'VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 
'VIỆN SỬ HỌC 


TẠ THỊ THÚY (Chủ biên) - PHAM NHƯ THƠM 
NGUYỄN LAN DUNG - ĐỒ XUÂN TRƯỜNG 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 7 
TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 
(Tái bản lần thứ nhất có bỗ sung, sửa chữa) 


NHÀ XUÂT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI. 
HÀ NỘI - 2017 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 7 
'TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 


PGS.TS.NCVCC. TẠ THỊ THÚY 


(Chủ biên) 
'Nhóm biên soạn: 
1. PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy : Chương |, II, III, IV, VI. VII, VIII 
Mở đầu và Kết luận. 
2. NCV. Phạm Như Thơm : Chương V 
3. TS.NCVC. Nguyễn Lan Dung : Chương I,V 
Thư mục sách dẫn 


4. ThS.NCV. Đỗ Xuân Trường : Chương VỊ, VIIL 


Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập được hoàn thành trên cơ 
sở Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), do 
Viện Sử học là cơ quan chủ trì, PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường 
làm Chủ nhiệm và Tổng Chủ biên, cùng với tập thể các Giáo sư 
(GS), Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS), Thạc sỹ (ThS), Nghiên cứu 
viên cao cấp (NCVCC), Nghiên cứu viên chính (NCVC) và Nghiên 
cứu viên (NCV) của Viện Sử học thực hiện. 


BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM 


TẬP 1: TỪ KHỞI THỦY ĐÉN THÉ KỲ X 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền (Chủ biên) 
~ TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm 
~ PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
~ T§.NCVC. Trương Thị Yến 
TẬP 2: TỪ THÉ KỲ X ĐÉN TH KỲ XIV 
~ PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên) 
~ PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa. 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chỉ 
~ T§.NCVC. Đỗ Đức Hùng 


TẬP 3: TỪ THÉ KỶ XV ĐỀN THÉ KỶ XVI 
~ PGS.TS.NCVC. Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên) 
~ PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chi 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Minh Tường 
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền 


TẬP 4: TỪ THÉ KỲ XVII ĐÉN THÊ KỲ XVIII 
~ PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biến) 
~ T8.NCVC. Đỗ Đức Hùng 
~ T§.NCVC. Trương Thị Yến 
~ PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Phương Chí 


TẬP 5: TỪ NĂM 1802 ĐỀN NĂM 1858 
~ T8.NCVC. Trương Thị Yến (Chủ biên) 
~ PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền 
~ PGS.T§.NCVC. Nguyễn Đức Nhuệ 
- NOV. Phạm Ái Phương 
~ T8.NCVC. Nguyễn Hữu Tâm 


TẬP 6: TỪ NĂM 1858 ĐÉN NĂM 1896 
~ PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương (Chủ biên) 
~ PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa 
~ T8. Nguyễn Mạnh Dũng 
~ Th§.NCV. Lê Thị Thu Hằng 
TẬP 7: TỪ NĂM 1897 ĐỀN NĂM 1918 
~ PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên) 
~ NCV. Phạm Như Thơm 
~ T8.NCVC. Nguyễn Lan Dung 
~ Th§.NCV. Đỗ Xuân Trường 


TẬP 8: TỪ NĂM 1919 ĐỀN NĂM 1930 
~ PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thủy (Chủ biên) 
~ PG§.NCVCC. Ngô Văn Hòa 
~ PG§.NCVCC. Vũ Huy Phúc. 


TẬP 9: TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 
~ PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thủy (Chủ biên) 
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão 
~PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương 


TẬP 10: 


TẬP 11: 


TẬP 12: 


TẬP 13: 


TẠP 14: 


TẬP 15: 


TỪ NĂM 1945 ĐỀN NĂM 1950 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải 


TỪ NĂM 1951 ĐỀN NĂM 1954 

~ PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên) 
~ TS.NOV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 
~PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải 


TỪ NĂM 1954 ĐỀN NĂM 1965 

- PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên) 
- NCV. Nguyễn Hữu Đạo. 

- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân 

TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên) 
- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang 

- PGS.TS.NCVCC. Đinh Quang Hải 

TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986 
-PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường (Chủ biên) 
- T§.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân 
~PGS.TS.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc 

TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000 

- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão (Chủ biên) 
~PGS.TS.NCVC. Lê Trung Dũng 

- T§.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Vân 


LỜI GIỚI THIỆU 
CHO LÀN TÁI BẢN THỨ NHÁT 


'Việt Nam là một quốc gia có truyền thông lịch sử và văn hóa từ 
lâu đời. Việc hiểu biết và nắm vững về lịch sử văn hóa của dân tộc 
vừa là nhu cầu, vừa là đòi hỏi bức thiết đối với mỗi người Việt 
Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang trong quá trình 
Đổi mới, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế. Để đáp ứng được những đòi hỏi đó, từ trước đến nay 
đã có nhiều cơ quan, tổ chức và các tác giả ở trong nước và nước 
ngoài quan tâm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam dưới nhiễu khía 
cạnh khác nhau. Nhiễu công trình lịch sử đã xuất bản và được công 
bố rộng rãi, giúp cho nhân dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới 
hiểu biết về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, 
hầu hết các công trình đó đều là những công trình lịch sử vẫn còn 
khá giản lược, chưa phản ánh hết được toàn bộ quá trình lịch sử của 
dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến ngày nay một cách toàn diện, có 
hệ thống; Một số công trình lịch sử khác lại mang tính chất quá 
chuyên sâu về từng lĩnh vực, từng thời kỳ, hoặc từng vấn đề lịch sử 
cụ thể, nên chưa thu hút được sự quan tâm rộng rãi của mọi đôi 
tượng trong xã hội. Do đó chưa đáp ứng được sự hiểu biết vẻ lịch sử 
và văn hóa dân tộc Việt Nam của quảng đại quần chúng nhân dân. 

Hơn nữa trong xã hội Việt Nam hiện nay, rất nhiều người dân, 
thậm chí có cả học sinh các trường phỏ thông cơ sở và phổ thông 
trung học, kể cả một số sinh viên của các trường cao đăng và đại 
học không thuộc các trường khối Khoa học xã hội và Nhân văn 
có sự hiểu biết rất hạn chế vẻ lịch sử dân tộc. Thực trạng trên đây 
do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân chủ quan lẫn nguyên nhân 


9 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


khách quan, trong đó phải kế đến một trong những nguyên nhân 
chính là do chưa có được một bộ Lịch sử Việt Nam hoàn chỉnh được 
trình bày một cách đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và thật sâu sắc vẻ 
đất nước, con người, về truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước, 
giữ nước rất đỗi oai hùng và nền văn hóa hết sức phong phú, đặc 
sắc của dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến nay. 


Để góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển 
đất nước, góp phần truyền bá trí thức lịch sử tới các tằng lớp nhân 
dân và bạn bè trên thế giới mong muốn hiểu biết về lịch sử và văn 
hóa Việt Nam, trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ 
trước, bổ sung các kết quả nghiên cứu mới gần đây và những tư 
liệu mới công bố, tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà 
nghiên cứu lịch sử của Viện Sử học đã dày công biên soạn bộ sách 
Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập. 

Bộ sách Lịch sử Việt Nam là bộ Thông sử Việt Nam lớn nhất từ 
trước đến nay; là bộ sách có giá trị lớn về học thuật (lý luận), thực 
tiễn và xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập 
hiện nay. Bộ sách đã được Viện Sử học phối hợp với Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội xuất bản trọn bộ 15 tập Lịch sử Việt Nam từ khởi 
thủy đến năm 2000 vào năm 2013 - 2014. Trong lần tái bản thứ nhất 
này, Viện Sử học đã bổ sung, chỉnh sửa một số điểm và chức danh 
khoa học của tác giả cho cập nhật và chính xác hơn. 

Đây là một công trình lịch sử đồ sộ, nội dung hết sức phong 
phú, toàn điện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa - xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng... nên chắc chắn 
khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong tiếp tục nhận 
được ý kiển đóng góp của bạn đọc. 

Hà Nội, tháng 8 năm 2016 
PGS.TS. Đinh Quang Hải 
Viện trưởng Viện Sử học 


LỜI NHÀ XUÁT BẢN 


Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nên sử học truyền thông 
với những bộ quốc sử và nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn đô 
sộ như: Đại Việt sử ký, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, 
Phú biên tạp lục, Gia Định thành thông chí. Lịch triều hiển chương 
loại chí, Đại Nam hội điền sự lệ, Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất 
thông chí..... 


Trong thời kỳ cận đại, nên sử học Việt Nam vẫn tiếp tục phát 
triển dù đất nước rơi vào ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Để 
phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc. trong khoảng thời gian cuối 
thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX, sử học được nhiều nhà cách mạng Việt 
Nam coi là vũ khí sắc bén nhăm thức tỉnh lòng yêu nước của nhân 
dân và coi việc viết sử là để cho người dân đọc, từ đó nhận thức đúng 
đắn vẻ lịch sử mà thấy rõ trách nhiệm của mình đôi với đất nước, 
tiêu biểu như Phan Bội Châu với Trùng Quang tâm sử, Việt Nam 
quốc sử khảo; Nguyễn Ái Quốc với Bản án chế độ thực dân Pháp, 
Lịch sử nước ta (gồm 210 câu lục báu). 

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. nền sử học đương đại Việt Nam 
bước sang trang mới vừa kê thừa và phát huy những giá trị của sử 
học truyền thông, đồng thời tiếp thu những yêu tố khoa học và cách 
mạng của thời đại mới. Nhiệm vụ của sử học là tìm hiểu và trình 
bày một cách khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát 
triển của lịch sử đất nước, tổng kết những bài học lịch sử về quá 
trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên thực tế, sử học đã 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta trong 
cuộc đầu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. 

Bước vào thời kỳ Đổi mới, sử học đã góp phần vào việc đổi 
mới tư duy và xây dựng luận cứ khoa học cho việc xác định con 
đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Sử học đã phát huy 
được vị thể của mình nhằm nhận thức đúng quá khứ, tìm ra quy 
luật vận động của lịch sử để hiểu hiện tại và góp phần định hướng 
cho tương lai. Đồng thời, sử học, nhất là khoa học nghiên cứu về 
lịch sử dân tộc, có vị trí nỗi bật trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc và rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ.... 

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sử học, các nhà sử 
học nước ta đã đi sâu nghiên cứu các vấn để vẻ kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, các vấn đề dân tộc và tôn giáo, về đặc điểm và vai 
trò của trí thức và văn hóa trong lịch sử Việt Nam... Kết quả là đã 
có nhiều cuỗn sách, nhiều tác phẩm của tập thẻ tác giả hoặc của cá 
nhân các nhà nghiên cứu ra đời. Các công trình được biên soạn 
trong thời gian qua đã làm. phan. phú thêm diện mạo nền sử học 
'Việt Nam, góp phần vào việc truyền bá trì thức lịch sử tới các tầng. 
lớp nhân dân. 

Để phục vụ tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, 
cần có những công trình lịch sử hoàn chỉnh hơn về cấu trúc, phạm 
vi, tư liệu và có sự đổi mới về phương pháp nghiên cứu, biên soạn, 
mang tính hệ thống, đầy đủ và toàn diện với chất lượng cao hơn, 
thể hiện khách quan, trung thực và toàn diện về quá trình dựng 
nước và giữ nước của đân tộc Việt Nam. Trước đòi hỏi đó, Nhà 
xuất bản Khoa học xã hội phối hợp với Viện Sử học giới thiệu đến 
bạn đọc bộ Lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến ngày nay. Đây là 
kết quả của Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (cấp Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam) do Viện Sử học chủ tì, PGS.TS. Trần Đức Cường làm 
Chủ nhiệm đồng thời là Tổng Chủ biên. 


2 


Lời Nhà xuất bản 


Về phân kỳ lịch sử và phân chia các tập: Bộ Lịch sử Việt Nam 
được kết cầu theo các thời kỳ: Thởi kỳ cỏ - trung đại (từ thời tiền sử 
đến năm 1858, khi thực dân Pháp nỗ súng xâm lược Việt Nam); 
Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và biến Việt Nam 
thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) 
và Thời kỳ hiện đại (cũng có thê gọi là thời kỳ đương đại, kể từ khi 
đất nước giành được độc lập và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ra đời cho đến nay). Việc phân chia các tập chủ yếu theo các giai 
đoạn lịch sử cụ thể và ứng với các nội dung chính được thẻ hiện 
trong giai đoạn ấy. 

Bộ Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập, như sau: 

Tập 1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thể kỷ X 

Tập 2: Lịch sử Việt Nam từ thể ký X đến thể kỷ XIV 

Tập 3: Lịch sử Việt Nam từ thể ký XV đến thể kỷ XVI 

Tập 4: Lịch sứ Việt Nam từ thể kỷ XVII đến thể kỷ XVIIT 

Tập §: Lịch sử Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1858 

'Tập 6: Lịch sử Việt Nam tử năm 1858 đến năm 1896. 

Tập 7: Lịch sử Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 

Tập 8: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 

Tập 9: Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 

Tập 10: Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950 

Tập 11: Lịch sử Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954 

Tập 12: Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đền năm 1965 

Tập 13: Lịch sử Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975 

Tập 14: Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986 

Tập 15: Lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000 


13 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Hy vọng bộ Lịch sử Việt Nam sẽ cung cấp nhiễu thông tin hữu 
ích cho việc nghiên cứu, giảng đạy và truyền bá lịch sử nước nhà. 

"Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do những khó khăn chủ. 
quan và khách quan, với một khối lượng công việc đồ sộ lại đòi hỏi 
chất lượng cao, Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Sử học 
trong khả năng có thể đã làm hết sức mình, nhưng công trình khó 
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý đẻ khi có dịp 
tái bản, công trình được sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng giới thiệu! 

Hà Nội, tháng 9 năm 2013 
Nhà xuất băn Khoa học xã hội 


14 


LỜI MỞ ĐÀU 


Sử học là khoa học nghiên cửu vẻ quá trình phát triển của xã 
hội loài người nói chung hay của một quốc gia, một dân tộc nói 
riêng. Nghiên cứu lịch sử là nhằm tìm hiểu những sự kiện xảy ra 
trong quá khứ để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho hiện tại 
và tương lai. Nghiên cứu và biên soạn lịch sử, vì vậy, trở thành một 
yêu cầu bức thiết của mọi quốc gia, dân tộc. Phạm Công Trứ, nhà 
chính trị danh tiếng, nhà sử học sóng ở thế kỷ XVII, trong bài Tựa 
sách Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên viêt: “Vì sao mà làm quốc sử? 
Vì sử chủ yêu là để ghỉ chép sự việc. Có chính trị của một đời tắt 
phải có sử của một đời. Mà ngòi bát chép sử giữ nghị luận rất 
nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời, mặt 
trăng, lên án kẻ loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buổi, 
người thiện biết có thể bắt chước. người ác biết có thể tự răn. quan 
hệ đến việc chính trị không phải là không nhiêu. Cho nên làm sử là 
cốt để cho được như th". 

Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đời. Việt Nam cũng là 
một dân tộc yêu sử và có rất nhiễu người ham thích tìm tòi, nghiên 
cứu và biên soạn lịch sử. Đã có nhiều công trình lịch sử được công 
bố, không chỉ do các cơ quan, tổ chức chuyên nghiên cứu biên 
soạn, mà còn do cá nhân người yêu sử thực hiện... Điều này vừa có 
mặt tích cực, lại có mặt tiêu cực. Tích cực vì sẽ góp phần giúp nhân 
dân hiểu thêm về lịch sử nước nhà, nhưng cũng chứa đựng yếu tố 
tiêu cực là dễ dẫn tới những hiểu biết phiến diện, sai lầm vẻ lịch 
sử... đôi khi đồng nhất truyền thuyết với lịch sử? 


1, Đại Việt sử ký toàn thư, tập I, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 96. 
15 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã tổ chức sưu tâm, nghiên 
cứu, dịch thuật và công bố nhiều tư liệu lịch sử; đồng thời tập trung 
công sức nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam trên 
tất cả các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại... Việc nghiên cứu, làm sáng rõ những vấn đề cơ 
bản trong lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết về nội dung khoa 
học tiến tới biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam từ tiền sử đến ngày nay. 

Trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ XX, dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban 
Khoa học xã hội kiêm Viện trưởng Viện Sử học, Viện Sử học đã tổ 
chức biên soạn bộ Zịch sử Việt Nam gồm ba tập, Tập Ï xuất bản 
năm 1971, Tập II xuất bản lần đầu năm 1985, tái bản có sửa chữa, 
bỗ sung năm 2004. 

Đến thập niên 90, Viện Sử học tổ chức biên soạn và công bố 
một số tập Lịch sử Việt Nam, gồm: Lịch sử Việt Nam từ khởi thuỷ 
đến thế kỷ X, Lịch sử Việt Nam thể kỷ X và XV, Lịch sử Việt Nam 
1858-1896, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Lịch sử Việt Nam 1954-1965 
và Lịch sử Việt Nam 1965-1975. 

Kế thừa thành quả nghiên cứu của thời kỳ trước, bỗ sung các 
kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, trong khoảng 10 năm 
gần đây, Viện Sử học tổ chức biên soạn và nay cho xuất bản bộ 
sách Lịch sử Việt Nam 15 tập trên cơ sở kết quả Chương trình 
nghiên cứu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Để biên soạn bộ sách này, Viện Sử học xác định Lịch sử 
Việt Nam phải được nhận thức là lịch sử của các cộng đồng quốc 
gia và tộc người đã từng sinh sống trên lãnh thô quốc gia Việt Nam 
hiện nay, đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và văn minh Việt 
Nam, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 


16 


Lời mở đầu 


Viết về tiền trình lịch sử Việt Nam cân phải có cái nhìn đa tuyến 
với điểm xuất phát là sự tồn tại trong thời kỳ cỗ đại của ba trung tâm 
văn hóa dẫn đến sự hình thành những nhà nước sơ khai: trung tâm văn 
hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc ở min Bắc, trung tâm văn 
hóa Sa Huỳnh và nước Lâm Âp (Champa) ở miền Trung, trung tâm 
văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam ở miền Nam. 

Chính sự hội nhập của ba dòng văn hóa ấy, mà dòng chủ lưu 
thuộc về văn hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc, đã tạo nền 
tảng phong phú, thống nhất trong đa đạng của lịch sử văn hóa Việt 
Nam ngày nay. 

Trong quá trình biên soạn, những đặc điểm khác của lịch sử 
Việt Nam cũng được chú ý đến. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của 
một quốc gia đa tộc người, trong đó người Kinh chiếm đa số (hơn 
86% dân số). Đây cũng là lịch sử của một dân tộc luôn thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy bên 
cạnh các trang viết về lịch sử chống ngoại xâm như một đặc điểm 
nỗi bật và xuyên suốt của lịch sử Việt Nam, thì lịch sử xây dựng 
đất nước, lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng được coi 
trọng. Đồng thời, lịch sử Việt Nam được đặt vào bối cảnh khu vực 
và quốc tế trong mỗi thời kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng 
dựng lại trung thực, khách quan bức tranh toàn cảnh vẻ lịch sử Việt 
Nam qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể. 

Mặc dù có nhiều cố gắng, song với một công trình lớn như vậy, 
chắc chắn các tác giả sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong bạn đọc góp ý để công trình đạt chất lượng tốt hơn khi có dịp 
tái bản. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

Hà Nội, tháng 8 năm 2013 
PGS.TS. Trần Đức Cường 
Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, 
Tổng Chủ biên công trình 


lrl 


LỜI NÓI ĐÀU 


Trong lịch sử Việt Nam, 1897-1918 là thời kỳ mở đầu cho 
những chuyển biến mạnh mẽ hơn của xã hội Việt Nam theo hướng, 
hiện đại hóa, dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 
được triển khai trên nhiều lĩnh vực và dưới tác động của những nhân 
tố khách quan diễn ra trên thế giới và trong khu vực lúc bấy giờ. 
Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam 
chuyển từ phạm trù phong kiến, dưới sự lãnh đạo của tầng lớp văn 
thân, sĩ phu sang phạm trù dân chủ tư sản dưới sự lãnh đạo của các sĩ 
phu phong kiến tư sản hóa. Lực lượng của phong trào dân tộc lúc 
này không chỉ còn là những người nông dân như trước mà đã có sự 
tham gia của đông đảo hơn các tầng lớp, giai cấp xã hội mới. 

Với những thay đổi quan trọng trong nên kinh tế, trong sự 
phân hóa giai cắp xã hội và đo đó trong phong trào chính trị, giai 
đoạn lịch sử này đã tạo tiền đề cho những thay đổi to lớn của Việt 
Nam ở giai đoạn sau (1919-1930) do sự tác động của cuộc khai 
thác thuộc địa lần thứ hai cũng như của những sự biến chính trị trên 
thế giới sau Cách mạng tháng Mười. 

'Vì điều đó, giai đoạn lịch sử này đã được nhiều nhà nghiên cứu 
cả trong và ngoài nước quan tâm. Nhiều công trình liên quan đã 
được công bố, mà một số đã được kẻ ra trong danh mục những tài 
liệu tham khảo ở cuối sách. 

Ở trong nước, đó là các công trình mang tính chất thông sử về 
lịch sử cận đại nói chung, về lịch sử giai đoạn này nói riêng, của 
các nhà sử học Trần Huy Liệu, Trần Văn Giàu, Nguyễn Khánh 
Toàn, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Phạm Xuân 


19 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nam, Bùi Đình Thanh... Đó còn là những công trình mang tính chất 
chuyên khảo về kinh tế, văn hóa, giáo dục được xuất bản từ lâu, 
hay vừa mới được công bố với số lượng ngày càng nhiễu. 

Ở nước ngoài, có thể kể tới các công trình của các học giả 
Daniel Hémery, Pierre Brocheux, Charles Foumiau, Trịnh Văn 
Thảo, Jean Piere Aumiphin, Patrice Morlat (Pháp); Shiraishi 
Masaya (Nhật); Joseph Buttinger, David Marc, Raymond F. Betts, 
Martin Jean Muray... (hệ Anh ngữ) 

'Về phía chúng tôi, trong khuôn khô của việc thực hiện bộ Lịch 
sử Việt Nam 15 tập của Viện Sử học, Hàn lâm Khoa học xã 
hội Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và trình bày thành 
một công trình có tên: Lịch sử Việt Nam rập VII 1897-1918. 

'Thực hiện công trình này, chúng tôi được thừa hưởng một khối 
lượng tài liệu tham khảo có thể nói là rắt lớn, vừa là các công trình 
của các nhà thực dân, các nhà chuyên môn đương thời; vừa là các 
công trình nghiên cứu của nhiều học giả, trong đó có các học giả 
được kể ra ở trên, vừa là nguồn tài liệu lưu trữ tại các trung tâm lưu 
trữ trong và ngoài nước. Trên cơ sở nguồn tài liệu đó, chúng tôi cố 
gắng làm cho nội dung của các vấn để, các sự kiện lịch sử liên 
quan, nhất là liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của 
Việt Nam trong hai mươi năm đầu thế kỷ XX, phong phú hơn và 
được trình bày cặn kẽ hơn. 

Cuốn sách Lịch sử Việt Nam, tập 7: 1897-1918 có bỗ cục 8 
chương, ngoài phần Mở đầu và Kết luận, được thực hiện bởi một 
nhóm gồm 4 người, trong đó: 

Chủ biên: PGS.TS Tạ Thị Thúy 

Chương I: PGS.TS Tạ Thị Thúy, ThS. Nguyễn Lan Dung 

Chương II: PGS.TS Tạ Thị Thúy 

Chương III: PGS.TS Tạ Thị Thúy 


20 


Lời nói đầu 


Chương IV: PGS.TS Tạ Thị Thúy 

Chương V: NCV Phạm Như Thơm, ThS. Nguyễn Lan Dung 

Chương VỊ: PGS.TS Tạ Thị Thúy, ThS. Đỗ Xuân Trường 

Chương VII: PGS.TS Tạ Thị Thúy 

Chương VIII: PGS.TS Tạ Thị Thúy. ThS. Đỗ Xuân Trường. 

Mữỡ đâu và Kết luận: PGS.TS Tạ Thị Thúy 

“Thư mục sách dẫn: ThS. Nguyễn Lan Dung. 

Ngoài ra, ThS. Bùi Thị Hà và ThS. Trần Thị Thanh Huyền 
cũng tham gia cùng nhóm trong việc sưu tâm và chỉnh lý các tài 
liệu tham khảo cho cuốn sách. 

Hoàn thành công trình này, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ. 
của nhiều tổ chức và cá nhân. 

Chúng tôi xin cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam và Viện Sử học là những cơ quan chủ trì công trình. 

Cảm ơn các nhà khoa học đã dụng công đọc, góp ý cho chúng 
tôi từ bản đề cương đến các loại bản thảo để chúng tôi xây dựng và 
hoàn chỉnh cuôn sách 

Cảm ơn GS.TS Shaun Kingsley Malarney, Trường Đại học 
Thiên Chúa giáo, Tokyo, Nhật Bản về chuyên đề: "Bệnh rật, sức 
khỏe và y học ở Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918" mà chúng 
tôi đã sử dụng trong cuốn sách này. 

Xin cảm ơn những người đã giúp chúng tôi trong việc khai 
thác, sử dụng tài liệu tại các thư viện và các trung tâm lưu trữ. 


'Với hy vọng nâng cao hơn nữa chất lượng của cuốn sách, tăng 
thêm giá trị tham khảo của nó, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến 
đóng góp của các chuyên gia cũng như của các độc giả. 

Chủ biên 
PGS.TS. Tạ Thị Thúy 


21 


Bảng l: 


Bảng 2: 


DANH MỤC BẢNG 


Số lượng tù nhân trong các nhà tà ở Việt Nam từ 
năm 1913 đến năm 1918 

Quá trình thành lập và vốn ban đâu của các công ty 
vô danh ở Đông Dương từ năm 1875 đến năm 1918 
Vốn ban đâu của các công ty vô danh được thành 
lập từ năm 1875 đến năm 1918, thống kê theo lĩnh 
vực hoạt động 

Sản lượng than trong những năm 1897 đến năm 1918 
Xuất khẩu cao su của Đông Dương từ năm 1899 
đến năm 1918 

Việc trồng dâu và sản lượng kén tơ ở Đông 
Dương từ năm 1909 đến năm 1918 

Vận chuyển hàng hóa của cảng Sài Gòn từ năm 
1897 đến năm 1912 

Lợi nhuận từ việc bán rượu bản xứ trừ năm 1900 
đến năm 1907 

Nguôn thu từ độc quyển muối từ năm 1900 đến 
năm 1907 

Lợi nhuận do Cơ quan độc quyên thuốc phiện 
cung cấp cho Ngân sách Liên bang từ năm 1900 
đến năm 1907 

Tài chính công, thu và chỉ của Ngân sách Liên 
bang từ năm 1899 đến năm 1918 


Trang 


7I 


85 


127 


129 


133 


135 


136 


137 


Danh mục bảng 


Bảng 12: 


Bảng 13: 


Bảng 14: 


Bảng 15: 


Bảng 16: 


Bảng 17: 


Bảng 18: 


Bảng 19: 


Bảng 20: 


Bảng 21: 


Bảng 22: 


Bảng 23: 


Bảng 24: 


Bảng 25: 


Ngân sách các xứ từ năm 1899 đến năm 1918 

Chỉ tiêu cho giáo dục công được đăng ký từ năm 
1913 đến năm 1918 (không kẻ chí cho xây dựng 
và bảo vệ các cơ sở) 

Số trưởng công hệ sơ đẳng dạy bằng chữ Quốc 
ngữ ở Đông Dương từ năm 1908 đến năm 1913 
Số trường sơ đẳng và tiêu học Pháp - Việt công 
lập ở Đông Dương từ năm 1913 đến năm 1918 
Số học sinh hệ dự bị Pháp - Việt ở Đông Dương 
từ năm 1906 đến năm 1913 

Chỉ cho y tễ của ngân sách Nam Kỳ từ năm 1902 
đến năm 1907 

Số nhân viên y tế ở Đông Dương từ năm 1913 
đến năm 1918 

Một số sản phẩm của Đông Dương bị đưa sang 
Pháp từ năm 1915 đến năm 1918 

Một số mặt hàng nhập từ Pháp vào Đông Dương 
năm 1913 và năm 1918 

Hàng nhập từ các nước không phải Pháp vào 
Đông Dương năm 1913 và năm 1918 

Số giấy phép thăm dò và số nhượng địa mỏ được 
cấp ở Đông Dương từ năm 1913 đến năm 1918 
Sản lượng mô ở Đông Dương từ năm 1913 đến 
năm 1918 

Xuất khẩu sản phẩm mỏ của Đông Dương từ năm 
1913 đến năm 1918 

Sản xuất và xuất khẩu xi măng của Đông Dương 
từ năm 1913 đến năm 1918 


HAI 


lớốT 


171 


172 


303 


505 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Bảng 26: 


Bảng 27: 


Bảng 28: 


Bảng 29: 


Bảng 30: 


Bảng 31: 


Bảng 32: 


24 


Vận tải đường sắt ở Đông Dương từ năm 1913 
đến năm 1918 

Bảng thông kê vận tải đường biển của Đông Dương 
từ năm 1913 đến năm 1918 

Tổng trọng lượng tàu, thuyên vào và ra Cảng Sài 
Gòn từ năm 1913 đến năm 1918 

Cán cân xuất - nhập khẩu ở Đông Dương từ năm 
1913 đến năm 1918 

Cán cân thu - chỉ của Ngân sách Liên bang từ 
năm 1913 đến năm 1918 

Cán cân thu - chỉ ngân sách 3 xứ Bắc, Trung và 
Nam Kỳ từ năm 1914 đến năm 1918 

Chỉ số giá sinh hoạt của công nhân ở Hà Nội và 
Sài Gòn từ năm 1913 đến năm 1918 


31 


s3 


s3 


SI7 


s1 


s22 


526 


Chương I 


CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA VÀ VIỆC CỦNG CÓ 
BỘ MÁY CHÍNH QUYÈN Ở VIỆT NAM CỦA THỰC 
DÂN PHÁP TRONG NHỮNG NĂM ĐÀU THÉ KỶ XX 


Sau khi hoàn thành về cơ bản việc "đẹp yên" phong trào kháng 
Pháp của nhân dân Việt Nam, nhất là đổi với phong trào Cần 
Vương cuỗi thế kỷ XIX, Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ nhất ở Đông Dương. Cuộc khai thác đại quy mô này kéo dài 
từ năm 1897 đến hết Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, dựa trên tư 
tưởng thuộc địa của những viên Toàn quyền Đông Dương ni tiếp 
nhau, mở đầu là chính sách cường quyên của Paul Doumer, rồi đến 
những chính sách thuộc địa đan xen giữa hợp tác mị dân và đàn áp 
tàn bạo đối với những người bản xứ của Paul Beau. Antony 
Klobukowski và Albert Sarraut... Mặt khác, để hỗ trợ cho việc khai 
thác về kinh tế, chính quyển thuộc địa đồng thời tiền hành những 
"cải cách" liên tiếp trên tất cả các lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng 
bộ máy chính quyền cho tới văn hóa - xã hội. 

Cuộc khai thác đại quy mô thuộc địa lần thứ nhất, dựa trên 
những chính sách thuộc địa và những "cải cách" trên các lĩnh vực ở 
trên, đã tạo ra một sự thay đổi quan trọng trong đời sông kinh tế - 
xã hội của Việt Nam vào đầu thế kỷ XX. Nói khác đi, cuộc khai 
thác đó đã tạo ra những chuyên biển trong cơ cầu của nên kinh tế, 
trong sự phân hóa giai của xã hội thuộc địa và tạo ra cơ sở cho sự 
tiếp thu những luỗng tư tưởng mới từ bên ngoài đưa vào để cho. 
phong trào dân tộc Việt Nam tiễn dẫn sang một phạm trù mới, từ 
phong kiến sang dân chủ tư sản. 


L2) 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


1. CÁC CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA CỦA PHÁP. 

Như đã nói ở trên, chính sách thuộc địa mà thực dân Pháp thực 
hiện ở Việt Nam từ năm 1897 cho đến Chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất không phải là một chính sách liên tục mà là sự xen kẽ giữa 
chính sách cường quyền không giấu giếm và chính sách "hợp rác với 
người bản xứ" mị dân tùy vào quan điểm của đảng cằm quyền bên 
chính quốc và thái độ của từng viên Toàn quyền ở Đông Dương. 

1. Chương trình khai thác thuộc địa của Paul Doumer 

Mở đầu cho giai đoạn 1897-1918 là chính sách cường quyền 
của Paul Doumer. Tháng 2-1897, Paul Doumer được bổ nhiệm làm 
'Toàn quyền Đông Dương và giữ chức vụ này cho đến năm 1902 
khi Paul Beau sang thay thế. Trọng nhiệm kỳ của mình, Paul 
Doumer đưa Đông Dương bước sang một giai đoạn mới - giai đoạn 
khai thác các lợi ích của thuộc địa nhằm phục vụ lợi ích của chính 
quốc. Triển khai công cuộc khai thác này, Paul Doumer hoạch định 
một chương trình lớn gồm 7 điểm, với nội dung là: 

*1. Tổ chức một Chính phủ chung cho toàn Đông Dương và tổ 
chức bộ máy cai trị hành chính riêng cho từng xứ thuộc Liên bang. 

2. Sửa đôi lại chế độ tài chính ở Đông Dương, thiết lập một hệ 
thống thuê khóa mới sao cho phù hợp với yêu câu của ngân sách, 
nhưng phải dựa trên cơ sở xã hội cụ thể ở Đông Dương và phải chú 
ý khai thác những phong tục tập quán của dân xứ Đông Dương. 

3. Chú ý xây dựng thiết bị kinh tế to lớn cho Đông Dương như 
xây dựng hệ thống đường sắt, đường bộ, đường sông đào, bến 
cảng... những thứ cẩn thiết cho việc khai thác xứ Đông Dương. 

4. Đẩy mạnh sản xuất và thương mại của Đông Dương bằng 
việc phát triển công cuộc thực dân của người Pháp và lao động của 
người bản xứ. 


2% 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


5. Bảo đảm việc phòng thủ Đông Dương bằng việc thiết lập 
những căn cứ của hải quân và phải tổ chức quân đội và hạm đội 
cho thật vững mạnh. 

6. Phải hoàn thành công cuộc bình định xứ Bắc Kỳ, bảo đảm 
an ninh vùng biên giới Bắc Kỷ. 

7. Khuếch trương ảnh hưởng của nước Pháp; mở rộng quyển 
lợi của nước Pháp ở vùng Viễn Đông, nhất là với các nước lân cận 
với Đông Dương"'. 


“Toàn quyền Paul Doumer 


Nguằn: Cục Văn thư lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia l, Tổ 
chức bộ máy các cơ quan trong chính quyên thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu 
và hư liệu lưụ trữ (1862 - 1945), Nxb. Hà Nội. Hà Nội, 2013. 


Như vậy, Paul Doumer tập trung toàn bộ mọi "cổ gắng" vào 
những công việc "ro :á:” ở Đông Dương: tổ chức cho Đông Dương, 
một bộ máy chính quyền mạnh; tạo ra cho Đông Dương một nên tài 


1. Paul Doumer, L'Indochine francaise (sowvenirs). Paris, 1905, tr. 286. 
27 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


chính mạnh bằng một chế độ thuế khóa được "cải cách"; xây dựng 
một cơ sở hạ tầng kinh tế mạnh để tạo đà cho việc mở rộng công 
cuộc khai thác thuộc địa về kinh tế; phát triển mạnh các ngành kinh 
tế của Đông Dương để làm lợi cho thương mại Pháp; tăng cường 
các lực lượng quân đội để đẩy mạnh việc "phòng thủ" Đông Dương 
trước sự phát triển của các đế quốc khác; tăng cường các biện pháp 
đàn áp để "đẹp yên" những cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. 
còn đang diễn ra sau phong trào Cần Vương; trên cơ sở một Đông 
Dương mạnh, Pháp sẽ mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở 
vùng Viễn Đông - Thái Bình Dương. 

Thế nhưng, không giống những viên Toàn quyền trước ông ta 
như Paul Bert và De Lanessan và sau ông ta như Paul Beau, Albert 
Sarraut, Alexandre Varenne... là những viên Toàn quyền đã tỏ ra 
quan tâm đến nguồn nhân lực cho chính sách thuộc địa của mình 
tức là quan tâm đến người dân bản xứ, Paul Doumer không đề cập 
đến "chính sách với người bản xứ". Chương trình hành động đầy 
tham vọng của Paul Doumer chỉ nhằm một mục đích là thiết lập 
cho Pháp một chế độ cai trị mạnh ở Đông Dương và tận khai ở Đông 
Dương những gì đem lại lợi ích cho nước Pháp. Với chương trình 
hành động này, Paul Doumer đã được người Pháp coi là người tạo ra 
một giai đoạn mới trong lịch sử Việt Nam thuộc địa, khi cho rằng: 

"Chính ông ta đã làm cho chế độ thuộc địa chuyển từ giai đoạn 
mò mẫm "thú công" sang một giai đoạn có tổ chức hệ thẳng. Chính 
ông ta đã xây dựng bộ máy khai thác vẻ tài chính và sự đô hộ vẻ chính 
trị có kết đường như đã tôn tại nguyên xi cho đến tận năm 1945".' 

Trong suốt 5 năm cai trị của viên Toàn quyền này, người bản 
xứ dường như ít được nói tới. Kết thúc nhiệm kỳ của mình, Paul 
Doumer đã để lại cho thực dân một chính phủ mạnh nhưng lại không 


1. Jean Chesnaux, La contribution à Lhistoire de la nation Vietnamienne, 
Paris, 1955, tr. 151. 


28 


Chương 1. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


dành một chút quan tâm nào đến những khía cạnh xã hội, nhất là 
tình trạng sức khỏe và giáo dục của người bản xứ. 

Sau Paul Doumer, Paul Beau và những viên Toàn quyền kế 
ép tục theo đuổi chương trình khai thác thuộc địa to 
lớn về kinh tế của Paul Doumer nhưng trong tư tưởng và chính sách. 
thuộc địa thì không hoàn toàn nhất quán, mỗi viên thực thi một 
chính sách thuộc địa theo kiểu riêng của mình. 

2. Paul Beau và "chính sách hợp tác với người bản xứ" 


Ngày 1-7-1902, Paul Beau sang thay Paul Doumer làm Toàn 
quyền Đông Dương. Với Paul Beau, mặc dù được thừa hưởng một 
bộ máy chính quyền tỏ ra hiệu quả nhưng ông ta lại cũng phải đối 
phó với những hậu quả chính trị do việc thực hiện chương trình 
khai thác thuộc địa cực quyền của Paul Doumer gây ra. Hậu quả đó 
chính là sự phản ứng mạnh mẽ của những người dân bản xứ, được 
biểu hiện ra bằng một không khí uất hận đến mức đã làm những 
phong trào đầu tranh quyết liệt diễn ra ngay sau đó. Trước tình hình 
đó, Paul Beau đã phải thay đổi chính sách thuộc địa, thay chính 
sách cai trị "đồng háa" của Paul Doumer bằng "chính sách hợp tác 
với người bản xứ" - "cái mẹo để củng có nên đô hộ thuộc địa" theo 
cách nói của nhà sử học Pháp Charles Foumiau'. 

Trên thực tế, chính sách "hợp tác với người bản xứ" đã được 
các nước đế quốc khác thực hiện trên các thuộc địa của mình, 
chẳng hạn Mỹ đã triển khai ở Philippines bằng việc cho người bản 
xứ tham gia quản trị bộ máy chính quyên... Về phía Pháp, đây là 
một kinh nghiệm được Pháp rút ra từ chế độ cai trị của người La 
Mã ở Châu Âu thời cổ đại và đã được Pháp áp dụng một cách "hiệu 
quả" tại các thuộc địa của mình như ở Madagasca và các nước. Bắc 
Phi với các khâu hiệu: "Pháp - Ả Ráp”, "Pháp - Aigérie"... 


1. Charles Fourniau, Việt Nam - đomination coloniaÌe et la résistance 
nationale 1858-1914, Les Indes Savantes, Paris, 2002, tr. 665. 


29 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Chính sách "hợp rác" với nội dung cốt yếu là tạo ra trong xã hội 
một tằng lớp thượng lưu và dựa vào tằng lớp này để lôi kéo dân bản 
xứ vào việc thực hiện những mục tiêu về kinh tế, chính trị, xã hội 
của các chính phủ thực dân nói chung. Chính sách này vừa che đậy 
được thực chất của chế độ cai trị thuộc địa lại vừa đỡ cho ngân sách 
gánh nặng chỉ tiêu cho nhân sự của bộ máy chính quyền khi lợi 
dụng được sự khác biệt một cách rõ rệt giữa việc chỉ trả lương cho. 
các viên chức người Âu và các viên chức người bản xứ trong cùng 
một công việc. Và như vậy, chính sách đó đã đem lại nhiễu tiện lợi 
cho chính quyển thực dân, lại có thể trút mọi gánh nặng của việc 
khai thác thuộc địa lên vai người bản xứ. 

Mặt khác, trong nhiệm kỳ của viên Toàn quyển này, tình hình 
thế giới và trong khu vực đã có những biến đổi khá sâu sắc. Các 
nước tư bản mới nỗi bắt đầu nhòm ngó thị trường bên ngoài. Cùng 
lúc đó, chiến thắng lịch sử của Nhật Bản trước đế quốc Nga năm 
1905 đã làm bừng lên làn sóng “Châu Á thức tỉnh" tại các nước 
thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Bản thân nước Nhật sau chiến 
thắng này cũng nuôi tham vọng bành trướng thế lực, tiến tới thống 
trị toàn bộ Đông Á. TẮt cá những yếu tố đó đã làm cho người Pháp 
nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề "phòng thử" cho lãnh thổ hải 
ngoại của nó trước sự tắn công từ bên ngoài. Điều đó cũng đồng 
nghĩa với việc phải xây dựng cho các thuộc địa những đội quân bản 
xứ mạnh và phải có được sự ủng hộ của chính người dân bản xứ. 
Và trong hoàn cảnh đó, chính sách "hợp sác với người bản xứ" đã 
được Pháp chủ trương đưa ra thực hiện. Ngay từ năm 1900, Le 
Mỹyre de Vilers đã khẳng định: 

“Phòng thú thuộc địa là một vấn đề về quản lý và về chính sách 
thuộc địa hơn là một vấn đề về quân sự”. 


1. Albert Sarraut, L4 mise en valeur des colonies ƒrancaises, Paris - La Haye - 
Payot, 1923, tr. 93. 


30 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


Albert de Pouvourville, một nhân vật có tiếng nói quan trọng 
đối với các vấn đề liên quan đến Châu Á và Đông Dương, trong 
cuốn "Việc phòng thủ Đông Dương và chính sách hợp tác” của 
mình cũng lập luận rằng việc phòng thủ Đông Dương chỉ có thể 
thực hiện bằng việc dựa vào người dân bản xứ và nếu như biến 
được họ từ "công cụ thụ động thành những người cộng tác thông 
minh và tự nguyện". 

Ý kiến của các nhà thực dân đã ảnh hưởng tới chính giới và 
Quốc hội Pháp. Quốc hội Pháp cho rằng cân thiết phải “theo đuổi 
một chính sách bản xứ thông mình để tạo sự thông trị của chúng ta 
hợp lý”. 

Triển khai chính sách "hợp rác", năm 1906, Hội đồng thuộc địa 
đã thông qua những giải pháp sau đây: 

"Giải pháp: người dân bản xứ được sử dụng với mức độ lớn 
nhất có thẻ xét từ quan điểm quân đội; quân đội bản xứ tạo thành 
lực lượng cơ bản của quân đội, chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ 
hải ngoại của chúng ta". 

Và. như vậy, vấn đề "phàng thử" thuộc địa, trong đó có Đông 
Dương, đã từng bước gắn với chính sách thuộc địa, và Paul Beau 
trong vai trò Toàn quyền Đông Dương đã góp phần khẳng định tầm 
quan trọng của chính sách “hợp tác với người bản xứ" đồng thời 


1. Joseph Buttinger, Viemam: A political hiwory, Nxb. Andre Deutch, London, 
1969, Tài liệu dịch, Viện Thông tin Khoa học xã hội. tr. 26. 

2. Compte-rendu đes travaux du Congrès colonial de Marseille, I, 62, Dẫn 
theo Raymond F.Betts: Assimilation and associarion Ìm French colonial 
theory 1890-1914, Columbia University press, New York and London, 
1961, tr. 156. 

3. Compte-rendu des travaux du Congrès colonial de Marseille, I, 62, Dẫn 
theo Raymond F.Betts: Assimilation and association In French colonial 
theory 1890-1914, Columbia University press, New York and London, 
1961. tr. 156. 


31 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


bước đầu triển khai chính sách đó trong việc “phòng thủ Đông 
Dương" cũng như trong việc khai thác thuộc địa về kinh tế, 

Paul Beau đã đề ra 4 biện pháp cơ bản để chính sách này có thể 
triển khai trên thực tế, đó là: 

Chấp nhận cho họ (tức người bản xứ) được tự do tương 
hợp với nên an ninh của nên đô hộ của chúng ta; 

2. Đưa họ vào nên quản trị xứ sở trong khả năng rộng rãi có thể; 

3. Cho họ một nên giáo đục theo nguyện vọng chính đáng và 
nhu câu về trí tuệ và đạo đức của họ; 

4. Bảo vệ họ chỗng lại các thảm họa đe dọa đối với sở hữu 
của họ và con người của họ: giặc cướp, dịch bệnh và nghèo đói"'. 

Triển khai chính sách "hợp rác với người bản xứ", trong thời 
gian cai trị của mình, Paul Beau đã tiến hành một số "cải cách", 
trong đó chú ý nhiều đến hai lĩnh vực trước đó ít được chú ý tới là y 
tế và giáo dục. 

Tuy nhiên, việc áp dụng rộng rãi tại Đông Dương "chính sách 
hợp tác với người bản xứ" là một nguy cơ thực sự trong giới thực 
dân, bởi mối lo sợ rằng những ưu đãi đối với người bản xứ chính là 
tiểm tàng khả năng cho họ cơ hội để chống lại nhà nước thực dân. 
“Thêm vào đó, những gánh nặng về kinh tế cùng với sự chẳn chừ và 
đè dặt trong việc ban hành một chính sách bản xứ đúng lúc đã 
không mang lại cho Paul Beau những kết quả như mong đợi, mặc 
dù đây được coi là "chính sách có những bước đi đúng đắn"? và 
chính viên Toàn quyền này đã được coi là: 


1. Paul Beau, Situation de Ï'Indochine de 1902-1907, Sài Gòn, 1908, tr. 61. 

2.Josesh Buttinger, Vietnam - A political history, Nxb. Andre Deutch, 
London, 1969, Bản dịch của Ngô Văn Hòa, Tài liệu Viện Thông tin khoa. 
học xã hội, tr. 6. 


32 


Chương Ì. Chính sách thuộc địa và việc cũng cố bộ máy... 


"Người đâu tiên trong những người đứng đầu Đông Dương 
thừa nhận trên thực tẻ sự thiế với các nhà thực dân Pháp 
phải có những cộng tác viên là người bản xử của thuộc địa". 


3. Antony Klobukowski trở lại với chính sách cường quyền 


Người kế nhiệm Paul Beau là Antony Klobukowski, sau một 
vài nhiệm kỳ quyên Toàn quyền ngắn ngủi của Broni và Bonhoure. 
'Viên Toàn quyền này nhậm chức đúng vào lúc những sự biến chính 
trị diễn ra trong khu vực còn đang nóng hỏi. Phong trào cải cách 
dân chủ và đòi tự do dân chủ tại các nước láng giềng lên cao đến 
mức tạo ra cả một trào lưu, một làn sóng mạnh mẽ ảnh hưởng đến 
Việt Nam. Ở Việt Nam, một phong trào cách mạng mang tính chất 
dân chủ tư sản: Duy tân - Đông du, Đông Kinh Nghĩa thục. Phong 
trào chống thuê cùng với những phong trào yêu nước, chống Pháp 
khác của nhân dân Việt Nam diễn ra sôi nỏi khắp cả nước. Hoảng 
sợ trước tình hình đó, Antony Klobukowski đặt việc đàn áp và luật 
pháp lên trên hết. Viên Toàn quyền này nói: 

*. sẽ không thể có những tiễn bộ, không thẻ có những cải cách 
nghiêm chữnh và lâu dài néu không duy trì trật tự, không tôn trọng 
tuyệt đối đối với pháp luật... 

.. để đảm bảo nên an ninh trong thuộc địa, tôi quyết loại trừ 
mọi hoạt động làm rồi loạn trật tự công cộng, mọi sự vi phạm đối 


Klobukowski quay trở lại với chính sách cường quyền của Paul 
Doumer, vẫn tiếp tục chương trình khai thác thuộc địa của Paul 
Doumer nhưng những "cải cách" dành cho người bản xứ đều bị 
dừng lại. Mọi biện pháp đàn áp đối với các phong trào khởi nghĩa 


1. Maspéro, L'Indochine ƒrancaise. Paris. 1929-1930. tr. 18. 
2. J.B. Saumont, LŒvre de Klobukowski en Indochine. Hà Nội. 1910, tr. 15. 


33 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


vũ trang, phong trào trào yêu nước và cách mạng của nhân dân Việt 
Nam đã được Klobukowski cho phép sử dụng. 

'Và chỉ đến khi Albert Sarraut sang năm quyền, đường lỗi cai trị 
thuộc địa mới có sự chuyển biến một cách rõ rệt hơn và chính sách 
"hợp tác" được nhìn nhận trở lại. 

4. Chính sách "hợp tác với người bản xứ" của Albert Sarraut 


Tháng 11-1911, Albert Sarraut nhậm chức Toàn quyền Đông 
Dương. Khi Albert Sarraut sang nhậm chức, Chiến tranh thế giới 
lẫn thứ nhất đã rậm rịch nỗ ra, trong đó Pháp là nước tham chiến. 
Vì thế, Đông Dương cũng như các thuộc địa nói chung được coi là 
chỗ dựa của chính quốc về nhiều phương diện, nhất là nhân tài, vật 
lực, để cung cấp cho nó những thứ cần cho chiến tranh. Đông 
Dương sẽ phải "gồng" lên, không những để tự cấp cho mình mà 
còn để nuôi chiến tranh của Pháp. Không những vậy, một Đông 
Dương mạnh lúc đó sẽ giúp cho Pháp tránh được mối hiểm họa từ 
bên ngoài, mà gẫn nhất là sự lớn mạnh và chính sách bành trướng 
của Nhật Bản trên biển Thái Bình Dương. 

Chính trong hoàn cảnh đó, là thành viên nồng nhiệt của Hội 
Tam điểm Pháp có tư tưởng cấp tiến, Albert Saraut chủ trương 
"hợp tác với người bản xứ". Và, với viên Toàn quyền này, chính 
sách "hợp rác với người bản xử" đã trở thành một chính sách mị 
dân ho đủ trên tỉnh thần là: 

".. chuyển những hoạt động lâu dài của nhà nước Pháp sang 
thonguôi bên si; làm cho người bản xứ được hưởng những tiền bộ 
về vệ sinh và khoa học y lế, bảo vệ sở hữu của người bản xứ "để 
tăng cường sự phân thịnh về vật chất bằng việc hạn chế cắp nhượng 
những đồn điền rộng lớn cho người Âu, những đôn điền đã làm hạn 
chế sở hữu của người bản xứ và buộc họ trở thành nhân công"'. 


1. "Le Problèmè indochinois" trong La Revue indigène, số 85, 1913, tr. 317. 


34 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc cũng cỗ bộ máy... 


Toàn quyền Albert Sarraut 


Nguồn: Cục Văn thư lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia l, Tổ 
chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu 
và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945), Nxb. Hà Nội. Hà Nội. 2013 


Điều đó có nghĩa là Albert Sarraut hướng tới một chính sách 
"rộng rãi" hơn với người bản xứ, bằng cách hạn chế bớt độc quyền 
của các công dân Pháp về phương diện sở hữu và bằng việc thực 
hiện một 
thiết chế truyền thống, đảm bảo thực thi những nguyên tắc của nền 
bảo hộ, cho người bản xứ được tham gia nhiều hơn vào những lĩnh 
vực mà trước đây chỉ được dành cho các công dân Pháp hay tiếp 
cận nhiều hơn với những dịch vụ y tế, giáo dục... 


"cải cách” mị dân về chính trị, xã hội như tôn trọng 


"Chính sách hợp tác" của Albert Sarraut ra đời đúng vào trước 
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất là lúc nước Pháp cẩn nhiều đến 
"sức người, sức của" của thuộc địa để tiền hành cuộc chiến tranh 
bên chính quốc và trên thực tế, nó đã giúp cho Pháp thực hiện được 
ý đỗ của mình với hàng trăm nghìn thanh niên phải "rừnh nguyện" 


35 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


sang làm bia đỡ đạn cho Pháp trên các chiến trường và lao động 
khổ sai trong các công binh xưởng của Pháp. 


'Tuy nhiên, phải đến khi Albert Sarraut trở lại làm Toàn quyền 
Đông Dương lần thứ hai, chính sách "hợp zác" mới thực sự được 
hoàn chỉnh và trở thành đường lối cai trị chủ đạo của thực dân Pháp 
ở Việt Nam trong thời gian từ năm 1919 đến năm 1930. 


II. PHÁP XÂY DỰNG BỘ MÁY CAI TRỊ Ở VIỆT NAM 


1. Tư tưởng về xây dựng bộ máy chính quyển và việc "cải 
cách" bộ máy chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua các thời kỳ 


a. Thời kỳ Paul Doumer 


Paul Doumer là người đã lập cho Đông Dương thuộc địa 
một bộ máy chính quyển thống nhất theo hướng "frưng ương tập 
quyên", tức tập trung quyền hành vào tay Toàn quyền và chính 
quyền trung ương. 


Trước khi Paul Doumer nhậm chức, chính quyền ở Đông 
Dương là một bộ máy chưa hoàn chỉnh. Tổ chức hành chính của 
Liên bang Dông Dương cho đến năm 1897 vẫn nằm trong tình 
trạng phân tán và biệt lập, cả về quyển lực lẫn cấu trúc nhà nước. 
Về mặt thể chế, Nam Kỳ là thuộc địa, Bắc Kỷ và Trung Kỳ là hai 
xứ bảo hộ. Toàn quyền Đông Dương trên danh nghĩa là người đứng 
đầu của Liên bang Đông Dương, nắm trong tay quyển lập quy, 
hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, quyền lực của Toàn 
quyền chỉ giới hạn tại Bắc Kỳ và gần như không có vai trò gì ở 
Nam Kỳ và Trung Kỳ. 

Đổi với Bắc Kỳ, với việc lập ra Văn phòng Tổng Thư ký Phủ 
Toàn quyển tại đây vào năm 1889, Toàn quyền Đông Dương, mà 
đại diện của nó là Tổng Thư ký Phủ Toàn quyển, đã lắn át quyền 
lực của Thống sứ Bắc Kỳ trong việc giải quyết mọi công việc liên 
quan đến xử này. Trong khi đó, viên Kinh lược - một chức quan cai 


36 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc cũng cố bộ máy... 


trị mới do triều đình Huẻ lập ra theo ý của người Pháp từ năm 1886 
với chức năng là người đại diện cho triều đình Huế cai quản Bắc 
Kỳ. Tuy nhiên, trên thực tế, quyền hạn của Kinh lược sử Bắc Kỳ 
gọn trong việc phụ trách một Tòa tái thâm (Tribunal de 
revision) và việc thăng cấp hoặc bãi nhiệm chức Tổng đốc các tỉnh 
Bắc Kỳ. Mọi hoạt động của Kinh lược đều chịu sự giám sát, chỉ đạo. 
của Thông sứ Bắc Kỳ. Thực ra, Pháp muôn thông qua viên Kinh 
lược này để tách Bắc Kỳ ra khỏi triều đình Huế. Theo Hiệp ước 
1884, Bắc Kỷ là một xứ bảo hộ. nhưng phương thức cai trị của người 
Pháp đã làm cho nó mang dáng dắp của một xứ trực trị nhiều hơn. 


Trong khi đó, Nam Kỳ gẫn như một xứ tự trị, độc lập với chính 
quyền trung ương, nằm trong sự điều khiên của Hội đông thuộc địa 
Nam Kỳ và Thông đốc Nam Kỷ. Toàn quyền hiểm khi với tay được 
đến Nam Kỳ như đối với Bắc Kỹ. 

Trung Kỷ vào năm 1897, trên danh nghĩa là xứ bảo hộ. nhưng 
thực tế "chính quyền An Nam hoạt động gân giống như nó đã làm 
trước khi người Pháp xâm lược. Toàn bộ hệ thông thứ bậc của quan 


¬ 


lại được duy trì tại các tình, các hoạt động hành chính cũng vậy 

Không có được sự thống nhất về quyển lực chung trong toàn 
Liên bang cũng là nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong cả tổ 
chức và vận hành của bộ máy hành chính trung ương. Nói cách 
khác, Đông Dương, cho đến năm 1897, chưa có được một Chính 
phủ chung đề thực thi một chế độ cai trị thông nhất trên toàn lãnh 
thế? và Chính phủ ấy ngoài các cơ quan như: Phòng Các vấn đề dân 
sự: Sở Tư pháp; Cơ quan Công trình công cộng: Nha Thương mại 
và Canh nông; Nha Bưu chính.... còn lại thì thiếu hầu hết các cơ 
quan quan trọng khác về y tế, giáo dục. 


1. Paul Doumer, /'indochine ƒrancaise, Paris. 1905. tr. |63.. 
2. Paul Doumer, /"indochine ƒrancaise. Sđú, tr. 2§5. 


37 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Sự không thông nhất trong việc tô chức hành chính đã dẫn tới 
những hệ quả trên nhiều lĩnh vực. Về tài chính, trong tài khóa năm 
1895, mức thâm hụt ngân sách của Nam Kỳ lên tới 1 triệu đồng. 
Bắc Kỳ và Trung Kỳ phải đối mặt với khoản nợ lớn lần lượt là 
2.936.328 francs và 1.260.000 đồng'. Ngân sách cấp xử không còn 
đủ khả năng để chỉ trả cho các công trình công cộng. Do đó, vấn đẻ 
khai thác kinh tế - mục tiêu chính của công cuộc thực dân vẫn chưa 
chính thức được bắt đầu tại Đông Dương. 


Paul Doumer đã nhận thức rõ được thực trạng phổ biến đang tồn 
tại ở Đông Dương. Ông ta báo động nguy cơ to lớn này như sau: 

“Cái đó không thể kéo dài cũng như không thể kéo dài tình 
trạng không có đại diện của nước Pháp trên ba phần tư lãnh thổ 
Đông Dương. Một thuộc địa đô hộ chỉ có thể tôn tại và phát triển 
với một bộ máy chính quyền mạnh. Bộ máy chính quyên đó lại 
không tôn tại ở Đông Dương, nó đã thiếu những tổ chức chính của 
cả Chính phủ... Tổ chức (của bộ máy chính quyên mà Pháp đựng 
lên) không đẩy đủ ở khắp nơi, ở Bắc và Trung Kỳ. Hình như không 
phải là do số hay chất lượng của các viên chức gây ra những điễu 
sai trái mà chính là đo việc tô chức "2. 

Vì thế, khi nhậm chức, trong Chương trình gồm 7 điểm của 
mình, viên Toàn quyền này đã khẳng định việc tô chức bộ máy 
chính quyển phải là vấn đề trọng tâm và trước hết của Đông 
Dương. Không phải chỉ là tạo dựng một chính phủ chung cho toàn 
Đông Dương mà việc tổ chức lại bộ máy chính quyền ở Đông 
Dương còn bao gồm cả việc chỉnh đốn lại cơ cấu chính quyển cho. 
cả 5 xứ và xác định rõ chế độ chính trị tại mỗi xứ. Tắt cả đều nhằm 
vào một mục tiêu chung là củng cố chính quyền trung ương, làm 


1.Stephen H.Roberts, The History oƒ French colonial policy 1870 - 1925, 
Frank Cass & Co.Ltd., 1963, tr. 86. 
2. Paul Doumer, L° Indochine ƒrancaise (Souvenirs), Paris, 1905, tr. 281. 


38 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cổ bộ máy... 


cho nó có đầy đủ quyền lực trên tất cả các mặt và thống nhất trên 
toàn lãnh thổ Đông Dương. Đây là cơ sở quan trọng để Paul 
Doumer đưa ra thực hiện chương trình khai thác thuộc địa to lớn về 
kinh tế. 

Chính phủ Đông Dương 

Chỉ trong 5 năm giữ chức Toàn quyền. Paul Doumer đã mang 
đến cho Đông Dương một Chính phủ trung ương với nhiều ưu thể 
hơn hẳn giai đoạn trước. 

Việc làm đầu tiên của Paul Doumer là xác lập lại vai trò và vị trí 
của Toàn quyền trên toàn bộ Liên bang. Thay vì chỉ là người điều 
khiển Bắc Kỷ, Toàn quyền Đông Dương trong cuộc cải cách của 
Paul Doumer được tăng cường quyền lực thực sự theo nguyên tắc: 
“điều khiển (gouverner) ở khắp nơi và không cai trị (administrer) ở 
đâu cả", 

Đây là một sự đảo ngược so với tình hình trước năm 1897 ở 
Đông Dương và đây cũng chính là chủ trương được được đánh giá 
là bước đi táo bạo nhất của Paul DoumerẺ. 

Tiếp đó, Doumer cho tái dựng lại Hội đồng Cao cấp Đông 
Dương. Đây vỗn là một tổ chức được thành lập theo Sắc lệnh ngày 
17-10-1887 của Tổng thống Pháp, nhưng vai trò đã hoàn toàn bị lắn 
lướt bởi Hội đồng Bảo hộ Trung - Bắc Kỷ: và dần đi đến chỗ tự giải 
thể. Do đó, trong cuộc “cảí cách" của mình, Doumer muốn tô chức 
lại Hội đồng này với một cơ cấu mới. trong đó phải có mặt những 
người đứng đầu Chính phủ và những người đang thực hiện kế 
hoạch khai thác thuộc địa. 


1. Paul Doumer, £_` Indochine ƒrancaise (Souvenirs). Sđd, tr. 287. 
2. SIephen H.Roberts. The Hisrory øƒ French colomial policy 1870-1925, 
Sđd, tr. 461. 


39 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Rồi, để hiện thực hóa ý tưởng đưa vào Hội đồng này những 
nhà thực dân chính quốc, Paul Doumer cho thành lập tại Trung Kỳ 
và Campuchia, mỗi nơi một Phòng Tư vấn hỗn hợp Thương mại - 
Canh nông (4-1897 và 5-1897) và tại Nam Kỳ một Phòng Canh 
nông Sài Gòn (4-1891). 

Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, Hội đồng cao cấp Đông 
Dương đã được tái thành lập theo Sắc lệnh của Tổng thống Pháp 
ngày 3-7-1897, với thành viên là đại diện chính quyền các xử, các 
lực lượng quân đội, các cơ quan trung ương (các Tổng Nha) và bổ 
sung thêm thành viên là chủ tịch các phòng Thương mại, Canh 
nông ở Nam, Trung và Bắc Kỳ. 


Dinh Toàn quyển Đông Dương 
Nguồn: http:f/belleindochine-free.frfimages/TonkinDieuleFil/5445three.jpg 


Hành động tiếp theo của Paul Doumer trong việc xây dựng bộ 
máy chính quyền trung ương là hoàn chỉnh bộ máy quản lý tài 
chính và thành lập ra các cơ quan chuyên môn. Về tài chính, Paul 


40 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc cũng cỗ bộ máy... 


Doumer cho lập Ngân sách Liên bang và Ngân sách các cấp đồng 
thời với việc tô chức chẻ độ thuế khóa. Vẻ hành chính, các cơ quan 
chuyên môn được lập ra chính là các Tông nha. Mỗi Tổng nha 
chuyên trách một lĩnh vực hoạt động khác nhau, gồm: Văn phòng 
Toàn quyên (gồm Văn phòng chính trị, Văn phòng Hành chính, 
Văn phòng Quân sự, Văn phòng Nhân sự và Ban Thư ký); Ban 
Kinh tế (1897); Nha Thương chính và Độc quyên tài chính duy nhất 
tại Đông Dương (\891); Ban Chỉ dạo Canh nông và Thương mại 
toàn Đông Dương (1898): Nha Tư pháp Đông Dương (1898); Nha 
Công chính Đông Dương (1898); Nha Địa lý Đông Dương (1899), 
Nha các vấn đề dân sự (1899), Nha Địa chất Đông Dương (1899). 
Các Tổng nha giúp việc cho Toàn quyền. Đứng đầu các Tổng nha 
là một Hội đồng thường trực đề điều hành chung. 


Chính quyền cắp xứ và cấp tỉnh 

Nếu Paul Doumer đã tạo ra một bộ máy chính quyên trung 
ương mạnh theo hướng "ráp quyên" thì chính viên toàn quyền này 
đã "có công" lớn trong việc. như nhận xét của một nhà sử học Pháp, 
là đã: "hé gãy một cách chính thức Việt Nam cũ thành bạ đoạn 
khác lạ nhau. Nam Kỳ, đất phụ thuộc từ 1862-1867, Bắc Kỳ bán 
bảo hộ, Trung Kỳ bảo hộ... môi xứ có một đời sống riêng, thiết chế 


riêng... Sự chia cắt mang tính chất nhân tạo này hoàn toàn đi lập 
với truyền thông thông nhất chặt chẽ trước kia". 

Tuy nhiên, đẻ phá vỡ tình trạng biệt lập về tổ chức bộ máy chính 
quyên giữa các xứ với chính quyên trung ương, Paul Doumer đã 
cùng lúc tiến hành tô chức lại bộ máy chính quyền cho mỗi xứ, theo 
mô hình khác nhau giữa Nam Kỷ thuộc địa với hai xứ bảo hộ còn lại, 
nhưng cùng theo hướng phụ thuộc vào chính phủ trung ương. 


1. Jean Chesnaux, La contribution à lhistoire de la nation Vietnamienne, 
Paris, 1955, tr.153. 


4i 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Với Nam Kỳ, Hội đồng thuộc địa là đối tượng trước hết bị điều 
chỉnh. Sự điều chỉnh này nhằm hạn chế quyền lực rộng lớn của nó, 
gắn nó với hoạt động chung của Liên bang và đặt nó trong sự điều 
khiển của Toàn quyền. Bằng cách này, Paul Doumer đã kéo Nam 
Kỳ ra khỏi chế độ cai trị độc quyền của Hội đồng thuộc địa và làm 
cho Nam Kỳ trở thành một bộ phận nằm trong Liên bang, giống 
như những xứ khác. 

Bộ máy chính quyền tại Nam Kỳ được tổ chức lại với các cơ 
quan của Phủ Thống đốc, các chủ tỉnh dựa trên một nền tư pháp 
Pháp và việc tổ chức ra ngân sách cấp tỉnh, Thừa nhận những hạn 
chế của chế độ trực trị (còn gọi là chế độ đồng hóa) cũng như 
những sai lầm trong việc thay thê hệ thông quan lại bản xứ bằng 
những viên chức người Pháp trong bộ máy chính quyển, nhưng 
Paul Doumer vẫn khẳng định chế độ đồng hóa là một sự lựa chọn 
tắt yếu tại Nam Kỳ!. 

Ở Trung Kỳ, phương châm của Paul Doumer là "phải đem đến 
cho những đại diện của nước Pháp một ảnh hưởng thực sự hơn là 
hình thức"Ẻ. Nhưng Doumer cũng nhận thấy rằng việc xóa bỏ tổ 
chức Chính phủ Nam triểu và quyền lực của nó không phải là một 
đối sách thích hợp. Để thực hiện điều đó, viên Toàn quyền này chủ 
trương cải tổ lại bộ máy cai trị của Nam triều trên cơ sở gia tăng số 
lượng viên chức người Pháp trong các Bộ, các Hội đồng của Triều 
đình phong kiến. Muôn vậy, Paul Doumer đã quyết định bãi bỏ #ểới 
đồng Phụ chính, Hội đông Thượng thư và tô chức lại Hội đồng Cơ. 
mật do Khâm sứ Trung Kỳ đứng đầu. Các công chức Pháp có mặt 
tại Hội đồng này để giám sát công việc. Số lượng công sứ Pháp tại 
Trung Kỳ tăng lên và họ được trao quyền cai trị thực sự. Mặt khác, 


1.Stephen H.Roberts. The Hirory of French colonial policy 1870-1925, 
Sđủ, tr. 456. 
2. Paul Doumer, L'Jndochine ƒrancaise (souvenirs). Paris. 1905, tr. 295. 


42 


Chương 1. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


Chính phủ thuộc địa đã chính thức chiếm đoạt quyền sử dụng đối 
với tài sản công, tức tài sản thuộc khối Công sản (Domaines) từ 
Chính phủ Nam triều để tự do cấp nhượng cho các công dân Pháp, 
từ nay được quyền thu mua bắt động sản ở Trung Kỳ. 


Tại Bắc Kỳ, bằng việc bãi bỏ Văn phòng Tổng Thư ký Phủ 
Toàn quyên và tái lập Tòa Thông sử Bắc Kỳ theo Sắc lệnh của Tông 
thông Pháp ngày 8-6-1897, Doumer đã tách Toàn quyền Đông 
Dương ra khỏi việc điều hành trực tiếp Bắc Kỳ như trước đây và 
trao cho Thống sử Bắc Kỳ quyền cai trị trực tiếp xứ này. Bên cạnh 
đó, chức vụ Kinh lược sứ đã tỏ ra không còn quyền lực gì cả về 
biểu tượng lẫn giá trị trên thực tế, thậm chí còn bị cho là tiềm ẩn 
những nguy hiểm, nên Paul Doumer đã quyết định bỏ ngạch cai trị 
này. Ngày 13-§-1897, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định chuẩn 
y Đạo dụ của vua Thành Thái về việc bãi chức Kinh lược sứ Bắc 
Kỳ. và như vậy, Thông sứ Bắc Kỳ sẽ thực hiện thêm chức năng của 
Kinh lược. 


Chức đại diện của Nam tại Bắc Kỳ bị bãi bỏ đồng nghĩa 
với việc toàn bộ việc cai trị ở Bắc Kỳ đã được trao vào tay người 
Pháp, vua quan triều Nguyễn không còn quyên lực gì ở đây. Bắc 
Kỳ trở thành một xứ bán bảo hộ. 

Trong xu thể chung này, các Hội đồng bảo hộ: Hội đồng bảo hộ 
Bắc Kỳ và Hội đồng bảo hộ Trung Kỳ ra đời. 

Như vậy, tô chức của Chính phủ Đông Dương sau cuộc cải 
cách của Paul Doumer có thể tóm tắt như sau : 

Đứng đầu Chính phủ là Toàn quyền, có quyền lực bao trùm 
toàn bộ Đông Dương. Giúp việc cho Toàn quyền có: Hội đồng cao 
cắp Đông Dương. Các Nha chuyên môn của Chính phủ hợp lại 
thành Tổng Nha (Nha Dân chính, Nha Tư pháp, Nha Độc quyển và 
“Thuế đoan, Nha Công chính, Nha Canh nông và Thương mại, Nha 
Bưu chính, các Sở Hải quân, các Sở quân sự...) 


4 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Đứng đầu ba xứ Nam Kỳ, Trung Kỷ, Bắc Kỳ lần lượt là Thông 
đốc, Khâm sứ và Thống sứ. Giúp việc những người đứng đầu cấp 
xứ là các Phủ Thống đốc, Phủ Khâm sứ và Phủ Thông sứ bao gồm 
các cơ quan chuyên môn khác nhau như các cơ quan: Canh nông, 
Địa chính, Thương chính, Tư pháp, Cảnh sát, các cơ quan Y tế và 
Cứu trợ... 


Như vậy, với những "cải cách” của Paul Doumer, Đông Dương 
thuộc địa đã có một bộ máy chính quyển thống nhất, hoàn chỉnh, 
với một chính quyền trung ương có thực quyền, chấm dứt tình trạng 
phân tán, biệt lập và không đồng nhất trong cơ cấu bộ máy cai trị 
giữa các xứ. 

Tuy nhiên, bộ máy chính quyền được tổ chức theo quan điểm 
của Paul Doumer đồng thời cũng tạo ra tình trạng tập trung thái quá 
quyền lực vào bộ máy chính quyền trung ương, làm mắt tính tự chủ 
của bộ máy chính quyền các cấp dưới. Mặt khác, khi tập trung mọi 
quyền hành vào tay các công dân Pháp, người bản xử bị đầy ra khỏi 
mọi hoạt động của bộ máy chính quyền. Thực tế này đã làm dấy lên 
làn sóng chống lại sự áp đặt của chính quyền trung ương từ các xứ, 
đặc biệt là từ Nam Kỳ. Chỉ đến khi Hội đồng Bộ trưởng tại Paris 
phê chuẩn chương trình của Paul Doumer vào tháng 7-1898, cuộc 
cải cách này mới thực sự có hiệu lực tại Nam Kỷ thuộc địa!. 

Nhìn vào trong cơ cấu của các cơ quan chuyên môn của Chính 
phủ, có thể thấy rằng Paul Doumer chỉ tập trung việc xây dựng các 
cơ quan có liên quan và phục vụ trực tiếp cho công cuộc khai thác 
và bóc lột thuộc địa (như thuế, nhà nước, thương mại, giao thông...) 
trong khi lại hoàn toàn thiểu vắng những cơ quan chuyên trách về y 
tế, giáo dục thiết yếu với người dân bản xứ. 

Tư tưởng tổ chức bộ máy chính quyển theo hướng tập quyền 
của Paul Doumer còn được Klobukowski tiếp tục, nhưng đã bị các 


1. Stephen, The History øƒ French colonial policy 1870-1925, Frank Cass & 
Co.Lid., 1963, tr. 461. 


4 


Chương 1. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


viên Toàn quyển Paul Beau và Albert Sarraut "cải cách" theo 
hướng "trung ương tản quyền" và "hợp tác với người bản xử". 


b. Thời kỳ Paul Beau 


Khác với Paul Doumer, Paul Beau chủ trương “hợp rác với 
người bản xứ". Đôi với bộ máy chính quyền, Paul Beau chủ trương 
"cải cách" theo hướng "giải tập trung hóa", "trung ương tản 
quyền" và thực hành "hợp rác" trên thực tế. Các chức danh Tổng 
đốc, Tuần phủ, gần như đã biến mắt trên thực tế đã được lập lại, 
đồng thời, các Hội đồng hàng tỉnh của Phủ Công sứ được lập ra. 
Lần đầu tiên, Phòng tư vấn bản xứ Bắc Kỳ được tô chức vào năm 
1907 (tên gọi và chức năng của phòng này được sửa đôi qua các 
nghị định được ban hành vào năm 1908 và năm 1913). Paul Beau 
cũng cho tô chức lại quân đội thuộc địa (do chiến tranh Nga - Nhật 
đặt ra) để đàn áp các phong trào đầu tranh ở Bắc Kỳ. 


Việc "cải cách" bộ máy chính quyền của Paul Beau đã bị 
Klobukowski "đừng lại" trong chốc lát khi ông này muốn quay trở 
lại với những biện pháp tập trung hóa của Paul Doumer. Tư tưởng, 
của Paul Beau đã được Alhert Sarraut tiếp tục khi sang làm Toàn 
quyền Đông Dương từ năm 1911. 

c. Thời kỳ Albert Sarraut 


Tiếp tục chủ trương "phỉ zập trung hóa" bộ máy chính quyền 
của Paul Beau, Albert Sarraut quyết tâm đòi cho bộ máy chính 
quyền thuộc địa được độc lập nhiều hơn đổi với chính quốc, trao 
nhiều quyền hành hơn cho Toàn quyền Đông Dương. Ở Đông 
Dương, Chính phú trung ương chuyên giao bớt quyền hành cho 
chính quyền cấp xứ, cấp tỉnh, để giảm bớt tình trạng quan liêu độc 
đoán ở cấp trên, tạo ra sự độc lập nhiều hơn cho chính quyền ở các 
địa phương. Năm 1911, khi Albert Sarraut mới vừa nhậm chức đã 
có hàng loạt văn bản được ban hành đẻ thực hiện chủ trương này. 


4 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Sắc lệnh ngày 20-10-1911 quy định quyền lực của Toàn quyên 
Đông Dương, bao gồm quyền lập pháp, quyền lập quy, quyền hành 
pháp và quyền tư pháp. Toàn quyền là người đứng đầu Liên bang 
Đông Dương. vừa là người đại diện cho nước Pháp tại Đông 
Dương với tư cách là người chỉ đạo và giám sát, vừa là người đại 
diện cho chính quyền thuộc địa trước chính quốc. Thực chất, sắc 
lệnh này đã mở rộng quyền lực của Toàn quyền, giảm nhẹ tới mức 
độ tối đa sự can thiệp của Bộ Thuộc địa vào các quyết định của 
“Toàn quyền. Mặt khác, nếu như Paul Doumer lập ra các Tổng Nha 
đẻ chống lại tính "ziểng biệt" của các xứ thì Albert Sarraut lại cổ 
gắng "bẻ gấy" tính độc đoán thái quá của các cơ quan này. Không ít 
Giám đốc các Tổng nha bị bãi bỏ, trở thành những Thanh tra - cố 
vấn, giảm bớt nhiễu văn phòng chồng chéo với văn phòng tương tự 
ở các xử. Việc giảm biên chế này đã bớt cho ngân sách của năm 
1913 đến 2,7 triệu francs'. 

Những quan chức đứng đầu các xứ cũng có nhiễu thực quyền 
hơn. Sắc lệnh ngày 20-10-1911quy định rõ chức năng, quyển hạn 
của Thống đốc Nam Kỳ, Thống sứ Bắc Kỷ và Khâm sứ Trung Kỳ 
là những người đại diện cho Toàn quyển tại các kỳ. chịu trách 
nhiệm trước Toàn quyển trong việc điều hành và quản lý mọi hoạt 
động kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... của mỗi xứ. 

Bộ máy cai trị thuộc địa ở Đông Dương còn được Albert 
Sarraut tiếp tục "cải cách” theo hướng "tản quyên" và "hợp tác với 
người bản xứ" khi ông ta được sang nhậm chức Toàn quyền lần thứ 
hai sau Chiến tranh thế giới lẫn thứ nhất để phục vụ cho cuộc khai 
thác thuộc địa đại quy mô từ năm 1919 đến năm 1930. Tuy nhiên, 
cơ cấu của bộ máy chính quyền thuộc địa, từ trung ương tới các địa 
phương về cơ bản đã được xác định sau những cuộc "cải cách" của 
các viên Toàn quyền kể trên, với đầy đủ các bộ phận liên quan, 


1. Maspéro, ['Índochine ƒraneaise, Paris, 1929-1930, tr. 20. 


46 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc cũng cố bộ máy... 


2. Bộ máy chính quyền các cấp 

a. Chính quyền cấp trung ương 

Toàn quyền Đông Dương 

Chức năng, nhiệm vụ của Toàn quyên Đông Dương được quy 
định trong các Sắc lệnh 12-11-1887. 9-5-1889, 21-1-1891 và được 
sửa đổi qua Sắc lệnh 20-1 1-1911, Theo Sắc lệnh 20-11-1911, Toàn 
quyền là đại diện cho nước Pháp tại Đông Dương, nằm quyền kiểm 
soát, chỉ đạo, điểu hành mọi hoạt động diễn ra tại Đông Dương. 
“Toàn quyền đứng đầu bộ máy hành chính và chỉ đạo trực tiếp người 
đứng đầu các xứ. 


Về quân sự, Toàn quyên là người chịu trách nhiệm cao nhất 
trên toàn xử Đông Dương như: thiết quân luật; lập hoặc bãi bỏ các 
Đạo quan binh; phân bố lực lượng quân đội: ban hành lệnh bắt lính; 
ấn định mục đích và tính chất chiến tranh... 

Về mỗi quan hệ với chính quốc, Sắc lệnh ngày 20-1 1-1911 quy 
định việc Toàn quyền được phép liên hệ với các Bộ của chính quốc 
thông qua Bộ Thuộc địa cũng như với các lành sự của Pháp tại các 
nước Viễn ĐÔng. 

Trong thời gian từ năm 1897 đến năm 1918, Đông Dương đã 
trải qua 13 đời Toàn quyền và quyên Toàn quyên, trong đó có 
Albert Sarraut được bỗ nhiệm giữ chức Toàn quyền 2 nhiệm kỷ. 

Các cơ quan trực thuộc phú Toàn quyên 

Giúp việc Toàn quyển là hệ thống các cơ quan chuyên trách 
thuộc quyền điểu khiển trực tiếp của Phủ Toàn quyền (còn được 
ọi là các Nha hay Tổng nha). Đứng đầu mỗi cơ quan là một viên 
'Giam đốc do Toàn quyền chỉ định. Các cơ quan này gồm: 

Hội đồng cao cấp Đông Dương 

Ngày 3-7-1897, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh tái thành lập Hội 
đồng cao cấp Đông Dương (năm 1911 đôi tên thành Hội đồng 


47 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Chính phủ Đông Dương) do Toàn quyền Đông Dương làm Chủ 
tịch và thành viên gồm những viên chức cao nhất trong bộ máy 
thực dân của Pháp ở Đông Dương, gồm: Đô đốc Tổng chỉ huy lực 
lượng Hải quân Pháp ở Viễn Đông; Thống đốc Nam Kỳ; Thống sứ 
Bắc Kỳ; Khâm sứ Trung Kỳ, Khâm sứ Campuchia; Khâm sứ Lào; 
Chủ tịch Phòng Thương mại Nam Kỳ, Chủ tịch Phòng Thương mại 
Bắc Kỳ; Chủ tịch Phòng Canh nông Bắc Kỳ; Chủ tịch Phòng Canh 
nông Nam Kỳ; Chủ tịch Phòng Tư vẫn Liên hợp thương mại - canh 
nông Trung Kỳ. Sau đó, Sắc lệnh ngày 20-10-1911 đổi tên hội đồng. 
này thành Hội đồng Chính phủ Đông Dương và bổ sung thêm vào 
thành phần của hội đồng này: Chủ tịch Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ: 
Giám đốc Nha Tài chính Đông Dương, Tông thanh tra Công chính 
Đông Dương: Tổng chỉ huy lực lượng quân đội viễn chỉnh Pháp ở 
Đông Dương: Tổng Biện lý Tư pháp; Khâm sứ Pháp ở Lào. Ngoài 
ra, mỗi năm Toàn quyền còn chỉ định vào Hội đồng thêm 4 kỳ hào 
bản xứ tại Nam Kỷ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Campuchia. Trừ việc bàn 
thảo về vấn để chính trị, Hội đồng có chức năng thảo luận và góp ý 
kiến cho Toàn quyền cả các vẫn đề có liên quan đến việc cai trị 
và khai thác Đông Dương, như: ngân sách, chế độ thuế khóa, xây 
dựng, quân đội, quy chế lao động... 


Ban Kinh tế 


Để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu về các vấn đẻ nông nghiệp, 
thương mại, Toàn quyền Đông Dương cho thành lập Ban Kinh tế, 
trực thuộc Văn phòng Phủ Toàn quyền Đông Dương. Sau đó, Ban 
Kinh tế được thay bằng Ban chỉ đạo Canh nông và Thương mại 
toàn Đông Dương với nhiệm vụ được mở rộng sang cả lâm nghiệp, 
chăn nuôi, thú y, địa chất, khí tượng. Tên gọi của Ban Kinh tế còn 
tiếp tục được thay đổi theo các nghị định 7-2-1901, 18-3-1909. 
Năm 1913, Ban Thanh tra - Cô vẫn nông, lâm. thương nghiệp toàn 
Đông Dương (tên gọi theo Nghị định năm 1909) giải thể và chức 
năng nghiên cứu kinh tế được chuyển cho Cơ quan nghiên cứu các 
vấn đề kinh tế đã được thành lập trước đó theo Nghị định ngày 21- 


48 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc cũng cố bộ máy... 


12-1911. Trong quá trình hoạt động, Ban đã xuất bản một tập san 
chuyên ngành là "Tập san kinh tế Đông Dương”. 

Từ tổ chức ban đầu này, một số bộ phận chuyên ngành được 
tách ra đẻ thành lập những sở riêng như: Sở Địa chất Đông Dương 
(1899), Sở Lâm nghiệp Đông Dương (1900). 

Nha Thương chính và Độc quyền 

Nha Thương chính và Độc quyền (1897) là cơ quan chuyên 
trách về vấn đề thuế ở Đông Dương. Giúp việc cho Giám đốc Nha 
là các viên thanh tra thuế quan và một kế toán. 

Nha Công chính Đông Dương (1898) 

Nha Công chính Đông Dương được thành lập bằng Nghị định 
ngày 9-9-1898 của Toàn quyền Đông Dương. Theo Sắc lệnh ngày 
18-2-1905 của Tổng thống Pháp, Nha Công chính nằm dưới sự chỉ 
đạo tối cao của Toàn quyển và sự điều khiển trực tiếp của viên 
Tổng Thanh tra Công chính, mặc dù Ban Tổng Thanh tra Công 
chính đến năm 1911 mới ra đời. Chức năng của nó là điều hành, 
theo dõi, kiểm soát tất cả các công trình xây dựng được đầu tư bằng 
ngân sách I.iên bang và ngân sách cấp xứ. 

Ban Chỉ đạo các công việc dân sự (Nha Dân chính Đông Dương) 

Ban Chỉ đạo các công việc dân sự (hay còn gọi là Nha Dân. 
chính Đông Dương) được thành lập ngày 6-1 1-1899. Cơ quan này 
được coi là xương sống của nên hành chính của người Pháp tại 
Đông Dương. Sự ra đời của Nha Dân chính không làm thay đổi nền 
hành chính của Đông Dương mà chỉ tập hợp nền hành chính đang 
tồn tại riêng biệt thành một tổ chức thông nhất. Ngoài việc phụ 
trách công việc hành chính của toàn Đông Dương, Nha còn có chức 
năng duyệt ngân sách cấp Liên bang và phụ trách hoạt động nghiên 
cửu khoa học toàn Đông Dương (về mặt hành chính). Đứng đầu 
Nha Dân chính là Toàn quyền Đông Dương, ngoài ra còn có Thống, 
đốc, Khâm sứ, Thống sứ. Giúp việc cho người đứng đầu cấp xứ là 


40 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


một viên thư ký phụ trách việc hành chính và giám sát hoạt động 
của người đứng đầu mỗi tỉnh - bộ phận đóng vai trò trung gian giữa 
chính quyền thuộc địa và người dân bản xứ. Năm 1900, số nhân 
viên quản lý hành chính và thư ký của Nha Dân chính là 596 người, 
năm 1907 là 666 người'. 

Hội đồng tư vấn về Mỏ (1913) 

Nghị định ngày 26-5-1913 của Toàn quyền cho thành lập tại 
Đông Dương một Hội đồng tư vấn về Mỏ, có nhiệm vụ giúp Toàn 
quyền đưa ra các quy chế, thể lệ liên quan đến việc tổ chức khai 
thác mỏ tại Đông Dương. Viên Tổng thanh tra Công chính là người 
đứng đầu Hội đông. 

Ngoài ra, bộ máy Chính phủ Đông Dương còn có các Nha 
chuyên môn khác như: Mha Tư pháp Đông Dương (1898); Nha Y tế 
Đông Dương (1904); Sở Viễn thông điện báo Đông Dương (1909); 
Nha chỉ đạo các công việc chính trị và bản xứ (1915); Sở Tình báo 
và An ninh trung ương (1911). 

Việc tổ chức các cơ quan này sẽ được trình bày ở những phần 
dưới đây. 

b. Chính quyền cấp xứ 

Cho đến năm 1917, việc tổ chức bộ máy chính quyền cấp xứ ở 
cả Nam Kỳ, Bắc Kỳ và Trung Kỳ đều được hoàn chỉnh một bước. 
Bộ máy này đã được trao nhiều quyền hành hơn so với trước kia. 
Tuy nhiên, do chế độ cai trị khác nhau tại ba kỳ cho nên cơ cấu 
chính quyền tại ba xứ cũng có những khác biệt nhất định. 

Người đứng đầu cấp xứ 

Đứng đầu mỗi xứ là một quan chức cao cấp, có cùng chức năng 
nhiệm vụ, song tên gọi khác nhau: Thống đốc Nam Kỳ, Khâm sứ 


1. Annuaire statistique de I'Indochine 1900 và Henri Brenier, Essai đ'Arias 
statistique de Í'Indochine ƒrancaise, IDEO, Hà Nội. 1914, tr. 62. 


30 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


Trung Kỳ, Thống sứ Bắc Kỷ. Chức năng. nhiệm vụ của người đứng 
đầu cấp xứ sau đó đã được quy định lại bằng Sắc lệnh ngày 20-10- 
1911 của Tổng thống Pháp. Theo Sắc lệnh này, Thống đốc, Thống 
sứ chịu trách nhiệm với địa bàn mình cai quản trên tắt cả các lĩnh 
vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội. an ninh... với những quyền 
lực cơ bản: quyền lập quy, quyền hành pháp, quyền tư pháp. Riêng. 
Khâm sử Trung Kỳ còn có quyền phê duyệt các đạo Dụ của Nam 
triều trước khi chính thức được ban bố. 

Các Văn phòng Phủ Thắng đốc, Tòa Khâm sứ và Phủ Thống sứ. 


Giúp việc cho Thống đốc Nam Kỳ, Thống sứ Bắc Kỳ, Khâm sứ 
Trung Kỳ là những cơ quan chuyên trách. Trước hết đó là các Tòa 
Thống đốc Nam Kỳ, Phủ Thống sứ Bắc Kỷ và Tòa Khâm sứ Trung 
Kỳ. Chức năng, nhiệm vụ của 3 cơ quan này đã được quy định theo. 
các Nghị định năm 1868 và năm 1886. Riêng Phủ Thống sứ Bắc 
Kỳ, với việc bãi bỏ Văn phòng Tổng thư ký Phủ Toàn quyên tại Bắc 
Kỹ theo Sắc lệnh của Tổng thống Pháp (1897) và chức Kinh lược 
Bắc Kỳ theo đạo Dụ của Thành Thái (1897). vai trò của Phủ Thông 
sứ được tăng cường, chức năng cai trị trực tiếp Bắc Kỳ được trao 
trả lại cho Thống sứ Bắc Kỳ. Thống sử Bắc Kỷ nhân danh nha vua 
cai trị Bắc Kỷ, tuy nhiên, trên thực tế Thống sử không bao giờ tham 
khảo ý kiến của nhà vua. 

Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ 

Ngày 3-11-1910, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh thành lập Ủy 
ban thường trực Hội đông thuộc địa Nam Kỷ. Ủy viên Uỷ ban gồm 
từ 3 đến 5 người, trong đó có l người Việt do các ủy viên của Hội 
đồng thuộc địa bầu ra. Thông đốc có quyền triệu tập cuộc họp của 
Ủy ban. Ủy ban có chức năng bàn và thực hiện các công việc đã 
được Hội đồng thuộc địa thông qua. Trong trường hợp ý kiến của 
Ủy ban và người đại diện chính quyền (người thay mặt Thống đốc) 
không thống nhất, vẫn để sẽ được bàn bạc trong kỳ họp sau của Hội 
đồng thuộc địa. 


51 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Các Hội đồng tư vấn Nam Kỳ, Hội đồng bảo hộ Bắc Kỳ và 
Hội đằng bảo hộ Trung Kỳ 

Hội đồng tư vấn Nam Kỳ (Conseil Privé) 

Nhằm tăng cường yếu tố bản xứ trong các cơ quan trung ương, 
theo Sắc lệnh ngày 4-9-1905, thành phân Hội đồng tư vẫn được bố 
sung thêm 2 thành viên bản xứ. 

Hội đông bảo hộ Bắc Kỳ và Hội đông bảo hộ Trung Kỳ 

Hội đồng bảo hộ Bắc Kỳ được thành lập theo Sắc lệnh 8-8- 
1898 của Tổng thông Pháp. Hội đồng gồm 11 người, trong đó có 2 
ủy viên là kỳ hào người Việt. Một năm sau, Hội đồng bảo hộ Trung 
Kỹ ra đời bằng Nghị định 8-6-1900. Thống sứ Bắc Kỳ và Khâm sử 
Trung Kỳ giữ chức Chủ tịch của mỗi Hội đồng. Chức năng chính 
của hai hội đồng này là thảo luận và quyết nghị đối với các dự thảo. 
nghị định của Thống sứ Bắc Kỳ và Khâm sứ Trung Kỳ. Riêng Hội 
đồng Bảo hộ Bắc Kỳ còn có nhiệm vụ bàn bạc các ý kiển đóng góp 
của Ủy ban Tư vấn bản xử Bắc Kỷ trên các lĩnh vực: ngân sách, 
thuế khóa, quy định khu vực hành chính... 

Phòng Tư vấn bản xứ Bắc Kỳ 

Nghị định ngày 19-3-1913 của Toàn quyền Albert Sarraut quy 
định chức năng, tổ chức của Phòng Tư vấn bản xứ Bắc Kỳ. Trước 
đó, năm 1907 Toàn quyền Paul Beau ra nghị định tái lập Ủy ban Tư 
vấn kỳ hào bản xứ cho toàn Bắc Kỳ (được thành lập từ năm 1886) 
với tên gọi mới là Phòng Tư vấn bản xứ Bắc Kỳ và dưới thời cai trị 
của Toàn quyền Klobukowski, Phòng Tư vấn này được đổi tên 
thành Ủy ban Tư vấn bản xứ Bắc Kỳ. 

“Thành phần của Phòng Tư vấn gồm: 

~ Đại diện của những người phải đóng thuế thân và miễn thuế 
thân với tỷ lệ 1/20.000 dân, gồm viên chức trong bộ máy hành 
chính người Việt; những người có bằng cựu học hay tiểu học, cao 


32 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc cũng cố bộ máy... 


đăng Pháp và Pháp - 
quân đội; 


ệt; những người có cáp bậc trong lực lượng 
ác viên chức trong các công sở của chính quyền Pháp. 


- Đại điện của các thương nhân người Việt có đóng thuế môn 
bài theo tỷ lệ nhất định trong tổng số những người phải nộp thuế 
môn bài, từ 1/200 đến 1/500; từ 2/501 đến 2/200... 

- Đại điện của các quan chức, kỳ hào các tỉnh thượng du và 
trung du do chủ tỉnh giới thiệu và đã được Thông sứ Bắc Kỳ thông 
qua. Mỗi nhóm tạo thành một tiểu ban và họp riêng. Nhiệm kỳ của 
Hội đồng là 3 năm và có thể tái cử. 

Chức năng của Phòng Tư vấn là góp ý kiến về các vấn đề hành 
chính, kinh tế, đặc biệt là việc thu chỉ ngân sách cấp xứ và chế độ 
thuế khóa. Ngoài ra, Phòng Tư vấn có thể xin ý kiến của Thống sứ 
khi muốn thảo luận về các vẫn đẻ khác, trừ vấn đề chính trị. 

Các Phòng Thương mại 

Ngày 14-11-1901, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định quy 
định chức năng, cơ cấu tổ chức của các Phòng Thương mại ở Đông. 
Dương. Số lượng ủy viên của mỗi phòng thương mại từ 10 người 
(trong đó có 2 người bản xử) đến 20 người (có 4 người bản xứ) và 
phải thông qua bẫu cử. Chỉ những người đã từng hoạt động trong 
lĩnh vực thương mại, kỹ nghệ (với người Pháp) và những người 
đóng thuế môn bài hạng cao (với người Việt) mới đủ tư cách tham 
gia bầu cử và ứng cử. Phòng Thương mại có chức năng đóng góp ý 
kiến về các vấn đề thương mại, kỹ nghệ cho Toàn quyển; lập 
trường Thương mại và ra Tập san. 

Theo Nghị định ngày 4-11-1909, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh được tách khỏi sự quản lý của Phòng Thương mại Hải 
Phòng đề phụ thuộc Phòng Thương mại Hà Nội. 

Phòng Tư vấn hỗn hợp Thương mại - Canh nông Trung Kỳ, 
Phòng Canh nông Nam Kỳ, Phòng Canh nông Bắc Kỳ... 

Các nghị định ngày 4-1 1-1909 và 20-1 I-1909 đã điều chỉnh về 
tổ chức và hoạt động của Phòng Canh nông Bắc Kỳ và Phòng Canh 


33 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nông Nam Kỳ. Địa bàn quản lý của Phòng canh nông Bắc Kỳ được 
mở rộng ra cả các tỉnh Bắc Trung Kỳ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, và được đổi tên thành Phòng Canh nông Bắc Kỳ và Bắc 
Trung Kỳ (từ ngày 17-2-1911). Phòng Canh nông có nhiệm vụ 
nghiên cứu các vấn đề liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi. Về tổ 
chức, số lượng ủy viên của Phòng là 20 người (1⁄5 trong số đó là 
người Việ) với nhiệm kỳ 4 năm. Chỉ những nhà thực dân, giám 
đốc các công ty nông nghiệp, địa chủ, chủ đồn điền (đối với người 
Pháp) và địa chủ người Việt mới có quyền ứng cử. 

Phòng Tư vẫn hỗn hợp Thương mại - Canh nông Trung Kỳ 
được thành lập theo Nghị định ngày 4-5-1897. Chủ tịch phòng đều 
là người Pháp và ủy viên là những người hoạt động trong lĩnh vực. 
thương mại, nông nghiệp. Chức năng của phòng bao gồm chức 
năng của cả Phòng Thương mại và Phòng Canh nông. 

c. Chính quyền cấp tỉnh 

Hệ thống chính quyền cắp tỉnh tại Nam Kỳ, hình thành từ cuối 
thế kỷ XIX tiếp tục được duy trì và củng có. Nam Kỳ là xứ trực trị, 
không có hệ thống chính quyền bản xứ, việc quản lý, điều hành 
thuộc những quan chức người Pháp và theo quy chế Pháp. 

Về hành chính, Nam Kỳ được tổ chức thành 4 khu vực hành 
chính lớn. Mỗi khu vực được đặt đưới quyền cai trị của 3 viên chức 
phụ trách hành chính, tư pháp, thuế khóa. Dưới Khu vực hành 
chính là các Tiểu khu hành chính (từ năm 1900 gọi là tỉnh) đo quan 
Chủ tỉnh người Pháp đứng đầu, hoặc Trung tâm hành chính do Đốc 
phủ sứ, Tri phủ hoặc Tri huyện người Việt nắm quyền. Các quan 
chức người Việt này đều được đặt đưới quyền điều hành của Chủ 
tỉnh. Năm 1906, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định tuyển Tri 
huyện, Tri phủ, Đốc phủ sứ tại Nam Kỳ. Theo đó, chỉ những người 
có trình độ Pháp văn và đã từng làm thư ký tại văn phòng từ tỉnh 
trở lên mới được dự tuyển. Viên chức từ cấp tổng trở lên đều được 
xếp vào ngạch nhân viên hành chính. 


5 


Chương Ì. Chính sách thuộc địa và việc cũng cố bộ máy... 


Tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ, bên cạnh hệ thống chính quyền người 
Pháp, đứng đầu là Công sứ và Tòa Công sứ chịu trách nhiệm công 
việc của người Âu và người Á khác, người Pháp duy trì hệ thống 
chính quyền bản xứ, đứng đầu là Tông đốc, Tuần phủ giải quyết 
các vẫn đề liên quan đến người bản xứ. 

Tuy nhiên, dù tồn tại song song hai hệ thống chính quyền 
nhưng Công sứ vẫn là người thay mặt cho Khâm sứ, Thông sứ nắm 
quyền điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động ở các tỉnh đồng thời 
có quyền chỉ đạo các Tổng đốc, Tuần phủ. Từ năm 1897, khi chức 
Kinh lược bị bãi bỏ, chức Tổng đốc tại một số tỉnh ở Bắc Kỳ bị 
trống, quyền lực của Tổng đốc có khuynh hướng dẫn dần rơi vào. 
tay Công sứ. Riêng chức vụ Án sát - ngạch quan chuyên về tư pháp 
vẫn do quan bản xứ nắm giữ. Tại những tỉnh lớn, bên cạnh Công sứ 
còn có thêm Phó sứ người Pháp. 

Dưới cấp tỉnh, ở Nam Kỳ là cấp tông, không có cấp trung gian 
như ở Trung và Bắc Kỳ. Chánh tông và Phó tổng ở Nam Kỳ thuộc 
ngạch hành chính Pháp, hưởng lương như viên chức. Ở Bắc và 
Trung Kỳ, dưới tỉnh là phủ, huyện, rồi mới đến tổng. Cai quản các 
huyện là Tri huyện, thuộc bộ máy quan lại Nam triễu. 

Hội đồng đại diện của người bản xứ 

Hội đồng đại diện của người bản xứ có tên gọi khác nhau giữa 
Nam Kỳ và các xứ Bắc và Trung Kỳ. 

Ở Nam Kỳ, hội đồng này được gọi là Hội đồng hàng tỉnh. Hội 
đồng hàng tỉnh Nam Kỳ được thành lập từ năm 1889 và được điều 
chỉnh nhiễu lần từ năm 1898 đến năm 1915. 

Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, hội đồng đó được gọi là Hội đông Kỳ 
mục bản xứ hàng tỉnh. 

Hội đồng kỷ mục hàng tỉnh bản xứ Bắc Kỳ được thành lập tại 
các tỉnh, các Đạo quan binh qua Nghị định ngày 19-3-1913 của 


$5 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Toàn quyển Albert Sarraut. Tổ chức tiền thân của nó là Ủy ban Tư 
vấn lỳ hào (lập năm 1898), sau đó được đổi tên là Ủy ban hàng 
tỉnh (1901), rồi Ủy ban địa phương (1908). So với trước, Nghị định 
ngày 19-3-1913 quy định một cách rõ ràng, cụ thể hơn thành phần, 
tổ chức và chức năng của Hội đồng hàng tỉnh tại Bắc Kỳ. 

Đối với các tỉnh có người Kinh sinh sống, ủy viên hội đồng là 
những người đại điện cho các phủ, huyện, cử tri là chánh, phó tổng, 
chức địch làng xã. Ứng viên là những người sống hoặc có đóng 
thuế đất ở tỉnh sở tại. Tại các Đạo quan binh hoặc các tỉnh không 
có người Kinh sinh sống, ủy viên hội đồng là do Thống sứ chỉ định 
theo để nghị của Công sứ hoặc Tư lệnh Đạo quan binh. Nhiệm kỷ 
của Hội đồng là 3 năm. Nhiệm vụ của Hội đồng là tư vấn cho chính 
quyền cấp tỉnh về các vấn đề, trừ vấn đề chính trị. 

Hội đồng kỳ mục bản xứ hàng tỉnh ở Trung Kỳ 

Hội đồng kỳ mục bản xứ hàng tỉnh ở Trung Kỳ được lập ra ở 
mỗi tỉnh theo Chỉ dụ của vua Duy Tân ngày 29-4-1913 và được 
Toàn quyển Đông Dương phê chuẩn ngày 4-6-1913. Số ủy viên hội 
đông là do Khâm sứ ấn định. Thành phẩn Hội đồng gồm: đại diện 
cho các chánh tông tại các phủ, huyện người Kinh thông qua bầu 
cử; đại diện của các chánh tổng người Mường, người Chăm do 
Công sứ và Tổng đốc chỉ định; đại diện của “ng lớp thượng lưu" 
người Kinh có uy tín "vì khả năng của họ và vì lòng cúc cung tận 
tụy của họ với lợi ích và thể chế của đất nước"' được Công sứ và 
quan chức địa phương lựa chọn. Tổng số đại điện của hai nhóm ủy 
viên sau không vượt quá 1⁄2 số lượng ủy viên người Việt tại mỗi 
Hội đồng. Khâm sứ là người phê duyệt danh sách Hội đồng sau khi 
đã tham khảo ý kiến của Hội đồng phụ chính. Nhiệm kỷ và chức 


1. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử 1858-1918, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 1999, tr. 347. 


36 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


năng của Hội đồng hàng tỉnh ở Trung Kỷ cũng giống như của Hội 
đồng hàng tỉnh ở Bắc Kỳ. 

d. Đạo quan binh 

Đạo quan bình là một hình thức tỏ chức hành chính - quân sự 
đặc biệt, được lập ra tại các tỉnh miễn núi phía Bắc Bắc Kỳ, tiếp 
giáp với biên giới Việt Trung như: Hải Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, 
Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu... Việc chia tách. bãi bỏ và lập lại đối 
với các đạo quan binh này diễn ra rất phức tạp do Toàn quyển 
Đông Dương quyết định. 


Đứng đầu Đạo quan binh là Tư lệnh Đạo quan binh mang hàm 
cấp tá. Về mặt dân sự, Viên Tư lệnh này có quyền hành chính và tư 
pháp giông như Công sứ và chịu trách nhiệm trước Thống sứ Bắc 
Kỳ. Về các hoạt động quân sự, Tư lệnh Đạo quan binh chịu sự chỉ 
đạo của Tổng chỉ huy lực lượng chiếm đóng Bắc Kỳ. Nghị định 
cũng cho phép lập ra tại mỗi đạo quan binh một số Sở Tham biện 
do một sĩ quan cấp úy (đại úy hoặc trung úy) đứng đâu, đặt dưới sự 
chỉ đạo của Tư lệnh đạo quan binh. Vẻ tổ chức hành chính, đạo 
quan binh được tổ chức như một đơn vị hành chính tương đương 
cấp tỉnh (có các đơn vị hành chính nhỏ hơn: tổng, xã...), với ngân 
sách riêng, Hội đồng hàng tỉnh riêng. 

e. Chính quyền thành phố 

Ở Việt Nam lúc đó có các thành phố: Sài Gòn, Hà Nội, Hải 
Phòng, Chợ Lớn. Việc quản trị mỗi thành phổ được tiền hành theo. 
quy chế riêng. 

Đứng đầu thành phố là Thị trưởng (Maire) và Phó Thị trưởng 
(Maire - adjoint) có thảm quyền như các Thị trưởng (Maires) ở 
Pháp. Thị trưởng chịu trách nhiệm công bỏ và thực hiện các đạo 
luật, các quy chế, thực hiện các biện pháp an ninh chung. Về 
phương diện này, đôi khi Thị trưởng giữ vai trò giống như người 
đứng đầu cấp tỉnh. Thị trưởng cũng phải chịu trách nhiệm duy trì 


37 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


và quản trị các sở hữu của thành phố... Giúp việc Thị trưởng là Phó 
Thị trưởng và Tòa Thị chính, Hội đồng Thành phó, các văn phòng 
của Tòa thị chính và các Hội đồng đặc biệt của thành phố: Hội 
đồng sức khỏe; Hội đồng quản lý Địa bạ, Hội đồng giám sát các cơ 
Sở từ thiện tư nhân... 

#: Chính quyền cấp xã 

Cho đến những năm đầu thế kỷ XX, chính quyển cấp xã là một 
bộ phận hành chính duy nhất mà người Pháp không muốn đụng tới. 
Paul Doumer ngay từ đầu đã cho rằng can thiệp vào tổ chức và tính 
tự trị của làng xã Việt Nam không phải là một bước đi hợp lý do lo 
ngại không thể biến đổi được bộ máy phức tạp này và cũng lo tới 
phản ứng của xã dân. Trong cuốn sách của mình, viên Toàn quyền 
này đã viết: 


*Tôi cho rằng tốt nhất là duy trì toàn vẹn, và ngay cả tăng 
cường tổ chức cũ như chúng ta đã thấy. Tổ chức cũ này đã biển các 
làng thành một nước cộng hòa nhỏ, độc lập trong giới hạn của 
những lợi ích của địa phương. Đó là một tổ chức rất chặt chẽ, rất 
có kỷ luật và rất có trách nhiệm đối với chính quyển cắp trên vẻ 
những cá nhân thành viên của nó, những cá nhân mà chính quyền 
cấp trên có thể không cân biết tới, điều đó rất thuận lợi cho công 


làm) 


việc của chính quyền "1, 

Rồi loay hoay từng bước một, bằng những cuộc “cải lương 
hương chính”, chính quyền thuộc địa thử tìm cách nắm lấy bộ máy 
chính quyền xã thôn, cải sửa nó theo hướng ngày càng gắn với 
chính quyền thuộc địa, thích ứng với vai trò là trợ thủ cho chính 
quốc trong việc khai thác kinh tế, nô dịch vẻ văn hóa, đàn áp về 
chính trị, cũng cố chế độ thuộc địa. Và bước đi thử nghiệm đầu tiên 
được tiến hành tại Nam Kỳ vào năm 1904. 


1. Paul Doumer, L'Índochine francaise (souvenirs). Sđd, tr. 142. 


38 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


Nghị định ngày 27-8-1904 - văn bản chính thức đầu tiên được 
chính phủ thực dân ban hành để can thiệp vào bộ máy hành chính 
làng xã. 


Hướng của cuộc "cải lương hương chính" ở Nam Kỳ là đưa 
tầng lớp địa chủ vào vị trí thống trị ở đơn vị hành chính cấp thấp 
nhất, trên cơ sở "tỉnh giản bộ máy quản lý truyền thông” và tăng 
cưởng sự giám sát, chỉ phối của chính quyền cấp trên, đặc biệt là 
chủ tỉnh, thông qua việc xét duyệt nhân sự'. Theo Nghị định ngày 
27-8-1904, việc quản trị làng xã từ nay sẽ thuộc về Hội đồng Đại 
kÿ mục có 11 thành viên, được lựa chọn trong số những kỳ mục của 
xã gồm "những điền chủ hoặc những người giàu có sung túc nhất 
trong xã” (Điều 3 nghị định), với các chức danh: Hương cả (Chủ. 
tịch), Hương chủ (Phó Chủ tịch), Hương sư, Hương trưởng, Hương. 
chánh, Hương giáo, Hương quản, Hương bộ, Hương thân, Xã 
trưởng hoặc Thôn trưởng và Hương hào. Hội đồng được quyển 
quyết định toàn bộ hoạt động của bộ máy quản lý hành chính làng 
xã, từ quản lý ngân sách, tài sân, thuê đến an ninh, trật tự, tuyển mộ 
phu lính. Thành viên của Hội đồng được chia thành hai nhóm. 
Nhóm các hương chức đảm nhận điều khiển công việc làng xã: 
Hương chánh (trực tiếp theo dõi công việc của xã trưởng, hương 
thân, hương hào; giải quyết, dàn xếp, hòa giải); hương giáo (dạy dỗ 
các kỳ mục trẻ tuổi); hương quản (bảo vệ trật tự trị an, giải quyết 
kiện cáo xảy ra trong xã, trực tiếp chỉ đạo hương thân, Cai tuần, Cai 
thị); hương bộ (phụ trách số đỉnh, số địa bạ và các hỗ sơ. sổ sách 
thu chỉ của xã). Nhóm các hương chức thừa hành: hương thân, 
hương hào, xã trưởng (lập danh sách những người phải đóng thuế, 
làm xâu; thu thuế và nộp lên cho cấp trên...). 


1. Dương Trung Quốc, “Bộ máy quản lý làng xã Việt Nam cận đại qua các 
văn bản Cải lương hương chính của chính quyển thực dân Pháp”, trong 
Viện Sử học, Nông dân và nông thôn Việt Nam thời cận đại, Tập 1, Nxb. 
Khoa học xã hội. Hà Nội, 1990, tr.263. 


59 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Khác với Nam Kỳ, ở Bắc Kỳ và nhất là ở Trung Kỳ, việc cải 
cách bộ máy hành chính làng xã được tiền hành chậm muộn hơn. 
Trong giai đoạn này, chính quyển thực dân mới chỉ thử nghiệm 
việc thay đổi tổ chức chính quyển và quản lý ngân sách làng xã tại 
một vài nơi ở Bắc Kỳ và phải đợi đến năm 1921, việc cải lương 
hương chính mới chính thức được triển khai trên diện rộng ở xứ 
Bắc Kỳ. 

3. Bộ máy đàn áp 


4. Lực lượng quân đột 

“Trước sự đe dọa của các đế quốc Anh, Đức, Nhật ở Viễn Đông, 
ngay từ cuối thế kỷ XIX, Pháp đã lo "phòng thủ Đông Dương". 
Pháp cho lập hai căn cứ hải quân, I ở Ô Cấp trong Nam và 1 ở Hòn 
Gai ngoài Bắc, đồng thời cho lập đồn binh trên Côn Đảo án ngữ lối 
vào các sông Đồng Nai và Cửu Long. Pháp cũng cho tăng cường 
lực lượng quân đội đẻ phong thủ mặt biển. 

Đến đầu năm 1897, Đông Dương đã có 3 liên đội bộ binh gồm 
8 đại đội; 4 đại đội và 2 rung đội lê dương. Các đơn vị quân đội 
này được phân bố như sau: 10 đại đội được phân bỗ ở Bắc Kỳ, số 
còn lại đóng tại Trung Kỳ và Nam Kỳ. Lực lượng lính bản xứ cũng 
tăng lên thành 3 liên đội ở Bắc Kỳ (được phiên chế thành 13 đại 
đội) và 1 liên đội ở Trung Kỳ, 3 đại đội ở Nam Kỷ'. 

Năm 1907, khi Paul Doumer lên làm Toàn quyển, việc xây 
dựng lực lượng để Phòng thủ Đông Dương và đàn áp phong trào 
đấu tranh đang diễn ra ở Bắc Kỳ đã được viên Toàn quyển này ghỉ 
trong chương trình gồm 7 điểm của ông ta. 


1. Trằn Văn Giầu, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân, Nguyễn Văn Sự, Đặng 
Huy Vận, Lịch sử cận đại Việt Nam, Tập III, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 1961, 
tr.38, 


60 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


Tháng 10-1902, Tổng thông Pháp ra Sắc lệnh thành lập ở mỗi 
thuộc địa một Hội đồng phòng thú, với thành phần gồm: Toàn 
quyền; Tổng chỉ huy tối cao lực lượng chiếm đóng thuộc địa; Tư 
lệnh bộ binh; Tư lệnh pháo binh và Tổng tham mưu trưởng quân 
đội chiếm đóng thuộc địa. Nhiệm vụ chính của Hội đồng là thừa 
lệnh của Bộ trưởng Bộ thuộc địa hoặc Toàn quyền trong việc 
nghiên cứu tổ chức quân đội và bảo vệ thuộc địa. Theo tỉnh thân 
đó, năm 1902, Hội đồng phòng thủ Đông Dương cũng ra đời do 
Toàn quyển Đông Dương là Chủ tịch. 

Ngày 7-7-1900, Chính phủ Pháp cũng ban hành Luật Tổ chức 
quân đội thuộc địa. Quân đội thuộc địa còn gọi là quân chính quy 
bao gồm 2 bộ phận: các đơn vị lính Pháp và các đơn vị lính bản xứ, 
trực thuộc Bộ Chiến tranh, có thể được điều động trên cả hệ thống 
thuộc địa, sang chính quốc và ngay cả trên những chiến trường mà 
Pháp tham chiến. Toàn quyền có quyên trong việc tuyển mộ binh 
lính bản xứ và điều hành các toán nội an. Theo Luật này, lính cơ 
Đông Dương là lực lượng bỗ sung cho Quân đội thuộc địa do ngân 
sách cấp xứ chỉ trả và khi lực lượng này được chuyển sang quân 
đội chính quy sẽ do Ngân sách Bộ thuộc địa đảm nhiệm. 

Bên cạnh đó, Pháp còn cho lập mới một số đơn vị quân đội đặc 
biệt ở Đông Dương như: Trưng đoàn pháo binh Đông Dương (năm 
1900) (gồm các đội pháo binh ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ hợp lại); Ky 
binh (năm 1900); Trung đội công binh bản xứ Đông Dương (năm 
1904); Trung đội công nhân pháo thủ Bắc Kỳ, Nam Kỳ (năm 1905); 
các đội cầu, thông tin, vẽ bản đỏ, tổ chức đội quân dự trữ (năm 
1908; củng có lại các tổ chức cũ như Quân nhu (1906), Quân pháp 
(1903 - áp dụng quân luật cho bộ binh), Hiển binh (1903, trong đó 
có thành phần bản xứ)'. Các trường quân sự cũng được lập ra: 


1. Tạ Chí Đại Trường, Người lính thuộc địa Nam Kỳ (1861-1945), Nxb. Tri 
thức, Hà Nội, 201 I, tr. 150. 


61 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Trường Thiếu sinh quân bản xử (năm 1899); Trường đào tạo hạ sĩ 
quan người Việt tại Phả Lại (tháng 4-1905) để cung cấp thêm bộ 
phận sĩ quan bản xứ cho quân đội chính quy. Ngoài ra, Đông 
Dương còn tổ chức thêm Lực lượng quân đội dự bị bản xứ theo Sắc 
lệnh ngày 22-2-1910 của Tổng thống Pháp. Lực lượng này tập hợp 
tất cả các thanh niên Việt Nam đã mãn hạn lính thưởng trực và đã 
có thời gian tham gia quân ngũ 15 năm. Thời gian tập trung luyện 
tập trong một năm không quá 15 ngày. Khi có lệnh gọi, họ sẽ được 
triệu tập từng khóa hoặc toàn bộ vào các đơn vị trước đây đã từng 
tham gia. 

Không chỉ tham chiến bảo vệ thuộc địa và các lãnh thô hải 
ngoại Pháp, theo quy định của Nghị định ngày 5-5-1904 của Toàn 
quyền Đông Dương, lực lượng quân đội còn có thể được điều động 
để hỗ trợ giới cầm quyền dân sự các cắp cả hành chính và tư pháp 
trong việc bảo đảm trật tự an ninh trong nội địa. 

Ngoài ra, lực lượng quân sự nắm quyền quyết định và được 
hành động độc lập với lực lượng dân sự. 

Về việc mộ lính bản xứ, Sắc lệnh ngày 1-11-1904 của Tổng 
thống Pháp quy định mọi dân đỉnh tuổi từ 22 đến 28 ở hai xứ Bắc 
và Trung Kỳ đều phải gia nhập quân đội chính quy trong thời gian 
từ 5 năm cho tới tối đa 20 năm. Số lượng lính cần mộ do Toàn 
quyền Đông Dương ấn định và được phân bổ cho các xã. Ở Nam 
Kỳ, đến tháng 8-1908, việc bắt lính mới được thực hiện nhưng theo 
hình thức rút thăm. 

Bên cạnh lực lượng quân đội chính quy, còn có đội lính khố 
xanh là lực lượng bổ sung cho quân đội thuộc địa. Theo quy định 
trong Nghị định ngày 17-6-1897 của Toàn quyền Đông Dương, lính 
khố xanh được xây dựng tại cả ba kỳ và được tổ chức theo một quy 
chế thống nhất, có nhiệm vụ tham gia đàn áp các cuộc khởi nghĩa, 
canh giữ nhà tà, phục vụ tại các Đạo quan binh. 


62 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


b. Lực lượng cảnh sát 


Trong bộ máy đàn áp của chính quyền thực dân, bên cạnh lực 
lượng quân đội là lực lượng cảnh sát. 

Trong thời gian này, chính quyền thực dân chú trọng tới việc xây 
dựng mới các đơn vị cảnh sát, đồng thời ban hành quy chế về việc tổ 
chức lực lượng này tại Đông Dương. Về mặt tổ chức, thực dân Pháp 
cho lập ra: Lực lượng trợ thủ cho cảnh sát (1909); Lực lượng cảnh 
sát đặc biệt toàn Đông Dương (1915); Lực lượng cảnh sát người 
Việt toàn Nam Kỳ (1911); Cảnh sát an ninh cấp xứ (1911). 

Lực lượng trợ thủ cho cảnh sát 

Lực lượng trợ thủ cho cảnh sát (còn gọi là Đoàn dân dũng) 
được thành lập tại các tỉnh giáp biên giới Việt - Trung (Lào Cai, 
Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải 
Ninh) và các Đạo quan binh theo Nghị định 26-5-1909 của Toàn 
quyền Đông Dương. Thành phân của lực lượng này là các thanh niên 
dân tộc thiểu số. Số lượng của mỗi đội quân cấp tỉnh là do Thống sứ 
quy định. Nhiệm vụ của lực lượng này là “gìn giữ trật tự, an ninh, 
truy làng, bắt giữ và áp giải tội phạm”. Trong những trường hợp cần 
thiết, lực lượng trợ thủ có thẻ bị điều động hỗ trợ lực lượng cảnh sát, 
hoặc đi canh gác thay cho lính khổ xanh và lính cơ. 


Lực lượng cảnh sát đặc biệt toàn Đông Dương 

Ngày 30-6-1915, Tổng thống Pháp ra Sắc lệnh về Tổ chức và 
sử dụng lực lượng cảnh sát đặc biệt toàn Đông Dương. Theo sắc 
lệnh này, tất cả binh lính người bản xứ xuất ngũ không nằm trong 
lực lượng chính quy (gồm lính khô xanh, lính thủ bộ, lính cơ, lính 
châu, lính đõng...) đều thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt và thuộc 
quyển chỉ huy của thủ hiến các xứ, tức Thống đốc, Thống sứ, 
Khâm sứ. Công sứ, Tư lệnh Đạo quan binh chịu trách nhiệm với 
quân tại địa phương mình. Số lượng cảnh sát đặc biệt do Toàn 


63 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


quyền Đông Dương ấn định và phân bỏ chỉ tiêu về các xã. Chức 
năng của lực lượng này là canh gác đồn bốt, giữ gìn trật tự, áp giải 
tội phạm... và tham gia đàn áp khi có những cuộc nỗi dậy, chống 
nhà nước thực dân và còn có thể được phiên chế sang lực lượng 
quân đội giống như quân đội chính quy trong trường hợp có chiến 
tranh theo lệnh của Toàn quyền Đông Dương. 

Lực lượng cảnh sát người Việt ở Nam Kỳ 

Nghị định ngày 15-5-1917 của Toàn quyền Đông Dương cho 
phép lập ra tại các tỉnh Nam Kỳ Lực lượng cảnh sát người Việt 
chung cho toàn Nam Kỳ, gọi là Dân vệ hoặc Thủ bộ. Lực lượng này 
nằm dưới sự quản lý và điều động của chủ tỉnh, có chức năng chính 
là đàn áp các cuộc nỗi dậy, truy bắt tội phạm, áp giải phạm nhân và 
hỗ trợ chính quyền cấp xã khi có yêu cầu. 

Cảnh sát an ninh cắp xứ 

Được thành lập theo Nghị định 28-6-1917 của Toàn quyền 
Đông Dương, Cảnh sát an ninh cấp xử có chức năng truy bắt tội 
phạm, theo dõi, điều tra, ngăn chặn những "âm mưư" chống lại 
chính quyền thuộc địa cắp xứ. 

Không chỉ tăng cường các đơn vị cảnh sát có chức năng bảo vệ, 
canh gác, duy trì trật tự trị an.... chính quyền thực dân còn chú 
trọng việc tổ chức các lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ giám sát và 
theo dõi về an ninh. Bên cạnh Sở Sen đầm đã có từ trước đó, thực 
dân Pháp còn cho lập Ban Chỉ đạo các công việc chính trị và bản 
xứ theo Nghị định ngày 23-5-1915. Ban chỉ đạo này gồm 3 phòng 
chuyên môn, trong đó đáng chú ý là phòng 3 phụ trách an ninh 
chung (còn gọi là Mật thám). Đến năm 1917, một cơ quan thực 
hiện chức năng tương tự như Phòng 3 của Ban Chỉ đạo các công 
việc chính trị và bản xứ ra đời, đó là Sở Tình báo và an ninh trung 
ương của Đông Dương, gọi tắt là Sở Mật thám Đông Dương, được 
thành lập theo Nghị định ngày 28-6-1917. Nhiệm vụ chính của Sở 


6 


Chương 1. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


là tông hợp. phân tích các tin tức tình báo có liên quan đến an ninh 
của Đông Dương: đông thời giám sát, đào tạo về nghiệp vụ đối với 
các cơ quan tình báo của Đông Dương. Bên cạnh đó, ngày 8-7- 
1915, tại Nam Kỳ, Ban Theo đối công việc chính trị và bản xứ ra 
đời và do Thống đốc Nam Kỳ trực tiếp chỉ đạo. Ban này được tổ 
chức với chức năng theo dõi người Việt trên các mặt: thái độ chính 
trị, nội dung các ấn phẩm xuất bản, các tổ chức của người Việt, 
hoạt động xuất nhập cảnh, đơn từ nhập quốc tịch... 


Ngoài ra, việc phòng ngửa từ xa cũng là biện pháp được Pháp. 
đặc biệt lưu ý trong việc đối phó với những nguy cơ bất ồn có thể 
đến từ ngoài lãnh thô Đông Dương. 

Tại các nước lân cận, tháng 1-1912, Toàn quyền Đông Dương 
ra nghị định thành lập lực lượng cảnh sát đặc biệt, gọi là “mát vụ" 
tại các Sứ quán Pháp để theo dõi mọi hoạt động của người Việt. 

Tại chính quốc, những người Việt là binh lính, sinh viên, người 
nhập cư... cũng bị chính quyền Pháp giám sát chặt chẽ. Năm 1907, 
Liên minh Pháp (Alliance Francaise) và Ủy ban Paul Bert (Comité 
Paul Bert) được thành lập, về danh nghĩa là để bảo trợ cho những 
sinh viên Việt Nam ở Pháp, thực chất là để theo dõi người Việt 
Nam ở đây. Năm 1909, trong tổng số 96 sinh viên bị các cơ quan 
này theo dõi, có 87 người Việt Nam ở 18 trường tại các tỉnh của 
Pháp'. Từ năm 1908, Ủy ban Paul Bert và Liên minh Pháp được đặt 
dưới sự chỉ đạo của Hội Truyền giáo. Cùng thực hiện nhiệm vụ này 
ngoài Hội Truyền giáo còn có Trường thuộc 
cũng quy định những người di cư phải có hộ chỉ 
phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 


Số lượng người Việt Nam, trong đó có lính "tình nguyện”, có 
mặt tại Pháp tăng lên khá nhanh trong những năm chiến tranh thế 


1. Patrice Morlat, Repression coloniale au Việt Nam 1908-1940, Lharmattan. 
Paris, 1990, tr. 53. 


65 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


giới cũng là mối lo ngại với Pháp. Ngày 26-12-1915, Cơ quan 
chuyên theo dõi lính chiến và lính thợ từ các thuộc địa sang Pháp, 
trực thuộc Bộ Chiến tranh được thành lập. Tiếp đó, Pháp còn lập ra 
Sở Kiểm soát lính chiến và lính thợ Đông Dương, thuộc Cục Quân 
sự của Bộ Thuộc địa Pháp, với sự có mặt của 4 chỉ điểm ở các 
thành phố Bordeau, Marseille, Paris, Toulouse. Các cơ quan này 
tiến hành kiểm soát chặt chẽ các thư từ của lính và người lao động 
ở Pháp. Chỉ tính riêng trong tháng 10-1917, cơ quan kiểm duyệt đã 
đọc 18.000 thư. Mỗi ngày cơ quan này phải bóc ra xem từ 5.000 
đến 6.000 thư!. Sau khi chiến tranh kết thúc, Pháp tiến hành đưa bộ 
phận lính thuộc địa trở lại Đông Dương. Tuy nhiên, những người 
được xếp loại “"hạnh kiểm kém", bị Mật thám theo dõi, xử lý đều bị 
gạt ra khỏi danh sách được phép hồi hương. 

4. Bộ máy tư pháp 

a. Hệ thống pháp luật và Tòa án 

Không chỉ dừng lại ở việc củng cố và tăng cường vai trò của bộ 
máy đàn áp, bộ máy Tư pháp của chính quyền thực dân cũng từng 
bước được điều chỉnh. 

Năm 1898, ngày 8-8, Tổng thống Pháp ra Sắc lệnh thành lập Sở 
Tư pháp Đông Dương, đứng đầu là Chưởng biện lý. 

Về hệ thống luật pháp: pháp luật tại Việt Nam thời kỳ này khá 
lộn xộn và không có sự thống nhất giữa 3 kỳ. 

'Tại Nam Kỳ, việc xét xử dựa trên Bộ Hình luật và Dân luật của 
Pháp có sửa đổi được áp dụng từ trước đó. Đến năm 1912, Bộ Hình 
luật được sửa đôi cho thích hợp với điều kiện của Nam Kỳ. Người 
Pháp xét xử tắt cả các vụ phạm tội. Trong vụ phạm tội có liên quan 
đến người bản xứ, hỗ trợ cho thẩm phán người Pháp là các viên 


1. Patrice Morlat, Pouvoir. 
2. Patrice Morlat, Powvoir. 


S4d, tr. S8. 
Sđá, tr. 59. 


6& 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc cũng cố bộ máy... 


chức người bản xứ. Nhiệm vụ của họ là cung cấp thêm các yếu tố 
có tính địa phương vào vấn đề xét xử! 

Trong khi đó, pháp luật tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ vẫn ở trong 
tình trạng chông chéo giữa Luật của Nam triều và Luật của Pháp. 
Tại Trung Kỳ, việc xét xử dựa phần lớn vào bộ luật của nhà 
Nguyễn. Tại Bắc Kỳ, pháp luật là sự tông hợp của cả hai hệ thống 
luật: luật Nam triểu và luật của Pháp. Vẻ cơ bản, luật của nhà 
Nguyễn là nên tảng pháp luật chính nhưng đã được sửa đôi một 
cách triệt đẻ và biên soạn theo bộ luật cúa Pháp”. Năm 1917, Khải 
Định ra dụ ban hành luật tố tụng dân sự, hình sự, thương mại và bộ 
Hình luật ở Bắc Kỳ. Sự khác nhau trong hệ thống luật dẫn tới sự 
khác nhau trong hình phạt được áp dụng ở mỗi xứ. Chăng hạn như 
việc tra tấn, nhục hình và tử hình bằng bóp cô đã chấm dứt ở Nam 
Kỳ, nhưng ở Trung Kỳ, những hình phạt như vậy chỉ chấm dứt vào 
năm 1913. 


Về hệ thông Tòa án: sự tồn tại của hai hệ thống pháp luật dẫn 
tới sự tồn tại của hai hệ thống Tòa án: Tòa án dành cho người bản 
xứ và người châu Á (xét xử theo luật nhà Nguyễn) và Tòa án dành 
cho người Âu (xét xử theo luật của Pháp) do Công sứ phụ trách. Hệ 
thống tòa án dành cho người bản xứ gồm cấp phủ/ huyện, cấp tỉnh 
và luật của nhà Nguyễn là cơ sở cho việc xét xử tại các cấp tòa án 
này. Tòa án dành cho người Âu phục vụ cho lợi ích của người Pháp 
hơn là người Việt, đặc biệt là trong các vụ việc có liên quan đến 
người bản xứ. 

Hệ thống Tòa án trong giai đoạn này cũng được tô chức lại. 
Ngày 8-8-1898, Pháp cho lập Tòa Thượng thảm Đông Dương, 


1. E.A.F.Garrigues, Cochinchine, trong La Justice en Indochine, Hà Nội, 
1931, tr. 44 - 48. 


2. L.A.Habert, Le Tonkin, trong La justice en Indochine, Hà Nội, 1931, 
tr. 175, 210. 


[J) 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đồng thời bãi bỏ Tòa Thượng thâm Hà Nội. Năm 1901, Phòng 
Thượng thâm gồm 3 người Âu và 2 người bản xứ, trực thuộc Tòa 
Thượng thảm Đông Dương được tô chức theo Sắc lệnh 1-11-1901, 
chuyên giải quyết những vụ việc liên quan đến người Việt ở Bắc 
Kỳ trước khi trình lên Hội đồng Thượng thẩm. Tuy nhiên chỉ 4 năm 
sau đó, Phòng Thượng thẩm bị bãi bỏ; Phòng khởi tổ 2 và Phòng 4 
thuộc Tòa Thượng thảm Đông Dương thay thế chức năng của nó. 

Tòa án bản xứ tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ được tổ chức lại theo 
Sắc lệnh ngày 1-12-1902 của Tổng thống Pháp. Theo đó, việc xét 
xử người Pháp và người Âu tại Nam Kỳ, Bắc Kỳ và Trung Kỳ 
không thuộc phạm vi của Tòa Nam án. Trong khi đó, Tòa Tây án 
lại có quyền xét xử người Việt theo luật pháp của người Pháp. Từ 
năm 1912, Tòa Nam án ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ được giao xét xử 
những người Việt chưa phải công dân Pháp và những người châu Á 
vi phạm các điều luật vi cảnh. Năm 1917, theo đạo Dụ về Chế độ tư. 
pháp đối với người Việt ở Bắc Kỳ không thuộc phạm vì xét xử của 
Tòa Tây án, Tòa Nam án được tổ chức lại thành 3 cấp: sơ cấp (cấp 
châu, huyện), đệ nhị cấp (cấp tỉnh) và cắp thượng thẩm. 

Liên quan đến Tòa án bản xứ là chế độ “tư cách bản xứ". Thế 
nhưng, do không còn phù hợp với xã hội Nam Kỳ nên từ 1903, chế 
độ "tư cách bản xứ" bị bãi bỏ ở xứ này. Mọi công dân Việt Nam tại 
Nam Kỳ dù chưa được xếp vào diện công dân Pháp, khi có tội đều 
bị Tòa án Pháp xét xử theo luật pháp của nước Pháp đang được áp 
dụng tại Nam Kỳ. Thay vào đó, thực dân Pháp đưa vào trong luật 
những quy định về việc xử phạt các hành vi phạm tội chưa được đề 
cập tới trong Hình luật mà trước đây việc áp dụng chế độ "tư cách 
bản xứ" đã bao gồm. 


Ngược lại, từ năm 1904, chế độ “r cách bản xứ" lại được áp 
dụng ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Tắt cả mọi người Việt Nam không 
phải là công dân Pháp và không thuộc phạm vi xét xử của Tòa Tây 


68 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


án, nêu có hành động chóng đối chính quyên, đều bị tịch thu tài 
sản, phạt giam và không cần phải xét xử tại Tòa án. Toàn quyền 
được phép quyết định đối với việc giam giữ người phạm tội bản xứ 
hoặc châu Á, cũng như việc định ra các mức phạt tiễn tương ứng. 

b. Hệ thống nhà tù 

Đi liễn với hệ thống tòa án là nhà tù, trại giam. Cho đến những 
năm cuỗi thể kỷ XIX. hệ thống nhà tù của thực dân Pháp còn khá 
đơn giản và mới chỉ có ở Nam Kỷ do cuộc thôn tính và thiết lập chế 
độ cai trị của Pháp diễn ra ở Nam Kỳ sớm hơn ở hai xứ còn lại. Lúc 
đó, ngoài các nhà tù cấp huyện, tỉnh, thực dân Pháp đã xây dựng 
thêm nhà tù Côn Đảo (1862) và Khám lớn Sài Gòn (1886). 


Rồi cùng với tiến trình của cuộc chỉnh phục, từ năm 1896 chính 
quyền thực dân từng bước hoàn chỉnh hệ thống nhà tù. Năm 1896, 
dự án xây dựng Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) được đưa ra và năm 1899, 
việc xây dựng nhà tù này chính thức được tiến hành. Nhà tù Hỏa 
Lò có các phòng dành cho bị cáo. cho người bị kết án... và cho tù 
chính trị. Khu đặc biệt dành cho tù nhân người Âu được đặt ở xa 
nơi giam giữ người bản xử. Hỏa Lò cũng có 3 phòng giam riêng 
cho phụ nữ: người bản xứ, người Âu và xà lim cho những tù nhân 
cấm cổ bị cho là không thể cải tạo. 


Cũng trong năm 1896, nhà lao Lao Bảo - nhà lao đầu tiên trong. 
hệ thống nhà lao ở Việt Nam được xây dựng có sức chứa 250 tù 
nhân'. Năm 1904, tại Hải Phòng, thực dân cho xây một nhà tù dân 


1. Theo Lê Kim Quể trong cuốn Tìm hiểu vẻ nhà tử Lao Bảo thì trong 10 
năm đầu tiên, Lao Bảo tăng lên gấp đôi như nhà tù tỉnh, sau đó bắt đầu 
giam giữ những án tù khổ sai chung thân - nạn nhãn của vụ chống thuế ở. 
Trung Kỷ năm 1908. Theo Peter Zinoman, The colonial Bastille, a history 
Øƒ imprisonmemt in Việt Nam 1862-1940, Berkeley and Los Angeles, 
University of California Press. 2001, tr. 62. 


69 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


sự có thể chứa 200 tù nhân'. Một năm sau, nhà lao Cao Bằng chứa 
được 400 người cũng được Pháp cho khánh thành”. 


Bên cạnh đó, những nhà tù cũ cũng được Pháp cho mở rộng 
thêm và cải tạo lại. Năm 1908, nhà tù Thái Nguyên được nâng cấp 
để có thể chứa được 300 tù nhân. Đặc biệt, từ năm 1916, giới cầm 
quyền quyết định củng có hệ thống nhà tù tại Đông Dương: tiếp tục 
xây dựng nhà tù ở đảo Cái Bàn; mở rộng, cải tạo nhà tù Thái 
Nguyên; nâng cấp các nhà tù Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu. Năm 
1917, banh thứ 2 của nhà tù Côn Đảo được xây dựng, với 14 xà lìm 
chuyên nhốt trọng phạm, giam giữ tù chính trị, trong số đó có 
những người bị kết án tử hình đợi ngày hành quyết và giam giữ tù 
chính trị, chứa 600 người”. Bảng thống kê chính thức của Chính 
phủ thuộc địa được dẫn ra dưới đây cho biết một phần số lượng tù 
nhân bị giam giữ trong các nhà lao trong những năm chiến tranh 
1913-1918. 

Cho đến năm 1918, hệ thống nhà tù của Pháp ở Đông Dương 
nói chung. ở Việt Nam nói riêng, đã tăng lên vẻ số lượng, được 
điều chinh về phân cấp quản lý. 

Thấp nhất trong hệ thống nhà tù ở Đông Dương là các nhà lao 
cấp huyện, thuộc sự quản lý của huyện. Tiếp đó là nhà tù cấp tỉnh 
với sức chửa từ 50 đến 100 tù nhân. Đây là nơi giam giữ các tù 
nhân bị án phạt từ 1 đến 3 năm, thuộc các loại tội như cướp giật, 


1. Ngô Thị Thanh, #foạt động của những tù nhân cộng sản trong nhà tù Hải 
Phòng, 1930-1945, Khóa luận tốt nghiệp, 1987, Khoa sử, Đại học Tổng 
hợp Hà Nội. 

2. RST 81781, theo Peter Zinoman, The colonial Bastilie, a hìstory øƒ 
imprisonment in Việt Nam 1862-1940, Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 2001, tr. 62. 

3. Ban Nghiên cửu Lịch sử Đảng đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, Nhà tù Đảo, 
1862-1945, tr. 31. 


T0 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


tống tiền, ám sát, du đãng, lạm dụng tín nhiệm, kể cả những người 
phạm tội trồn thuế, vi phạm chế độ độc quyền và phá sản Nhà tù 
cấp tỉnh không được quyẻn giam giữ các chính trị phạm, tội phạm 
người Âu và những tù nhân có án phạt trên 3 năm. 
Bảng 1: Số lượng tù nhân trong các nhà tù ở Việt Nam từ năm 
1913 đến năm 1918 


Năm Nhà tù Nhà tù Nhà lao. 'Tổng số 
cấp tỉnh cấpxứ | (cả Nhà tù Côn Đảo) 
1913 lA914 2.125 3.301 18.340. 
1914 14.485 14A4 2415 19.334 
1915 15.590 2.327 3.317 20.234 
1916 16.299 2386 2219 20.854 
1917 15.755 2012 2.460 20227 
1918 16.422 1754 2393 20.560, 


Nguồn: Annuaire statistique de I'Indochine các năm từ 1913 đến 1918 


Trên cấp tỉnh, Pháp cho xây ở mỗi xứ của Đông Dương một 
nhà tù cấp xứ như Khám lớn Sài Gòn cho Nam Kỷ, nhà tù Hỏa Lò 
dùng chung cho cả Bắc Kỳ và Trung Kỷ. Những nhà tà này rộng 
hơn, cấu trúc phức tạp hơn, nhiều chức năng tư pháp hơn các nhà tù 
cấp tỉnh. Đây vừa là trại cải tạo, nhà phạt, nhà giam giữ, nơi thâm 
vấn tù phạm và cũng là những nơi đảm bảo sự đễ dàng cho tù phạm 
người Âu, 


1. Galembert. Les admiistrarion ei ses senices puồlics em Indochine 
francaises, Hà Nội, 1931. tr. 901-902. 

2. Tội phạm người Âu bị kết án quá 6 tháng được gửi trả về Pháp theo. 
Galembert, Les ađminidration et ses senices puồlics en Indochine 
ƒrancaises, Hà Nội, 1931. tr. 902. 


7I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nhà lao được xếp vào loại nhà tù nguy hiểm nhất nên Pháp 
thường chọn những vùng đổi núi xa xôi, cách biệt với dân cư làm 
địa điểm xây dựng. 

Tại Trung Kỳ, nhà lao Lao Bảo được xây dựng gần biên giới 
với Lào. Tại Bắc Kỳ, nhà lao được xây dựng tại các tỉnh tiếp giáp 
biên giới Trung Quốc như Cao Bằng, Lai Châu hoặc thuộc những 
khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Thái Nguyên, Sơn 
La. Các nhà lao này này nằm dưới sự điều khiển của Công sứ và 
chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Thống sứ Bắc Kỳ và Khâm sứ 
Trung Kỳ. Nhà lao chủ yếu tiếp nhận các tù nhân chịu mức án nặng 
từ 5 năm đến chung thân, bị lưu đày, trục xuất hoặc những người có 
tư tưởng chống lại chính quyền. 

Cũng nằm trong hệ thống nhà lao, nhà đày, nhưng nhà tù Côn 
Đảo lại được xếp vào vị trí đặc biệt vì được coi là nhà tù Liên bang, 
giam cầm những tù chính trị có án phạt chưa đến mức bị lưu đày 
sang một thuộc địa khác ngoài Đông Dương. 

“Trong hệ thống nhà tù của Pháp còn có những nhà tù dân sự và 
trại cải tạo. Năm 1904, Pháp xây dựng trại cải tạo cạnh Ông Yêm ở 
tỉnh Thủ Dầu Một. Không những vậy, nhà tù ở Việt Nam thời thuộc 
địa còn gắn với hệ thống nhà tù chung trên toàn hệ thống thuộc địa 
của Pháp. Những người bản xứ bị tội lưu đày thường được chuyển 
đến những nhà tù hải ngoại Pháp. 

Về việc quản lý, nhà tù tỉnh nằm dưới sự điều hành của Công 
sứ Pháp cùng với sự hỗ trợ của lực lượng dân binh, dân vệ và một 
đội ngũ nhân viên quản lý chuyên nghiệp thuộc ngạch nhân viên 
nhà nước thuộc địa. Trong khi đó, các viên chức nhà lao lại trực 
thuộc sự quản lý của Sở nhà tù. Đa phần đội ngũ lính gác này là 
người dân tộc thiểu số sống quanh khu vực có nhà lao xây dựng. 
Đó là thủ đoạn trong chính sách chia để trị của thực dân. Tuy vậy, 
người Pháp cũng nhận thấy được tính hiệu quả của kế sách đó. 


72 


Chương I- Chính sách thuộc địa và việc cũng cố bộ máy... 


Năm 1913, lý giải việc tù nhân vượt ngục, Công sứ Cao Bằng cho 
rằng là do "lính canh người Tày để dàng bị những tù nhân đây mưu 


mẹo người Annam lửa gạt"!. 

5. Chính quyền bản xứ 

a. Chính phủ Nam triều 

Trên thực tế, quyền lực của Chính phủ Nam triều chỉ còn hạn 
chế tại Trung Kỷ. Chính quyên bảo hộ, đại diện là Khâm sứ, trước 
đây chỉ có quyền giám sát chứ không kiểm soát và tác động được 
tới chính quyền bản xứ. Trong cuộc cải cách của mình, Paul 
Doumer quyết tâm mang đến cho nước Pháp một ảnh hưởng lớn 
hơn tại Trung Kỳ, đồng thời làm thay đỏi thể chế chính trị, kinh tể 
đang tồn tại ở đây. 

Đạo Dụ của Vua Thành Thái ngày 27-9-I 897 về "Việc rổ chức. 
Chính phú Nam triểu” được Toàn quyền chuẩn y ngày 28-9-1897, 
gồm 11 điều khoản, trong đó có 5 điểm quan trọng liên quan tới 
việc cải tổ bộ máy lãnh đạo triều đình Huẻ: 

*1. Bãi bỏ Hội đồng Phụ chính 

2. Bãi bỏ Hội đồng Thượng thực 

3. Tổ chức lại Hội đồng Cơ mật 

4. Quy định chức năng của Khâm sứ đối với Chính phủ Nam triều 

Š. Quy định số bộ. số quan lại cao cấp của mỗi bộ: quy định 
thể thức làm việc của cắp bộ và môi quan hệ giữa các bộ với Viện 
Cơ mật"Ẻ. 


1.RST 81781, Theo Peter Zinoman, The colonial basiHe, a hitory of 
imprisonment in Việt Nam 1862-1940, Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 2001, t. 57 

2. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sứ 1858-1918, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 1999, tr. 241. 


73 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Theo đạo Dụ này, Hội đồng Phụ chính và Hội đồng Thượng 
thư bị xóa bỏ. Phụ chính đại thần trở thành cỗ vấn đặc biệt của nhà 
vua và có quyền đàm phán với Khâm sứ. Bộ máy chính quyền của 
Nam triểu được cơ cấu lại với sáu bộ: Bộ Lại, Bộ Hộ, Bộ Binh, Bộ 
Công, Bộ Lễ và Bộ Hình. Từ năm 1908, Bộ Học được tô chức và 
do chính phủ thuộc địa nắm quyền điều khiển. Đứng đầu mỗi bộ là 
một Thượng thư có liên hệ trực tiếp với Khâm sứ và nhiệm vụ là 
phân chia công việc thành hai loại, một loại thuộc thẩm quyển của 
Bộ, một loại chuyển sang Viện Cơ mật đẻ giải quyết. Giúp việc cho. 
Thượng thư có Tham tri, Hữu Thị lang (quản lý các tỉnh phía Bắc 
kinh thành Huế), Tả Thị lang (quản lý các tỉnh phía Nam kinh 
thành tới Binh Thuận; đối ngoại). Ngoài ra, người Pháp còn cài 
cắm vào mỗi Bộ một Đại biện người Pháp, thay mặt cho Khâm sứ. 

Hội đồng Cơ mật được cơ cấu lại với thành phần là Thượng thư 
các bộ. Về chức năng, Hội đồng Cơ mật giải quyết các công việc 
đặc biệt do các bộ gửi lên, giống như Hội đồng Thượng thư trước 
đây đã làm. Quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có sự chuẩn 
y của nhà vua sau khi được Khâm sứ Trung Kỳ thông qua. Đối với 
Hội đồng Cơ mật, Khâm sứ có quyền chủ tọa và quyền quyết định. 
Từ năm 1897, Viện Đô sát và Phủ Tôn nhân đều nằm dưới quyền 
điều khiển của Khâm sứ. Ngoài ra, Tòa Khâm sử cũng từng bước 
thay thể triều đình trong việc bỗ nhiệm, bãi miễn, thuyên chuyển 
quan lại các cấp, từ trung ương đến tỉnh, phủ, huyện. 

Song song với việc tổ chức lại bộ máy hành chính Nam triều, 
Chính phủ thuộc địa còn buộc nhà nước phong kiến phải thừa nhận 
quyền sở hữu của các nhà thực dân ở Đông Dương. Đạo Dụ ngày 
27-9-1897 chính thức cho phép chính quyền thực dân đặc quyền 
được sử dụng những tài sản thuộc Khối Công sản để cấp nhượng 
cho công dân Pháp. 


74 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


Như vậy, sự can dự của người Pháp vào bộ máy chính quyền 


Nam triều diễn ra ở tất cả các cơ quan quan trọng nhất của bộ máy 


đó và theo chiều hướng tăng dần, trong đó có cả lĩnh vực ngoại 
giao và quân đội. Không chỉ dừng lại ở việc tham dự, chính quyền 
thực dân còn đạt được mục tiêu cao hơn là nắm quyển quản lý và 
điều khiển nó. Nam triều cùng với bộ máy quan lại của nó về mặt 
hình thức có quyền lực trong việc điều hành tổ chức của chính 
mình, nhưng thực chất lại bị phụ thuộc chặt chẽ vào chính quyền 
thực dân, bởi người quyết định sau cùng và cao nhất của mọi vấn 
đề do triều đình đặt ra không phải là vua triều Nguyễn mà là viên 
Khâm sứ. Nam triểu sau cuộc cải cách đã bị tước đoạt gần hết các 
quyền tự trị cơ bản của mình và chỉ còn tôn tại trên danh nghĩa. 


b. Hệ thống quan lại bản xứ 

Về chính quyển bản xứ, giúp việc cho Tổng đốc, Tuân phủ là 
Bồ chánh - chuyên trông coi việc thuế khóa và Án sát phụ trách các 
vấn đề về tư pháp. Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, tổng. Đứng đầu 
phủ, huyện là Trí phủ, Trí huyện. Trí phủ, Trì huyện về hình thức 
do Tổng đốc điều khiển, nhưng Công sứ mới là người nắm quyền 
kiểm tra và giám sát những viên quan này. Xã là đơn vị hành chính 
cấp thấp nhất. 

'Về mặt tổ chức, hệ thông quan lại bản xứ trực thuộc quyền quản 
lý của Nam triều nhưng trên thực tế, chính quyền thực dân ngày càng 
lẫn lướt triều đình trong việc quản lý hệ thông quan lại này. 


Trong kế hoạch xây dựng cho Đông Dương một bộ máy chính 
quyền mạnh, bên cạnh việc xóa bỏ vai trò của Kinh lược, Paul 
Doumer còn chủ trương sắp xếp lại hệ thống quan lại bản xứ khi 
cho rằng sự nhũng lạm của bộ phận này là yếu tố ngăn trở công 
cuộc cải cách tài chính của mình. Biện pháp được Paul Doumer 


75 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


thực hiện là cho bỏ chức Bố chánh, duy trì tình trạng bỏ trống chức 
Tổng đốc tại một số tỉnh và tăng lương cho quan lại. Tại Nam Kỳ, 
lương Tri huyện hạng nhất tăng 35,5% và lương Tri phủ hạng nhất 
tăng 50%. Tại Bắc Kỳ, mức phụ cấp cho nhân viên tại tỉnh cũng 
như Trì phủ và Tri huyện tăng lên bằng 50% mức lương chính!. 

Đến đầu thế kỷ XX, vấn đề quan lại bản xứ tiếp tục được đặt ra. 
Báo chí lúc đó chỉ trích chính quyền thuộc địa trao cho quan lại quá 
ít quyền lực, thậm chí đã tước bỏ của họ những đặc quyền vốn có. 
Vì thể, khi Paul Beau lên làm Toàn quyển Đông Dương, vấn đẻ 
người bản xứ và sự tham gia của người bản xứ vào hệ thống chính 
quyền các cấp mới được đặt ra trên cả phương diện đào tạo, tuyển 
dụng, xếp hạng và cả “đãi ngổ”. Paul Beau đặt ra một mục tiêu rõ 
ràng là thiết lập mỗi quan hệ chặt chẽ giữa Chính phủ thuộc địa và 
bộ máy quan lại Nam triều. Với viên Toàn quyền này, Chính phủ 
Nam triều được ban cho một vài "uyền hành " mang tính chất hình 
thức (như ra các đạo Dụ), một số các viên chức "đz rrắng" được 
thay bằng các đại trí thức bản xứ có Hán học và được bổ sung thêm 
những kiến thức khoa học phương Tây cơ bản. Sự can dự của 
người Pháp với những mức độ khác nhau vào đời sống chính trị của 
ba xứ đã tạo ra những cơ cấu khác nhau của hệ thống quan lại bản 
xứ ở ba địa phương này. 

Chính quyển bản xứ ở Trung Kỳ 

Dưới sự điều khiển của thực dân, triều đình Huế quyết định 
giảm số lượng quan lại trong bộ máy cai trị của Nam triều. Trong 
vòng 5 năm, số quan lại thuộc Cơ mật viện và lục bộ đã giảm đi 
đáng kẻ, từ 626 người năm 1902 xuống còn 457 người trong năm 


1. AA.EO. Groleau, Rapport su le relevement des soldes des ƒonctionnaires 
et agents ináigènes, 9-11-1905, tr. 1,2. 


T6 


Chương I. Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy... 


1907!. So với việc tỉnh giảm ở triểu đình, việc giảm bớt số lượng 
quan lại tại các tỉnh cũng được tiền hành tuy với tỷ lệ có thấp hơn. 
Tuy nhiên, bằng việc không bỏ nhiệm các chức vụ thay thế cho 
những người về hưu, chính quyền thực dân vẫn có thể nâng lương 
từ 2 đến 3 lần cho quan chức bản xứ ở Trung Kỳ. Song song, chính 
quyền bắt đầu "rẻ hóa" đội ngũ quan lại bắt đầu từ việc đào tạo và 
tuyển chọn. Khâm sứ Trung Kỳ còn nắm trong tay việc ban cấp 
phẩm hàm cho người bản xứ. Theo Nghị định ngày 18-7-1912, 
những người làm việc trong các công sở Pháp sẽ được ban cấp các 
loại cấp phẩm trong hệ thông cấp phâm của triều đình phong kiến. 
Do đó, những người này dù không làm việc trong hệ thống chính 
quyền bản xứ nhưng vẫn được hưởng những quyền lợi như quan 
viên bản xứ. 


Chính quyền bản xứ ở Bắc Kỳ 


Sự thiếu hụt của đội ngũ viên chức người Pháp là nguyên nhân 
chính dẫn tới việc Pháp chủ trương duy trì bộ máy hành chính 
truyền thống, từ cấp tỉnh đến cấp xã của người bản xứ tại Bắc Kỳ. 
Theo tỉnh thần này, từ tháng 1-1904. các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, 
Nam Dịnh được bổ nhiệm Tổng đốc, các tỉnh Bắc Giang, Hà Nam, 
Vĩnh Yên, Thái Bình, Phúc Yên và Tuyên Quang được bổ nhiệm 
Tuân phủ. Việc đó cũng được diễn ra như vậy từ năm 1905, 1906 
đối với các tỉnh Kiến An, Sơn Tây, Thái Nguyên và Quảng Yên. 
Cuối cùng, năm 1907, hai chức Án sát được lập ra ở Bắc Ninh và 
Thái Bình. Việc bô sung đội ngũ quan lại không chỉ thực hiện qua 
con đường thi cử mà còn qua hình thức tiên cử. Nghị định ngày 26- 
3-1906 quy định những người muốn tham gia vào bộ máy chính 
quyền phải qua một kỳ sát hạch và phải thỏa mãn những yêu cầu cơ 
bản về kiến thức chuyên môn và phẩm chất. 


1.Peter Frederic Baucher, The contradictions oƒ colonialism: the French 
expérience ¡in lndochine I860-1940. Thesis (Ph.D.), University of 
'Wisconsin-Madison, 1980, tr. 309. 


71 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Cũng như ở Trung Kỳ, Nghị định 1-6-1904 quy định việc ban 
cấp phẩm hàm cho quan lại Nam triều thuộc vẻ chính quyền thuộc 
địa, cả đối với những người làm việc trong bộ máy chính quyền bản 
xứ cũng như những viên chức người Việt trong bộ máy chính 
quyền thuộc địa. 

Năm 1906, mức lương dành cho Trỉ huyện hạng nhất tăng 
140%, Tri phủ hạng nhất là 50% và Tổng đốc là 100%. Mức lương 
dành cho bộ phận quan lại làm việc trong chính quyền bản xứ cũng 
được tăng gắp đôi". 

Không chỉ có ban thưởng danh hiệu, thực dân Pháp cũng thực 
hiện việc kỷ luật đối với những viên chức người Việt. Thống sứ là 
người có quyền ân định hình phạt đỗi với các viên chức bản xứ và 
những người này đều bị đánh dấu vào hồ sơ cá nhân. 

Chính quyền cấp tẵng tại Nam Kỳ 

'Về mặt tổ chức, chính quyền Nam Kỳ nằm trong sự điều khiển 
của các viên chức người Pháp. Các nhân viên bản xử làm việc trong 
bộ máy này từ cấp tổng trở lên được xếp vào khung hành chính của 
Pháp và được sử dụng thông qua con đường tuyển cử. Nghị định 
ngày 14-12-1905 quy định những điều kiện để được ứng tuyển vào 
chức Đốc phủ, Tri phủ, Tri huyện. Muốn được tuyên chọn vào các 
chức vụ này, ngoài các tiêu chuẩn về tiền lương, thời gian làm việc, 
nơi làm việc, người ứng cử phải vượt qua kỳ thi tuyển trình độ 
tiếng Pháp và những kiến thức về hệ thống hành chính của người 
Pháp và người Việt Nam. Ngoài ra, những người biết chữ Nho còn 
được cộng điểm thưởng. Nghị định này cũng cho thấy thực dân 
Pháp đã thắt chặt con đường thăng tiễn của đội ngũ viên chức này 


1.Peter Frederic Baucher, The contradictions øƒ coloniali - the French 
expérience in Indochine 1860-1940, Thesis (Ph.D.), University of Wisconsin- 
Madison, 1980, tr. 309. 


T8 


Chương ¡_ Chính sách thuộc địa và việc củng cỗ bộ máy... 


thông qua việc quy định vẻ thử tự nâng ngạch viên chức. Bởi chỉ 
những người đã làm Tri huyện hạng nhì mới được ứng cử làm Tri 
huyện hạng nhất: Tri phủ hai hạng cũng chỉ tuyển chọn trong số 
những Tri huyện đã có 2 năm công tác. 


Cũng theo Nghị định này. chế độ tiên lương dành cho viên 
chức người Việt được mở rộng hơn trước. Thay vì giới hạn mức 
lương tử 500 đến 800 đồng/năm cho viên chức tùy cấp độ như 
trước, từ 1-1906, thấp nhất trong ngạch lương (xét nhóm Tri phủ, 
Tri huyện, Đốc phủ sứ) là lương của Tri huyện hạng nhì (840 
đồng) và cao nhất là lương của Đốc phủ sứ (1.800 đồng). Điều đó 
có nghĩa là so với cải cách của Paul Doumer, lương Tri huyện 
hạng nhì đã tăng 31% và lương Trí phủ hạng nhất tăng đến 63%). 
Việc tăng lương như vậy nằm trong một kế hoạch chung của 
người Pháp nhằm lôi kéo về phía họ những người làm công bản 
xứ trung thành và tận tụy. 


Cũng nằm trong ngạch hành chính Đông Dương, việc thi tuyển 
vào chức Chánh, Phó tổng sau đó cũng được quy định cụ thể bằng 
nghị định của Toàn quyền năm 191 

Tóm lại, từ cuối thế kỷ XIX, để triển khai cuộc khai thác thuộc 
địa quy mô lớn vẻ kinh tế và củng cố chế độ thống trị của Pháp ở 
Đông Dương nói chung, thực dân Pháp đã chú trọng dựng lên ở 
Đông Dương một bộ máy chính quyền mạnh, khắc phục tình trạng 
kém hiệu quả của bộ máy chính quyền được dựng lên trước đó. Tuy 
nhiên, bộ máy chính quyền tiếp tục được xây dựng dựa vào chính 
sách "chia để trị” và những tư tưởng thuộc địa không thống nhất cả 
theo không gian - mỗi xứ có một chế độ chính trị riêng cũng như 
theo thời gian, khi thì cường quyền lúc lại "høp ác" mị dân nên 


1. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiến lịch sử 1858-1918. Nxb. Giáo 
dục, 2006, Hà Nội, tr. 299-300. 


79 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


chính quyền đó không ổn định, không thống nhất, khác bi 
xứ. Mặt khác, cũng do vậy, việc duy trì đồng thời hai hệ thống Pháp 
trong bộ máy chính quyển thể hiện rõ tính chất thực dân - 
phong kiến, hiện đại hóa nửa vời, làm cho nó trở thành ách áp bức 
hết sức nặng nề "một cổ hai tròng" đối với người dân thuộc địa. 

Như vậy, trong những năm đầu thế kỷ XX, bộ máy chính quyền 
thực dân ở Đông Dương đã được củng cố, hoàn chỉnh liên tục, từ 
Paul Doumer với chính sách cường quyền tới các Toàn quyền sau 
theo tỉnh thần của chính sách "hợp zác" với người bản xử để cho có 
hiệu quả hơn trong việc cai trị thuộc địa và tiền hành cuộc khai thác 
thuộc địa lần thứ nhát về kinh tế. 


80 


Chương II 
NÈN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI 
THÁC THUỘC ĐỊA LÀN THỨ NHÁT CỦA PHÁP 
(1897-1914) 


Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp được triển khai 
dựa chủ yếu vào chính sách kinh tế, tài chính trong Chương trình 
gồm 7 điểm của Paul Doumer đề ra từ năm 1897. 

1. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Chính sách kinh tế - tài chính của Paul Doumer 

Như đã dẫn ra ở trên, về kinh tế, tài chính, Paul Doumer chủ 
trương 3 điểm là: 

*- Xây dựng cơ sở hạ tẳng kinh tế: 

- Sửa đổi lại chế độ tài chính ở Đông Dương, thiết lập một hệ 
thống thuế khóa mới sao cho phù hợp với yêu câu của ngân sách; 

- Đẩy mạnh khai thác các ngành kinh tế dựa vào lao động giá 
rẻ của người bản xứ, làm lợi cho thương mại Pháp”. 

Ba biện pháp này có mối liên quan chặt chẽ với nhau và tạo 
thành một gói giải pháp cho việc khai thác thuộc địa, trong đó Paul 
Doumer muốn Pháp không phải tốn kém gì nhiều mà vẫn thu được 
lợi nhuận cao nhờ vào nguồn tài nguyên sẵn có, nguồn lao động giá 
rẻ và nguồn vốn do chính người dân thuộc địa phải bỏ ra dưới hình 
thức các thứ thuế trực thu và gián thu. Với các biện pháp này, 
người Pháp còn có thể biến Việt Nam thành thị trường riêng để tiêu 
thụ hàng hóa của Pháp và cung cấp cho công nghiệp Pháp những 


81 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nguyên liệu mà nó cần tới. Cũng theo tư tưởng thuộc địa “ăn bám" 
đó, trong chủ trương của mình, Paul Doumer không có ý định công. 
nghiệp hóa Đông Dương mà chỉ phát triển những ngành công 
nghiệp không làm ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp ở Pháp. 


2. Vốn đầu tư và hướng đầu tư 

a. Vẫn đầu tư 

Tham gia đóng góp vào cuộc khai thác thuộc địa lần này là các 
nguồn vốn: vốn công tức vốn của Chính phủ; vốn của các quỹ tín 
dụng và vốn của tư nhân. 

Vấn của Chính phủ 

Vốn của Chính phủ có nguồn gốc từ các khoản tiền vay đưới 
dạng công trái ở chính quốc hay các khoản vay từ các ngân hàng 
lớn qua sự môi giới, bảo lãnh của Chính phủ Pháp hay Chính phủ 
thuộc địa cùng nguồn tiền lấy từ các ngân sách ở Đông Dương. 


~ Nguồn vốn vay, trong thời gian này được Chính phủ Pháp cho 
phép thực hiện trong 4 lần từ năm 1896 đến năm 1913 gồm: 


+ 80 triệu francs năm 1896, trả trong 60 năm, lãi suất 2,5%; 


+ 200 triệu francs năm 1898, trả dần trong 75 năm, chia làm 3 
lân, lãi suất 3,5%, 3% và 3,5%; 


+ 53 triệu francs năm 1909 lãi suất 3% và 90 triệu năm 1913, 
trả trong 75 năm, lãi suất 3%!; 


“Tính tông cộng, nguồn vốn vay là 423 triệu francsỶ. 

~ Nguân vốn ngân sách được tính vào khoảng 300 triệu francs 
- vàng. 
1,2. Paul Doumer, L'Indochine ƒrancaise (souvenirs). Paris, 1905, tr, 32. 


82 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Cộng cả nguồn vốn vay và nguồn ngân sách, nguồn vốn của 
Chính phủ đầu tư ở Đông Dương cho đến năm 1914 là 726 triệu 
francs - vàng (tương đương với khoảng 2.5 tỷ francs thường)! và 
bằng 77,3% tổng số vốn đầu tư trong thời kỳ đó. Việc chỉ trả và 
đóng góp cho các nguồn vốn này đều được lấy từ thuế gián thu và 
trực thu của người dân thuộc địa. Tính cho đến 1-1-1914, bình quân 
mỗi người Đông Dương phải nợ cả vốn lẫn lãi là 23,3 đồng tương 
đương 58.43 francs. Chính quyền thuộc địa dự thu của mỗi người 
0,45 đồng trong năm 1914'. 

Vấn từ các quỹ tín dụng 

'Vốn từ các quỹ tín dụng gồm: 

~ Ouÿ tín dụng của người Ấn Độ cho nông gia ở các tỉnh phía 
Nam vay (với lãi suất từ 15 đến 20%/năm) được tính vào khoảng 
50 triệu đồng”, tương đương 180 triệu francs (tỷ giá năm 1917: 3,6 
francs/đông). 


~ Quỹ tín dụng nông nghiệp - thực chất là các đại lý của Ngân 
hàng Đông Dương trong việc cho nông gia vay với mục đích "khai 
hoang và khai thác các sơ hữu nông nghiệp”. Các quỹ này hoạt 
động theo quy định của Nghị định 21-4-1876 đối với Nam Kỳ và 
Nghị định 11-1-1897 đối với Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Lãi suất mà các 
quỹ này cho nông dân vay dao động trong khoảng từ 15% (1876) 
và 8% (1898), trong đó 2% được dành cho ngân sách địa phương”. 
Hoạt động của các quỹ tín dụng này diễn ra chủ yêu ở Bắc Kỳ và 


1. Tính theo đồng franc ôn định năm 1914. 

2. Piềrre Brocheux et Daniel Hémery, /ndochine la colonisation ambige, 
Paris, 1990, tr, 146. 

3. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện... Sđủ, tr. 231. 

4. Paul Bernard, Le problème économiqwe indochinois, Paris, 1934, tr. 11. 

5. Phạm Quang Trung, Lịch sử tín dụng nông nghiệp Việt Nam (1875-1945). 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr. 126. 


83 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nam Kỳ còn ở Trung Kỳ không mấy kết quả. Tổng cộng số tiền mà 
các quỹ tín dụng nông nghiệp đã cho nông gia vay từ năm 1897 đến 
năm 1918 là khoảng gần 5 triệu đồng, tương đương khoảng 17 triệu 
franes (theo tỷ giá năm 1917). 


Gộp cả vốn mà các chủ nợ người Ấn (Chetty) và các quỹ tín 
dụng nông nghiệp ở trên cho nông dân ba kỳ vay là khoảng 197 
triệu francs. 


Vốn của tư nhân 


Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, nguồn vốn tư nhân 
chưa chiếm tỷ lệ quan trọng trong tổng vốn đầu tư như ở giai đoạn 
sau. Tuy nhiên, đó là bước tiến quan trọng của nguồn vốn này. Từ 
năm 1888 đến năm 1918, nguồn vốn tư nhân mới chỉ đạt 492 triệu 
francs vàng (bằng khoảng 1,5 tỷ francs thưởng)), tập trung chủ yếu 
vào giai đoạn khai thác thuộc địa lần thứ nhất. 

Nguồn vốn tư nhân bao gồm vốn của các nhà tư bản riêng lẻ, 
vốn của các liên danh và vốn của các công ty tư bản. Tuy nhiên, 
trong giai đoạn này các công ty lớn (các công ty vô danh) mới bắt 
đầu được lập ra và phải từ năm 1910 trớ đi, những công ty đó mới 
được thành lập với số lượng nhiễu hơn, song cũng chỉ với nguồn 
vốn ban đầu khiêm tốn so với những công ty được lập sau Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất. 

Thống kê của chúng tôi dựa vào Biên mục các công ty vô danh 
ở Đông Dương (Répertoire des sociétếs annonymes indochinoises) 
của Cơ quan kinh tế Đông Dương? thì từ năm 1875 đến năm 1918, 
trên toàn Đông Dương mới chỉ có 58 công ty thuộc loại này, chiếm 
22% tổng số công ty vô danh được lập ở Đông Dương cho đến năm 


1, Charles Robequain, L'Evolution économique de Ì'indochine ƒrancaise, 
Paris, 1939, tr. 189. 
2. Répertoire đes Sociétés annonymes indochinoises, IDEO, 1944. 


84 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


1939 (269 công ty), với tông số vôn ban đầu gần 180 triệu francs, 
trong đó có 54 công ty được thành lập trong cuộc khai thác thuộc 
địa lần thứ nhất (1897-1918) với tổng số vốn ban đâu (được chuyên 
sang đồng francs) là xấp xỉ 166 triệu francs như được thể hiện trong. 
bảng thông kê sau!: 
Bảng 2: Quá trình thành lập và vốn ban đầu của các công ty 
vô danh ở Đông Dương từ năm 1875 đến năm 1918 


Đơn vị: franc. 
Năm Số Vốnban | Năm Số Vốn ban 
công ty đầu công ty đầu 

1875 1 8.000000 |_ 1907 2 1.600.000. 
1881 1 1.500.000 |_ 1908 2 1000000. 
1888 1 4/000000 |_ 1909 4 13.000.000, 
1890 1 300000 |_ 1910 5 6.477.200. 
Tổng cộng. 4 13800000 | 1911 10 71.573.612 
1897 1 395.325 | 1912 2 1.375.000 
IRoo 3 1.800.000 | 191A 5 31.229.000 
1900. s 4.100.000 |_ 1914 1 717000. 
1901 2 14.500.000 |_ 1915 l 602.700 
1902 4 | 3633020 |_ 1916 6 5.174.350. 
1904 2 l 6.900.000 |_ 1917 2 600.000 
1905 1 1000000 | 1917 2 600.000 
Tổng cộng 1897-1918. 54 165.6771000 
Tổng cộng 1875-1918 58 179.477.000. 


1. Thống kê theo 8épertoire đes Sociétés annonymes indochinoises. Đây là 
vốn ban đầu của các công ty được tính bằng đồng. franc không quy đổi 
hoặc được quy đổi từ đông Đông Dương sang đồng franc theo tỷ giá 
hiện thời. 


85 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


“Trong các công ty được thông kê ở trên, một số vẫn giữ nguyên 
vốn, một số đã tăng vốn để mở rộng sản xuất. Lấy ví dụ như: 

Ngân hàng Đông Dương tăng từ 8 triệu francs ban đầu lên 24 
triệu francs (1900), 36 triệu francs (1906), rồi 48 triệu francs (1910). 

Công ty Cao su Đông Dương tăng từ 1,5 triệu francs lên 3 triệu. 
francs (1910) và 4,5 triệu francs (1912). 

Công ty Xe lửa Đông Dương - Vân Nam tăng từ 12,5 triệu 
francs (1901) lên 17,5 triệu francs (1908). 

Công ty Pháp chưng cất rượu Đông Dương tăng từ 2 triệu 
francs (1901) lên 3 triệu francs (1902), 4,5 triệu francs (1913). 

Công ty Nạo vét và Công trình công cộng tăng từ 250 nghìn 
francs (1902) lên 4 triệu francs (1909), 5 triệu francs (1914). 

Công ty Điện - Nước Đông Dương tăng từ 2,5 triệu francs 
(1900) lên 5,7 triệu francs (1909), 6,5 triệu francs (1913). 

Công ty tài chính Cao sự từ 3,1 triệu francs (1909) lên 20 triệu 
francs (1912). 

Vốn của Công ty thương mại Descour & Cabaud từ 25 triệu 
francs ban đầu lên 40 triệu francs khi trở thành công ty vô danh vào. 
năm 1913)... 

Trên thực tế, quá trình tập trung tư bản đã diễn ra nhưng mức 
độ bỏ vốn và tăng vốn của các công ty trên vẫn chưa mạnh mẽ, 
quyết liệt. Vì vậy, trong giai đoạn này, nguồn vốn tư nhân vẫn chủ 
yếu là vốn của cá nhân các nhà tư bản, của các công ty và các cơ sở 
sản xuất nhỏ lẻ. 


1. Thống kê theo Répeztoire đes Sociếtés annonymes indochinoises, IDEO. 
1944. 


86 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Như vậy, gộp cả 3 nguồn vốn: vốn Chính phủ (726 triệu francs 
~ vàng tương đương 2,5 tỷ francs thường); vốn các quỹ tín dụng 
(197 triệu francs); vốn của tư nhân (492 triệu francs - vàng tương 
đương khoảng 1,5 tỷ francs thường), số tiền được đầu tư vào Đông 
Dương trong giai đoạn khai thác thuộc địa lần thứ nhất sẽ là khoảng 
hơn 4 tỷ francs, trung bình là 20 triệu francs/năm. 

b. Hướng đầu tư. 

Vấn của Chính phủ 

Trong giai đoạn này, vôn của Chính phủ (tức vốn công) 726 
triệu francs vàng, tương đương 2,5 tỷ francs thường được chủ chỉ 
vào việc xây dựng các công trình công cộng, tông cộng khoảng 
481,1 triệu francs vàng': Đường sắt (420,1 triệu); Đường bộ, cầu 
cống (15 triệu); Thủy lợi, thủy nông (21.6 triệu); Công chính thành 
phô (8,3 triệu); Bến cảng (8,2 triệu); Công trình quân sự và dân sự 
(5,8 triệu); Hải đăng, phù tiêu (1,5 triệu); Điện tín (0,6 triệu)... 

Ngoài các khoản chỉ cho các công trình công cộng, nguồn vốn 
Chính phủ còn được dùng để trả các khoản nợ công đến hạn: "đóng 
góp vào chỉ phí quân sự của chính quốc"; đóng góp vào hoạt động 
của Trưởng Thuộc địa; nuôi sống cả một bộ máy hành chính, tư 
pháp, đàn áp thuộc địa ngày càng công kènh nặng nề "cả Tây và 
Ta". Điều đó có nghĩa là nhân dân Đông Dương phải è cổ gánh 
chịu mọi phí tổn cho việc khai thác thuộc địa của người Pháp qua 
hàng trăm thứ thuế mà họ phải nộp theo những "cải cách" về thuế 
khóa của Paul Doumer. 

Nguồn vẫn của các quỹ tín dụng 

Nguồn vốn của các quỹ tín dụng chủ yếu là cho các nông gia 
vay, tức là được đầu tư vào nông nghiệp. 


1. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện.... Sđủ, tr. 231. 
8? 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Về nguồn vốn tư nhân 

Trong năm 1906, công nghiệp đã thu hút được 72 triệu francs, 
thương mại 41,5 triệu; đường sắt 95 triệu francs; nông nghiệp mới 
chỉ có 13 triệu francs', và theo Charles Robequain, số 492 triệu 
francs - vàng mà tư nhân đầu tư vào Đông Dương trong vòng 30 
năm từ 1888 đến 1918, công nghiệp mỏ chiếm 249 triệu (51%); 
Giao thông vận tải 128 triệu (26%); Thương mại 75 triệu (15%) và 
Nông nghiệp 40 triệu (8%), có nghĩa là ngành mỏ và giao thông 
vận tải chiếm phản lớn (77%) tổng số vốn đầu tư của tư nhân. 

Nếu thống kê trên hướng đầu tư của 58 công ty vô danh được 
thành lập từ năm 1875 đến năm 1918 ở trên thì vốn của những công 
ty này được phân bổ như sau: 

Trước năm 1897, vốn ban đầu của 4 công ty, tổng cộng 13,8 
triệu francs, được đầu tư trong 3 lĩnh vực: 

~ Ngân hàng (Ngân hàng Đông Dương) 8 triệu francs; 

~ Khai thác mỏ (Công ty than Bắc Kỳ) 4 triệu francs; 

~ Vận tải (2 công ty) 1,8 triệu francs. 

Từ 1897 đến 1918, 54 công ty vô danh, tổng số vốn ban đầu 
166 triệu francs tập trung trước hết vào dịch vụ thương mại, kế đến 
là nông nghiệp trồng cao su và sau là công nghiệp chế biến, vận 
tải... như được trình bày trong bảng thống kê dưới đây: 


1. Andr€ Dumarest, La formation de classes sociales en pays annamiles, 
Lyon, 1935, bản đánh máy, tr. 30. 

2.Charles Robequain, L'Evolwion économique de ['indochine francaise. 
Paris, 1939, tứ. 189. 


88 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa.... 


Bảng 3: Vốn ban đầu của các công ty vô danh được thành lập 
từ năm 1875 đến năm 1918, thống kê theo lĩnh vực hoạt động! 


Đơn vị: ƒrane 
TT Lĩnh vực kinh doanh Số công ty 'Tổng số vốn 

Trước 1897 

I | Ngânhàng 1 8.000.000 

2 _ | Công nghiệp mỏ. 1 4.000.000. 

3 | Vân tải 2 1.800.000. 

“Tổng cộng 4 13.800.000 
1897-1918 

1 _ | Dịch vụ thương mại 10 96.467.500 

| 2 _ | Nông nghiệp li 28.470.100 

| 3 | Công nghiệp chế biến. 17 J 16.681.675 

4. | Công nghiệp mỏ 3 4.225.000. 

5 _ | Công nghiệp điện 1 2.800.000. 

6__ | Công nghiệp hóa chất h 200000 

7 |Vậnải 5 15.386.012 

8 | Xây dựng 2 608.020 

9 — | Dịch vụ văn hóa 4 §38.000. 

“Tổng cộng 1897 - 1917 s4 168.677.000 

Tổng cộng 1875 - 1917 s8 179.477.000 


Những kết quả thống kê khác nhau ở trên phản ánh thực tế là 
trong giai đoạn khai thác đầu tiên này, nguồn vốn tư nhân quan tâm 
tới những hoạt động kinh tế có thẻ tận dụng tối đa nguồn tài nguyên 


1. Thống kê theo Répertoire des Sociétés annonymes indochinoises, IDEO, 
Hà Nội, 1944. 


89 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


thiên nhiên, nguồn nhân công giá rẻ của thuộc địa để làm lợi cho 
nền công nghiệp và nền thương mại Pháp, hứa hẹn đem lại cho 
chúng những khoản lợi nhuận cao và chắc chắn. Thương mại, nông 
nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp mỏ là những hoạt động, 
được nguồn vốn tư nhân này chú ý hơn cả. 

Tóm lại, mỗi loại vốn có trật tự đầu tư riêng và trong các nguồn 
vốn, vốn của Chính phủ thuộc địa chiếm ưu thế vì Paul Doumer là 
người đầu tiên triển khai kế hoạch khai thác thuộc địa trên quy mô 
lớn, trong đó xây dựng bộ máy chính quyền và xây dựng cơ sở hạ 
tầng kinh tế là các lĩnh vực được viên Toàn quyền này chăm lo trước 
hết trong giai đoạn này. Khoản vốn vay và nguồn ngân sách giúp 
Paul Doumer thực hiện Chương trình gôm 7 điềm của mình. Nguồn 
vốn tư nhân mới chỉ được huy động ở bước đầu. Cá nhân các nhà tư 
bản, các công ty tư bản mới đầu tư một cách rụt rè, mang tính chất 
thăm đò vào một số lĩnh vực chắc ăn, không đòi hỏi nhiều vốn. 

II. TÌNH HÌNH CÁC NGÀNH KINH TẾ 

1. Việc xây dựng các công trình công cộng 

Trong việc xây dựng các công trình công cộng, chính quyền 
thực dân chú trọng trước hết tới các tuyến đường sắt, đường thủy, 
đường bộ... nhằm vào việc kiểm soát toàn lãnh thỏ Đông Dương 
về phương diện quân sự đồng thời tiến vào khai thác những vùng 
có nhiều đất đai, tài nguyên của thuộc địa. Bên cạnh đó, các công 
trình thủy nông, công trình nạo vết kênh mương, tiêu tưới nước... 
cũng được thực hiện để gia tăng diện tích trồng lúa đáp ứng nhu 
cầu xuất khẩu của các nhà buôn Pháp. Các công trình công cộng 
một khi được xây dựng sẽ có tác dụng to lớn trong việc thu hút 
đầu tư của tư nhân, thỏa mãn nhu cầu thực hiện vốn của các nhà 
thầu, các nhà buôn bán vật liệu xây dựng, các công ty xây dựng 
bên chính quốc. 


90 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Việc xây dựng các hạng mục công trình được Paul Doumer 
triển khai đông loạt trên khắp Đông Dương, lúc đầu được đặt dưới 
sự chỉ đạo trực tiếp của Toàn quyêt , từ năm 1898 do Sở Công 
chính đảm nhiệm khi cơ quan này được lập ra (bằng Nghị định 
ngày 9-9-1898). 

Nguồn tiền chỉ cho việc xây dựng các công trình công cộng 
được lấy từ tiền vay của Chính phủ, khoảng 481, triệu francs (dẫn 
ra ở trên) và các khoản được trích ra từ các loại ngân sách. Trên 
thực tế, chỉ riêng tiền đầu tư vào các công trình mới, (tức là chưa kể 
phí duy tu các công trình cũ), được lây từ các nguồn ngân sách 
trong thời gian từ năm 1900 đến năm 1918, đã được Nha kinh tế 
Đông Dương thống kê theo từng năm với tông cộng là 196,90 triệu 
đồng tương đương 470,59 triệu francs (francs năm 1914) (2,39 
francs/đồng)!, tức là gần tương đương với khoản tiền mà Chính phủ 
thuộc địa dự chỉ ở trên. 

a. Các tuyến đường sắt 

“Trước năm 1897, Pháp đã xây dựng được một số tuyến đường sắt”: 

- Tuyến Sài Gòn - Mỹ Tho, khởi công năm 1881, hoàn thành 
năm 1883, dài 71 km, rộng I m, chỉ phí 11 triệu francs. Tuyến 
đường này được kéo dài tới Vĩnh Long, Sóc Trăng đi Nông Pênh 
(Cambodge). 

- Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, khởi công năm 1890, bắt đầu 
chạy tàu năm 1902, dài 163 km, để cung ứng cho quân đồn trú 
Lạng Sơn và Cao Bằng, chuyển người ốm và thương binh về 
Hà Nội. 

1. Résumé statistique relatjf aux anneés 1913-1940, Sđd, IDEO, Hà Nội, 
1941. 


2. Charles Robequain, Evolution économique đe Ì Indochine, Paris, \939. 
9Ị 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Sau đó, với Chương trình kinh tế của Paul Doumer, Chính phủ 
thuộc địa chỉ 420 triệu francs cho việc xây dựng các tuyển đường 
mới nên mạng lưới đường sắt đã phát triển nhanh chóng'. 

Ngày 6-12-1897, Hội đồng tối cao Đông Dương họp ở Sài 
Gòn đề ra Chương trình xây dựng đường sắt, với tông chiều dài 
3.200 km trải trên khắp Đông Dương có tuyến đường chính Bắc - 
Nam, kéo dài từ biên giới với Quảng Tây (Trung Quốc) tới Nông 
Pênh (Cambodge) sang Thái Lan và nhiều tuyến đường nhánh, 
đường phụ, dự tính chỉ phí 384 triệu francs (trung bình 120.000 
francs/km). 

Và, ngày 10-9-1898, Hội đông Tối cao Đông Dương họp ở Hà 
Nội nhất trí tiến hành xây dựng khẩn trương các tuyến: Hải Phòng - 
Hà Nội - Lào Cai; Lào Cai - Vân Nam; Hà Nội - Nam Định - Vinh; 
Đà Nẵng - Huế - Quảng Trị; Sài Gòn - Khánh Hòa - Cao nguyên 
Lâm Viên; Mỹ Tho - Vĩnh Long - Cần Thơ, có độ dài tổng cộng là 
1.700 km, dự chí 100.000 francs/km ở đồng bằng và gắp đôi ở vùng, 
đồi núi... 

Kết quả là, cho đến năm 1913, về cơ bản, việc xây dựng các 
tuyến đường sắt trên đã hoàn tất: 

- Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, khởi công năm 1901, hoàn thành 
năm 1902, dài 102 km, tốn phí 20 triệu francs. 

- Tuyến Hà Nội - Lào Cai, khởi công năm 1901, hoàn thành 
năm 1906, với 3 giai đoạn xây dựng 1901-1903 (đoạn Hà Nội - 
Việt Trì), 1903 - 1904 (đoạn Việt Trì - Yên Bái), 1904-1906 (đoạn 
'Yên Bái - Lào Cai). 


1. Charles Robequain, Evolution économique.... Sđd. 
2, 3. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện.... Sảd, 1999. 


9% 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa.... 


~ Tuyến đường sắt Bắc - Nam (Hà Nội - Sài Gòn) khởi đầu xây 
dựng từ năm 1900, được hoàn thành năm 1913, trải qua nhiều công 
đoạn: Hà Nội - Vinh (312 km) (1900-1905); Đông Hà - Đà Nẵng 
(171 km) (1902-1908); Nha Trang - Sài Gòn (1901-1913). 

Tham gia vào việc xây dựng các tuyến đường sắt ở Đông 
Dương, bên cạnh Chính phủ thuộc địa còn có các tập đoàn tài chính 
lớn. Chẳng hạn như Tập đoàn tư bản tài chính Pháp xây dựng và 
khai thác tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam. Thành 
viên của Tập đoàn này gồm: Ngân hàng Đông Dương; Chiết khấu 
Ngân hàng Quốc gia Paris; Tổng công ty phát triển Thương mại và 
Kỹ nghệ Pháp. Chúng hợp thành Công ty Pháp Hỏa xa Đông 
Dương. Theo hợp đồng, Công ty Pháp Hóa xa Đông Dương phải bỏ 
ra 12,5 triệu francs để xây dựng tuyến Lào Cai - Vân Nam, đổi lại 
bằng việc được khai thác (chia lợi nhuận với chính quyền thuộc địa) 
đối với cả tuyến từ Hải Phòng - Vân Nam dài 859 km (các tuyến 
đường khác đều do Nhà nước thực dân đứng ra khai thác thu lời). 

'Về đường sắt, còn phải kể thêm việc xây dựng các tuyến đường 
tàu điện ở các thành phố lớn. như tuyến Sài Gòn - Gò Vấp (đài 
22,48 km) bắt đầu xây dựng từ năm 1889, hoàn thành năm 1904... 

b. Hệ thống đường bộ 

Hệ thống đường bộ, với các tuyến xuyên Việt, các tuyến xuyên 
vùng, liên tỉnh đã được xây dựng gấp rút: Hà Nội - Cao Bằng; Việt 
Trì - Tuyên Quang (1901); Vinh - Sảm Nưa; Sài Gòn - Tây Ninh 
(1901). Cho đến trước Chiến tranh thề giới lần thứ nhất, tổng chiều 
dài đường bộ đã được xây dựng là 20.000 km và từ 1913, hàng 
năm, những khoản tiền lớn đã được Ngân sách Liên bang dành ra 
để làm đường số 1, chiều ngang 6 m, được rải đá từ 4,5 đến 5 m. 
Việc xây dựng các tuyến đường bộ cùng với các cây cầu đã chiếm 
của nguồn vốn vay l5 triệu francs. 


93 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


c. Hệ thống cầu công 

Trên các tuyến đường sắt và đường bộ, hàng trăm cây cầu kiên 
cố (dài từ 100 m trở lên) đã được xây dựng. Trong hàng trăm cây 
cầu đó, có những cây hay được nhắc tới là: cầu Đò Lèn (160 m) và 
cầu Hàm Rồng (200 m) ở Thanh Hóa; Cầu Ròn (300 m) ở Quảng 
Bình; Cầu Thạch Hãn (274 m) ở Quảng Trị; cầu Đà Nẵng (365 m); 
cầu Bến Lức (550 m) ở Long An; Cầu Tân An (1.330 m) ở Mỹ 
Tho. Đáng chú ý là cầu Tràng Tiền ở Huế, khánh thành năm 1901 
và cầu Long Biên ở Hà Nội, khởi công vào tháng 9-1898 và hoàn 
thành vào năm 1902, tốn phí khoảng 6 triệu francs. 


Cầu Long Biên đu thế kỷ XX 


Nguồn: http:/fbelleindochine.free.fríimages/hanoicolonial/5 14PontDoumer.jpg 
d. Các tuyến đường thủy 
Đầu thế kỷ XX, hệ thống đường sông, đường ven biển ở cả 
Bắc, Trung và Nam Kỳ như các hệ thống: sông Hậu Giang, sông 
Đồng Nai, sông Hương, sông Lam, sông Mã, sông Cả, sông Hồng, 
sông Thái Bình, sông Đà, sông Đáy, sông Đuống... được khai 


94 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


thông. Các kênh rạch được nạo vết, mở rộng đẻ cho các phương. 
tiện vận tải mới như ca nô, tàu thủy chạy bằng hơi nước có thể qua 
lại. Riêng Nam Kỳ, tới năm 1914, đã có xắp xỉ 1.800 km đường 
thủy cho tàu thuyền qua lại dễ dàng trên các hệ thống sông: Vĩnh 
Tế, Vĩnh An, Cà Mau, Bạc Liêu... 

e. Các cảng sông biển 

'Việc mở rộng các cảng cũ và xây thêm các cảng mới như: Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Cam Ranh, Sài Gòn đã được chính quyền thuộc 
địa gấp rút tiền hành, tiêu tốn 8,2 triệu francs. Cảng Sài Gòn được 
trang bị thêm nhiêu phương tiện máy móc hiện đại, trở thành một 
thương cảng lớn nhất Đông Dương, thu hút nhiều tầu bè của nước 
ngoài. Hải Phòng là hải cảng đứng thứ hai về vận tải đường dài. 
Năm 1872, đây chỉ là một làng chài nhỏ. Khi Pháp chiếm được Bắc 
Kỳ, sau rất nhiều đắn đo, cân nhắc, nhiều tranh luận trao đổi ở 
cấp khác nhau, cuối cùng Pháp vẫn quyết định xây dựng cảng 
Hải Phòng thành một hải cảng lớn ở Việt Nam. 


#- Các công trình thủy lợi, tháy nông 

Một khoản chỉ 21,6 triệu francs đã được thông qua cho việc nạo: 
vét kênh mương dẫn nước ở Nam Kỷ và xây dựng các công trình 
thủy lợi ở Bắc Kỳ. 

- Hệ thông thủy nông Kép được khởi công năm 1902, hoàn 
thành năm 1908, được mở rộng năm 1913-1914 có thể tưới tiêu 
cho 7.700 ha, tổng chỉ là 675,6 triệu đồng, trung bình 90 đồng/ha. 
Nguồn nước tưới được lấy từ sông Thương. 

- Hệ thống thủy nông Vĩnh Yên được lên kế hoạch xây dựng từ 
26-12-1913 và được phép xây dựng qua Sắc lệnh 17-12-1913. Đầu 
năm 1914, công trình được khởi công và cuối năm 1922, công trình 
được hoàn thành. Diện tích tưới tiêu là 17.000 ha (trong đó 16.000 
ha bên tả ngạn và 1.000 ha nằm bên hữu ngạn sông Phó Đáy). 
Nguôn nước lẫy từ sông Phó Đáy. 


95 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


ø. Việc chỉnh trang đô thị 

'Việc mở rộng, chỉnh trang các đô thị cũng được tiến hành với 
khoản chỉ là 8,3 triệu francs. Hệ thống điện thoại, điện báo liên 
vùng, liên tỉnh đã được lắp đặt trên khắp cả nước tạo thuận lợi cho. 
việc vận hành của bộ máy cai trị thuộc địa. 

Các công trình công cộng bên cạnh mục đích làm lợi cho chủ 
nghĩa thực dân trong việc khai thác thuộc địa cũng trở thành một 
nết mới, một bước tiền trong quá trình hiện đại hóa hạ tằng cơ sở và 
hoàn chỉnh mạng lưới giao thông Việt Nam. 

2. Công nghiệp 

"Trước khi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất được triển khai, 
ở Việt Nam đã có một số cơ sở công nghiệp. Năm 1869, một nhà 
máy kéo tơ được thành lập ở Chợ Lớn, có chỉ nhánh ở Tân Châu 
(Châu Đốc) nhưng bị phá sản vào năm 1870. Một nhà máy đường 
và một nhà máy bia cũng được lập ra nhưng cũng bị thất bại. Chỉ 
có một vài nhà máy xay xát gạo là trở nên phát đạt. Cũng như vậy, 
việc đầu tư của tư bản Pháp vào công nghiệp khai thác mỏ từ năm 
1888 cũng mới chỉ triển khai ở bước đầu. Công nghiệp Dệt sợi 
cũng mới chỉ được đầu tư từ năm 1893 với một nhà máy kéo sợi 
bông 10.000 cọc sợi ở Hà Nội. Có lẽ phải đợi đến khi cuộc chỉnh 
phục bằng quân sự của Pháp kết thúc, hay sớm hơn một chút từ 
nhiệm kỷ Toàn quyền De Lanessan, các nhà tư bản mới chú ý đến 
việc đầu tư vào các ngành công nghiệp. Và cũng phải sang đầu thế 
kỷ XX, với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, các ngành công 
nghiệp mới bắt đầu khởi sắc cả về vốn, về số lượng các công ty 
được thành lập và cơ sở công nghiệp được xây dựng. 

Các công trình công cộng được xây dựng tạo điều kiện cho các 
nhà tư bản và các công ty tư bản phát triển các ngành công nghiệp. 


% 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Nhu cầu của thị trường chính quốc vẻ nguyên, nhiên liệu của thuộc 
địa (than đá, các loại quặng thiếc, kẽm, wolfram, đồng, chì, vàng...), 
vẻ sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới (gạo ngô, cao su, cà phê) là động 


lực quan trọng thúc đây các ngành công nghiệp mỏ, công nghiệp chế 
biến ở Đông Dương có những bước phát triển nhất định. Mặt khác, 
mặc dù không chủ trương công nghiệp hóa Đông Dương, nhưng vì 
hàng hóa Pháp chưa thẻ cung ứng đủ cho nhu câu tiêu thụ của thị 
trường thuộc địa vẻ các sản phẩm chế tạo nên các nhà công nghiệp 
có thể tranh thủ thởi cơ mở những ngành có thẻ đem lại lợi nhuận 
cao mà không bị chèn ép bởi công nghiệp chính quốc. Không những. 
thể, giá nhân công thuộc địa rẻ mạt cũng là nhân tô thúc đây các nhà 
tư bản lao vào đâu tư trong lĩnh vực công nghiệp. 

Và như đã thấy, vốn đầu tư vào công nghiệp tăng lên: năm 
1906 là 72 triệu francs và theo Robequain thì trong tổng số vốn của 
tư nhân từ năm 1888 đến năm 1918, riêng ngành mỏ đã chiếm 249 
triệu francs. 


Các cơ sở công nghiệp, các công ty công nghiệp nói nhau ra 

68. Năm 1903, có 82 nhà máy, xí nghiệp với số vốn hơn 41 triệu 

- Năm 1906, cả nước có 200 nhà máy hoạt động với tổng 

công suất là 26.400 mã lực, thu hút 122 triệu francs vốn đầu tư, sử 

dụng 50.000 công nhân”. Riêng Bắc Kỳ năm ấy đã có 85 cơ sở tổng 
vốn đâu tư là 4l triệu francs và thuê 12.308 công nhân”. 


'Vô số công ty công nghiệp ra đời. trong đó theo nghiên cứu của 
chúng tôi ở trên thì đã có 22 công ty vô danh với tông vốn là 24 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân, Nguyễn Văn Sự, Đặng 
Huy Vận, Lịch sử cặn đại Việt Nam. tập IIL. Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961, 
tr 15. 


2, 3. André Dumarest, La formation.... Sđủ. tr. 3l 
97 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


triệu francs được đầu tư vào công nghiệp (trong đó công nghiệp chế 
biến: 17 công ty, xấp xỉ 17 triệu; công nghiệp mỏ: 3 công ty, hơn 
4,2 triệu; công nghiệp điện: 1 công ty, 2,8 triệu; 1 công ty hóa chất, 
200 nghìn francs). 

a. Khai thác mỏ và các công ty mỏ 

Công nghiệp mỏ là ngành sớm được người Pháp chú ý. Năm 
1888, công ty khai mỏ đầu tiên ra đời ở Đông Dương. Đó là Công 
ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ, với số vôn ban đầu 4 triệu francs, mở đầu 
cho việc người Pháp tiến vào lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên 
nhiên của Đông Dương. 

Sau những quy định trong Hiệp ước 6-6-1884 và Công ước về 
mỏ ở Trung, Bắc Kỳ ngày 18-2-1885, ngày 25-2-1897 Tổng thống. 
Pháp ra sắc lệnh về mỏ ở Đông Dương quy định về thể lệ ":hãm dò 
mỏ", "xin di nhượng mỏ", “khai thác mỏ"... tạo điều kiện cho các 
nhà tư bản Pháp tiến vào khu vực này. 

Hàng nghìn giấy phép thăm đò mỏ được cấp phát cũng như 
hàng trăm nhượng địa mó được Chính phú cho phép hoạt động mỗi 
năm, trong đó tập trung chủ yếu ở Bắc Kỳ. Diện tích mỏ đã lên tới 
con số 60 nghìn hécta vào năm 191 1. 

Phần lớn than khai thác được Pháp đem xuất khẩu sang các nước. 
Nhật Bản, Trung Quốc hoặc chở về Pháp (tổng cộng khoảng 70%), 
chỉ một phần (xắp xi 30%) được dùng vào ngành vận tải đường xe 
lửa và đường thủy của các công ty vận tải ở Đông Dương. 

Trong ngành than, việc sản xuất than từ vài ba nghìn tấn mỗi 
năm lúc ban đầu tăng nhanh chóng tăng lên bình quân cả nửa và 
hơn nửa triệu tấn mỗi năm trong những năm sau, nhất là trong. 
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, như được thể hiện trong bảng 
thống kê sau. 


98 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Băng 4: Sản lượng than trong những năm 1897 đến năm 1918" 


Năm | Nghìn | Năm | Nghìn | Năm | Nghìn | Năm | Nghìn | Năm | Nghìn 
tấn tấn tấn tấn tấn 


1890 | 3 | 1901| 262 | 1906 | 341 | 1911| 452 | 1916 | 686 


1897 | 203 | 1902| 343 | 1907| 320 | l912| 436 | 1917| 6% 


1898 | 244 | 1903| 301 | 1908| 347 | 1913| 509 | 1918| 637 


1899 | 276 | 1904| 283 | 1909 | 384 | l9l4 | 620 


1900 | 201 | 1905 | 309 | 1910| 468 | 1915| 64 


Việc khai thác than chủ yếu là do 2 công ty vô danh và hàng 
chục công ty than thưởng khác đảm nhận: Công ry Pháp mỏ than 
Bắc Kỳ; Công ty Than Đông Triều (thành lập năm 1916); Công ty 
than Ké Bào (1912); Công ty Pannier (1911); Công ty dân sự Bí 
Chợ và Yên Thọ (Quảng Yên, 1913); Công ry Mỏ Bắc Kỳ (1909, 
Phân Mễ - Thái Nguyên); Công ry than Đông Giao (1901-1908, 
Đồng Giao, Ninh Bình); Công ty mỏ Trảng Đà (1906, Tuyên 
Quang); Công ry khẩn hoang Trung - Bắc Kỳ (1913, Ninh Bình - 
Tòa Bình)... 

Ngoài mỏ than, tư bản tư nhân Pháp còn tiền sang khai thác các. 
mỏ kim khí. Các công ty khai thác mỏ kim khí nỗi nhau ra đời. 
Năm 1901, anh em Duverger bắt đầu khai mỏ Thiếc Tĩnh Túc (Cao 
Bằng). Năm 1902, Công ty mỏ Thiếc Thượng du Bắc Kỳ được 
thành lập. Tiếp theo, Công ty Thiếc và Wolfram Bắc Kỳ ra đời năm 
1911 để khai thác mỏ thiếc Tĩnh Túc cũng như mở rộng hoạt động 
sang cả Lào; Công ty mỏ Thiếc và Wolfram Pia Ouac được thành 
lập vào năm 1913 khai thác mỏ ở Nguyên Bình, Cao Bằng. Từ năm 


đủ, tr. 4l. 


2. Annuaires économique de Ì'Indochine - Première partie Tonkin et Nord - 
Annam, 1925, Hà Nội, 1926. 


1. Résumề statistiqu 


99 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


1905, theo Charles Robequain, có 3 công ty được thành lập đẻ khai 
thác mỏ Kẽm ở thượng du Bắc Kỳ'. Pháp cũng bắt đầu khai thác cả 
mỏ sắt ở Thái Nguyên, mỏ vàng ở Bồng Miêu (Quảng Nam). Từ 
1903 đến 1918, Pháp khai thác được 823 tấn thiếc. Từ năm 1906 
đến năm 1918, Pháp khai thác được 148.423 tấn kim loại kẽm” và 
từ năm 1910 đến năm 1919, Pháp khai thác được 801 kg vàng (chủ 
yếu tại mỏ vàng Bồng Miêu), 5.800 tần sắt quặng, 2.908 tấn sắt kim. 
khí, 4.650 tấn Angtimoin, 4.100 tấn phốt phát tự nhiên ở Bắc Kỳ). 

b. Công nghiệp chế biến 

Do nhu câu của việc xuất khẩu các loại nông sản và nhu cầu 
tiêu dùng của giới thực dân ở Đông Dương tăng lên nên nhiều công 
ty và nhà máy chế biến ra đời. Cho đến trước năm 1918, ở Đông 
Dương đã có I7 công ty vô danh, tổng vốn ban đầu 17 triệu francs 
hoạt động trong các ngành: chế biến gạo (3 công ty); chế biến xi 
măng, gạch, ngói, vôi (3 công ty); nầu rượu (2 công ty); dệt vải, lụa 
(2 công ty); chế biến gỗ (3 công ty rừng, diêm, giấy); da (1 công 
ty); thực phẩm (2 công ty muỗi, nước mắm). 

Cùng với sự ra đời của các công ty, một loạt nhà máy chế biến 
các loại đã được xây dựng: các nhà máy kéo sợi bông ở Hà Nội, 
Hải Phòng và Nam Định (được lập năm 1898, 1900 và 1901), có 
tổng cộng tới 55 nghìn cọc sợi, mỗi năm cung cấp 3 triệu kilogam 
sợi, sau đó tăng lên 60 nghìn cọc"; Nhà máy rượu Hà Nội (1898); 
Nhà máy xi măng Porland Hải Phòng lập năm 1899 có 6 lò nung 
dùng 600 công nhân và không ngừng phát triển để đến trước 1914 
đã phải dùng đến 1.500 công nhân; Nhà máy chế diêm ở Bến Thủy 


1.Charles Robequain. L'Evolation économique đe l'indochine ƒrancaise, 
Paris, 1939, tr. 178. 

2. Ressumé statistiqwe.... Sđd, tr. 10, 41. 

3. L'industrie minéral et chimique đe Í'Ïndochine en 1939. 

44. Andrể Dumarest, La ƒormation.... Sđủ, tr. 29. 


100 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


sử dụng đến 400 công nhân'; Nhà máy xe điện Hà Nội (1900); Nhà 
máy cưa và diêm Thanh Hóa (1905); Nhà máy sửa chữa xe lửa 
Trường Thi (1908); Các nhà máy ngói ở Hà Nội, Đáp Câu, Nam 
Kỷ (1909); Nhà máy vôi Long Thọ Huế (1911); Nhà máy đệt 
Delignon ở Bình Định (1911): Nhà máy thuộc da Thụy Khuê - Hà 
Nội (1912); Nhà máy giấy Đáp Cầu (1913) và Nhà máy bột giấy 
Việt Trì (1913). 

Tại nhiều tỉnh ở Bắc Kỳ có nhà máy chẻ biển rượu như ở Hà 
Nội, Hải Phòng, Nam Định, Sơn Tây, Tuyên Quang. Toàn bộ các 
hoạt động sản xuất và mua bán rượu đều do hai Công ty chưng cắt 
rượu Đông Dương và Công ty nấu rượu Bắc Kỳ đảm nhận. 

Nhiều nhà máy chế biến gạo lớn nhỏ được lập ra ở các đô thị, 
nhất là ở Sài Gòn - Chợ Lớn. 


Ngoài ra, trong giai đoạn này còn có thêm nhiều công ty chế 
biến xà phòng, thực phẩm... của người Hoa, người Việt, người 
Pháp có quy mô nhỏ, sử dụng từ vài đến vài chục công nhân. Thêm 
nữa, mặc dù vốn đầu tư vào nông nghiệp chưa tăng, nhưng do nhu 
cầu của ngành xuất khẩu (gạo) và những ngành công nghiệp khác 
(chế biến rượu) nên các ngành công nghiệp chế biến nông sản đã 
trở nên rất sôi động. Riêng Chợ Lớn đã có 9 nhà máy xay xát gạo, 
mỗi nhà máy có số vốn l triệu và một nhà máy cưa dùng 200 công 
nhân làm việc”. 


Ngoài công nghiệp mỏ, công nghiệp chế biến, ở Việt Nam 
trong thời kỳ này đã thấy có nhà máy điện (với Công ty Điện Đông 
Đương ra đời năm 1902, vốn ban đầu 2,8 triệu francs) và công, 
nghiệp hóa chất (của Công ty Oxygène và Acétylène, ra đời năm 
1909, vốn 200 nghìn francs). 


1. Andrể Dumarest, L4 formaion.... Sđd, tr. 29. 
2. Andrể Dumarest, La formarion.... Sđú, tr. 30. 


101 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Công nghiệp phát triển, công nhân công nghiệp cũng phát triển 
theo, tạo điều kiện cho sự hình thành của giai cấp công nhân trong 
giai đoạn này, nhất là trong thời kỳ chiến tranh. 


3. Nông nghiệp 

Nếu chỉ căn cứ vào những con số về vốn đầu tư của tư nhân 
trong nông nghiệp là 13 triệu francs (1906) và 40 triệu francs (trong 
tổng số vốn tư nhân 492 triệu francs từ năm 1888 cho đến năm 
1918) được dẫn ra ở trên để cho rằng nông nghiệp vẫn còn ở vào vị 
trí thứ yếu, vị trí cuối cùng trong trật tự đầu tư thì hoàn toàn chưa 
chính xác. Bởi vì, ngoài số vốn của tư nhân ra còn phải kể tới sự 
"đầu tư" rất lớn của Chính phủ thuộc địa dưới hai hình thức là: 
khoản tiễn bỏ vào việc thực hiện các công trình thủy nông, đào đắp 
đê điều, nạo vét kênh mương ở trong Nam cũng như ngoài Bắc 
được tính vào khoảng 21,6 triệu francs làm cho đất canh tác tăng 
thêm và một số vốn khổng lồ khác là hàng trăm ngàn hécta đất 
nông nghiệp gồm đất hoang và đất được gọi là "hoang" được cấp. 
nhượng chủ yếu dưới hình thức cho không cho các điền chủ Pháp - 
'Việt làm đồn điền, trong đó đã có một phẩn được đưa vào canh tác. 
Cùng với quá trình cấp đất đó là quá tính tập trung tư bản đã diễn 
ra, được thể hiện ra bằng sự thành lập ra các công ty nông nghiệp, 
trong đó đó có 11 công ty vô danh, được lập ra từ năm 1910 trở đi, 
với số vốn xắp xỉ 29 triệu francs, chỉ đứng sau các công ty vô danh 
về thương mại. Nền kinh tế nông nghiệp thuộc địa phát triển ở cả 
khu vực đồn điền và khu vực trồng lúa của người bản xứ. 

a. Nông nghiệp trồng lúa của người bản xứ 

Công cuộc khẩn hoang của người dân cùng việc tiến hành các 
công trình thủy nông của Chính phủ thuộc địa (từ 1905-1913 đã 
cho đào 37.528.000 mỶ đất làm kênh tiêu nước ở Nam Kỳ! và xây 


1. A.Pouyanne, Dragages đe Cochinchine, theo Phan Khánh (chủ biên): Sơ. 
thảo lịch sử thúy lợi Việt Nam, tập 1, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. 1981, 
tr. lÑ7. 


102 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


dựng một số công trình tưới nước ở Bắc và Trung Kỳ), làm tăng 
diện tích trồng lúa trên cá nước. Từ 2.6 triệu ha trong những năm 
80 thể kỳ XIX, năm 1913, diện tích trồng lúa của cả nước đã là 
3,13 triệu ha'. Sản lượng lúa cũng tăng đáng kẻ với khu vực tăng 
mạnh nhất là Nam Kỳ. Từ 1,5 triệu tấn năm 1900, Nam Kỳ thu 
được tới xắp xỉ 2 triệu tấn vào năm 1913”. So với những năm cuối 
thế kỷ XIX, năng suất lúa của Việt Nam tăng gấp 5 lần, từ 2,3 tạ / 
ha lên 10,7 tạ/ ha`. Riêng năm 1913, năng suất lúa bình quân của 
Bắc Kỳ và Trung Kỳ là 9,4 tạ/ha, của Nam Kỳ là 17 tạ/ha. Lượng 
lúa gạo xuất khâu vì vậy cũng ngày càng tăng. Riêng ở Nam Kỳ, 
vựa lúa gạo chính của cả nước, diện tích lúa tăng lên hàng năm, từ 
xấp xi 1,2 triệu ha năm 1900 tăng lên xấp xỉ 1,8 triệu ha vào năm 
1918 và kèm theo là sự tăng lên về lượng thóc gạo được xuất khẩu, 
từ hơn 900 nghìn tắn năm 1900 tăng lên gần I.4 triệu tắn năm 1914”. 


Tuy nhiên, sự tăng lên của diện tích lúa và năng suất lúa đã 
không theo kịp sự gia tăng dân số của Việt Nam (Chẳng hạn dân số 
Nam Kỳ năm 1900 là 2,6 triệu, năm 1914 tăng lên trên 3,2 triệu)” và 
nhu cầu xuất khẩu lúa gạo của Pháp. Hơn nữa. điện tích canh tác 
tăng lên cũng đi liên với hiện tượng ruộng đắt tập trung trong tay giai 
cấp địa chủ. Nông dân không được hưởng thành quả lao động trong. 
việc khai khẩn đất hoang của mình. Trái lại, họ còn bị bóc lột nặng 
nẻ hơn bởi chế độ tá điền và chế độ thuế khóa hết sức nặng nề. 


. lean Pierre Aumiphin, La présence financière et óconomique ƒrancaise er 
Indochine (1859-1939), Thèse pour le doctorat de Droit international, 
Universit ế de Nice - Sofia Antipolis, 1981. tr. 131. 


2. Jean Pierre Aumiphin, L4 présence financière et.... Sđd, tr. 141. 


3. Nguyễn Văn Khánh, Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa 
(1858-1945), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội, 2000, tr. 55. 
4, 5. BEI 1921. No. 145. p. 167; No. 178, p. 251-252. 


103 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


b. Kinh tế đồn đền 

Sự phát triển rằm rộ của các đồn điền được bắt đầu ngay từ 
cuỗi thế kỷ XIX. Đất hoang và đất được gọi là hoang thuộc Quốc 
gia công thổ (Domaine) còn tôn tại trên diện rộng trên cả ba kỳ, 
nhất là ở Bắc Kỳ, nơi có nhiêu đất "hoang" vốn là thục điển của 
những nông dân phiêu tán trong chiến tranh bỏ lại cho phép chính 
quyền thuộc địa phóng tay ban cấp, thỏa mãn mục đích đầu cơ trục 
lợi của các nhà thực dân. Việc tiến hành các công trình thủy nông ở 
Bắc và Trung Kỳ, việc nạo vét kênh mương thoát nước ở Nam Kỳ 
đã làm tăng diện tích canh tác, hứa hẹn nhiều lợi nhuận đối với các 
cô lông thực dân. Mặt khác, những kết quả khả quan do việc thí 
nghiệm trồng các loại cây mới như cà phê, cao su... trong môi 
trường sinh thái ở Đông Dương cũng đã là nguyên nhân khiến 
phong trào xin cấp đất lập đồn điền phát triển rằm rộ lúc đó. Thêm 
nữa, trong quy chế nhượng đất "công" cho các điền chủ, mọi rào 
cản đối với việc xin cấp nhượng như giới hạn về diện tích, khả 
năng tài chính của người xin... đường như còn chưa được đặt ra. 
Việc "nhượng đất, khẩn hoang" đã được Chính phủ thuộc địa lợi 
dụng để mở toang cửa cho việc chiếm đất dưới những hình thức 
ngày càng đa dạng vào đầu thế kỷ XX. Điều đặc biệt đáng lưu ý là 
cùng với việc triển khai chính sách "hợp tác với người bản xứ", 
Nghị định 27-12-1913 đã cho phép người Việt xin đất lập đồn điền 
giống như người Pháp. 

'Vì những lý do đó, đồn điền đã phát triển nhanh chóng ở cả số 
lượng điền chủ, số lượng đồn điền, diện tích đất nhượng. Quá trình 
tích tụ ruộng đất, tích tụ tư bản đã diễn ra ngày càng quyết liệt 
trong khu vực đồn điền. Chế độ đại sở hữu phát triển. Các công ty 
đồn điển, trong đó có những công ty vô danh, nhanh chóng xuất 
hiện. Các vùng nông nghiệp thương phẩm hình thành ngay vào đầu 
thế kỷ XX. 


104 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Cho đến trước năm 1896, cả Việt Nam mới chỉ có 64.500 ha 
đất được nhượng cho người Âu! thì từ 1896 đến 1900° đã có 236 
nghìn hécta đất đôn điền (trong đó Bắc Kỷ 175 nghìn, Trung Kỳ 21 
nghìn và Nam Kỷ 40 nghìn) và tính tử năm 1896 đến năm 1914” đã 
có 552 nghìn hécta được cấp nhượng cho cả người Pháp và người 
Việt, trong đó 391 nghìn hécta ở Nam Kỳ (308 nghìn hécta do. 
Chính phủ nhượng và 83 nghìn hécta ruộng lúa mua của nông dân); 
136 nghìn hếcta ở Bắc Kỳ; 25 nghìn hécta ở Trung Kỳ. 


Một thống kê khác của chúng tôi dựa trên các tài liệu lưu trữ về 
đồn điền cho thây riêng Bắc Kỳ cho đến năm 1918 đã có đến 476 
đồn điền được thiết lập, với tông diện tích được cấp nhượng xắp xỉ 
418 nghìn hếcta, trong đó riêng từ năm 1897 đến năm 1914 đã 
chiếm khoảng 327 nghìn hécta”. 

Nỗi tiếng ở Bắc Kỳ lúc bấy giờ là hàng chục điền chủ gồm các 
cá nhân, liên danh hay công ty đồn điển sở hữu từ 5 nghìn hécta trở 
lên, chẳng hạn như”: Bourgoin Meiffre ở Hưng Hóa, Sơn Tây; 

De Commaille, Darribes, liên danh Reynaud - Blanc-Bersani, 
liên danh Metman - Hermel, Công ty đỏn điển Vân Gia, liên danh 
anh em nhà Gauillaume ở Thái Nguyên; 

Tartarin, Thomé, liên danh Foumier - Trelluyer - Levaché... ở 
Bắc Giang; Mortier, Công ty chế biến thuốc lá Đông Dương... ở 
“Tuyên Quang; 

Binder... ở Quảng Yên; 

Faussemagne, liên danh Guittet - Faussemagne - Duboscop - 
Gallard - Berthuin - Chesnay... ở Yên Bái; 


1,2. Yves Henry, Economie agricole de I"Indochine. Hà Nội, 1932, tr. 223. 

3. Henry Brenier, Essai đ'Arlas statistiqwe.... Sđd. graphique 64 và 65. 

4, 5. Tạ Thị Thúy, Đồn điển của người Pháp ở Bắc Kỷ từ 1884 đến 1918, 
Sđd, tr. 98 


105 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Công ty Tài chính và Mỏ... ở Lào Cai; 
Morant và Gros.... ở Sơn La; 


Courret, liên danh anh em nhà Gobert, Marty, Perreti, Bellan.... 
ở Phúc Yên và Bắc Ninh; 

Guyot đ'Asnièrre đe Salin... ở Hòa Bình... 

Ngoài những điền chủ đó ra, vào đầu thế kỷ XX, Bắc Kỳ còn 
có hàng chục điển chủ khác cũng nỗi tiếng vì những thủ đoạn 
chiếm đất, sở hữu hàng nghìn hecta do được cấp nhượng hoặc 
chiếm đoạt của dân các làng trong thời gian loạn lạc và cũng nỗi 
tiếng bởi những vụ tranh chấp đất đai kéo dài và đầm máu với 
người bản xứ. 


Ở Trung Kỳ!, trên nguyên tắc, việc nhượng đất cho các điển 
chủ diễn ra chậm hơn hai xứ Bắc và Trung Kỷ vì phải đến tháng 
10-1897, Pháp mới chính thức giành được quyền quản lý đối với 
đất hoang từ tay Triều đình Huế (việc này diễn ra ở Nam Kỳ từ 
những năm 1860, còn ở Bắc Kỳ từ 1888). Thế nhưng, ngay từ cuỗi 
thế kỷ XIX đã có những đại điền chủ người Pháp nổi tiếng như: 
Lombard; De Monford (ở Đồng Mé - Phan Rang); Pérignon (có 
đồn điền ở Khánh Hòa, Phan Rang) thường được kể tên trong các 
công trình nghiên cứu từ trước đến nay..., mỗi điền chủ này chiếm 
những khoảnh đất rộng mênh mông. Một số điền chủ và công ty 
điền chủ khác cả người Pháp và người Việt có diện tích đồn điền 
hàng trăm, hàng ngàn hếc ta, trong đó có một số điển chủ từ Bắc 
Kỳ "với tay" vào các tỉnh Bắc Trung Kỳ hoặc một số điền chủ từ 
Nam Kỳ "với tay" ra các tỉnh Nam Trung Kỳ. 


Trong số các đại điền chủ đó: 


1. Chúng tôi dựa vào hồ sơ lưu trữ về các đồn điển ở Trung Kỷ tại Trung 
tâm Lưu trữ hải ngoại Pháp (CAOM) và Tạ Thị Thúy, Đôn điển của 
người Pháp ở Bắc Kỳ từ 1884 đến 1918, Sđủ, tr. 98. 


106 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Thanh Hóa có Công ty Đồn điển Thanh Hóa, Công ty Ellies - 
Mathes, Công ty Nông nghiệp và Rừng Yên Mỹ, Leclerc, Victor 
Emiles, Bavy, Bùi Huy Tín. Nghệ An có Lapique và công ty, 
Alexis Barthélémy des Miches... Đà Nẵng có Brousmiche... 

Nha Trang có Piolant , Brunel, Jeannerat, De Montpezat... 

Ở Nam Kỳ, việc nhượng đất, hay nói đúng hơn là việc chiếm 
đất "hoang” diễn ra ngay từ những năm 60 thế kỷ XIX và ngày 
càng tiến triển mạnh mẽ. Khi ở Bắc Kỳ, phong trào đồn điển, sau 
một thời kỳ bột khởi vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nhanh 
chóng giảm xuống do "đất hoang" ở Bắc Kỳ cũng ngày càng cạn 
dẫn, cuộc đấu tranh chỗng chiếm đất của nông dân Bắc Kỷ diễn ra 
đẫm máu, gây nhiều rắc rồi cho Chính phủ thuộc địa thì ở Nam Kỳ 
ngược lại, phong trào lập đôn điền lại ngày càng trở nên dữ dội do 
đất hoang còn tôn tại trên diện rộng. nhất là ở các vùng đất đỏ, đất 
bazan phù hợp với việc trồng cao su - mặt hàng ngày càng cao giá 
trên thị trường thế giới. Theo thống kê thì tính cho đến trước năm 
1921, diện tích đồn điền ở Bắc Kỳ là 71.000 ha, Trung Kỳ 19.000 ha, 
trong khi Nam Kỳ là 184.000 ha theo thống kê của tác giả Yves 
Henry'. Xứ Nam Kỳ không có những điển chủ lớn như ở Bắc Kỷ 
nhưng có hàng trăm, hàng nghìn đại điền chủ đã có đồn điền hay 
đang xin Chính phủ thuộc địa cấp những đồn điền hàng nghìn hecta 
đất hoang hoặc là đất do nông dân đã khẩn thành điền trên khắp các 
tỉnh cả miền Tây và miền Đông Nam Kỳ. 

Chẳng hạn như”: 


Bà Rịa có Công ty đồn điển Courtenay, Công ty đồn điển Bà 
Rịa, Denis Frères.. Gia Định có Nguyễn Ngọc Vân, Couchot, 


1. Yves Henry, Economie agricole... Sđủ, tr. 224. 

2. Chúng tôi dựa vào các hỏ sơ lưu trữ về các đôn điền ở Nam Kỳ được khai 
thác ở Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại Pháp CAOM và Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia II. 


107 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Jacque, Bếrenguier, René, Genet, Caplet, Renoux, Fuynel, L'huppe, 
Bereaux, Nelson, Phạm Quang Tân.. Chợ Lớn có Lanouroux, 
Mougeol, Viaud... Thủ Dầu Một có Hallet, Công ty đồn điền Xã 
Trạch... Long Xuyên có Guisiniani, Nicolas Lê Phát Tân, Jacques 
Võ Văn Tài, Võ Hiến Để, Võ Văn Thơm, Nguyễn Đăng Điều, Từ 
Văn Khương, Loye, David de Mayréna... Trà Vinh có Jauffret, 
Cuniac, Brayer... Bến Tre có Blanchet, Guéry, Jauffret, Colliard, 
Thiollier, Cuniac, Brayer, Lucciana, Phan Quang Phương và 
Nguyễn Thị Nhất... Gò Công có Houssin, Christophe... Mỹ Tho có 
Lê Phát Tân, Jacquey, Hannelret... Cần Thơ có Blanchet, Sambue, 
Crémazy, Turbull Thomas... Bạc Liêu có Công ty Pháp - Nam khai 
thác nông nghiệp Tây Nam Kỳ, Lê Văn Thông, Lê Văn Trước; 
LêVăn Mẫu, Arboratie, Vương Hữu Hậu... Rạch Gía có Nguyễn 
Thành Phương, Trần Đức Trọng, Guigné, Doutre, Crếmazy, Cao. 
Văn Khánh, Duval, Bégaud, Đỗ Hữu Phương, Trần Chánh, Trịnh 
Thị Vân, Quách Thị Quờn, Trần Chánh Chiếu, Trằn Văn Hưng, Lý 
Hữu Học, Nham Văn Cao, Trần Trinh Trạch, Trần Khắc Nhượng, 
Nguyễn Văn Tôn... Nam Kỷ còn có những công ty đồn điền được 
thành lập trước năm 1918 kinh doanh trong lĩnh vực trồng lúa, 
trồng cao su. Thống kê ở trên cho thấy từ năm 1897 đến năm 1918 
đã có I1 công ty vô danh về nông nghiệp chiếm xấp xỉ 29 triệu 
francs. Trong 11 công ty này, chỉ có 1 công ty kinh doanh cà phê 
(kèm khai thác mỏ) ở Bắc và Trung Kỳ có số vốn 70 nghìn francs, 
10 công ty còn lại đều là các công ty đồn điền cao su ở Nam Kỳ. 
Về phương thức canh tác, trên những vùng đất cao ở Bắc Kỷ và 
Trung Kỳ, các điền chủ trồng cà phê, chè, thuốc lá, kết hợp với 
chăn nuôi những đàn gia súc lớn, chủ yếu là nuôi bò để lấy phân 
bón cho cà phê, thịt và sữa cho thị trường. Ở Nam Kỳ, trên những 
vùng đất đỏ, đất bazan của các tỉnh phía Đông, cao su là cây trồng 
phù hợp và được các điển chủ nhân rộng. Cùng với lúa, cà phê và 
cao su nhanh chóng trở thành hai loại cây trồng chính trên các đồn 


108 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


điền, biến một số vùng vốn chỉ được trồng những loại cây bản địa 
có giá trị thương phâm thấp thành những vùng chuyên canh lớn có 
giá trị thương mại cao. Còn ở những vùng đất trũng trên tất cả các 
xứ, việc trồng lúa, nuôi trâu bò trở nên phỏ biến, nhất là ở các tỉnh 
đỏng bằng, ven đồng bằng Bắc Kỷ và các tỉnh miễn Tây Nam Kỳ. 

Cà phê và cao su 

Cà phê chiếm vị trí ưu tiên vì: vẻ kinh tế, chúng sinh lợi gấp 4 
trị, chúng sẽ giúp Pháp "phổ. 
biển ảnh hưởng của Pháp và cung cấp thông tin về những gì có thể 


xảy ra trong dân chúng bản xứ".” 


đến 5 lần ngõ. 3 lần lúa'; và về c 


Cà phê phát triển trước hết trên các đồn điển ở Bắc Kỳ với 
trung tâm là vùng Chỉ Nê (tếp giáp ba tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, 
Hòa Bình) và nỗi tiếng với các điển chủ lăn lộn với việc trồng và 
kinh doanh cà phê như: anh em Marius Borel; anh em Guillaume; 
Leconte; Roux - Schaller; Công ty cà phê Emest Borel; Công ty cà 
phê Chợ Gành; Công ty Lyon; Công ty Yên Lại; Công ty Ellies và 
Mathé và lớn nhất là Công ty vô danh Pháp đồn điền Trung và Bắc 
Kỳ - một công ty của người Pháp do Marius Borel cùng các điền 
chủ trồng cà phê Bắc và Trung Kỳ đứng ra thành lập (trong hội 
đồng quản trị có cả Hoàng Trọng Phu - Tổng đốc Hà Đông)... 

Từ Chi Nê, cà phê lan sang nhiễu tỉnh khác của vùng trung du 
Bắc Kỳ và các vùng khác của Trung Kỷ, nhất là các tỉnh Bắc Trung. 
Kỳ, với các đôn điển cà phê rộng hàng nghìn hécta, sử dụng hàng 
trăm công nhân nông nghiệp như: Baivy, Công ty Ellies - Mathé, 
Moreau, Công ty đòn điền Thanh Hóa, Bruneteau, Chevanon, Công 
ty Lapique, Lejeunes, Marotte Auguste, Moutton Emille, Saintard 
AIbert, Sarthé Edouard, Dulcé, Hugon Paul, Klinger... Từ đó, cà 


1.2. CAOM. FOM Carton 183 - Café. 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


phê tiền dần vào các tỉnh Tây Nguyên, mở rộng dẫn diện tích canh 
tác để cho cả vùng Djiring trở thành một trung tâm cà phê lớn vào 
những năm 20. Ở Nam Kỳ, cà phê cũng phát triển. Tuy nhiên, trong 
5 xứ của Đông Dương, trong 20 năm đầu thế kỷ XX, Bắc Kỳ vẫn 
chiếm ưu thể vượt trội về phương diện này cả vẻ diện tích cà phê, 
kỹ thuật trồng, chế biến cà phê và xuất khẩu cà phê. 

Năm 1900, cả 3 kỳ có 1.331 ha cà phê, trong đó, Bắc Kỳ 894 ha, 
“Trung Kỳ 266 ha và Nam Kỳ 171 ha!. Cùng với sự phát triển nhanh 
chóng của các đồn điền ở Bắc Kỳ vào cuối thế kỷ XIX, đầu thể kỷ 
XX, diện tích trồng cà phê cũng ngày càng được mở rộng. Năm 
1901, Bắc Kỳ có 3 triệu gốc cà phê, tương đương với 3 nghìn hecta 
(mật độ trồng thông thưởng là 1.000 cây/ha) và diện tích cà phê của 
xứ này đã tăng lên đến khoảng 4 nghìn ha vào năm 1918, phân bố 
trên 113 đồn điển chuyên canh cà phê và 74 đồn điền đa canh giữa 
cà phê và các cây trồng khác”. 


Mỗi năm, các đồn điển của Bắc Kỳ sản xuất được 1,3 triệu 
kilôgam cà phê háng hóa, trị giá khoảng 2,7 triệu francs" (tính theo 
giá năm 1909). Trong tổng trị giá nông sản của người Âu ở Bắc Kỳ, 
cà phê ngày càng chiếm tỷ lệ cao hơn, năm 1914 khoảng 14,63% 
(các cây khác chiểm 85,3%). 

"Trong tắt cả các loại cà phê của thể giới, cà phê Bắc Kỳ được 
đánh giá cao nhất, sau cà phê Moka, với chất lượng thương mại 
thực sự cao và rất được ưa chuộng ở Le Havre, nhãn hiệu "cà phê 
Bắc Kỳ. 


của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918, Nxb. Thể 
giới, Hà Nội, 1996, tr. 295. 

2. Tạ Thị Thúy, Đôn điển của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918, Sđủ, tr. 296. 

3. Tạ Thị Thúy, Đồn điển của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918, Sđủ, tr. 303. 

4. Henry Brenier, Essai đ'Arlas sraristiqwe.... Sđd, tr. 191. 

5. CAOM - FOM Carton 183 le Cafe - production 1898-1953. 


110 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Do chất lượng cao, rất thơm và dễ chịu, cà phê Bắc Kỳ được 
dành gần như toàn bộ cho xuất khẩu vẻ Pháp, tất nhiên chỉ chiếm 
một tỷ phân rất nhỏ trong tổng lượng cà phê nhập vào chính quốc 
(3,1%, tức gần 2.4 nghìn tắn, trong số 109 nghìn tấn)! và Pháp phải 
nhập cà phê chất lượng kém hơn phục vụ cho nhu cẩu tiêu dùng ở 
Đông Dương. 


Trên các vùng đất khác, cà phê cũng đem lại lợi nhuận cao cho 
các nhà thực đân. 


Cao sự là cây lắm lợi thứ hai được các điền chủ quan tâm và 
các đồn điền cao su tập trung chủ yếu ở Nam Kỳ. Nam Kỳ đứng 
đầu về số lượng điển chủ, số lượng đồn điền và diện tích cao su. 
Hàng trăm đồn điền được thành lập, hàng ngàn hecta đất được 
nhượng để trồng cao su, nhiều nhất là tại các tỉnh Bà Rịa, Biên 
Hòa, Gia Định, Tây Ninh, Thủ Dẫẳu Một. Công ty Nông nghiệp 
Suzannah là công ty đồn điền cao su đầu tiên, được thành lập năm 
1907. Hàng trăm công ty cao su lớn nhỏ cả của người Pháp và 
người bản xứ khác tiếp tục được lập ra từ năm 1897 đến 1918 
chuyên khai thác cao su tại các tỉnh Nam Kỳ: Công ty cao sư Đông 
Nai (1908); Công ty tài chính cao sự (1909); Công ty Cao su Đông 
Dương (1910); Công ty Nông nghiệp Thành Tuy hạ (1910); Liên 
hiệp cao su Gia Nhân (1910); Công ty đổn điền Đắt đỏ (1910); 
Công ty đần điền cao sw Xuân Lộc (1911); Liên hiệp cao su Pađăng 
(1911); Công ty cao sự Tây Ninh (1913); Công ty đôn điền cao sự 
Tân Thạnh Đông (1915): Công ty Courtenay (1912); Công ty An 
Lộc (1911); Công ty cao sử Nam Kỷ; Liên hiệp Pháp nghiên cứu và 
doanh nghiệp thuộc địa... Các công ty vô danh này đều sở hữu 
hàng ngàn hécta đất trồng cao su. 


1. CAOM - FOM Carton 183 le Cafe - production 1898-1953. 
1H 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Cho đến năm 1913, diện tích đồn điền cao su ở Nam Kỳ đã là 
68.557 ha trong đó 12.900 ha đã được đưa vào canh tác, với hơn 4 
triệu cây cao su được trồng và một số đã cho thu hoạch!. 

Năm 1915, sản lượng cao su là 298 tắn, năm 1919 đã đạt được 
3.519 tấn và từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nhất là từ năm 
1924 trở đi, khi giá cao su tăng vọt trên thị trường thế giới thì một 
làn sóng đầu tư vào cao su ở Việt Nam cũng diễn ra. Theo kết quả 
thống kê của Nha kinh tế Đông Dương, cao su Đông Dương đã 
được xuất khâu ngay từ những năm đâu thế kỷ XX, lúc đầu là cao 
su rừng, sau đó là cao su đồn điển, như trong bảng số 5 dưới đây. 


Bảng 5: Xuất khẩu cao su của Đông Dương từ năm 1899 đến năm 1918” 


Năm | Tấn Năm Tấn Năm | Tấn | Năm | Tấn 
1899 | 50 1904 180 | 1909 | 40 | 1914 | 02 
1900 | 340 | 1905 370 | 1910 | 180 | 1915 | 04 
1901 | 270 | 1906 | 510 | 191 | 250 | 1916 | 05 
1902 | T0 1907 20 | 1912 | 230 | 1917 | 09 
1903 | 80 1908 40 1913 | 02 | 1918 | 05 


Khác với những đồn điền trồng các loại cây trồng khác, nhân 
công được sử dụng trên các đồn điền cao su thường có số lượng 
lớn, được mộ tại chỗ hay ở những nơi khác tới. 

Cũng như lúa và cà phê, cao su đem lại cho tư bản Pháp những 
nguồn lợi không lồ, trái lại cũng đem lại cho người dân Việt Nam 
nỗi ám ảnh về chế độ bóc lột vô hạn độ trong khu vực đồn điền, 
mặc dù đã để lại những kinh nghiệm có lợi cho sự phát triển nền 
nông nghiệp Việt Nam hiện tại. 


1. Annales đes pÌanteurs de Caoutchoucs đe Ì Induochine, 1913. 
2. Xem Résumé statistique.... Sđỏ, tr. 45. 


12 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Chăn nuôi trên khu vực đồn điền 

Cùng với sự thiết lập của các đồn điển, một nền chăn nuôi mới 
đã được du nhập, khác với việc chăn nuôi nhỏ lẻ truyền thống của 
người nông dân bản địa. Sở dĩ như vậy là vì phân hóa học và máy 
công cụ chưa được nhập vào Đông Dương vào đầu thế kỷ XX, nên 
muôn tiễn hành trồng trọt, các điền chủ buộc phải lo phát triển chăn 
nuôi vừa lấy sức kéo, vừa lấy phân bón cho cây trồng. Tuy nhiên, 
sự gia tăng dân số người Âu và quá trình đô thị hóa đã tạo ra nhu 
cẩu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chăn nuôi về thịt và sữa 
cũng là muốn nguyên nhân thúc đẩy ngành chăn nuôi gia súc và đại 
ga súc trong khu vực đồn điển. 

Theo những tài liệu liên quan đến các đồn điển ở Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ thì ở hầu hết các đồn điền đều diễn ra hoạt động chăn 
nuôi trên những quy mô khác nhau hoặc chuyên chăn nuôi, hoặc. 
kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt. 

Trong tổng số 476 đồn điền được thành lập ở Bắc Kỳ cho đến 
năm 1918 đã có 137 đồn điển chăn nuôi. trong đó 16 đồn điền, tổng 
diện tích 3.300 ha, chuyên chăn nuôi; 121 đồn điền với tổng diện 
tích hơn 96 nghìn hécta kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi. Vật 
được nuôi chủ yếu là: trâu, bò, ngựa, đê, cừu.... trong đó trâu, bò là 
chính. Năm 1908, theo thống kê chính thức của Phủ Thống sứ Bắc 
Kỳ, tổng cộng số vật nuôi trên các đồn điển ở Bắc Kỳ là 12.082 
con, trong đó 11.637 con trâu, bò, 427 con ngựa, 18 con la'. Trong 
những năm sau, việc chăn nuôi trên các đồn điển tiếp tục phát triển. 
Số lượng trâu, bò của các đổn điển điên ở một số tỉnh lên tới hàng 
nghìn: Ninh Bình hơn 3 nghìn vào năm 1915, trong đó riêng đồn 
điền Yvoir đã nuôi 1,2 nghìn con; Sơn Tây trên 6 nghìn con, riêng 


1. Tạ Thị Thúy, Đẳn 
tr. 328. 


của người Pháp ở Bắc Kỳ từ 1884 đến 1918, Sđủ, 


1133 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Công ty Ellies và Mathé 4 nghìn, Công ty Marius Borel 2 nghìn; 
"Thái Nguyên hơn 3 nghìn, riêng Công ty Văn Gia 2,5 nghìn con... 


Ở Trung Kỳ, các đàn gia súc lớn hàng trăm con đã xuất hiện 
trên các đồn điển của Công ty đồn điển Thanh Hóa (400 con bò), 
Buneteaud (250 con bò) (ở Thanh Hóa) và Bordet (550 con bò), 
Coudoux (700 con bò), Bùi Huy Tín (400 con bò, 50 con trâu), 
Ferey (800 con bò)... (ở Hà Tĩnh). 


Một vài ví dụ đó cho thấy chăn nuôi tại khu vực đồn điển đã 
thực sự trở thành một ngành nghễ quan trọng đem lại cho các điền 
chủ những nguồn lợi đáng kể, nhất là từ đầu thế kỷ XX khi mà việc 
chế biến các sản phẩm thịt và sữa từng bước được cải tiến theo 
hướng hiện đại hóa. Tuy nhiên, lúc đó ngay cả trên các đồn điễn, 
chăn nuôi vẫn chưa hoàn toàn tách ra khỏi trồng trọt, kỹ thuật chăn 
nuôi chưa mấy được cải tiến, vắc xin chưa được sản xuất tại chỗ, 
dịch gia súc diễn ra thường xuyên khi khả năng phòng chống thụ 
động, yếu kém, vì vậy, sự phát triển của đàn gia súc trên các đồn 
điển không ôn định. 

'Và như vậy, việc thành lập các đồn điển với sự hình thành của 
những vùng nông nghiệp thương phẩm lớn đã tạo điều kiện cho sự 
phát triển của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, với sự tích tụ 
ruộng đất, tích tụ của cải vào tay những người giàu có và ở bên kia 
tạo ra đội ngũ những người làm thuê cho điền chủ, tách ra khỏi tư 
liệu sản xuất cũng như nền kính tế tự cấp tự túc ở nông thôn. 

Tuy nhiên, sự phát triển của các đồn điển đó làm nảy sinh nhiều 
hệ lụy về kinh tế - xã hội. Đất được nhượng ạt qua hình thức 
không mắt tiễn là chính nên nhiều khi không tương xứng với khả 
năng tài chính của người được nhượng và cũng không tránh khỏi 
trở thành đối tượng đầu cơ của những kẻ có khả năng xin đất vì thể 
đất được nhượng nhiễu nhưng chỉ có một tỷ lệ nhất định được đưa 
vào khai thác. 


114 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Theo điểu tra lúc bẩy giờ, trong số 552 nghìn hếcta đất nhượng, 
cho đến năm 1914 mới có 242 nghìn hécta được đưa vào sử dụng. 
chiếm xắp xỉ 44%. 

Đất được nhượng tập trung trong tay những nhà thực dân, tạo 
thành một chế độ sở hữu lớn của địa chủ người nước ngoài, nhưng 
lại làm cho ruộng đất canh tác hay nguồn đất dự trữ của nông dân 
bị thu hẹp. Điều đó tạo ra tình trạng thiếu đất ngày càng trằm trọng 
trong nông dân bản xứ khi mà dân số ngày càng tăng lên vào đầu 
thế kỷ XX, làm cho mâu thuẫn về ruộng đất trong những vùng đồn 
điển ngày một gay gắt. Những cuộc đầu tranh chống chiếm đất đẫm 
máu của nông dân ra tử cuỗi thế kỷ XIX vẫn tiếp tục kéo dài 
dai dẳng đây Chính phủ thuộc địa và giới chủ vào tình trạng lúng. 
túng giữa thúc đẩy công cuộc nhượng đắt, khẩn hoang và thỏa mãn 
yêu sách của người bản xứ về ruộng đất'. 

4. Thương nghiệp 


Trong Chương trình của Paul Doumer, phát triển thương mại là 
mục tiêu cao nhất của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất bởi nó 
sẽ giúp Pháp thực hiện được ý đỏ biển Việt Nam thanh thị trường 
tiêu thụ hàng hóa của Pháp, đồng thời cung cấp cho Pháp những, 
sản phẩm sinh lợi cùng những sản phẩm mà nên kinh tế Pháp đang 
cần. Về phía chính quyền thực dân, để thúc đây sự phát triển của 
thương mại ở thuộc địa, trước hết nó đã rất chú ý đến việc tỗ chức 
lại các phòng thương mại. Ngày 7-2-1901, Tổng thông Pháp ra sắc 
lệnh lập Ban Chi đạo Nông - Lâm - Thương nghiệp Đông Dương. 
Ngày 14-11-1901, Toàn quyền Paul Doumer ra nghị định quy định 
lại chức năng của các Phòng Thương mại. 


1. Tạ Thị Thúy, Đổn điển của người Pháp ở Bắc Kỳ: 1884-1918. Sđủ, và 
Việc nhượng đất khẩn hoang ở Bắc Kỳ từ 1919 đến 1945. Nxb. Thể giới. 
Hà Nội, 2001. 


HI§ 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Đối với các nhà tư bản và các công ty tư bản, sự phát triển của 
các hệ thống công trình công cộng, nhất là các tuyến đường sắt, 
đường bộ, đường thủy cũng như sự phát triển của các ngành kinh tế 
công nghiệp, nông nghiệp... đã tạo ra nguồn hàng và những nhu cầu 
kích thích sự phát triển của thương mại, nhất là ngoại thương. Mặt 
khác, trong điêu kiện của một nền kinh tế còn non yếu, Đông 
Dương còn phụ thuộc nhiều vào bên ngoài thì đây là cơ hội để các 
nhà tư bản, các công ty tư bản bỏ vốn đầu tư vào việc buôn bán để 
kiếm lời một cách dễ dàng. 

Năm 1906, trong nguồn vốn tư nhân, thương mại được xếp vào. 
hàng thứ ba với 41,5 triệu francs, đứng sau đường sắt 95 triệu, công, 
nghiệp 72 triệu và chỉ đứng trước nông nghiệp 13 triệu! và trong số 
492 triệu francs vàng mà tư nhân đầu tư vào Đông Dương trong 
vòng 30 năm từ năm 1888 đến năm 1918, thương mại cũng đứng 
vào hàng thứ ba với 75 triệu francs (15%), đứng sau công nghiệp 
mỏ 249 triệu (51%), giao thông vận tải 128 triệu (26%) và đứng 
trước nông nghiệp 40 triệu (8%). Tuy nhiên, trong số các công ty 
vô danh được thành lập ở Đông Dương từ năm 1897 đến năm 1918 
đã được dẫn ra ở trên, đã có tới 10 công ty với tổng vốn ban đầu 97 
triệu francs hoạt động trong lĩnh vực thương mại, đứng hàng đầu về 
vốn trong trật tư đầu tư của các công ty này. Điều đó nói lên rằng, 
việc buôn bán giờ không còn lẻ tẻ nữa mà đã có sự tập trung tư bản 
lớn trong các công ty đại thương và các công ty này chỉ phối hầu 
như tất cả các hoạt động ngoại thương của Đông Dương. 


Điều đáng nói là, khác với việc buôn bán trước đây của người 
bản xứ, giờ đây công việc này không chỉ diễn ra với các loại hàng 


1. André Dumarest, La ƒormarion đe classes sociales en Pays Annamites, 
Lyon, 1935, bản đánh máy, tr. 30. 

2.Charles Robequain, L'Evoluion économique de I'lndochine francaise, 
Paris, 1939, tr.189. 


116 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


hóa thông thường mà nhiều loại hình buôn bán mới đã ra đời và 
cũng khác với thói quen buôn bán nhỏ lẻ quanh quấn trước đây; 
nhất là theo quan niệm "trọng nông, ức thương", "bé quan tỏa 
cảng" của triều Nguyễn, việc buôn bán với nước ngoài, giờ đã được 
giới thực dân coi trọng hàng đầu và do Chính phủ thuộc địa nắm 
độc quyền. 

a. Ngoại thương 

Sự phát triển của ngoại thương trong thời kỷ này được thê hiện 
trước hết ở sự ra đời của các công ty thương mại lớn. Trong số 
những công ty đó, có một số công ty vô danh có vốn lớn, có tàu 
buôn đường dài với các nước trong và ngoài khu vực, nhất là với 
chính quốc. Chẳng hạn như: Liên hiệp thương mại Đông Dương và 
Phi Châu; Công ty thương mại Pháp ở Đông Dương; Công ty 
Thương mại và vận tải thủy Viễn Đông; Liên hiệp Á - Phi; Liên 
hiệp dầu hỏa Á Châu; Liên hiệp Pháp - Đông Dương; Công ty 
Đescours và Cabaud; Công ty Xuất khẩu Viễn Đông... 

Sự phát triển của ngoại thương còn được thể hiện ở sự tăng lên 
của tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu, tử 81 triệu đồng năm 1897 
tăng lên 171 triệu đồng năm 1902, rồi 179 triệu đồng năm 1907, 
192 triệu đồng năm 1912 và 580 triệu francs (tương đương 235 
triệu đồng) năm 1913. Không những vậy, theo thông kê, trong giai 
đoạn 16 năm tử 1897 đến 1912, chỉ có 7 năm (1900 - 1906) nhập 
khẩu vượt xuất khẩu, 9 năm còn lại, xuất khẩu luôn vượt trội so với 
nhập khẩu, thường tà trên dưới 10 triệu đồng. Những con số vượt 
trội cụ thể là (tính bằng đồng): năm 1897: 11 triệu; 1898: 10 triệu; 
1899: 7 triệu; 1908: 8 triệu; 1909: I1 triệu; 1910: 18 triệu; 1911: 11 


triệu và 1912: 12 triệu”. 


1,2, 3. Résumé srarisrique.... Sđd. 
117 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


“Thêm nữa, sự phát triển của ngoại thương trong giai đoạn này 
còn có thể được nhận thấy ở sự tăng lên của giá trị hàng hóa xuất 
nhập khâu. Từ 140 triệu đồng là giá trị xuất, nhập khâu trung bình 
hàng năm trong những năm 1899-1903 (trong đó xuất khâu là 62 
triệu đồng và nhập khẩu 78 triệu đồng), con số này đã tăng lên 197 
triệu đồng trong những năm 1909-1913 (trong đó, xuất khẩu là 105 
triệu đồng và nhập khẩu là 92 triệu đồng)!. 

Tuy nhiên, với mục đích độc chiếm thị trường Việt Nam, Pháp 
tiếp tục áp dụng Đạo luật quan thuế năm 1892. Theo đó, hàng hóa 
Pháp vào Việt Nam được miễn thuế, trong khi hàng hóa các nước 
khác phải đóng thuế từ 25% đến 120% giá trị hàng hóa. Vì vậy, 
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu hàng hóa của Pháp hay nói đúng hơn 
là hàng hóa Pháp đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, chèn ép hàng 
hóa và các ngành sản xuất nội địa cũng như hàng hóa từ nước khác, 
nhất là từ Trung Quốc nhập vào thị trường Đông Dương. 

So sánh giữa thời kỳ 1902-1906 và thời kỳ 1897-1901 thì tổng 
số hàng nhập từ Pháp vào Đông Dương tăng 420% và tổng số hàng 
Đông Dương được Pháp xuất sang chính quốc tăng 350%. Trong 
khi đó, hàng từ Đông Dương xuất đi các nước khác chỉ tăng 36%. 

Về cơ cấu hàng hóa xuất, nhập khẩu thì vẫn luôn luôn là: hàng. 
xuất gồm thóc gạo, da, than, xi măng, quặng kẽm, quặng thiếc, kẽm 
thỏi, tơ sống, vải lụa và hàng nhập gồm vải bông, dầu mỏ, máy 
móc, đồ cơ khí, rượu vang, thuốc lá, tơ lụa nhân tạo, giấy, sữa, sợi 
bông, đồ dùng bằng cao su, ô tô, hóa chất, đường...". Như vậy, 
người dân Việt Nam bị bóc lột triệt để khi bán rẻ cho Pháp các 


1. Charles Robequain, L'évolution économique de l'indochine ƒranccise. 
Paris, 1939, tr. 342. 


2. Nguyễn Khánh Toàn..., rịch sử Việt Nam 1858-1945, tập II, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 2004, tr. 120. 


3. Rềsumế statistique.... Sđỏ. 


118 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa.... 


nông sản, khoáng sản sơ chế và mua với giá đắt các chế phẩm công 
nghiệp tử chính quốc đem sang. 

'Và như đã nói ở trên, trong điều kiện nẻn kinh tế Đông Dương 
chưa phát triển, các công ty thương mại Pháp đã chỉ phối từ thị 
trường hàng hóa của thuộc địa này. Các công ty đó đem hàng hóa 
vào bán tại Đông Dương, đồng thời đứng ra thu mua các sản phẩm 
của Đông Dương với giá cả độc quyền, rồi mang đi xuất khẩu 
kiếm lời. 

Và như vậy, ngoại thương phát triển đã phá thế "bề quan tỏa 
cảng" của triều đình Nam triều, làm cho Việt Nam tiếp xúc với thế 
giới bên ngoài. Tuy nhì trái với xu hướng này, bằng hàng rào 
quan thuế mang tính chất đồng hóa giữa thị trường chính quốc và thị 
trường thuộc địa, Pháp đã làm cho Việt Nam phụ thuộc vào Pháp, 
nên kinh tế Việt Nam trở thành một bộ phận của nền kinh tế Pháp. 


b. Nội thương 

Cùng với sự phát triển của ngoại thương, nội thương của Đông 
Dương nói chung trong những năm đâu thể kỷ XX cũng khởi sắc là 
do sự phát triển của các ngành kinh tế, của các hệ thống giao thông 
cùng là sự thay đổi thói quen tiêu dùng của một bộ phận dân cư do 
quá trình đô thị hóa cũng như quá trình tiếp xúc với các sản phẩm 
của châu Âu. Về phía chính quyền thuộc địa, mặc dù không hể 
quan tâm đến những lợi ích vẻ xã hội (y tế, giáo dục) của người bản 
xứ, nhưng trong lĩnh vực kinh tế, để khuyến khích hoạt động nông - 
công - thương nghiệp nói chung, ngày 30-4-1900, Toàn quyền Paul 
Doumer ra Nghị định lập Danh đự Bội tỉnh để thưởng cho những 
người bản xứ và những người châu Á tại Đông Dương có những 
đóng góp trong các lĩnh vực này. Vẻ thương nghiệp, phần thưởng 
được dành cho "những thương nhân mở rộng được quan hệ buôn 
bán, thiết lập được nhiều cơ sở đại lý, phát triển được ngành giao 
thông đường thủy... "!. 


1. Dương Kinh Quốc, Việ: Nam những sự kiện.... Sđd, tr. 267-268. 
119 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Sự "khuyến khích" của chính quyền thuộc địa đã tạo ra cơ hội 
cho sự phát triển của nội thương, trong đó người bản xử được dịp 
tham gia vào hoạt động này ở những mức độ khác nhau. 


Các thương nhân Hoa kiều, với văn hóa lâu đời về buôn bán, đã 
trở thành chỗ dựa cho người Pháp trong việc làm đại lý đối với 
hàng nhập vào từ nước ngoài và đứng làm trung gian thu mua sản 
phẩm xuất khẩu cho các thương nhân người Pháp. Hoa kiều được 
tự do thương mại ở Đông Dương, ngay cả khi Pháp thực hiện chính 
sách độc quyền. Giá trị hàng hóa của Hoa kiểu luôn luôn tăng 
tương ứng với giá trị hàng hóa của tư bản Pháp. Khi giá trị hàng 
hóa của Pháp ở Đông Dương tăng từ 525 triệu francs năm 1911 lên 
800 triệu năm 1918 và 1,8 tỷ francs năm 1919 thì giá trị hàng hóa 
do Hoa kiều nắm cũng tăng tương ứng từ 400 triệu lên 600 triệu và 
1.38 tỷ francs'. 

Đối với người Việt, những điều kiện vào đầu thế kỳ XX cùng 
thái độ “cởi mở" trên của chính quyền thuộc địa đã là dịp khiến 
nhiều người tiến vào hoạt động trong lĩnh vực lâu nay là lãnh địa 
của Hoa kiểu, Án kiều và Pháp kiểu, tất nhiên vẫn với sự cạnh 
tranh quyết liệt. 

Sự giao lưu buôn bán giữa các vùng miễn trở nên sôi động, nhộn 
nhịp với những phương tiện vận tải ngày càng phong phú: bằng tầu, 
bằng thuyền, bằng các loại xe cộ... Nông hải sản từ vùng xuôi ngược 
lên miền núi. Lâm thổ sản từ miền núi được chở về xuôi. Gạo, hạt 
tiêu, nước mắm... được chở từ Nam ra Bắc. Trái lại, xi măng, than 
đá, diêm... được chở từ miền Bắc vào tiêu thụ ở miễn Nam... 

Theo đường thủy, giá trị hàng hóa được chuyên chở giữa các 
vùng miền ở Đông Dương tăng lên hàng năm. Theo Paul Beau, từ 


1. Pierre Richard Feray, Le Việt Nam au XXer siècle, Paris, 1979, tr. 44. 
2. Paul Beau, La Sữuarion.... Sđd, tr. 462. 


120 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


năm 1892 đến năm 1896, trung bình là 37.679.000 francs/năm; từ 
năm 1897 đến năm 1901 trung bình là 86.443.000 francs/ năm, tăng 
hơn giai đoạn trước 130% và từ năm 1902 đến năm 1906 trung 
bình là 148.322.000 francs, tăng hơn giai đoạn trước 71% và 293% 
so với giai đoạn 1892-1896. Năm 1892 mới chỉ là 23.423.000 francs 
thì năm 1896 đã là 38.387.000 francs và năm 1906 tăng vọt lên 
144.146.000 franesẺ. 


Vẻ phương diện này, Trung Kỳ là xử năng động trong việc 
buên bán trong thị trường nội địa hơn hai xứ Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Ở 
đây, giá trị hàng hóa lưu chuyển trung bình mỗi năm trong giai 
đoạn 1897-1901 là 44.622.000 francs; từ năm 1902 đến năm 1906 
tăng lên 71.077.000 francs, tức là tăng 59% so với giai đoạn trước, 
năm 1897 là 23.311.000 francs thì năm 1901 tăng lên 72.900.000 
francs, năm 1905 tăng lên 73.925.000 francs và năm 1906 là 
64.338.000! 


Trong giá trị hàng hóa buôn bán nội địa của Trung Kỳ, một nửa 
được thực hiện trong nội xứ, phần còn lại là với Nam Kỳ và Bắc 
Kỳ. Chẳng hạn, trong những nău: 1902-1906, trung bình mỗi nam 
giá trị hàng hóa buôn bán trong thị trường toàn Liên bang của 
Trung Kỷ là 71.011.000 francs, thì buôn bán từ cảng này sang cảng. 
khác trong vùng là 35.936.000 francs, trong khi với Nam Kỳ là 
21.834.000 francs và với Bắc Kỷ là 12.529.000 francs. Hàng hóa 
Trung Kỳ bán cho Nam Kỷ là chả cá, nước mắm, đường (trắng, đen 
và nâu), gỗ các loại, diêm, cau khô... và mua của Nam Kỳ gạo, đồ 
gốm, rượu, chè, sợi bông”. 

Đổi với Bắc Kỳ, việc buôn bán ven bở của xứ này mặc dù 
không lớn bằng Trung Kỳ nhưng cũng tăng lên từng năm, với mức 


1, 3. Paul Beau, La Sirwation.... Sđd, tr. 463. 
121 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


độ mạnh hơn so với Trung Kỳ với giá trị trung bình năm trong 
những năm 1897-1901 là 13.521.000 francs, và trong những nằm 
sau 1902-1906 là 34.218.000 francs, tức là tăng 86%. Năm 1897 
mới chỉ là 10.684.000 francs nhưng năm 1906 đã tăng lên gần 4 lần 
với 40.819.000 francs!. 

Ở đây, việc buôn bán trong nội xứ của Bắc Kỳ (từ 1902 đến 
1906) chiếm gần một nửa tổng buôn bán ven bờ của vùng, trung 
bình mỗi năm 16.500.000 francs. Phần còn lại là giá trị trao đổi cả 
vào và ra với các xứ khác”. 


Buôn bán ven bờ từ Nam Kỷ ra Bắc Kỳ từ 1902-1906, trung 
bình mỗi năm đạt 2.561.000 francs với các thứ hàng hóa là muỗi 
biển, gạo, quả dừa khô... và từ Bắc Kỳ vào Nam Kỳ cũng trong giai 
đoạn đó trung bình mỗi năm 2.586.000 francs, với các loại hàng 
hóa là than đá, than đóng thành gạch, ximăng, diêm tiêu... 


Mỗi tuần một lần, tàu của Công ty Messagerie Maritime vào và 
ra cảng Hải Phòng một lần. Bên cạnh đó, cũng còn có nhiều tàu 
Pháp và tàu của nước ngoài cùng 5 nghìn thuyển buôn có tổng 
trọng tải 1,1 triệu tấn cũng ra, vào cảng này. Tàu buôn nối Hải 
Phòng với vịnh Hạ Long tới Mũi Ngọc (Móng Cái) 3 lằn/tuần và sà 
lúp nối Hải Phòng với Phủ Lạng Thương và Đáp Cầu 2 lần/tuần. 
Từ Việt T, sà lúp chở hàng đi Chợ Bờ 2 lằn/tuần”. 

Ở Nam Kỳ, việc buôn bán trong nội địa đứng sau Trung Kỳ 
nhưng đứng trước Bắc Kỳ về giá trị hàng hóa trao đổi, với mức 
tăng khá nhanh từ trung bình/năm là 23.974.000 francs trong giai 
đoạn 1897-1901 thì giai đoạn 1902-1906 đã đạt mức 40.993.000. 
francs, tức là tăng 30% so với thời kỳ trước. Năm 1897 mới chỉ đạt 


1,2, 3, 4. Paul Beau, La Situarion.... Sđd, tr. 467. 


12 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


7.458.000 francs thì năm 1906 đã tăng lên đến gần 5 lần với 
36.586.000 francs'. 


Đối với Nam Kỳ, việc buôn bán trong nội địa của Nam Kỳ 
trong giai đoạn 1902 - 1906 là 8.307.000 francs/năm, phần còn lại 
là giá trị hàng hóa mà Nam Kỷ buôn bán với các xứ khác, với 
Cambodge với chiều vẻ là 1.578.000 francs/năm và chiều đi là 
2.022.000 francs/năm cũng trong giai đoạn đó”. 


Năm 1906, có tới 800 tàu hơi nước, trọng tải 1.363.000 tấn vào 
ra cảng Sài Gòn. Cũng trong năm này có 845 thuyền buồm cả của 
người Hoa và người Việt có sức chở 27.300 tắn và thường lui tới 
các vùng bờ biển Trung Kỳ, các cảng Rạch Giá, Singapore, tới 
Thailand, Philippines`. Vận tải thủy nội địa do 40 tàu hơi nước và 
sà lúp của Liên đoàn vận tải đường thúy của Nam Kỳ (Compagnie 
des Messageries fluviales de Cochinchine) đàm nhiệm, từ Sài Gòn 
đi các tỉnh của Cambodge (Nông Pênh, Krake, Stungsteng, 
Batiambang...). Ngoài ra còn một tàu hơi nước cũng của Liên đoàn 
trên từ Sài Gòn chở hàng đi Băng Cốc, hay tới Hòn Chông, đảo Phú 
Quốc để mua hạt tiêu. Cuối cùng, các sà lúp của ngưởi Hoa chở. 
hàng từ Sài Gòn tới Vũng Tàu hay tử Sài Gòn đi Thủ Dầu Một, từ 
Mỹ Tho tới Trà Vinh, đi Sa Đéc, qua Cái Bè, Vĩnh Long. 

Buôn bán trong nội địa tăng lên, số thương nhân tăng lên và 
thuế môn bài nói chung cũng tăng lên, trong đó có thuế đánh vào 
buôn bán. 

Ở Hà Nội, năm 1901 có tổng cộng 4.504 người phải nộp thuế 
môn bài (205 người Âu, 203 người Á và 4.096 người bản xứ); năm 


2, 3. Paul Beau, La Sitwation.... Sđd, tr. 470. 
4. Paul Beau, La Situarion.... Sđả, tr. 471. 


123 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


1907 tăng thêm 766 thẻ môn bài nữa thành 5.270 người phải nộp 
loại thuế này (240 người Âu, 268 người Á và 4.762 người bản xứ)!. 
Số tiền thu được từ thuế môn bài tăng lên đều đặn hàng năm trong 
những năm đầu thế kỷ XX, từ 60.000 đồng năm 1901 lên gấp đôi 
vào năm 1906 122.045 đồng và năm 1907 dự thu 126.000 đồng”. 

Ở Hải Phòng, số tiền thu tử thuế môn bài cũng từ 35.821 đồng 
năm 1902 tăng lên 57.515 đồng vào năm 1903 và trong những năm 
1904, 1905, 1906 trung bình mỗi năm thu 58.693 đồng). 

Nội thương phát triển được biểu hiện không chỉ ở sự mở rộng 
của thị trường hàng hóa mà còn ở sự thay đôi trong cơ cấu hàng 
hóa được tiêu thụ trong nước. Trên thị trường, giờ đây bên cạnh 
những mặt hàng quen thuộc của một nền kinh tế tự cấp tự túc còn 
có những sản phẩm mới, các sản phẩm chế tạo công nghiệp từ đồ 
may mặc đến đồ kim khí, đồ xa xi hay những sản phẩm mới được 
sản xuất ra trên các đồn điền như cà phê, sữa, pho mát..., thậm chí 
còn xuất hiện cả các loại hàng hóa đặc biệt như bắt động sản, điện, 
nước và nây sinh các ngành buôn bán tương ứng: kinh doanh bất 
động sản, điện, nước... Sự xuất hiện của những sản phẩm này trên 
thị trường, đên lượt chúng lại có tác dụng kích thích sự phát triển 
của các ngành kinh tế trong nước cũng như sự phát triển của ngoại 
thương, làm biến đôi cơ cấu dân cư và đời sống kinh tế - xã hội của. 
những vùng có kinh tế nội thương phát triển. 

Việc buôn bán phát đạt đã tạo điều kiện cho một số thương 
nhân người Việt tự lập ra các công ty thương mại của riêng mình để 
cạnh tranh với các đối thủ khác. Không khí "đổi mới", "duy tân” 
đầu thế kỷ XX còn khiến ngay cả các nhân sĩ, sĩ phu, vốn chỉ coi 


1, 2. Paul Beau, La Sifuation.... Sđd, tr. 249. 
3. Paul Beau, La Siuarion..., Sđủ, tr. 257. 


124 


Chương I1. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa.... 


trọng nghề "sĩ", coi rẻ nghề "rhương", phải thay đôi cách nghĩ, dựa 
vào phát triển công thương để canh tân đất nước, làm cứu cánh cửu 
nước. Họ đã đứng ra hô hào hay tự lập ra các hãng buôn, các tô 
chức thương nghiệp hoạt động rất sôi nôi, chẳng hạn: Nguyễn 
Quyền lập Hồng Tân Hưng; Hoàng Tăng Bí lập Đông Thành 
Xương ở Hà Nội; Đặng Nguyên Cân, Lê Huân, Ngô Đức Kế lập 
Triêu Dương Thương Quán ở Nghệ An: Nguyễn Quyền và Hoàng 
Tăng Bí lập Quảng Nam hiệp thương Công ty... 

Nỗi lên lúc bẩy giờ là các hãng buôn Quảng Hưng Long, hãng 
buôn Quảng Hợp Ích ở Bắc Kỳ: Quảng Nam hiệp thương công ty, 
Công ty Phượng Lâu ở Trung Kỳ: Công ty nước mắm Liên Thành ở 
Nam Kỳ!... 

Công ty Quảng Hưng Long thành lập năm 1907 ở Hà Nội là 
một công ty buôn bán lớn nhất của người Việt đầu thế kỷ XX. 

Công ty Quảng Hợp Ích thành lập năm 1907 ở Hà Nội cũng đi 
lên cùng kiểu với Quảng Hưng Long chuyên buôn the, lụa, sa, 
xuyên, vóc, nhiễu. 

Công ty Liên Thành” được một số thân sĩ trong phong trào 
Đông Kinh Nghĩa thục lập ra năm 1907, đứng đầu là bác sĩ Hồ Tá 
Bang, với sự hỗ trợ của một số kỳ hào (anh em họ Huỳnh là Ba 
Đầu và Mười Ngô) cùng với một số thương gia giàu có người Hoa 
(Trần Gia Hòa hay Ba Xị). có trụ sở tại Sài Gòn và Phan Thiết, 
chuyên buôn bán và sản xuất nước mắm. 


1. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cắp tư sản Việt Nam, Nxb. Văn Sử Địa, 
Hà Nội, 1959, tr. 42-43. 

2. Tham khảo bài viết của Trịnh Văn Thảo, Liền Thành (1906-1975) và sự 
thay đổi của một doanh nghiệp tân tiến (Liên Thành 1906-1975 er 
trangfiguraion đne emreprise moderiue. Essai de  sociologie 
historique), trong Việt Nam. Le momem: moderniste, Universitế de 
Provence, 2009, tr. 149-169. 


125 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


5. Thủ công nghiệp 

Cuộc khai thác thuộc địa với sự chuyển biến của các ngành 
kinh tế nói ở trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng của các 
nghề thủ công Việt Nam. Một số nghề bị sa sút, một số khác phát 
triển và nhiều nghề mới xuất hiện. 

Một số nghề truyền thống như nghề nấu rượu, nghề làm muối 
bị chế độ độc quyền đối với hai nghề này của Pháp làm cho phá 
sản. Một số nghề khác như nghề gốm, sản xuất đồ gỗ, may quản áo, 
làm thảm, làm đồ sơn, xưởng cưa, dệt vải khổ hẹp đã bị các loại 
hàng công nghiệp chèn ép làm cho tê liệt. Nhiều làng dệt vải nổi 
tiếng lúc bấy giờ như Lương Xá, Linh Hạ ở Hưng Yên, một số cơ 
sở dệt ở Thái Bình đã phải đóng khung cửi. 

“Trong khi đó, một số khác như nghề tằm tơ, nghề làm đồ mỹ nghệ 
cỗ truyền (khảm, sơn mài, chạm khắc) lại có điều kiện phát triển. 

Để phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm, Chính phủ thuộc địa đã 
cho xây dựng nhà máy ươm Tơ với kỹ thuật tân tiến ở Nam Định 
và Bình Định (1903), lập Sở Tảm tang, lập nhà nuôi và cấp giống 
tằm ở Phủ Lạng Thương (1905), Bạch Hạc (1914), Kiến An (1916) 
và miễn thuế trồng dâu (1905). Năm 1906, số ỗ trứng tằm được 
giao cho người nuôi là 600.000 thì năm 1913 tăng lên 3.000.000 ỏ'. 
Diện tích dâu, sản lượng kén và tơ tăng lên hàng năm và tăng gần 
gấp đôi trong các năm từ 1913 đến 1918 như được thể hiện trong 
bảng thống kê sau: 


1. Henry Brenier, Essai đ Atlas statistique... Sđd, tr. 174. 

2. BEI, số 138, 1919, tr. 783 trong Tạ Thị Thúy, "Vài nét về nghề trồng dâu 
nuôi tằm dưới thời thuộc Pháp" trích trong Viện Sử học, Mông dân và 
nông thôn Việt Nam thởi cận đại, Tập \, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1990, tr. 190-191. 


126 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Bảng 6: Việc trồng dâu và sản lượng kén tơ ở Đông Dương 
từ năm 1909 đến năm 1918” 


Năm Diện tích Sản lượng kén và tơ (kilôgam) 
dâu (ha) 

Kến tươi Tơsống 'Tơ vụn 
1909-1913 | 3490 2915.000. 117600 145.700. 
1914 3.720 3.335.700. 133430 167.787 
1915 4.845 3.730.000. 149.200 186.500. 
1916 5.380 4.717.000. 188.700 235.875 
1917 5.606. 5.125.000. 205.000. 256.250. 
1918 5.907 5.491.000. 219640. 174.550 


'Nghẻ làm đỏ mỹ nghệ cô truyền cũng được nhà nước thực dân 
đầu tư phát triển: mở trường dạy nghề ở Hà Nội (1898), trường học 
nghề ở Sài Gòn (11-4-1904)!, xưởng thủ công thực tập trong Nhà 
Bảo tàng Hà Nội (tháng 9-1910) hay trường mỹ nghệ ở Biên Hòa, 
Thủ Dâu Một, đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ thợ thủ 
công bản xử, cung cấp nhừng mật hàng xuất khẩu có giá trị cho. 
nước Pháp. Thời gian này, người Pháp cũng du nhập vào Việt Nam 
thêm một số nghề thủ công mới: làm mũ làm bằng rút (1902), mây 
đan (1903), đăng ten (1913)”... 


6. Dịch vụ vận tải 


Các công trình công cộng được tiền hành, các hệ thông giao 
thông được mở rộng, thương mại và các ngành kinh tế phát triển 


1. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện.... Sđủ., tr. 258, 284. 

2. Phan Gia Bền, Tư bán Pháp với thứ công nghiệp Việt Nam. Tạp chí Nghiên 
cửu Lịch sử, 1958, số 3T, tr. 21. 

3. Vũ Huy Phúc, Tiểu thứ công nghiệp Việt Nam 1858-1945, Nxb. Khoa học 
xã hội, 1996, tr. 80. 


127 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


kéo theo sự phát triển của ngành vận tải. Trong số 492 triệu francs 
vàng mà tư nhân đầu tư vào Đông Dương trong vòng 30 năm từ 
1888 đến 1918, giao thông vận tải chiếm 128 triệu (26%) đứng sau 
công nghiệp khai thác mỏ, như đã dẫn ra ở trên. Trong số các công 
ty vô danh được thành lập trước năm 1918 đã có 6 là công ty vận 
tải, với tổng vốn gần 87 triệu francs' gồm: Công ty vận tải đường 
thủy Nam Kỳ; Liên đoàn vận tải đường thủy Hoa Eah; Công ty vận 
tải ô tô Đông Dương; Công ty Xích lô Đông Dương (Omnion 
indochinoise); Công ty Tàu điện Đông Dương; Công ty đường sắt 
Đông Dương - Vân Nam. 

Nếu tính cả những cơ sở kinh doanh vận tải khác, số vốn sẽ lớn 
hơn nhiều. 

Về vận tải bằng đường sắt, tính riêng trong 6 năm 1913-1918, 
tổng số hành khách được vận chuyển trung bình là 6,3 triệu 
người/năm, trên tổng chiều dài trung bình là 257 triệu kilôméƯnăm. 
'Về hàng hóa, cũng trong khoảng những năm 1913-1918, trung bình 
có 560 nghìn tấn được chuyên chở trên tổng chiều dài trung bình 
63,1 triệu kilôméƯnăm. Năm 1913, tổng số hành khách được vận 
chuyển qua đường sắt là 6.124.000 người và năm 1918 là 
7.646.000 người. Cũng như vậy, trong hai năm ấy, số hàng được 
vận chuyển lần lượt là 454.000 tấn và 714.000 tắn”. 


Năm 1913, 350 chiếc ô tô được đưa vào hoạt động, chủ yếu 
trong các đô thị”. Năm 1912, đã có 12 triệu lượt khách đi tàu điện 


1. Résumé statistique..., Sđủ, tr. 13. 
2. Résumé statistique.... Sđủ, tr. 42. 


3. Jean Pierre Aumiphin, La Présence financière ei économique ƒrancaise en 
Indochine (1859-1939), Thèse pour le Doctorat de Spécilité (3er cycle), 
Universitế đe Nice, 1981, tr. 130, 133. 


128 


Chương 11. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Sài Gòn - Chợ Lớn, mang lại nguồn thu lớn cho Công ty tàu điện 
Đông Dương (từ 300 nghìn francs năm 1890 tăng lên 1,5 triệu 
francs năm 191 1)`. 

Bình quân mỗi năm trong thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ 
nhất, cảng Hà Nội đón 3.000 chiếc tàu vào - ra với 250.000 hành 
khách và 250.000 tắn hàng được chuyên chở”. 

Trọng lượng hàng hóa được vận chuyền qua cảng Sài Gòn ngày 
càng lớn: năm 1890 mới chỉ là hơn 1.3 triệu tắn, năm 1897 tăng lên 
1,4 triệu, năm 1902, tăng lên 2 triệu tân và năm 1907 là xấp xỉ 2,7 
triệu và duy trì ở mức từ 2 triệu cho đến năm 1912. Trung bình mỗi 
năm có khoảng 2 triệu tắn hàng hóa được chuyên chở qua cảng này 
từ 1897-1912”. 


Bảng 7: Vận chuyển hàng hóa của cảng Sài Gòn từ năm 1897 


đến năm 1912 
Đơn vị: nghìn tắn 
Năm Hàng hóa Năm Hàng hóa 
1897 1.339, 1905 1.927 
1898 Lâm 1906 1986 
1899 1507 1907 263 
1900 1527 1908 2409 
1901 1602 1909 2.200 
1902 2014 1910 2.456. 
1903 1.581 l 191 1.976 
1901 266 1912 1817 


1. Bộ Giao thông vận tải, Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam, Nxb. Giao 
thông vận tải, Hà Nội, 2002, tr.I 16-1 17. 
3, 3. Rénumé statistique.... Sđd, tr. 42. 


129 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Hàng năm có hàng ngàn tàu hơi nước tử Pháp, Hồng Kông và 
các nước khác vào, ra trên các hải cảng ở Đông Dương, nhất là 
trong những năm chiến tranh. 


Ở Nam Kỳ, việc vận chuyển thóc gạo chủ yếu diễn ra trên các 
tuyển đường sông. Năm 1913, các tuyến sông ở Nam Kỳ đã vận 
chuyển được 26,7 tắn (sông Mỹ Tho: 13,5 triệu tắn, sông Vàm Cỏ: 
5 triệu tấn, sông Rạch Cát: 3 triệu tấn, Rạch Mang Thít: 2,2 triệu 
tắn, Kênh Trung Hoa: 1,7 triệu tắn, kênh Rạch Giá: I,3 triệu tần)'. 

Gắn liền với sự phát triển của hệ thống giao thông, sự phát triển 
của các phương tiện vận tải đã tạo ra những tiện ích cho việc mở 
rộng giao lưu trong và ngoài nước; mở rộng thị trường về cả nội 
thương và ngoại thương; trợ giúp người Pháp trong việc thúc đầy, 
mở rộng công cuộc khai thác thuộc địa về kinh tế trên toàn lãnh 
thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch lãnh thổ; đảm bảo 
an ninh cho chế độ thuộc địa, đàn áp các phong trào phản kháng, 
của người bản xứ. Mặt khác, sự phát triển của các phương tiện vận 
tải và cách thức vận tải cũng tác động làm thay đổi thói quen vận 
chuyển hàng hóa của người bản xứ, ngay cả đối với những người 
dân quê, tạo thuận lợi cho sự giao thương buôn bán, kích thích sản 
xuất phát triển. 

7. Hoạt động tài chính 


Đề có tiền duy trì cả một bộ máy hành chính, tư pháp và đàn áp 
phình dẫn, thực hiện những tham vọng to lớn vẻ kinh tế, đồng thời 
đóng góp vào chỉ phí quân sự của nước Pháp thì "Cải cách chế độ 
tài chính ở Đông Dương, thiết lập hệ thống thuế khóa mới sao cho 
phù hợp với yêu cầu của ngân sách" trờ thành một trong ba tiêu 
điểm trong lĩnh vực kinh tế - tài chính được Paul Doumer đặt ra 


1. Bộ Giao thông vận tải, Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam, Sđủ, tr. 107-108. 


130 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


trong Chương trình gồm 7 điểm của mình. Những biện pháp được 
Paul Doumer thực hiện là: 

- Lập Ngân sách Liên bang và tô chức ngân sách các xứ: 

- "Cải cách" chê độ thuế khóa đê thông nhất và tăng nguồn thu 
ngân sách; 

- Lập cơ quan duy nhất về Thưể quan và Độc quyên (Douanes 
et Régies) cho toàn Đông Dương. 

Về tổ chức tài chính, các Sắc lệnh của Tông thông Pháp ngày 
31-7-1898 đã cho phép thành lập ra Ngân sách Liên bang, bãi bỏ 
Ngân sách Trung - Bắc Kỳ để lập cho mỗi xứ một ngân sách riêng: 
Ngân sách Bắc Kỳ và Ngân sách Trung Kỳ, đồng thời quy định lại 
quyền hạn của Ngân sách Nam Kỳ. 

Trước đây, ngay từ khi chiếm được toàn bộ đất Nam Kỳ, Pháp 
đã thành lập ra một ngân sách ở Nam Kỳ và khi chiểm được hai xứ 
Bắc và Trung Kỳ, Sắc lệnh ngày 1-1-1887 đã lập ra Ngân sách 
Trung - Bắc Kỳ (gọi là Ngân sách Bảo hộ). Ngay sau đó, ngày 17- 
10-1887, khi thành lập Liên bang Đông Dương, Pháp đã lập Ngân 
sách Liên bang và lập ra cho mỗi xứ của Liên bang sột ngân sách. 
riêng với nguồn thu - chỉ riêng. Nhưng các ngân sách này ngay sau 
đó đã bị loại bỏ vào ngày 11-5-1888 do giới thực dân phản đối khi 
cho rằng tình hình chưa đủ yên ỏn để tạo nguồn thu riêng cho mỗi 
xứ, nhất là ở Bắc Kỳ. 

Việc tái lập các loại Ngân sách đã được Paul Doumer tiến hành 
vào năm 1898 nhằm thống nhất việc thu - chỉ và tăng thu cho các 
ngân sách. 


a. Các ngân sách 
Ngân sách Liên bang 
Nguồn thu của Ngân sách Liên bang Đông Dương gồm tất cả 
các khoản thu từ thuế gián thu, thuế thương chính và các độc 
131 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


quyền muối, rượu, thuốc phiện trên toàn Liên bang. Các khoản chỉ 
của Ngân sách này gồm: trả lương cho bộ máy chính quyển toàn 
Đông Dương; trang thiết bị công cộng; xây dựng các công trình 
chung; phòng thủ Đông Dương; đóng góp vào chi phí quân sự của 
chính quốc. 


Để thâu tóm các nguồn thuế thuộc quyền thu của Ngân sách 
Liên bang, ngày 6-10-1897, Tông thống Pháp ra sắc lệnh lập Nha 
Thương chính và Độc quyền Tài chính duy nhất toàn Đông Dương. 

Rượu, muối, thuốc phiện - những mặt hàng được tiêu thụ 
nhiều đã trở thành những thứ độc quyền nằm trong tay Chính phủ 
thuộc địa, bảo đảm phần quan trọng trong nguồn thu của Ngân 
sách Liên bang nhưng ảnh hưởng nhiễu tới đời sống của người 
dân thuộc địa. 

Vẻ rượu, chế độ độc quyền nấu và bán đổi với rượu bản xứ 
được chuẩn bị từ 1901 và chính thức được thực hiện từ ngày 20-12- 
1902 bằng một Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Nha 
Thương chính và Độc quyển được giao điều khiển chế độ này còn 
việc sản xuất và tiêu thụ rượu là do Công ty nấu rượu Đông Dương 
(hãng Fontaine) đảm nhận. 

Để thu được nhiều thuế, chính quyền thuộc địa cho kiểm soát 
chặt chẽ đối với "rượu lậu", đồng thời thực hiện những biện pháp 
vừa khuyến khích vừa ép buộc dân ta uống rượu. Lượng rượu tiêu 
thụ được ấn định tới tận từng làng để các làng phân bổ cho các xã 
dân. Nhờ thế, từ năm 1900 đến năm 1910, chính quyền thuộc địa 
thu về 45 triệu đồng tiền lời từ rượu'. Lợi nhuận từ việc bán rượu 


1. Nguyễn Khánh Toàn... Lịch sử Việt Nam. Tập 2, Séd, tr. 104. 


132 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


trong một một số năm từ 1900 đền 1907. trong nhiệm kỳ của Paul 
Beau được biêu hiện ở bảng dưới đây. 
Bảng 8: Lợi nhuận từ việc bán rượu bản xứ từ 1900 đến 1907! 


Đơn vị: đồng 
Năm | Bắc Kỳ và Bắc | Trung và Nam Nam Kỷ “Tổng cộng 
Trung Kỳ Trung Kỳ 

1900) 999.970,86 474-4950 | 1.263.969.00 | 2.738.434.86 
1901 1.029.894,00) 395.845.00 | 1 313.261.00 | 2.939.000,00 
1902 1.216.151,.19 338.561.36 | 136491761 | 291963016 
1903 1.308.949.33 375.543.68 | 143519803 | 3.119.691.04 
1904 1.801.226,69 450.169.86 | 1565035.94 | 3.816432.49 
1905 1.928.050,86 449.146.45 | 1.367896,33 | 3.645093/64 
1906 137204196 440.159.16 | 99142629 | 280362741 
1907 = =| 214903300 


Rượu đem lại nhiều lời như vậy nên đã có những đại công ty 
kinh doanh về rượu ra đời. Tháng 8-1912, Công ty vô danh cắt nấu 
rượu Trung Trung Kỳ được thành lập với số vốn ban đầu là 279 
nghìn đồng để năm hoạt động của các nhà máy rượu ở Quy Nhơn 
và Tuy Hòa (Phú Yên). 

Vẻ muôi, chế độ độc quyền về muối đã từng bước được Pháp. 
đưa vào Nam Kỳ, bằng Sắc lệnh 1-6-1897, rồi Sắc lệnh ngày 19- 
10-1899, sửa đổi bằng Sắc lệnh ngày 12-12-1901, 23-6-1903. Rồi, 
bằng Nghị định ngày 8-1 1-1904, chính quyền thuộc địa chính thức 


1. Paul Beau, La Siruation.... Sđd, tr. 15. 
133 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


thì hành chính sách độc quyền sản xuất, khai thác và bán muỗi trên 
toàn Đông Dương và giao cho Nha Thương chính và Độc quyển 
điều hành. Chế độ độc quyển cho phép nhà nước thực dân tự ý 
nâng giá muối lên từ 6 đến 8 lần so với giá mua của những người 
sản xuất. Sau đó, do không thể tự tiêu thụ được muối, Công fy 
Độc quyên muối đã cho nhà buôn Trung Quốc lĩnh trưng việc bán 
muối. Việc làm này đã làm tăng thêm số lượng những người trung 
gian khiến cho giá muối tăng lên. Một tạ muối do Chính phủ 
thuộc địa bán năm 1897 có giá là 0,5 đồng, năm 1907 tăng lên 
2,25 đồng, rồi 2,9 đồng và 3.19 đồng”, trong khi mua của diêm 
dân chỉ với giá rẻ mạt là 0,3 đồng/tạ năm 1902). Giá muối tăng 
lên, thuế muối cũng tăng theo. Năm 1892, thuế 1 picul (60 kg) 
muối phải nộp 0,05 đồng thì năm 1899 tăng lên mức 2,25 đồng 
100 kg" và như vậy tăng đến gần 5 lần từ năm 1897 đến năm 
1907. Nghị định ngày 19-4-1906, ấn định thuế muối là 2,5 
đồng/100 kg. Nguồn thu từ độc quyền muối vì thế đã tăng từ xắp 
xỉ 2 triệu đồng năm 1900 lên xắp xỉ 2,8 triệu ngay năm sau, rồi 
hơn 3 triệu năm 1904 và 3,2 triệu năm 1907”. Chỉ tiết được ghi 
trong bảng thống kê dưới: 


1.Marine Jean Mumay, The Development oƒ capitalism in colonial 
Indochina 1870-1940, Los Angeles - London, 1980, tr. 77. 

2. Nguyễn Quang Trung Tiến, "Việc sản xuất muối ở Việt Nam nửa đầu thể 
kỳ XX", Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 1998, tr. 25 

3. BEI 1902, tr. 671 dẫn theo Nguyễn Quang Trung Tiến, “Việc sản xuất muối 
ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX", Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 1998, tr. 25. 

4. Nguyễn Quang Trung Tiến, “Việc sản xuất muối...", TIđd, tr. 25. 

5. Marine Jean Murray: The Developmem.... tr. T7 

6. Paul Beau, La Siwaion.... 1908, tr. 17. 

7. Paul Beau, La Siuanion.... Sđd, tr. 17. 


134 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Bảng 9: Nguồn thu từ độc quyền muối từ năm 1900 đến năm 1907 


Đơn vị: đẳng 
Năm Đồng Năm Đồng 
1900 1.998.205.46. 1901 3.042.636,00, 
1901 2.798.960,61 1905 2.931.51400, 
1902 1.967.854,54 1906, 2.911.745,00, 
1903 2.669.232,00, 1907 3.201.954,00, 


Về thuốc phiện, chế độ độc quyền thuốc phiện của nhà nước 
thực dân được triển khai trên cả việc mua, việc nhập thuốc phiện 
thô đến chế biến và bán thuốc. Chế độ này được thực hiện trước hết 
ở Nam Kỳ từ năm 1861, do hai công ty của người Pháp ở thuộc địa 
đảm nhiệm. Năm 1864, việc đánh thuế thuốc phiện ở Nam Kỳ được 
giao cho các thương nhân Trung Quốc lĩnh trưng. 

Nghị định ngày 7-2-1899 cho phép thực hiện chế độ độc quyền 
đối với thuốc phiện trên toàn Đông Dương. Việc sử dụng thuốc 
phiện được khuyến khích bởi người sử dụng chủ yếu là người Việt 
và người Hoa. Chế độ đó làm bại hoại giống nòi Việt Nam nhưng 
đem lại những nguồn thu không nhỏ cho Ngân sách Liên bang. Từ 
năm 1894 đến đến 1907, nguồn thu đó tăng lên gắp đôi. Năm 1900, 
thuốc phiện đem về xấp xỉ 5.7 triệu đồng cho ngân sách thì năm 
1904 là 7,7 triệu và năm 1907 đã là hơn 7,5 triệu. Tổng số tiền mà 
Ngân sách Liên bang thu được từ thuốc phiện trong thời kỳ 1900- 
1907 là trên 54 triệu đồng, bình quân mỗi năm Đông Dương thu 
được xắp xi 6,8 triệu đồng và năm 1911, thu vẻ 9 triệu đồng từ chế 
độ độc quyên đối với loại sản phẩm này'. 


1. Marine Jean Murray, The Developmenr.... Sđú. tr. T5. 
135 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Bảng 10: Lợi nhuận do Cơ quan độc quyền thuốc phiện cung cấp 
cho Ngân sách Liên bang từ năm 1900 đến năm 1907' 


Đơn vị: đồng 
Năm Đồng Năm Đồng 
1900. 5.683.558.00. 1904 1.102.774.69 
1901 6.326.325,00 1905 6.929.332,00. 
1902 6.040.343,95 1906. 6,651.286,67 
1903 1.245.452.32 1907 1.529.724,00, 


Tổng số thu từ chế độ độc quyền, tức từ muối, rượu, thuốc 
phiện tăng lên hàng năm, nhất là trong những năm Chiến tranh thế 
giới lần thứ nhất và chiếm tỷ lệ quan trọng trong tổng thu của Ngân 
sách Liên bang: từ năm 1899 đến năm 1912 là 153,5 triệu đồng, 
chiếm 35,4% (433 triệu đồng), từ năm 1913 đến năm 1918 là 118 
triệu, chiếm 43,7% (271,5 triệu đồng). Tổng số thu từ ba mặt hàng, 
rượu, muỗi và thuốc phiện trong 20 năm, từ năm 1899 đến năm 
1918 là 271,5 triệu đồng, chiếm 38,66% tổng thu Ngân sách Liên 
bang (703 triệu). 

Ngoài các sản phẩm độc quyền trên ra, Ngân sách Liên bang 
còn thu về những khoản tiễn lớn từ thuế Hải quan (từ Diêm, Thuốc 
lá, Dầu hỏa...), thuế gián thu và các thứ thuế Đăng bạ, nhượng bán 
Công sản và Tem; Bưu chính; Đường sắt... Từ năm 1899 đến năm 
1918, các khoản thu này được tính như sau: Thuế Hải quan: 180,38 
triệu đồng; Thuế gián thu: 62,8 triệu đồng và Thuế Đăng bạ, Công 
sản và Tem: 27,7 triệu, tổng cộng 270,88 triệu, tức gần bằng thuế 
Độc quyền, chiếm 38,5% tổng thu Ngân sách Liên bang”. 


1. Paul Beau, La Siruarion.... Sđd, tr. 16. 
3. Rềnumé statistiqwe... Sđd „tư. 35 và 41. 
3. Chúng tôi tính toán trên thống kê của Ñsưnế siarisrique.... Sđd. 


136 


Chương II. Nền kinh tễ Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Các khoản thu vẻ thuế của Ngân sách Liên bang tăng lên đã là 
cơ sở tạo niêm tin để Chính phủ chính quốc có thể đứng ra bảo lãnh 
các khoản vay mà Đông Dương cam kết tử công trái và từ các ngân 
hàng như đã được trình bày ở trên. 


Nhờ vào sự tăng lên của các nguồn thu, Ngân sách bang 
ngày một phình ra đê đến năm 1918 tông thu của nó đã lên đến 703 
triệu đồng và trong khi mức chỉ trong 20 năm, tử 1899 đến 1918 là 
669 triệu thì số tiền thu vượt chỉ là 34 triệu đồng'. Cụ thể là trong 
20 năm đó có: 3 năm thâm hụt; 3 năm cãn bằng thu - chỉ; 14 năm 
vượt trội. Trong 3 năm thâm hụt, năm bị thâm hụt nặng nẻ nhất là 
1907, tới 9 triệu đồng, 2 năm kia, mỗi năm chỉ chỉ trội 1 triệu. 
Trong l4 năm thu vượt chỉ: 6 năm mỗi năm vượt l triệu; 2 năm 
mỗi năm vượt 2 triệu; 2 năm mỗi năm vượt 3 triệu; l năm vượt 4 
triệu (1899); ¡ năm vượt 7 triệu (1913) và 2 năm vượt tới 9 triệu 
(1914 và 1916). 

Diễn biến của việc thu - chỉ (trong đó có chỉ cho các công trình 
mới) qua từng năm từ 1899 đến 1918 được trình bày trong bảng 
dưới: 

Bảng 11: Tài chính công, thu và chỉ của Ngân sách Liên bang. 
từ năm 1899 đến năm 1918” 


Đơn vị: triệu đông 


Năm | Thu | Chỉ | Tình | Năm Thu Chí Tình trạng. 
trạng 

1899 | 20 | l6 | +4 | 190 38 37 +Ì 

1900 | 22 | 19 | +3 | 1910 39 38 +l 

1901 | 24 | 23 | +l | 191 4 41 +Í 


1, 2. Résumề statistique.... Sđủ, tr. 35 và 47 


137 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


1902 | 29 | 28 | vi | 1912 39 36 +ã 
1903 | 32 | 30 | +2 | l9l3 4ĩ 34 + 
1904 | 31 | 31 | 0 | t914 4 3 + 
1905 | 29 | 30 | +1 | 1915 42 4Ị + 
l9Q6 | 27 | 28 | +1 | l9l6 s0 4ị + 
1907 | 24 | 33 | -9 | 197 4 4 +2 
1908 | 37 | 37 | 0 | i93 4 4 0 
103-163 | &68= | +34= 
“Tổng cộng tử năm 1899 đến năm 1918 | Tiến Tôn | LSBR tiêu | SN Hệ 
1914 1914 


Tuy nhiên, Ngân sách Liên bang càng tăng, càng dư trội, gắnh 
nặng vẻ thuế khóa, nợ nân đối với người dân bản xứ càng tăng lên. 

Ngân sách Bắc Kỳ 

Nguồn thu của Ngân sách Bắc Kỳ (kể từ 1-1-1899) là toàn bộ 
thuế trực thu (thuế thân, thuế ruộng đất...). Các thứ thuế gián thu, 
thuế thương chính và độc quyền đều nhập vào ngân sách Đông 
Dương. Các khoản chỉ của Ngân sách Bắc Kỳ gồm: trả lương cho 
quan lại, viên chức trong bộ máy chính quyền cấp xứ; chỉ xây dựng 
và các trang thiết bị riêng cho các công trình công cộng của Bắc Kỳ. 

Ngân sách Trung Kỳ 

Các khoản thu - chỉ của Ngân sách Trung Kỳ cũng giống như 
Ngân sách Bắc Kỳ. Tuy nhiên, kể từ năm 1899, Ngân khố của 
Triều đình Huế bị bãi bỏ, Pháp trực tiếp nắm quyền thu - chỉ đối 
với mọi loại thuế ở Trung Kỳ và cấp phát cả lương cho quan lại 
Nam triều. 

Ngân sách Nam Kỳ 

Từ năm 1899, Ngân sách Nam Kỷ chỉ được thu - chỉ giống như 
các ngân sách cấp xứ khác. Các nguồn thu từ thuế gián thu, thuế 


138 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


thương chính và thuế từ ba mặt hàng độc quyền đều thuộc về Ngân 
sách Liên bang. 

b. "Cải cách" chế độ thuế khóa 

Để tăng thu cho ngân sách các cấp, Chính phủ thuộc địa cũng 
tiến hành "cải cách" đôi với các loại thuế trực thu liên quan đến các 
ngân sách này. 

Thuế thân 


Paul Doumer cho tăng thuê thân từ mức 0,50 đồng ở Bắc Kỳ và 
0.30 đồng ở Trung Kỳ! lên 2,50 đồng ở Bắc và 2,30 đồng ở Trung 
cho tất cả mọi loại đỉnh không kể giàu nghèoỶ, tức là tăng lên 12 
lần. Riêng ở Bắc Kỳ, thuế thân tăng lên liên tục hàng năm đối với 


cả ngoại đỉnh và nội đỉnh. Nội đinh từ 2.5 đồng/người (năm 1897, 
trong đó 2 đồng để chuộc 20 ngày lao dịch) lên 3,1 đồng (1901); 
3,6 đồng (1903), 3,75 đồng (1904) và 4.5 đồng (1908). 

Thuế đền 

“Thuế điền được chia thành đẳng hạng đẻ đánh. Mỗi mẫu ruộng 
vào hạng tốt nhất phải đóng I đồng nhưng từ năm 1897 tăng lên là 
1,5 đồng, rồi sau đó 1,9 đồng không kể phụ thu. Ngày 2-6-1897, 
Paul Doumer ra nghị định quy định kể từ ngày 1-1-1898, ở Bắc Kỳ 
1 thước ta có độ dài bằng 0,40m tức rút so với trước 0,07m. Theo 
phếp đo này, nếu tính ra mẫu Tây, thởi Tự Đức 1 mẫu Ta bằng 
0,497 ha được thông nhất trên cả nước, nay mỗi mẫu Ta ở Bắc Kỳ 
chỉ còn bằng 0,36 ha, nghĩa là rút so với trước 0,1370 ha và như 


1. Nguyễn Khắc Đạm, Những thứ đoạn bóc lột của rư bản Pháp ở Việt Nam, 
Sđd, tr. 242. 

2. Nguyễn Khắc Đạm. Những thủ đoạn bóc lột của rư bản Pháp ở Việt Nam. 
Sđd, tr. 242. 

3. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện.... Sđd, tr. 238. 


139 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


vậy, diện tích tính thuế ở Bắc Kỳ sẽ tăng lên khoảng 1/3, tức là tăng, 
thu cho ngân sách thêm 1⁄3 so với mức thu theo cách đo trước đây!. 


Tại phiên họp của Hội đồng cao cấp do Paul Doumer chủ trì, 
ông ta nói: 


"Tình hình tài chính Đông Dương đã thay đồi nhiều trong những 
năm vừa rỗi vừa do sự phát triển vẻ kinh tế của Đông Dương, vừa 
do việc áp dụng một chế độ thuế khóa phù hợp". 

Số thu của ngân sách các xứ ngày một tăng. Năm 1897, Ngân 
sách Trung - Bắc Kỳ vượt trội 982.811 đồng, tương đương gần 2,5 
triệu francs`. Sự vượt trội này cho phép lập ngân sách riêng cho 
mỗi xứ vào năm 1898. Năm 1899 - năm đầu tiên ngân sách các xứ 
hoạt động tách rời nhau, số thu của Ngân sách Bắc Kỳ: 3.993.638 
đồng, Trung Kỳ: 1.845.885 đồng, Nam Kỳ: 4.550.000 đồng'. 


"Từ năm 1900 cho đến năm 1918, các ngân sách đều tăng thu đẻ 
đáp ứng các khoản chỉ ngày càng tăng của cuộc "cải cách" bộ máy 
chính quyền và chương trình xây dựng "cơ sở hạ tầng kinh tế" ở 
các xứ. 


Từ năm 1899 đến năm 1918, tổng thu ngân sách của 3 xứ là 
295,3 triệu đồng được phân bỗ như sau theo từng thời kỳ”: 1899- 
1903: 56,4 triệu đồng; 1904-1908: 66.1 triệu đồng - tăng hơn trước 
xấp xỉ 10 triệu; 1909-1913: 78,2 triệu - tăng so với thời kỳ trước 
12,1 triệu; 1914-1918: 94.6 triệu - tăng hơn trước 16,4 triệu. 


1. Ở Trung Kỳ vẫn dùng phép thước quan điền và mỗi mẫu vẫn bằng 0.497 
ha. Nam Kỳ tính bằng đơn vị hécta ngay từ khi Pháp chiếm đóng. 

2. Paul Doumer, L.Índochine ƒrancaise (souvenirs), Paris, 1905, tr. 307. 

3. Paul Doumer, EInđochine ƒrancaise.... Sđd, tr. 304. 

4. Dương Kinh Quốc, Ngân sách của chính quyên thực dân Pháp (từ đâu 
đến Chiến tranh thẻ giới thứ nhát), Sđd, tr. 69. 

5. Tính toán của chúng tôi dựa vào Résuné statistiqwe.... Sđd. 


140 


Chương II. Nền kỉnh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Tuy nhiên, khi số thu tăng thì số chỉ cũng tăng với mức độ còn 
lớn hơn: 1904-1908 là 67,5 triệu đồng; 1909-1913 là 81,2 triệu 
đồng, tức là tăng hơn so với thời kỳ trước tới 13,7 triệu đồng; trong, 
Chiến tranh thể giới lần thứ nhất (1914-1918) là 98.7 triệu đông, 
tức là lớn hơn trước chiến tranh tới 17.5 triệu đồng. Trong thời gian 
từ năm 1904 tới năm 1918. tông chỉ của các ngân sách là 247,4 
triệu đồng, trong khi tổng thu của 3 ngân sách là 238,9 triệu đồng, 
vì thể các ngân sách đã luôn ở trong tình trạng thâm hụt, với tổng 
số thâm hụt là 8,5 triệu: 1904-1908: 1,4 triệu; 1909-1913: 3,3 triệu; 
1914-1918: 4,1 triệu'. 


Diễn biến cụ thể của việc thu - chỉ ngân sách cấp xứ tử năm 
1899 đến 1918 được trình bày trong bảng thóng kê sau: 


Bảng 12: Ngân sách các xứ từ năm 1899 đến năm 1918 
Đơn vị: triệu đông 


Thu Chỉ 

Thời _— = Cán 
kỳ Bắc | Trung | Nam | Tổng | Bắc | Trung | Nam | Tổng | cân 

Kỳ Kỳ Kỷ | cộng | Kỳ Kỳ | Kỳ | cộng 
1899. 
lọ3 | 229 | tro | 225 | 564 
1904- 
lọ0g | 2726 | 139 | 246 | 664 | 2941 | làz | 247 | 625 | -14 
TA 347 | 156 | 229 | 782 | 356 | l64 | 292 | 8i2 | -30 
1912 | „4i 3.5 2, 2 | 987 | -4. 
lọg | 427 | 209 | 310 | 946 | 435 | 220 | 332 | 987 | -44 
Tổn | lao | 6i | 1060 | 295.3 | 1082 | 521 | 871 | 2424 
cộng 


1. Tính toán của chúng tôi dựa vào /&ésøné stariwiqwe.... Sđd. 
2. Bảng này được lập dựa vào Résumẻ staristique.... Sđd, tr. 36, 47, 48. 


141 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Như vậy, để triển khai chương trình khai thác thuộc địa trên 
quy mô lớn, thực dân Pháp đó ráo riết "cải cách" trên lĩnh vực tài 
chính, từ việc thành lập ra Ngân sách Liên bang, tổ chức và tổ chức 
lại ngân sách cấp xứ, lập ra các tô chức Độc quyển cho đến việc gia 
tăng các loại thuế, quy định lại mức thuế suất... và cuỗi cùng là tiến 
hành cam kết những khoản vay rất lớn từ chính quốc. Tắt cả những 
"cải cách” về tài chính này thực chất là những biện pháp nhằm đổ 
lên đầu người dân thuộc địa gánh nặng của việc khai thác thuộc địa 
mà Pháp tiền hành. 


Nếu chế độ thuế khóa nặng nẻ cùng chính sách vẻ tài chính, tài 
khóa đã đem lại cho các loại ngân sách của thuộc địa những nguồn 
thu ngày càng lớn thì cũng chính chúng đã là nguyên nhân gây ra 
sự bất bình gay gắt và sự phản kháng mãnh liệt của quần chúng 
nhân dân - nguồn gốc của một phong trào kháng thuế, cự sưu nổi 
tiếng diễn ra ở Trung Kỳ vào đâu thế kỷ XX, năm 1908. 

8. Sự mở rộng và phát triển của các đô thị 

Sự phát triển buôn bán và giao thông sắt, thủy, bộ cùng với 
những thay đổi trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở thuộc địa, 
quá trình đô thị hóa cũng được đây nhanh hơn trong thời gian diễn 
ra cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Các thành phố, các đô thị 
đã thành lập từ cuối thể kỷ XIX mở rộng hơn cả về diên cách cũng. 
như về dân số, được hiện đại hóa hơn về cơ sở hạ tầng và các dịch 
vụ dân sinh. Một số thị xã, thị trần mới được lập ra. 

a. Thành phố Hà Nội 


Thành phố Hà Nội chính thức được thành lập vào 19-7-1888 và 
được xếp vào hạng thành phố cấp I, ngang với Hải Phòng và Sài 
Gòn. Năm 1899, bằng Nghị định ngày 14-7, Hà Nội được mở rộng 
do việc thành lập khu vực ngoại thành, gồm một số xã của huyện 
Từ Liêm (Phủ Hoài Đức), Thanh Trì (Phủ Thường Tín). 


142 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Tính đến ngày I-I-1902, tông cộng Hà Nội có 75 km đường, 
phó, trong đó 50 km rải đá và 57 km đường ngoại vi với 27 km 
được rải đá. Từ năm 1902 đến năm 1907, Hà Nội có thêm 10 km 
đường rải đá nữa để thành 60 km'. 


Về dân số, năm 1900, Hà Nội có 100 nghìn người Việt, 1.088 
dân Âu và 2 nghìn Hoa kiểu. Năm 1908, do việc chía tách các đơn 
vị hành chính nên số người Việt của Hà Nội giảm còn 56 nghìn, 
nhưng dân Âu tăng lên thành 2.300, đặc biệt số Hoa kiều tăng lên 
gấp I1 lần để thành 23 nghìn, tông cộng Hà Nội có hơn 81,3 nghìn 
người vào năm đóỶ. 

Bộ máy chính quyền thuộc địa trung ương được củng cố, các 
cơ quan trung ương được lập nhiều dẫn đến việc phải xây dựng 
thêm các trị sở cho chúng. 

Dân số tăng nhanh nên tông diện tích xây dựng hàng năm của 
Hà Nội tăng lên, nhất là đổi với diện tích xây bằng gạch: 190 
671.723 mÌ (457.434 mỶ xây gạch); 1902: 741.700 m° (482.021 m° 
xây gạch); 1903: 751.554 m° (490.555 m° xây gạch); 1904: 
645.877 m° (543.276 mỉ” xây gạch), 1905: 663.266 im” (565.999 mì” 
xây gạch); 1906: 659.149 m° (608.077 mỶ xây gạch); 1907: 
841.205 m° (643.893 mỶ xây gạch). Từ 1-8-1906. chính quyền cấm 
việc dựng nhà lá ở khu người Âu, nên số nhà lá nói chung giảm đi, 
nhưng nhà gạch tăng lên”. 


Số nhà ở được xây mới của người Âu ở Hà Nội được tính vào 
ngày I-1-1902 là 608 cái, từ 1902 đến 1907 thêm 199 giấy phép 
xây dựng nữa, tổng cộng là 807 cái. Nhà gạch của người bản xứ 


1. Paul Beau, La Situation.... Sđd, tr. 244. 


2, Claude Bourin, Đồng Dương ngày ấy (1898-1908), Lưu Đình Tuân dịch, Nxb, 
Lao động, Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Đông Tây, Hà Nội, 2009, t. 142. 
3. Paul Beau, La Situaion.... Sđd, tr. 243. 


143 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


tính đến ngày 1-1-1902 là 4.179 cái tăng lên thành 4.968 cái vào 
30-6-1907, chưa kế 3.074 nhà tranh vách đất. 

Cùng với sự mở rộng của thành phó, dân Âu tăng lên, nhu cầu 
về điện nước và các dịch vụ vận tải công cộng cũng tăng. Cuỗi năm 
1901, các tuyển Tàu điện từ Bờ Hồ đi các ngả Bạch Mai, Câu Giấy, 
Thái Hà ấp bắt đầu vận hành”. Năm 1893, Hà Nội có nước máy. 
Năm 1895, Hà Nội bắt đầu có điện, tất nhiên chủ yêu phục vụ bọn 
thống trị. Năm 1903, mạng lưới điện thoại được thiết lập ở Hà Nội. 
Cho đến năm 1902, Hà Nội có 21 km đường được thắp sáng và tới 
1-1-1907, tăng lên thành 32,5 km và từ 55 bóng điện năm 1902 
tăng lên 685 bóng vào 1907. Các nhà máy, xí nghiệp được thành 
lập theo tiến trình của cuộc khai thác thuộc địa: nhà máy Sợi Hà 
Nội của Bourgoin Meiffre (1894); nhà máy rượu Hà Nội (1898). 
nhà máy xe điện Hà Nội (1900), các nhà máy ngói ở Hà Nội, Đáp 
Câu (1909), nhà máy thuộc da Thụy Khuê - Hà Nội (1912)... Cảng 
Hà Nội trở thành địa điểm giao thương nhộn nhịp. Cũng như vậy, 
các cơ sở văn hóa được lập ra: Nhà hát lớn Hà Nội (191 1), Cơ quan 
Lưu Trữ và Thư viện Trung ương (1917)... 

Thành phố phát triển, tiền thu vẻ tất cả các loại thuế đều tăng. 
Thuế đất, mỗi năm một tăng, từ 29 nghìn đồng năm 1901, tăng dân 
để lên đến mức xấp xỉ 70 nghìn đồng năm 1907. 

Số thẻ môn bài năm 1901 tổng cộng là 4.504 (205 người Âu, 
203 người Á và 4.096 người bản xứ), năm 1907 là 5.270 (240 
người Âu, 268 người Á và 4.762 người bản xứ). Tiền thu từ thuế 
môn bài cũng tăng từ 60 nghìn đồng năm 1901 lên 122 nghìn năm 


1. Paul Beau, La Situation.... Sđd, tr. 241. 
2. Paul Beau, La Situation.... Sđd, tr. 247. 
3. Paul Beau, La Situation..., Sđd, tr. 246. 


144 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


1906 và 126 nghìn năm 1907. Ngay cả thuế xe xích lô cũng tử 
48.620 đồng năm 1902 tăng lên thành 85.355 đồng năm 1906', 

Các loại thuế tăng lên, nguồn thu của ngân sách thành phố cũng 
ổn định trong khoảng từ 700 nghìn đến 800 nghìn đồng hàng năm 
trong thời gian từ 1901 đến 1907. 


Hà Nội đầu thê kỷ XX 


Nguồn: - htpZ/www.delcampe.frlpagefitervid,180741903,var,Hanoi-la- 
salle-des-ventes-43,language,F.htmÏ 


b. Thành phố Hải Phòng 

Hải Phòng từ một vùng đầm lầy ven biển trở thành một thành 
phố cấp I ngang với Hà Nội và Sài Gòn (theo Sắc lệnh của Tông 
thống Pháp ngày 19-7-1888). Năm 1887, Hải Phòng mới có khoảng 
8 nghìn dân, trong đó 300 người Âu, gần 5.000 Hoa kiều. Năm 1899, 
dân số Hải Phòng tăng lên khoảng 16 nghìn, trong đó có 900 người 


1. Paul Beau, La Siuarion.... Sđỏ, tr. 251 
2. Paul Beau, La Siruarion.... Sđủ, tr. 247. 


145 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Âu, 5.000 người Hoa, 100 người Án Độ và người Nhật và 10.000 
người Việt. Ngày 4-12-1901, qua Nghị định Toàn quyền, khu vực 
ngoại thành Hải Phòng được thành lập. Vì vậy, dân số Hải Phòng 
được thông kê vào năm 1908 có 12.600 người Việt. 1.158 người Âu 
và 6.940 người Hoa kiều, tức là tổng cộng có hơn 20.000 dân”. Thống 
kê năm 1913, dân số Hải Phòng tăng vọt lên 55.000 người, trong đó 
có 1.700 người Pháp, 8.500 người Hoa và 45.000 người Việt và nếu 
tính thêm cả 15.000 người dân vùng ngoại ô (gần như tất cả đều là 
người Việu, dân số thành phố này tăng lên đến tổng số 70.000 người”. 
Cảng Hải Phòng được xây dựng và mở rộng. Các nhà máy xí 
nghiệp cũng thi nhau ra đời, trong đó lớn nhất là Nhà máy xi măng 
Portland Hải Phòng (1899) và Nhà máy sợi Hải Phòng (1900). 


Năm 1893, thành phố bắt đầu dùng đèn điện. Tắt cả đường phô 
Hải Phòng đều được thắp sáng, với số bóng đèn điện tăng từ 480 
(1901) lên 595 (đầu 1907) và 638 (1908)! Từ năm 1901 đến năm 
1906, Hải Phòng cấp 378 giấy phép xây dựng nhà gạch cho người 
Âu, 662 nhà gạch và 993 nhà tranh cho người bản xứ”. Cho đến ]- 
1-1901, Hải Phòng có 31.200 mét đường phố thì năm 1907 tăng lên 
thành 37.076 mét, tức là tăng thêm 5.876 mét. 


"Tắt cả các loại thuế: thuế đất, thuế môn bài... của thành phố đều tăng”. 


1. Charles Fourniau, Le phénomène urbain au Việt Nam à '4poque coloniale 
trong Péninsule indochinoise - Etudes urbaines, sous la đirecton de P.B. 
Lafont, Paris, 1991, tr. 176. 


2. Charles Fourniau, Le phénomène urbain au Việt Nam... Sđủ, tr. Ì76. 
3. Charles Fourniau, Le phénomène urbain au Việt Nam.... Sđủ, tr. | 77. 
4. Paul Beau, La Siruation.... Sđủ, tr. 256. 
5. Paul Beau, La Siuarion.... Sđd, tr. 252. 
6. Paul Beau, La Situarion.... Sđd, tr. 255. 
7. Paul Beau, La Situation.... Sđd, tr. 257. 


146 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


Thuế đất tăng từ 18.149 đồng năm 1902 lên 30.359 đồng năm. 
1906 và tổng số tiền thu từ thuế đất từ 1902 đến 1906 là 133.970 
đồng, trung bình mỗi năm thành phô thu 26.794 đồng. Thuế môn 
bài cũng tăng vọt từ 35.821 đồng năm 1902 lên 57.515 năm 1903 
do Toàn quyền Đông Dương đặt ra khoản trên thuế. Từ năm 1904, 
1905, 1906, trung bình mỗi năm thu 58.693 đồng. 


Các thứ thuế tăng lên, số thu ngân sách thành phố mỗi năm một 
tăng. Lấy ví dụ: năm 1902: 277.752 đồng; 1903: 335.540 đồng; 
1904: 393.446 đồng; 1905: 474.220 đồng và 1906: 519.777. Năm 
1906 tăng gần gấp đôi năm 1902'. 

c. Thành phố Sài Gòn 

“Thành phô Sài Gòn "cửa ngõ vàng Viễn Á", cùng với kho chứa 
Chợ Lớn trở thành trung tâm chính về kinh tế của Đông Dương, 
chính thức được thành lập vào ngày 8--1877. Năm 1879, Pháp cho 
lập thành phố Chợ Lớn. Năm 1880, Sài Gòn được mở rộng trong 
khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1888 (ngày 12-1), hai thành phó Sài 
Gòn và Chợ Lớn được tách thành hai thành phó riêng rẽ và Sài Gòn 
trở thành thành phố cấp I và Chợ Lớn trở thành thành phố cấp II. 
Từ đó Sài Gòn phát triển nhanh chóng do bị Pháp chiếm đóng sớm, 
lại nằm giữa một khu vực kinh tế năng động, thương mại rất phát 
triển và cũng nhanh chóng trở thành một trung tâm kinh tế quan 
trọng của thuộc địa Đông Dương. 


Về diện tích, năm 1879, khi mới được thành lập, diện tích của 
Sài Gòn là 447 ha. Sài Gòn được mở rộng dẫn, đến ngày 12-11- 
1894 tăng thêm 344 ha và diện tích thành phố là 791 ha; năm 1895 
tăng thêm 82 ha nữa để thành 873 ha; năm 1904 mở rộng thêm 344 
ha nữa thành 1.217 ha, tăng gấp 3 lần lúc ban đầu”. 


1. Paul Beau, La Siuari‹ 
2. Paul Beau, La Situation.... 


$đd, tr. 256. 
Sđd, tr.132-133. 


147 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Cảng Sài Gòn 1912 


Nguồn: http:/fbelleindochine.free.fr/images/saigoncolonia/263Depart 
CourrierBig.jpg 

Số nhà ở kiên cố không ngừng tăng lên, cả nhà tầng và nhà trệt: 
1902: 180 (2 nhà tầng; 178 nhà 1 trệt); 1903: 161 (24 nhà tầng; 137 
nhà trệt); 1904: 123 (14 nhà tẳng; 109 nhà trệt); 1905: 312 (71 nhà 
tầng; 241 nhà trệt); 1906: 299 (57 nhà tầng; 242 nhà trệt); 1907: 
317 (47 nhà tẳng; 270 nhà trệt). Tổng cộng 1.392 (215 nhà tầng; 
1.177 nhà trệt)`. 

Dân số Sài Gòn” tăng từ 51.702 người năm 1902 lên 52.463 năm 
1903; 55.054 người năm 1904; 54.845 người năm 1905; 58.262 
người năm 1906. Trong đó, trong 5 năm, người Việt tăng lên khoảng 
6 nghìn người: năm 1902: 26.930 người; 1903: 25.794 người; 1904: 
27.661 người; 1905: 28.554 người; 1906: 32.630 người, tức là tăng 


1. Paul Beau, #4 Sirwarion.... Sđá, tr, 134. 
2. Paul Beau, La Sitwarion..., Sđủ, tr. 140. 


148 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


khoảng 6 nghìn trong 5 năm. Người Âu là: 3.171 năm 1902 lên 
3.397 năm 1903; 3.871 năm 1904; 2.930 năm 1905 và 3.205 năm 
1906. Người Hoa luôn trong khoảng xấp xỉ từ 16 nghìn đến xấp xỉ 
18 nghìn người. Quân đồn trú cũng luôn trong khoảng xắp xỉ 5 đến 6 
nghìn'. Đầu 1908, dân số Sài Gòn được thông kê gồm 31.500 người 
Việt trong khi có tới 3.900 người Âu”. 

Nhiễu công trình công cộng được xây dựng, nhiều nhà máy, xí 
nghiệp ra đời, nhất là những cơ sở công nghiệp chế biến gạo của 
người Pháp, người Việt và người Hoa. Cảng Sài Gòn trở thành một 
trong những thương cảng lớn của Đông Dương, với số lượng tàu ra 
rất lớn và khối lượng hàng hóa được chuyên chở lên tới hàng triệu 
tắn mỗi năm. 


áp II được thành lập năm 1888, lúc đó 
diện tích 1.240 ha, dân số là 80.960 người. Năm 1902, dân số Chợ 
Lớn là 114.704 người, tức là tăng lên 33.744 dân, trung bình 2.400 
dân/năm. Năm 1907, dân số thành phó này là 172.104 người, tức là 
tăng 57.400 người trong 6 năm. Ngoài ra, thành phổ này cũng có từ 
15.000 đến 25.000 dân trôi nỗi”. 

Bên cạnh các thành phố cấp 1 và cấp II ở trên, chính quyền 
thuộc địa còn cho lập ra những thành phó cắp II và cấp III (các thị 
xã, ly sở) tạo cơ sở cho sự phát triển về kinh tế - văn hóa của các 
địa phương trên cả ba kỳ. 

Năm 1895, Toàn quyên ra nghị định thành lập thị xã Hưng 
Hóa. Ngày 20-10-1898, Thành Thái ra Dụ (được Toàn quyền Đông 


1. Paul Beau, La Sitwation.... Sđd, tr. 140. 


2. Claude Bourin, Đông Dương ngày ảy (1898-1908), Lưu Đình Tuân địch, 
Nxb. Lao động. Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Đông Tây. Sđủ, tr. 142. 
3. Paul Beau, La Sitwation.... Sđd. tr. 145. 


149 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Dương chuẩn y ngày 30-8-1898) lập các thị xã Thanh Hóa, Vinh, 
Huế, Hội An, Quy Nhơn, Phan Thiết. Sau đó, nhiều thị xã khác lần 
lượt được lập ra vào đầu thể kỷ XX: Phúc Yên và Chợ Bờ (1905); 
Quảng Trị (1906); Phú Thọ và Việt Trì (1907); Bến Thủy (1914); 
Phan Rang và Trường Thi (1917)... Đi liền với sự ra đời của các 
thành phố hạng II này là sự hình thành của các cơ sở kinh tế mới. 
Chẳng hạn như: Nhà máy cưa và diêm Thanh Hóa (1905), Nhà máy. 
sửa chữa xe lửa Trường Thi (1908), Nhà máy vôi Long Thọ Huế 
(1911), Nhà máy dệt Delignon ở Bình Định (1911), Nhà máy giấy 
Đáp Cầu (1913), Nhà máy bột giấy Việt Trì (1913)... 

Đô thị ra đời, phát triển, đời sông đô thị cũng thay đôi theo, với 
một hạ tầng cơ sở hiện đại, với những đường phó thẳng tắp, với các 
hệ thống đường xe điện, xe lửa tiện nghỉ, nối thành thị với nông. 
thôn và các khu vực khai thác tạo ra một mạng lưới kinh tế liên 
hoàn. Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn còn là những thương cảng lớn, 
những đầu mối kinh tế quan trọng gắn Việt Nam với thể 

Sự hình thành các đô thị mới còn kéo theo sự thay đổi trong đời 
sống dân cư với sự ra đời của những giai cấp, tằng lớp xã hội mới 
như tư sản, công nhân, tiểu tư sản, học sinh, sinh viên, công chức... 
Do đó, các đô thị này là nơi đầu tiên tiếp nhận những luồng tư 
tưởng mới và cũng là nơi diễn ra nhiều phong trào cải cách lớn 
trong đời sông văn hóa, xã hội của Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

“Tóm lại, sau khi kết thúc cơ bản cuộc bình định về quân sự, với 
“Toàn quyền Paul Doumer, Pháp đã tiến hành cuộc khai thác thuộc 
địa lần thứ nhất trên quy mô lớn. Phương châm (hay còn được gọi 
là những nguyên tắc) của việc khai thác thuộc địa của đế quốc Pháp 
đã được bộc lộ. Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp, 
cũng trở thành một thuộc địa khai thác, cung cấp những nguồn tài 
nguyên thiên nhiên sẵn có, những sản phẩm nhiệt đới đang được 
giá trên các loại thị trưởng cùng là nguồn nhân công giá rẻ cho nền 


150 


Chương II. Nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa... 


kinh tế Pháp và giới đầu tư Pháp. Một chương trình khai thác to lớn 
với cả những đường lôi và biện pháp cụ thể đã được hoạch định. 
Rồi, nhờ những khoản tiền lớn do việc "cải cách" trong lĩnh vực tài 
chính đem lại, Chính phủ thuộc địa đã có nguồn vốn lớn để tiến 
hành xây dựng hệ thống công trình công cộng được coi là hạ tằng 
kinh tế cho Đông Dương nhằm thu hút vốn đầu tư của tư bản tư 
nhân chính quốc. Nguồn vốn tư nhân mới chỉ trong giai đoạn đầu 
tư thử nghiệm, nhưng cũng đã chứng tỏ chiều hướng ngày một tăng 
lên. Quá trình tập trung tư bản, đi kèm với quá trình tập trung tư 
liệu sản xuất đã diễn ra, với sự ra đời của những công ty, trong đó 
có những công ty lớn - công ty vô danh mà trong thành phần ban 
quản trị có sự tham gia của đông đảo giới quan chức chính quyền 
hay là các nhà tư bản kếch sù bên chính quốc. Nhiều ngành kinh tế 
đã có những biểu hiện của sự phát triển cả ở quy mô lẫn những thay 
đổi về chất, tức là quá trình hiện đại hóa, tư bản hóa. Cơ cầu của 
nên kinh tế thuộc địa tiếp tục thay đổi theo hướng của một nền kinh 
tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Những chuyển biến này của nên 
kinh tế đã tác động làm thay đổi cơ cấu xã hội cũng theo hướng 
hiển đại và tư bản chủ nghĩa. Dù vậy. những nhân tổ của nền kinh 
tế tư bản chủ nghĩa vẫn chưa đủ mạnh để lắn át và cải biến nhanh 
chóng nền kinh tế bản địa, vì vậy tính chất cổ truyền - phong kiến 
của nền kinh tế này vẫn còn rất nặng nẻ, ảnh hưởng đến quá trình 
phân hóa của dân cư cũng như của cơ cầu giai cấp trong xã hội. 


Cuối cùng, người dân Việt Nam đã trải qua một cuộc khai thác 
thuộc địa lớn của Pháp. nhưng đời sống thì vẫn vô cùng cực khổ do. 
thuế khóa, sưu dịch nặng nẻ, do bị cướp đoạt nguồn tài nguyên đất 
đai, do bị vắt kiệt cùng sức lực để làm giàu cho giới tư bản chính 
quốc và những kẻ ăn theo chế độ cai trị thuộc địa. 


151 


Chương II 


'TÌNH HÌNH VĂN HÓA - XÃ HỌI VIỆT NAM 
ĐÀU THÉ KỶ XX 


1. CUỘC CẢI CÁCH GIÁO DỤC LÀN THỨ NHÁT 

1. Giáo dục thời kỳ Paul Doumer 

Paul Doumer chủ trương theo đuổi một chính sách thuộc địa 
mang tính chất cường quyền nên trong Chương trình khai thác 
thuộc địa của viên toàn quyển này đã không có một điểm nào vẻ 
văn hóa - xã hội nói chung. Paul Doumer không đầu tư cho giáo 
dục, mặc dù ngân sách luôn dư trội, với những khoản vay công rất 
lớn; và trên thực tế, những gì Paul Doumer làm được trong lĩnh vực 
giáo dục suốt nhiệm kỳ 5 năm của mình cũng thật ít ỏi. 

Năm 1897, nhằm đào tạo huấn đạo, tri phủ, tri huyện và một số 
thành phẩn khác như cử nhân, tú .... Paul Doumer cho. 
thành lập tại Hà Nội trường Hậu bổ và cải tổ trường Quốc tử giám. 
Năm 1898, để khuyến khích việc học chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp, 
Paul Doumer ra nghị định tô chức kỷ thi phụ sau kỳ thi Hương 
Nam Định gồm các môn: viết tập tiếng Pháp: chính tả tiếng Pháp; 
dịch Pháp - Việt, hội thoại tiếng Pháp ra tiếng Việt; chính tả tiếng 
Việt; dịch chữ Hán ra chữ Việt và quy định kế từ năm 1903 trở đi, 
những môn thi trên đều bắt buộc và chỉ những người đỗ cả hai kỳ) 
thi chính và phụ mới được bồ nhiệm. 

Mặt khác, với tư tưởng thực dụng, Paul Doumer cho mở các 
trường dạy nghề tại Hà Nội, Sài Gòn, Huế như Trường Canh nông 
Huế (1898), Trường Công chính (1902), Trưởng Y thực hành ở 


152 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Nam Kỳ để đào tạo nhân viên kỹ thuật người bản xứ phục vụ cho 
chương trình khai thác về kinh tế lúc bây giờ. 

Phải đợi đến khi Paul Beau thay thế Paul Doumer, việc "cải 
cách" đối với toàn bộ nền giáo dục ở thuộc địa mới chính thức được 
đặt ra. 

2. Paul Beau khởi xướng cuộc cải cách 

a. Lý do cải cách 

Sang thay Paul Doumer vào năm 1902, Paul Beau đứng trước 
yêu cầu phải tiến hành những “cái cách" khác nhau, trong đó có 
"cải cách" về giáo dục. 


Một mặt, các nước châu Á như Trung Quốc đã và đang tiễn 
hành cải cách nền giáo dục Nho giáo của họ theo kiểu Nhật Bản. 


Mặt khác, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đang tiếp tục 
được tiến hành. Theo đó, Chương trình kinh tế của Paul Doumer 
đặt ra vấn đề về nguồn nhân công có trình độ chuyên môn, kỹ thuật 
để cung cấp cho các ngành kinh tế, văn hóa - xã hội: đồng thời 
những vấn đề xã hội khác cũng được đặt ra cho việc giáo dục đổi 
với cái gọi là đạo đức của thanh thiểu niên theo yêu câu của nên cai 
trị thuộc địa. 

Mặt khác nữa, bản thân nền giáo dục của Việt Nam lúc đó đang 
ở trong tình trạng quá yếu kém mặc dù đã trải qua hàng chục năm 
tồn tại dưới chế độ thực dân và cũng đã từng được các viên Toàn 
quyền trước như Paul Bert hay De Lanessan chú ý cải tiến. Sự bắt 
cập, yêu kém của nền giáo dục này được thẻ hiên ở sự phát triển 
không đồng đều giữa ba xứ, cũng không cân đôi giữa hệ thống giáo 
dục truyền thống và hệ thống giáo dục Pháp - Việt. Điều đó đã gây. 
phiền phức không những cho việc điều hành, chỉ đạo đối với giáo 
dục mà còn cản trở việc thực thi chế độ cai trị nói chung của chính 
quyền thuộc địa. 


153 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Ở Nam Kỳ, hệ thống giáo dục Pháp - Việt được thiết lập ngay 
từ năm 1879. Vì thể, đến năm 1905, đa số các xã ở Nam Kỳ đều đã 
có trường Tiểu học Pháp - Việt. Việc dạy chủ yếu bằng chữ Quốc 
ngữ và chữ Pháp, chữ Hán bị bãi bỏ về cơ bản. Giáo dục Pháp - 
Việt có mục đích đào tạo một tầng lớp người làm công phù hợp với 
yêu câu của chế độ thống trị Pháp, nhưng việc bãi bỏ ngay lập tức 
đối với chữ Hán đã gây ra những rắc rồi trong tâm lý của dân chúng 
và khi Nho giáo mắt dẫn vị trí cũng tức là xã hội thuộc địa Nam Kỳ 
mất dần "cơ sở đạo đức" đề giáo dục thanh niên. Theo cách nghĩ 
của các quan chức thực đân thì đó chính là một sự nguy hiểm đối 
với nền đô hộ của người Pháp. Năm 1905, Thống đốc Nam Kỳ đã 
tuyên bố: 

"Từ nhiều năm nay, Nam Kỳ đã hy sinh trên ngân sách cắp xử 
hơn một triệu francs môi năm cho công việc Giáo dục công. Thêm 
vào một triệu này là 450 nghìn francs là các khoản chỉ của ngân 
sách các tỉnh, các thành phố, các thị trấn cho các trưởng tỉnh, thị 
xã, tỔng. 

Hơn l6 nghìn học sinh, con gái, con trai đến các trường học 
thể tục của chúng ta. 

Thành quả đó thật đáng khen... nhưng tình trạng lang thang và 
tội phạm tăng lên một cách đáng lo ngai cho phép hỏi rằng liệu 
phương pháp giáo dục của chúng ta có phù hợp hay không với tâm 
lý người bản xứ. Nêu nhự mục ảích là làm cho con người được đạo 
đức hơn, hạnh phúc hơn thì cần phải thừa nhận thành thực rằng xứ. 
này hình như không tiến triển ít nhất là về phương diện này (tức là 
về giáo dục). 

Người Nam luôn coi giáo đục đạo đức phải đi liền với giáo đục 
nói riêng. Ông thây giáo, cha mẹ học sinh phải dạy cho những đứa 
trẻ này không chỉ về khoa học mà còn và nhất là còn phải là những 
lời dạy vẻ đạo đức cá nhân, gia đình và xã hội. Những châm ngôn 


154 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


đó được dạy cho trẻ con sẽ là sự hướng dẫn về hạnh kiểm cho 
chúng sau nà 


Tiếc rằng, sách giáo khoa của các trường tiểu học của chúng ta 
không cho phép đạt được điều đó. Tâm lý trong các cuôn sách này 
thật khác với tâm lý của người bản xứ... Cuối cùng, ở xử này, nơi làng 
xã đóng vai trò xã hội quan trọng trong việc dạy cho học sinh nghĩa 
vụ đối với làng xã, với các lý dịch và đối với chính quyên bản xứ? 

Vì những lý do đó, thật tiếc là giáo dục chữ Hán đã ngày càng bị 
bỏ qua. Vì vậy, cân phải tạo lập cơ sở cho việc giáo dục ở Nam Kỳ". 


Như vậy, vẫn đề đặt ra cho việc "cải cách" giáo dục ở Nam Kỷ 
là phải khôi phục lại đạo đức Nho giáo và Hán học. 


Trong khi đó, ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, giáo dục Pháp - Việt đã 
có nhưng chưa chính thức được xác lập cũng chưa mấy phát triển, 
chưa lẫn át được giáo dục truyền thống. Các trường dạy chữ Hán 
còn tôn tại ở khắp nơi, nhất là ở Trung Kỷ. Cho đến năm 1908, ở 
hai xứ bảo hộ này vẫn còn đến hơn 15.000 trường chữ Hán với 
khoảng 200.000 học sinh”. Đó là chưa kể các trường chính thức ở 
các thủ phủ của huyện, tỉnh "phương tiện giáo dục trực tiếp và 
thâm nhập về trí thức"`. Lúc đó, ờ Bắc Ninh chẳng hạn, mới chỉ có 
15 trường công, tức là trường Pháp - Việt nhưng lại có đến 407 
trường tư, tức là trường Nho giáo". Một vài trường Pháp - Việt lập 
ra cuối thế kỷ XIX chỉ là để đào tạo thông dịch viên và các viên 
chức trình độ thấp. Học sinh kém chữ Pháp nên việc dịch cũng rất 
khó khăn. Việc truyền bá nền văn hóa Pháp và văn minh phương, 


1. Paul Beau, La Situation.... Sđú, tr. 101. 
2. CAOM GGI. 2579. 
3. Paul Beau, La Siation.... Sđủ, tr. 315. 


4.CL.E. Maitre, L'Enseignememt indigène dans lIndochine annamite, Hà 
Nội, 1907. tr. 6 dẫn theo Phan Trọng Báu. Giáo dục Việt Nam thời cận 
đại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 2006, tr. 63 


155 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tây cùng các kiến thức khoa học dù là sơ đăng cũng gặp rất nhiều 
khó khăn. Hệ thống giáo dục Pháp - Việt phát triển chậm chạp và 
phân bố chủ yếu tại các thành phó, các trung tâm của các tỉnh 
thành. Năm 1900, ở Bắc Kỳ mới chỉ có một số trường sau: Hà Nội 
15 trường; Hải Phòng 5 trường; Nam Định 4 trường; các thành phó 
Thanh Hóa, Vinh, Huế mỗi nơi có 2 trường; Hội An và Nha Trang 
mỗi nơi ] trường'. Các trường này chú trọng vào chữ Pháp nhưng 
vẫn duy trì chữ Quốc ngữ và chữ Hán với mục đích chỉ là đào tạo 
thư ký và phiên địch viên cho các cơ quan nhà nước thuộc địa. 

Trường tư phát triển cũng sẽ cản trở việc kiểm soát của người 
Pháp đối với học sinh về tư tưởng bởi vì nho sĩ thường lợi dụng 
trường học để truyền bá tư tưởng yêu nước, chống lại giặc ngoại 
xâm. Hơn nữa, trong việc điều hành công việc, Chính phủ không 
thể điều hòa được mâu thuẫn giữa những người "rân học" và phái 
"cựu học". 

Như vậy, trái với Nam Kỳ, vấn đề đặt ra ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ 
lại chính là sự tổn tại dai dẳng của hệ thống trường tư Hán học hay 
nói khác đi là sự yếu kém của giáo dục Pháp - Việt. 

Tình trạng "khập khênh" đó của nền giáo dục thuộc địa đòi hỏi 
phải "cải cách". Thế nhưng, khi lên nắm chính quyền, như đã nói ở 
trên, Paul Doumer còn mi lo xây dựng bộ máy chính quyền, lo có 
được tiền để xây dựng các công trình công cộng, để thúc đẩy khai 
thác thuộc địa nên đã bỏ qua lĩnh vực này. Vì thế, dưới chiêu bài 
"hợp rác" trong ý định "thắt chặt" hơn mồi quan hệ với người bản 
xứ, Paul Beau đã tiến hành "cải cách" giáo dục và cuộc cải cách 
giáo dục lần thứ nhất của thực dân Pháp đã được khởi động ngay 
từ khi ông này nhậm chức Toàn quyền Đông Dương. Hơn thế, 


1. Dumoutier, L'enseignemnet ƒranco-annamite, Hà Nội, 900, tr. 33, theo. 
Phan Trọng Báu, Giáo đục Việt Nam thởi cận đại, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 2006, tr. 61. 


156 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


những điều kiện để viên Toàn quyền này "cải cách" cũng dường 
như đã hội đủ. Đó là vì Đông Dương đã có một chính quyền 
mạnh, một nền kinh tế đang trên đà phát triển, một nên chính trị 
"ổn định" sau những thất bại tạm thời của phong trào dân tộc của 
nhân dân Việt Nam. 

b. Tiển tới " cải cách" 


Dưới sự thúc đây của của Hội Tam điểm, Paul Beau và chính 
quyền thực đân nhanh chóng chuẩn bị cho việc "cải cách". Để dọn 
đường, ngày 27-4-1904, Paul Beau cho ban hành nghị định lập 
Chương trình giáo dục Pháp - Việt ờ Bắc Kỳ với nội dung chủ yếu 
là dùng tiếng Pháp. Rồi để thông nhất việc chỉ đạo giáo dục ở Đông 
Dương, sau nhiêu bàn thảo, ngày 14-1 1-1905, Tổng thống Pháp ban 
hành Sắc lệnh lập Tổng Nha học chính Đông Dương (Direction 
gếnérale de [lnstraction publiqwe đe Iindochine). Theo giải thích 
trong sắc lệnh này thì đây "không phải là một cơ quan trung ương 
đứng trên các Sở giáo dục của các xứ mà là một kiểu Tổng thanh 
tra thường trực, chịu trách nhiệm thông nhát các phương pháp và 
các chương trình, liên kết các cổ gắng của các xứ và thúc đẩy 
chưng về giáo dực"". 

Năm 1906, Cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất chính thức bắt 
đầu và tính thần của nó được tiếp tục với các toàn quyền sau cho. 
đến khi Cuộc cải cách giáo đục lần thứ hai diễn ra vào năm 1917 
và được cho là "có phương pháp và hoàn chỉnh" mặc dù gặp nhiều 
trắc trở. 

Ngày 8-3-1906”, Paul Beau ra nghị định lập Hội đồng hoàn 
thiện giáo dục bản xứ ở Đông Dương (Conseil de perfectionnement 
de I'enseignement indigène en Indochine). Thành phần của Hội 


1. Paul Beau, La Siuarion.... Sđd, tr. 79. 
2. Paul Beau, La Siruarion..., Sđd, tr. 79. Có tài liệu ghi là 8-5-1906. 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đồng là giám đốc của các cơ sở khoa học chính của Đông Dương, 
đại diện của Triều đình Huế, Tổng Giám đốc Nha học chính và 
Giám đốc Viễn Đông bác cổ và số thành viên tối đa 25 là những 
người Âu và người bản xứ có khả năng nhất, hiễ: nhất về giáo 
dục, phong tục và ngôn ngữ bản xứ do Toàn quyền lựa chọn ra theo 
để nghị của người đứng đầu các xứ. 

Tổng Nha học chính và Hội đồng hoàn thiện là hai cơ quan có 
vai trò quyết định trong việc tiến hành những "cải cách" trong các 
hệ thống giáo dục. 

Hội đồng hoàn thiện giáo đục bản xứ Đông Dương mỗi năm 
họp tối thiểu I lần với nhiệm vụ. 


*1. Nghiên cứu mọi vấn đề có liên quan đến việc thiết lập hoặc 
cải tô lại nên giáo dục đối với người bản xứ; đặc biệt cân lưu ý đến 
các vấn đẻ như: lập lại các trường dạy chữ Nho ở Nam Kỷ; sửa đổi 
lại chương trình thi hương ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ nhằm đưa môn 
tiếng Pháp và khoa học sơ đẳng vào chương trình; Hoàn thiện nên 
giáo dục trong các chùa chiền ở Campuchia, Lào; điều kiện để 
thiết lập một trường Cao đẳng cho dân các nước Đông Dương. 

2. Duyệt các sách giáo khoa, từ điển, từ vị, v.... 

3. Lập kế hoạch và theo dõi việc xuất bản tờ tập san của ngành 
giáo dục. 

4. Nghiên cửu, thu thập, bảo quản và nếu cẩn, cho tái bản 
những tác phẩm cô đại, cận đại về văn học, triết học, lịch sử của 


các nước Đông Dương "1. 


Ngày 16-5-1906, Toàn quyền Đông Dương ra một nghị định 
thành lập tại Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Campuchia, Lào mỗi xứ 
một Hội đồng hoàn thiện giáo dục bản xứ đễ nghiên cứu các vấn đề 
giáo dục có liên quan đến từng xứ cũng theo tỉnh thản trên. 


1. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện.... Sđủ, tr. 303. 
158 


Chương II. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Như vậy, nhiệm vụ được đặt ra cho #ội đồng hoàn thiện giáo 
dục bản xử cũng chính là nội dung của cuộc "cái cách" lẫn này và 
là giải pháp cho những vẫn đề giáo dục của các xứ. Đông thời, theo 
tỉnh thần những nhiệm vụ đặt ra cho Ởội đẳng hoàn thiện giáo dục 
bản xứ thì "cải cách" thực ra không hoàn toàn là đi lới mà chỉ là 
cố gắng làm mất đi sự khác biệt về giáo dục giữa ba xứ và liệu 
pháp chỉ là gia giảm "liể¿ lượng” giữa giáo dục Hán học truyền 
thống và giáo dục hiện đại Pháp - Việt mà thôi "để cho chứng không 
trộn vào với nhau nhưng ít nhất là thâm nhập vào nhau" theo như 
lời của chính Paul Beau”'. 


e, Nội dung cải cách 

Theo chiều hướng được vạch ra ở trên, ở Nam Kỳ "cải cách" là 
trở lại với việc dạy chữ Hán, mặc dù được khăng định không phải 
là giải pháp vĩnh viễn, đẻ trở lại với đạo đức Nho giáo mà chính 
quyền thuộc địa muốn dân bản xứ phải "& thừa" để dễ dàng trong 
việc điều khiển xã dân, nhất là kiểm soát được tầng lớp thanh niên. 
Đồng thời, đây cũng còn là đẻ tăng thêm phân tiếng 
Pháp và khoa học vào chương trình giảng dạy ở các nhà trường. 

Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ thì "cải cách" là bớt dần phần Hán học, 
xác lập dân giáo dục Pháp - Việt, hạn chế dạy chữ Hán, đưa chữ 
Quốc ngữ và chữ Pháp cùng các khái niệm khoa học sơ đẳng vào 
dạy trong các nhà trường, "cải cách" việc thí Văn sách, tức thì 
Hương (3 năm một lần) đẻ loại bỏ hản chữ Hán và Nho học với 
mục đích là làm cho giáo dục ở hai xứ này tiền kịp giáo dục ở Nam 
Kỳ, xác lập hẳn nền giáo dục Pháp - Việt trong nên giáo dục thuộc 
địa. Và với những liệu pháp ấy, Paul Beau hy vọng sẽ đào tạo ra 
một thể hệ vừa có đạo đức theo tỉnh thản Nho giáo, vừa có trình độ, 
có kiến thức khoa học nhất định cũng như sẽ đào tạo ra một tầng 


các 


1. Paul Beau, #24 Siruation.... Sđd, tr. 79. 
159 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


lớp quan lại lấy cựu học làm chính nhưng cũng có tiếp thu những 
thành quả của giáo dục tân học. 

Trên thực tế, việc "cải cách" đã diễn ra trên cả giáo dục Pháp - 
Việt và giáo dục bản xứ, tuy ở mỗi xứ được tiến hành theo những 
cung cách khác nhau. 

Hệ thống giáo dục Pháp - Việt 

Hệ thống giáo dục Pháp - Việt đã được thừa nhận từ năm 1879 
ở Nam Kỳ, song mãi đến năm 1904 mới được xác lập ở Bắc Kỳ và 
phải sau khi Paul Beau cho lập ra Hội đồng hoàn thiện giáo dục ở 
các xứ thì hệ thống này mới chính thức được xác lập ở Trung Kỳ 
qua Nghị định ngày 30-10-1906. Trường Pháp - Việt dạy chủ yếu 
bằng tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ từ 3 đến 4 năm. 

Đối với hệ thống giáo dục này, việc "cải cách" của Paul Beau 
tập trung chủ yếu vào hai bậc Tiểu học và Trung học. 

Bậc Tiểu học Pháp - Việt (gọi là cấp 1 - école éiémentaire 
franco - indigène) gồm 4 lớp: lớp tư, lớp ba, lớp nhì và lớp nhất hay 
còn gọi là Dự bị (Préparatoire), Sơ học (Elémentaire), Trung đẳng 
(Moyen) và Cao đẳng (Supérieur). Cuối bậc có kỳ thi lấy bằng Tiểu 
học Pháp - Việt. Chương trình học hẳu hết bằng tiếng Pháp trong 
khi tiếng Việt và chữ Hán chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Tiếng Pháp dạy 
ngay ở lớp đầu tiên với thời lượng lớn vì mục tiêu đề ra là sang lớp 
Nhì phải đạt được 1.500 từ. Cụ thể là: ở lớp Tư, tức là năm đầu 
tiên, trong tổng số thời gian dạy trong 1 tuần là 27 giờ 45 phút thì 
việc dạy bằng tiếng Pháp chiếm đến 23 giờ 30 phút (chữ Quốc ngữ 
3 giờ 45 phút, còn chữ Hán chỉ có 30 phút). Ở các lớp sau, thời gian 
học chia ra: tiếng Pháp 22 giờ, chữ Quốc ngữ 5 giờ 15 phút, chữ 
Hán 30 phút ở lớp Ba; tiếng Pháp 23 giờ 30 phút, chữ Quốc ngữ 3 
giờ 45 phút ở lớp Nhì và tiếng Pháp 22 giờ, chữ Quốc ngữ 3 giờ 45 
phút, chữ Hán 2 giờ ở lớp Nhất!. 


1. Phan Trọng Báu, Giáo đục Việt Nam.... Sđd, tr. 65. 


160 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Các môn học bằng chữ Quốc ngữ và chữ Hán chỉ với thời 
lượng ít ỏi so với tiếng Pháp cũng chỉ là đẻ cho việc chuyển dịch 
sang tiếng Pháp được dễ dàng hơn, gỏm: Quốc ngữ, Chính tả, 
Luận, Tập dịch Việt - Pháp, Học thuộc lòng, chữ Hán. 

Giáo trình tiểu học được soạn bằng chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, 
nhưng hầu hết là chữ Pháp. Chữ Quốc ngữ thì cho đến năm cuối 
học sinh cũng chỉ cần đọc trôi chảy là được. Chữ Hán vẫn được dạy 
cũng chỉ mang nội dung luân lý mà thôi. 

Năm 1914, số học sinh tiểu học Pháp - Việt trên toàn Đông 
Dương là 14.308 con trai và 3.230 con gái". 

Để chuẩn bị cho việc phát triển trường Pháp - Việt, Pháp cho 
mở các trường Dự bị (préparatoire). Ở Nam Kỳ, các trường dự bị 
được mở từ năm 1908, với 181 trường và 18.954 học sinh”. Ở Bắc 
và Trung Kỳ, cho đến năm 1913 loại trường này chưa mấy phát 
triển, thậm chí cũng mới chỉ phôi thai. Việc dạy tại các trường cũng. 
vẫn chỉ bằng tiếng bản xứ. 

Bậc Trung học Pháp - Việt, (gọi là cấp II - école primaire 
franco-indigène) học sinh thi vào trung học sau khi đã tốt nghiệp 
tiểu học. 

Bậc này chia làm hai: Trung học Đệ nhất cấp và Trung học Đệ 
nhị cấp. 

~ Trung học Đệ nhất cấp học 4 năm. Học sinh học Đệ nhất cấp 
để chuẩn bị vào học các chuyên ban trong Đệ nhị cấp. 

Trong thời kỳ đầu, việc dạy là dạy bằng chữ Quốc ngữ. Sách 
đạo đức Nho giáo cũng phải được chuyển sang chữ Quốc ngữ để 
giảng dạy. Chương trình dạy gồm: Tập đọc. Chính tả; Toán pháp; 


1,2. Henry Brenier, Essais đ'Arlas.... Sđd, tr. 1 16. 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


các khái niệm về Địa chính, đo đạc; Kế toán đơn giản; Khoa học 
thể chất và tự nhiên... để áp dụng vào nông nghiệp, vệ sinh... 

~ Trung học Đệ nhị học 1 năm, chia làm hai ban: 

+ Ban Văn học. học thêm một ít chương trình của ban Tú tài 
Pháp và có thể dạy thêm tiếng Pháp, tiếng Việt và chữ Hán. 

+ Ban Khoa học chia làm 3 ngành: nông nghiệp. công nghiệp. 
thương nghiệp, có mục đích đào tạo những nhân viên cho các 
ngành kinh tế, chú ý đào tạo các môn khoa học. Ngoài ra, học sinh 
học Ban Khoa học có thể thi vào lớp sư phạm hoặc pháp chính. 

Đối với cấp III, tức là các collèges, được lập ra ở các thủ đô của 
Liên bang thì việc dạy và học vẫn như vậy. Năm 1911 có 866 học 
sinh, năm 1913 có 885 học sinh - ứng viên cho các công việc hành 
chính, công trình công cộng, tư pháp và các nghẻ tự do'. 

Trong hệ thống giáo dục Pháp - Việt, nhằm phục vụ ngay cho 
cuộc khai thác thuộc địa lần này, một số trường dạy nghề đã được 
lập ra để dạy các nghề sơ đẳng như chế biến gỗ, sắt, máy hơi nước, 
máy công cụ (ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Nông Pênh) và các trưởng. 
Mỹ nghệ (Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Sa Đéc) và một số lớp gốm. sứ. 
thuộc da... 

Mặt khác, với "mục đích chống lại chủ nghĩa dân tộc ở Đông 
Dương"? trong chương trình cải cách của mình, Paul Beau đưa ra ý 
định nghiên cứu để hướng tới "thiết lập một trưởng Cao đẳng cho 
dân các nước Đông Dương". Ngày 16-5-1906, Paul Beau ký Nghị 
định thành lập Đại học Đông Dương. 


Ngày 10-11-1907, trường Đại học Đông Dương khai giảng 
khóa đầu tiên với 193 sinh viên, gồm 5 trường thành viên (trên cơ 


1. Henry Brenier, Essais đAtlas.... Sđd, tr. 1 16. 
2. Pierre Brocheux và Daniel Hémery, indochine la colonisation ambigiie 
1858-1954, Paris, 1994, tr. 215. 


162 


Chương f1. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


sở một số trường đã lập ra trước đó tử thời Paul Doumer) là: trường 
Cao đăng Luật và Hành chính: trường Cao đăng Khoa học (các 
ngành Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh vậu: trường Cao đẳng Y 
khoa; trường Cao đẳng Xây dựng và trường Cao đảng Văn chương 
(dạy các môn Ngôn ngừ và Văn học cô Phương Đông, Lịch sử và 
ía lý các nước Viễn Đông, Lịch sử và Địa lý nước Pháp, Lịch sử 
triết học và nghệ thuật...) 


Hệ thắng giáo dục truyền thông 

Việc "cải cách" chính là đưa hệ thống giáo dục truyền thống 
vốn là những trường tư thục, rải rác, tự phát vào công lập đặt dưới 
sự điều khiển, kiểm soát của chính quyền thuộc địa và được tô chức 
lại từ việc phân cấp học, chương trình học cũng như việc thi cử. 

Vẻ cấp học, hệ thông này được phân ra thành: Âu học, Tiểu học 
và Trung học, còn được gọi là cấp I, cấp II và cấp II. 


Ở các bậc học này, mặc dù chưa dám thẳng tay xóa bỏ hoàn 
toàn giáo dục truyền thống cả chương trình, sách giáo khoa cũng 
như việc thi cử nhưng Pháp đã tỏ ra quyết tâm làm cho giáo dục 
Pháp - Việt tiêm nhập sâu hơn vào giáo dục Han học. Chữ Hân bị 
cắt đi một phân đề thay vào bằng chữ Pháp, chữ Quốc ngữ và phần 
khoa học như Toán pháp, Cách trí, Vệ sinh... Bên cạnh chương 
trình cô điển là phần chữ Hán, còn có chương trình hiện đại là chữ 
Pháp, chữ Quốc ngữ và ngay cả phân chữ Pháp của các trường này 
cũng lấy trong sách giáo khoa của trưởng Pháp - Việt. 

- Bậc Ấu học được tô chức tại các làng hoặc liên làng, việc học 
bằng chữ Quốc ngữ ở trường 1 năm, chữ Quốc ngữ và chữ Hán ở 
trường 2 năm và cả 3 thứ chữ (chữ Quốc ngữ, chữ Hán và chữ Pháp 
không bắt buộc) ở trường 3 năm. Bậc học này kết thúc bằng một kỳ 
thi gọi là Hạch ruyển, người đậu gọi là Tuyển sinh bằng chữ 
Quốc ngữ. 


163 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


- Bậc Tiểu học, được tỗ chức tại các phủ huyện, học trong 2 
năm do các giáo thụ, huấn đạo chịu trách nhiệm. Chương trình dạy 
bằng cả ba thứ chữ, nhưng Quốc ngữ vẫn chiếm nhiễu giờ hơn (tới 
15 giờ 30 phút mỗi tuần) và đạy các môn chủ yếu như Toán pháp, 
Luận, Cách trí, Sử, Địa, Vệ sinh, Luân lý. Chữ Hán chiếm đến 10 
giờ mỗi tuần, chương trình vẫn nặng gồm Tứ :hư và các loại sách 
khác như: Chính biên toát yêu, Luật lệ toát yêu, Nam quốc địa dư, 
Đông Dương chính trị. Tiếng Pháp được dạy mỗi tuần 10 giờ, chủ 
yếu là tập đọc, tập làm văn, hội thoại. 

Học sinh học xong chương trình tiểu học phải qua kỳ thi gọi là 
Khảo khóa bằng chữ Quốc ngữ với các môn Địa lý, Lịch sử, Khoa 
học và môn dịch từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ để trở thành 
Khóa sinh. 

- Bậc Trung học học bằng chữ Hán, chữ Quốc ngữ và chữ 
Pháp. Chữ Pháp chiếm nhiều thời gian hơn (12 giờ mỗi tuần, trong, 
đó có 1 giờ làm Toán, còn lại học đọc, dịch và làm Văn). Chữ Hán 
7 giờ mỗi tuần học Kinh thí, Kinh thư, Kinh lễ và tập làm tâu, sở. 
Học sinh học hết bậc học này phải trải qua kỳ thi Hạch bằng chữ 
Quốc ngữ, các môn Địa lý, Khoa học tự nhiên và một bài bằng. 
tiếng Pháp đề được gọi là Thí sinh. 

Tuy nhiên, học sinh sau khi học xong cấp I không dứt khoát 
phải theo học cấp II và cấp II để đi thi Hương mà có thể vào học 
trong các trường Tiêu học Pháp - Việt để thi lên cấp Trung học. Sự 
xâm nhập này sẽ tạo điều kiện để Pháp loại bỏ dân, tiến tới loại bỏ 
dứt khoát đối với giáo dục truyền thống của người bản xứ ở hai xứ 
Bắc Kỳ và Trung Kỳ trong những năm sau. 

Đó là những nội dung cơ bản của việc "cái cách" đối với hai hệ 
thống: giáo dục truyền thống và giáo dục Pháp - Việt và tùy vào 
từng xứ, sự gia giảm "liều lượng" giữa hai hệ thống giáo dục này có 
khác nhau. 


164 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Ở Nam Kỷ, từ năm 1905, các bài học bằng chữ Hán và các bài 
giảng về đạo đức đã được giảng lại trong các nhà trường và theo 
chính Paul Beau thì đã có kết quả ngay vào năm 1906', 

Mặt khác, ở Nam Kỳ có sự khác biệt giữa giáo dục tư nhân và 
bán chính thức, tự phát ở bên dưới với giáo dục chính thức ở bên 
trên không có gốc rễ trong dân chúng nơi các trường học cũ tồn tại 
lâu đời thì cách" được Tổng Nha học chính và Hội đồng 
hoàn thiện giáo dục thông qua là: ở dưới, trường sơ học bản xứ, do. 
ngân sách các làng chỉ trả, dạy bằng chữ Quốc ngữ. Việc dạy bằng 
chữ Quốc ngữ do các cựu học sinh các trưởng Pháp - Việt đảm 
nhiệm. Trường Dự bị (prếparatoire) mỗi tổng có một trường do 
ngân sách cấp tỉnh chỉ trả thì phải dạy thêm các khái niệm vẻ tiếng 
Pháp. Các trưởng tiểu học tại các thị xã do ngân sách cấp xứ đám 
trách được dạy theo chương trình phù hợp với yêu cầu sự phát triển 
kinh tế của mỗi vùng. Các trường tiểu học nội trú sẽ được mở cho 
trẻ em ở xa các thị xã. 


Ở cấp cao học, trường Trung học Chasseloup - Laubat tô chức 
dạy một chương trình chung trong 3 năm đâu, 2 năm cuối dạy 
chuyên sâu và chuẩn bị cho những nghẻ thương mại, hành chính. 
Một khoa của Đại học Đông Dương được lập ở Sài Gòn đẻ cho 
người Việt được vào học. 

Ở Bắc và Trung Kỷ có đặc điểm là giáo dục truyền thống 
chiếm ưu thể gần như tuyệt đối thì nội dung chủ yếu của "cải cách” 
là gia tăng phần giáo dục hiện đại trong hệ thống giáo dục truyền 
thống như được trình bày ở trên bằng việc đưa vào các trường cấp Ï 
chung cho con gái và con trai chương trình dạy chữ Quốc ngữ và 
những khái niệm khoa học thông dụng, đưa vào các trường cấp II 
các khái niệm về Khoa học, Sử học, Địa lý học và đưa vào cấp III 


1. Henry Brenier, Essais đArlas.... Sđd, tr.1 10. 
165 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


các kiến thức khoa học và tiếng Pháp, cố gắng đẻ đến năm 1912 
trong chương trình thì 3 năm 1 lần (tức là thi văn sách) sẽ có thêm 
một bài thi bằng tiếng Pháp. 

3. Antony Klobukowski bãi bỏ Tổng Nha học chính, đóng 
cửa trường Đại học Đông Dương 

Tháng 6-1908, Paul Beau hết nhiệm kỷ, Antony Klobukowski 
sang thay làm Toàn quyền Đông Dương cho đến năm 1911. Trước 
phong trào đầu tranh của nhân dân Việt Nam đang diễn ra lúc đó, 
viên Toàn quyển này đã quay lưng lại với chính sách "hợp rác với 
người bản xứ", thực hành chế độ cai trị cường quyền, kết hợp giữa 
"cải cách" và đàn áp. Vì thế, chương trình "cải cách" của Paul 
Beau bị ngắt quãng, thậm chí có thể coi là bị bẻ gãy. Ở các cấp 
dưới, Klobukowski vẫn tiếp tục tỉnh thân "cái cách" của Paul Beau, 
xác lập vị trí của giáo dục Pháp - Việt trong giáo dục thuộc địa. 
Nhưng ở bên trên, nhằm ngăn cản sự thăng tiến về trí thức của 
thanh thiếu niên, sự du nhập của những tư tưởng mới từ bên ngoài 
đưa vào, vừa được bỏ nhiệm, Klobukowski đã quyết định bãi bỏ 
Tổng Nha học chính Đông Dương và cho đóng cửa trường Đại học. 
Đông Dương (1908). Chỉ đến khi Albert Sarraut sang làm Toàn 
quyển thay cho Antony Klobukowski vào giữa năm 1911 thì tình 
hình mới thay đổi. 


4. Albert Sarraut tiếp tục việc "cải cách" của Paul Beau 

Với Albert Sarraut, tư tưởng phát triển một nên giáo dục dành 
cho người bản xứ theo hướng loại bỏ dần nền học cũ được quay trở 
lại và được thúc đây mạnh mẽ hơn. Cùng với những cải sửa chương 
trình giảng dạy trong hệ thông các nhà trường, từ khi Albert Sarraut 
lên cằm quyển, khoản tiền chỉ cho giáo dục tăng lên, mặc dù chỉ 
chiếm một tỷ lệ nhỏ hơn nhiễu so với các khoản chỉ công khác và 


1ó6 


Chương II. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


phản lớn số tiền chỉ cho giáo dục lại là đẻ trả công cho nhân viên 
giáo dục'. 

Năm 1899, tổng chỉ cho giáo dục toàn Đông Dương là 654.1 17 đồng”. 

Từ năm 1913 đến năm 1918, con số đó tăng lên gấp đôi, gấp 
ba, được lấy từ Ngân sách Liên bang và chủ yếu là từ ngân sách các 
cấp dưới. Diễn biến cụ thể như sau: 

Bảng 13: Chỉ tiêu cho giáo dục công được đăng ký từ năm 1913 
đến năm 1918 (không kể chỉ cho xây dựng và bảo trợ các cơ sở)" 
Đơn vị: nghìn đồng 


Năm. “Trích từ Ngân sách 'Tổng cộng 
Liên bang. 
1913 ¿2 1.300. 1.372 
1914 86 1.390 1.476 
1915 83 1.410 1.493 
1916. 86 1.460 1.546 
1917 96 1.600 1.696 
1918 320 1.860 2.180 


Với sự trợ giúp của nguồn tài chính công, Albert Sarraut đã 
thúc đây một bước quá trình "cái cách" nên giáo dục thuộc địa, với 


1. Chỉ cho nhân sự người Việt và người Âu trong Ngân sách Bắc Kỷ năm 
1899 là 55.000 đồng trong tổng số 99.000, và năm 1913 là 390.000 trong 
tổng số 487.000 đồng. Số còn lại trong các ngân sách này được chí cho 
các khoản: vật liệu. học bổng. học nghề... Trong Ngân sách Nam Kỳ, 
khoản chỉ cho nhân sự năm 1899 là 255.00) đỏng trong tổng số 530.000. 
đồng và năm 1913 là 350.000 đỏng trong 553.000 đồng... Theo Henry 
Brenier, Essais đArlas.... Sđd, graphique 38. 

Henry Brenier, Essais đArlas.... Sđd, tr. L14 

Sđủ, tr3. 


" 


Âếnumé statistique. 


167 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


sự xâm nhập mạnh mẽ hơn của những nhân tố hiện đại vào giáo 
dục truyền thống và đẩy lùi thêm một bước nẻn giáo dục Hán học. 

Tháng 5-1911, với mục tiêu bổ sung những kiến thức cai trị 
hiện đại theo kiểu nước Pháp cho các tiền sỹ, phó bảng, cử nhân, tú 
tài trước khi chính thức ra làm quan, trường Hậu bỏ được thành lập 
ở Huế. Một năm sau đó, trường Hậu bổ ở Hà Nội được đổi tên 
thành trường Sĩ hoạn (école des Mandarins). Như vậy, cùng với 
trường Sĩ hoạn ở Hà Nội, đây là hai trung tâm duy nhất đào tạo 
ngạch quan lại chính thức của chính quyền Nam triều. Tuy nhiên, 
đến năm 1917, trường Hậu bổ Huế và Trường Sĩ hoạn chính thức 
được thay thế bằng trường Pháp - Chính. 

Ở Bắc Kỳ, sự hiện đại hóa đối với hệ thống giáo dục truyền 
thống còn được tiếp tục bằng việc cải cách các kỳ thi văn sách (kỳ 
thi 3 năm), tức là thi Hương và việc tuyển mộ quan chức theo tính 
thần của chương trình "cải cách” của Paul Beau. 

Nghị định 2-11-1911 quy định việc thi Hương theo tỉnh thần 
thêm chữ Quốc ngữ và chữ Pháp cùng một số môn khoa học vào. 
việc thi. Trong đó, chữ Hán là văn sách, chữ Quốc ngữ là Luận 
(Văn học, Địa lý, Khoa học), chữ Pháp là dịch từ chữ Pháp ra chữ 
Hán và dịch từ chữ Quốc ngữ ra chữ Pháp. 

Theo Nghị định 18-4-1912, các chức học quan không cần thiết 
đó bị bãi bỏ nên chỉ còn 5 chức danh Đốc học, 6 Điển học, 30 Giáo 
thụ, 88 Huấn đạo ở Bắc Kỳ. 

Ở Trung Kỳ, việc cải cách diễn ra cùng hướng với các xứ khác, 
nhưng chậm hơn, một phần do truyền thống của việc học ở xứ này. 
Chức học quan bị bãi bỏ tại Bắc Kỷ trong khi lại được thiết lập tại 
“Trung Kỳ cùng thời điểm. 


168 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Việc cải cách đối với các kỳ thi ở Bắc Kỳ diễn ra dần dẫn từ 
năm 1906, 1908, 1909 và 1911 thì ở Trung Kỳ việc đó được quyết 
định muộn hơn - theo quy định của Nghị định tháng 4-1913 cũng 
với tỉnh thần là: 

~ Học sinh học hết cấp I bản xứ (Sơ đăng tiểu học bản xứ) trải 
qua một kỳ thi tuyển bằng chữ Quốc ngữ đề vào các cấp trên của hệ 
giáo dục truyền thông hoặc vào trường Pháp - Việt". 

~ Các trường cấp II ở Phủ và huyện gọi là Tiểu học bản xứ 
(École primaire indigène). 

- Cấp HI gọi là Trung học bản xứ (école complémentaire 
indigène). Hết cấp III, học sinh trải qua kỳ thi gọi là Khảo khóa 
tương đương với bảng Tiểu học Pháp - Việt (Ceruficat detudes 
primaires)°. Trong kỳ thi này, từ 1914, 1 bài thi tiếng Pháp là bài 
thi được lựa chọn nhưng sau đó sẽ là bắt buộc `. 

Từ tháng 7-1913, trường tiếng Pháp đã được dạy ở thị xã của 
các tỉnh (ở Huế có ! trường là Quốc tử giám gọi là Hậu bổ, năm 
1913 chỉ có 28 học sinh"). 

Không chỉ xiết chặt điều kiện tham gia các bậc học đối với học 
sinh, chủ trương giáo dục của chính quyền thực dân còn xây dựng 
quy chế với bộ phận giáo viên. Ngày 11-10-1915, Khâm sứ Trung 
Kỳ ra nghị định thiết lập quy chế ngạch bậc giáo viên người Việt 
cho các trường ở Trung Kỳ. Theo đó, chỉ những người có bằng 
Tiểu học Pháp - Việt mới được dạy ở các lớp Dù bị, những người 
có bằng Thành chung, Cao đăng Tiểu học, Trung học mới được dạy 
ở trường Tiểu học. Ngoài ra, các trưởng cấp III có thê tuyển dụng 
những giáo viên có bằng Cao đăng, Tú tài. 


1,2, 3, 4. Henry Brenier, Essais đ'Aria.... Sđd. tr. Ì 12. 
169 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Theo các kết quả nghiên cứu thì đến năm 1912, Bắc Kỷ có 118 
trường cắp II và 11 trường cấp HII (bản xứ). Năm 1914, ở Bắc Kỳ 
có 1.200 trường cấp 1 công với khoảng 22 nghìn học sinh! 


Ở Trung Kỳ, cho đến năm 1913, có 1.260 trường cắp l, trong 
đó 457 trường do làng hay tổng chỉ trả, với 18.000 học sinh, 77 
trường cấp II, tổng cộng 6.413 học sinh và 15 trường cấp III, tổng 
cộng 1.546 học sinh. 


Hệ thống giáo dục truyền thống Hán học ngày càng mắt dần vai 
trò trước giáo dục Pháp - Việt. Chữ Hán và chương trình giáo dục 
Nho học ngày càng bị thay thế bởi chữ Quốc ngữ, chữ Pháp và các 

iến thức khoa học hiện đại, thực dụng hơn, năng động hơn. Và 
cuối cùng, khi các kỳ thi văn sách bị bãi bỏ sau kỷ thi Hương cuối 
cùng năm 1915 ở Bắc Kỳ và kỳ thi Hương cuối cùng năm 1918 ở 
Trung Kỷ và kỳ thi Hội cuối cùng vào tháng 4-1919, khoa thi Đình 
cuối cùng vào tháng 5-1919, nền giáo dục Hán học, chế độ khoa cử 
truyền thống đã bị lay chuyển tận gốc rễ ở hai xứ Bắc Kỳ và Trung 
Kỳ. Ở Nam Kỳ, Hán học được đưa trở lại nhà trường nhưng chỉ là 
những bài học về luân lý, đạo đức và cũng không phải là giải pháp 
lâu đài. 


Khi trường chữ Hán giảm đi thì trường đạy bằng chữ Quốc ngữ 
tăng lên và đây là số trường công hệ sơ đẳng (élementaires) dạy 
bằng chữ Quốc ngữ trong một số năm theo thống kê chính thức từ 
khi cải cách đến năm 1913 ở Đông Dương nói chung. 


1,2. Henry Brenier, Essais đ'Arlas.... Sđá, tr. 1 12. 


170 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Bảng 14: Số trường công hệ sơ đẳng dạy bằng chữ Quốc ngữ ở 
Đông Dương từ năm 1908 đến năm 1913” 


1908: 6.682 1911: 44.240 
1909: 16.505 1912: 44.240 
1910: 44.759. 1913: 49.395 


So sánh thì thấy số học sinh của hệ này đã tăng lên đến 7 lần 
trong vòng 6 năm từ năm 1908 đến 1913. 


Ở cấp cao học, trong những nỗ lực lôi kéo dân bản xứ vào nền 
học mới, năm 1912, Sarraut cho mở lại trường Đại học Đông 
Dương. Tiền xa hơn một bước trong việc xác định vị trí của tiếng 
Pháp trong giáo dục và văn hóa Việt Nam, tại phiên họp vào tháng 
4-1913, Hội đồng hoàn thiện giáo dục bản xứ đã quyết định bãi bỏ 
việc dạy chữ Hán tại các trường tiểu học và trung học (primaires và 
complémentaires) của hệ Giáo dục Pháp - Việt ở cả Bắc và Trung 
Kỷ. Học hết chương trình tiêu học (đến 14 tuôi), học sinh trải qua 
một kỳ thì để lẫy bằng Tiểu học Pháp - Việt (Certificat detudes de 
enseignement primaire franco-annamite). 

Một loạt sách giáo khoa khỏ nhỏ bằng chữ Quốc ngữ và chữ 
Pháp được soạn thảo và xuất bản tại chỗ để hỗ trợ cho cấp tiểu học 
này. Số học sinh tiểu học Pháp - Việt năm 1914 là 14.308 nam và 
3.230 nữ”. 

"Thống kê chính thức của Phủ Toàn quyền cho biết về số trường 
và số học sinh hệ Sơ đăng và Tiểu học (élémentaires và primaires) 
Pháp - Việt công ở Đông Dương tăng lên khá nhanh từ sau khi 
Albert Sarraut lên cằm quyên đến 1918, như được trình bày trong 
bảng dưới đây: 


1. Henry Brenier, Essais đ'Arlas.... Sđd, graphique 39. 
3. Henry Brenier, Essais dArlas.... Sđd. tr. 1 6. 


171 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Bảng 15: Số trường sơ đẳng và tiểu học Pháp - Việt công lập ở 
Đông Dương từ năm 1913 đến năm 1918! 


Năm 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 
Số trường công 782 |837 |879 |898 |2156 |2240 
Số học sinh trưởng công (nghìn) |46 |52 |5 |59 |9 105 


Học sinh các lớp dự bị (préparatoires) Pháp - Việt cũng tăng 
khá nhanh, gấp 3 lần vào năm 1913 so với 1906. 


Bảng 16: Số học sinh hệ dự bị Pháp - Việt ở Đông Dương từ năm 
1906 đến năm 1913` 


1906: 6.661 1910: 14.905 
1907: 12.281 1911: 15.823 
1908: 12721 1912: 19.049 
1909: 15.980. 1913: 19.621 


Như vậy, cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất ở Đông Dương, 
kéo dài từ năm 1906 với Paul Beau, đến năm 1917 với Albert 
Sarraut tức là trong thời gian diễn ra cuộc khai thác thuộc địa lần 
thứ nhất đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận so với chính 
sách giáo dục được các Toàn quyền trước để ra. Cuộc "cải cách" 
giáo dục lần này đã hướng đến đổi tượng chủ yếu là giáo dục 
truyền thống bản xứ nhằm Pháp hóa, hiện đại hóa một bước hệ 
thống giáo dục này với việc ban hành các quy chế học tập, giảng 
dạy cụ thể, chứ không đơn thuần chỉ là một vài quy định có tính 
chất tạm thời về việc học chữ Quốc ngữ, chữ Pháp. Trên thực tế, 


1. Résumế statistique..., Sđd. 


2. Năm 1917, thêm vào các trường Pháp - Việt là các trường truyền thông 
bản xứ của Bắc và Trung Kỷ. 
3. Henry Brenier, Exsais đÁrlas... tr. 115. 


12 


“Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


nên giáo dục truyền thông bản xứ đã thay đôi dẫn, rồi bị chấm dứt 
hoàn toàn trên danh nghĩa. Nền giáo dục Pháp - Việt trên thực tế đã 
được xác lập từng bước với sự gia tăng thởi lượng giảng dạy bằng 
chữ Việt, chữ Pháp và các môn khoa học cũng như sự phát triển vẻ 
số lượng nhà trường, số lượng học sinh của hệ giáo dục này, như đã 
được trình bày ở trên. Điều đó có nghĩa là những yếu tố hiện đại 
phương Tây đã tiếp tục được du nhập vào nên giáo dục bản địa sau 
những thử nghiệm vào cuỗi thể kỷ XIX trên đất Việt Nam, nhất là ở 
Nam Kỳ. Sự thay đổi diễn ra trên mọi khía cạnh. Hình thức tổ chức 
nhà trường thay đổi. Từ tự phát, rời rạc, hệ thống giáo dục truyền 
thống bản xứ giờ đã được đưa vào công lập, được đặt dưới sự chỉ 
đạo, giám sát chung theo ngành đọc từ trung ương đến địa phương 
của chính quyền thuộc địa, với sự phân cấp rõ ràng vẻ chỉ trả và 
quản lý, theo kiểu của giáo dục Pháp - ViệL Chương trình giảng 
dạy được cải tiên, không chỉ ở ngôn ngữ mà còn là ở các môn học. 
Sách để giảng dạy giờ không còn duy nhất là các sách Tàu (Tứ Thư, 
Ngũ Kinh...) chỉ nhằm vào những kỳ thi văn sách của Nho sinh như 
trước mà là sách dạy những kiến thức để nâng cao dân trí, ứng 
dụng vào đời sống dân sinh. Hệ thống giáo viên không còn là do. 
các làng và phụ huynh học sinh tự chọn mà Chính phủ thuộc địa đã 
hướng dẫn đến việc đào tạo chính quy đội ngũ giáo viên cho các 
cấp học ở cả hệ thống bản xứ cũng như hệ thống Pháp - Việt bằng 
việc mở ra các trường sư phạm, từ bậc sơ cấp trở lên hay cho phép 
tuyển chọn người dạy trong số những người có học trong các 
trường Pháp - Việt. 


Tuy nhiên, nếu lấy con số thống kê năm 1914' về giáo dục ở 
Đông Dương ra xem xét thì trong tổng số học sinh đến trường, số 
học sinh thuộc các trường bản xử tự do vẫn chiếm số đông (là 
125.000 học sinh) so với học sinh của các trường công lập (là 


1. Henry Brenier, Essais đ'Arlas.... Sđủ, tr. | 15. 
173 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


99.950 học sinh) và ngay trong tổng số học sinh chính thức này thì 
học sinh các trường cấp I và cấp II bản xứ cũng chiếm đại đa số với 
61.502 học sinh (trong đó cấp 1 chiếm số đông hơn là 49.399 và cấp 
II là 12.103), học sinh Tiểu học và Dự bị Pháp - Việt chỉ chiếm số ít 
với 37.225 (14.398 con trai và 3.200 con gái); Dự bị Pháp - Việt 
19.627 học sinh). Phần lớn số học sinh trường bản xứ cũng chỉ ở bậc 
sơ đẳng (cấp I), học sinh cấp II chỉ bằng chưa đầy 1⁄4 tổng số. 


Cuối cùng, số trẻ em đến trường so với số trẻ em đến tuổi đến 
trường cũng chỉ chiếm 19% ở Bắc Kỳ (80.500 trong số 430.000), 15% 
ở Tning Kỳ (54.000 trong số 357.000) và 28% ở Nam Kỳ (60.000 
trong số 214.000)'. Bình quân cả ba xứ, chỉ có 20% số trẻ em đến tuổi 
đi học được đến trường. 80% trẻ em Việt Nam bị thất học. 


Do thiểu tiền, thiểu sự chuẩn bị cả về vật chất và nhân sự, cho 
đến năm 1910, chương trình cải cách này mới chính thức được thực 
hiện. Đã thế, chương trình đó còn bị viên Toàn quyền Antony 
Klobukowski hạn chế. Chất lượng giáo dục sau cải cách lần thứ 
nhất không đáp ứng được yêu cẩu mà Pháp đặt ra. Sự áp đặt một 
cách nóng vội một nền giáo dục hiện đại y như ở Pháp đã gây ra 
những khó khăn làm chán nản người học và sự bức xúc về tâm lý 
của người bản xứ. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho cuộc 
khai thác thuộc địa đại quy mô lần thứ hai từ năm 1919 đến 1930, 
ngay khi cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, người 
Pháp đã phải tiến hành cuộc "cái cách" quy mô lần thứ hai về giáo. 
dục cũng với Albert Sarraut thuộc cánh tả, thành viên Hội Tam 
điểm Pháp, tín đồ nồng nhiệt của "chính sách hợp tác với người 
bản xứ". Cuộc "cải cách" giáo dục lần thứ nhất như vậy mới chỉ tạo 
ra cơ sở ban đầu cho những thay đổi trong nên giáo dục thuộc địa 
trong những năm 20 thế kỷ XX, phục vụ cho chế độ thực dân của 
người Pháp. Và một "hậu qw" ngoài ý muốn của những người 


1. Henry Brenier, Essais đ'Arias.... Sđd, graphique 39. 


174 


Chương II. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Pháp khi tiến hành cuộc "cải cách" lần này là họ đã tiếp tục tạo cơ 
sở cho sự hình thành dẫn đội ngũ những trí thức từ Nho học chuyển 
dẫn sang Tây học cho Việt Nam. Chính những người Tây học này 
khi thâm hiểu tỉnh thần dân chủ của văn minh phương Tây: Tự do, 
Bình đẳng, Bác ái dù quan điểm chính trị là gì cũng đã đóng góp rất 
lớn vào sự hình thành dẫn nên văn hóa Việt Nam. 

Ngay vào đầu thế kỷ XX, một phong trào cải cách thực sự về 
văn hóa - giáo dục mang ý nghĩa chính trị to lớn đã diễn ra trong xã 
hội thuộc địa đứng về phía phong trào dân tộc Việt Nam do những 
sĩ phu tân tiễn khởi xưởng. Phong trào cải cách đó đã mang lại cho 
nền giáo dục Việt Nam một sắc thái mới. yêu tô yêu nước kết hợp 
chặt chẽ với nhân tô cách mạng trong nên giáo dục truyền thống, 
tạo đà cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam. 

II. PHÁP ĐÁY MẠNH DU NHẬP VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY 
VÀO VIỆT NAM - CUỘC ĐÁU TRANH TRÊN LĨNH VỰC 
VĂN HÓA 

1. Pháp cho lập các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, 
văn hóa 


Tiếp tục những hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của thời kỳ 
trước, bước vào thế kỷ XX, Pháp thúc đẩy các hoạt động văn hóa, 
triệt để khai thác lĩnh vực này để củng cô sự nền cai trị thuộc địa 
của chúng. Việc "cải cách" đối với hệ thống giáo dục truyền thống 
Hán học ở trên nhằm giảm thiểu đi đến bãi bỏ đối với chữ Hán và 
văn hóa Trung Hoa trong giáo dục Việt Nam cũng là để làm cho 
nên văn hóa Pháp thâm nhập sâu hơn vào nèn văn hóa bản địa. Mặt 
khác, ngay từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Pháp cũng đã cho 
lập ra một số cơ quan, tô chức nghiên cứu khoa học, cơ sở văn hóa 
giáo dục nhằm phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu và khai thác 
những giá trị kinh tế, văn hóa của Đông Dương: Sở Thứ y (1897), 
Sở Địa chất (1898), Phái đoàn Khảo cổ học thưởng trực tại Đông 


175 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Đương (1898) (1-1900, đổi tên thành Trưởng Viễn Đông bác có), 
Nha Khí tượng (1898), Viện nghiên cứu Nông nghiệp và Kỹ nghệ 
Sài Gòn (1898), Sở Địa lý (1899), Viện Vĩ trùng học ở Hà Nội 
(1900), Sở Kiểm lâm (1901), Trường Y khoa Đông Dương (1902)... 

2. Chính quyền thực dân kiểm soát các ấn phẩm, báo chí 

Nhằm đàn áp các xu hướng văn hóa mới, ngăn chặn sự lan 
truyền của những tư tưởng tiến bộ đang có xu hướng tràn ngập, 
chính quyền thực dân đã thực hiện những biện pháp mạnh để cũng 
cố vị trí độc tôn của văn hóa thực dân. 

Trong lĩnh vực báo chí, Pháp đưa Luật báo chí năm 1881 của 
chính quốc vào áp dụng ở Nam Kỳ. Sắc lệnh 30-12-1898 của Tổng 
thống Pháp về chế độ báo chí ở Đông Dương được Bộ trưởng thuộc 
địa ban hành bằng Sắc lệnh ngày 30-1-1899 ở Đông Dương, trong 
đó luật hóa những điều cấm ky trong việc phát hành báo chí với 
mục đích loại người bản xứ ra khỏi những thành phần có thể ra báo, 
loại bỏ mọi ấn phẩm bị cho là "có hại" tới chính quyền thuộc địa, 
ngăn cản sự thâm nhập của những tư trưởng tiên tiến vào Việt 
Nam. Nội dung chính của Sắc lệnh này là: 

*1. Chủ nhiệm, chủ bút phải là người Pháp, hoặc có quốc tịch Pháp. 

2. Không có giáy phép tuyệt đối không được ra báo, dù là báo 
bằng tiếng Pháp. 

3. Tuyệt đối cắm không được viết, in, lưu hành, bán hoặc nhập 
các loại sách báo, tranh ảnh có hại cho Chính phủ (thực dân). 

Toàn quyền Đông Dương có quyên ra nghị định đình chỉ bắt cứ 
tờ báo hay tạp chí nào xuất bản tại Đông Dương. hoặc đình chỉ 
việc lưu hành bắt cứ tờ báo hay xuất bản phẩm nào ấn hành ở nước 
ngoài nhập vào Đông Dương. 

4. Mọi vi phạm sắc lệnh về chế độ báo chí này đều bị nghiêm trị. 
Các tòa án, các cơ quan cảnh sát chịu trách nhiệm theo dõi việc này. 


176 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


5. Sắc lệnh này áp dụng chung cho báo chí xuất bản bằng các 
thứ chữ”. 

3. Sử dụng phương tiện văn hóa tuyên truyền cho chủ nghĩa 
thực dân 

Tình thân của Sắc lệnh 30-12-1898 đã khiến cho không chỉ báo 
chí mà cả các loại hình văn hóa khác muôn tôn tại được thì đều 
phải thể hiện một tư tưởng chủ đạo là ca ngợi "công ơn khai hóa 
văn mình" của Pháp, ủng hộ chủ nghĩa thực dân. 

Được sự hậu thuẫn của chính quyền thực dân, một số tờ báo 
tiếng Việt và chữ Hán đã xuất hiện nhằm vào mục đích trên. 


Ở Bắc Kỳ, đáng chú ý là sự xuất hiện của các tờ: Đại Việt quan 
báo (1905) sau đổi ra Đại Việt tân báo và sau nữa đổi thành Đại 
Việt công báo do Babut làm chủ nhiệm, Đào Nguyên Phỏ làm chủ 
bút; Đông Dương rạp chí (1913) - phiên bản của Lục tỉnh tân văn ở 
Nam Kỳ xuất bản cho Trung Kỳ và Bắc Kỳ. chủ bút là Nguyễn Văn 
Vĩnh. Đây đều là những tờ báo được nhận trợ cấp tài chính của 
Chính phủ thuộc địa, trở thành các cơ quan phát ngôn của nhà nước. 
thuộc địa. Nội dung của chúng nặng vẻ thông tin và giải thích 
những công văn, những văn bản do Chính phủ thực dân ban bố và 
đôi khi có bàn đến một số vấn đẻ chính trị trên tỉnh thần có lợi cho. 
Pháp. Đặc biệt là tờ Đông Dương tạp chí đã được phát không đến 
các công sở, các viên quan lại và đến các cơ quan hành chính ở Bắc 
Kỳ. Trên tờ tạp chí này, thực dân cũng khuyến khích đăng những 
tác phẩm dịch văn học Pháp, văn học và triết học Trung Quốc (tư 
tưởng triết học của Liệt tử, Mặc tử, Hàn Phi tử). Trong số các tờ 
báo đó, Đông Dương tạp chí trở thành một tờ báo nỗi lên trong 
làng báo vào đầu thé kỷ. Bên cạnh đó còn phải kẻ tới những tờ báo 


1. Dương Kinh Quốc. Việt Nam những sự kiện.... Sảd, tr. 258. 
17 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


khác như Norre Journal (1908), Notre Revue (1910), Trung Bắc tân 
văn (1912)... 

Trong khi báo chí tiếng Việt mới ở dạng phôi thai thì báo chí 
tiếng Pháp đã trở nên khá phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong 
việc thúc đây sự phát triển của báo chí tiếng Việt. Bên cạnh những tờ 
báo ra đời trong những năm trước đó, giai đoạn này cũng ghi nhận 
sự xuất hiện của một số tờ báo tiêu biểu khác như: L'opiuon, La 
France d'Asie, Le Courrier Saigonnais, Le Pou de Bois, L'Echo de 
Saigon, L'Avenir du Tonkin, Le Courrier d'Haiphong, L'indépendence 
Tonkinoise, Le Pilori, Liimformation, L'actaluế, Joumal de 
Saigon, L'Union republicaine Indochinoise... Nói chung, đây đều là 
những tờ báo đứng về phía chính quyển thực dân, bảo vệ chế độ cai 
trị của người Pháp. 

Nhiều tờ báo muốn tiếp tục được phát hành đã phải quay sang 
bàn về những vấn đề mang tính trung lập. Nam Kỳ nhựt trình 
(1897) là tờ báo phát hành bằng cả chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp của 
một tư nhân người Pháp - Alferd. Tờ Nam Kỳ (1897) do Schneider 
làm chủ nhiệm chú trọng vào việc đưa tin tức trong nước, thể giới, 
giới thiệu các kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt. Năm 1905, tờ hát 
Báo Tỉnh của ông Goorges Garros ra đời tại Sài Gòn. Đó là tờ báo 
được dịch ra tiếng Việt của một thời báo Pháp, tờ Le Mfonireur des 
provinces, với mục đích “giáp đỡ và giáo đục người Annam". Nam 
Kỳ địa phận (1908) là một trong số ít những tờ báo phổ biến giáo lý 
“Thiên chúa giáo, nhưng lại bàn về đủ mọi vấn đẻ từ văn học dân 
gian đến thuốc bắc, thuốc nam, làm ăn buôn bán, v.v... và cũng 
không dành riêng cho người Công giáo. Mục đích tờ báo là: "Cho 
thông phân đạo, và ngoan việc đời". 

Do chế độ kiểm duyệt báo chí gắt gao, không ít các tờ báo đã bị 
cấm xuất bản ngay từ những ngày đầu, nếu có một chút tư tưởng 
chống đối chính quyền. Phan Yên báo (1898-1899) là tờ báo Quốc 


178 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


ngữ thứ hai của tư nhân người Việt - ông Diệp Văn Cương và cũng 
là tờ báo đâu tiên bị cắm xuất bản tại Nam Kỳ, chỉ sau khi ra được 
Tsố. 

Trên mặt trận này, thực dân Pháp đã thành công trong việc tạo 
ra một đội ngũ những người nẻ Pháp, sợ Pháp, làm bồi bút để ca 
ngợi Pháp, bày tỏ sự biết ơn đối với Pháp và ủng hộ chế độ cai trị 
của Pháp. 

Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh lúc đó, trong đời sống văn 
hóa của Việt Nam đã diễn ra sự phản ứng quyết liệt từ phía lực 
lượng dân tộc. Cuộc đụng độ giữa văn hóa thực dân, nô dịch với 
văn hóa dân tộc đã tạo ra diện mạo của văn hóa Việt Nam thuộc địa 
đầu thế kỷ XX, trong đó những nhân tổ tiến bộ ngày càng khẳng 
định chỗ đứng trong phong trào dân tộc và nền văn hóa mới của 
đân tộc. 

4. Văn hóa mới - yêu nước, cách mạng. 

Trước vận mệnh của dân tộc và nguy cơ nền văn hóa dân tộc bị 
xâm hại, các sĩ phu yêu nước đã chủ động đứng ra khởi xướng một 
cuộc duy tân, thay đổi cách thức cứu nước, xuất phát từ lĩnh vực tư 
tướng - văn hóa để giải quyết những vấn để chính trị của đất nước. 
Từ việc kêu gọi Đông du nhằm thâu nhận những điều mới mẻ, các 
sĩ phu tân tiễn còn tiễn xa hơn trong việc tạo ra một một nền giáo 
dục yêu nước và cách mạng, có thẻ gọi là một nên giáo dục mới lấy 
chữ Quốc ngữ làm chủ ngữ, lẫy thực học, thực hành làm mục đích, 
để làm cơ sở cho sự ra đời của một nễn văn hóa mới ở chính ngay 
trong nước và cũng giữa lúc thực dân Pháp tiễn hành cuộc "cải 
cách" giáo dục truyền thống của Việt Nam. 

a. Báo chí 

Bất chấp sự cắm đoán một cách thô bạo của chính quyền thực 
dân vẫn có những ẩn phẩm báo chí có tư tưởng tiền bộ ra đời và tồn 
tại được. Nổi bật lúc bấy giờ có các tở: 

179 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nông cô mín đàm, một tờ tuần báo, ra đời tại Sài Gòn ngày 1-9- 
1901 do Canavaggio - một nhà buôn, một đại điển chủ lập ra. Lúc 
đầu là do Dũ thúc Lương Khắc Ninh làm chủ bút, sau đó tờ báo 
được điều hành bởi Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Đông Trụ, 
Lê Văn Trung, Nguyễn Chánh Sắt. Nội dung chủ yếu của tờ báo là 
thường xuyên bàn về buôn bán, trồng trọt, chăn nuôi, bên cạnh 
những bài về thế sự, văn chương ở dạng thô sơ. Khi Trần Chánh 
Chiếu làm chủ bút (1906-1907), tờ bào còn đăng những bài về "đuy 
tân", "mình tân" kêu gọi học văn hóa, khoa học Thái Tây chống thủ 
cựu, hủ tục, mê tín dị đoan và chủ trương người Việt hùn vốn mở 
mang thương nghiệp cạnh tranh với người ngoại quốc. Một số nhà 
văn, nhà báo can đảm hơn đã nhân cơ hội đăng một số bài thơ có 
nội dung tư tưởng tiến bộ, phản bác lại thơ bán nước của Tôn Thọ 
Tường. Các nhân sĩ Gilbert Chiếu, Nguyễn Thành Hiến, Lê Quang 

iểu, Trần Quang Văn đều tham gia phong trào yêu nước do Phan 
Bội Châu lãnh đạo (1906)... 

Lục tỉnh tân văn - một tờ báo do Francois Henry Schneider lập 
ra năm 1907, với Chủ nghiệm là Pierre Jeantet và Chủ bút là Trần 
Chánh Chiếu. Trợ cấp cho tờ báo là chính quyền thực dân. Lúc đầu 
tờ báo ra mỗi tuần 1 số, sau 3 số. Ngoài việc đăng các tài liệu chính 
thức của chính quyền thực dân, tờ báo còn đề cập những vấn đề thể 
sự trong vào ngoài nước và điều đáng nói là nó đã dành nội dung 
chính cho vận động Minh tân ở Nam Kỳ - tương đương với phong 
trào Đông Kinh Nghĩa thục ở Bắc và Trung Kỳ, cổ động duy tân, tự 
cường, chấn hưng dân trí, dân khí bằng kêu gọi, giải thích, châm 
biếm và gián tiếp chống chính quyền thuộc địa và bọn tay sai. 

Năm 1908, sau khi Trần Chánh Chiếu bị Pháp bắt, Lương Khắc 
Ninh - chủ bút Nóng cổ mín đàm sang làm Chủ bút Lực tỉnh tân 
văn nhưng tờ báo mắt dẫn tín nhiệm, tồn tại cho đến tháng 12-1944 
thì đình bản. 


180 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Ở Bắc Kỳ, năm 1907, tờ Đại Nam đông văn nhật báo được đôi 
tên thành Đăng cổ rùng báo xuất bản bằng hai thứ tiếng Hán và 
Việt do Đào Nguyên Phỏ chịu trách nhiệm phần chữ Hán, Nguyễn 
'Văn Vĩnh giữ phần chữ Việt. Bên cạnh nội dung ca tụng chính sách 
"khai hóa" của thực dân Pháp, tờ báo. cỗ xúy mạnh mẽ cho cuộc 
chấn hưng công thương nghiệp dân tộc, đây mạnh tân học. Những 
nhà yêu nước trong Đông Kinh Nghĩa thực đã lợi dụng tờ báo này 
để đăng một số bài văn thơ yêu nước, cô động tỉnh thân dân tộc. 

b. Văn học 

Sự phát triển của báo chí tiếng Việt là một trong những nhân tố 
quan trọng thúc đây sự phát triển của văn học giai đoạn này. Ngoài 
các tác phẩm văn học dịch, văn học được sáng tác bằng chữ Quốc. 
ngữ viết theo cấu trúc phương Tây cũng có sự chuyển biến, tuy còn 
chậm chạp. Về văn chính luận, có những cuốn Minh Tân tiểu 
thuyết, Hương Cảng nhân vật. Quảng Đông tình thành phong cảnh 
nhằm cổ động cho phong trào Duy tân. Về tiểu thuyết có #foàng Tổ 
Anh hàm oan của Trần Thiên Trung (tức Trần Chánh Chiểu) 
(1910). ương hoa truyện của Nguyễn Khánh Nhương (1907- 
1908), Thoại Thiểu Anh, kỳ duyên xảo ngộ của Ô Môn Nguyễn Bửu 
Hạp (1911), Tình sử một đóng vàng của Trần Kỹ Sĩ, Việt trung tiểu 
lục của Nguyễn Thành Phương, đặc biệt U rừnh lục của Hồ Biểu 
Chánh (1913) đánh dấu giai đoạn quá độ từ thể loại truyện nôm 
sang tiêu thuyết mới... Trong số những đẻ tài lịch sử có những cuốn 
Lê triều Lý thị và Tiên Lê vận mạt của Phạm Minh Liên và Phan 
Yên ngoại sử tiết phụ gian truân (1910) của Trương Duy Toản, 
Giọt máu chưng tình của Tân Dân tử. 


Đặc biệt, trong giai đoạn này, dòng văn học yêu nước tiếp tục 
phát triển kế thừa từ giai đoạn trước. Thông qua các tác phẩm văn 
học. những tư tưởng yêu nước cũng được tuyên truyền một cách bí 
mật nhằm đánh lạc hướng sự theo dõi của thực dân, cô vũ mạnh mẽ 


l81 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


tỉnh thần yêu nước và truyền bá rộng rãi tư tưởng dân chủ tư sản. 
Văn thơ yêu nước giai đoạn này gồm hai bộ phận: văn thơ của các 
sĩ phu và văn thơ đân gian. 


Trong dòng văn thơ dân gian, năm 1910, Trương Duy Toản cho 
ra mắt cuốn truyện Phan Yên ngoại sử Tiết phụ gian truân, mượn 
truyện dã sử để gián tiếp cổ động cho phong trào chống Pháp của 
các sĩ phu yêu nước lúc bấy giờ. Vẻ thơ, Đặng thúc Liêng viết 
Chim lông cá chậu, Huỳnh Đình Ngươn viết Ngựa sắt chuông bị 
bắt phạt, Huỳnh Lư viễt Vịnh cây kiểng. Tác phẩm văn học cỗ Việt 
Nam, đặc biệt là thơ văn của các tác giả Nam Bội, được tập hợp lần 
đầu tiên và in bằng chữ Quốc ngữ trong cuốn Quốc âm thi hiệp 
tuyển của Lê Quang Chiều. 


'Văn thơ của các sĩ phu vẫn là bộ phận quan trọng nhất. Nồi bật 
trong lớp sĩ phu yêu nước những năm đâu thế kỷ XX là Phan Bội 
Châu và Phan Châu Trinh. Phan Bội Châu viết Lưu cầu huyết lệ tân 
thư, Hải ngoại huyết thư, Việt Nam vong quốc sử, Ái cáo Nam Kỳ 
phụ lão... Phan Châu Trinh viết Tỉnh quốc hôn ca, tuồng Trương nữ 
vương bình ngũ lãnh... Trong số các tác phẩm văn thơ của lớp sĩ 
phu yêu nước, văn thơ sáng tác trong phong trào Đông Kinh Nghĩa 
thục chiếm một vị trí quan trọng với các tác giả tiêu biểu như 
Huỳnh Thúc Kháng, Lương Văn Can, Hoàng Tăng Bí, Đặng 
Nguyên Cần, Đào Nguyên Phổ, Nguyễn Phan Lãng... Các sáng tác 
này không chỉ thể hiện một quan niệm mới về văn học mà còn trở 
thành một vũ khí lợi hại bằng sách vở, công kích thẳng vào chế độ 
phong kiến, thực dân, kêu gọi chấn hưng phong hóa, "chẩn hưng 
phong hóa, tranh đua thực nghiệp”. 


Hoạt động xuất bản giai đoạn này đánh dấu bước chuyển biến 
quan trọng từ xuất bản sách chữ Hán và chữ Nôm sang xuất bản 
sách in bằng chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Các ấn phẩm tập trung 
nhiều vào việc biên soạn, khảo cứu, địch thuật các tác phẩm văn 


182 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


học Pháp, Trung Quốc, phô biển tư tưởng triết học... nhằm phô biến 
chữ Quốc ngữ, làm cho nhân dân dễ dàng đọc và hiểu được các 
thông báo, nghị định của Chính phủ. 


Tại Nam Kỳ, hoạt động xuất bản có phân sôi nôi, với số lượng 
đầu sách xuất bản mới (không tính sách tái bản) trong khoảng 20 
năm đầu thế kỷ XX là 490!, trong đó nhiễu nhất là truyện thơ, thơ, 
truyện Tàu. Nỗi bật trong số những tác giả bấy giờ có Huỳnh Tịnh 
Của, Trương Minh Ký, Trần Chánh Chiếu... Từ năm 1897 đến khi 
qua đời (1908), Huỳnh Tịnh Của đã viết và xuất bản 15 cuốn sách. 
Trương Minh Ký biên soạn chủ yếu các loại sách giáo khoa dành 
cho học sinh tiểu học bằng tiếng Pháp. Trần Chánh Chiều vừa sáng 
tác, vừa dịch xuất bản được 9 cuôn. Đặng Lễ Nghỉ là người viết và 
cho xuất bản 26 cuốn sách gồm sách sáng tác thơ hoặc phiên âm từ 
chữ Nôm, sách dịch truyện Trung Quốc và sách tập hợp một số 
truyện kể Việt NamỶ. Các truyện thơ Nôm được phô biến trong giai 
đoạn này có Lý Công, Chiêu Quân công Hỗ, Thạch Sanh Lý Thông, 
Thoại Khanh Châu Tuấn, Nàng út... Từ đầu thế kỹ XX, dịch truyện 
Tàu ra chữ Quốc ngữ trở thành phong trào thu hút khá đông dịch 
giả, nổi bật trong đó phải kể tới Trân Phong Sắc, Nguyễn Chánh 
Sắt, Nguyễn An Khương. Từ năm 1904-1910, có 46 đâu truyện tàu 
được dịch xuất bản tại Nam Kỳ`. 


Trong khi đó tại Bắc Kỳ, hoạt động xuất bản có vẻ chìm lắng 
hơn so với Nam Kỳ, tính về cả số lượng tác giả và tác phẩm. 
Những khuôn mặt tiêu biểu bấy giờ trong lĩnh vực viết sách, dịch 


1. Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng. Địa chí văn hóa thành phổ Hồ Chỉ 
Minh, Nxb. Tp. Hỗ Chí Minh. 1998, tr, 655 - 656. 

2. Chương Thâu..... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1999, tr. 32. 

3. Bằng Giang, Văn học quốc ngữ ở Nam Kỳ 1865-1930, Nxb. Trẻ, Tp. Hỗ 
Chí Minh, 1998, tr. 245, Tác giả chú thích: số liệu chưa đủ. 


183 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


thuật có thể kể đến Phan Kế Bính, Trần Trọng Kim, Cao Xuân 
Dục, Hoàng Cao Khải, Đỗ Thận, Nguyễn Hữu Tiền... Bên cạnh đó, 
phải kế tới số lượng tác phẩm do Đông Kinh Nghĩa thục biên soạn. 
Ngoài các loại sách giáo khoa được xuất bản phục vụ cho nhu cầu 
học tập và giảng dạy như Quốc dân độc bản, Nam quốc giải sự, 
Nam quốc địa dư, Quốc văn giáo khoa thư, Luân lý giáo khoa thư... 
Đông Kinh Nghĩa thục còn chủ trương dịch và in ấn hàng chục đầu 
sách về lịch sử Việt Nam và lịch sử thể giới, địa lý, văn học... như: 
Kêu hôn nước, Á tế á ca, Đề bình quốc dân, Thiết diễn ca, Trung 
Quốc tân giáo khoa thư, Văn mình tân học sách... 

Công việc dịch thuật, sáng tác văn học đã kích thích sự phát 
triển của ngành in. Trong khoảng 20 năm đầu thế kỷ XX, có 
khoảng 17 nhà in được thành lập tại Sài Gòn' như Imprimerie de 
I'Opinion, Schneider, J.Việt, Imprimerie de l'Union... Tại Hà Nội, 
chính quyền thực dân bỏ vốn lập nhà in Viễn Đông (Imprimerie 
d'Extrême - Orient, viết tắt IDEO) chuyên in sách báo tiếng Pháp 
và giấy tờ phục vụ cho chính quyển. 

Như vậy, khi xem xét những khía cạnh văn hóa có liên quan 
trực tiếp đến chính sách thuộc địa của người Pháp và ở chiều kia là 
những hoạt động liên hệ chặt chẽ nhất đối với cuộc đầu tranh trên 
lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của người Việt Nam có thẻ thấy rằng 
vào đầu thế kỷ XX, khi thực thí chế độ thực dân, thực dân Pháp đã 
thúc đây việc du nhập những nhân tố của nền văn hóa phương Tây 
vào thuộc địa. Điêu đó đã vô tình đem lại một lợi thể cho cuộc đấu 
tranh trên lĩnh vực văn hóa của phong trào dân tộc đồng thời làm 
lợi cho sự hình thành và phát triển của một nền văn hóa mới của 
Việt Nam. 


1. Trằn Văn Giàu, Trần Bạch Đăng, Địa chí văn hóa... Sđd, tr. 655 - 656. 


184 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


II, NÊN Y HỌC HIỆN ĐẠI TỪNG BƯỚC ĐƯỢC PHÁP ĐƯA. 
'VÀO VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐÀU THẺ KỶ XX 

1. Việc đầu tư vào lĩnh vực y tế 

Cho đến trước khi Paul Doumer lên làm Toàn quyền, y tế và sức 
khỏe ở thuộc địa chưa mấy được người Pháp quan tâm. Bệnh dịch 
diễn ra liên miên, nhưng chỉ mới có ở Nam Kỳ, việc tiêm phòng 
chống đậu mùa được tiền hành từ năm 1878 do các thây thuốc hải 
quân đảm trách. Phải đến năm 1891, Viện ví tràng học mới được bác 
sĩ Albert Camette lập ra ở Sài Gòn và đến năm 1895, Yersin mới lập 
ra Viện vi trùng học Nha Trang. Một vài cơ sở chữa bệnh và viện 
nghiên cứu được lập ra nhưng chủ yếu là để chữa cho quân đỏn trú 
và dân Âu như Bệnh viện quân đội Đồn Thủy (Hà Nội). 

Năm 1897, Paul Doumer lên làm Toàn quyền, cũng như đổi với 
lĩnh vực giáo dục ở trên, viên Toàn quyền này chưa đưa ra kể 
hoạch nào cho y tế - sức khỏe. Trong các khoản chỉ tài chính công 
lúc bấy giờ, chưa có mục nào vẻ chỉ cho y tế và mãi đến những 
năm sau Chiến tranh thể giới lần thứ nhất (1920-1929) y tế cũng 
mới chí chiểm 1,65 đến 3,78% tổng chỉ ngân sách mà thôi'. 

Khi Paul Beau lên làm Toàn quyền Đông Dương, với chính 
sách "hợp rác với người bản xứ" của ông ta, y tế để "bảo vệ sức 
khỏe công cộng” mới trở thành một trong hai lĩnh vực xã hội được 
quan tâm. 

Trong thời kỳ Paul Beau từ năm 1902 đến năm 1907, các xứ 
đều tăng chỉ ngân sách cho y tế nhiều hơn so với trước. 

Trên toàn Đông Dương, năm 1906 số tiền dành cho y tế là 
1.194.467 đồng tương đương gn 3 triệu francs, gấp hai lần so với 
số chỉ cho lĩnh vực này trong tài khóa 1902, 


1. Pierre Brocheux & Daniel Hemery, Indochine.... Sđd, tr. 152. 
3. Paul Beau, La Situation.... Sđd. tr. 86. 


185 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Ở Nam Kỳ, trong các khoản chỉ của ngân sách cấp xứ, năm 
1882 mới chỉ có xấp xỉ 22.000 đồng được chỉ cho y tế thì năm 1902 
đã là 176.216 đồng, tức là tăng lên 8 lần và 1907 là 253.189 đồng 
dành cho lĩnh vực này, tức là tăng lên gần 11,5 lần. Cụ thể là': 


Bảng 17: Chỉ cho y tẾ của ngân sách Nam Kỳ từ năm 1902 


đến năm 1907 
Đơn vị: đồng 
Năm Bệnh viện Chợ Quán | Trợ cắp cho các bệnh viện, các trại 
phong, các công trình y tế 
1882 17.546.52 1407224 
1902 30.9573 145.259,33 
1903 31.659.27 129.332,50 
1904 39.995,00 156.475.71 
1905 40.126,27 171.569,95 
1906, 43.595,55 154.254,55 
1907 45.851,00 2U7.33M,5M 


Số tiền mà Ngân sách của thành phố Chợ Lớn chỉ cho hoạt 
động y tế của thành phố từ hơn 8 nghìn đồng năm 1882 tăng lên 
xấp xi 58 nghìn đồng năm 1902 và hơn 54 nghìn đồng năm 1907, 

Ở Trung Kỳ, chỉ cho nhân sự bản xử tăng từ 2.071 đồng năm 
1902 lên 3.756 đồng năm 1906 và dự chỉ 7.606 đồng năm 1907. 
Chỉ phí cho vật liệu y tế của xứ này cũng từ 13.500 đồng năm 1902 
lên 16.000 đồng năm 1905 và 33.480 đồng năm 1906). 


1, 2. Paul Beau, La Situarion.... Sđd, Phụ lục. 
3. Paul Beau, La Situarion..., Sđd, tr, 286. 


186 


Chương I1. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Từ năm 1902 đến 1905, chỉ phí cho vật liệu y tế cũng tăng từ 
13.500 đồng lên 16.000 đồng và năm 1906 lên đến 33.480 đồng. 

Lĩnh vực y tế và sức khỏe còn được quan tâm hơn với Toàn 
quyền Albert Sarraut, người đã làm cho việc "hợp rác với người 
bản xử" trở thành một chính sách hoàn chỉnh, trong đó "làm cho 
người bản xứ được hưởng những tiến bộ vẻ vệ sinh và khoa học y 
học"' trở thành một trong những biện pháp chủ yếu để triển khai 
chính sách "hợp tác" trên thực tẻ. 

“Trong ngân sách các cấp, các khoản tiền dành cho y tế tăng lên 
hàng năm, tử xắp xỉ I,2 triệu năm 1906 được dẫn ra ở trên tăng lên 
1.8 triệu năm 1913; 3,1 triệu năm 1914; 3,1 triệu năm 1915; 2,57 
triệu năm 1916; rồi 3,2 triệu trong các năm 1917 và 1918, 

2. Phát triển cơ sở y tế và đào tạo nhân viên y tế 

Với những khoản tiền ít ỏi trong ngân sách ấy, các cơ quan 
quản lý sức khỏe lẳn lượt ra đời, việc đào tạo nhân viên y tế, việc 
xây dựng các cơ sở y tế được tiền hành, các biện pháp phòng ngừa 
bệnh dịch được triển khai. 

Năm 1902, Trường Đựi học Y khoa Đông Dương được thành lập, 

Năm 1904, Paul Beau cho lập Tổng Nha Sức khỏe Đông Dương 
(Direction générale de la Santé). Cùng năm, Beau cho lập Trưởng 
Cao đẳng Y khoa Đông Dương. 

Qua Nghị định ngày 30-6-1905, một cơ quan thưởng trực tổ 
chức Trợ giáp Y tế (I'Assistance médicale) được lập ra ở Đông 
Dương, mục đích được liệt kê ra là: đào tạo chuyên gia trong ngành 
Y ở Đông Dương; chăm sóc y tế cho người Âu và người bản xứ; 
điều khiển các bệnh viện do nhiều nguồn ngân sách chỉ trả; kiểm 


1. "Le problème indochinoic" dẫn trong Tạ Thị Thúy, Đồn điền... 
3. Résumế statistique.... Sđủ, tr. 56. 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


soát hay thực hiện những biện pháp liên quan đến việc kiểm soát y 
tế, dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời dạy cho dân 
Đông Dương hiểu cách bảo vệ sức khỏe và sống vệ sinh; xây dựng 
các cơ sở y tế. 

Song song với việc xây dựng hệ thống các cơ quan quản lý 
công tác chăm sóc sức khỏe, chính quyền thực dân cũng từng bước 
cho xây dựng hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế tại các địa phương, 
như #iôpiral Grall ở Sài Gòn, Hôpital đe Lannessan ở Hà Nội, và 
Hôpiial Indigène du Protectorat (Bệnh Viện Phủ Doãn) (25-3- 
1904) ở Hà Nội (chữa bệnh cho người bản xứ ở Bắc Kỳ do Ngân 
sách Liên bang chỉ trả). 

Nam Kỳ trở thành xứ tiến triển nhanh nhất vẻ y tế, nhờ nguồn 
ngân sách cấp xử, các ngân sách cấp tỉnh và nhờ sự ủng hộ đóng 
góp của các cá nhân. Năm 1903, một trại chữa bệnh phong được 
lập ra trên một cù lao ở Mê kông. Tháng 1-1904, một Trưởng Thực 
hành y tế bản xứ được mở để đào tạo các y tế tiêm chủng và các nữ 
hộ sinh. Ở Chợ Lớn, một bệnh viện dân sự và nhiều công trình y tế 
được lập ra. Năm 1907, các Hội đồng y tế được lập ra ở các tỉnh để 
giám sát việc áp dụng những quy định vễ bảo vệ sức khỏe công 
cộng và nghiên cứu những biện pháp để làm sạch các trung tâm. 
Cho đến năm 1906, Nam Kỳ có không dưới 65 cơ sở y tế. 

Ở Bắc Kỳ”, Bệnh viện bản xứ ở Hải Phòng bắt đầu hoạt động từ 
21-3-1906 do ngân sách thành phố Hải Phòng chỉ trả. Các tỉnh đều 
lập ra cơ quan Hỗ trợ Y tế Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Nam 


1. Paul Beau, La Situation.... 
2. Paul Beau, La Situatioi 
3. Paul Beau, La Situarion.... Sđd, Annexe. 
4. Paul Beau, La Situation.... Sđả, tr. 84. 

5. Paul Beau, La Siruarion.... Sđd, Annexe. 


188 


Chương II. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Định, Ninh Bình, Sơn La, Vĩnh Yên, Phúc Yên... Các cơ quan này 
được giao cho một nhân viên chuyên trách. Cũng như vậy, một số 
tỉnh đó xây dựng được bệnh viện riêng như: Bắc Ninh, Phủ Lý, 
Lạng Sơn, Yên Bái, Phú Thọ, Móng Cái, Hải Dương... Năm 1906, 
Bắc Kỷ có 38 bác sĩ. Nghị định 27-4-1907 cho lập ngạch y tá bản 
xứ ở Bắc Kỳ. 

Tại Trung Kỷ), cho đến năm 1906, cơ quan Hỗ trợ Y tế mới 
được lập ra ở các địa phương Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, 
Quy Nhơn, Phan Rang, Phan Thiết. Năm 1906, Trung Kỳ) có 14 
bác sĩ, 7 bệnh viện được lập ra ở các thành phô chính và các trạm y 
tế ở các trung tâm khác. Số nhập viện ở Trung Kỳ năm 1906 là 
4.273, số lượt khám là 52.627 và số tiêm chúng là 395.392. Số chỉ 
tiêu là 160.819 đồng. 

Tổng cộng, cho đến năm 1906, Cơ quan Hỗ trợ Y rế có 100 
thầy thuốc cả dân sự và quân sự, quản lý 57 bệnh viện, 33 trạm y 
tế, 5 bệnh viện phong, 7 nhà cứu tế cho những người bị bệnh mãn 
tính và người già, 17 trại trẻ mỏ côi, không nơi nương tựa, 7 nhà hộ 
sinh, 2 bệnh viện cho người mù và người câm điếc. Cơ quan này. 
tiếp nhận và chăm sóc 43.099 người nhập viện, 238.149 lượt khám, 
710 người phong, 2.077 người già và người bị bệnh mãn tính, 2.815 
trẻ mồ côi và đó tiến hành 897.339 lượt chủng đậu". Tổng cộng, 
cho đến năm 1906, toàn Đông Dương có 129 cơ sở y tế”. 

Sau những "cổ gắng" của Paul Beau, Albert Sarraut thúc đây 
thêm một bước việc xây dựng các cơ sở y tê trên toàn Đông Dương. 


1, Paul Beau, La Sitarion.... Sđủ, tr. 84. 
2. Paul Beau, La Situatioi 
3, 4. Paul Beau, La Situafion.... 
$. Gaide 1931, tr. 92. 


189 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Cho nên từ 129 cơ sở y tế vào năm 1906, con số này đã tăng nhanh 
trong những năm chiến tranh, lên 169 năm 1913; 156 năm 1914; 
171 năm 1915; I85 năm 1916; 190 năm 1917 và 279 năm 1918), 
với 90 bệnh viện, 10 trại trẻ mô côi, 87 trạm y tế, phòng khám, 22 
trạm xá.... trong đó tập trung nhiễu nhất tại Nam Kỳ, còn Trung Kỳ 
gần như không đáng kể. 

Việc mở rộng hệ thông cơ sở cứu chữa bệnh cũng góp phân 
làm cho số người hoạt động trong lĩnh vực y tế cũng tăng lên, cả 
các nhân viên người Âu và người bản xứ. 

Số người hoạt động trong trong lĩnh vực y tế cũng tăng lên, Các 
cơ sở đào tạo nhân viên y tế từng bước được thành lập. Trưởng Đại 
học Y khoa Đông Dương được lập vào năm 1902 tại Hà Nội chuyên 
về đào tạo y sĩ. Trưởng Cao đẳng Y khoa Đông Dương được lập 
qua Nghị định 25-10-1904. 

Từ năm 1907 đến 1918 có 95 người tốt nghiệp và lây bằng Y sĩ 
Đông Dương (Médicin Indochinois). Nhân viên y tá cả người Âu 
và người bản xứ được thông kê như sau trong một số năm, từ 1913 
đến 1918: 

Bảng 18: Số nhân viên y tế ở Đông Dương. 
từ năm 1913 đến năm 1918` 


Năm Nhân viên y tế (đến 31-12) 
Người Âu Người bản xứ. 


1913 114 10 
1914 114 170 
1915 105 226. 


1. Rềsumề statistique.... Sđủ, tr. 5, 6. 
2. Indochine francaise 1931, tr. 24. 
3. Rềnznế statistique.... Sđủ, tr. 5, 6. 


190 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


1916 77 284 
1917 T9 318 
1918 90 316. 


Năm 1901, lớp y tá nam đầu tiên được mở tại Chợ Quán và 5 
năm sau, Toàn quyển Đông Dương ra nghị định lập ngạch y tá 
người bản xứ tại Trung và Bắc Kỳ. Năm 1903, Paul Beau ban hành 
nghị định lập 7rưởng Y thực hành bản xứ ờ Nam Kỳ dưới sự chỉ 
đạo của Giám đốc Sở Y tế Nam Kỳ để đào tạo y tá, nữ hộ sinh 
người Việt. Chỉ phí cho việc học do các tỉnh phải đóng góp. Học 
xong, các y tá, nữ học sinh trở về làm việc tại trạm xá xã, với chế 
độ tiền lương là do làng chỉ trả. Đến năm 1918, Đông Dương đã có 
1.539 y tá. Chính quyền thuộc địa cũng cho thành lập trường Nữ hộ 
sinh đầu tiên tại Chợ Lớn (1901) chuyên đào tạo bà đỡ cho xứ Nam 
Kỳ và sau đó là trường Nữ Hộ sinh thuộc Trường Y khoa Đông 
Đương được lập năm 1905 để đào tạo ra các bà đỡ người bản xứ 
cho Bắc Kỳ và Trung Kỷ. Sau khi tốt nghiệp, các bà đỡ sẽ làm việc 
tại các bệnh viện, trạm xá. So với năm 1914, năm 1918 số bà đỡ 
tăng gần 2 lần. Năm 1914. Trường Y mở thêm khoa Dược chuyên 
đào tạo dược sĩ. Năm 1917, hai dược sĩ đầu tiên tốt nghiệp. 

3. Tình trạng khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh 

Các cơ sở y tế được lập ra, số nhân viên y tế tăng lên, số người 
được khám chữa bệnh do đó cũng tăng lên. Số người được nhập. 
viện đã từ 69 nghìn năm 1913 tăng lên 104 nghìn năm 1918. Số 
ngày chữa bệnh từ gần 2,2 triệu năm 1913 tăng lên 2,3 triệu năm 
1918. Số người bệnh đi khám từ 238. 149 người năm 1906, tăng dân 
lên 599.000 năm 1913 và 950.938 năm 1918'. Số lượt khám bệnh 
cũng tăng từ 1,7 triệu năm 1913 lên xắp xỉ 2,6 triệu năm 1918 và số 


1. Gaide, 1931, tr. 93. 
191 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


lượt tiêm chủng đậu mùa từ hơn 1,1 triệu năm 1913 lên xấp xi2 
triệu năm 1918!. 

Trong giai đoạn này, tại Việt Nam có hai hệ thống Y học chữa 
bệnh là Đông Y, Tây Y, trong đó Đông Y vẫn là phương pháp chữa 
bệnh phổ biến hơn, được nhiều người Việt Nam lựa chọn. Y học 
phương Tây được chính thức đưa vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 
XIX, nhưng cho đến lúc này vẫn còn chậm phát triển và mới chỉ có 
dân ở các đô thị được hưởng loại hình y học này, phần lớn dân 
chúng vẫn chỉ dựa vào y học cỗ truyền. 

Thêm nữa, chính quyền thuộc địa áp dụng một số biện pháp đẻ 
phòng chống các loại dịch bệnh ở Việt Nam. Mở rộng hoạt động 
của các Viện Vì trùng học được lập ra ở Sài Gòn và Nha Trang cuối 
thế kỷ XIX, năm 1913, Viện Vệ sinh và Vì trùng học lần lượt được 
thành lập tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ. 

Việc sử dụng vắc-xin phòng bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch, 
bệnh tả... đã có kết quả. Số người được tiêm phòng tăng lên hàng 
năm. Năm 1914, ở Đông Dương có 1.404.000 người được tiêm 
vắc-xin bệnh đậu mùa, năm 1918 có 2.945.000 người, như được 
thống kê trong báng dưới. Phần đông người Việt Nam chưa quen 
tiêm phòng vắc-xin, chỉ khi xảy ra những trận dịch lớn mới đến các 
cơ sở y tế. Ngoài ra, tổ chức Trợ giúp y tế cũng tiền hành phân phát 
thuốc miễn phí đến các địa phương, chủ yếu là thuốc chống sốt rét. 
Năm 1918, số thuốc được phát tại Nam Kỳ là 219 kg, tại Bắc Kỳ là 
56 kg và Trung Kỳ là 116 kg. 

Bên cạnh đó, những kiến thức vệ sinh sơ đẳng đã được đưa vào 
dạy trong các nhà trường phổ thông đồng thời các hoạt động vệ 
sinh, tẩy uế nơi cư trú, nơi công cộng ngay cả vệ sinh thực phẩm 
được tiền hành. 


1. Résumé statistique.... Sđủ, tr. 5, 6. 


192 


Chương II. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


Ở Bắc Kỳ, Thống sứ ban hành Nghị định 1-6-1902, sửa đổi 
bằng Nghị định 18-11-1902 về vệ sinh nơi cư trú, Nghị định 25-7- 
1902 về kiểm dịch thực phẩm. 

Các Hội đồng vệ sinh được thành lập ở Hà Nội và Hải Phòng 
bằng Nghị định ngày 25-7-1902 đẻ kiểm dịch vẻ vệ sinhh thực 
phẩm. Ở các tỉnh, mỗi tỉnh cũng lập ra các #fội đồng Vệ sinh theo 
các nghị định 1-6-1902, 19-9-1905 và được thực hiện bằng Nghị 
định 2-4-1907 về bảo vệ sức khỏe công cộng ở Bắc Kỷ. 

Bên cạnh đó, việc tẩy uể nơi ở hoặc tiền hành cách ly bệnh 
nhân khi xảy ra các bệnh dịch truyền nhiễm cũng được đặt ra. 
Người mắc bệnh phong trong nhiều trường hợp được đưa vào sống 
tại các làng phong hay các trại phong riêng. Mặc dù vậy, số người 
bị bệnh phong ở Việt Nam vẫn ở mức cao, như năm 1918, có 
khoảng 1.900 người mắc bệnh ở Trung Kỷ, 1.000 người ở Nam Kỳ 
và 2.500 người ở Bắc Kỳ. 

Như vậy, sau khi hoàn thành về cơ bản công cuộc bình định về 
quân sự, đẻ phục vụ cho cuộc khai thác thuộc địa về kinh tế, trong 
những năm đâu thể kỷ XX, người Pháp đã "cổ gắng" đưa vào thuộc địa 
nên y học phương Tây (Tây Y) đê hiện đại hóa nên y học cỗ truyền. 

4. Những yếu kém trong lĩnh vực y tế - sức khỏe vào đầu thế 
kỷ XX 

Với những ưu điểm của nó, nền y học mới đã đưa lại cho người 
dân bản xứ những dịch vụ y tế mới. từ chữa bệnh đến phòng bệnh, 
phòng dịch và vệ sinh môi trường, thực phẩm... Tuy nhiên, đây mới 
chí là những "có gắng" ban đầu của chính quyền thuộc địa, chủ yếu 
để phục vụ giới quân nhân, bộ máy cai trị, các nhà thực dân người 
Pháp. Hệ thống các cơ sở y tế, số lượng nhân viên y tế, cơ sở vật 
chưa đủ đáp ứng một dân số ngày càng đông. Vì vậy, Đông 
in còn giữ vai trò quan trọng trong nên y học thuộc địa sau hơn 

193 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nửa thế kỷ chiếm đóng của người Pháp. Số người được khám, được 
nhập viện, số thăm khám chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số dân hàng, 
chục triệu người. Số phụ nữ sinh con được hỗ trợ về y tế còn chưa 
được thống kê, vì việc đào tạo nữ hộ sinh mới chỉ bắt đầu. Dân 
chúng vẫn phải thường xuyên đối mặt với các loại dịch bệnh, đặc 
biệt là các loại bệnh truyền nhiễm, trong đó, 4 loại bệnh dịch chính 
có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và có khả năng gây tử vong cao là: 

- Bệnh dịch tỄ gồm có bệnh dịch hạch, bệnh dịch tả và bệnh 
đậu mùa; 

- Bệnh dịch tễ mang tính địa phương gồm có bệnh sốt rết, bệnh 
ly, bệnh thương hàn, bệnh tê phù, và bệnh đang-gơ; 

- Bệnh dịch địa phương gồm bệnh sốt rét, bệnh giun sán, bệnh 
phong và bệnh chó dại; 

- Bệnh xã hội gồm có bệnh lao, bệnh hoa liễu, bệnh mắt hột. 

Mỗi năm có hàng ngàn người nhiễm và chết vì các loại bệnh 
này. Riêng trong hai năm 1908 và 1910, tại Nam Kỳ và Trung Kỳ 
đã có hơn 1.600 người chết vì bệnh địch hạch! 

Các trận dịch tả liên tiếp trong các năm 1908, 1911, 1912, 1916 
khiến ở Nam Kỳ có 2.000 người chết năm 1908; 3.777 người chết 
năm 1911; 7.488 mắc dịch năm 1912. Ở Trung Kỳ, số người mắc 
dịch tăng lên: năm 1908 có 2.524 và năm 1916 tăng lên gắp hơn 2 
lần là 5.616. 

Số người mắc bệnh đậu mùa cũng không phải là ít, với 2.800 
người ở Nam Kỳ năm 1917 và 1.747 người ở Trung Kỳ năm 1916. 

Tóm lại, để phục vụ cho chương trình khai thác thuộc địa về 
kinh tế, chính quyền thuộc địa đã tiến hành một số "cải cách” trên 


1,2, 3. Gaide, 1931, tr. 238. 


194 


Chương III. Tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam... 


lĩnh vực văn hóa - xã hội. Cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất diễn 
ra theo tỉnh thân Pháp hóa nên giáo dục Hán học truyền thông. Một 
số yếu tố của nền văn hóa hiện đại được du nhập sâu hơn vào thuộc 
địa. Cũng như vậy, một số yếu tổ của nẻn y học phương Tây đã 
được đưa vào Việt Nam. Diện mạo của xã hội Việt Nam trên các 
lĩnh vực văn hóa - xã hội đã có những thay đôi nhất định. Đồng 
thời, cơ cấu giai cấp trong xã hội Việt Nam cũng nhở thể mà 
chuyển biển. Các tầng lớp tiểu tư sản được bổ sung vẻ lực lượng và 
thay đổi nhanh hơn vẻ ý thức, tư tưởng, tạo điều kiện cho sự phát 
triển của phong trào dân tộc trong những năm đầu thế kỷ XX. 

Tuy nhiên, trên thực tế, tắt cả những hoạt động đó của chính 
quyền thực dân mới chỉ là những "cổ gắng" bước đầu và trước sau 
cũng chỉ nhằm mục đích duy trì chế độ thuộc địa. Đông đảo dân 
chúng Việt Nam vẫn chưa được tiếp cận những dịch vụ y tế - giáo 
dục hiện đại và được hưởng quyền tự do. dân chủ trên các lĩnh vực 
văn hóa nói chung. 


195 


Chương IV 


CÁC GIAI CÁP TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM 
ĐẦU THÊ KỶ XX 


Tiếp tục những chuyển biến diễn ra vào cuối thế kỷ XIX, đầu 
thế kỷ XX, dưới những tác động từ bên ngoài cùng với những tác 
động diễn ra ở bên trong, quá trình phân hóa trong xã hội Việt Nam 
diễn ra mạnh mẽ hơn, cơ cấu dân cư thay đổi, các giai cấp cũ phân 
hóa, các giai cấp mới ra đời và ngày càng phát triển. Sự phân hóa 
này đã tác động mạnh mẽ tới tiến trình của cách mạng Việt Nam 
đầu thế kỷ XX. 

1. NHỮNG GIAI CÁP Ở KHU VỰC NÔNG THÔN 

1. Giai cấp địa chủ 

Giai cấp địa chủ tiếp tục phát triển trong cuộc khai thác thuộc 
địa lần thứ nhất của Pháp do việc chiếm đoạt ruộng đất của nông 
dân, do chính sách "nhượng đất, khẩn hoang" và việc thực hiện các 
công trình thủy nông của chính quyền thuộc địa. 

Việc xây dựng các công trình thủy nồng ở ba kỳ, làm tăng diện 
tích đất canh tác, hứa hẹn đem lại lợi nhuận cao đối với những. 
vùng đất đai trước đây còn chưa được trồng cấy đã thúc đây nhanh 
việc chiếm đất của các loại địa chủ, làm cho cả địa chủ người Pháp 
và người Việt đều giàu thêm. 

Chính sách nhượng đắt, khẩn hoang được thực hiện không giới 
hạn cũng đã tạo ra sự đảo lộn ghê gớm trong chế độ ruộng đất và 
đời sống nông thôn trên cả nước. Cơn sốt xin cấp nhượng đất 
"hoang" đề lập đồn điền bùng lên dữ đội, tạo điều kiện cho sự phát 


196 


Chương IV. Các giai cấp trong xã hội Việt Nam... 


triển ö ạt của sở hữu lớn ở khắp mọi nơi trong giới thực dân cũng, 
như trong những người bản xử. Bên cạnh những địa chủ "nhà quê" 
giàu lên ở những vùng "đất cä" là những điền chủ đủ mọi loại, cả 
Pháp và Việt chiếm hữu hàng trăm. hàng ngàn hécta ở những vùng 
đất "mới". Giai cấp địa chủ tăng thêm vẻ số lượng và phát triển 
thêm vẻ sở hữu ruộng đất. 


Tham gia vào giai cấp địa chủ trong cuộc khai thác thuộc địa 
lần này là mọi thành phân trong xã hội thuộc địa. Bất cứ người nào 
có ý định xin đất, lập đòn điền hay mua bán, trao đổi đồn điền 
đều có thê được chấp nhận. Đó có thê là những địa chủ bản xứ hay 
những quan chức thân Pháp, có chân trong bộ máy chính quyền 
thuộc địa cả "Tây triều" và "Nam triều”. Đó cũng có thẻ là các viên 
chức làm việc trong hệ thống chính trị Pháp. Đó cũng còn là các 
quan lại, các lý dịch ở nhà quê. Cuối cùng, đó thậm chí là chính 
những người nông dân, bằng lao động của mình và sự dễ dàng của 
việc cấp nhượng đất của Pháp cũng có thẻ xin được đất để khẩn. 


Vẻ phía giới thực dân, từ những người có nghề trồng trọt đến 
các quân nhân đang tại chức hoặc đã vẻ hưu, các viên chức, những 
người làm nghề tự đo (nhà báo, bác sĩ, kỹ sư...), các cha cỗ (Nhà 
chung), các nhà thâu khoán, các doanh nhân, các quan chức chính 
quyền từ cấp thấp đến cấp cao... đều có thể trở thành điền chủ... 

'Và như vậy, thành phần của các điển chủ hay cũng có thể gọi là 
địa chủ mới này trở nên rất phức tạp. Tùy vào nguồn gốc xuất thân, 
xã hội, nghề nghiệp mỗi nhóm người trong số đó đã có một động 
cơ, một khả năng xin đất, lập đòn điền và khai thác đất nhượng 
khác nhau. 


Sự xuất hiện của các đồn điển và những địa chủ 
nhất là sự hiện diện của các địa chủ người Pháp đã làm thay đổi cơ 
cấu của nền kinh tế nông nghiệp, của dân cư nông thôn và tác động 
làm đời sống nông thôn chuyển động mạnh mẽ. 


197 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Ở Bắc Kỳ, ngay trong giai đoạn khai thác thuộc địa lần thứ nhất 
đã có đến 173 đại điển chủ (trong số 230 điền chủ người Pháp), tức 
là các điền chủ có từ 50 ha đất trở lên, sở hữu 416.563 ha đất đồn 
điền (trong số 417.650 ha)". 


Trong số các điền chủ đó có 22 điền chủ sở hữu từ 5.000 ha trở 
lên gồm cá nhân, các liên danh và các công ty điển chủ Pháp. 
Những điền chủ này bao chiếm cả những vùng rộng lớn và biến dân 
chúng ở những vùng đó thành tá điền, thành người làm thuê trên 
đồn điển của mình. 

Điều đáng nói là bên cạnh các điển chủ người Pháp là các đại 
điền chủ người Việt. Những người này đã trở thành điền chủ bằng 
các cách khác nhau, hoặc mua được đồn điền của người Pháp, hoặc 
"mua" được ruộng đất của người bản xứ. Chẳng hạn như: Nguyễn 
Hữu Tiệp mua đổn điền Litolf 119 ha và mua của Liên đanh 
Foumier, Trelluyer và Levaché 1.280 ha; Đặng Trọng Huy mua 60 
ha từ Schneider; Đỗ Đình Thuật mua 1.678 ha từ Công ty khai thác 
nông nghiệp Bắc Kỳ: Nguyễn Bá Lưu, Lê Thuận Khoát, Nguyễn 
Hữu Tiệp mua đồn điền của Gilbert 1.680 ha; Nguyễn Kim Lân 
mua đồn điền Riehl 2.032 ha: Vũ Đỗ Long mua đồn điền Roustan 
1.451 ha... Những người này là những nhà thầu, những nhà báo, 
những nhà công nghiệp... thường họ ngụ tại Hà Nội và giao việc 
khai thác đồn điền cho người đại diện hoặc đem phát canh, thu tô. 


Ở Trung Kỳ, việc nhượng đất diễn ra chậm hơn, nhưng ngay từ 
cuối thế kỷ XIX đã xuất hiện các đại địa chủ cả người Việt và 
người Pháp. 

Ở Nam Kỳ, vì là nơi có nhiều "đất hoang" và sự dễ dãi trong 
quy chế nhượng đất của chính quyền thuộc địa nên ngay tử những 


1. Tạ Thị Thúy, Đón điển của người Pháp.... Sđd, tr. 170. 
2. Tạ Thị Thúy, Đồn điển của người Pháp.... Sđd. tr. 171. 


198 


Chương IV. Các giai cấp trong xã hội Việt Nam... 


năm 60 thế kỷ XIX nhiều người Pháp và người Việt đã xông vào 
những vùng đất này đẻ tranh chiếm và sớm trở thành đại địa chủ. 
Vào đầu thể kỷ XX, khi các công trình thủy nông được tiến hành và 
khi việc kinh doanh các đồn điền cao su hửa hẹn nhiều lợi nhuận 
thì số lượng đại điền chủ tăng lên nhanh chóng, hoặc là do xin được 
đất để khai khẩn hoặc là do cướp đoạt được thành quả khẩn hoang 
của những người nông dân. 

Trong danh sách dài dẳng dặc các điển chủ ở Nam Kỳ thời kỳ 
này, bên cạnh các điền chủ, các công ty điền chủ "không lồ" người 
Pháp là hàng trăm điền chủ người Việt có 50 ha trở lên, trong đó có. 
rất nhiêu người có trên 100 ha, và đặc biệt có hàng trăm điển chủ 
có từ 1.000 ha trở lên và nôi tiếng ở Nam Kỳ ngay từ thời kỳ này. 
Có thẻ kê tới các đại điển chủ ở một số tỉnh sau: 

Bạc Liêu: Trần Trình Trạch, Lê Văn Thông, Lê Văn Trước, Lê 
Văn Mẫu. Vương Hữu Hậu, Nguyễn Văn Gíao, Đỗ Khắc Thành... 

Rạch Giá: Trần Trinh Trạch, Cao Văn Ven, Ngô Văn Lên, Trần 
Khắc Nhượng, Nguyễn Văn Tân, Lý Hữu Học, Nguyễn Văn Tần, 
Nhan Văn Cao, Nguyễn Thanh Phong, Trần Đức Trọng, Cao Văn 
Khánh, Đỗ Hữu Phương, Trằn Chánh, Trần Nhuệ, Trản Sự, Trần 
Chánh Chiếu, Trịnh Thị Vân, Quách Thị Qườn... 

Sa Đéc: Nguyễn Văn Cửu, Phan Nhựt Thắng, Lê Đạo Ngạn... 

Long Xuyên: Nguyễn Thị Khá, Đỗ Đăng Khoa, Nicolas Lê Phát 
Tân, Jacques Võ Văn, Võ Hiến Đẻ, Từ Văn Khương, Võ Văn 
Thơm, Nguyễn Đăng Điều... 

Cần Thơ: Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Thị Nhật, Nguyễn Thị Tươi, 
Phan Quang Phương... 

Mỹ Tho: Lê Văn Xung, Trần Bá Thọ, Nguyễn Văn Bình, 
Trương Văn Hào, Nguyễn Ngọc Sang, Huỳnh Thế Khương... 

Trà Vinh: Lâm Chương... 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Gò Công: Lê Thanh Y, Đỗ Hữu Phương... 

Gia Định: Lý Thành Châm, Phạm Công Sở, Hồng Tuần, Phạm 
'Văn Cư, Nguyễn Ngọc Vân... 

Chợ Lớn: Ong Ngãi Thanh... 

Thủ Dâu Một: Nguyễn Quang Diêu... 

Những điển chủ được kể tên ở trên không chỉ có nhiều ruộng, 
đất, nhiều tá điền mà còn là những người có thể lực trong xã hội 
thuộc địa và cũng nỗi tiếng gian ác, ức hiếp bóc lột nông dân. 

Đó là tình hình ở những khu vực đất hoang. 

Ở khu vực ngoài đồn điển, cùng với sự gia tăng dân số, ruộng, 
đất ngày càng manh mún, sở hữu nhỏ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, quá 
trình tích tụ ruộng đất cũng đã diễn ra. 

Lý do của tình trạng này chủ yếu là do sưu cao thuế nặng, nông dân 
đã phải cằm bán ruộng đất cho địa chủ đẻ lẫy tiền nộp tô, nộp thuế... 

Mặt khác, chế độ cho vay nặng lãi ở các vùng nông thôn cũng 
là một nguyên nhân khiến cho quá trình tích tụ ruộng đất thêm 
mạnh mẽ. 

Lãi suất mà các tín dụng của người Ân cho nông dân Nam Kỷ 
vay là trong khoảng từ 15 đến 20%/năm', và các quỹ tín dụng của 
người Pháp cho nông dân vay trong khoảng từ 15% (1876) và 8% 
(1898). Thể nhưng, đối với các quỹ tín dụng này, thường chỉ 
những nhà giàu, quan lại, chức dịch mới có thể vay được. Nông dân 
phải vay lại của tầng lớp trung gian đó nên lãi suất cao gấp bội 
phần và ngay cả lãi suất cao thì không phải nông dân nào cũng có 
thể tiếp cận được nguồn tiền này. Phần lớn nông dân phải vay nặng, 


1. Paul Bernard, Le problème économique indochinois, Paris, 1934. tr. 1 II. 
2. Phạm Quang Trung, Lịch sử tín dựng nông nghiệp Việt Nam (1875-1945), 
Nxb. Khoa học xã hội, 1997, tr. 126. 


200 


Chương IV. Các giai cấp trong xã hội Việt Nam... 


lãi dưới dạng vay theo mùa, thực chất là hình thức "bán lúa non” 
hay cầm có ruộng đất cho chú nợ là địa chủ người Việt hay thương, 
nhân Hoa kiều. Vào thời điểm sau Chiến tranh thể giới lần thứ nhất 
thì mức lãi suất thường là 25%, 50% hay 100% tùy vay dài hay 
ngắn hạn, nếu vay ít và ngắn hạn, hay đầu mùa vay 100 giạ, cuỗi 
mùa (6 tháng) trả 200 giạ (200%)'. Nhưng đó cũng là tình hình 
chung ở Nam Kỷ ngay cả vào đầu thế kỷ XX vì lúc đó Chính phủ 
thuộc địa chưa máy quan tâm đến hiện tượng cho vay nặng lãi làm 
khốn cùng dân chúng ở nông thôn, được cho là nguyên nhân gây ra 
"rồi loạn" xã hội. 


Ở Bắc Kỳ, mức lãi suất mà địa chủ cho nông dân vay cũng 
không hẻ nhẹ hơn, trong khoảng từ 3 đến 10%/tháng nếu vay bằng 
tiền và từ 60 đến 100%/năm nếu vay bằng thóc”. Mức lãi suất này 
có thể được coi là mức chung cho cả thời kỳ thuộc địa ở Bắc Kỳ. 


Ở Trung Kỷ, tình trạng này chắc còn nặng nề hơn, chẳng thế 
mà phong trào chồng sưu thuế, hà thu lạm bỗ lại diễn ra ở đây ngay 
vào năm 1908. 

Tất cả các hình thức cho vay nặng lãi được thực thi đổi với các 
nông gia, nông dân ở các kỳ đã biển họ thành những con nợ không. 
có khả năng chỉ trả và cuối cùng bị mắt đất vào tay những kẻ cho 
vay nặng lãi kia để những người này trở thành địa chủ, đại địa chủ. 

Tổng cộng lại thì dù gia tăng nhanh đến đâu, số được gọi là đại 
địa chủ cũng chỉ chiếm rất nhỏ trong dân số mà mãi đến năm 1930, 
tức là trải qua cả một thời kỳ phát triển phi mã của giai cấp này dưới 
tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, cũng mới chỉ 
chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong các loại chủ ruộng, với khoảng 0, l% ở Bắc 


_ Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam. Sự hình thành và phát triển 
của nó từ giai cấp "tư mình” đẳn giai cấp “cho mình", Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1957, t. 281. 

Pierre Gourou, E'Uiilisation dụ sol en Indochine, Paris, 1940, tr. 231. 


m 


201 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Kỳ (1.070/ 963.981 chủ ruộng); 0,058% ở Trung Kỳ (394/655.014 
chủ ruộng) và 2,46% ở Nam Kỳ (6.316/255.064 chủ ruộng). 

“Thế nhưng, số các đại địa chủ này đã chiếm tỷ lệ ruộng đất rất 
cao, với khoảng 20% ở Bắc Kỳ (240.000 ha/ 1.200.000 ha), 10% ở 
Trung Kỳ (80.000 ha/ 800.000 ha) và tới 45% ở Nam Kỳ 
(1.035.000 ha/ 2.300.000 ha). 

Nếu tính thêm cả số 186.663 chủ ruộng hạng vừa (chiếm 
1.200.000 ha vào năm 1930), vẫn thường được gọi là địa chủ ở nhà 
quê (những người có từ 5 đến 50 mẫu ở Bắc và Trung Kỳ và từ 5 
đến 50 ha ở Nam Kỳ) thì tổng số các chủ ruộng hạng lớn và vừa là 
khoảng 195 nghìn trên cả ba xứ, tức là chiếm 10,3% tổng số chủ 
ruộng nhưng đã chiếm tổng số 2.555.000 ha, tức là chiếm 67,59% 
tổng diện tích đất tư của cả nước. 

Nắm trong tay nhiều điền địa, nhưng do xuất thân từ những 
thành phần xã hội, nghề nghiệp khác nhau nên giai cấp địa chủ 
không có cùng mục đích chiếm đất, cũng không có cùng khả năng 
khai thác đất. Những địa chủ cũ thì vẫn luôn luôn coi đất như một 
thứ của cải, thường là cho nông dân lĩnh canh, sản xuất theo lối cổ 
truyền để hưởng địa tô. Những đại địa chủ "mới" thì có nhiều kiểu 
kinh doanh ruộng đất. Một số tích tụ, đầu cơ đất để bán lại kiếm 
lời. Số khác có thể khai thác đất dưới hình thức tá canh, cũng có thể 
theo lối hiện đại, bắt chước lỗi kinh doanh của các điền chủ Pháp, 
trồng các loại cây mới và sử dụng công nhân ăn lương. Một số địa 
chủ đã thể hiện khuynh hưởng tư bản hóa khi bỏ vốn kinh doanh cả 
trong các lĩnh vực công thương để trở thành các địa chủ kiêm công. 
thương. Chính những địa chủ này đã trở thành những người đưa lối 


1. Yves Henry, L'Economie.... Sđả, tr. 108, 144, 182, 183 và Arutuaire statistique 
đe [Indochine, 1930-1931, 1932, tr. 106. 
3. lean Pierre Aumiphin, La Présence financièr... Sảd, tr. 179. 


202 


Chương IV. Các giai cấp trong xã hội Việt Nam... 


kinh doanh nông nghiệp hiện đại vào nông thôn Việt Nam trong 
thời kỳ đó. 

Tuy nhiên, dù là kinh doanh, bóc lột nhân công dưới hình thức 
nào, truyền thông hay hiện đại thì sự bóc lột của địa chủ ở nông 
thôn và điển chủ ở những vùng đồn điển cũng rất nặng nẻ đối với 
90% số dân Việt Nam là những nông dân ở khu vực nông thôn rộng, 
lớn mênh mông. Trong quan hệ với chính quyền thực dân và chế độ 
thực dân, đại địa chủ, kế cả địa chủ kiêm công thương và nhất là 
những đại địa chủ kiêm quan lại như gia đình Hoàng Cao Khải ở 
Bắc Kỳ, Nguyễn Thân ở Trung Kỳ và những đại địa chủ ở Nam Kỳ 
như: Đỗ Hữu Phương, Trần Trinh Trạch... đã trở thành chỗ dựa 
vững chắc cho chế độ ấy, luôn tỏ ra trung thành và có quan hệ chặt 
chẽ với bộ máy chính quyên ấy. 


Tuy nhiên, trong giai cấp địa chủ, không phải tất cả đều có 
chung một thái độ chính trị như những đại địa chủ - quan lại có thế 
lực. Nhiều địa chủ mới sinh ra trong công cuộc khân hoang, có đồn 
điển vừa và nhỏ hay những nông dân do biết làm ăn ở nhà quê mà 
trở thành người có đất vì vậy vẫn còn giữ được bản chất nông dân 
và vẫn có tỉnh thần dân tộc. Nhiều địa chủ có chân trong các hôi 
đồng kỷ mục, lý dịch trong các làng vẫn đứng về phía nông dân, 
chống lại chính quyền thực dân trong việc chiếm đất, lập đồn điền 
hoặc là ủng hộ những phong trào đầu tranh dưới nhiều hình thức 
khác nhau đầu thế kỷ XX. 

2. Giai cấp nông dân 

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa và những "cải 
cách" về văn hóa - xã hội khác của chính quyền thực dân, cơ cấu 
dân cư nông thôn và đời sống của những người dân nông thôn đã 
có những thay đi 


Khi giai cấp địa chủ trong và ngoài nước tăng nhanh về số 
lượng và mở rộng về sở hữu ruộng đất thì cũng có nghĩa là nông 


203 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


dân đã bị mắt đi một phân đất đai của mình hoặc là đã mắt đi nguồn 
đất đai dự trữ mà từ xưa luôn được dành để giải quyết tình trạng 
quá đông dân ở nông thôn. 

Sự gia tăng dân số không kiểm soát được đã khiến cho những 
vùng đất cũ trở nên quá tải. Dân cư tăng thêm nhưng diện tích đất 
canh tác không tăng đã làm cho sở hữu nhỏ tăng lên và tình trạng 
manh mún về ruộng đất ngày càng bộc lộ trên cả ba kỳ, nhất là ở 
Trung và Bắc Kỷ. 

Đã vậy, ở Bắc Kỳ, vào cuỗi thế kỷ XIX, đầu thể kỷ XX, ruộng 
đất mà những nông dân phải phiêu tán bỏ lại khi có chiến sự diễn ra 
chưa kịp về nhận lại vẫn bị chính quyển thuộc địa, dựa vào luật tục 
của người bản xứ sung công và đem nhượng hết cho các điền chủ 
Pháp và Việt. 

Không những thể, khi những công trình thủy nông được tiễn 
hành, những vùng úng lụt vì nạn đề vỡ triển miên không được tu 
bổ, vốn là ruộng đất của nông dân bỏ hoang không thẻ trồng cấy 
được đã trở thành miếng mỗi hấp dẫn các nhà thực dân cũng như 
những kẻ có máu mặt, có quyển lực trong xã hội thuộc địa. Vì vậy, 
vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, cả một phong trào cấp 
nhượng đất trên những vùng đất cựu cũng như trên những vùng đất 
mới được tiêu úng đã diễn ra ồ ạt và khi Bắc Kỳ trở thành xứ đứng. 
đầu trong ba xứ về số lượng đồn điển và diện tích đồn điền bị chấp 
chiếm thì cũng là xứ những người nông dân đã bị cướp hết đất đai 
mà ông cha đã để lại cho họ. 

"Tình trạng của nông dân ở các xứ khác cũng tương tự như vậy, 
ở Trung Kỳ cũng như ở Nam Kỷ. 

Ở Nam Kỳ, mặc dù là xứ ruộng đất nhiều, nhưng tình trạng tập 
trung ruộng đất vào tay các đại công ty nông nghiệp, các nhà thực 
dân đã diễn ra khủng khiếp. Việc chính quyền thực dân tiễn hành 


204 


Chương 1V. Các giai cấp trong xã hội Việt Nam... 


đào kênh, thau chua, rửa mặn đất đai ở Nam Kỳ cũng giống như 
việc thực hiện các công trình thủy lợi lớn ở Bắc Kỳ bằng sức lao 
động của những người nông dân nhưng thành quả lại rơi hết vào tay 
các nhà thực dân, các hào phú ở thôn quê. 

Các tài liệu lưu trữ liên quan đến ruộng đất ở Nam Kỳ chứa đầy 
những đơn kiện của nông dân gồm là các cá nhân, các làng, các 
tông chông lại cá nhân các địa chủ, bọn quan lại, hay một điền chủ 
Pháp nào đó về hành động chiếm đoạt đất đai của họ. 


Chế độ cho vay nặng lãi, diễn ra trên cả ba kỳ theo các cách và 
tỷ lệ khác nhau mà chính quyền thực dân mặc dù thấy rõ những hệ 
lụy của nó vẫn làm ngơ, đã làm cho bao nhiêu người nông dân do 
không có tiền trả đúng thời hạn đã phải gần ruộng đất của mình cho 
chủ nợ. Kết cục của chế độ này là nông dân đã mắt đất và ở phía 
đối lập, giai cấp địa chủ ngày càng lớn lên cả về số lượng và quy 
mô sở hữu ruộng đất và sự mất đất của nông dân đã "riếp ray" cho 
hiện tượng tập trung ruộng đất trong thời kỳ cận đại. 


Thêm vào đó, việc "cải cách" chế độ thuế khóa của Paul 
Doumer đã giáng xuống đầu người dân thuộc địa mà chủ yếu là 
nông dân tât cả mọi gánh nặng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 
nhất. Các ngân sách dồi dào nguồn thu nhưng đời sống của những, 
người nông dân đã cơ cực lại càng cơ cực hơn ngay chính trong 
thời kỳ nền kinh tế thuộc địa có những biểu hiện khởi sắc. Trong 
bối cảnh đó, nhiều người vì gánh nặng nợ nân đã phải "bán vợ, đợi 
con" và nhà cửa ruộng vườn đề thoát nợ nẵn, tù tội. 


Kết quả cuỗi cùng là dù là ở Bắc, Trung hay Nam Kỳ thì tiểu sở 
hữu chủ cũng chiếm tuyệt đại đa số trong tổng số chủ điển ở mỗi 
xứ tùy theo tiêu chuẩn phân loại sở hữu của từng xứ: 


Ở Tung Kỳ là 93,8% (614.742/ 655.014 chủ điền); 
Ở Bắc Kỷ là 91,48% (881.883/ 963.981 chủ điền): 


205 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Ở Nam Kỳ là 71,73% (182.991/ 255.064 chủ điền)! 


Và khi hai loại chủ ruộng lớn và vừa ở trên chỉ chiếm 10,37% 
tổng chủ ruộng nhưng đã chiểm đến 67,59% tổng diện tích đất canh 
tác của các nước thì số chủ điền loại nhỏ chiếm số 89,62% tổng số 
chủ ruộng còn lại (1.679.616/ 1.874.059 chủ ruộng) nhưng chỉ 
chiếm 32,32% tổng số đất canh tác (1.225.000 ha/ 3.780.000 ha). 
Bình quân mỗi chủ điền chỉ là 0,72 ha. Đó là tình hình của năm 
1930. Tuy nhiên, trong những năm đâu thế kỷ XIX dù tình trạng xé 
lẻ đất đai chưa đạt tới mức vào năm 1930 thì tiểu sở hữu vẫn là 
hiện tượng phổ biến trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Việt Nam nói 
chung. Những tiểu sở hữu chủ tức là những nông dân có ít ruộng 
hay còn gọi là nông dân tự canh vẫn chiếm số đông trong dân cư 
nông thôn. 


Trong nông dân, tầng lớp trung nông, tức là những người có đủ 
ruộng để canh tác chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Đời sống của họ đỡ cơ cực 
hơn so với những nông dân còn lại. Song tầng lớp này phân hóa 
mạnh, bổ sung cho hai cực ở nông thôn. Một số làm ăn khá giả, biết 
cách tích lũy vốn, mua thêm ruộng đất đẻ trở thành giàu có, thay 
đổi thân phận, gia nhập vào tầng lớp nông dân khá giả ở thôn quê. 
Số khác do thiếu vốn phải vay nợ nên không tránh khỏi tình trạng 
mắt đất để rơi xuống hàng những nông dân nghèo khó hay vô sản ở 
nông thôn. 


Tầng lớp bần cố nông chiếm đại đa số ở nông thôn, chỉ có một 
ít ruộng đất canh tác hoặc không có ruộng đất mà theo như Pierre 


1. Theo Yves Henry trong L'Economie agricole en Indochine, Hà Nội, 1932 
thì đối với những người bản xứ, gọi là tiêu sở hữu chủ là những người có 
từ 0 đến 1,8 ha ở Bắc Kỳ, từ 0 đến 2,5 ha ở Trung Kỳ, từ 0 đến 5 ha ở 
Nam Kỳ; gọi là trung sở hữu chủ là những người có từ 1,8 đến 36 ha ở 
Bắc Kỳ, từ 2,5 ha đến 25 ha ở Trung Kỳ, từ 5 đến 50 ha ở Nam Kỷ và gọi 
là đại sở hữu chủ là những người có từ trên 36 ha ở Bắc Kỳ, trên 25 ha ở 
Trung Kỳ và trên 50 ha ở Nam Kỷ. 


2. Dựa vào thống kê của Yves Henry, LiÉconomie..., Sđd, tr. 211. 


20 


Chương IV. Các giai cấp trong xã hội Việt Nam... 


Gourou thì có đến 2/3 số gia đình hoặc cứ 4 nông dân thì ! không 
có đất ở Bắc Kỳ!. 

Tình trạng nông dân không có đất hay có quá ít đất đã trở thành 
một vấn đẻ cảnh báo đối với chính quyền thực dân. Vậy nên, khi 
đưa ra chính sách "hợp rác với ngưởi bản xử" việc đảm bảo cho 
người bản xứ trong đó chủ yếu là nông dân có quyền sở hữu và cho. 
họ được hưởng những tiến bộ về y học và giáo dục đã được các 
viên Toàn quyền ủng hộ chính sách này, nhất là Albert Sarraut đưa 
vào nội dung của chính sách đó. Tắt nhiên, đó mới chỉ là trên giấy. 
Trên thực tế, chính quyên thuộc địa đã chưa làm được gì nhiều để 
cải thiện đời sông của nông dân. 

Ở nông thôn, nông dân dựa chủ yếu vào ruộng đắt. Những nông 
dân có ít ruộng đất nêu có nghẻ phụ thì còn có thẻ đắp đôi qua 
ngày, nhưng vì không có tiền vốn mua nguyên liệu nên phải vay 
vốn và nếu không thường lại rơi vào vòng xoáy của tình trạng bị 
mất đất. Đại bộ phận nông dân, cả có đất và không có đất đều phải 
làm tá điển hoặc làm thuê cho địa chủ, hay phải làm kẻ ở cho các 
nhà giàu. Nhiều nông dân trở thành tá đin trên các đồn điển được 
lập ra nhiều võ kế lúc hấy giờ. nhiều khi ngay trên mộng đất của 
mình đã bị chính quyền cướp đoạt cấp cho các chủ điền cả Pháp và 
Việt. Trên những đồn điền có sử dụng tá điền, tá điển chỉ được 
hưởng 50% hoa lợi, 50% còn lại phải nộp cho. điển chủ. 


Nghiên cứu về các đồn điền trồng lúa ở Bắc, Trung và Nam 
Kỳ, trên nhiều đồn điền, số gia đình tá điền phổ biến là hàng trăm. 

Lẫy ví dụ về số gia đình được sử dụng tá điền trên một số đồn 
điền sau: đồn điền Công ty Thuốc lá Đông Dương ở Tuyên Quang: 
200; đồn điền Girod ở Tuyên Quang: 140; đồn điển Wiélé ở Bắc 
Giang: 300; đồn điền Đặng Trọng Huy ở Bắc Giang: 300; đồn điền 


1. Pierre Gourou, L/wfilisation đư sol en Indochine, Paris, 1940, tr. 273. 
207 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


của Công ty Bến Bờ ở Bắc Giang: 160; đồn điền Bonnafont ở Bắc 
Giang: 200; đồn điền Nguyễn Kim Lân ở Thái Nguyên: 75; đồn 
điền Gardies ở Hà Giang: 100; đồn điền Chavanon ở Nghệ An: 20; 
đồn điền Bùi Huy Tín ở Hà Tĩnh: 30; đồn điển Bordet ở Hà Tĩnh: 
50... Các gia đình này được tổ chức thành làng giống như các làng 
truyền thống. 

Cũng nông dân, một số mắt đất phải tha hương ra các thành phó 
gia nhập vào đội quân thất nghiệp sẵn sàng bán sức lao động cho 
bắt cứ người nào muốn thuê mướn, với làm đủ mọi nghề, từ phu xe, 
dọn đường, quét rác, mua bán ve chai, đến làm tôi tớ cho các nhà 
giàu, thậm chí còn phải làm những nghề mạt hạng khác. 

Cũng có những người trở thành phu hỏa xa, người làm công ăn 
lương trên các đồn điển, hầm mỏ, nhà máy xí nghiệp và được 
chuyển thân phận thành những người công nhân. 

Cuộc khai thác thuộc địa vẻ kinh tế càng tiến triển thì nông dân 
càng bị phân hóa. Bọn thực dân, bọn địa chủ và tư sản càng giàu có 
thì nông dân càng khốn khổ. Không chỉ vì sưu cao, thuế nặng mà 
còn vì bắt phu, bắt lính... nhất là trong những năm chiến tranh. Nói 
về cảnh sưu cao thuế nặng mà người dân phải chịu người đương 
thời đã phải kêu rằng: 

*Trời đắt hỡi dân ta khôn khổ 

Đủ các đường thuế nọ thuế kia 

Lưới vây chài quét trăm bề 

Róc xương, róc thịt còn gì nữa đâu ".! 


Các cuộc "cải cách" về giáo dục và những "có gắng" trong lĩnh 
vực y tế đã diễn ra nhưng nông dân hầu như không được hưởng 


1. Nguyễn Phan Lãng, Thiết Tiển Ca, 1909 dẫn Theo Trần Huy Liệu, Tài 
liệu tham khảo lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam, tập 3, in lần thử 2, 
Nab. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1958, tr. 56. 


208 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


những dịch vụ đó là vì cũng chỉ mới có 20% trẻ con đến tuổi đi học 
được đến trường mà phân lớn cũng chỉ là con em những nhà giàu 
có mới có đủ điều kiện để theo học. 80% trẻ em còn lại không được 
đến trường đa phân là con em các gia đình nông dân. 

Mâu thuẫn trong nông thôn ngày càng gay gắt. Bên cạnh mâu 
thuẫn truyền thống giữa nông dân và địa chủ người Việt còn là mâu 
thuẫn giữa nông dân với địa chủ người Pháp, mâu thuẫn này được 
thể hiện trước hết ra bằng những cuộc đấu tranh quyết liệt đến đẫm 
máu của nông dân chỗng lại giới chủ điền người Pháp - vừa chiếm 
đất vừa cướp nước của họ. 

Tiếp nối truyền thống đầu tranh chống xâm lược và kẻ thù bán 
nước, nông dân vẫn luôn là lực lượng chính trong những cuộc đấu 
tranh vào đầu thê kỷ XX dù là mang tính chất dân chủ tư sản dưới sự. 
lãnh đạo của các sĩ phu phong kiến tiến bộ hay những cuộc đầu tranh 
vũ trang dưới sự lãnh đạo của chính những "/ãnử f" nông dân... 

II. NHỮNG GIAI CÁP MỚI 

1. Giai cấp công nhân 

Cuối thế kỷ XIX, trong xã hội Việt Nam thuộc địa đã xui 
một tầng lớp xã hội hoàn toàn mới - hoặc bị cưỡng bức làm việc tập 
trung tại các cơ sở sản xuất, trên các công trường xây dựng, các 
công trình thủy nông do người Pháp tiến hành trên cả ba kỳ, hoặc 
làm việc dưới hình thức tuyển mộ tự do trong một số nhà máy được 
thành lập vào trước năm 1897 như tại các nhà máy Diêm Bến Thủy 
(Vinh - Nghệ An); xưởng sửa chữa tàu Hải Phòng; nhà máy Điện 
Hải Phòng; nhà máy Điện Hà Nội: các nhà máy Sợi Hải Phòng, Hà 
Nội... Và mặc dù số lượng còn ít, còn chưa ôn định nhưng những, 
cuộc đấu tranh tập thể của công nhân đã diễn ra ngay từ đầu những. 
năm 90, thế kỷ XIX: phu làm việc tại các cung đường sắt Phủ Lạng 
Thương - Lạng Sơn bỏ trồn tập thẻ, đấu tranh đòi những quyên lợi 


209 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


hàng ngày, công nhân vùng mỏ đấu tranh dưới sự lãnh đạo của lãnh 
bình Pha năm 1892... 

Tuy nhiên, vì nền công nghiệp mới ở trong tình trạng phôi thai 
nên công nhân cũng mới chỉ là một lực lượng lao động ít ỏi (so với 
dân số), không ôn định, ngay cả đối với những công nhân làm việc 
trong các nhà máy. 

Có lẽ phải đến đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh của cuộc khai 
thác thuộc địa lần thứ nhất, giai cắp công nhân mới đông hơn về số 
lượng, trường thành hơn về ý thức giai cắp và giai cấp công nhân 
'Việt Nam mới chính thức ra đời. 

Việc chính quyền thuộc địa tiến hành những khoản vay công 
trái để xây dựng các công trình công cộng, việc các nhà tư bản 
xông vào khu vực đất hoang xin cấp nhượng để lập ra các đồn điền 
trồng các loại cây mới hay bỏ vốn xây dựng các nhà máy, xí 
nghiệp, các cơ sở buôn bán, vận tải... đã làm nảy sinh nhu cầu mới 
về nhân công. Trong khi đó, do tình trạng chiếm đoạt đất đai và 
chính sách thuế khóa nặng nễ do chương trình "cải cách" của Paul 
Doumer đã tạo ra một đội ngũ những người không có đất, không có 
tài sản đà sẵn sàng bán sức lao động cho chủ tư bản. Vì lý do đó, số. 
lượng công nhân tăng lên, thành phần giai cấp công nhân cũng đa 
dạng hơn, phong phú hơn. 

Công nhân đôn điền tăng lên do diện tích đồn điền mỗi ngày 
một tăng trong khi kỹ thuật canh tác còn rất lạc hậu. 


Ở Bắc Kỳ, ngay năm 1907, theo báo cáo của Thống sứ Bắc Kỳ 
đã có 5.800 công nhân nông nghiệp'. Nhiều đồn điền sử dụng hàng 
chục, thậm chí hàng trăm công nhân thường xuyên, chưa kế hàng 
trăm công nhân không thường xuyên vào những vụ thu hái cà phê. 


1. RST. 29.786 Rapport sur la colonisation au Tonkin dc 1902 à 1907. 


210 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


Ở Trung Kỳ, nhiều đồn điền trồng cà phê cũng có hàng trăm công 
nhân. Có thể lấy làm ví dụ vẻ việc sử dụng công nhân trên một số 
đồn điền của các điền chủ sau'; 

Ở Yên Bái, Đào Xuân Sắc có 150 công nhân (và 12 gia đình tá 
điển). Ở Tuyên Quang, Công ty Thuốc lá Đông Dương có 330 công 
nhân (và 200 gia đình tá điền). Ở Thái Nguyên, Nguyễn Thị Cáp có 
150 công nhân (và 80 gia đình tá điển), Hoàng Quang Hướng có 
230 công nhân (120 gia đình tá điền). Ở Hòa Bình, Girard có 220 
công nhân. Ở Sơn Tây, Marius Borel có 40 công nhân chuyên môn 
và 400 công nhân thường. Ở Ninh Bình, Công ty Ellies và Mathée 
có 500 công nhân thưởng. Ở Hòa Bình, Hoàng Gia Luận có 100 
công nhân thường xuyên và 400 công nhân hái cà phê; Marius 
Borel có 150 công nhân; Ernest Borel có 400 công nhân; Lecomte 
có 200 công nhân... Ở Quảng Yên, Perrin có 200 công nhân. 

Ở Hà Giang, Canque có 250 công nhân. 


Ở Thanh Hóa, Công ty đồn điền Thanh Hóa có 15 cu li và 
4.000 ngày công/ năm. Ở Nghệ An, Lejeune có 150 công nhân; 
Marote Auguste có 25 công nhân người Việt và 50 công nhân 
người Mường. Ở Hà Tĩnh, Bordet có từ 100 đến 200 công nhân; 
Ferry có 150 công nhân... 


Theo báo cáo điều tra của Tổng thanh tra lao động Đông 
Dương thì năm 1924, trên cả xứ Đông Dương có 81.000 công nhân 
nông nghiệp, trong đó: Nam Kỷ 49.230; Trung Kỳ 16.070; Bắc Kỳ 
6.640 và Cambodge 9.420. Riêng 3 xứ của Việt Nam có tổng cộng 
khoảng 70.000 người. 


1. Thống kê của chúng tôi dựa vào Annuaire économique de L'indochine, 
1926 và các tài liệu lưu trữ. 

2. Trân Văn Giầu, Giai cáp công nhân Việt Nam - sự hình thành và sự phát 
triển của nó từ giai cắp “tự mình" đến giai cắp “cho mình”, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1957, tr. 145, 


21 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Số công nhân đồn điền của Việt Nam vào trước Chiến tranh thể 
giới lần thứ nhất có lẽ cũng tới cả hàng chục ngàn người. Tuy 
nhiên, công nhân nông nghiệp là loại công nhân rất không ôn định, 
bởi họ vẫn gắn với đời sống ở nông thôn và trên nhiễu đồn điền, 
các điền chủ dùng công nhân theo thời vụ là chủ yếu. 

Trong ngành khai mỏ, sản lượng mò tăng lên và khi kỹ thuật 
khai thác mỏ, cường độ lao động và độ đài ngày lao động của công 
nhân không thay đôi thì cũng đồng nghĩa với sự tăng lên của số 
lượng công nhân. 

Năm 1900, số công nhân mỏ (mỏ than Bắc Kỳ) là 3.000. Sau 
đó, vào đầu thể kỷ XX, công nhân mỏ tăng lên từng năm, với mỗi 
năm hàng ngàn người. Năm 1904 là 4.000 người nhưng năm 1911 
đã là 16.000'. Bên cạnh công nhân hằm lò còn có công nhân thăm 
dò nữa. Năm 1911, thêm vào 16.000 công nhân hằm lò là 500 công 
nhân làm việc trên các công trường thăm dò tại Tuyên Quang, Bắc 
Cạn, Thái Nguyên”. 

Trong công nhân mỏ. công nhân than chiếm một nửa`. Công nhân 
các mỏ cơ khí cho đến năm 1914 cũng vào khoảng 5.000 người". 

Trong các ngành công nghiệp khác, việc xây dựng các nhà 
máy, các cơ sở sản xuất kéo theo sự phát triển của đội ngũ công 
nhân trong mỗi ngành nghề. 

Ở Bắc Kỳ, những nơi tập trung công nhân công nghiệp là Hải 
Phòng, Hà Nội, Nam Định... Năm 1907, tổng số công nhân của 32 


1. André Dumarest, La formarion.... Sđd, tr.30. 

2, 3. Ngô Văn Hòa - Dương Kinh Quốc, Giai cấp công nhân Việt Nam những. 
năm trước khi thành lập Đóng, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978, tr. 73. 

4. Trần Văn Giàu, Giai cắp công nhân Việt Nam... Sđd, tr. 81. 


212 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


xí nghiệp, nhà máy được thông kê ở Bắc Kỷ (gồm các nhà máy 
rượu, máy cưa, chế tạo cơ khí, thuốc nô, điện nước, xây dựng - 
công chính, thuốc lá, sợi, tơ, giấy, da. vận tải...) là 15.308 người!. 
Năm 1909, số công nhân cũng của các xí nghiệp, nhà máy này tăng. 
lên là từ 20.000 người đến 22.000 người”. Số công nhân của Nhà 
máy Xi măng Porland Hải Phòng khi mới thành lập là 600 công 
nhân”, năm 1907 tăng lên thành 1.370" và đến trước năm 1914 
thành 1.500 người”. Ở Hải Dương, số công nhân của hai nhà máy 
rượu, nhà máy chai và công nhân xây dựng của thị xã là 1.900 
người chiếm 19% số dân thị xã (1900 là 7.000 người)”. 


Năm 1906, các nhà máy kéo sợi, (Nam Định, Hà Nội, Hải 
Phòng) có mỗi nhà máy 450 thợ”. Năm 1907, số công nhân Sợi dệt 
là 1.957 gồm cả người Âu và người Việt”. Vào trước Chiến tranh 
thể giới lần thứ nhất, riêng nhà máy Dệt Nam Định đã có trên 7.000 
thợ”. Nhà máy Rượu Hà Nội, cũng như nhà máy Rượu Sài Gòn, 
mỗi nơi có 500 công nhân”. 

Ở Nam Kỳ, vào năm 1905 đã 9 nhà máy xay ở Sài Gòn và Chợ 
Lớn, l xưởng đóng tàu ở Sài Gòn (xưởng Ba Son), nhiều xưởng 
sữa chữa và đóng sà lan ở Sài Gòn, I lò nâu vôi ở Châu Đốc, 2 nhà 


1. BEI, 1908, tr. 243 

2. BEI, 1908, tr. 492. 

3. André Dumarest, La formation.... Sđd, tr. 30. 

4. BEI, 1908, tr. 243. 

5. Trần Văn Giàu, Giai sáp công nhân Việt Nam.... Sđd, tr. T1. 

6. Sơ thảo lịch sử phong trào công nhân và công đoàn thị xã Hải Dương, 
Hải Dương, 1990, tr. 22. 

7. André Dumarest, La ƒormarior.... Sđd, tr. 30. 

8. BEI, 1908, tr. 243. 

9, 10. Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam... Sđủ, tr. 87. 


213 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


máy xà phòng ở Sài Gòn, 1 xưởng chế phẩm nhuộn và vecni ở Biên 
Hòa, 1 nhà máy điện đèn ở Sài Gòn...Tất cả những nhà máy, xí 
nghiệp này đều sử dụng không ít công nhân. 


Lấy ví dụ, Xưởng đóng tàu Sài Gòn năm 1905 đã sử dụng đến 
2.000 công nhân Việt và Hoa'. 9 nhà máy xay xát gạo ở Sài Gòn - 
Chợ Lớn, mỗi nhà máy có số vốn 1 triệu francs cũng phải dùng đến 
3.000 công nhân. Nhà máy cưa ở Chợ Lớn dùng 200 công nhân”. 


Theo ước tính, cho đến năm 1907, ở Sài Gòn - Chợ Lớn, số 
lượng công nhân và lao động chiếm khoảng 10.000 người (3 đến 4 % 
số dân thành phổ)." 


Ở Trung Kỳ, vào đầu thế kỷ XX, bên cạnh các xưởng sửa chữa 
xe lửa ở các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên... đã xuất hiện trung tâm 
công nghiệp Vinh - Bến Thủy: Nhà máy Diêm sản xuất 40 triệu 
bao/năm; Nhà máy cưa Bến Thủy có 300 thợ; Nhà máy xe lửa 
Trường Thi khi mới lập đã có tới 3.700 công nhân. Ở Vinh còn có 
thêm những công nhân làm việc trên các tuyến đường sắt, công 
nhân sửa chữa cầu đường, công nhân khuân vác... Nhà máy vôi 
Long Thọ Huế (lập năm 1896), lúc đầu mới sử dụng 50 công nhân, 
năm 1915 tăng lên được 150 người". Nhà máy đệt Delignon dùng. 
từ 500 đến 800 công nhân”. 


Như vậy, ở Việt Nam đã có một đội ngũ công nhân công 
nghiệp tập trung tại các đô thị, các khu công nghiệp mà ở Bắc Kỳ là 


1. BEI, 1905, tr. 501. 
2. André Dumarest, L2 formation.... Sđd, tr. 30. 


3. Ban Sử liên hiệp công đoàn thành phô Hồ Chí Minh, Công nhân Sài Gòn 
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Nxb. Thành phố Hỗ Chí Minh, 1986, 
tr. 18. 


4. Nguyễn Thị Đảm, Công nhân Long Thọ Huế dưới thời thuộc Pháp, Nxb. 
Thuận Hóa, Huế, 1996, tr. 34. 
5. Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam.... Sđủ, tr. 81. 


214 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định; ở Trung Kỷ là Vinh - Bến Thủy; ở 
Nam Kỳ là Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Theo André Dumarest thì năm 1906, chỉ tính riêng Bắc Kỳ đã 
có 85 cơ sở kinh đoanh thu hút 41 triệu francs và có 12.308 công 
nhân. Nếu tính thêm cả Trung Kỳ và Nam Kỷ năm này cả nước có 
200 nhà máy hoạt động, tổng cộng 26.400 mã lực với 122 triệu 
francs được đầu tư và sử dụng 50.00 công nhân'. 

Ngoài công nhân nông nghiệp, công nhân nhà máy, còn phải kể 
tới các công nhân làm việc trong các cơ sở thương mại 

Vì vậy, theo Andrề Dumarest vào năm 1906, tâng lớp những 
người làm công ăn lương ở Việt Nam là 55.000 người (bằng 1⁄4 
tổng số công nhân năm 1931 là 221.052). 

Một thống kê khác cho biết cả Việt Nam vào thời đó 
(1906) có 49.500 công nhân thuộc các lĩnh vực công nghiệp, đồn 
điển, thương mại, trong đó có 1.800 thợ chuyên môn: Nam Kỳ có 
25.000 công nhân, trong đó có 900 thợ chuyên môn; Trung Kỳ có 
4.500 công nhân, trong đó có 100 thợ chuyên môn; Bắc Kỳ có 
20.000 công nhân, trong đó 800 thợ chuyên môn". 

Và như vậy, vào đầu thế kỷ XX, số lượng công nhân Việt Nam 
có thể được tính trong khoảng trên 50.000 người. 

Ngoài những công nhân được kể ra ở trên, còn có thế kể tới 
hàng vạn phu bị mộ tạm thời làm việc trên các tuyến đường sắt, bộ 
và trên các công trường thủy nông. Chẳng hạn, năm 1903 có 13.000 
người đào Kênh Vàm Cỏ - Tiền Giang và riêng công nhân làm trên 
tuyến đường xe lửa Hải Phòng - Vân Nam vào tháng 6-1907 đã là 
25.600 người”. 


1. André Dumarest, La formation.... Sđd, tr. 31. 
2. André Dumarest, La formarion.... Sđd, tr. 39. 
3. Trần Văn Giàu, G¡: công nhân Việt Nam.... Sđd, tr. 81. 
4. Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam.... Sđd, tr. 8T. 


215 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Vì vậy, đến trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Việt Nam 
có khoảng 6 vạn công nhân mang tính chất tập trung ít nhiều và 
cũng có thêm khoảng bằng ngần ấy những người công nhân lẻ tẻ, 
những người làm thuê ở nông thôn cùng những người làm việc theo. 
mùa vụ, các viên chức sở công và sở tư và cũng có lúc có thể kẻ tới 
6 vạn phu làm đường hỏa xa (đã không được tính trong số 55.000 
công nhân ở trên), tức là ở Việt Nam có khoảng trên dưới 100.000 
người sống bằng nghề làm thuê vào lúc đó!. 

Công nhân tăng lên vẻ số lượng, số tiển lương mặc dù ít ỏi của 
công nhân được đem ra thị trường mua các nhu yếu phẩm, trong. 
chừng mực nhất định, làm cho nên kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa phát triển. 


Công nhân gia tăng mạnh về số lượng chứng tỏ sự phát triển 
của nền kinh tế thuộc địa nói chung. Tuy nhiên, đời sống công nhân 
đã không vì thể mà được cải thiện. Công cuộc khai thác thuộc địa 
của Pháp càng phát triển, điều kiện làm việc, điều kiện sống của 
công nhân càng khốn khô. 

Nguồn gốc xuất thân của công nhân chủ yếu là từ dân nghèo, 
trong đó đại bộ phận là nông dân. Người nông dân có thẻ trở thành. 
công nhân theo những hình thức tuyển mộ khác nhau hoặc là cưỡng, 
bức hoặc là tự do. 

Công nhân làm đường, còn được gọi là phu lục lộ, thường được. 
mộ từng đám theo làng, xã, huyện, tỉnh dưới hình thức bắt buộc. 
Cách thức cưỡng bức là cơ quan công chính ấn định số phu cần để 
xây dựng các tuyến đường, rồi chính quyền thuộc địa phân bỏ số đó 
cho các địa phương và các địa phương giao cho lý dịch các làng 
phải "bất" cho đủ số phu và giao lại cho các chủ thầu. 


1. Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam.... Sđủ, tr. 88. 


216 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


Công nhân mỏ được xếp vào loại công nhân " đo", tức 
thường là do công nhân tự xin vào làm việc hoặc do chủ mỏ về các 
làng lựa tuyển đối với những người tự nguyện xin đi làm. Tuy 
nhiên, để có đủ phu cho mỏ, chính quyền thuộc địa đã trợ giúp các 
chủ mỏ bằng chính sách bần cùng hóa đối với nông dân để họ buộc. 
phải "ếự nguyện" xin vào làm việc tại các khu mỏ. Công nhân đồn 
điền thời kỳ này vẫn còn được tuyển mộ tự do. Họ có thể là nông 
dân, là tù phạm do Chính phủ thuộc địa cho phép các điển chủ sử 
dụng và thậm chí còn có thể là lính cơ. 


Chế độ mộ phu từng đám, nhất là từ Bắc Kỳ và Trung Kỳ vào 
Nam Kỳ diễn ra chủ yếu từ sau Chiến tranh thể giới lần thứ nhất. 
Công nhân các nhà máy thường là công nhân được tuyển mộ tự do 
mang tính chất cá nhân hoặc có khi cả từng gia đình, từng xóm, 
từng làng, người nọ kéo theo người kia. 


Để quản lý được công nhân, các văn bản pháp lý đã được Pháp 
ban hành. 

Các Nghị định ngày 1-10-1885, 22-6-1887, 21-4-1891 quy định 
việc người thợ và những người làm mướn trong nhà không phải 
công dân Pháp, có hợp đồng hay không hợp đồng, làm lâu dài hay 
có hạn định đều bắt buộc phải lập Sô lao động (Livret). Nếu không, 
chịu lấy số thì sẽ bị phạt tù từ 1 đến 5 ngày tù và phạt tiền từ 1 tới 
50 francs. Trong số lao động phải ghi họ tên, tuôi, cha mẹ, quê 
quán, nhân dạng của người lao động. Các văn bản này buộc công 
nhân phải tuân thủ những yêu cầu của chủ và cho phép chủ được 
thực thi quyền của cha mẹ đổi với công nhân trẻ. Một số điều 
khoản còn răn đe những người "xúi giực" công nhân bỏ việc, bỏ 
trại, bỏ chủ... Nễu vi phạm sẽ bị phạt tù và phạt tiền... Như vậy, ban 
hành các văn bản này, Pháp sẽ loại được những người mà chúng 
nghỉ ngờ về chính trị, những người không được chúng tỉn tưởng và 
để giúp giới chủ kiểm soát và ràng buộc được công nhân. 


217 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Đối với công nhân làm việc trên các đồn điển, Pháp ban hành 
Nghị định ngày 17-8-1896 ở Bắc Kỳ, (Nghị định ngày 13-4-1909 ở 
Nam Kỳ). Những nghị định này chỉ quy định về hành chính, thuế 
má và cảnh sát đối với công nhân đồn điền. Tinh thần là tất cả 
những người Pháp được nhượng đồn điển đều có thể được Toàn 
quyển cho phép lập số đăng ký đặc biệt ở Tòa Công sứ về thuế thân 
và sưu địch của những người làm việc và những người cư ngụ trên 
đồn điền, với mức thuế được quy định cụ thể cho một người là 2,5 
đồng, 15 ngày khổ sai và cứ 8 người thì 1 phải đi lính. Người đứng 
ra thu thuế thân của công nhân là điển chủ. Vì vậy, quy định này tạo 
cơ hội cho các điển chủ lạm thu và man trá thuế thân của người làm 
công trên đồn điền. Công nhân đồn điền được tổ chức thành làng và 
phụ thuộc vào một tổng, một huyện về hành chính và pháp lý. 

Để giải quyết mối quan hệ giữa công nhân làm việc trên các đồn 
điền, các công trình công cộng, hay trong gia đình giới chủ, Pháp 
ban hành Nghị định ngày 26-8-1899. Nội dung chính của Nghị định 
này là nhắc lại quy định của Nghị định năm 1891 về việc bắt buộc. 
công nhân phải có số lao động, với những thông tin đã quy định trước. 
đây. Cũng như vậy, Nghị định này đưa ra hình phạt nặng đối với 
những ai "x¿ giực” công nhân đấu tranh: dùng bạo lực, đình công... 
“Trên thực tế, Nghị định năm 1899 giúp giới chủ trong việc tuyên mộ. 
và quản lý nhân công, thừa nhận sự áp bức của giới chủ đối với người 
lao động, đối với những người bản xứ hay Á kiều khác. 

Trên nguyên tắc, công nhân bị quản lý bằng các văn bản; còn 
trên thực tế, thực thi quản lý trực tiếp đối với công nhân làm việc 
trên các đồn điền, hằm mỏ, trên các công trường đường sắt là giới 
chủ thông qua đội ngũ cai ký. Chế độ cai ký trở thành nỗi ám ảnh 
truyền kiếp đối với những người công nhân ở khắp mọi nơi dưới 
thời thuộc địa. 

Dù là công nhân làm đường, công nhân đồn điền hay công nhân 
làm trong các nhà máy xí nghiệp thì họ cũng đều phải làm việc như 


218 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


những nô lệ và chỉ được hưởng những đông lương chết đói, bị đối 
xử như những loài súc vật, điều kiện ăn ở, vệ sinh, y tế tồi tệ. 


Tiển công của công nhân làm trên các tuyển đường sắt được 
quy định là từ 0,20 đến 0,25 đồng/ ngày và ngày làm việc được quy 
định là 10 giờ và chủ Pháp hứa sẽ phát cho mỗi người l cân gạo, 
được chữa bệnh, chết được thường, vợ con được lĩnh một 
phân tiền công của công nhân. Thể nhưng đã chẳng có chủ thầu nào 
chịu thực hiện cam kết, hoặc cũng chỉ thực hiện một phần mà thôi. 
Chúng luôn chậm phát lương cho công nhân hoặc quyt phần lương 
mà họ dành đẻ cho gia đình. Vì vậy mà dân các làng phải kêu kiện 
lên tận quan tỉnh, quan sứ. Việc phát lương lại thường qua hàng 
ngũ cai ký nên lương công nhân bị bớt xén, bắt chẹt, bị trừ đầu trừ 
đuôi hoặc bị đỗ vào các sòng cờ bạc mà chính bọn chủ thầu đặt ra 
ngay cạnh lán trại của công nhân. 


Công nhân làm trên các tuyến đường sắt còn bị coi như tội đỏ, 
kể cả những người làm công nhật. Hễ nghỉ việc là bị phạt, bị đeo 
ông vào cỏ... Còn nữa, cứ chỗ nào việc khó thì chủ thực hiện chế 
độ làm khoán, chỗ nào dễ thì theo ngày công. Chế độ ăn không 
được đảm bảo: gạo lức và cá khô thối rữa. Chỗ ở thì tỗi tệ, công 
nhân bị dồn đồng như súc vật, tại các lán trại làm tạm bợ. 


Làm việc nặng nhọc, bị vắt đến kiệt cùng sức lực, ăn ở tôi tệ, 
nhiễu người bị ốm, bị chết khi còn đang làm việc hoặc bị đau yếu 
sau khi mãn hạn. Năm 1904-1905, trong tông số phu làm đường mộ 
được là 14.787 người thì số người ốm bị đưa trả về tỉnh ngay khi 
còn hợp đồng là 2.961 người, số bị chết là 525 người và số bị ốm 
sau khi mãn hạn là 977 người". 

Đối với công nhân đồn điền, tình hình cũng không khả quan hơn. 


1. Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam..... Sđd, tr. 98. 
219 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Trên đồn điền của của Công ty Lyon ở Ninh Bình "các cu lì 
được trả 0,18 đồng/ ngày còn các tù nhân thì được trả 0,12 đồng/ 
ngày"'. Cũng ở Ninh Bình, công nhân của Công ty Yên Lại được 
trả 0,2 đồng/ ngày cho đàn ông, 0,145 đồng cho đàn bà và 0,10 
đồng cho trẻ em, Ở những đồn điền có đan xen với trồng lúa, công 
nhân được trả công bằng việc chủ để cho họ được cấy và thu hoạch 
trên những ruộng lúa trong đồn điền. 


'Tuy nhiên, cũng như lương của công nhân trong những khu vực. 
khác, lương công nhân đồn điền không tăng trong khi giá sinh hoạt 
lại tăng. Năm 1907, lương tháng của công nhân đồn điển Sơn Tây 
là 5 đồng nhưng giá gạo tăng từ 2,90 đồng lên 3,2 đồng/ tạ; trong 
khi vào năm 1890, I tạ gạo chỉ có giá 1,8 đồng”. Điều đáng nói là 
trong khi lương của người làm công trên các đồn điển được trả ít ỏi 
như vậy thì những người Âu làm trên cùng đồn điển được trả từ 50 
đến 60 đồng/ tháng, tương đương 100 đến 120 francs”, tức là gấp 
10 lần tiền công của người bản xứ, thậm chí có những điễn chủ trả 
lương cho công nhân chỉ bằng 1⁄40 tiền lương mà người đó nhận 
được từ Chính phủ thuộc địa. 

“Tại các khu mỏ, giờ làm việc của công nhân cùng không ít hơn 
so với công nhân trong các công trường đường sắt, các nhà máy, 
đồn điển. Mức lương trung bình của thợ mỏ khoảng 0,20 đồng/ 
ngày. Đó là mức lương theo thời giá. Lương của phụ nữ và trẻ em 
cũng như trong khu vực đồn điển, khoảng 0,15 đồng/ ngày. Các 
loại thợ chuyên môn như thợ mộc, thợ rèn... có mức lương cao hơn: 
thợ cuốc than và chống lò: 33 xu (0,33 đồng); lao động khác gồm 


1. RST 72588. 

2. RST 72588. 

3. Constant Morice, Nouelle letre đun colon - Etude đẹ là vie Tonldnois, tr. 183. 
4. CAOM, NFI 734. 


220 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


đàn ông 28 xu, đàn bà 20 xu; thợ mộc 40 xu; thợ rèn 70 xu; thợ 
tiện, nguội, cơ khí: 125 xuÌ. 

Đối với công nhân các nhà máy, công nhân nhà máy Trường 
Thí làm việc từ 12 đến 17 giờ một ngày, nhưng tiền công của thợ 
kỹ thuật là 0,25 đồng/ ngày với các khoản tiễn phải nộp nhà 
1,25 đông/ tháng; tiền vệ sinh 0,25 đồng tháng; tiên y tế 0,50 đồng/ 
tháng; tiền hưu trí 0,50 đồng/ tháng; tiền sưu 3,2 đổng/ năm nếu 
không có số đinh ở chính quán. 


Lương thợ thủ công lại càng thấp: thợ đệt chiếu ở Ninh Bình 
chỉ được 0,09 đồng/ ngày, phụ nữ, trẻ em chỉ được 0,04 đồng/ 
ngày; thợ nặn bát đĩa giỏi ở Bát Tràng mới được 0,1 đồng/ ngày”. 


Trong thời kỳ cuối thể kỷ XIX, đâu thể kỷ XX, trong công nhân 
Việt Nam còn có một bộ phận nữa, đó là những công nhân được. 
mộ để đưa đi các thuộc địa của Pháp ở Thái Bình Dương, còn được 
gọi là Tân thế giới: các đảo Nouvelle Calédonie, Nouvelle Hébrides. 
Công việc này được bắt đầu ngay từ năm 1891. Những người được 
mộ là những thường dân và tù phạm. Năm 1895, 1897, phu người 
Việt còn được hãng Balande mộ đi làm việc tại đảo Réunions, lần 
đầu từ 800 đến 1.200 người và về sau mỗi năm 200 người". Nhiều 
người chết trên những chuyền tàu vượt biển xa xôi. Tới nơi, họ bị 
coi như một món hàng, mua đi bán lại và bị đối xử như những nô lệ 
không phân biệt là thường dân hay là tù phạm. Họ làm việc không 
lương, chỉ được nuôi cơm hàng ngày và không có hy vọng được trở 
lại quê hương. 


1. Thi Sảnh, Lịch sử phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh, Tập 1, Quảng 
Ninh, 1974, tr. 207. 

2. Liên hiệp công đoàn Nghệ Tĩnh, Lịch sử phong trào công nhân và công 
đoàn Nghệ Tĩnh 1858-1945, Nxb. Lao động. Hà Nội. 1987, tr. 32, 

3. Trần Văn Giàu, Tác phẩm được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, Quyên I, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003, tr. 115. 

4. Trần Văn Giàu, Giai cấp công nhân Việt Nam.... Sđd, tr. 102-103. 


221 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tóm lại, vào đầu thế kỷ XX, giai cấp công nhân đã phát triển 
về số lượng lên tới hàng chục vạn người. Trong số đó, bên cạnh 
hàng vạn công nhân không thường xuyên, đã xuất hiện những bộ 
phận công nhân chuyên nghiệp tập trung tại các khu vực đòn điền, 
hằm mỏ, những khu công nghiệp... trong đó đã có những công 
nhân chuyên môn. 

Số lượng tăng lên nhưng công nhân Việt Nam lại không gắn 
với giai cấp tư sản dân tộc mà lại là tư bản nước ngoài. Họ đã bị 
bóc lột đến kiệt cùng sức lực. Vì thể, mâu thuẫn giữa họ với giới 
chủ sớm trở nên gay gắt và tiếp tục những cuộc đầu tranh vào cuối 
thế kỷ XIX, cuộc đầu tranh của họ chống lại giới chủ diễn ra ngày 
càng quyết liệt. Trong quá trình đấu tranh, ý thức giai cấp của công. 
nhân bộc lộ và ngày càng hình thành. Giai cấp công nhân Việt Nam 
ra đời ngay từ trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong tình 
trạng còn là một giai cấp “rự phát". 

Khi Chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra, giai cấp công 
nhân còn thêm một pha phát triển ngoạn mục về số lượng và sự 
phát triển mạnh mẽ hơn về ý thức giai cấp. 

2. Giai cấp tư sản 

Trong xã hội Việt Nam, trước khi Pháp tiến hành cuộc khai 
thác thuộc địa lần thứ nhất vẫn chưa có máy các nhà công thương 
nghiệp tư sản bản xứ mặc dù cơ sở kinh tế phong kiến đã bị tác 
động, kinh tế hàng hóa đã tiến triển. Các đề nghị cải cách của các 
nhà canh tân không được triều đình chấp nhận cho nên người Việt 
Nam không được khuyến khích kinh doanh buôn bán. Chính sách 
thương mại phản tiến bộ của triều đình phong kiến đã khiến cho tư 
sản công thương không phát triển lên được, quá trình tích lũy tư 
bản bị hạn chế. Sự phá sản của người sản xuất nhỏ chưa đi liền với 
quá trình tập trung tư bản vào tay tư nhân. Một số nhà buôn từ xứ 


22 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


này sang xứ khác nhưng cũng chưa phải là những đại thương mà 
mới chỉ là những nhà buôn nhỏ. 

Vào cuối thế kỷ XIX, chính sách của Pháp biến Việt Nam 
thành thị trường tiêu thụ phụ thuộc vào kinh tế Pháp cũng đã gây 
cản trở cho quá trình hình thành đội ngũ tư sản công thương người 
'Việt. Pháp kiểm soát thị trưởng, kiểm soát các thương cảng, không 
cho các tư nhân người Việt được tự do buôn bán với bên ngoài, mặt 
khác Pháp cũng không muốn công nghiệp của Việt Nam phát triển. 
Một số ngành thủ công như nghề làm đường còn bị hàng hóa Pháp 
chèn ép đến phá sản. Thương lái Hoa kiều nằm phân lớn những 
hoạt động buôn bán của Việt Nam. 


Khi khởi xướng cuộc khai thác thuộc địa, trong chương trình 
khai thác đầy tham vọng của mình, Paul Doumer không hề quan 
tâm đến lợi ích xã hội của người bản xứ, nhưng trong lĩnh vực 
kinh tế, để khuyến khích hoạt động công - nông - thương nghiệp 
nói chung, ngày 30-4-1900, ông ta đã ra nghị định lập Danh dự 
Bội tỉnh đễ thường cho những người bản xử và những người châu 
Á tại Đông Dương có những đóng góp trong những lĩnh vực này. 
Cụ thê là: 

"- Nông nghiệp: có đóng góp trong việc trồng trọt và chăn 
nuôi, khai khẩn được nhiều đất hoang, làm được một số công trình 
thủy lợi. 

- Thương nghiệp: những thương nhân mở rộng được nhiều cơ 
sở, đại lý, phát triển được ngành giao thông đường thủy. 

- Công nghiệp: những nhà kỳ nghệ nào có công phát triển 
ngành kỹ nghệ hiện có, hoặc tự đề xuất hay nhập vào Đông Dương 
những kỹ nghệ mới. 

- Thủ công nghiệp: các nghệ nhân tạo ra nghệ thuật mới... 


223 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Những người được cấp Danh dự Bội tỉnh hạng nhất được xếp 
ngang hàng với Tổng đốc, hạng nhì ngang hàng Tri phú; hạng ba 
ngang với Trì huyện"). 

Trong bối cảnh của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, các 
công trình công cộng được tiễn hành, việc giao thông trở nên thuận 
lợi hơn, các đô thị mọc lên ngày càng được mở rộng, các ngành 
kinh tế phát triển cùng với sự khích lệ bởi tỉnh thần dân chủ từ bên 
ngoài và sự "khuyến khích" ở bên trong bởi chính quyền thuộc địa, 
các bộ phận của giai cấp tư sản dân tộc bắt đầu xuất hiện và xuất 
hiện ngày càng nhiêu. 


Nhiều người đã dám đứng ra cạnh tranh với tư sản Hoa kiểu, 
Án kiều và ngay cả Pháp kiều trên nhiều lĩnh vực, có mặt trong 
những ngành kinh doanh trước đây không được dành cho họ. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc tiến hành các công trình thủy 
nông và chính sách "nhượng đất, khẩn hoang" dưới các hình thức 
đồn điền khác nhau được chính quyền thuộc địa mở rộng trên cả ba 
xứ đã khiến cho hàng ngàn người Việt trở thành các trung, đại điển 
chủ sở hữu hàng ngàn, hàng chục ngàn hécta trên các vùng đắt mới, 
nhất là từ năm 1913 trở đi, khi người Việt cũng được "bình đẳng” 
với người Pháp trong việc tiến vào các khu vực đất "hoang". 

Trong số các đại điển chủ được kể ra ở trên, đã có những người 
sở hữu hàng ngàn, hàng chục ngàn hécta ruộng đất, tiến hành kinh 
doanh theo kiểu của các điền chủ người Pháp, biển ruộng đất thành 
các vùng nông nghiệp thương phẩm và cũng đã có những người bắt 
chước các điền chủ Pháp trồng cây mới, chăn nuôi đại gia súc và sử 
dụng công nhân nông nghiệp hay mua lại các đồn điền cà phê của 
các điền chủ Pháp. 


1. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử... Sđd, tr. 268. 


224 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


Trong các địa chủ, cũng có những người đã trở thành các địa 
chủ công thương hay là ngược lại. Lây ví dụ như: Nghiêm Xuân 
Quảng, quan chức nghỉ hưu vừa là đại địa chủ ở Bắc Kỷ vừa bỏ 
vốn thành lập Công ty Quảng Hợp Ích: Lê Phát An có chân trong 
Công ty Delignon' mở xưởng Dệt ở Phú Phong, Bồng Sơn và Giao 
Thủy (Trung Kỷ). 

Một số người còn góp vốn với tư bản Pháp lập ra các công ty 
kinh doanh trên một số lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, một số nhân 
vật cỡ bự là Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Duy Hinh, Trằn Văn Hữu 
hợp vốn cùng Công ty Tài chính Pháp - Thuộc địa của người Pháp 
lập ra Công ty Nông nghiệp Pháp - Nam miễn Tây Nam Kỳ vào 
năm 1908, với số vốn ban đâu là 16.450 đồng (năm 1930 được 
chuyển thành công ty vô danh, vốn tăng lên tới 460.000 đồng }. 


Một số liên hệ chặt chẽ với các điền chú người Pháp đẻ có thể 
liên kết thành lập ra các công ty hùn vốn sau này, chẳng hạn như 
Hoàng Trọng Phu đã cùng với các quan chức chính quyền, anh em 
Marius Borel cùng một số điền chủ Pháp khác lập ra Công ry khẩn 
hoang Đông Dương. 

Trong lĩnh vực công thương nghiệp. đã có nhiều người đứng ra 
làm thầu khoán, thầu việc làm đường, làm cẩu, xây dựng trại lính, 
cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và ngay cả mộ phu 
cho người Pháp. Đinh Tráng, Đinh Hòe là hai ví dụ tiêu biểu cho. 
những hoạt động này và đây quyết không phải trường hợp duy 
nhất, bởi việc xây dựng các công trường đường sắt được Pháp thực 
hiện trên khắp Đông Dương. Định Hòe, Định Tráng mộ tới 500 
phu". Trường hợp Bùi Huy Tín - vừa là đại địa chủ, vừa là thầu 


1. Công ty này lập năm 1911, với số vốn ban đầu là 1.775.000 francs, năm 
1913 tăng lên thành 2.200.000 francs. 

3. Répertoire đes Sociétes annonymes indochinoises, IDEO, 1944. 

3. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cáp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc, 
Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội. 1959. tr. 37. 


225 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


khoán trên nhiều công trình của Pháp, cung cấp vật liệu cho việc 
xây dựng đường xe lửa, thậm chí sau này còn nhận thầu xây dựng 
các công trình thủy nông ở Trung Kỳ. 

Một số sau một thời gian "làm ăn" với Pháp, khi có đủ vốn đã 
đứng ra kinh doanh riêng rẽ, chen chân vào những lĩnh vực trước kia 
vốn là của Pháp kiều, Hoa kiều. Những người được biết tới trong 
những trường hợp này đã được chúng tôi nói tới ở trên, chẳng hạn: 
Nguyễn Hữu Thu, còn gọi là Sen, đã từng có cả tàu buôn đường dài, 
Bạch Thái Bưởi có cả một đoàn tàu chở thuê sông biển lại có cả 
xưởng chế tạo cơ khí, sửa chữa tàu thuyền và còn lao vào cả lĩnh vực 
khai thác mỏ; Bùi Huy Tín cũng có cơ sở kinh doanh riêng... 

Trong thương mại, chỉ riêng ở Nam Kỳ, năm 1906 đã có 845 
thuyền buồm, có sức chở 27.300 tấn của các thương nhân người 
Hoa và người Việt, buôn bán, chuyên chở hàng hóa trong nội địa 
và ngoài khu vực. Những thuyền buôn này thường lui tới các vùng 
bờ biển Trung Kỳ, các cảng Rạch Giá, Singapore, Thái Lan, 
Philippines'. Ở Bắc Kỳ, bên cạnh các tàu buôn của Công ty 
Messagerie Mariime và tàu của nước ngoài khác ra vào cảng Hải 
Phòng hàng tuần còn có 5 nghìn thuyển buôn có tổng trọng tải 1,1 
triệu tắn vào, ra cảng này”. 

Sự phát triển của giới công thương người Việt còn được thể 
hiện ở mức thuế môn bài tăng lên ở các thành phó lớn. 

Ở Hà Nội, năm 1901 có tổng cộng 4.504 người phải nộp thuế môn 
bài (205 người Âu, 203 người Á và 4.096 người bản xứ), năm 1907 
tăng thêm 766 thẻ môn bài nữa thành 5.270 phải nộp loại thuế này 
(240 người Âu, 268 người Á và 4.762 người bản xứ)`... Số tiền thu 


1. Paul Beau, La Situation.... Sđd, tr. 470. 
2. Paul Beau, La Situation.... Sđủ, tr. 467. 
3. Paul Beau, 4 Siuation.... Sđd, tr. 249. 


226 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội 


được từ thuế môn bài tăng lên đều đặn trong những năm 1901 - 1907: 
1901: 60.000 đồng; 1902: 76.005 đồng: 1903: 96.817: 1904: 115.309; 
1905: 112.604; 1906: 122.045; 1907: 126.000 đồng dự thu'. 


Towsetv 


—— 


Cuộc đầu xảo tại Hà Nội năm 1902 


Nguồn: hitp//nguyentlfree.fr/autrefois/nord/hanoi/hanoi_exposition2_ 
1902.IPG 


Ở Hải Phòng, số tiễn thu từ thuế môn bài cũng từ 35.821 đồng 
năm 1902 tăng lên 57.515 đồng vào năm 1903 do Toàn quyển 
Đông Dương đặt ra thứ trên thuế: 57.515 đồng, trong những năm 
1904, 1905, 1906 trung bình mỗi năm thu 58.693 đồng), 

Điểu đáng nói là vào đầu thế kỷ XX, một số sĩ phu yêu nước 
khi đang loay hoay tìm lỗi thoát cho dân tộc sau những thắt bại của 
phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta vào cuối thế kỷ XIX 


1. Paul Beau, La Siuation.... Sđd, tr. 249. 
2. Paul Beau, La Situarion.... Sđd, tr. 257 


227 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đã bắt gặp tư tưởng cải cách dân chủ từ bên ngoài đội vào đông thời 
bị tác động bởi không khí chung của cuộc khai thác thuộc địa rằm 
rộ của Pháp nên đã tự đôi mới để canh tân đất nước theo hướng dân 
chủ tư sản. Họ kêu gọi tự cường và tự đứng ra kinh doanh trong 
một số ngành nghề và trở thành lớp những nhà tư sản dân tộc đầu 
tiên lúc bây giờ. 

Ở Bắc Kỷ, nhiều cửa hàng nội hóa được mở ra. Năm 1908, ở 
Hà Nội có hiệu Đồng Lợi Tế, Hỏng Tân Hưng, các công ty Quảng 
Hưng Long, Đông Thành Hưng. 

Năm 1906, Công ty Nam Phong do một số người cáo quan vẻ 
lập ra chuyên sản xuất và xuất khẩu chiếu cói, với các xưởng dệt có 
tới từ 200 đến 300 khung dệt. Công ty có thể sản xuất được 3 triệu 
tắn chiếu hàng năm và xuất khẩu chiếu sang tận các nước Âu Mỹ!. 

Công ty Bạch Thái Bưởi lập từ năm 1910 có đoàn tàu lớn chạy 
sông biển, lại có cả xưởng đóng và sửa chữa tàu. 

Các công ty dệt lụa cũng phát triển. Công ty Đồng Ích ở Thái 
Bình được lập năm 1909, nhờ chính quyển thuộc địa cấp đất để lập 
nhà máy và hàng năm trợ cấp cho 40.000 đồng. Cứ mỗi chảo ươm 
theo kỹ thuật phương Tây được nhận một khoản tiền thưởng hàng. 
năm 200 francs` và từ năm 1909, cứ mỗi cân tơ sống do các xí 
nghiệp kiểu này sản xuất và xuất cảng sang Pháp được thưởng 0,8 
đồng Đông Dương'. 

Ở Trung Kỳ, tại nhiều tỉnh, các nhà tư sản Việt Nam đã lập ra 
được các công ty kinh doanh lớn, sản xuất trên nhiều nghề: Triểu 
Dương thương cục ở Nghệ An; Quảng Nam hiệp thương công ty ở 


1. Trằn Văn Giàu, Định Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân.... Lịch sử Cận đại Việt 
Nam, Tập III, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961, tr. 67. 
2, 3, 4. Yves Henry, Economie.... Sđd, tr. 443. 


228 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


Quảng Nam; Công ty Liên Thành ở Phan Thiết... Năm 1904, Trung Kỳ 
xuất khẩu 32.000 tần muối, 9.700 tắn đường do người Việt làm ra!. 

Ở Nam Kỳ. ngoài những xưởng xay xát gạo còn là các xưởng, 
in, các xưởng làm xà phòng, xưởng ép dầu, của tư sản người Việt. 


Quá trình tích lũy tư bản đã diễn ra trong một số nghẻ thủ công. 
khiến một số cơ sở chuyên dẫn từ thủ công nghiệp lên tiêu công, 
nghiệp. Các chủ xưởng giàu lên có tiên thuê thêm công nhân đề trở 
thành chủ xưởng lớn. Hàng hóa nhiều không chỉ tiêu thụ trong 
nước mà cả ra bên ngoài. 


Chẳng hạn, năm 1899 mới xuất khẩu được 3 tấn lụa thì năm 
1912 đã xuất khẩu được tới 17 tấn. hoặc là năm 1901 xuất được 
2.900 tấn chiều cói, thì năm 1904 xuất 5.400 tấn, năm 1912 xuất 
1.500 tấn. Mỗi năm, Việt Nam xuất cảng hàng trăm tấn đường . 

Ở Thái Bình, công ty Đồng Lợi đã phát triển dần nhờ cung cấp 
giống tắm và cho người nuôi vay tiền đẻ thu mua kén tắm của họ. Lâu 
dẫn, những người sản xuất không trả nôi nợ đã phải gán ruộng đất cho 
công ty đó và trở thành những người làm thuê cho công ty này. 

Trong nhiều ngành thủ công đã xuất hiện việc thuê mướn nhân 
công theo lỗi tư bản. Ở làng La Khê (Hà Đông) có những xưởng 
thuê đến 15, 16, thậm chí 20 công nhân. Các lò gồm có quy mô lớn 
được lập ra tại nhiều tỉnh thành: Hà Nội, Thanh Hóa, Biên Hòa, 
Phan Thị sử dụng nhiều công nhân. Riêng Bát Tràng đã có 20 
lò, mỗi lò thuê 30, 40 công nhân, mỗi tháng sản xuất 350.000 bát 
đĩa, chéi 


1. Trần Văn Giàu, Đình Xuân Lâm. Hoàng Văn Lân... Lịch sử Cận đại Việt 
Wam, Tập II, Sđd, tr. 67. 


2. Nguyễn Công Bình, Tìm iai cấp tư sản.... Sđủ, tr. 46. 
3. Nguyễn Công Bình, Tim hiểu giai cáp tư sản.... Sđủ, tr. 56. 


229 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Cũng như vậy, như đã biết, đã có một số xưởng đệt chiếu sử 
dụng nhiều công nhân ở các tỉnh ven biển Ninh Bình, Thái Bình, 
Bạc Liêu, Rạch Giá, Tân An... Trong số các xưởng đó có những 
xưởng của người Việt sản xuất và xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài 
và cũng có những xưởng của người Hoa ở Ninh Bình sử dụng từ 
200 đến 250 công nhân khiến tổng số thợ dệt chiếu của các xưởng 
ở tỉnh này lên tới 1.200 người'... 

Nối tóm lại, trong khuôn khổ của cuộc khai thác thuộc địa lẩn 
thử nhất, một số yếu tô tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào nền kinh 
tế và xã hội Việt Nam làm xuất hiện một số những nhà tư sản bản 
địa cả trong nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, thủ công 
nghiệp, trong đó, nhiều nhất là trong lĩnh vực thương nghiệp. 

Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là một tầng lớp còn rời rạc của một 
giai cấp tư sản còn non trẻ cả về khả năng cạnh tranh trong nên 
kinh tế thị trường cũng như trong ý thức giai cấp. Tư sản nội địa chỉ 
có thể buôn lại những hàng hóa nhập nội của các công ty thương 
mại lớn của Pháp rồi bán cho người tiêu thụ nội địa. Tư bản công 
nghiệp chỉ có thể kinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp nhẹ và thâu 
lại một khâu nào đó trong các công trình do người Pháp tiền hành, 
Cũng có nguời lao ra cạnh tranh với giới chủ Pháp trong lĩnh vực 
khai mỏ như Bạch Thái Bưởi chẳng hạn, nhưng số đó quá ít ỏi. 
Trong nông nghiệp, một số đại điền chủ đã bắt chước các điền chủ 
người Pháp trong việc khai thác đất đồn điền, song do chưa có đủ 
kinh nghiệm kinh doanh theo lối mới nên số người thành công trong, 
lĩnh vực này chưa phải là nhiều. 


Những mầm mồng của chủ nghĩa tư bản ra đời trong xã hội Việt 
Nam bị kìm hãm. Sau đó, sự phá sản của những người sản xuất nhỏ 
không đi kèm với sự tập trung tiền của vào một số người Việt do 
1. Nguyễn Công Bình, Tim hiểu giai cấp tư sản.... Sđủ, tr. 57. 


230 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


chính sách khai thác thuộc địa của Pháp. do đó, những người vô sản 
chủ yếu lại trở thành những người làm thuê cho các chủ tư bản nước 
ngoài, mặc dù gia cấp tư sản bản xử cũng tiễn hành bóc lột giá trị 
thặng dư giống như các chủ tư bản người nước ngoài. 


Giai cấp tư sản non yếu chưa chính thức ra đời trong giai đoạn 
đầu thể kỷ XX. Giai cấp công nhân phát triển cả số lượng và phong 
trào đâu tranh để chính thức trở thành một giai cấp ngay từ trước 
Š giới lần thứ nhất nhưng không trở thành cặp đôi với 
iai cấp tư sản bản xứ, thậm chí ra đời trước cả giai cấp này là một 
đặc điểm của sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam vào đầu 
thể kỷ XX, ảnh hưởng lớn tới phong trào giải phóng dân tộc của 
Việt Nam. 


Phong trào dân tộc mang tính chất dân chủ tư sản diễn ra sôi 
nỗi ở Việt Nam vào đâu thể kỷ XX nhưng lại không do giai cắp tư 
sản lãnh đạo mà lại là do các sĩ phu phong kiến tân tiền đứng đầu. 

Phải vào sau Thế chiến thứ nhất, với cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ hai, giai cấp tư sản Việt Nam mới hình thành nhưng yếu ớt 
cả về kinh tế và chính trị do đó lãnh đạo phong trào dân tộc lại rơi 
vào tay những trí thức tiểu tư sản 

3. Tầng lớp tiểu tư sản 

Cũng trong bối cảnh cuộc khai thác thuộc địa đầu thế kỷ XX và 
những cuộc cải cách trong bộ máy chính quyền, trong ngành giáo 
dục, y tế.... tầng lớp tiểu tư sản thay đổi cả cơ cầu và số lượng. 

Chỉ riêng số học sinh chính thức, trong đó gồm cả giáo dục bản 
xử, giáo dục Pháp - Việt đã là 99.950 và số học sinh các trưởng 
chính thức chỉ dạy bằng tiếng Pháp đã là 19.000 vào năm 1913. Đó 
là còn chưa tính tới 125.000 học sinh trường bản xứ tự do!. 


1. Henry Brenier, Essai đ Atlas statistique de L'Indochine francaise, IDEO, 
Hà Nội, 1914, tr. 115. 


231 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Trong thành phân tiểu tư sản còn có các công chức cả công và 
tư sở, những người làm nghẻ tự do trong các ngành y tế, báo chí, 
văn hóa... với số lượng không ngừng tăng lên trên phạm vi cả nước. 


Từ năm 1907 đến 1918, có 95 người bản xứ tốt nghiệp và lấy 
bằng Y sĩ Đông Dương (Médecin Indochinois)' và đến năm 1918 
cả Đông Dương đã đào tạo được 1.539 y tá”. 

Số viên chức và nhân viên người Việt trong bộ máy chính 
quyền tăng lên hàng năm do bộ máy này ngày càng phình to và 
cùng với việc chính quyền thuộc địa triển khai chính sách “hợp ác 
với người bản xứ", người Việt ngày càng được tham gia nhiều hơn 
vào bộ máy này mặc dù chỉ đóng vai trò phụ tá, thứ yếu. 

Trong hai năm 1904 và 1905, Toàn quyền Đông Dương lần 
lượt ban hành nghị định thành lập ngạch Tham tá người Việt làm 
việc tại Phủ Thông sứ, Phủ Khâm sứ và các Tòa Công sứ tại Bắc 
Kỳ và Trung Kỳ; đồng thời tuyển dụng người Việt vào làm Thư ký 
tại Tòa Thống đốc, phủ Toàn quyền ở Nam Kỳ và văn phòng cấp 
tỉnh tại Nam Kỳ. Như vậy, những cơ quan cao nhất của chính 
quyền cấp xứ đều có sự tham dự của người bản xứ và được chính 
thức hóa bằng nghị định của Chính phủ. 

Chính quyền thực dân cũng đã đưa người bản xứ vào các cơ 
quan chuyên môn như: Công chính, Bưu chính, Thuế quan và Độc 
quyền, Dân chính, Y tế... nhằm lắp chỗ trống do sự thiếu hụt của 
viên chức người Pháp. Tính trong thời gian 3 năm (1902-1905), số 
nhân viên bản xứ tại Nha Bưu chính tăng từ 881 người lên 1.180 
người" và cho đến năm 1918, cả Đông Dương có 90 nhân viên y tế 
người Âu và 316 nhân viên y tế người bản xứ”. 


1. Indochine ƒrancaise 1931, tr. 24. 

2. Résumé siatistique... Sđủ, tr. 5, 6. 

3. Paul Beau, L4 Situafion.... đủ, tr. T6. 
4. Résumé statistique... Sđd, tr.5, 6. 


232 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


Thuộc về tầng lớp tiểu tư sản còn là những người làm những 
nghề tự do khác. 

Tại các đô thị lớn, tầng lớp thị dân tăng lên gồm những người 
buôn bán nhỏ, những người thợ thủ công. mặc dầu bị hàng hóa của 
Pháp chèn ép vẫn duy trì được hoạt động của mình do sức mua của 
phân đa dân chúng còn hạn chẻ, không thể mua nỏi những mặt 
hàng quá đất mà người Pháp đem vào, mặt khác, công nghiệp của 
Pháp cũng chưa chiếm lĩnh hết được thị trường cả ở nông thôn và 
đô thị, nhất là đối với những mặt hàng dân dụng như sành sứ, mây 
tre, tơ lụa và đỗ mỹ nghệ. Sự tiến triển của kinh tế Pháp đã không 
thê làm cho thủ công nghiệp bị phá sản hoàn toàn, trong một số 
trường hợp còn thương mại hóa chúng. Lẫy ví dụ như, theo André 
Dumarest, 20 năm sau cuộc chính phục của Pháp, tức là vào. đâu 
thể kỷ XX, Hà Nội có 260 chủ hiệu mỹ nghệ điều khiển khoảng 
1.000 công nhân mỹ nghệ (ouvriers d'art)'. 

Bên cạnh những thợ thủ công chính thức còn phải kẻ tới những 
thợ thủ công của các xưởng nhỏ, sử dụng chỉ một vài người thợ, 
trong đó cả chủ và thợ đều cùng làm việc, hay những tiểu công 
nghệ nhỏ như chụp ảnh, cơ khí, chủ hiệu tạp hóa hay buôn bán nhỏ, 
các tiêu chủ, các viên chức nhỏ... 

Cũng còn phải kể tới một loại làm công ăn lương sinh ra trong 
hệ thống thuộc địa. Đó là những người có mức sống cao hơn mức 
sống của những người lao động bình thường. Có thể lấy ví dụ như 
những cai, ký trong nhà máy, đôn điền hay những người làm công, 
trong các văn phòng. 

Năm 1907, nhàn viên ban xứ tại Nha Thuế quan và Độc quyền 
được phân làm hai hạng: hạng cao cấp với mức lương có thẻ lên tới 
2.000 đồng/năm; hạng thuộc hạ, mức lương cao nhất là 1.200 đồng/ 


1. André Dumarest, La formation.... Sđd, tr. ! 16. 
23 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


năm. Lương được trả cho thầy thuốc bản xứ các hạng 3, hạng 2 và 
hạng nhất cũng lần lượt là 1.100 đồng, 1.300 đồng và 1.500 đồng. 


Về đời sống của những người thuộc tẳng lớp trung lưu - tiểu tư 
sản, thì một người bản xứ hạng trung ở Hà Nội trong giai đoạn 
1910-1922 đã chỉ tiêu gần một nửa thu nhập cho thực phẩm (47%)', 
ít hơn so với mức chỉ tiêu của những người công nhân cho ăn uống 
(15,7%). Tỳ lệ chỉ tiêu của tầng lớp trung lưu này cao hơn tỷ lệ chỉ 
cho ăn uống của người Âu (35%). 

So với giai cấp công nhân, tâng lớp trung lưu sống dễ chịu hơn. 
Một số thậm chí đã thay đổi thói quen ăn uống. Họ đã biết sử dụng 
rượu vang (1,5%), đến nước đá (0.3%) hay còn dùng cả cà phê, 
bánh mì, pho mát, trong khi tất cả những loại thực phẩm đó đều còn 
xa lạ đối với những người công nhân. 

Nói chung, gạo chiếm một một phần nhỏ hơn trong nguồn thực 
phẩm của tầng lớp tiểu tư sản (15/47) so với công nhân (32/75)`. 
Ngoài ra, tầng lớp tiêu tư sản tiêu thụ nhiều mỡ và đường vì đó là 
những thực phẩm đắt đỏ. 

Tuy nhiên, xét về chỉ số giá sinh hoạt, tầng lớp trung lưu cũng 
phải chịu sức ép của sự tăng giá. Lấy cơ sở 100 là chỉ số giá sinh 
hoạt của tầng lớp này trong những năm 1910-1914 ở Hà Nội thì 
năm 1916 đã là 114, năm 1917 là 115 và 1918 là 120, tức là năm 
1918 tăng lên 20% so với những năm trước chiến tranh, trong khi 
người Âu tăng 117% và giai cắp công nhân là 115%*. 

'Về sinh hoạt và tư tưởng, tầng lớp này chịu ảnh hưởng của giai 
cấp tư sản, nhất là tằng lớp trí thức và tiểu tư sản lớp trên. Những 


1,2. Andrể Dumarest, La formarion.... Sđd, tr. 1 L7. 
3. André Dumarest, La formarion....Sđủ, tr. 1 18. 
4. Résumề statistique.... Sđủ, tr. 32. 


2344 


Chương IV. Các giai cắp trong xã hội Việt Nam... 


người này bị thực dân, phong kiến bóc lột nhưng lại muốn vươn lên 
địa vị của giai cấp tư sản. 

Những người tham gia vào bộ máy chính quyền không thể đạt 
tới những địa ao trong ngạch hành chính Đông Dương. Những 
người được tuyên dụng chỉ được phân công các công việc đơn giản, 
không liên quan đến việc quản lý, không có khả năng làm ảnh 
hưởng tới sự cai trị của chính quyền thực dân và luôn chịu sự chỉ 
đạo chặt chẽ của viên chức người Pháp, như: kế toán, văn thư, quản 
lý hỗ sơ, thư ký... Tất cả các cơ quan quan trọng vẻ tài chính, xây 
dựng, an ninh đều nằm trong sự điều hành và quản lý của đội ngũ 
nhân viên chính quốc". 


Vì vậy, tầng lớp tiểu tư sản đã hưởng ứng nhiệt liệt những 
phong trào cách mạng diễn ra dưới nhiều hình thức vào đầu thế kỷ 
XX do các sĩ phu phong kiến tư sản hóa lãnh đạo. 

Nói tóm lại, vào đầu thế kỷ XX. dưới tác động của những nhân 
tố kinh tế, chính trị, xã hội ở bên trong và những nhân tô khách 
quan tác động tử bên ngoài vào xã hội Việt Nam, sự phân hóa giai 
cấp xã hội đã manh nha từ giai đoạn trước nay trở nên sâu sắc hơn. 
Giai cấp địa chủ phân hóa và dẫn hiện đại hóa. Giai ấp nông dân. 
thay đổi về cơ cầu, chuyên từng bộ phận sang giai cấp công nhân 
và một bộ phận chuyên sang các tâng lớp phi nông thôn, phi nông 
nghiệp khác. Tầng lớp tư sản lớn mạnh hơn cả về số lượng và khả 
năng cạnh tranh về kinh tế, mặc dù chưa hình thành một giai cấp. 
Giai cấp công nhân hình thành ngay từ trước Chiến tranh thể giới 
thứ nhất, tuy nhiên vẫn đang còn là một giai cấp tự phát, mặc dù 
trong đầu tranh, công nhân đã sử dụng đến hình thức đấu tranh điển 
hình là bãi công. Tầng lớp tiêu tư sản ngày càng đông về số lượng 
và càng đóng vai trò quan trọng trong phong trào dân tộc vào đầu 
thế kỷ XX. 


1. Peter Frederic Baucher, The contradictions oƒ colonialism: the French 
experience in Indochine 860-1940. Thesis (Ph.D.), University of 
'Wisconsin-Madison, 1980, tr. 45. 


235 


Chương V 
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG 
VIỆT NAM ĐÀU THÉ KỶ XX 


1. NHỮNG NHÂN TỎ KHÁCH QUAN TÁC ĐỘNG TỚI 
PHONG TRÀO 

1. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc 

Từ cuối thế kỷ XIX, khi chủ nghĩa tư bản chuyển dần sang giai 
đoạn để quốc chủ nghĩa, phong trào công nhân ngày một dâng cao. 
trên thể giới đặc biệt là tại các nước tư bản chủ nghĩa. Đinh cao của 
phong trào là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới ở Nga năm 
1905 do giai cấp vô sản lãnh đạo. Cuộc cách mạng này không 
những đã làm rung chuyển nước Nga mà còn góp phân thổi bùng 
lên ngọn lửa đấu tranh cách mạng mang mẫu sắc dân chủ tư sản ở 
các nước phương Đông. Lênin gọi đây là “Phong trào Châu Á thức 
tỉnh". Một trong những nơi thức tỉnh mạnh mẽ nhất là Trung Quốc. 

Trung Quốc vốn chìm đắm trong xã hội phong kiến lạc hậu 
hàng ngàn năm và đã trở thành miếng mỗi ngon cho các nước để 
quốc xâu xé. Sau cuộc Chiến tranh thuốc phiện năm 1840, Trung 
Quốc rơi vào tình trạng nửa thuộc địa. Vương triều Mãn Thanh 
ngày càng mắt vai trò cai trị đất nước. Quang Tự tuy là vua nhưng 
thực quyền nằm trong tay Từ Hy Thái hậu, đứng đầu phái bảo thủ 
trong triểu đình. Giai cấp phong kiến Trung Quốc đã trở nên phản 
động không còn đảm đương nỗi sứ mệnh lịch sử. 

Đứng trước nạn ngoại xâm, nhận rõ sự non kém của đất nước, 
một số sĩ phu yêu nước tiến bộ đã hướng về phương Tây, tìm 
đường canh tân đất nước. Những người này chủ trương chính sách 


23% 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


"khai phóng" (mở cửa) học tập khoa học kỹ thuật hiện đại, cải cách 
kinh tế, chính trị xã hội, học thuật đê đưa đất nước mau chóng thoát 
khỏi lạc hậu đuôi kịp các nước tiên tiền trên thể giới. Xu hướng 
hiện đại hóa ngày càng mạnh, nhất là sau cuộc chiến tranh Trung - 
Pháp (1885). Các ông Tiết Phúc Thành, Trịnh Quan Ứng... đã 
mạnh dạn để xướng khâu hiệu: “Lấy Trung học làm chủ, lấy Tây 
học giáp sức" và hô hào vận động duy tân, cải cách. Trong cuộc 
vận đông, họ yêu cầu nhà câm quyền Mãn Thanh sửa đổi đường lối 
chính trị, xóa bỏ nền chuyên chẻ, lập nghị viện, ban hành Hiển 
pháp, đây mạnh phát triển kinh tế công thương nghiệp như các 
nước Tây Âu. 


Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894), triều đình Mãn 
Thanh buộc phải ký Hiệp ước Mã Quan, chấp nhận mọi điều kiện 
do Nhật đưa ra. Tuy chỉ là ký với Nhật, nhưng Hiệp ước Mã Quan 
làm tăng thêm ý đỗ xâm chiếm Trung Quốc của các nước đế quốc. 
Nguy cơ mất nước ngày càng đến gần. Trước tình hình nghiêm 
trọng ấy, các sĩ phu yêu nước Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, 
Đàm Tự Đồng, Nghiêm Phục... nhận thấy cần phải đây nhanh công 
cuộc duy tân ở Trung Quốc. Một mặt họ tiếp tục đấu tranh chống, 
phái bảo thủ, đòi duy tân đất nước, mặt khác họ đứng ra viết sách 
báo, lập các học hội, xây dựng trường học theo lỗi mới, mở hiệu 
sách, nhà xuất bản tuyên truyền cho công cuộc đổi mới đất nước. Việc 
làm của họ được đông đảo sĩ phu tiến bộ và quần chúng nhân dân ủng 
hộ. Phong trào Duy tân nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc. 

Tiến thêm bước nữa, Khang Hữu Vi viết thư yêu cầu vua 
Quang Tự thực hiện ngay “Biển pháp". Đầu năm 1895, ông vận 
động 1.300 cử nhân cùng ký vào kiến nghị phản đối triều đình ký 
điều ước cắt Liêu Đông cho Nhật Bản, yêu cầu chuyển kinh đô 
khỏi Bắc Kinh đề thoát khỏi sự không chế của Từ Hy Thái hậu, tạo 
điều kiện thực hiện "Biển pháp", đồng thời cải tổ xây dựng quân 


237 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đội thành một đội quân hùng mạnh bảo vệ đất nước trước nguy cơ 
xâm lược. Đồng thời, Khang Hữu Vi còn vận động tổ chức Cưởng 
học hội, mở Cường học thư cục và xuất bàn tờ Cường học báo. Đề 
đẩy mạnh phong trào, Khang Hữu Vi lại cùng Lương Khải Siêu - 
một sỹ phu nổi tiếng lúc bấy giờ lập ra tờ Quốc Hội ở Bắc Kinh và 
xuất bản nhiễu tạp chí như: Trưng Ngoại Kỳ văn, Vạn Quốc công 
báo đễ giới thiệu nền văn minh phương Tây và tuyên truyền cho sự 
nghiệp duy tân, cải cách. Từ Bắc Kinh, phong trào nhanh chóng lan 
rộng ra các tỉnh. Hầu như cả Trung Q\ ¡nh đều có các phân 
hội tuyên truyền duy tân. Họ xuất bản khá nhiều sách báo đẻ tuyển 
truyền cổ vũ cho phong trào. Và chỉ trong một thời gian ngắn, cả 
Trung Quốc đã xây dựng được 24 học hội, 19 trường tân học, xuất 
bản được 8 tờ báo. Đây là những việc làm chưa từng có trong lịch 
sử Trung Quốc. Hoạt động đòi duy tân cải cách đã thực sự trở 
thành một phong trào rộng lớn, sôi nỗi khắp đất nước Trung Quốc 
với các trung tâm như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu... Một 
trào lưu tư tưởng mới lan tràn và thức tỉnh Trung Quốc. 


Trào lưu ấy đã xuyên thủng Từ Cầm Thành, ảnh hưởng đến vua 
Quang Tự - một vị vua trẻ đẩy nhiệt huyết nhưng không thực 
quyền. Quang Tự muốn dựa vào lực lượng cải cách đẻ thay đổi xã 
hội Trung Quốc và cũng là để khẳng định mình. Tháng 6-1898, ông, 
cho mời Khang Hữu Vi vào cung, giao trách nhiệm nghiên cứu 
thực hiện công cuộc Biến pháp. Với sự tham mưu của Khang Hữu 
Vi, trong vòng 103 ngày (từ 11-6 đến 21-9-1898), vua Quang Tự đã 
ban hành hàng loạt pháp lệnh cải cách. Sự kiện này được gọi là 
“Mậu Tuất Biến pháp”. Trước khí thế của phong trào Duy tân, phe 
thủ cựu của triều đình đứng đầu là Từ Hy Thái hậu lập tức phản 
công. Vua Quang Tự bị bắt giam, nhiễu lãnh tụ của phe Duy tân bị 
bắt, bị kết án tử hình. Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu phải chạy 
sang Nhật. Phong trào Duy tân, ở Trung Quốc bị đàn áp. Mặc dầu 
vậy, phong trào này đã góp phần thức tỉnh tỉnh thần yêu nước, ý 


238 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


thức độc lập tự cường dân tộc chống ngoại xâm, ý thức dân chủ 
chống chuyên chế ở Trung Quốc. Và cũng qua cuộc vận động Duy. 
tân những tư tưởng văn hóa tiến bộ của phương Tây đã được truyền 
bá vào Trung Quốc, mở đường cho tư tưởng dân chủ tư sản phát 
triển ở nước này. 

2. Công cuộc Duy tân ở Nhật Bản và chiến thắng của Nhật 
đối với nước Nga Sa Hoàng năm 1905 

a. Nhật Bản duy tân thành công và lớn mạnh 


Trước khi tiến hành công cuộc duy tân vào năm 1868, Nhật 
Bản cũng là một nước phong kiến lạc hậu do chủ trương "bể quan 
tỏa cảng". Nhưng đứng trước nguy cơ xâm lược của để quốc 
phương Tây, những người thức thời đại diện cho giai cấp tư sản 
Nhật Bản như Phúc Trạch Dụ Cát, Cát Điển Tùng Âm... đã phát 
động cải cách, duy tân đất nước, chông lại nên chuyên chẻ, thủ cựu 
trong nước, đây mạnh dân chủ hóa, phát triên kinh tế, đưa đất nước 
tiễn theo con đường tư bản chủ nghĩa, xây dựng chế độ Quân chủ 
lập hiển ở Nhật. 

Sau khi Chính phủ Minh Trị được thành lập, nhiều biện pháp 
thúc đây phát triên kinh tế được thi hành, Quá trình tích lũy tư bản 
đã diễn ra và chỉ sau 30 năm tiến hành cải cách, Nhật Bản đã có 
một nền kinh tế hùng mạnh, với sự hình thành của các tập đoàn 
kinh tế lớn như Mitsui, Mitsubishi, Sumimoto.... 

Cùng với sự phát triển về kinh tế, những chuyển biến sâu sắc về 
chính trị, xã hội đã diễn ra ở Nhật. Phong trào đòi tự do dân quyền, 
đòi dân chủ hóa chính thẻ, xây dựng hiến pháp dây lên khắp nước. 
Năm 1888, Hội đồng tư vấn Hoàng gia (tửc Khu Mật viện) được 
thành lập để xem xét và thông qua Hiến pháp. Một bản Hiến pháp 
mới đã được giao cho Hirobumi (Y Đẳng Bác Văn) soạn thảo. 
Hirobumi đã từng theo học ở châu Âu và rất tâm đắc với bản Hiến 


239 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Pháp của nước Đức. Bởi vậy, khi soạn thảo Hiến pháp mới cho 
Nhật, ông đã lẫy Hiến pháp của Đức làm khuôn mẫu. Ngày 11-2- 
1889, lễ công bố bản Hiển pháp mới đã được tỏ chức trọng thể tại 
Hoàng cung. Mặc dù theo bản Hiến pháp này, Thiên hoàng vẫn còn 
quyền lực rất lớn như: ban bố Hiến pháp, bỏ nhiệm và bãi miễn các 
đại thản, thống lĩnh quân đội, triệu tập và bãi miễn Quốc hội, nhưng 
bên cạnh Thiên hoàng còn có vai trò của Quốc hội gồm hai vị 
Viện Quý tộc và Viện Dân biểu, mỗi viện có 300 nghị sĩ do cử trì 
bầu ra với nhiệm kỳ 4 năm. Quốc hội nắm quyển soạn thảo, thông 
qua Hiến pháp và giúp nhà vua quyết định những vấn đẻ trọng đại 
của đất nước. Như vậy, tính chất dân chủ tư sản đã thể hiện khá rõ 
trong Hiến pháp Nhật Bản dù chế độ quân chủ vẫn tồn tại. Để mở 
rộng dân chủ, năm 1890, Thiên hoàng cho lập thêm Viện Nguyên 
lão để hỏi ý kiến khi cần. 

Sự lớn mạnh về kinh tế đã đưa giai cấp tư sản Nhật Bản lên vũ 
đài chính trị, Những tập đoàn tài phiệt có nhiều đại biểu trong chính 
phủ, nắm quyên lực rất lớn. Khi có quyền lực trong tay, chúng chủ 
trương xây dựng quân đội thành một đội quân hùng mạnh, thiện 
chiến để có thể giúp Nhật cạnh tranh được với các cường quốc trên 
thế giới và sẵn sàng phát động những cuộc chiến tranh xâm lược. 
nhằm mở rộng thị trường, vơ vét tài nguyên về làm giàu cho Nhật. 
Năm 1871, Nhật xâm lược Đài Loan. Năm 1879, Nhật xâm lược. 
quần đảo Lưu Cầu. Năm 1894, Nhật gây hắn với Trung Quốc buộc 
triều đình Mãn Thanh ký Hiệp ước Mã Quan (1895) nhượng bán đảo. 
Liêu Đông và nhiều quyền lợi kinh tế cho Nhật. Thắng lợi trong các 
cuộc chiến tranh với những nước trong khu vực đã thúc đẩy Nhật 
bành trướng thêm thế lực gây chiến với nước Nga Sa hoàng. 


b. Cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905) 


Từ cuối thể kỷ XIX, Nga và Nhật đều muốn bành trướng thể 
lực, mở rộng ảnh hưởng của mình ở Trung Quốc và Triều Tiên, 


240 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


nhất là sau khi Nhật chiếm Đài Loan và quân đảo Lưu Cầu. Mâu 
thuẫn Nhật - Nga ngày càng trở lên căng thăng. Nguy cơ một cuộc 
chiến tranh giữa hai đế quốc ngày một gân. Ngày 8-2-1904, hạm 
đội Nhật do Tướng Tôgiô chỉ huy bất ngờ tắn công hạm đội Nga ở 
Lữ Thuận, hầu hết hạm đội Nga đều bị đánh chìm, quân Nga thua 
to. Thừa cơ, Nhật đổ quân chiếm hải cảng Nhân Xuyên rồi đem 
quân tiến đánh Hán Thành. Trên đà thắng lợi, tháng 5-1904, quân 
đội Nhật lại vượt sông Áp Lục tấn công vùng Đông Bắc Trung 
Quốc và Liêu Dương, bao vây quân Nga ở Lữ Thuận. Một cuộc hải 
chiến ác liệt đã diễn ra giữa hạm đội Nga và Nhật với sự tổn thất 
thuộc về phía Nga do tô chức, trang bị thua kém, chỉ huy bất tài. 
Thế là chỉ trong 3 tháng (từ tháng 2 đến tháng 5-1905) tại chiến 
trường Đông Bắc Trung Quốc, quân Nga liên tục thất bại, với 30 
vạn quân bị loại khỏi vòng chiến đấu. Nước Nga Sa Hoàng thua 
trận đành phải ký Hòa ước Poxniut với Nhật vào ngày 5-6-1905 
nhường lại cho Nhật nhiều quyền lợi quan trọng. 

Chiến thắng của Nhật Bản trước nước Nga Sa Hoàng đã gây 
lên một tiếng vang lớn, chứng tỏ sức mạnh của một để quốc trẻ 
đang lên và làm cho các đế quốc phương Tây không dám coi 
thường. Nhưng điều đáng nói ở đây là lần đâu tiên một dân tộc da 
vàng đã chiên thắng một đề quốc da trắng. Nhật Bản bồng chốc trở 
thành tắm gương, thành vị cứu tỉnh của các dân tộc cùng màu da. 
Các dân tộc này kỳ vọng nhiều vào Nhật - một nước đồng văn, 
đồng chủng trong cuộc đấu tranh chống lại các đế quốc da trắng 
đang áp bức, thống trị mình. Tư tưởng chờ mong Nhật Bản giúp đỡ 
đã nảy sinh ở không ít người có tư tưởng chống thực dân ở các 
nước châu Á: Trung Quốc, Án Độ... và ở cả Việt Nam, khi họ vẫn 
còn chưa biết rằng Nhật Bản cũng là một đề quóc, mà đã là đề quốc 
thì đều có dã tâm như nhau. 

Và như vậy, trong bối cảnh cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, 
với những thành công trong công cuộc duy tân đất nước về kinh tế 


241 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


và những chiến thắng liên tiếp về quân sự, nhất là chiến thắng đối 
với để quốc Nga Sa Hoàng, Nhật Bản đã trở thành một hình mẫu, 
một chỗ dựa để các nhà cách mạng tại các nước thuộc địa, phụ 
thuộc trong khu vực học tập, vươn tới và cũng muốn dựa vào để 
phát triển đất nước, giải phóng dân cho tộc mình khỏi ách xâm lược 
của các nước đề quốc phương Tây. 

3. Sự đổi mới trong đường lối cứu nước của nước của sĩ phu 
Việt Nam đầu thế kỹ XX 


Trong khi phong trào Duy tân đang rầm rộ ở Trung Quốc và 
Nhật Bản nhờ duy tân mà trở lên hùng mạnh thì ở Việt Nam cũng 
là lúc phong trào vũ trang chống Pháp do các sĩ phu yêu nước lãnh 
đạo lần lượt bị đàn áp. Thực dân Pháp đã cơ bản bình định xong 
toàn cõi Việt Nam, bắt đầu xây dựng bộ máy chính quyền, tiế 
hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất và những "cải các: 
bước đầu trên các lĩnh vực y tế - giáo dục, văn hóa - xã hội với kết 
quả là sự chuyển biến đáng kế trong nẻn kinh tế và đời sống xã hội 
Việt Nam, như đã được trình bày ở trên. Và cũng chính lúc đó 
những luồng gió mới mang tư tưởng duy tân ở Trung Quốc, Nhật 
Bản tràn vào việt Nam qua các cuôn sách mang nội dung mới, kiến 
thức mới, tư tưởng mới của nền văn minh phương Tây được các 
nhà canh tân Trung Quốc và Nhật Bản soạn thảo đẻ tuyên truyền 
trong phong trào cải cách mà người đương thời gọi là Tân rhư để 
phân biệt với những sách cũ Nho giáo. Tân thư bao gồm những cuỗn 
sách về toán học, vật lý học, hóa học, địa lý, lịch sử, kinh tế, chính 
trị, triết học..., phần lớn chúng được dịch từ tiếng Tây, tiếng Nhật để 
phổ biến văn minh phương Tây tới mọi người. Như vậy, Tân hư là 
khái niệm và luôn đi cùng với tư tưởng duy tân, đổi mới theo khuynh 
hướng dân chủ tư sản châu Âu ở Trung Quốc và Nhật Bản. 

Những cuốn Tân thư tiêu biểu hồi đó là: những bản dịch các tác 
phẩm của nhà tư tưởng khai sáng đại cách mạng tư sản Pháp như 


242 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Khế ước xã hội (Contrat social) của Lư Thoa (lean Jacques 
Russeau), Vạn Pháp tỉnh lý (Esprit des lois) của Mạnh Đức Tư Cưu 
(Montesquieu); những tác phẩm của các nhà mang tư tưởng duy tân 
Trung Quốc như #fải đô chí của Ngụy Nguyên, Thịnh thế nguy ngôn 
của Trịnh Quan Ứng. Đặc biệt nhất là các tác phẩm của hai nhà duy 
tân nỗi tiếng Trung Quốc: Không Tử cải chế khảo, Đại đồng thư, 
Mậu Tuất chính biển của Khang Hữu Vi và Tân dân thuyết, Trung 
Quốc hôn, Ấm Băng thất văn tập của Lương Khải Siêu. 

Cùng với Tân thư là Tân văn. Tân văn là những tờ báo nói về 
duy tân cải cách do các nhà duy tân Trung Quốc sáng lập như Thời 
vụ báo!, Thanh Nghị báo, Tân dân Tùng báo. Tân văn cũng góp 
phẩn không nhỏ vào việc phỏ biến, tuyên truyền cho phong trào 
Duy tân đôi mới ở Trung Quốc. 

Bên cạnh những Tân văn, Tân thư ở Trung Quốc là những Tân 
văn, Tân thư ở Nhật Bàn như Nhật Bản duy tân tam thập niên sử 
(viết về ba mươi năm duy tân ở Nhật Bản), các chuyên luận của 
Phúc Trạch Dụ Cát (Fukuzawa Yukichi) viết thời Minh Trị như 
Văn mình khái lược luận, Khuyến học thiên... được dịch ra tiếng, 
Trung Quốc. 

Những Tân văn, Tân thư này bằng nhiều đường đã du nhập vào 
Việt Nam trong những năm cuỗi thể kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Hầu 
hết các sỹ phu yêu nước Việt Nam hỗi bấy giờ đều tiếp xúc với 
nhiều Tân văn, Tân thư. 


Nơi Tân văn, Tân thư được truyền bá nhiều hơn cả lại chính là 
Kinh đô Huế, sào huyệt của Triều đình phong kiến nhà Nguyễn. 


1. Thời vụ báo do Lương Khải Siêu sáng lập ở Thượng Hải trong cuộc vận 
động Duy tân ở Trung Quốc, Thanh Nghị báo và Tân dân Tùng báo là hai 
tờ báo do Lương Khải Siêu sáng lập ở Nhật Bản sau khi "Mậu. Tuất Biển 
pháp” thất bại để tiếp tục tuyên truyền cho chủ trương duy tân cải cách. 


2. Có thể do Hoa kiểu, hoặc các thuyễn buôn Trung Quốc, Nhật Bản mang tới. 
243 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nơi mà những tư tưởng canh tân đất nước theo kiểu phương Tây 
của Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ đã nảy 
sinh và bị bóp chết trước đó bằng chính tư tưởng bảo thủ của vua 
quan nhà Nguyễn. 

Tình hình Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 
XX và những tác động của Tân văn, Tân thư Trung Quốc, Nhật 
Bản đã làm cho tẳng lớp sĩ phu yêu nước Việt Nam lúc bấy giờ 
phân hóa sâu sắc. Một số mang tư tưởng bảo thủ thì bỉ quan, chán 
chường, chưa tìm ra lối thoát thì bất hợp tác với thực dân Pháp 
bằng các biểu hiện từ quan, không dùng đồ Tây, không học chữ 
Tây, không đi đường do Tây làm. Một số khác thì kiên trì đường lỗi 
vũ trang chống Pháp nhưng lại chủ trương dựa vào ngoại viện cụ 
thể là sự giúp đờ của “người anh cả đa vàng". Nhưng phần đông 
các sỹ phu yêu nước tiến bộ thì lại chủ trương kết hợp cứu nước với 
duy tân, tức học theo văn minh phương Tây, để cải tạo xã hội Việt 
Nam cũ, xây dựng một xã hội mới theo mô hình các nước tiền tiền 
lúc bấy giờ. Thực ra, tư tưởng canh tân đổi mới đất nước theo kiểu 
phương Tây đã có từ cuối thế kỷ XIX do những người sớm nhạy 
cảm với thời cuộc tiêu biểu như Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường 
Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Trương Vĩnh Ký,... đề xuất nhưng thiếu 
người hậu thuẫn. Giờ đây, nó đã được đông đảo các sỹ phu thức 
thời ủng hộ và khối đông quần chúng hưởng ứng. Có được sự ủng 
hộ và hưởng ứng ấy chính là do các Tân văn, Tân thư thức tỉnh. Cụ 
Huỳnh Thúc Kháng, một sỹ phu đương thời, đã nói về tác động 
thức tỉnh của Tân văn, Tân thư như sau: 

*Địa ngục mây tầng, ngọn triều Âu tràn vào bỗn mặt, đồng nội 
mịt mù, đêm dài vằng vặc, bỗng đâu gà hàng xóm gáy lên một 
tiếng, giắc mộng quân chúng thoạt tỉnh dậy. Sau cuộc Trung - Nhật 
chiến tranh (1894), Canh Tí liên bình (1900), người Trung Hoa đã 
địch các học thuyết Đông Tây: sách báo của các danh nhân như 


24 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


của Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi, tạp chí của phái cách mạng 
Tôn Dật Tiên lẫn lượt lọt vào nước ta. Trong học giới, có bạn đã có 
sẵn tư tưởng quốc gìa cùng lòng đau đớn giống nòi, được đọc loại 
sách báo nói trên như trong buông tôi chợt thấy ánh sáng lọt vào, 
những học thuyết mới “cạnh tranh sinh tôn", “nhân quyên tự do" 
gân chiếm cả cái chủ đích môn học khoa cử ngày trước, mà một 
tiếng sét nỗ đùng, có sức kích thích mạnh nhất, thẩm vào tâm não 


người Việt Nam ta là trận chiên tranh 1905 Nhật thắng Nga"`. 


Quả đúng như vậy, tác động thức tỉnh của Tân văn, Tân thư đôi 
với tầng lớp sĩ phu yêu nước Việt Nam lúc bây giờ rất lớn. Thậm chí 
lớn đến mức người ta khuyên nhau là "muôn ra làm quan thì phải 
cẩn thận chớ có đọc sách mới, xem báo mới". Xem báo mới, đọc 
sách mới tất sẽ thức tỉnh chóng lại chế độ phong kiến bảo thủ, lạc 
hậu, tất sẽ theo khuynh hướng duy tân, cải cách đổi mới đất nước. 


Một cơ sở không thê thiếu dù là trực tiếp hay gián tiếp, khách 
quan hay chủ quan góp phẩn tác động đến tư tưởng của tầng lớp sĩ 
phu yêu nước làm nảy sinh khuynh hướng duy tân thời kỳ này, đó 
là chính sách hợp tác của thực dân Pháp. Chính sách “hợp rác với 
người bản xứ" được Paul Bert, De Lanessan chủ trương từ cuối thế 
kỷ XIX, rồi được Paul Beau triển khai trên thực tế từ năm 1902 khi 
sang nhậm chức Toàn quyên Đông Dương và được Albert Sarraut 
phát triển thành một chính sách hoàn chỉnh. Nội dung của chính 
sách "hợp tác" là nới rộng các quyền của người dân thuộc địa như 
quyền sở hữu ruộng đất, quyên tham gia các hoạt động kinh tế, văn 
hóa giáo dục, quyền tham gia trong một chừng mực nhất định vào. 
bộ máy chính quyền thuộc địa... Mục đích của "chính sách hợp tác" 
là: tạo nên tầng lớp thượng lưu trí thức thân Pháp mà qua đó tuyên 


1. Huỳnh Thúc Kháng, Bức thư mát, Nxb. Anh Minh, Huế, 1957, tr. 36. 
2. Đặng Thai Mai, Văn thơ cách mạng Việt Nam đâu thể kỷ XX, Nxb. Giải 
phóng, 1976. tr. 205. 


245 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


truyền cho chính sách khai hóa văn minh, ngăn chặn và làm bớt sự 
chống đối, phản kháng của người dân bản xứ. Dù chỉ là "hợp zác" 
trên danh nghĩa nhưng ít nhiễu tình hình ở Việt Nam lúc đó cũng 
được cởi mở hơn, nhờ đó mà phong trào Duy tân cải cách có cơ hội 
phát triển. 


“Tác phẩm thẻ hiện rõ tư tưởng duy tân của sĩ phu yêu nước lúc 
bẩy giờ là cuỗn Văn minh tân học sách (Những kế sách xây dựng 
một nên học mới để đạt đến văn minh). Rất tiếc là cho đến nay vẫn 
chưa xác định được tác giả, chỉ biết cuốn sách này được án hành 
lần đầu bằng chữ Hán vào khoảng năm 1907-1908 bởi Đông Kinh 
Nghĩa thục. Theo nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai thì cuốn sách này 
được viết vào trước năm 1904'. Sách gồm 3 phần: 

Phần đâu là phần quan trọng nhất thể hiện tư tưởng duy tân của 
tác giả. Tác giả khẳng định văn minh là một giá trị có thể đạt được 
nhưng phải trải qua một quá trình gian khổ lâu dài. Văn minh và 
dân trí luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Tác giả cho rằng nước 
ta vốn là một nước văn minh nhưng luôn mang tính "rin#:" thiên về 
văn chương ít chú ý đến thực nghiệp, khác với văn minh phương 
Tây luôn mang tính "động" nên dẫn đến cảnh suy đổi. Nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng đó theo tác giả là do tư tưởng "nội hạ 
ngoại di", trọng quan khinh dân. Vậy, muốn đất nước phú cường 
thì phải thay đổi những tư tưởng lạc hậu ấy bằng cách xây dựng 
một nền học mới để mở mang dân trí. Theo tác giả, để mở mang 
dân trí có 6 con đường: 

Một là dàng văn tự nước nhà. Văn tự nước nhà theo tác giả là 
chữ Quốc ngữ. Dùng chữ Quốc ngữ thay cho chữ Hán, chữ Nôm 
bởi chữ Quốc ngữ dễ học, khả năng truyền tải và biểu cảm của chữ 
Quốc ngữ không thua kém bắt kỳ ngôn ngữ nào. 


1. Đặng Thai Mai, Văn thơ cách mạng Việt Nam đâu thể kỹ XX (1900-1925), 
Nxb. Văn học, Hà Nội, 1961, t. 201. 


246 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Hai là hiệu đính sách vở, tức là soạn lại sách học, chú trọng 
những sách viết về lịch sử, địa lý nước nhà. Đối với những sách về 
Nho học, tác giả cho rằng chỉ cần giữ lại những sách “bổ ích cho 
nhân tâm, thể đạo” tóm lược đại ý rồi dịch ra Quốc ngữ làm sách 
đọc cho người học và khi soạn sách cần coi trọng sử Ta, phần sử Tàu 
và sử Tây thì chỉ cần đại lược, cắt bỏ rườm rà để người đọc dễ hiểu. 


Ba là sửa đổi pháp thi vì phép thi của nước ta đã lạc hậu trở 
thành thứ "khoa cử nọc độc, khoa cử thôi nát". Trong khi chưa theo. 
hắn lỗi thi của phương Tây thì nên bỏ những gì không thực dụng, 
tạm thời chỉ nên thi văn sách và lưán. Câu hỏi chỉ nên gói gọn 
trong phạm vị "Kinh, truyện và ba sử (sử Nam, sử Tàu và sử Tây)”, 
"thêm vào đó mẩy bài về toán pháp, vẻ chữ Quốc ngữ". Trong khi 
thi nên cho phép học trò tự do thảo luận, tự do thể hiện tư tưởng 
của mình. 

Bồn là cổ võ nhân tài đễ người tài ra giúp nước và phải dùng 
người có học vấn để họ dùng học vấn giúp đời và khích lệ người 
khác học tập. Lập một sở học viện đề giúp những người cựu học 
nhanh chóng trở thành tân học. 


Năm là chấn hưng công nghệ vì theo tác giả “công nghệ rất 
quan hệ với quốc gia. Ta không hơn người thì người sẽ bỏ rơi ta. 
Tiên của phung phí ra nước ngoài không còn gì tệ hại hơn thể". 
Mà, muốn chắn hưng công nghệ phải “đón thày giỏi mà học”, khen 
thưởng xứng đáng và bảo vệ quyên lợi những người sáng chế, sáng, 
tạo trong các ngành công nghệ, làm cho những nhà chuyên môn 
giỏi được “vẻ vang sang trọng hơn cả những người đỗ đại khoa", 
để họ “trổ tài, đua khéo”, xây dựng nên nền công nghệ nước nhà 
ngày một phát triển. Còn nếu “khinh rẻ công nghệ thì vàng bạc, gỗ 
đá chỉ là nguyên liệu để người nước ngoài dùng; cái đạo khuyến 
khích công nghệ được thịnh hành thì nước, lửa, gió điện đều giúp 
ích cho sự cẩn dùng hàng ngày của đân ta. Vậy thì không thể không 
chắn hưng công nghệ". 


247 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Sáu là mở tòa báo. Sau khi giới thiệu khái quát về tình hình báo 
chí ở các nước Âu, Mỹ và Trung Quốc, Nhật Bản, tác giả cho rằng: 
“Dân trí (của nước họ) sở dĩ được mở mang chính là nhờ đó (báo 
chí)". Trong khi đó, nước ta còn quá ít ỏi. Tác giả nhấn mạnh, muốn 
mở mang dân trí phải phát triển báo chí, phải mở tòa báo ở kinh đô 
bằng chữ Quốc ngữ và chữ Hán, lựa người tài để đưa vào làm báo, 
vừa để thông tin thời sự vừa để truyền bá văn minh, công nghệ Âu - 
Mỹ, vừa khích lệ nhân tài và công nghệ nước ta. Giá báo phải rẻ, 
đưa đến từng thôn xóm để mọi người cùng đọc. Có như vậy mới 
“phá được cái giới câu nệ, tối tăm ". 

Tác giả khẳng định muốn vươn tới văn mình trước hết phải 
nắm lấy và học tập văn minh phương Tây, đó là cơ hội, rồi kêu gọi 
mọi người hãy thức tỉnh noi gương Nhật Bản, Trung Quốc mà tiến 
tới. "Than ôi! Người ta đã tỉnh giắc rồi, ta còn mê ngủ! Người ta 
đã qua đò ta còn cắm sào! Người ta đã tình giắc ta còn ngủ mê! 
Thì làm sao đứng nỗi trên đài múa văn minh tiến bộ lớn này?". Đã 
đến lúc ta phải đem “búa to đao lớn để phá lãy xưa, xí đỏ cờ hồng 
để lên đài mới" (tức cầm vũ khí đứng lên phá bỏ cái cũ làm cuộc. 
duy tân). 

Phần hai và ba của cuốn sách là phần tác giả dành đẻ đá kích 
lối học cũ, tỉnh thần lạc hậu của các nhà nho bảo thủ (Cáo hủ lậu 
văn) và mô tả nỗi đau đớn, tủi nhục, bi thảm của người dân Cao Ly 
khi mắt nước (Thỉnh khán Cao Ly vong quốc chỉ thảm). 

Xem xét về những con đường mà tác giả Văn mỉnh tân học 
sách nêu ra để mở mang dân trí, vươn tới văn minh, rõ ràng đây 
mới chỉ là những biện pháp có tính cấp bách đẻ giải quyết những 
vấn đề trước mắt và tạm thời mà chưa phải là những biện pháp 
mang tính chất cách mạng triệt để. Việc nhìn nhận nền văn minh 


248 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


châu Âu còn mang tính ngộ nhận bề ngoài mà chưa thấy hết được 
thực chất và những hạn chế của nó. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lúc 
bấy giờ đó là một sự tiến bộ vượt bậc về tư tưởng. Tác giả ca ngợi, 
đề cao nên văn minh phương Tây nhưng không sùng bái phương, 
Tây, không trông chờ sự khai hóa của nhà nước bảo hộ mà chủ 
trương tự mình phải khai hóa lẫy mình. Văn mỉnh rân học sách 
cũng thê hiện tỉnh thần tự hào, tự tôn dân tộc, dũng cảm đả phá cái 
cũ, cái lạc hậu "thiết tha với việc cải cách xã hội, cải cách học 
thuật, thiết tha với tự do tư tưởng với độc lập dân tộc". 

Như vậy, trong những năm đầu thê kỷ XX, do tác động của tình 
hình trong và ngoài nước, tẳng lớp sĩ phu phong kiến yêu nước đã 
vươn lên nắm bắt cái mới, cái tiền bộ đê canh tân đất nước, thay đổi 
đường lỗi cứu nước theo hướng dân chủ tư sản khi phong trào đấu 
tranh vũ trang dưới sự lãnh đạo giai cấp phong kiến bị thất bại vào 
cuối thể kỷ XIX. Tuy nhiên, do bắt nguồn chủ yếu từ những tác 
động từ bên ngoài nên những chuyên biến trong tư tưởng của giới 
sĩ phu này chưa hoàn toàn triệt đẻ. Họ vẫn chưa dám đũng cảm dứt 
bỏ hoàn toàn cái cũ, tức chế độ phong kiến và những tàn tích của 
nó. Mặt khác, con đường cứu nước mà họ lựa chọn cũng không 
hoàn toàn giống nhau. Điều đó thể hiện tình trạng khủng hoảng 
trong đường lỗi đâu tranh giành độc lập do tầng lớp sĩ phu phong 
kiến lãnh đạo ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX. Cùng 
tâm nguyện "ựng kinh độc lập ở chùa duy tân", nhưng một số 
người lại xem đánh đuôi ngoại bang khôi phục chủ quyền đất nước, 
giành độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết mở đường cbo duy tân 
và đất nước có độc lập thì duy tân mới thắng lợi được. Bởi vậy, họ 
chủ trương trước hết là phải dùng vũ lực để đánh đồ ách thống trị 


1. Đặng Thai Mai, Văn rhơ.... Sđd., tr. 90 
249 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


của thực dân Pháp, duy tân chỉ nhằm hỗ trợ cho đầu tranh vũ trang. 
Chủ trương này thường được gọi là chủ trương bạo động. Đại diện 
cho chủ trương này là Phan Bội Châu. Một số khác lại cho rằng duy 
tân cải cách là tiền đề khôi phục quốc gia, độc lập dân tộc. Bởi vậy, 
học chủ trương trước hết phải vận động duy tân, "khai đân trí, hậu 
dân sinh" chử chưa phải là đánh đuổi thực dân Pháp. Đại diện cho 
chủ trương này là Phan Châu Trinh. Đứng giữa hai chủ trương đối 
lập ấy, một chủ trương ôn hòa, khéo léo liên kết để hai bên hỗ trợ, 
giúp đỡ nhau vì mục đích chung. “Tương phản nhỉ tương thành" là 
chủ trương của đông đảo sĩ phu lúc bấy giờ. 

Chủ trương bạo động và chủ trương cải lương nhìn bề ngoài 
tưởng như mâu thuẫn, trái ngược nhau nhưng vì cả hai đều hướng 
đến mục đích cuối cùng là giành lại chủ quyền quốc gia, độc lập 
dân tộc, lại được sự hỗ trợ đắc lực của chủ trương ôn hòa và có 
cùng xuất phát điểm là lòng yêu nước nên những phong trào mà họ 
phát động không hể mâu thuẫn, chống phá nhau, trái lại gần như 
hòa làm một, hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau, chỉ khác là mỗi bên 
theo đuổi một nhiệm vụ trong nhiệm vụ chung là giành độc lập dân 
tộc. Đúng như vậy, phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam 
những năm đầu thế kỷ XX đã luôn gắn chặt với tên tuổi của hai nhà 
yêu nước chân chính Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. 

II. PHAN BỌI CHÂU VÀ PHAN CHÂU TRINH - HAI YẾU 
NHÂN TIÊU BIÊU CỦA PHONG TRÀO. 

Với lòng nhiệt thành yêu nước, mong muốn cứu nước cứu dân, 
Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã thực sự trở thành linh hồn, 
lãnh tụ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam trong 
những năm đầu thế kỷ XX. Công lao, những hoạt động và tắm lòng 
của họ đối với đất nước và dân tộc mãi mãi được lịch sử ghi nhận, 
được nhân dân cả nước kính yêu và mến phục. 


250 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


1. Phan Bội Châu 

a. Thân thể 

Phan Bội Châu hiệu là Sào Nam!. Trước ông tên là Phan Văn 
San hiệu là Hải ThụỶ. Ngoài 2 tên hiệu trên, ông còn dùng một số 
tên hiệu khác như: Thị Hán; Độc Tỉnh Tử”. Ông sinh ngày 26 
tháng 12 năm Đinh Mão (1867), tức năm Tự Đức thứ 20, trong một 
gia đình phong kiến hạng thấp. Bồ là một nhà nho không đỗ đạt, 
sống bằng nghè dạy học, quê làng Đan Nhiễm, tổng Xuân Liệt, 
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mẹ là Nguyễn Thị Nhàn, người 
thôn Sa Nam, xã Đông Liệt, cùng huyện Nam Đàn. 

Lúc Phan Bội Châu ra đời cũng chính là lúc thực dân Pháp 
đánh chiếm 3 tỉnh miễn Tây Nam Kỳ và đang chuẩn bị âm mưu 
xâm lược toàn bộ nước ta. Trong Phan Bội Châu niên biểu, ông 
viết “Một tiếng khóc oa oa hình như đã báo trước cho tôi rằng: 
Mày sẽ phải làm một người dân mắt nước”. 


Thuở nhỏ, Phan Bội Châu thông minh, học giỏi, mới 16 tuổi đã 
đỗ đầu xứ, nên được gọi là Đầu xứ San. 

Năm 1883, nghe tin thực dân Pháp chiếm Bắc Kỳ, Phan Bội 
Châu bỏ nhà ra Bắc ứng nghĩa giết giặc, nhưng vì thương cha mẹ 
già và đường xá xa xôi nên đành nuốt hận, suốt đêm “chong đèn 
thảo bài hịch Bình Tây thu Bắc” với lời lề thông thiết. 

Biết mình chưa có danh vọng, uy tín nên khó hiệu triệu mọi 
người, ông lại chuyên tâm vào học tập. Phan Bội Châu học giỏi, thi 


1. Sào Nam lấy nghĩa chỉm Việt làm tổ cành Nam. Ngụ ý luôn thiết tha với 
quê hương đất nước. 

2. Hải Thụ là San hô biển luôn vững vàng trước phong ba bão tấp. 

3. Thị Hán: tự ví mình như một trang hảo hán. 

4. Đặc Tỉnh Tử nghĩa là mọi người đều say chỉ một mình tỉnh, ngụ ý ví mình 
như Khuất Nguyên nước Sở. 


251 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


hạch đỗ đầu phủ Anh Sơn và nhiều lẫn đỗ đầu trường thi hạch xứ 
Nghệ, tài học của Phan Bội Châu nỗi tiếng khắp vùng. 


Phan Bội Châu (1867-1940) 


Nguồn: Trần Văn Giầu (chủ biên), Lịch sử cận đại Việt Nam, tập II, Tủ 
sách Trường Dại học Tổng hợp, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961. Phụ lục ảnh. 


Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của Vua Hàm Nghị, 
thân hào xứ Nghệ nổi lên chỗng Pháp khắp vùng. Thấy vậy, Phan 
Bội Châu cùng bạn học là Trần Văn Lương tổ chức ngay một đội 
thí sinh quân gọi là *sĩ rử Cẩn Vương đội” gồm hơn 60 người để 
ứng nghĩa. Thế nhưng, đội quân tổ chức mới được 10 ngày chưa 
kịp hành động thì quân Pháp về làng đàn áp, phải sớm giải tán. Qua 
sự việc trên, ông nhận ra rằng muốn mưu toan đại sự cần phải tính 
toán, sắp đặt mưu chước chứ không phải gặp đâu làm đầy, và trước 
hết mình phải có danh vọng xã hội thì mọi người mới tin theo. Từ 
đó về sau trong khoảng 10 năm, Phan Bội Châu đã hết sức tránh 
mọi sự manh động, kiên trì vừa dạy học kiểm sống vừa tự học mở 


252 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


mang kiến thức mong giành được công danh. Mặt khác, Phan Bội 
Châu cũng tìm tòi nghiên cứu các sách võ bị, binh pháp như: Binh 
pháp Tôn Tử, Võ Hằu tâm thư, Hồ trướng xu cơ, Bình gia bí 
quyết... Bởi chí của chàng trai hai mươi tuổi họ Phan không phải 
trở thành một quan văn mà là một vị tướng cầm quân đánh giặc!. 

Mười năm trời dạy học cũng chính là mười năm Phan Bội Châu 
lợi dụng việc dạy học để mở rộng giao du, tìm người đông tâm, 
đồng chí, bí mật liên lạc với “đw đảng Cẩn Vương" và cả khách 
"vong mạng lục lâm" có lòng đánh Pháp. Phan Bội Châu đã ra Bắc, 
vào Nam và dành nhiều thời gian ở kinh thành Huế. Tại Huế, ông 
mở lớp dạy học tại nhà ông Vũ Bá Hạp xã An Hòa và dùng văn thơ 
để kết giao với nhiều bậc văn nhân nỗi tiếng như Khiếu Năng Tĩnh, 
Đặng Nguyên Cẩn, Nguyễn Thượng Hiền... Chính nhờ việc kết 
giao này mà Phan Bội Châu đã được đọc Thiên hạ đại thế luận của 
Nguyễn Lộ Trạch, các Tân thư như: Trưng Đông chiến kỷ, Pháp 
Phổ chiến kỷ, Doanh hoàn chí lược... Tư tường và tầm nhìn của 
Phan Bội Châu nhờ vậy đã phát triển hơn, không còn bó hẹp trong 
nước mà vượt ra ngoài thể giới. 

Năm 1900, Phan Bội Châu dự kỳ thi Hương ở trường Nghệ và 
đỗ thủ khoa (Giải nguyên). Dân trong vùng gọi ông là Giải San. Đỗ 
giải nguyên không phải là đẻ ra làm quan mà đối với Phan Bội 
Châu chỉ là có được cái hư danh để dễ bê hoạt động, thực hiện ý chí 
cứu dân. cửu nước. Sau khi cha mất, ông mở lớp dạy học tại nhà để 
có cơ hội đón bàn bạc với khách “iực lâm”, “dự đảng Cần 
Vương” mưu nghiệp lớn. Sau nhiêu lần gặp gỡ, bàn bạc, Phan Bội 
Châu và các “đông chí” của mình vẫn chưa tìm ra cách để gây thế 
lực, tập hợp lực lượng. xây dựng căn cứ. Phan Bội Châu đành đánh 
liều tập hợp hơn 20 người, trong đó có Phan Bá Ngọc (con Phan 


1, Tôn Quang Phiệt, Phan Bội Châu và một giai đoạn lịch sử chồng Pháp 
của nhân dân Việt Nam, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1958, tr. 14. 


253 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Đình Phùng), Vương Thúc Quý (cử nhân, người cùng làng), Trần 
Hải, Hà Văn Mỹ (một cựu chiến sĩ Cần Vương, người Hà Tĩnh)... 
và một số lính khổ xanh dự định nhân ngày lễ Chính Trung (14-7- 
1901) tắn công cướp thành Nghệ An. Nhưng vì cơ mưu bại lộ nên 
công việc không thành. Phan Bội Châu may nhở có Đào Tắn (Tổng. 
đốc Nghệ An) mến tài nên che chở mới khỏi bị bất. 

Sau sự việc trên, một lần nữa Phan Bội Châu nhận ra rằng 
không thể manh động, muốn làm nên nghiệp lớn, muốn đánh đuổi 
giặc Pháp giành độc lập dân tộc thì phải có tổ chức, có đường lối 
có ngọn cờ tập hợp lực lượng, có nội ứng, ngoại viện, trong ngoài 
kết hợp thì mới có thể thành công. Chính bài học này đã đặt cơ sở 
bước đầu cho việc hình thành con đường cứu nước của Phan Bội 
Châu những năm sau đó'. 

b. Đường lỗi cứu nước của Phan Bội Châu 

Sinh ra và lớn lên trên vùng đắt giàu truyền thống anh hùng, đã 
từng sục sôi phong trào Cần Vương kháng Pháp, lại xuất thân từ 
một gia đình nhà nho nghèo, bản thân được giáo đục theo luân lý 
Khổng Mạnh một cách bài bản, được chứng kiển cảnh ngoại bang 
dày xéo đất nước, tàn sát nhân dân, tinh thân anh dũng chiến đâu, 
xả thân vì nước của lớp người đi trước, lòng yêu nước, chí diệt thù 
của Phan Bội Châu nảy sinh từ khá sớm. Và, nếu như trước năm 
1901, những hành động yêu nước của Phan còn mang nhiều yếu tô 
manh động thì cũng từ đây ông bắt đầu chú ý đến việc xây dựng 
một đường lối cứu nước ngày một hoàn chỉnh hơn qua các bước 
chuẩn bị tổ chức, xây dựng lực lượng, phương thức hành động và 
mục đích khởi nghĩa. 


1. Phần hoạt động của Phan Bội Châu chúng tôi sẽ trình bày trong phong 
trào Duy tân hội và Đông du sau này. 


254 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Sau thất bại của âm mưu đánh thành Nghệ An, Phan Bội Châu đã 
mời Đặng Thái Thân' cùng bàn bạc rồi đưa ra "ba kể hoạch lớn" là: 

1. “Liên kết với dư đảng cũ Cẩn Vương còn lưu lại với các trai 
tráng ở chỗn sơn lâm, xướng khởi nghĩa quân, mục đích chuyên ở 
nơi đánh giặc, mà thủ đoạn thứ nhất bằng cách bạo động. 

2. Ủng phù một vị mình chủ kén chọn ở trong hoàng thân lập ra, 
âm kết với những người hữu học ở đương triều làm người nội viện, 
với cử hợp cả trung nghĩa Nam Bắc tính cách đông thời đại cử. 

3. Y hai kế hoạch trên mà cân có ` ngoại viện. Muôn có ngoại 
viện ất phải có một phen xuất dương câu ngoại vì 


Đây có thể xem như những phác thảo đâu tiên về đường lối cứu 
nước của Phan Bội Châu. Trong đường lối này, ông đẻ cập đến 3 
vấn đề: lực lượng khởi nghĩa gồm các "dư đảng Cẩn Vương”, "trai 
tráng ở sơn lâm”, “những người hữu học ở đương triều" và lực 
lượng ngoại viện; phương thức hành động là bạo động và có sự 
phối hợp các vùng cả nước; mục đích là đánh Pháp xây dựng chế 
độ quân chủ (ứng phù một minh chủ). Tư tưởng này đặt cơ sở cho 
cương lĩnh của hội đảng mà Phan sẽ thành lập sau đó. 

Để thực hiện kế hoạch này, Phan Bội Châu bắt đâu hành trình 
tìm kiếm những người đồng tâm, đồng chí. Năm 1902, ông cử Tán 


. Đăng Thái Thân hiệu là Ngư Hải, sinh năm 1873 tại làng Hải Côn nay là 
xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông vừa là học trò vừa là 
đồng chí của Phan Bội Châu. Năm 1904, Ông cùng một số nhà yêu nước 
lập ra Hội Duy tân. khởi xướng phong trào Đông du. Ông và Tiểu La 
Nguyễn Thành là cánh tay đắc lực của Phan Bội Châu, phụ trách công 
việc bỏ trí người xuất dương, quyên tiên bạc, liên lạc trong và ngoài nước. 
Đầu năm 1910. trên đường hoạt động. ông bị địch bao vây ở làng Phan 
Thôn, nay là xã Nghỉ Kim. huyện Nghỉ Lộc. Biết không thế thoát, ông đã 
bắn chết tên tay sai Pháp, huỷ tài liệu và tự sát. 

2. Phan Bội Châu toàn tập. Tập 6. Nxb. Thuận Hóa, Huễ, 1990, tr. 60. 


255 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Quýnh ra liên lạc với Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế, nhưng không 
thành. Cuối năm đó, Phan Bội Châu lại cùng 2 đồng chí tìm đến 
'Yên Thể để kết giao với người anh hùng chồng Pháp. 

Đầu năm 1903, Phan Bội Châu vào Huế xin học trường Quốc 
Tử Giám với mục đích tìm người cùng chí hướng. Nhập trường 
mới được 10 ngày, Phan lại bỏ vào Quảng Nam tìm gặp Tiểu La 
Nguyễn Thành (tức Nguyễn Hàm) để bàn bạc việc thống nhất lực 
lượng, sau đó quay lại kinh đô gặp Kỳ Ngoại hằu Cường Để - một 
hoàng thân nhà Nguyễn có tư tưởng chống Pháp. Cũng trong thời 
gian này, Phan viết cuốn Lưu Câu huyết lệ' vừa để bày tỏ lòng 
mình, thăm đò, đặt mối liên lạc với các sỹ phu, nhất là những người 
đương chức (ông đặt nhiều hy vọng vào tầng lớp này), vừa để nói 
lên cái thảm trạng của cảnh mắt nước, thức tỉnh mọi người cùng mở 
mang dân trí, bồi dưỡng dân khí, đào tạo nhân tài để làm cơ sở cho. 
công cuộc cứu nước. Đây là cuốn sách đầu tay của Phan khi bước 
vào hoạt động cách mạng, trong đó thể hiện đường lối cứu nước 
tương tự như trong Tân thư, Tân văn lúc bẫy giờ. 

Việc gặp gỡ các nhà yêu nước Nam Kỷ như Trần Thị (tức Trần 
Nhất Thị), Nguyễn Thần Hiến” cũng không nằm ngoài mục đích đó. 
Điều đặc biệt là Phan đã dùng thơ văn để kêu gọi canh tân, kết hợp 
canh tân với yêu nước. Đây là sự tiền bộ trong tư tưởng của Phan. 

Sự tiến bộ này được đẩy thêm một bước khi Phan Bội Châu 
cùng các đồng chí của mình quyết định thành lập một hội đảng bí 
mật (sau này gọi là Hội Duy tân) và thông qua phương lược cứu 
nước (1904). Rồi chính Phan lại đứng ra đảm nhận trọng trách sang. 
Nhật cầu viện. Việc thành lập Hội Duy tân và thông qua cương lĩnh 


1. Có sách chép là Lưư cầu huyết lệ tân thư. 
2. Có sách chép là Nguyễn Thành Hiền. 


256 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


chính trị là bước tiến quan trọng trong đường lối cửu nước của 
Phan Bội Châu. Trong lịch sử chông ngoại xâm của dân tộc ta cho. 
đến lúc này, Phan là người đầu tiên lập ra một chính đảng, đưa ra 
một cương lĩnh hành động với mục đích rõ ràng là: đánh đuồi giặc 
Pháp, khôi phục nước Việt Nam, lập ra chính phủ độc lập. 

Đề thực hiện được mục tiêu này, việc làm trước mắt được Phan 
xác định là khuếch trương thê lực, dùng thủ đoạn võ trang bạo động 
và xuất dương cầu viện. Khuếch trương thế lực tức là mở rộng tổ 
chức Hội, xây dựng mặt trận đoàn kết chống Pháp. Về điểm này, 
Phan cũng là người đầu tiên lập được mặt trận chống Pháp rộng rãi 
bao gồm cả đồng bào lương, giáo, cả "đư đảng Cân Vương", các sỹ 
phu yêu nước, trong đó có cả những quan đương triều, binh lính và 
tầng lớp những người có của... Đây là phương pháp tập hợp lực 
lượng mới làm nòng cột cho lên phong trào Đông du và Duy tân 
trong thời kỳ này. 


Về chủ nghĩa của Hội, nói "ngoài ra chưa có một chủ nghĩa gì 
khác" nghĩa là vẫn là chủ nghĩa quân chủ, bằng chứng là Hội đã 
suy tôn Kỳ Ngoại hầu Cường Để cháu đích tôn của thái tử Cảnh 
làm Hội trưởng. Còn như chủ trương xuất dương cầu viện Nhật 
Bản thì hăn là do ảnh hưởng của Tán văn, Tân thư là những ân 
phẩm đã làm cho Phan Bội Châu và các đồng chí của ông ngộ nhận 
về "người anh cả da vàng, đồng văn, đồng chủng" và chưa nhận 
thức được bản chất của chủ nghĩa đề quốc nói chung. 

Những năm đầu ở Nhật được tiếp xúc với Lương Khải Siêu, 
đường lối cứu nước của Phan Bội Châu được mở mang hơn. Nếu 
như trước đây ông chủ trương dựa vào viện trợ của nước ngoài là 
chính thì đến khi gặp Bá tước Đại Ôi Trọng Tín (Okuma 
Shigenoba) và Thủ tướng Nhật Bản Khuyên Dưỡng Nghị (Inukai 
Tsuyoshi), ảo tưởng cầu viện Nhật Bản trong ông đã tan vỡ. Theo 
lời khuyên của Lương Khải Siêu, Phan Bội Châu đã dành thời gian 


257 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


viết hàng chục cuốn sách như “Việt Nam vong quốc sử, Khuyến 
quốc dân tư trợ du học văn, Hải ngoại huyết thư, Tân Việt Nam gửi 
về nước. 

Tác phẩm Việt Mam vong quốc sử viết năm 1905 là tác phẩm 
ửi gắm lòng yêu nước thương nòi của Phan Bội Châu kêu gọi mọi 
người hãy đoàn kết đứng lên giết giặc cứu nước. “Vạn người Việt 
thế nào chẳng giết được một trăm thằng Pháp, nghìn người Việt thể 
nào chả giết được một chục thằng Pháp, một trăm người Việt thế 
nào chả giết được một thằng Pháp”! 

Bài Khuyến quốc dân tư trợ du học văn (1905) của ông tha thiết 
kêu gọi đồng bào đây mạnh du học và giúp đỡ du học đẻ đào tạo 
nhân tài chuẩn bị cho công cuộc cứu nước. 

Đặc biệt là hai tác phẩm Hái ngoại huyết thư và Tân Việt Nam 
do Phan Bội Châu viết vào năm 1906. Sau khi nói lên nguyện vọng 
của người Việt Nam (lục đại nguyện) và những niềm hạnh phúc 
của một nước Việt Nam độc lập (thập đại khoái), Phan đã kêu gọi 
tập hợp, huy động lực lượng trên cơ sở nhận thức dân là tắt cả, có 
dân mới có nước, nước với dân là một. Ông hô hào đoàn kết lương, 
giáo, các nhà nho, binh lính, phụ nữ, bồi bếp, thông ký, nhà giàu, 
quyền quý... hãy cùng đứng lên chống Pháp. Có lẽ trong lịch sử 
chống ngoại xâm, Phan Bội Châu là người đầu tiên đẻ cao phụ nữ. 
Không những thể, Phan còn nói: “trong một nước nếu không có phụ 
nữ yêu nước thì nước ấy sẽ làm đây tớ cho người ta thôi". 

Nhận thức về dân và vai trò của phụ nữ là một trong những 
nhận thức hoàn toàn mới trong đường lối cứu nước của Phan Bội 
Châu. Việc dùng thơ văn để tuyên truyền, vận động cách mạng đã 
trở thành một phương pháp được Phan sử dụng có hiệu quả. Nhà 
văn Đặng Thai Mai nhận xét: 


1. Thơ văn Đông Kinh Nghĩa thục, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1997, tr. 127. 


258 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


*Chỉ cẩn đọc Phan Bội Châu mà hàng nghìn thanh niên đã cắt 
cụt tóc bím, vất hết sách vở văn chương nghề cử tử cũng cái mộng 
công danh nhục nhã gắn trên đó. lìa bỏ làng mạc nhà cửa vợ con 
rồi băng ngàn lội suối bắt chấp mọi nỗi đối thiếu, nguy hiểm, khổ 
sở để qua Xiêm, qua Tâu, qua Nhật học hỏi và trù liệu việc đánh 
Tây. Đó là một thành công vĩ đại ”Í. 


Không chỉ nghĩ đến việc tập hợp người trong nước mà những 
năm cuối ở Nhật Bản, Phan Bội Châu còn bước đâu nghĩ đến việc 
tập hợp lực lượng cho một liên minh quốc tế chống để quốc. Đó là 
cơ sở dẫn đến việc ra đời của Hội Đông Á đồng minh và Điển - Quê 
~ Việt liên mình do Phan sáng lập. 

Với tầm nhìn chiến lược rộng lớn như vậy nhưng trong 10 giới 
đồng bào tuyệt nhiên Phan Bội Châu không hẻ nhắc tới hai giai cấp 
đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là nông dân và 
công nhân. Phải chăng Phan cho rằng công nhân tuy chiếm số 
lượng lớn nhưng chưa hình thành lực lượng cách mạng, và nông 
dân là những người nghèo khổ. đốt nát chưa thể làm cách mạng hay 
Phan đã nhận ra sứ mệnh to lớn của họ và xếp vào giới “người 
trang nước”. Nhưng đù thể nào thì đây cũng là hạn chế của đường 
lỗi cứu nước của Phan. 

Tư tưởng chính trị thời kỳ này tuy còn có ít nhiều hạn chế 
nhưng phải nói rằng tư tưởng của Phan Bội Châu đã có những thay 
đổi đáng kể đó là nhận thức mới về *đân”. Ông nói nhiều đến dân 
chủ theo quan điểm dân chủ tư sản đó được thẻ hiện khá rõ 
trong tác phẩm Tân Việt Nam. Ông viết "cái nọc độc chuyên chính 
của tại dân tộc ấp ủ từ bên Trung Quốc tiêm nhiễm :rong nước ta, 
một tên độc phu giá ngự ngàn vạn dân thường đê làm cá thịt nuôi 


1. Phan Bội Châu 1867-1940. con người và sự nghiệp (Kỷ yếu hội thảo khoa 
học), Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1997, tr. 171. 


259 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nớ"!, Những ngày sống ở Nhật Bản được tận mắt chứng kiến sự 
phú cường của Nhật Bản dưới chế độ quân chủ lập hiến, Ông coi 
Nhật Bản như là tắm gương, là cái đích để Việt Nam hướng tới. 
Trong bài Nam Hải bô thân ca (1907) Phan Bội Châu viết: 
“Gương Nhật Bản đất Á Đông 
Giống ta ta phải soi trông kẻo nhằm 
Bồn mươi triệu đồng tâm nhất đức 
Mãnh hỗ kia xem sức với quân dương...”? 

Và cho đến Việt Nam quốc sử khảo (cũng viết năm đó) thì Phan 
cho rằng nước ta sau này khi độc lập rồi, *... phàm nhân dân nước. 
ta không cứ sang hèn, giàu nghèo đều có quyền bỏ phiêu bằu cử. 
Trên là vua nên để hay nên truất, dưới là quan nên thăng hay nên 
giáng, đều có quyền quyết đoán cả. Những vua tệ, quan hư không 
hợp với công đạo thì hội nghị viên, dân ta hỏi nhau, công nghị 
được quyền khiển trách và trừng phạt ”Ẻ. 


Như vậy chứng tỏ rằng tư tưởng quân chủ lập hiến đã thể chỗ 
tư tưởng quân chủ chuyên chế trong đường lối cứu nước của Phan 
Bội Châu. Đây là sự thay đổi tất yếu đối với một người nhiệt thành 
yêu nước nhưng rât nhạy cảm chính trị như ông. 

Thực ra khi chuyển sang tư tưởng quân chủ lập hiến, Phan Bội 
Châu đã thấm nhuần tư tưởng dân chủ, nhất là khi gặp Tôn Trung 
Sơn - lãnh tụ của phong trào dân chủ ở Trung Quốc. Ông đã nhận 
thấy chính thể cộng hoà là hay là đúng, nhưng lại cho rằng hoàn 
cảnh nước ta lúc đó chưa thể thực hiện được. Mặt khác, những 


1. Xem Phan Bội Châu toàn tập, tập 2, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1990, tr. 255. 


2. Phan Bội Châu toàn tập, tập 2, Nxb. Thuận Hóa - Trung tâm Văn hóa 
Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001, t. 334. 
3. Phan Bội Châu toàn tập, tập 2, Sđủ, tr 256. 


260 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


người đang theo và ủng hộ Phan lúc đó phần lớn là các sĩ phu, 
nhiều người còn đang ở quan trưởng. tư tưởng Nho giáo còn nặng 
nề. Những nhân sĩ có của và nhiệt thành thì phần nhiễu ở Nam Kỳ, 
vùng đất dấy nghiệp của nhà Nguyễn nên cẩn phải dựng lên một 
ông vua, dù chỉ là hư danh, một ngọn cờ để lôi kéo sự ủng hộ và chỉ 
có như vậy mới hy vọng nhận được sự viện trợ của Nhật Bản. Vì 
vậy trong những ngày ở Nhật Bản, Phan Bội Châu chưa ngả ngay 
sang tư tưởng cộng hoà. Tuy nhiên, ngay lúc này, ông đã cộng tác 


tích cực với tờ Vân Nam rạp chí và có quan hệ mật thiết với nhiễu 
đảng viên của Đảng cách mạng Trung Quốc đang ở Nhật Bản. 

Đầu năm 1909, thực hiện những thỏa thuận đã ký với Pháp, 
Nhật Bản ra lệnh giải tán các Hội Công hiển, Đông Á đồng minh và 
Điển - Quế - Việt liên minh, trục xuất Phan Bội Châu, Cường Đẻ 
và các lưu học sinh Việt Nam ra khỏi nước Nhật. Thể là những hy 
vọng cuối cùng về sự giúp đỡ của “người anh cả đa vàng” đã vụt 
tắt trong Phan. Hơn nữa, rời khỏi Nhật Bản cũng chính là lúc Phan 
Bội Châu đoạn tuyệt với tư tưởng quân chủ lập hiến. Sau này, ông 
kế lại rằng: 

Tôi từ khi sang Nhật được nghiên cứu nguyên nhân cách mạng 
thế giới và chính thẻ các nước thì rất say sưa lý luận của Lư Thoa. 
Vả lại giao thiệp với nhiều đồng chí Trung Hoa nên đâu óc tôi đã 
xếp tư tưởng quân chủ vào một xó'. 

Tháng 10-1911, nghe tin cuộc khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ, 
Cách mạng Tân Hợi thành công, Triều đình Mãn Thanh bị lật đỏ, 
Chính phủ Dân quốc lâm thời được thành lập, Phan Bội Châu và 
các đồng chí đang ở Xiêm “vui mừng khôn xiết, máu nóng phục thà 


1. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu, 
Nàb, Văn Sử Địa, Hà Nội, 1957, tr. 140-141. 


261 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


sôi lên sùng sục", Cho rằng thời cơ đã đến, chẳng gì bằng được 
Trung Hoa Dân quốc viện trợ giúp đỡ, thế là Phan cùng các đồng 
chí của mình lập tức quay về Trung Quốc tuyên bố giải tán Hội 
Duy tân để thành lập Hội Việt Nam Quang Phục với tôn chỉ mục 
đích là: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành 
lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam"°. Như vậy, tư tưởng cộng 
hòa dân quốc được Phan Bội Châu nung nấu ấp ủ từ Nhật Bản, giờ 
đã chính thức được công bố. Đây là bước nhảy vọt trong sự chuyển 
biến tư tưởng và đường lỗi cứu nước của ông. 

Mặc dù chủ nghĩa có thay đổi, nhưng vẻ thủ đoạn hay phương 
pháp cách mạng vẫn dùng bạo lực quân sự để đánh đuôi giặc Pháp 
giành độc lập. Điều đó cho ta thấy chủ trương dùng bạo lực là chủ 
trương nhất quán và xuyên suốt trong đường lối cứu nước của Phan 
Bội Châu. Lịch sử chống xâm lăng của dân tộc ta cho thấy chủ 
trương này luôn là duy nhất đúng. Nhưng điều đặc biệt đáng nói là 
trong khi kiên trì đường lỗi bạo động vũ trang chông Pháp, Phan 
vẫn hô hào duy tân, phát triển công thương nghiệp, học chữ Quốc 
ngữ, đào tạo nhân tài, bài trừ hủ tục và coi đây là những hậu thuẫn, 
những cơ sở tạo nguồn lực cho công cuộc đầu tranh giành độc lập 
dân tộc và xây dựng đất nước. Đây là quan điểm hoàn toàn mới mẻ. 
và tiến bộ trong hoàn cảnh nước ta lúc bấy giờ, nhất là khi quan 
điểm ấy lại xuất phát từ một nhà Nho theo đúng nghĩa của nó. 

"Tóm lại, đường lối cứu nước của Phan Bội Châu là trung thành 
với mục đích đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, là 
kiên trì dùng bạo lực vũ trang kết hợp với duy tân đất nước, là liên 
tục đổi mới nhận thức tư tưởng kết hợp giữa đoàn kết dân tộc với 


1, 2. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu. 
Sđd, tr. l41. 


262 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


sức mạnh thời đại thành mặt trận thế giới đoàn kết chống đề 
chống phong là tranh thủ sự giúp đỡ của cách mạng thê gi: 
Vì vậy, phong trào yêu nước chông Pháp ở Việt Nam trong những 
năm đầu thế kỷ XX có hình thức và nội dung hoàn toàn mới, mang 
mâu sắc dân chủ tư sản. Và chính điều đó đã làm cho Phan Bội 
Châu trở thành người tiêu biểu nhất cho phong trào vũ trang chống 
Pháp, "nhà cách mạng làm trụ cột cho tắt cả các công cuộc vận 
động độc lập của người Việt Nam từ sau đảng Cân Vương tan rã 
cho đến hết thời kỳ Chiến tranh thể giới thứ nhất". 


2. Phan Châu Trinh 
a. Thân thế 


Phan Châu Trinh sinh ngày 9-9-1872 (Nhâm Thân, Tự Đức 
năm thứ 25). tự là Tử Cán, hiệu Tây Hỏ, biệt hiệu là Hi Mã. Ông 
quê ở làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam (nay là thôn Tây Hồ, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh 
Quảng Nam). 


Trong gia đình, Phan Châu Trinh là người chăm học và thông 
minh nhất. Từ năm 1892 đến 1896, Phan Châu Trinh theo học 
nhiều trường lớn, thầy giỏi ưong vùng. Năm 21 tuổi, Ông kết thân 
với Huỳnh Thúc Kháng, bạn học cùng trường. Ông là người nổi 
tiếng học giỏi, hay tranh biện, nhưng do tính thẳng thắn, khẳng 
khái, không chịu luồn cúi nên hai lần thi Hương đều không đổ. 

Năm 1899, Phan Châu Trinh được vào học tại trường tỉnh ở 
Thanh Chiêm, thuộc phú Điện Bàn do Đốc học Tiến sĩ Trần Đình 
Phong trực tiếp trông coi và dạy dỗ. Trường. là nơi quy tụ nhiều 
nhân tài đất Quảng sau này, nhiễu người nỗi tiếng trong văn giới và 
học giỏi như: Phan Quang, Nguyễn Đình Hiến, Trần Quý Cáp, 


1. Phan Bội Châu (1867-1940) - con người và sự nghiệp, Nxb. Đại học quốc 
gia Hà Nội, 1997, tr. 18. 


263 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Huỳnh Thúc Kháng... Suốt thời kỳ này, Phan Châu Trinh không 
thể hiện rõ thái độ chính trị, chỉ chuyên tâm học tập, kết giao rộng 
rãi. Ông kết thân với Trần Quý Cáp (sau này bộ ba: Phan Châu 
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp trở thành những người 
khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy tân rầm rộ trong cả nước). 


Phan Châu Trình (1872-1926) 

Nguồn: Chương Thâu. Hỗ Song. Ngô Văn Hòa, Nguyễn Văn Kiệm, 
Định Xuân Lâm, Lịch sử Việt nam 1897-1918, Nxb. Khoa học xã hội. Hà 
Nội, 1999. 


Năm 1900, Phan Châu Trinh thi đỗ Cử nhân (cùng khóa với 
Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình Hiến) và một năm sau thi Hội 
đỗ Phó bảng nhưng không ra làm quan. Là người yêu nước, ông 
nhận ra rằng tầng lớp sĩ phu, phong kiến không còn đủ tư cách, đủ 
năng lực lãnh đạo phong trào yêu nước gần như bị tắt ngắm trong 
khi dân trí, dân khí thì quá thấp. Vốn là người bi quan bất mãn 
trước thời cuộc, nhất là từ khi cha bị sát hại, giờ đây trước thời 
cuộc, ông càng tỏ ra bi quan hơn khi không tìm ra con đường cứu 


264 


Chương V: Phong trào yêu nước và cách mạng... 


nước, cứu dân. Chính Phan Châu Trinh đã thửa nhận điều đó trong 
tác phẩm Pháp - Việt liên hiệp hậu chỉ tân Việt Nam: 

*Từ nhỏ đến lớn đi học. đến khi thì đậu làm quan, không một 
người nào biết tôi là người không khi nào đắc chỉ cả. Lác đầu ở 
nhà đã phát ra lời bỉ thời mân thẻ. anh em đều cho tôi là khùng là 
nạu... đến khi thì đồ ra làm quan lại càng nhiều giọng bị thởi mẫn 


thể và càng than thở hơn", 

“Trong tâm trạng như vậy, ông được bỏ nhiệm làm quan ở bộ Lễ 
(1902), nhưng chưa kịp nhậm chức thì người anh cả của ông qua đời. 
Ông phải ở nhà chịu tang, dạy học kiếm sống. Một năm sau, Phan 
Châu Trinh trở lại quan trưởng, với chức Thừa biện. Đó cũng là lúc 
thực đân Pháp triên khai chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 
nhất. Đất nước có nhiêu thay đổi vẻ kinh tế, xã hội và cảnh quan đô 
thị... nhưng đời sông nhân dân thì ngày càng tôi tăm, khô cực. 


Giữa chỗn kinh thành, ông được tận mắt chứng kiến cảnh mục 
nát hủ bại của quan trường, sự thối nát của triều đình phong kiến 
nhà Nguyễn. Tư tưởng trung quân Nho giáo trong ông vơi dẫn, 
cộng với tâm lý bi quan bắt mãn sẵn có. ông thường không quan 
tâm đến công việc, có khi cả tháng không đến Bộ, đến mức quan 
Ihượng thư đa phải kêu với mọi người tầng: “BỘ tới có sội anli 
Thừa biện mà cả năm tôi không thấy mặt” Ê. Trái lại, ông đã giao 
du, kết thân được với nhiễu nhà tân học, có tư tưởng canh tân như 
Thân Trọng Huể, Đào Nguyên Phổ, Vũ Phạm Hàm... Nhờ vậy, 
Phan Châu Trinh đã được đọc Thiên hạ đại thể luận của Nguyễn Lộ 
"Trạch, các Tân văn, Tân thư. Nhờ đó, trong Phan Châu Trinh đã có 
những thay đổi trong nhận thức tư tưởng, giúp ông thoát khỏi tình 


1. Nguyễn Q.Thẳng. Phong trào Đuy tân, các khuôn mặt tiêu biều, Nxb. Văn 
hóa thông tin, Hà Nội, 2006, tr. 309. 

2. Huỳnh Thúc Kháng, Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, Anh Minh xuất bản, 
Huế, 1959, tr. 14. 


265 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


trạng bế tắc, gợi mở cho ông con đường cứu nước, cứu dân hoàn 
toàn mới mà từ trước tới nay chưa từng có. Sau này, Phan Châu 
Trinh kể lại cảm giác đó như sau: 

“Đến khi tôi đọc được Tân thư do Đào Nguyên Phỏ tặng thì lấy 
làm sung sướng quá và nói: Đây là lúc dùng cái khùng cái ngu này 
vậy, tôi lẩy cái ngu cái cuông của tôi mà cái thằng cuông, thằng 
ngu (như tôi) chưa chắc đã không chút gì bô ích cho quốc dân". 

Từ khi tìm thấy con đường cứu nước, lấy cớ phải thay anh 
chăm sóc phần mộ tô tiên, ông xin từ quan và bắt đầu dần thân vào. 
con đường cứu dân cứu nước. Chính ông cũng từng nói: 

*Tôi ở bộ Lễ 2 năm, kẻ khác đắc chí ở chỗ có tài được vênh 
vang, tôi đều biết thê mà không phải không bắt chước được. Nhưng 
đắc chí của tôi không ở chỗ ấy. Làm quan không vui sướng bằng ở 
tù. Thà bị giam cảm ở nơi hải đảo, làm người xa quê hương bị 
đánh đập, mắng nhiếc... chứ không muốn ngỒi ngựa, cỡi xe, ẫm vợ, 
ôm hằu, múa mép khoe khoang cùng bạn bè cái đắc chí của mình”. 

Cũng trong thời gian ở Huế, Phan Châu Trinh được đọc /u 
câu huyết lệ tân thư của Phan Bội Châu. Ông nhận thây ở Phan Bội 
Châu một "người hào kiệt nóng lòng yêu nước mà kiến thức thì 
chưa thoát khỏi vòng khuyên sáo cữ"”. 

Vì mến phục tắm lòng yêu nước của nhau, hai ông đã gặp gỡ. 
trao đổi và trở thành bạn tâm giao. Dù không hoàn toàn nhất trí với 
nhau về đường lối cứu nước nhưng hai ông đều thống nhất cần phải 


1. Phan Châu Trình, Pháp - Việt liên hiệp hậu chỉ tân biên Việt Nam. Dẫn 
theo Nguyễn Q. Thắng, Phan Châu Trinh cuộc đời và tác phẩm, Nxb. Văn 
học, Tp. Hồ Chí Minh, 2006, tr. 85. 

2. Phan Châu Trinh, Pháp - Việt liên hiệp... Dẫn theo Nguyễn Q. Thắng, 
Phan Châu Trinh... Sđd, tr. 82. 

3. Chương Thâu, Phạm Ngô Minh (st, bs), Huỳnh Thúc Kháng, tuyển tập 
Nb. Đà Nẵng, 2010, tr. 1419. 


266 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


duy tân đất nước như bỏ khoa cử, lập trường học kiểu mới. lập hội 
buôn, phát triển thực nghiệp. 

b. Đường lỗi cứu nước. 

Cũng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh sinh ra và lớn lên 
trên một vùng đất giàu truyền thông cách mạng, và hiểu học, bản 
thân ông cũng được đào tạo bằng những giáo lý Nho giáo một cách 
bài bản. Nhưng cái khác là, Phan Châu Trinh là con một võ quan và 
từng là một nghĩa sĩ của phong trào Cẩn Vương kháng Pháp, được. 
huấn luyện để trở thành một chiến binh, một võ quan thực thụ và 
ông cũng đã tận mắt thấy bộ mặt thật của tầng lớp sĩ phu phong 
kiến, dù là đương đứng trong đội ngũ Cần Vương. Qua thất bại của 
phong trào Cân Vương cũng như những thành tựu bước đầu của 
cuộc khai thác thuộc địa lẫn thử nhất mà Pháp đang tiền hành ở Việt 
Nam, Phan Châu Trinh nhận ra rằng đất nước ta còn nghèo, dân ta 
còn lạc hậu nhiều so với nước Pháp, ta không thẻ thắng Pháp bằng. 
vật chất và càng không thẻ thắng Pháp bảng tinh thắn, bằng vũ trang. 
khởi nghĩa được. Cái chết của người cha cũng làm cho ông mắt lòng 
tn, nếu không nói là căm thù chế độ phong kiến độc đoán chuyên 
quyền. Điều đó dẫn đến tâm trạng bí quan bất mãn của ông trong, 
suốt một thời gian đài. Thể rồi, chính những ngày học ở trường tỉnh 
và những ngày làm quan ở kinh thành được tận mắt chứng kiến cảnh 
thôi nát, hèn hạ, hủ bại của quan lại phong kiến cấp cao nhất, thây 
cảnh nhân dân lầm than cơ cực, quyền con người bị chà đạp, được 
những để xuất, kiến giải của Nguyễn Lộ Trạch soi sáng, những tư 
tưởng mới trong Tân văn, Tân thư giúp Phan Châu Trinh nhận ra 
nguyên nhân dẫn đến những thảm trạng trên là do chế độ phong kiến 
chuyên chế, thôi nát, lạc hậu, tử đó gợi mở cho ông và những đồng 
chí của ông (Huỷnh Thúc Kháng, Trản Quý Cáp) tìm ra con đường 
cửu nước hoàn toàn mới, con đường ây đã đưa phong trào yêu nước 
kháng Pháp của nhân dân ta những năm đầu thể kỷ XX sang một 
khuynh hướng mới - khuynh hướng dân chủ tư sản. 


267 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Khác với Phan Bội Châu, trong đưởng lỗi cứu nước của mình, 
Phan Châu Trinh cho răng trước mắt chưa nên đặt vân đề khôi phục 
chủ quyên quốc gia, độc lập dân tộc, mặc dù ông đau xót trước 
cảnh người Pháp đàn áp người Việt Nam và mong một ngày nào đó 
đất nước thoát khỏi ách ngoại bang. Ông từng viết: 

“Trường thử bách niên cam thóa mạ, 
Bất trì hà nhật xuất lao lung "" 
Được dịch ra là: 
"Trăm năm cam chịu đọa đây, 
Biết bao giờ mới thoát ngày lao lung”. 

Chẳng những thẻ, Phan Châu Trinh còn cực lực phân đổi việc 
vũ trang (tức bạo động) chồng Pháp. Ông cho rằng trong điều kiện 
hoàn cảnh nước ta lúc đó, dùng vũ lực chỉ đì đến thất bại mà còn 
làm hao tổn thêm xương máu dân ta, làm cho dân thêm khô chứ 
không thay đổi được gì. Còn cầu viện nước ngoài theo ông là sai 
lầm. Vì vậy, phương châm của ông là: "Bắt bạo động, bạo động tắc. 
tử, bắt vọng ngoại, vọng ngoại giả ngư”. 


Phản đối bạo động và cầu ngoại viện, Phan Châu Trinh chủ 
trương đưa cuộc đấu tranh dân chủ đi ưước một bước tức là chống 
chế độ phong kiến quân chủ, để xướng tư tưởng dân chủ tư sản, 
thực hiện cải cách văn hóa xã hội, phát triển kinh tế, thực hiện dân 
quyển. Khi dân trí được nâng cao, dân khí được chấn hưng, dân 
quyền được đảm bảo thì người dân sẽ tự đứng lên giành độc lập và 
tự do, rằng: “dân đã giác ngộ được quyên lợi của mình, bẩy giờ 
mới có thể muzu tính đến việc khác "2. 


1. Trích trong bài thơ Chí thành thông thánh của Phan Châu Trinh, làm ở 
trường thì Bình Định với tên Đào Mộng Giác. Câu này là do cụ Huỳnh 
"Thúc Kháng dịch. 

2. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điềm, Phan Bội Châu niên biểu. Sđd, r2. 


268 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Theo Phan Châu Trinh. trong tình hình nước ta lúc báy giờ, để 
cứu nước, phương châm phải thực hiện trước mắt phải là: "Chấn 
dân khí, Khai dân trí, Hậu dân sinh". Ba nhiệm vụ này được ông 
giải thích cụ thể như sau: 


Chấn dân khí, tức là thức tỉnh lòng yêu nước, tỉnh thần tự lực tự 
cường trong dân, làm cho mọi người đều giác ngộ được quyền của 
mình, giải thoát được nọc độc chuyên chẻ tổn tại trong xã hội tử 
nhiều đời nay. Trước hết phải thức tỉnh, bỗi bổ chí khí trong giới 
nhân sĩ, những người bị mộng khoa cử và bả vinh hoa làm cho mê 
muội để họ làm tiên phong tổ chức và lãnh đạo. 

Khai dân trí, tức mở mang trí tuệ cho dân, xóa bỏ. nên học cũ 
theo lối học khoa cử chỉ nhằm nhỏi sọ chứ không thực dụng, bài trừ 
hủ tục chống mê tín dị đoan, xa hoa lãng phí, xây dựng một nên 
học mới và văn hóa mới tiền bộ đẻ đào tạo nhân tài bằng cách dạy 
chữ Quốc ngữ, chú trọng kiến thức khoa học kỹ thuật, thực dụng, 
xây dựng lỗi sống văn minh, tiết kiệm. 

Hậu dân sinh, có nghĩa là làm cho đời sống nhân dân ngày một 
no đủ, sung sướng bằng cách phát triển kinh tế đất nước theo hướng 
tự cường như vận động sản xuất và dùng hàng nội hóa, phục hồi và 
phát triển các ngành nghề trong nước, chung vốn khẩn hoang lập 
vườn, dựng xưởng sản xuất, lập hội buôn... trên cơ sở đổi mới đó 
mà vận động Chính phủ bảo hộ cải cách bộ máy cai trị, thực hiện 
quyên dân chủ. 

Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh được thể hiện khá 
rõ trong bức thư ông gửi cho Toàn quyên Paul Beau năm 1907, 
trong đó yêu cầu Chính phủ bảo hộ hãy: 


*„. thật lòng đổi lại chính sách đi, dùng người hiển tài, giao 
cho quyền bính, lấy lễ đãi người, lấy lòng thành mà đổi xử với 
người, rồi cùng nhau trà định cái kế sách chung hưng lợi mà trừ 


269 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


hại, mở con đường nuôi sống dân nghèo, cho thân sỹ cái quyền 
nghị luận, mở tòa báo đề thấu rõ dân tình, nghiêm minh thưởng 
phạt để thanh trừng lại tệ, còn những việc cân thiết như đổi pháp 
luật, bỏ khoa cử, mở trường học, mở tòa tu thư, lớp dạy sư phạm, 
chấn hưng công nghệ, các ngạch sưu thuế đều được cải lương, thì 
dân chúng ai cũng yên nghiệp làm ăn, sĩ phư vui lòng giúp việc cho 
chính phủ, chỉ lo người Pháp bỏ nước Nam mà đi chứ còn ai mưa 


toan chống lại nữa ”'. 


Tuy nhiên, Phan Châu Trinh cũng thẳng thắn phê phán tỉnh 
thần và thái độ bạc nhược của sĩ phu và quốc dân mình: 


"Đám sĩ phu thì ganh đua nhau vào con đường luôn cúi, hót 
nịnh không biết liêm sỉ là gì... nhân dân nước Nam bây giờ ngư. 
xuẩn như trâu, như ngựa tha hỗ cho người ta ràng trói, có miệng 
mà không dám kêu, gân chết mà không đám thở ". 

Để thực hiện chủ trương vận động cải cách của mình trong điều 
kiện chấp thuận chế độ bảo hộ, Phan Châu Trinh yêu cẩu chính 
quyển bảo hộ phải sửa đổi chính sách cai trị đối với người bản xứ. 
Phương châm "ÿ Pháp cẩu riến bổ" này của Phan Châu Trinh 
không hoàn toàn có ý nghĩa là sự thỏa hiệp một cách vô điều kiện, 
chấp nhận một chính sách cai trị chỉ có lợi cho Pháp mà không đem 
lại lợi ích gì cho Việt Nam. Phương châm đó không bao hàm sự thụ 
động trông chờ lòng tốt của Chính phủ bảo hộ bởi Phan Châu Trình 
luôn đề cao tỉnh thần tự lực cánh sinh, tự mình khai hóa cho mình 
là chính. Ông cùng với bộ tham mưu của mình kêu gọi những sĩ 
phụ, trí thức nhiệt huyết cùng chí hướng đến với dân, dùng văn thơ, 
diễn thuyết và mọi hình thức có thể để thức tỉnh họ, đưa tư tưởng 


1. Nguyễn Quang Thắng, Phan Châu Trinh cuộc đời và tác phẩm, phần: Đẳu 
Pháp Chính phủ thư, Nxb. Văn học, Tp. Hồ Chí Minh, 2006, tr, 419. 
2. Nguyễn Quang Thắng, Phan Châu Trinh... Sđd, tr. 418-419. 


270 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


mới đến với họ để họ nhận thức được quyên lợi và nghĩa vụ của 
mình mà vươn lên. Bản thân ông cũng là người có tài diễn thuyết, 
làm thơ tuyên truyền, lại là người nổi tiếng học rộng biết nhiều, 
nhiệt thành yêu nước, thương dân nên đến đâu ông cũng được các 
sĩ phu, trí thức và nhân dân hưởng ứng. Phong trào Duy tân cải 
cách do ông khởi xướng chỉ trong một thời gian ngắn đã bùng lên 
khắp các địa phương trong cả nước. 

Trong các buổi diễn thuyết, trong thơ văn tuyên truyền, Phan 
Châu Trinh tập trung đả kích vua quan phong kiến thối nát, gọi 
chúng là bọn “độc phụ dân tặc” hại nước hại dân và lớn tiêng hô. 
hào xóa bỏ chế độ quân chủ. 

Cuối năm 1905 đầu 1906, thây phong trào trong nước đã tạm 
ổn, Phan Châu Trinh quyết định sang Nhật, một là để học tập cách 
duy tân của Nhật, hai là để gặp Phan Bội Châu thống nhất đường 
lối cứu nước. 


Phan Châu Trinh tán đồng chủ trương Đông du của Phan Bội 
Châu nhưng không tán đồng chủ trương bạo động và cẩu viện Nhật, 
phản đổi chế độ quân chủ. Phan Châu Trinh khuyên Phan Bội Châu 
ở lại Nhật vì việc làm của Phan Bội Châu ở Nhật sẽ có lợi cho chủ 
trương duy tân của ông ở trong nước. 

Sau những ngày nghiên cửu khảo sát Nhật Bản trở về, Phan 
Châu Trinh càng có cơ sở vững tin vào đường lỗi cứu nước của 
mình. Ông cùng các đồng chí lao vào diễn thuyết, vận động, thực 
hành duy tân đẻ thúc đây phong trào đi lên. 


Ông ra Hà Nội diễn thuyết viết báo, làm thơ tuyên truyền cổ vũ 
phong trào. Bài Tỉnh quốc hỏn ca của ông được mọi người hết sức 
tán thưởng. Ông gặp gỡ các sỹ phu Hà Nội bàn việc mở trường dạy 
học theo mô hình Khánh Ứng Nghĩa thục ở Nhật Bản và tham gia 
giảng dạy, diễn thuyết cỏ động cho trường. 


271 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tháng 8-1906, ông viết thư gửi Toàn quyền Đông Dương, 
thường gọi là Đầu Pháp chính phủ thư` như đã nói tới ở trên. Trong 
thư, Phan Châu Trinh ca ngợi công khai hóa bước đầu của người 
Pháp cho xứ An Nam, nêu lên thảm trạng quan lại hủ bại hà hiếp 
dân, tình cảnh khốn cùng của người dân dưới chế độ cai trị của 
người Pháp và cho rằng điều đó thuộc trách nhiệm của chính quyền 
bảo hộ. Từ đó kêu gọi Chính phủ thay đổi đường lối cai trị để 
"Pháp Nam gắn nhau hơn". 

Cùng với việc gửi thư cho Toàn quyền, Phan Châu Trinh còn 
trực tiếp gặp Công xứ Quảng Nam để yêu cầu chinh đốn quan lại, 
thực hiện cải cách. Tháng 7-1907, Phan Châu Trinh lại ra Hà Nội 
để diễn thuyết và giảng dạy ở Đông Kinh Nghĩa thục. Đầu tháng 3- 
1908. những cuộc nỗi dậy đòi giảm sưu thuế, chống đi xâu diễn ra 
ở Quảng Nam. Thực dân Pháp cho là Phan Châu Trinh đã xúi giục 
nêu ra lệnh bắt ông và kết án “rảm quyết" (chém ngay) nhưng nhờ. 
sự can thiệp kịp thời của đội Liên mình nhân quyên Pháp mới được 
giảm xuống thành “trảm giam hậu, lưu tam thiên lý, ngộ xá bắt 
nguyên” (chém nhưng giam lại, đầy đi ba ngàn đặm, gặp dịp ân xá 
cũng không được tha)”. Tháng 4-1908, Phan Châu Trinh bị đày đi 
Côn Đảo. 

'Vụ án Phan Châu Trinh đã chắn động cả nước và dư luận nước 
Pháp, buộc nhà cầm quyển Đông Dương phải xem xét lại. Mùa Hè 
năm 1910, theo lệnh của Toàn quyền Đông Dương, Thông đốc 
Nam Kỳ ra Côn Đảo để thẩm vấn trực tiếp Phan Châu Trinh. Tại 
cuộc thâm vấn, ông đã khẳng định: ông không phản đối nước Pháp 


„ Bức thư này được đăng trên các báo Pháp lúc bẩy giờ và được Đóng Kini: 
Nghĩa thục ïn bản gỗ hàng nghìn quyển phát đi các nơi: "sỹ phư Nam Bắc 
hài đó đêu tìm đọc". 

Huỳnh Lý, Phan Châu Trinh thân thể và sự nghiệp, Nxb. Đà Nẵng, 1993, 
tr. 74. 


" 


22 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


mà chỉ phản đôi chính sách ngược đãi người Việt Nam. Theo ông, 
nước Pháp là “nước tiền đạo văn mình của hoàn câu”. Ông chủ 
trương học theo Pháp, khai trí mở nghiệp cho dân. Tháng 8 năm 
đó, ông bị đưa về giam lỏng ở Mỹ Tho. Ông lại viết thư cho Toàn 
quyền Đông Dương đòi sang Pháp hoặc trở lại Côn Đảo chứ 
không chịu giam lỏng ở đây. Nhân dịp Chính phủ Đông Dương cử 
một đoàn giáo dục sang Pháp dạy tiếng Hán, Toàn quyền Đông 
Dương cử ông đi vừa là đề dẹp dư luận vừa tách được Phan Châu 
Trinh khỏi dân chúng Việt Nam. Đầu năm 191 1, ông cùng con trai 
sang Pháp. 

Những ngày ở Pháp, Phan Châu Trinh lại tìm cách liên hệ với 
những người trong Liên minh nhân quyền và Đảng Xã hội Pháp, 
những người Pháp tiến bộ như Đại uý Caproux, Giáo sư Sylvin 
Lévy, Hạ nghị sỹ Marius Moutet... và những người Việt Nam yêu 
nước như Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quô 

Ngay trên đất Pháp, những điều tai nghe mắt thấy càng làm cho 
Phan Châu Trinh vững tin vào chủ trương “ÿ Pháp câu tiền .. của 
mình nhưng được ông đổi sang tên mới là chủ trương “ự /rƒ 
trương này năm trong một chủ thuyết lớn hơn là "Pháp - Việt m— 
hiệp". Ông viết bản điêu trần về biên cổ năm 1908 ở Trung Kỳ gửi 
Liên minh nhân quyên Pháp tỗ cáo chính quyền thuộc địa đàn áp dã 
man những người dân vô tội chỉ vì áp bức bóc lột dẫn đến nghèo 
khô mà phải xin giảm sưu thuế, những người chăm lo mở mang dân 
trí bày vẽ chỉ bảo cho dân làm ăn và đòi ân xá cho họ. Đồng thời, 
Phan Châu Trinh còn viết tập: Trưng Kỳ dân biến thỉ mạt kỷ gửi 
cho Bộ Thuộc địa và Toàn quyền Đông Dương khi đó đang còn ở 
Pháp. Tiếp đó, ông còn viết cuốn Đông Dương chính trị luận. 
Trong tác phẩm này, Phan Châu Trinh lên án trực tiếp sự tàn bạo, 
tham nhũng của quan chức Pháp trong các cơ quan cai trị, thương 
chính, lục lộ cảnh sát, canh nông.... sự tàn bạo của các nhà kinh 


23 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


doanh Pháp ở Đông Dương, chính sách cướp đất lập đồn điển, 
chính sách thuế khóa nặng nề của thực dân Pháp ở Đông Dưỡng 
dẫn đến thảm trạng của người dân thuộc địa. 

Đầu 1913 xảy ra vụ ném bom giết Tuần phủ Nguyễn Duy Hàn - 
một tay sai đắc lực của Pháp ở Thái Bình và việc Khâm sứ Trung 
Kỳ cho đào mộ Tự Đức để tìm vàng. Nói về hai sự kiện trên, trong 
khi trả lời phỏng vấn báo Thời sự (Joumal) và bài Lai cảo cải chính 
phản bác bài báo đăng trên tờ Hải quân nhật báo ở Trung Hoa ngày 
17-6-1913, Phan Châu Trinh đã khẳng định: Nếu Pháp không thực 
hiện những cải cách, thay đổi chính sách thống trị thì sẽ không 
tránh khỏi những bạo động chống đối như vậy và cho rằng sự đàn 
áp đã man của nhà cầm quyển Pháp chỉ làm cho tình hình càng 
thêm bất ổn hơn, không giải quyết được gì. Ông cũng khẳng định 
việc đào mộ Vua Tự Đức là một hành động tội ác của Khâm sứ 
Trung Kỳ và minh oan cho Đảng Thiếu niên. Cũng nhân dịp này, 
Phan Châu Trinh nói rõ hơn về chủ trương "Pháp - Việt liên hiệp" 
của mình rằng: 

“Dân An Nam muồn được học hỏi, muốn được kính trọng, không 
muốn đồ rượu vào đây họng, dân muốn dân dân tự giải thoát... ngày 
mà dân An Nam được nước Pháp giúp cho học hành, được tự chủ, 
giúp cho chúng tôi được tự do, nước Pháp sẽ đảm bảo quyển lợi và 
chúng tôi sẽ là bạn là đồng mình của nước Pháp mãi mãi. 

Đó là quyên lợi của nước Pháp, hướng dẫn nước Pháp đến chỗ 
đồng ý cho dân An Nam những điều cải cách mà họ đã đòi hỏi vì 
họ xứng đáng được. Phải bỏ độc quyền rượu, cẩm hút thuốc phiện, 
cho tự do học hành, xác định lại chế độ chính trị và hành pháp ở 
Đông Dương, ân xá những chính trị phạm, có thái độ mới đổi với 
người bản xử vốn là nạn nhân của sự khinh bỉ quá đáng "!. 


1. Thu Trang, Những hoạt động của Phan Châu Trình tại Pháp (191 1-1925), 
'Nab. Đông Nam Á. Paris, 1983, tr. 47. 


214 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Như vậy, từ một nhà Nho chính thống được tiếp thu những tư 
tưởng mới của thời đại, Phan Châu Trinh đã nhận thức đúng sự 
phát triển của lịch sử, nền quân chủ đã lỗi thời cần phải được xoá 
bỏ để tiến lên thời kỳ tư bản chủ nghĩa. Ông cũng nhận thức vẻ dân 
quyền khá sớm và trở thành người đầu tiên nêu vấn đề dân quyền ở 
'Việt Nam. Tư tưởng "chẩn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh” của 
Phan Châu Trinh cũng tương tự và gần đạt đến tư tưởng “Tam dân” 
của Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc sau đó. Phan Châu Trinh chủ 
trương thức tỉnh cải lương dân tộc, phát triển kinh tế tư bản chủ 
nghĩa gắn liền với tự cường dân tộc. Lúc này, các nhà trí thức dân 
tộc đang muốn học tập phương Tây và đánh thức giá trị văn hóa 
nhân văn của dân tộc mình. Phan Châu Trinh với sự nhạy bén đã 
nắm được điều đó, đưa ra đường lỗi cứu nước phù hợp với thời đại, 
đáp ứng nguyện vọng của tẳng lớp trí thức dân tộc nên được họ 
nhiệt liệt ủng hộ. Nhưng chủ trương chỗng phong kiến, thực hành 
cải cách, "ý Pháp cẩu tiến bộ” lại nảy sinh và triển khai trong một 
xã hội thuộc địa. Sự phát triển không đây đủ cả về tư tưởng, xã hội 
và kinh tế, những tiền đề xã hội chưa chín tất yếu dẫn đến một tư 
tưởng không hoàn bị và mang tính hạn chế. Chủ trương "ÿ Pháp 
cẩu tiến bộ" nhằm cải cách, duy tân và chống phong kiến của Phan 
Châu Trinh mang nhiễu tính ảo tưởng bởi vì dưới chế độ thuộc địa 
những điều đó không bao giờ thực hiện được. Tuy vậy, nó đã làm 
dây lên phong trào Duy tân sôi động khắp cả nước và đưa phong, 
trào yêu nước kháng Pháp ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX 
sang một phạm trù mới - phạm trù dân chủ tư sản. 

Nhìn lại đường lối cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu 
Trinh, cả hai đều xuất phát tử tắm lòng son sắt đối với đất nước, với 
nhân dân và đều được hình thành trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm 
thất bại của phong trào vũ trang kháng Pháp trước đó, tiếp thu 
những tư tưởng mới của thời đại. Thể nhưng, do nhãn quan chính 
trị của mỗi người một khác nên dẫn đến đường lối cứu nước cũng 


275 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


không hoàn toàn giống nhau. Phan Châu Trinh nhìn thấy sự sự lạc 
hậu, thối nát của chế độ phong kiến quân chủ, thấy xu thế tất yếu 
của thời đại là cần xóa bỏ chế độ phong kiến, đưa đất nước tiền lên 
con đường tư bản chủ nghĩa theo kiểu phương Tây, nhưng lại 
không thấy được bản chất của chủ nghĩa thực dân Pháp nên muốn 
dựa vào Pháp để lật đổ phong kiến, yêu cầu chính quyền thực dân 
thực hiện những cải cách, duy tân làm cho Việt Nam cường thịnh, 
khi đó sẽ đòi Pháp trả độc lập. Về phương pháp cách mạng, ông 
chủ trương bất bạo động. Suốt cuộc đời, ông luôn trung thành với 
đường lối cách mạng của mình, một đường lỗi thực sự mơ hồ. Bởi 
lẽ, triều đình phong kiến là công cụ, là tay chân của chế độ thực 
dân, còn như trông đợi vào lòng tốt của người Pháp thì điều đó là 
không bao giờ có. Chính Nguyễn Ái Quốc đã từng nói với Phan 
Châu Trinh: 

*Nếu ta chỉ trông chờ vào lòng tốt của Chính phủ để thay đồi 
tình trạng hiện nay thì phải trông đợi không biết đến bao giở"!. 

Xết cho cùng, lúc đầu Phan Châu Trinh nhạy bén, tiến bộ bao 
nhiêu thì sau cũng lại bảo thủ bấy nhiêu. Thậm chí, cả đến khi cách 
mạng Việt Nam đã sang trang, ông vẫn cứ khư khư ôm lẫy chủ 
thuyết của mình. 

Còn Phan Bội Châu tuy chưa nhìn thấy xu thể phát triển tắt yếu 
của thời đại, ông còn cỗ níu kéo chế độ quân chủ, nhưng ông lại 
nhìn thấy kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam là đế quốc Pháp. 
Ông luôn đặt nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trước hết phải 
đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc. Phương pháp cách 
mạng của ông là bạo động. Đó là một phương pháp duy nhất đúng, 


1. Báo cáo của Douart ngày 20-12-1919. Kho Lưu trữ quốc gia Pháp, đường. 
France Bourgeois, Ký hiệu F7-13405. Theo Phan Châu Trinh toàn tập, 
tập 3, Nxb. Đà Nẵng, Đà Nẵng, 2005, tr. 40. 


276 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


bởi như Lênin đã từng nói rằng: bạo lực chỉ có thẻ đánh đồ bằng 
bạo lực!. Tuy vậy, Phan Bội Châu vẫn chủ trương tiền hành song 
song hai mặt trận, vừa chuẩn bị bạo động vũ trang, vừa tiến hành 
duy tân để chắn hưng dân khí, mở mang đân trí, đào tạo nhân tài 
làm hậu thuẫn cho đấu tranh vũ trang. 

Tuy xuất phát điểm nhận thức tư tưởng của Phan Bội Châu 
chưa tiến bộ bằng Phan Châu Trinh nhưng ông lại sẵn sàng đổi mới 
tư duy cũng như đổi mới biện pháp cứu nước của mình khi thấy 
không còn phù hợp. Hạn chế lớn nhất trong đường lối cứu nước của 
Phan Bội Châu là dựa vào thực lực bên ngoài mà chưa biết quan 
tâm đến việc xây dựng cơ sở lực lượng ở bên trong. 

Nhưng do cùng một tâm lòng son đối với đất nước, cùng một 
mục đích nên hai đường lỗi cứu nước của Phan Châu Trinh và 
Phan Bội Châu tưởng chừng như đối lập nhưng lại hòa quyện vào 
nhau, hỗ trợ cho nhau, để rồi cả hai ông đều đã trở thành lãnh tụ 
của phong trào yêu nước nửa đầu thể kỷ XX. Thực tế phong trào 
cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này đã chứng minh rất rõ 
điều đó. 

HI. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI DUY TÂN VÀ HỘI VIỆT NAM 
QUANG PHỤC TRƯỚC CHIẾN TRANH THÊ GIỚI LÀN THỨ NHÁT 

1. Hội Duy tân và Phong trào Đông du (1904-1911) 

a. Sự thành lập và hoạt động của Hội Duy tân 

Quá trình thành lập 

Sau khi xác định được đường lỗi cứu nước, qua mấy năm hoạt 
động, tìm kiếm những người đồng tâm, đồng chí, Phan Bội Châu 


1. V.Lênin, Bàn vẻ đân chủ xã hội chủ nghĩa, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1962, 
tr, 60. 


277 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


tập hợp được khá nhiều những nhà yêu nước tiêu biểu như: Hoàng 
Hoa Thám, Đốc Trạch... (Bắc Kỳ); Nguyễn Thành, Trần Quý Cáp, 
Đặng Tử Kính, Đặng Nguyên Cẩn, Đỗ Đăng Tuyển (Trung Kỳ); 
“Trần Thị, Nguyễn Thành Hiến (Nam Kỳ). 


Cuỗi tháng 4 năm 1904, theo ước hẹn, Phan Bội Châu cùng 20 
nhà yêu nước của ba kỳ, trong đó có Kỳ Ngoại hầu Cường Đề, tỏ 
chức một hội nghị ở nhà riêng cụ Nguyễn Thành' tại trại Nam 
Thịnh, làng Thạnh Mỹ, phủ Thăng Bình, tỉnh Quang Nam bàn kế 
hoạch cứu nước. Sau khi bàn bạc, hội nghị đã quyết định thành lập 
một đảng hội bí mật sau này lấy tên là Hội Duy rânŠ. 


Mục đích chính của Hội là đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập 
dân tộc”. 


Đường lối hành động của Hội chủ yếu là dựa vào bạo động vũ 
trang để giành độc lập dân tộc. Tuy nhiên, Hội đã không coi nhẹ 
các biện pháp cải cách vẻ kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng để làm 
hậu thuẫn cho biện pháp bạo động. Trong /ư cẩu huyết lệ tân thư, 
Phan Bội Châu thể hiện rõ chủ trương này, đồng thời trong quá 
trình hoạt động, Hội đã phân công người chuyên lo việc cải cách. 


1. Nguyễn Thành tục gọi là Ảm Hàm nên cũng gọi là Nguyễn Hàm, tự là 
Triết Phu, hiệu là Tiểu La, sinh năm 1863, người làng Thạnh Mỹ, lên 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông học rất giỏi nhưng không đi thỉ. Ông, 
tham gia phong trào Cằn Vương ở Quảng Nam, giữ chức Tán tương quân 
vụ. Sau khi thủ lĩnh Nguyễn Duy Hiệu bị bắt, ông cũng bị bắt giam. 
Nhưng nhở Nguyễn Duy Hiệu nhận hết "rôi" nên Nguyễn Thành được tha 
và bị đưa về quê quản thúc. Trong phong trào chống thuế ở Quảng Nam 
năm 1908, ông bị bắt giam, rồi bị đày ra Côn Đáo. Ông mắt tại Côn Đảo 
năm 191. 

2. Tên Hội Duy tân chỉ có từ năm 1906 khi Phan Bội Châu ở Nhật viết 
chương trình Duy Tân hội. 

3. Hội nghị gồm có: Phan Bội Châu, Cường Đẻ, Tán Quýnh, Đặng Thái 
Thân, Đặng Văn Bách, Lê Cơ, Nguyễn Thành, Đỗ Tuyển, Trịnh Hiền, 
Đặng Tử Kính và một số người khác. 


218 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Khi tiễn Phan Bội Châu sang Nhật, Đặng Nguyên Cân đã nói: 
"Bác phải đi ngay, còn việc cân kíp trong nước là mở mang dân trí, 
bồi dưỡng nhân tài thì tôi với ông Tập Xuyên! đảm nhận". 


Tiểu La Nguyễn Thành (1863-1911) 


Nguồn: Trần Văn Giàu (chủ biến), Lịch sử cận đại Việt Nama, tập HH, Tủ. 
sách Trường Đại học Tổng hợp, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 1961. Phụ lục ảnh. 


Để có một ngọn cờ thu phục nhân tâm trong nước, quy tụ những 
người yêu nước, trong đó có cả các quan lại đương triều, tranh thủ sự 
đồng tình, ủng hội của nhân dân Nam Kỷ, Hội nghị đã thống nhất 
bầu Kỳ Ngoại hầu Cường Để làm Hội trưởng, được gọi là “ông 
chủ", còn những người khác là hội viên gọi nhau bằng anh em. 

Trong Hội nghị thành lập, Hội chưa nói rõ chính kiến hay chủ 
nghĩa của mình nhưng với việc tôn Cường Để làm Hội trưởng có 


1. Tức Ngô Đức Kế. 
2. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm, Phan Bội Châu niễn biểu, Sđủ, tr. 48. 
279 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nghĩa là Hội vẫn chủ trương duy trì nền quân chủ, duy trì chế độ 
phong kiến. Điều này cho ta thấy rõ rằng mặc dù đã tiếp thu được 
phần nào tư tưởng mới nhưng thành viên Hội đều là những nhà nho 
lớn, tư tưởng Nho giáo vẫn còn ăn sâu trong tâm thức nên họ vẫn 
chưa thoát được ra khỏi ý thức hệ phong kiến. Sự giác ngộ theo 
đường lỗi mới, hay nói cách khác là sự hiện đại hóa của tầng lớp sĩ 
phu yêu nước lúc này, còn chưa đủ mạnh để có thể đưa ra một mô 
hình phát triển hoàn toàn mới cho xã hội Việt Nam. 

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch hành động do Phan Bội 
Châu trình bày gồm ba nhiệm vụ quan trọng”: 

1. Nhanh chóng mở rộng thế lực của Hội, để trong một thời 
gian ngắn có thẻ thu hút kết nạp được nhiêu hội viên, thư được 
nhiễu hội phí để làm nguôn tài chính cho Hội. 

2. Nghiên cứu kế hoạch bạo động và các công việc phải làm 
sau bạo động. 

3. Xác định phương châm, thủ đoạn câu viện và chuẩn bị kế 
hoạch xuất dương. 

Trong ba nhiệm vụ đó, nhiệm vụ thứ ba, tức là cầu ngoại viện 
được cho là quan trọng nhất. Hội nghị nhắn mạnh chỉ có cầu ngoại 
viện, cách mạng Việt Nam mới nhanh chóng thành công. Tuy vậy, 
Hội nghị cũng cho rằng cầu ngoại viện chỉ là để làm thanh thế cho 
lực lượng bên trong “chứ không thể thay thế cho công cuộc vận 
động và tô chức trong nước "!. Nhiệm vụ quan trọng này được giao 
cho Phan Bội Châu và Nguyễn Thành trù tính. 

Hội nghị cũng phân công Phan Bội Châu lo phụ trách vận động 
phong trào tử Quảng Trị trở ra Bắc còn Nguyễn Thành lo từ Nam 
Ngãi trở vào Nam. Hội nghị cũng thống nhất để giữ bí mật, mọi 
công việc của Hội đều trao đổi bằng miệng, không ghi thành giấy 


1. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm, Phan Bội Châu niễn biểu, Sđd. tr. 48. 
280 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


tờ văn bản (tất cả những điều này đều được Phan Bội Châu ghi lại 
trong Niên biểu). 

Hoạt động của Hội Duy tân 

Sau khi Hội Duy rân được thành lập, mọi hội viên đều tỏa về 
các địa phương lo phát triển thực lực của Hội. Hội kết nạp hội viện 
mới đề gây dựng phong trào. Riêng Phan Bội Châu, ngoài việc vận 
động các quan lại, trí thức cũ õng còn đặc biệt quan tâm đến vận 
động đồng bào Công giáo. Ông kết nạp được một số linh mục và 
giáo đỗ vào Hội như: cụ Tường ở Mộ Vinh, cụ Tuyên ở Mỹ Du, cụ 
“Thông ở Quỳnh Lưu, cụ Ngọc ở Ba Đền, đặc biệt là Mai Lão Bạng 
và Ngô Quảng! ở Nghệ An. Hỏi ấy khi sự phân biệt lương - giáo. 
vẫn còn nặng nề, đồng bào Công giáo gần như bị tách khỏi phong 
trào yêu nước, việc làm của Phan Bội Châu đã làm lương - giáo 
xích lại gần nhau, đưa họ vào cuộc đầu tranh chung của dân tộc. 


Trong chuyền ra Bắc gặp gỡ các sĩ phu Bắc Hà để bàn việc mở 
trường học mới theo kiều Khánh Ứng Nghĩa thục ở Nhật Bản, 


1. Mai Lão Bạng người làng Vang. xã Hưng Vinh (nay là thành phố Vĩnh). 
Ông theo Công giáo, học ở chủng viện Xã Đàn làm đến chức Già, thường. 
gỌI la Già Châu. Ông được Phan Bội Châu giác ngộ. Năm 1908, Mai Lão. 
Bạng dẫn đầu đoàn giáo dân sang Nhật du học và sáng tác tập thơ: “ai 
Lão Bạng phổ khuyến thơ” làm tài liệu tuyên truyền khuyến khích mọi 
người du học và đoàn kết lương - giáo. Năm 1912, khi Hồi Việt Nam 
Quang Phục được thành lập, ðng được cử làm Phó Tổng trưởng tài chính. 
“Tháng I-1914. ông bị bắt cùng Phan Bội Châu, giam ở Trung Quốc 3 năm 
và sau bị đầy đi Côn Đảo. Ông mắt năm 1942 ở Vinh. 

Ngô Quảng người làng Tam Đa. xã Nghỉ Hưng, huyện Nghỉ Lộc. 
Nghệ An. tham gia phong trào Cần Vương của Phan Đình Phùng được 
phong làn Đề đốc. Cuộc khởi nghĩa thất bại. ông theo Công giáo để giản 
tung tích, sau tham gia /fới Duy tần. tích cực vận động du 
bạc ủng hộ phong trào. Ông được Phan Bội Châu giao phối hợp với Đội 
Quyên, Đội Phắn dự định khởi nghĩa ở Nghệ An. lập căn cứ Bỗ Lư. Khi bị 
thực dân Pháp phong tỏa. õng trôn sang Thái Lan tiếp tục hoạt động. Ông 
mắt năm 1928 ở Thái Lan 


281 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


tháng 6-1905, Phan Bội Châu đã đến Phồn Xương kết giao với 
Hoàng Hoa Thám, lãnh tụ nghĩa quân Yên Thế. Hai ông đã thống 
nhất hai bên cùng phối hợp hành động hỗ trợ cho nhau. Hoàng Hoa 
Thám gia nhập Hội Duy rân và lập đồn Tú Nghệ để chiêu nạp và 
huấn luyện quân sự cho các chiến sĩ Duy tân Nghệ Tĩnh. 

Tháng 10 năm đó, Phan Bội Châu lại ra Bắc hội đàm với Mai 
Sơn Nguyễn Thượng Hiển và Đốc Đình Trạch đẻ phát triển Hội và 
bàn kế hoạch hậu thuẫn. 

Trong lúc Phan Bội Châu và các đồng chí lo phát triển thực lực 
của Hội ở các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh - Bình cũng như ở các tỉnh 
phía Bắc thì Nguyễn Thành cũng tích cực hoạt động ở vùng Kinh 
đô, Nam Ngãi và Nam Trung Kỳ thu hút được nhiều hội viên. Lúc 
này, ở Nam Ngãi, phong trào Duy tân do Phan Châu Trinh khởi 
xướng cũng bắt đầu phát triển. Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng, Trần Quý Cáp tuy không tán đồng quan điểm của Phan Bội 
Châu nhưng cũng nhiệt tình ủng hộ. Nguyễn Thành đã quyên được 
một số tiền khá lớn! để dự trù cho việc xuất dương cầu viện. 

Cuối tháng 12-1905, thấy việc phát triển cơ sở của Hội tạm ôn, 
Phan Bội Châu cùng một số đồng chí lại gặp nhau ở nhà Nguyễn 
“Thành bàn kế hoạch xuất dương cầu viện. Đối tượng cầu viện mà 
Hội nhằm tới là Trung Quốc và Nhật Bản những nước “đồng văn, 
đồng chủng” nhưng vì lúc đó: 

*... nước Tàu đã chịu nhượng Việt Nam cho Pháp, lại thêm hiện 
nay quốc thể suy tàn, cứu mình không xong mà còn cứu ai được. 
Duy chỉ có nước Nhật Bản là nước tân tiến ở trong nòi giống da 
vàng mới đánh được Nga, dã tâm đang hăng lắm. Qua đó đem hết 


1. Theo Phạm Văn Sơn trong Việt Nam cách mạng cận sử (Việt sử tân biên), 
quyển 5, Tập trung xuất bản tại Sài Gòn năm 1965 thì Nguyễn Thành đã 
quyên được 3.000 đông. 


282 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


lợi hại tỏ với nó, nó tất ứng viện cho ta. Nếu nó không xuất binh 
nữa mà tư lương mua khí giới tắt có thể đễ lắm, vậy nên chúng ta 
muốn khóc sân Tân không chỉ bằng Nhật Bản là phải "!. 

Đưa ra chủ trương cầu viện Nhật Bản không phải Hội Duy tân 
không thấy đã tâm của Nhật Bản nhưng vẫn hy vọng là có thể dùng 
tình "đồng văn, đồng chúng" mà thuyết phục Nhật, nêu không được 
ủng hộ toàn diện thì cũng ủng hộ lương thực, khí giới. 

Với hy vọng ấy, sau khi bàn giao công việc của Hội cho Đặng 
“Thái Thân và Nguyễn Thành, ngày 23-2-1905, Phan Bội Châu cùng 
hai đồng chí là Đặng Tử Kính và Tăng Bạt Hỏ rời Hải Phòng lên 
đường sang Nhật trên chiếc tàu mang tên Ai Vu. Tháng 3 năm đó, 3 
người đến Thượng Hải. Tại đây, Phan Bội Châu đã thứ liên lạc với 
một vài nhà báo và viên chức trong Chính phủ Mãn Thanh nhờ 
giúp đỡ nhưng không kết quả. Theo lời khuyên của Phùng Tự Do, 
Chủ nhiệm tờ Trung Quốc nhật báo (cơ quan của Đảng Cách mạng. 
Trung Quốc do Tôn Trung Sơn đứng đầu), Phan Bội Châu đã viết 
thư cho Tổng đốc Lưỡng Quảng Sầm Xuân Huyền đề gợi mối tình 
"môi hở, răng lạnh" nhưng không được hồi âm. Phan Bội Châu thất 
vọng và nhận ra rằng: 

“Triều đình chuyên chế không có người nào ra gì, Mãn Thanh 
Trung Quốc và triều Nguyễn Việt Nam cũng một phường chó chết 
như nhau mà thôi "Ẻ. 


Biết không thẻ cậy nhờ Trung Quốc, Phan Bội Châu nóng lòng 
sang Nhật. Tháng 5, ông cùng hai đông chí đáp tàu đến Hoành Tân 


1. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biên, 
Sđd, tr. 44. 

2. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđd, tr. 52. 


283 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


(Yokohama) - một hải cảng lớn ở Nhật. Tại đây, ông đã gặp Lương 
Khải Siêu - một lãnh tụ của phong trào Duy tân ở Trung Quốc mà 
ông hằng ngưỡng mộ, đang lánh nạn ở Nhật Bản sau cuộc Chính 
biến năm 1898. Trong buỏi đầu gặp gỡ, Lương Khải Siêu đã khuyên 
Phan Bội Châu nên chú ý xây dựng thực lực trong nước, tức là bồi 
dưỡng dân trí, dân khí và nhân tài mà không nên trực tiếp cẩu viện 
Nhật Bản, có chăng chỉ nên trông chờ vào sự ủng hộ về tỉnh thần 
của họ mà thôi, chứ không nên để quân Nhật vào giúp, còn nếu yêu 
cầu ngoại viện thì không đâu bằng Lưỡng Quảng. 

Sau đó, Lương Khải Siêu còn khuyên Phan Bội Châu nên kiên 
trì chờ cơ hội thuận lợi, không nên tiến hành bạo động non. Theo 
Lương, cơ hội đó là lúc chiến tranh Pháp - Đức nổ ra, hoặc cách 
mạng Trung Quốc bùng nổ. Trước mắt chỉ nên viết sách báo nói rõ 
thảm trạng mắt nước để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận thể giới, 
động viên thanh niên ra nước ngoài học tập “mượn đó làm nên tảng 
hưng dân khí, khai dân trí” đào tạo nhân tài. 

Nhưng, Phan Bội Châu được Hội Duy rân cử sang Nhật yêu cầu 
viện trợ đánh đuôi giặc Pháp nên không thể không làm khi chưa 
biết chắc câu trả lời của nhà cằm quyển Nhật, mặc dù nhận thấy 
những lời khuyên của I.ương Khải Siêu là có lý. Được sự giúp đỡ 
của Lương, Phan Bội Châu đã gặp Bá tước Đại Ôi Trọng Tín và 
Thủ tướng Khuyển Dưỡng Nghị. Cuộc hội đàm không đạt kết quả 
như mong muôn vì điểu kiện chưa cho phép Nhật thực hiện dã tâm, 
nhưng cũng hứa giúp đỡ Hội và khuyên đưa Cường Để sang Nhật 
và chờ đợi. Tuy việc cầu viện Nhật Bản không thành công nhưng 
chuyến đi Nhật Bản cũng làm cho Phan Bội Châu mở rộng tầm mắt 
ra thể giới, và ý thức được rằng muốn cứu nước không chỉ bó hẹp 
trong hành động bạo động mà phải chuẩn bị nhiều mặt và phải biết 
chờ đợi cơ hội. Theo lời khuyên của Lương Khải Siêu, Phan Bội 
Châu đã viết cuỗn Việt Mam vong quốc sử nhờ Lương ¡n giúp để 
mang về nước làm tài liệu tuyên truyền. 


284 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Tháng 6-1905, Phan Bội Châu cùng Đặng Tử Kính quyết định 
về nước bàn với các đồng chí trong Hội về việc thay đổi phương 
châm hành động, chuẩn bị kế hoạch đưa Cường Để sang Nhật và 
vận động thanh niên sang Nhật du học. 

b. Phong trào Đông du 

Tháng 8 -1905, Phan Bội Châu và Đặng Tử Kính mang theo 
50 cuốn Việt Nam vong quốc sử về đến Hà Tĩnh, hai ông lập tức 
gặp gỡ các đồng chí trong Hội Duy tân để thông báo về kết quả 
chuyến đi Nhật và thông qua chương trình hành động mới gồm 
những điểm sau: 

1. Nhanh chóng đựa Cường Để sang Nhật. 

2. Phân công một số đông chí vận động lập các hội nông, hội 
công, hội buôn, hội học đề tập hợp quân chúng thành các đoàn thể 
cách mạng, đông thời qua đó tạo nguôn tài chính cho hội. 


3. Chọn ngay một số thanh niên "thông mình, hiểu học quen 
chịu gian khổ, quyết chí bền gan, không bao giờ thay đổi" để đưa. 
sang Nhật du học. 

4. Phối hợp với phái hoà bình (phái Duy tân) cùng lo nguôn tài 
chính cho học sinh du học, việc chuyển tiền ra nước ngoài phải 
chọn người tin cậy. 

5. Hết sức đê phòng bọn mật thám trà trộn phá hoại. quy định 
phù hiệu của Hội khi liên lạc. 

Kế hoạch trên được các đồng chí trong Hội thông qua nhanh 
chóng. Nhưng khó khăn nhất vẫn là vấn đề tài chính vì “con em 
nhà giàu một bước không dám ra khỏi cửa, mà những người thiếu 
niên thanh hàn không khác gì trói chân" vì không có tiền. Đề bảo 
đảm an toàn cho Phan Bội Châu, Đặng Thái Thân vào Quảng Nam 
gặp Nguyễn Thành bàn việc đưa Cường Để sang Nhật và lo tài 
chính. Nguyễn Thành nhận trách nhiệm việc này. 


285 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Sau mấy tháng vận động, một số nông - thương - học hội ở 
Nghệ An, Hà Tĩnh đã được thành lập rải rác. Thượng tuần tháng 8, 
Phan Bội Châu giao việc lại cho Đặng Thái Thân còn mình dẫn 3 
thanh niên là: Nguyễn Thức Canh (tức Trần Hữu Công hay Trần 
Trọng Khắc), Nguyễn Điển người Nghệ An, Lê Khiết người Thanh 
Hoá lên đường trở lại Nhật Bản. Đây là 3 thanh niên Việt Nam đầu 
tiên đến Nhật Bản du học, mở đầu cho Phong trào Đông du. Mây 
tháng sau, nhờ vận động trong nước, 6 thanh niên Bắc Kỳ đã được 
Hội đưa sang Nhật, trong đó có Lương Lập Nham - tức Lương 
Ngọc Quyến và Lương Nghị Khanh (đều là con trai cụ cử Lương, 
Văn Can) và Nguyễn Hải Thần...Người đã đưa sang nhưng tài 
chính không có, đó là cả một gánh nặng và mối lo của Phan Bội 
Châu. Các du học sinh phải sống rất chật vật. 

Để giải quyết khó khăn, Phan Bội Châu liền viết *Khuyển quốc 
dân te trợ du học văn gửi về nước vận động lập hội giúp đỡ. Với 
lời lẽ thống thiết, ông kêu gọi mọi người: 

*Phải cùng nhau lập hội giúp đỡ những người du học, phải góp 
vốn lập hội kinh nhóm người lại thì việc nên, chung lòng vào 
thì sức mạnh, góp nhiều mảnh da rách thì thành áo lành, chụm 
nhiều cây cứng lại để chống nhà lớn. Muôn búa cùng bổ thì nái 
cứng phái tan, ngâm đá suốt ngày thì bề ắt lắp cạn. Số học phí hai 
ba trăm đồng nếu một người lo thì rất khó, nhưng hai ba chục 
người lo thì rất đễ"!. 

Đầu năm 1906, Cường Để được Hội Duy :ân bí mật đưa sang, 
Nhật rồi cùng Lương Lập Nham, Trần Hữu Công và Nguyễn Điển 
được gửi vào học Trường Trấn Võ. Những người còn lại được bố 
trí vào học ở Đồng Văn thư viện ở Tokyo. Tiếp theo đó, Phan Bội 
Châu còn viết Hải ngoại huyết thư và Ai cáo Nam Kỳ phụ lão văn 


1. Phan Bội Châu toàn tập, tập 9, Nxb. Thuận Hóa - Trung tâm Văn hóa 
Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001, tr. 256. 


286 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


gửi về nước làm tài liệu tuyên truyền du học và tài trợ du học. 
Những tài liệu mà Phan Bội Châu gửi về đều được các đồng chí 
trong Hội phân phát và tuyên truyền cho các giới trong nước đặc 
biệt là Nam Kỳ, nơi có nguồn vật chất khá mà số học sinh du học 
lại chưa có. Nhờ tuyên truyền và vận động, nhiều người đã mạnh 
dạn đem tiền của ra lập hội giúp quỹ du học hoặc gửi con em sang. 
du học ở Nhật. Lúc đầu là Triều Dương thương quán ở Nghệ An, 
Đồng lợi tế ở Hà Nội, Nam Đông hưng ở Sài Gòn... Về sau, phong, 
trào Đông du ở Nam Kỳ phát triển khá mạnh nhờ sự tuyên truyền, 
vận động giúp đỡ của các bậc hào kiệt hằng sản tiêu biểu như 
Nguyễn Thành Hiến, Gilbert Trần Chánh Chiếu. Nguyễn Thành 
Hiển đã bỏ tiền ra lập Khuyền học hội tài trợ rất nhiều tiền bạc cho 
Hội Duy tân trong phong trào Đông du. Ngoài ra, ông còn vận động 
Lý Chánh, Bộ Tòng, Xã Trinh, Bùi Chí Nhuận, Hoàng Hưng, 
Hoàng Công Đán... tham gia vận động, giúp đỡ học sinh du học, 
hoạt động cho Hội. Trần Chánh Chiếu là một điền chủ có tiếng ở 
Sài Gòn lại là một luật sư tại Tòa án Sài Gòn, được tặng danh hiệu 
Tri phủ. Ông đã lập Minh Tân công nghệ xã ở Sài Gòn và Minh 
Tân khách sạn ở Chợ Lớn, hình thức là chắn hưng công thương 
nghiệp, thực chất là thu nguồn tài chính ủng hội #iội Đông dư và là 
nơi giao thiệp, liên lạc của những người yêu nước. Bản thân ông 
không những đa bo ra rất nhiều tiên của ủng hộ mà còn đưa con trai 
là Trần Văn Tuyết (tức Jules Tuyết) sang Nhật du học và là đầu 
mối tiếp nhận và phân phát tài liệu yêu nước từ Nhật đưa về, ra báo 
công khai đăng những bài có tư tưởng yêu nước chống Pháp. Từ sự 
vận động tuyên truyền, sự chung sức chung lòng ấy đã dây lên một 
phong trào sang Nhật du học mạnh mẽ, xôn xao cả nước. 

Số học sinh đến Nhật ngày càng đông, tính cho đến cuối năm 
1908 đã lên đến 200 người, trong đó Nam Kỳ chiếm số đông nhất 
khoảng 100, Trung Kỳ 50 và Bắc Kỳ hơn 40 người, người nhiều 
tuổi nhất là Đặng Hữu Bằng 23 tuổi, người ít tuổi nhất Đặng Quốc 
Kiểu 14 tuổi, trong số này có 10 thanh niên là người Công giáo. 


287 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Những địa phương có nhiều người du học như Hà Nội, Sài Gòn 
- Gia Định, Nghệ Tĩnh, đặc biệt có những làng như Hành Thiện 
(Nam Định) có tới bổn học sinh du học ngay từ năm 1906. Tất cả 
số học sinh du học khi đến Nhật đều được đón tiếp ở Hoành Tân 
gọi là “Bính Ngọ hiên” và tạm trú ở đây để học tiếng Nhật trước khi 
vào các trường chuyên nghiệp. Ở các trường, buổi sáng học sinh 
học văn hóa, buổi chiều học quân sự. Chương trình này xuất phát tử 
mục tiêu đào tạo học sinh thành những chiến sĩ cách mạng vừa có 
trình độ văn hóa, vừa có trình độ quân sự phục vụ cho công cuộc 
đánh đuổi giặc Pháp và xây dựng đất nước sau này. 

Khi số học sinh du học đã nhiều, để quản lý học sinh và nguồn 
tài chính, các nhà lãnh đạo #iôi Duy tân đã lập một tổ chức gọi là 
Hội Công hiển do Phan Bội Châu làm Tổng Thư ký kiêm Giám 
đốc, Cường Để làm Hội trường. Hội cũng lập ra các bộ: Kinh tế, Kỷ 
luật, Giao tế, Kiểm tra, Văn thư nhằm giữ gìn sự đoàn kết, giáo dục 
tư cách đạo đức cho học sinh, đón tiếp học sinh mới sang và các 
đoàn đại biểu, phụ huynh học sinh trong nước sang thăm, giao tiếp 
với nhà trường và Chính phủ Nhật, lo việc tiếp nhận tài chính từ 
trong nước chuyển sang, tạo điều kiện cho việc học tập của học 
sinh được thuận lợi. Hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi hội 
họp vào ngày chủ nhật để nghe Hội trưởng, Tổng Thư ký diễn 
thuyết nhằm tăng thêm tỉnh thần đoàn kết và lòng nhiệt tình cách 
mạng cho học sinh. Không những thế, Phan Bội Châu còn đề nghị 
các đồng chí trong nước vận động một số thân sĩ Nam Kỳ, phụ 
huynh học sinh như Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Thành Hiến, Trần 
'Văn Địch, Trần Công Đán sang Nhật thăm hỏi và động viên, cô vũ 
học sinh, để họ tận mắt nhìn thấy kết quả mà tin tưởng trở về vận 
động thanh niên du học và tài trợ du học. 

'Việc học tập của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản ngày một 
ổn định và phát triển thuận lợi. Đó là thành công lớn của Hội Duy 


288 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


tân, góp phân vào việc đào tạo một đội ngũ cách mạng mới, vừa có 
trình độ văn hóa, vừa có lòng nhiệt tình cách mạng. 


Vừa chăm lo lãnh đạo Hội Công hiển, vừa tranh thủ viết sách 
làm thơ gửi về nước làm tài liệu tuyên truyền, Phan Bội Châu cùng 
các chí sĩ ở Nhật còn rất quan tâm đến tranh thủ sự ủng hộ và giúp 
đỡ của phong trào cách mạng thể giới. nhất là các nước láng giểng. 
Mặc dù có những điểm chưa đồng ý với Tôn Trung Sơn - lãnh tụ 
của Đảng cách mạng Trung Quốc, nhưng Phan Bội Châu vẫn cộng 
tác với tờ Vân Nam rạp chí - cơ quan của các đảng viên cách mạng. 
Trung Quốc ở Nhật Bản. Nhờ đó. ông có dịp mở rộng tuyên truyền 
không những cho cách mạng nước ta mà cả cho cách mạng Trung. 
Quốc. Chính ông đã viết những bài xã luận như: Ai Việt điều điên, 
Hòa lệ công ngôn. Cũng trong thời gian này, Phan Bội Châu còn 
cùng với các đồng chí Chương Binh Lân, Trương Kể Cảnh, Mai 
Cửu (Trung Quốc); Triệu Tố Ngang (Triều Tiên); Đới (Án Độ); 
Hằng (Philipin): Đại Đàm Sinh. Cung Kỳ Thao Thiên, Giới Lợi 
Ngạn (Nhật Bản) thành lập ra #fội Đông Á đồng minh. Rồi, ông lại 
cùng học sinh Quề Châu, Vân Nam ở Nhật Bản thành lập #fội Liên 
mình Điễn - Quê - Việt đề ủng hộ, trợ giúp nhau trong học tập cũng 
như trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Điều nay 
chứng tỏ Phan Bội Châu và các đồng chí Duy tân đã nhận thức 
được mỗi quan hệ giữa phong trào cách mạng Việt Nam và phong 
trào cách mạng trong khu vực. 

Cùng với những hoạt động của Phan Bội Châu và đồng chí Hội 
Duy tân ở Nhật là những hoạt động không kém phân sôi động của. 
những hội viên Hội Duy tân trong nước. Những sáng tác của Phan 
Bội Châu và các đông chí ơ hải ngoại gửi vẻ đều được các đông chí 
trong nước phân phát, tuyên truyền rộng khắp, vừa đê cô vũ lòng 
yêu nước, thương nồi, vừa vận động du học, quyên góp tài chính 
chỉ tiêu hoạt động trong nước và gửi sang Nhật, tổ chức liên lạc 


289 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đưa đón người ra vào. Có được số đông học sinh du học và nguồn 
tài chính gửi sang Nhật cho Hội Công hiển hoạt động là nhờ công 
lao, sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí trong nước. Tiêu biểu như 
Nguyễn Thành, Đặng Thái Thân, Nguyễn Thành Hiến, Lê Cơ, 
Đặng Nguyên Cẩn, Trần Chánh Chiều, Mai Lão Bạng, Lê Thị Đàn 
và nhiều đồng chí khác. 

Phan Bội Châu, lãnh tụ Hội Duy tân, là người kiên trì chủ 
trương bạo động chống Pháp nhưng ông rất quan tâm đến việc nâng 
cao dân khí, mở mang dân trí, bồi đường nhân tài, khởi dậy lòng 
yêu nước, lòng căm thù giặc, tỉnh thần cách mạng, trình độ văn hóa 
cho nhân dân. Chính ông đã từng nói: 

*Tôi say mê chuyện của Madini vẻ câu nói "giáo dục và bạo 
động phải song song tiễn hành” cho nên một mặt tôi vận động học 
sinh xuất dương, một mặt tôi khuyến khích tư tưởng cũng như hành 


động cách mạng của nhân dân trong nước 


Khi Phan Bội Châu ở Nhật thì các hội viên trong Hội Duy rân 
phân công nhau lo thực hiện chủ trương này của ông. Phái "hòa 
bình” (công khai) chuyên lo việc diễn thuyết, tuyên truyền mở các 
nông, thương, học hội để tuyên truyền lòng yêu nước, lo kinh phí 
cho hội, thúc đẩy việc duy tân đất nước. Phái “kích liệt” lo vận 
động quân đội quay súng chống Pháp, chuẩn bị vũ khí tiến tới bạo 
động. Để lo liệu công việc trong nước trước khi sang Nhật lần thứ 
hai, Phan Bội Châu đã họp các đồng chí ở Trung và Bắc Kỳ tại làng 
Nội Duệ (Bắc Ninh)”, phân công Nguyễn Hải Thần phụ trách Bắc 
Kỳ, Đặng Tử Kính phụ trách Nam Kỳ, Đặng Thái Thân phụ trách 
Trung Kỳ. Ở mỗi kỳ, công việc vận động du học và duy tân, vận 
động cách mạng đều tiến hành đồng thời. Việc lập các thương hội, 


1. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđd, tr. 75. 

2. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđủ, tr. 84. 


290 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


trưởng học đẻ phát triển kinh tế, cải cách giáo dục, văn hóa, vận 
động bình lính được các hội viên hết sức quan tâm thúc đẩy. Sau 
này, khi nói về công việc của Hội Duy rân, Phan Bội Châu viết: 


"Sau này, việc sáng lập ra Triều Dương Thương quán và các 
học đường, nông hội đều theo tôn chỉ này”.` 

Trong 3 năm Mùi, Thân, Dậu (1907-1909), Hội đã tiến hành 
được các việc: ở Hà Nội thành lập Đông Kinh Nghĩa thục; ở Nam 
Ngãi các Thương hội mọc lên như nắm...; vụ Hà thành đầu độc ở 
Hà Nội; âm mưu đánh úp Hà Tĩnh”. Hội còn liên kết với Hoàng 
Hoa Thám và đưa người ra học quân sự ở Yên Thẻ. 

Phong trào Duy tân ở trong nước qua những việc vừa kể trên là 
kết quả của cuộc vận động cách mạng mà Phan Bội Châu đã bàn 
bạc với các đồng chí của mình trong chuyển về nước lần thứ hai. 
Đây cũng là một trong những đóng góp nôi bật của #ð¡i Duy tân. 

e. Hội Duy tân và Phong trào Đông du bị đàn áp 

Cuộc vận động yêu nước của Hội Dwy rân đã tạo nên một 
không khí cách mạng sôi nôi. Ở Nhật Bản, số học sinh du học ngày 
một đông, việc học tập đã đi vào nẻ nếp. Ở trong nước, phong trào 
cũng ngày một dâng cao. Hai phái “minh xZ” và "ám xã" phôi hợp 
hoạt động tích cực và liên kết chặt chẽ với phong trào Duy tân. 
Năm 1907, Đông Kinh Nghĩa thục được thành lập, trở thành cơ sở 
lớn mạnh của Hội trên đà phát triển nhanh chóng, lan rộng khắp 
Bắc Kỳ, Trung Kỳ. Năm 1908, Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ 
và vụ đầu độc bình lính Pháp ở Hà Nội nỗ ra... 

Trước khí thế của phong trào, thực dân Pháp hết sức lo ngại. 
Chúng tìm mọi cách đối phó hòng nhanh chóng dập tắt phong trào. 


1. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu, 
S4d, tr. 60. 

2. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđu, tr. 84. 


291 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Trước hết, chúng triệt nguồn tài chính cung cấp cho Đông du, bằng 
cách dựng lên vụ án Trần Chánh Chiếu ở Nam Kỳ, vu cho ông là 
quyên tiên lửa gạt nhân dân. Tiếp đó, chúng cho mật thám bủa vây 
mọi ngả đường sang Nhật. Tháng 8-1908, chúng bắt được Hoàng 
Quang Thành, Đặng Bình Thành do Phan Bội Châu cử về nước 
nhận tiền quyên góp và sau đó lại bắt được Trần Công Hương liên 
lạc viên của Hội Duy rân thu được nhiều tài liệu quan trọng của 
Phan Bội Châu chuyển về nước. Nắm được chứng cở và biết được 
các đầu mỗi hoạt động của phong trào, thực dân Pháp bắt đầu mở 
chiến dịch đàn áp. Trước hết, chúng bắt bớ đe dọa những gia đình 
có con đi du học, bắt viết thư gọi con về nước, giải tán tất cả các 
công ty, thương hội nghi là cơ sở của phong trào. nhân vụ 
nhân dân Trung Kỳ nỗi dậy chồng thuế, xin xâu và vụ đầu độc binh 
lính Pháp ở Hà Nội, chúng thẳng tay đàn áp phong trào bất kẻ là 
bạo động hay cải lương, giải tán Đông Kinh Nghĩa thục, các trường 

ọc, các thương hội, các công ty và bắt giết, giam giữ tất cả các 
lãnh tụ của phong trào, trong đó có Nguyễn Hàm, Trần Quý Cáp, 
Phan Thúc Duyện, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh... 

Ở ngoài nước, Pháp bắt tay với Nhật, chịu mắt cho Nhật một số 
quyển lợi đẻ yêu cầu Chính phủ Nhật đàn áp phong trào Đông dự ở 
Nhật. Tháng 9-1908, Hiệp ước Nhật - Pháp được ký kết, trong đó 
Nhật cam kết không để cho các nhà yêu nước Việt Nam trú ngụ và 
hoạt động tại Nhật. Thực hiện những điều đã ký kết, Chính phủ 
Nhật ra lệnh giải tán Đông Á đồng mình hội và Điển Quê Việt liên 
mình, đưa cảnh sát đến Hội Công hiến bắt du học sinh Việt Nam. 
Trừ một số người có quốc tịch Trung Quốc' được ở lại, tình nguyện 
đi làm thuê chờ thời, còn lại tất cả các học sinh Việt Nam đều bị 
bắt, bị đưa xuống tàu về nước. Nhiều học sinh phải bán cả quân áo 


1. Một số du học sinh khi sang Nhật lẫy quốc tịch Trung Quốc để khỏi bị lộ. 
Khi bị trục xuất, một số học sinh lại khai là người Trung Quốc để khỏi bị 
trục xuất, 


292 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


lẩy tiền mua vé tầu. Tình cảnh của lãnh tụ Duy tân và học sinh Việt 
Nam lúc đó thật thê thảm. Đa số học sinh Bắc và Trung Kỳ đều tự 
nguyện xin ở lại, chính Phan Bội Châu cũng bị cảnh sát Nhật khám 
xét nơi ở, thu hết tài liệu mang đến đại sử quán Pháp đốt. Tháng 3- 
1909, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất Phan Bội Châu và Cường 
Để ra khỏi đất Nhật'. Sự nghiệp Đông du đến đây kết thúc. 

Thể là sau 4 năm hoạt động từ năm 1905 đến 1908, lúc mới tụ 
hội mửng vui và tràn đầy hi vọng giờ đây người ở nước ngoài thì lo 
tìm cách ấn nắp đẻ có thẻ tổn tại chờ cơ hội, người trong nước thì 
như đàn chim tan tác trước bão tỏ, kẻ chết trên đường tranh đầu, 
người lên đoạn đầu đài, số đông rơi vào cảnh ngục tù trong các nhà 
lao tỉnh hoặc bị đày đi Lao Bảo, Côn Lôn..., một số ít thoát ra nước 
ngoài lánh nạn. Hội Duy tân tan rã. 

Thất bại của Hội Duy rân chính là thất bại của đường lối cứu 
nước của các nhà lãnh đạo Hội đứng đầu là Phan Bội Châu. Do điều 
kiện lịch sử, điều kiện giai cấp đã làm cho họ hạn chế tâm nhìn dẫn 
đến chủ trương, đường lỗi cửu nước còn nhiều hạn chẻ. Đó là nhận 
thức chưa đúng, chưa đây đủ vẻ kẻ thù, về chủ nghĩa để quốc, về nội 
dung và nhiệm của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Cũng 
như vậy, sách lược đấu tranh đo Hội đề ra còn có nhiều thiếu sốt.. 
Đây là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thất bại của Hội. 

Mặc dù thất bại, phong trào Hội Duy rân và Đông du đã “là 
hoạt động đâu tiên chồng chủ nghĩa thực dân trên nên tảng duy tân, 
đổi mới". Đây là mốc đổi mới từ tư duy yêu nước truyền thống, 
dùng bạo động, vũ trang đánh đuổi quân cướp nước giành độc lập 


1, Theo Chương Thâu, Hỗ Song..., Lịch sứ Việt Nam (1897-1918), tập II, 
Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội, 1999 thì Phan Bội Châu được sự che chở 
của các bạn Nhật Bản mãi đến tháng 12-1909 mới rời khỏi Nhật Bản. 

3. Phong trào Đông đụ và Phan Bội Cháu, Nxb. Nghệ An, Trung tâm Văn 
hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản, Nghệ An, 2005, tr. 13, 14. 


293 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


sang tư duy kết hợp bạo động với cải cách duy tân. Nghĩa là tiễn 
hành song song bí mật và công khai, bạo động với duy tân, bên trong 
với bên ngoài. Chính vì vậy, Hội Duy tân và Phong trào Đông du đã 
thu hút được nhiễu tầng lớp tham gia, tạo thành một cuộc vận động 
cứu nước sôi nỗi trên phạm vì cả nước. Cùng với ảnh hưởng của 
Phong trào Đông du, những hoạt động duy tân của Hội cũng phối 
hợp với phong trào Duy tân cải cách đang diễn ra trong nước tạo nên 
một phong trào cách mạng mang màu sắc hoàn toàn mới: mẫu sắc 
dân chủ tư sản. Một cuộc cải cách văn hóa giáo dục chưa từng có 
trong lịch sử dân tộc đã diễn ra. Nhiều trường học kiểu mới đã được 
xây dựng, biện pháp tuyên truyền bằng sách báo, diễn thuyết, tài liệu 
lần đầu tiên xuất hiện. Vì vậy, có thể khẳng định rằng Hội Duy rân 
và linh hồn của nó là Phan Bội Châu là ngọn cờ đầu trong phong trào. 
Duy tân ở nước ta hỏi đâu thế kỷ XXÌ. Tất cả đã góp phần chắn hưng 
dân khí, mở mang dân trí, phát triển nẻn kinh tế dân tộc. Trong điều 
kiện mất nước, người dân làm nô lệ thì việc dẫn đến những phong, 
trào có tính bạo động như chống thuế ở miễn Trung, đầu độc binh 
lính Pháp ở Hà Nội là điều không thể tránh khỏi. 

Là một người giàu lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, ý chí 
kiên trì, tỉnh thần cách mạng nông cháy, sự thất bại của Hội Day 
tân và Phong trào Đông dư đã không làm Phan Bội Châu nản chí. 
Khi cơ hội đến, ông lại đứng lên thực hiện sự nghiệp cứu nước còn 
dang đở. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Hội Việt Nam 
Quang Phục những năm sau đó. 


2. Hội Việt Nam Quang Phục (1912-1914) 
a. Việc thành lập Hội Việ Nam Quang Phục 


Sau khi rời khỏi Nhật Bản, Phan Bội Châu và Cương Để vẻ 
Hương Cảng, rồi chuyển về Quảng Đông (Trung Quốc). Tại đây, 


1. Phong trào Đông du và Phan Bội Châu, Nxb. Nghệ An, Trung tâm Văn 
hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản, Nghệ An, 2005, tr. 13, 14. 


294 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


ông định tập hợp một số đồng chí còn lại chạy sang Thái Lan ẩn 
náu một thời gian chờ cơ hội. Tuy nhiên, khi được tin thực dân 
Pháp bội ước tần công nghĩa quân Yên Thế, một số đồng chí của 
Phan Bội Châu ở Nghệ Tĩnh muôn khởi nghĩa để hỗ trợ cho nghĩa 
quân Hoàng Hoa Thám nhưng thiếu vũ khí, ông đành nán lại và 
quyết định mua 500 khẩu súng trưởng của Nhật để gửi về nước. 
Súng chưa được chuyển vẻ thì được tin nghĩa quân Yên Thể đã bị 
đàn áp. Cuỗi năm 1910, ông cùng 20 đồng chí tìm đường sang Thái 
Lan'. Tại đây, Phan Bội Châu và các đồng chí được Thân vương 
Thái Lan nhiệt tình giúp đỡ, cho mượn đất lập đôn điền ở Bản 
Thậm (cách Băng Cốc 4 ngày đường bộ) và giúp đỡ phương tiện 
cày cấy. Bản Thậm là một thung lũng mầu mỡ, gần bờ sông. Phan 
Bội Châu đã tập hợp được hơn 50 thanh niên vừa sản xuất vừa 
luyện tập quân sự. 

Tháng 11-1911, cuộc cách mạng Tân Hợi do Quốc dân Đảng 
Trung Hoa phát động thắng lợi, triều đình Mãn Thanh bị lật đỏ, 
Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc được thành lập. Được tin này, 
Phan Bội Châu rất phần khởi và cho rằng đây là thời cơ thuận lợi 
đẻ Việt Nam giành quyền độc lập. Sau này, trong Phan Bội Châu 
niên biều, ông việt: 

“Tôi nghĩ Đảng cách mạng Trung loa thì Chính phá Trung 
Hoa bây giờ không phải là Chính phú thối nát như trước nữa, nước 
Trung Hoa tất nhiên hùng cường không kém gì Nhật Bản. Nếu hai 
nước Trung - Nhật đều dốc toàn lực để tiêu điệt bọn xâm lược Âu 
Châu thì không những Việt Nam ta mà cả Ấn Độ, Phi Luật Tân 
cũng đông thời độc lập". 


1. Năm 1908, để phòng xa, cũng là để lập căn cứ, được sự giới thiệu của Đại 
Ôi. Phan Bội Châu và Cưởng Để đã sang Thái Lan nhở Thái Lan giúp đỡ. 
Ông đã tạo được môi thân tình với Vua Thái Lan và Thân vương Hoàng 
Thúc vì vậy lần này ông mới quyết định đi Thái Lan. 

2. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđd, tr.138 


295 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Đầu năm 1912, Phan Bội Châu cùng các đồng chí ở Thái Lan quyết 
định quay về Quảng Đông để tìm cách gây dựng lại phong trào. 

Cách mạng Tân Hợi thành công không những ảnh hưởng sâu 
sắc đến Phan Bội Châu và các đồng chí ở Thái Lan mà còn làm cho 
những người yêu nước Việt Nam vô cùng phần khởi. Trong khi đó, 
cuộc cách mạng này thành công đã làm cho thực dân Pháp hoảng 
sợ. Chúng cố tìm mọi cách bưng bít tin tức nhưng đã thất bại. Một 
số người của Hội Duy tân sau khi bị đần áp phải nằm yên nay lại 
chờ cơ hội ra hoạt động. Được tin Phan Bội Châu về Quảng Đông, 
một số người trong nước, cũng như một số người lưu tán tại Trung 
Quốc, Nhật Bản đã vui mừng tìm đến. Trần Trọng Thường' tử Hà 
Nội sang nói với Phan Bội Châu: 


“Phong trào cách mạng Trang Hoa thành công ảnh hưởng với 
nước ta hung lắm. Nhiệt tình người nước ta so với trước kia lớn 
gấp bội. Nêu ở ngoài có cái gì làm tiên thanh, thì khí thể ở trong 
nước khắc sông lại" 

Số hội viên của Hiội Duy rân tập trung ở Quảng Đông đã khá 
đông. Thấy vậy, Phan Bội Châu quyết định tổ chức một hội nghị 
toàn thẻ để bàn định phương châm, hoạt động cứu nước. Và, khi 
thấy Hội Duy tân không còn phù hợp với tình hình cách mạng mới, 
ông chủ trương lập ra một tổ chức khác, với đường lồi chính trị tỉ 
tiến hơn để có đủ khả năng lãnh đạo phong trào. 

Thế là một “đại hội nghị” được tổ chức vào tháng 5-1912 tại 
nhà từ đường họ Lưu) với hơn 100 người tham dự, phần đông là 


1. Trần Trọng Thưởng tức Hai Thạc con thứ 2 của Nguyễn Thiện Thuật 
người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. 

3. Phan Bội Châu toàn tập, tập 6. Sđủ, tr. 210-211. 

3. Tức Lưu Vĩnh Phúc, trước là thủ lĩnh quân Cờ đen Trung Quốc sang Việt 
Nam tham gia đánh Pháp khi Pháp chiếm Bắc Kỳ, sau đó về sống tại Hà 
Sa (Quảng Đông) tại đây ông đã nhiệt tình giúp đỡ các chiến sĩ cách mạng 
Việt Nam. 


296 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


lên Hội Duy tân ở cả Bắc, Trung, Nam. Hội nghị tập trung 
thảo luận nhằm giải quyết 3 vẫn đề lớn là': 

1. Xác định chủ nghĩa của Hội, tôn chỉ mục đích và chương 
trình, đường lôi hành động của Hội. 

2. Cử ủy viên vẻ nước tiễn hành vận động. 

3. Thành lập một cơ quan liên lạc với Đảng cách mạng Trung 
Hoa để yêu câu viện trợ khí giới. 

Sau cuộc thảo luận khá gay gắt và sôi nỏi về vấn đề chủ nghĩa 
của Hội và chính thể quốc giaỶ, cuổi cùng Hội nghị cũng đi đến 
thông nhất quyết định giải tán #iội Dwy zẩn đẻ thành lập một tô 
chức cách mạng mới lẫy tên là Hội Việt Nam Quang Phục, từ bỏ 
chủ nghĩa quân chủ đi theo chủ nghĩa dân chủ theo đẻ nghị của 
Phan Bội Châu. Tôn chỉ, mục đích của Hội là "đánh đuổi giặc 
Pháp, khôi phục Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc 
Việt Nam ”Ẻ. 

Hội nghị cũng thống nhất bầu Cường Để làm Hội trưởng và 
Phan Bội Châu làm Tổng lý và thông qua ban lãnh đạo tối cao của 
Hội gồm 3 bộ phận: 

Bộ Tổng vụ do Cường Để làm Bộ trưởng. Phan Bội Châu làm 
Phó Bộ trưởng; 


Vẻ thời gian tổ chức hội nghị theo Ngực zrung chư là vào ngày 5-5 
Nhâm Tý (19-6-1912). Còn theo Hồi ký cưộc đới cách mạng của Cưởng 
Để cũng được ghi là tháng 5. Nhưng trong Miền biểu, Phan Bội Châu lại 
ghi là tháng 2. Như vậy, tháng 5 có phần đứng hơn. 

1. Tôn Quang Phiết, Phạm Trọng Điểm (dịch). Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđủ, tr. 140-145. 

2. Tại hội nghị, các đại biểu Bắc Kỷ và Trung Kỳ ủng hộ chủ nghĩa dân chủ, 
còn Cường Để và các đại biểu Nam Kỷ lại ủng hộ chủ nghĩa quân chủ. 

3. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điềm (dịch). Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđd, tr. l41. 


297 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Bộ Bình nghị gồm 3 người đại diện cho 3 kỳ (Bắc Kỳ là 
Nguyễn Thượng Hiền, Nam Kỳ là Nguyễn Thành Hiến, Trung Kỳ 
là Phan Bội Châu), đây là những người có tuổi có học thức và có 
danh vọng; 


Cường Đẻ và Phan Bội Châu 
Nguồn: hữp1/vi.wikipedia œp/wiki/Phan_B%E1%BB%99i_Ch$C3%A2u 


Nguyễn Thượng Hiển (1868-1925) 


Nguôn: Trần Văn Giàu (chủ biên), Lịch sử cán đại Viết Nam, tập III, Tủ 
sách Trường Đại học Tổng hợp, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961, Phụ lục ảnh. 


298 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Bộ chấp hành gồm 10 ủy viên đặc trách về các lĩnh vực: quân 
vụ, kinh tế, giao tế, văn thư, thứ vụ'. Mỗi lĩnh vực do 2 ủy viên phụ 
trách. Ban lãnh đạo tối cao được coi như một chính phủ lâm thời 
hải ngoại của nước Việt Nam. 

Hội nghị cũng quyết định cử 3 ủy viên về vận động phong trào. 
trong nước. Mỗi ủy viên phụ trách một kỳ: Bắc Kỳ là Đặng Xung 
Hồng: Trung Kỳ là Lâm Quảng Trung và Nam Kỳ là Đặng Bình 
Thành. Một chương trình hành động do Phan Bội Châu soạn thảo 
cũng được thông qua tại hội nghị. 


Về đường lỗi hành động, trên cơ sở nhận định trong hoàn cảnh 
nước ta lúc bấy giờ, Hội nghị khẳng định chỉ có con đường duy 
nhất đúng là bạo động vũ trang chóng Pháp. Giải thích đường lỗi 
này, trong cuộc trao đổi với Đô đốc Trần Kỳ Mỹ (một nhà hoạt 
động cách mạng Trung Quốc), Phan Bội Châu đã nói: 


“Quyền giáo đục ở nước tôi hoàn toàn nằm trong tay 
Pháp, nhà trường do giặc Pháp lập ra hoàn toàn là giáo dục nô lệ; 
Pháp lại cắm mở các trường tư; cảm học sinh xuất dương; công cụ 
giáo dục của chúng tôi không được ảnh hưởng một chút gì là tự do, 
bây giờ chúng tôi tìm đường sông ở trong muôn vàn cái chết, chỉ 
nghĩ có bao động mà thôi: bạo động tức là môi giới cho sư cải 
lương giáo dục "Ẻ. 


Do chủ trương dùng bạo lực quân sự đề đánh đuôi giặc Pháp nên 
các nhà lãnh đạo Hội Việt Nam Quang Phục cũng dự định thành lập 


: Hoàng Trọng Mậu, Lương Lập Nham; 
: Mai Lão Bạng, Đặng Từ Kính: 

Lâm Đức Mậu, Đặng Bình Thành; 

~ Về văn thư gồm các ủy viên: Phan Bá Ngọc. Nguyễn Yến Chiêu; 

~ Về thứ vụ gồm các ủy viên: Phan Quý Chuân, Đinh Tế Dân. 

Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđd, tứ. 145. 


„ VỀ quân vụ gồm các ủy vii 


~ Về giao tế gồm các ủy vi 


" 


299 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Quang Phục quân. Đội quân này sẽ gồm phần lớn được tuyển mộ 
trong đồng bào miễn núi gần biên giới Việt Trung và một số "hổ 
phỉ` Trung Quốc. Chỉ huy Quang Phục quân là những sĩ quan tốt 
nghiệp các trường: Trường Sĩ quan Bắc Kinh, Trường Quân nhu Bắc 
Kinh, các cán bộ lục quân Quảng Tây, các cựu học sinh Đông du đã 
từng công tác lâu năm trong quân đội Trung Quốc!. 


Quang Phục quân cũng sẽ bao gồm các binh chủng như: Pháo 
binh, Bộ binh... Vũ khí trang bị của Qwang Phục quân sẽ được 
mua từ Nhật Bản, Trung Quốc, ngoài ra còn lập một số công binh 
xưởng bí mật đề chế tạo thêm vũ khí trang bị cho quân đội. 


Để cho được “chính danh, định phận”, Hội Việt Nam Quang Phục 
sẽ có quốc kỳ và quân kỳ. Quốc kỳ hình chữ nhật nền vàng có năm 
ngôi sao đỏ, quân kỳ cũng hình chữ nhật, nền đỏ có 5 ngôi sao trắng”. 


Tiếp đó, Phan Bội Châu và Hoàng Trọng Mậu, Ban lãnh đạo 
Hội Việt Nam Quang Phục biên soạn cuỗn Việt Nam Quang Phục 
quân phương lược đề làm cơ sở cho việc xây dựng Quang Phục 
quân, Cuôn sách, ngoài lời nói đầu, có ý nghĩa như là tuyên ngôn 
của Quang Phục quân, còn có 4 chương nội dung chính”: 


. Tốt nghiệp tại Trường Sĩ quan Bắc Kinh là: Lương Lập Nham, Lâm. 
Quảng Trung, Đặng Hồng Phần, Nguyễn Thiện Tô, Hà Đương Nhân, Hô. 
Hinh Sơn, Trương Quốc Uy; tại Trường Quân nhu Bắc Kinh là: Lương. 
Khải Hồng, Nguyễn Yến Chiêu; tại Trường Cán bộ lục quân Quảng Tây 
là: Trần Hữu Lực, Nguyễn Tiêu Đâu, Nguyễn Thái Bạt; Những người đã 
công tác trong quân đội Trung Quốc là: Hoàng Trọng Mậu, Đặng Xung. 
Hồng, Nguyễn Hải Thân... 

Phan Bội Châu giải thích về quân kỷ và quốc kỳ như sau: Vàng là thể hiện 
người nước ta da vàng, đỏ là thể hiện nước ta ở phương Nam thuộc về 
Hoả, trắng là sắc Kim thể hiện sự sát phạt, quốc kỳ có 5 ngôi sao là thể 
hiện 5 bộ phận lớn trong một xứ sở thông nhất, quân kỳ dùng bạch tỉnh là 
thể hiện mục đích đánh đỗ chính phủ người da trăng. Xem Niên biểu trong. 
Phan Bội Châu toàn tập, tập 6, Sđd, tr. 220. 

. Phan Bội Châu toàn tấp, tập 3, Nxb. Thuận Hóa, Trung tâm Văn hóa 

Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2000, tr. 365-382. 


, 


= 


300 


Chương \- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Chương l: Tôn chỉ của Quang Phục quân là đánh đuôi giặc 
Pháp. khôi phục nước Việt Nam. thành lập nước cộng hoà dân quốc. 

Chương 2: Nghĩa vự của Quang Phục quân là nghĩa vụ đôi với 
nhân dân, đối với người Pháp. đối với người nước ngoài và đổi với 
quân nhân, thể hiện Qưưng Phục quân là quân đội của nhân dân, 
chiến đấu giết giặc cứu nước bảo vệ nhân dân không phân biệt 
lương - giáo. 


Chương 3: Kỷ luật của Quang Phục quân gồm những quy định 
về kỷ luật mà các quân nhân phải chấp hành (25 điều răn trong 
quân đội, những điều quy định trong quân thứ, đối với tù hàng 
binh, đối với quân đội sau khi kết thúc chiến tranh, chế độ thưởng. 
phạt đối với người vì phạm...). 


Chương 4: Kể hoạch của Quang Phục quân nói về tỗ chức quân 
đội, biên chế các quân thứ, trang phục phù hiệu, chế độ tài chính 
n lương, tổ chức dân chính tạm thời sau khi giành 


chính quyền... 


Ngoài những điều trên, Việt Nam Quang Phục quân phương 
lược cũng nói rõ ngoài lực lượng quân chính quy cách mạng, còn 
lập ra một đội Hương binh để phối hợp chiến đấu và bỏ sung cho 
quân chính quy, đông thời nói rõ chính sách về binh vận, ngụy vận 
trong chiến tranh cách mạng. 

Nhìn chung, cuốn Việt Nam Quang Phục quân phương lược thể 
hiện rõ quan điểm xây dựng đội quân chính quy cách mạng của 
những người lãnh đạo Hội Việt Nam Quang Phục. chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của quan điểm xây dựng quân đội cách mạng Trung Quốc 
lúc bẩy giờ. 

Mọi khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất nhưng muốn hoạt động 
phải có tiễn. Lúc đầu, Phan Bội Châu vận động sự giúp đỡ của 
những người quen biết cũ như Lưu Sư Phục (lãnh tụ 7âm xã của 


301 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Đảng Cộng sản Trung Quốc), Tạ Bá Anh, Đặng Cánh Á và bạn bè 
trong Quân nhân phủ (phủ thống lĩnh dân quân)... Với một ít tiền thu 
được, ông cho in chương trình và tuyên ngôn của Hội gửi về nước 
làm tài liệu tuyên truyền. Ba ủy viên được cử về nước cũng chỉ 
quyên góp được vài ngàn đồng. Thấy vậy, Phan Bội Châu quyết định 
đi Nam Kinh đẻ nhờ sự giúp đỡ của Tôn Trung Sơn. Nhưng lúc đó, 
Quốc dân Đảng Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn vì sự phản bội 
của Viên Thế Khải nên không giúp được gì. Phan quay về Thượng 
Hải gặp Đô đốc Trần Kỳ Mỹ và được ông này giúp cho 4.000 đồng 
và 30 quả tạc đạn. Nhưng nếu hoạt động của Hội chỉ dựa vào sự giúp 
đỡ không thường xuyên của bạn bè thì không thể chủ động được. 
Theo gợi ý của Tô Thiếu Lâm - một người bạn thân (đảng viên Đảng. 
cách mạng Trung Quốc), Phan Bội Châu và Ban lãnh đạo #fội Việt 
Nam Quang Phục quyết định phát hành 3 loại ngân phiế: 

Thông dụng tín phiểu' là loại tín phiểu vay tiền của dân, sau khi 
thắng lợi nhà nước sẽ trả lại. Đây là loại tín phiếu được bảo đảm 
bằng lòng tìn của nhân dân đối với quân cách mạng. Loại tín phiếu 
này được gồm 4 mệnh giá là 100, 50, 10 và 5 đồng. 

Quân dụng phiếu là loại ngân phiếu kiểu như Quốc trái của 
Chính phủ lâm thời vay tiền của dân và sẽ trả trong thời hạn 2 năm 


. Thông dụng tín phiểu có hai mặt ìn giỗng nhau. một mặt ïn chữ Quốc ngữ, 
một mặt in chữ Hán, ở góc trái phía dưới là số Ả rập chỉ giá trị ngân 
phiếu, góc phía trên là cờ chéo nhau trên 3 cụm súng. Trên mặt là 
một cái trồng và một chỉ kèn đồng. Theo tài liệu của Pháp thì loại tín 
phiếu này được in vào cuối năm 1912 ở Hương Cảng do sáng kiến của 
Cường Để với sự giúp đỡ của Hồ Thọ Lân, Thư ký Tòa lãnh sự quán Đức, 
được Cường Để cho lưu hành ở Nam Kỳ vào những năm 1912-1913 với 
sự cộng tác của Trần Chánh Chiếu và Trương Duy Toản. Ngân phiếu này. 
do Cường Để ký tên. 

3. Quân dụng phiếu do Phan Bội Châu ¡in tại Quảng Đông năm 1912 gần 

giống với Quân dụng phiếu của Quốc dân Đảng phát hành trước đó vài 

năm. Theo tài liệu của Pháp thì Quẩn dựng phiếu in hai màu, chữ màu 

xanh da trời nền màu đỏ. Giá tiền in chữ Hán. Phía dưới có hai hàng chữ; 


302 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


sau khi phục quốc. Quân dụng phiếu cũng gồm 4 loại mệnh giá như 
thông dụng tín phiếu. 

Uỷ dụng trạng! là loại ngân phiêu mệnh giá 50 đồng do Cường 
Để phát hành đẻ sử dụng ở phía Nam. 

Như vậy, so với Hội Duy tân thì Hội Việt Nam Quang Phục đã 
thê hiện một bước tiến dài cả về tư tưởng, tổ chức, nhận thức và sự 
chuẩn bị của Phan Bội Châu cũng như các đồng chí của ông. Sáng 
kiến in ngân phiếu đã giúp Hội có kinh phí để hoạt động. 

b. Hoạt động của Hội Việt Nam Quang Phục trước Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất 

Thành lập Hội chắn Hoa hưng Á 

Sau đại hội thành lập, 3 ủy viên được phân công đã vể nước 
ngay đẻ vận động phong trào. Lúc này, nhiệm vụ quan trọng của Hội 


hàng thứ nhất: 
*Quân sự như câu tín phiêu 


iệt Nam Quang Phục quân - quân Chính phú, hàng thứ 2: 
”. Dưới đó là ngày tháng năm phát hành. Bên 


lại bằng tiền của Chính phú dân quốc dành để cho công cuộc bỏi hoàn 
này, ai giả mạo phiếu này sẽ bị trừng trị"; trái: "phiếu này phải dùng 
đúng giá trì ghỉ trên phiêu. cẩm ngân cán lươa hành”. mặt này ïn chữ Hán. 
Mặt sau in khuôn ô hình trứng gà màu xanh và xám, phía trên có hai chữ 
Sào Nam và chữ viễt tay: ở 


in hai chữ Trọng A4áu, ngày. tháng. năm phát hành là số Ả rập. Mặt này in 
bằng chữ Quốc ngữ. 

- Ủy dụng trạng, loại tín phiểu do mật thám Pháp thu được ở Trà Vinh năm 
1916. Mặt trước của tín phiếu này in bằng chữ Quốc ngữ, phía rên là 


tờ ủy dụng Quốc triểu ngày... 9 tại 
lu Cường Để ký. Bên phải. phía trên là ô tròn in hình 
Cường Để: phía dưới là một vòng tròn hình con dấu có ghi: Việt Nam 
Ốc. Quang Phục quân Chính phú. Tổng đại biểu chạy vòng xung quanh. 
Giữa là 3 chữ Hán. Bên trái in hình mờ lăng tắm Huế, bốn góc in chìm giá 
tiền 50. Mặt sau chỉ có một khuôn bao số 50 trong ô có hình 1 cái cầu và 
người khiêng kiệu. 


303 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Việt Nam Quang Phục ờ Quảng Đông là phải tranh thủ được sự giúp 
đỡ, viện trợ của Đảng Cách mạng Trung Quốc (tức Quốc dân Đảng). 

Được sự nhất trí của Tô Thiếu Lâm và Đặng Cảnh Á, Phan Bội 
Châu quyết định thành lập Hội chấn Hoa hưng Á do Đặng Cảnh Á 
làm Hội trưởng, Phan Bội Châu làm Phó Hội trưởng. Mục đích của 
Hội thể hiện rõ trong tuyên ngôn là: "Chẩn hưng Trung Hoa, viện 
Việt bài Pháp”. 

Chương trình hành động của Hội là: giúp cho Việt Nam Quang 
Phục quân nhanh chóng đánh đuổi thực dân Pháp, sau đó viện trợ 
cho Ân Độ, Miễn Điện, Triều Tiên đấu tranh giành độc lập. Phan 
Bội Châu cũng thuê một ngôi nhà khang trang mượn chiêu bài y 
viện tên là Đông bảng y xã đề vừa làm trụ sở Hội, vừa làm cơ quan 
của Hội Việt Nam Quang Phục. Người Hoa và người Việt tham gia 
khá đông. Tháng 8-1912, những người sáng lập quyết định mở đại 
hội thành lập'. Đại hội có đến 200 người tham dự gồm thợ thuyền, 
binh lính, nhà buôn, học sinh và cả những người danh vọng và 
tướng tá Trung Hoa. Tuyên ngôn và chương trình hành động do 
Phan Bội Châu soạn thảo được Đại hội hưởng ứng tán thành. Ngay 
trong ngày đại hội, những nhà sáng lập đã phát hành được một số 
quân dụng phiếu thu được trên 1.000 đồng. Sau đó, qua Hội Chấn 
Hoa hưng Á, Hội Việt Nam Quang Phục đà phát hành được khá 
nhiều quân dụng phiếu, nhờ đó Hội mới có tiền đẻ hoạt động, quỹ 
hội ngày một dồi dào. 


Cuỗi năm 1912, để tăng thêm sự gắn bó mật thiết giữa cách 
mạng hai nước, Phan Bội Châu đã mời một số người am hiểu tình 


1. Kỷ yếu hội thảo khoa học ký niệm 5Ö năm ngày mắt của Ngô Quang 
Đoan. Sở Văn hóa - Thông tin Thái Bình xuất bản, 1995, đã công bố một 
tư liệu: Ông Đường Quý Tiên là một trong những người sáng lập của /iói 
Chấn Hoa hưng Á và là ủy viên của Hội này, trụ sở Hội đặt tại nhà ông. 
Đường ở Liễu Châu. Hội được Hội Hoa nông, Hoa thương ở Định An, 
Thái Bình tích cực tham gia và quyên tiễn ủng hộ. 


304 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


hình Việt Nam trong Hội Chấn Hoa hưng Á tham gia ban lãnh đạo 
Hội Việt Nam Quang Phục như Tô Thiêu Lâm làm Phó Tổng lý, Lê 
Lộc (Quảng Đông) làm Tổng trưởng tài chính, Đặng Đông Sinh 
làm Phó Bộ trưởng Quân vụ, Dương Trấn Hải (Đài Loan) làm Bộ 
trưởng Bộ Thứ vụ (khi đó Trần Quý Minh Tỉnh trưởng Quảng 
Đông là người có cảm tình với Cách mạng Việt Nam nên hai tổ 
chức này mới hoạt động được thuận lợi như vậy. Ông để Hội tự do 
hoạt động và vận động người mua Quân dụng phiếu). 


Mặc dù hoạt động khá thuận lợi, Hội Việt Nam Quang Phục 
vẫn chưa xây dựng được quân đội, chưa chuân bị được vũ khí và 
lương thực để tiến hành bạo động theo kế hoạch. Nôn nóng hành 
động, Phan Bội Châu và những người lãnh đạo Hội Việt Nam 
Quang Phục dự định phải làm một việc gì đó gây tiếng vang lớn để 
kêu gọi sự giúp đỡ của nhân dân trong nước và người dân Trung 
Hoa. Chỉ có như vậy, cách mạng mới mau thành công được. Trong. 
lúc đó tình hình trong nước lại rất khó khăn. Chính quyền thực dân 
Pháp tăng cường đàn áp các phong trào yêu nước, tiếp tục bắt bớ 
lưu đày những người tham gia các phong trào chống Pháp trước đó: 
Đông du, Đông Kinh Nghĩa thục, Duy tân. Không khí cách mạng 
é Nam Quang Phục được 


tạm thời lắng xuống. Các ủy viên #, 
cử về nước xây dựng cơ sở gặp rất nhiều khó khăn. Họ cũng muốn 
phải có một cái gì đó thật kịch liệt để “gợi tỉh hỗn nước” trong dân 
chúng, kích động lòng người, nhất là binh lính. Khi sang Quảng 
Đông báo cáo tình hình, họ đã đề nghị “việc vận động quân đội 
trong nước nếu không có tiếng vang kinh thiên động địa thì không 
thể nào có hiệu quả, vì người ta chỉ muốn thành công một cách 


„ 


mau chóng chứ không có tư tưởng trường kỳ' 


1. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch). Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđd, tr.155. 


305 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Thể là Phan Bội Châu quyết định thực hiện những cuộc ám sát 
trong nước, xử tử những tên thực dân đầu sỏ và tay sai đắc lực. 

Thực hiện một số vụ bạo động ám sát trong nước 

Cuỗi năm 1912, Hội Việt Nam Quang Phục cử 3 nhóm cảm tử 
về nước thực hiện kế hoạch giết 3 tên quan cai trị đầu xứ gồm: 
Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Trọng Thường mang 6 quả tạc đạn đi 
theo đường Lạng Sơn về Bắc Kỳ; Hà Đường Nhân, Đặng Tử Vũ 
mang 4 quả tạc đạn đi đường Thái Lan về Trung Kỳ; Bùi Chính Lộ 
mang 2 quả tạc đạn cũng theo đường Thái Lan về Nam Kỷ. Nhưng 
do những khó khăn trở ngại trên đường về nước nên hai nhóm về 
Trung và Nam Kỳ không hoàn thành nhiệm vụ'. Riêng nhóm về 
Bắc Kỳ, Nguyễn Hải Thần dự định mang tạc đạn ấm sát Toàn 
quyền Albert Sarraut nhân dịp y đến tuyên bố kết quả kỳ thi Hương 
tháng 11-1912 tại Nam Định, song không thực hiện được nên lại 
trở về Trung Quốc. Thế là dự định gây tiếng vang bằng những cuộc 
bạo động đầu tiên của Hội Việt Nam Quang Phục không thành. 

Sau thất bại này, tháng 2-1913, lãnh đạo Hội Việt Nam Quang 
Phục họp tại Nam Ninh (Quảng Tây - Trung Quốc) lại quyết định 
cử cảm tử quân về trừ khử Tuần phủ Thái Bình Nguyễn Duy Hàn, 
một tên Việt gian khét tiếng. Chỉ bộ Việt Nam Quang Phục tỉnh 
Nam Định cũng đã quyết định trừ khử tên này. Phạm Văn Tráng 
tình nguyện thí hành nhiệm vụ. Hội đã cử thêm Nguyễn Khắc Cần 
mang theo 2 quả tạc đạn do Nguyễn Trọng Thường để lại cùng hỗ 
trợ Tráng. 


- Nhóm Hà Đường Nhân, Đặng Tử Vũ về đến Thái Lan bị mật thám theo 
đõi không về được. Tiền hết, tạc đạn mắt, Hà Đường Nhân uất quá tự tử 
nhưng không chết, Đặng Tử Vũ cố về nước bị mật thám bắt đày đi Lao 
Bảo. Còn Bùi Chính Lộ về đến Thái Lan cũng bị mật thám bám riết, biết 
khó thoát ông dùng tạc đạn giết chết hai tên, rồi bị cảnh sát Thái Lan bắt 
giao cho Pháp. 


306 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Tháng 3-1913, Phạm Văn Tráng và Nguyễn Khắc Cần vẻ đến 
Hà Nội. Rôi, Phạm Văn Tráng vẻ Thái Bình xem xét tình hình và 
lập kế hoạch ám sát, sau đó Lương Văn Phúc mang tạc đạn đến sau. 
Ngày 19-4-1913, hai anh em cùng sang Thái Bình và mai phục tại 
con đường chính của tỉnh ly. Đúng 11 giờ 30 phút, xe tay chở 
Nguyễn Duy Hàn đi qua, Tráng tung tạc đạn vào xe giết chết tên 
“Tuân phủ tại chỗ sau đó lẫn vào đám đông cùng Phúc trốn thoát. 

Vụ Tuần phủ Nguyễn Duy Hàn bị giết chết bằng tạc đạn đã gây 
một tiếng vang lớn trong dư luận. Nhân dân vui mừng, phần khởi, bọn 
tay sai kinh hồn bạt vía hoảng sợ buộc phải hành động dè dặt hơn. 

Được khích lệ bởi thắng lợi trên, 7giờ 30 phút tối ngày 26-4, 
Nguyễn Khắc Cần cùng Nguyễn Văn Thụy (thợ máy xe lửa) đã 
ném tạc đạn vào Khách sạn Hà Nội, tại đường Paul Bert (nay là phố 
Tràng Tiền) làm chết 3 tên trong đó có 2 Thiếu tá Pháp là Chapuis 
và Montgrand và 12 người khác bị thương. 

Sau chiến công này, Nguyễn Khắc Cân đã tổ chức mừng chiến 
thắng tại nhà riêng ở Yên Viên (Hà Nội) có Thiên Nhỉ" - đại diện 
của Ban Chấp hành Trung ương Hội Việt Nam Quang Phục đến dự. 
Sau đó, Cần cùng Tráng quay lại Trung Quốc, trên đường đi bị mật 
thám bắt được đưa về Hà Nội xét xử. 

Lo sợ các vụ bạo động khủng bố lan tràn, thực dân Pháp bắt 
đầu ra tay đàn áp. Chúng cho mật thám đi làng sục khắp nơi trong, 
nước và thậm chí cả ở nước ngoài. Chúng bắt được 254 người bị 
cho là có liên quan đến hai vụ ám sát trên đưa về Hà Nội tra khảo. 
Ngày 5-9-1913, Hội đồng Đẻ hình đã tuyên 7 án tử hình vì tội “âm 
mưu ám sát hoặc đông loã ám sát” gồm: Nguyễn Khắc Cần, Phạm 
Văn Tráng, Phạm Quý Đệ, Vũ Ngọc Thụy, Phạm Hoàng Quế, 


1. Theo tài liệu của Pháp thì Thiên Nhi là người đại điện cho Hội Việt Nam 
Quang Phục phụ trách phãn phát phương tiện hành động cho nhóm hoạt 
động lưu động trong nước. 


307 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Phạm Hoàng Triết và Phạm Văn Tiên. Còn lại, nhiều người bị lưu 
đày và phạt tù, trong đó có Nguyễn Văn Phúc lẽ ra bị tử hình nhưng 
vì chưa đến 18 tuổi nên lĩnh án chung thân khỏ sai. 

Ngoài ra, Hội đồng đề hình cũng tuyên án vắng mặt đối với 13 
vị lãnh đạo của Hội Việt Nam Quang Phục trong đó 6 người bị tử 
hình là: Cường Đẻ, Phan Bội Châu, Nguyễn Bá Trạc, Nguyễn Văn 
Thụy, Nguyễn Hải Thẳn, Nguyễn Trọng Thường và 7 người lĩnh án 
chung thân trong đó có: Đặng Binh Thành, Phạm Cao Đài, Nguyễn 
Háo Vĩnh, Đặng Hữu Bằng, Hai Kế. 

'Vậy là sau hai vụ ám sát trên, hầu hết các yếu nhân và hội viên 
của Hội Việt Nam Quang Phục ở trong và ngoài nước đều bị bắt, 
giết và bị kết án. Tình thế của Hội ngày càng bi đát. 

Cường Để và Phan Bội Châu bị bắt 

Nhằm tiêu diệt tận gốc Hội Việt Nam Quang Phục, ở trong Đông. 
Dương, Pháp thẳng tay đàn áp khủng bố, ở ngoài Đông Dương, bằng. 
đường ngoại giao, Pháp đề nghị Trung Quốc bắt giữ và giao lại cho 
Pháp những người yêu nước Việt Nam đang hoạt động tại Trung 
Quốc đây Hội Việt Nam Quang Phục vào tình trạng khó khăn, bế 
tắc. Hội Chấn Hoa hưng Á tan vỡ, Đông bằng y xã giải tần, nguồn 
tài chính hoạt động cạn kiệt. Trước tình hình đó, Phan Bội Châu 
phái Cường Để về Nam Kỳ vận động tài chính, mặt khác, ông phái 
người phân tán đi các nơi tùy cơ hoạt động cầu may'. Đến khoảng 
giữa năm 1913, Tỉnh trưởng Quảng Đông là Long Tế Quang (người 
thuộc phe Viên Thế Khải) ra lệnh giải tán Hội Việt Nam Quang 
Phục trong lúc hội chỉ còn Phan Bội Châu và hơn 40 đông chí gắng. 
gượng hoạt động nhưng chưa tìm ra lối thoát. 


1. Lúc bấy giờ, Hoàng Trọng Mậu đi Quảng Tây, Đặng Từ Mẫn, Hoàng 
Hưng, Đặng Bình Thành đi Hương Cảng, Trằn Hữu Lực sang Thái Lan 
định về Trung Kỳ, Lương Lập Nham trốn về Bắc Kỷ, Nguyễn Yến Chiêu 
về Nam Kỳ. Những người này phẩn lớn đều bị giặc Pháp bắt hết khi nỗ ra 
cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 


308 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Tháng 7-1913, trong chuyến sang thăm Quảng Đông, Toàn 
quyền Đông Dương Albert Sarraut đã đẻ nghị Long Tế Quang bắt 
các nhà hoạt động cách mạng Việt Nam tại Quảng Đông, trong đó 
chủ yếu là Phan Bội Châu, Cường Đẻ và Mai Lão Bạng. 

Cường Đẻ sau khi về nước quyên được 5 vạn đồng khi trở lại 
Hương Cảng thì bị chính quyền Anh ở Hương Cảng bắt định giao 
nộp cho Pháp nhưng nhờ có tiền xin tại ngoại chờ xét xử rồi xuống 
tàu Nhật trồn sang Châu Âu. Long Tẻ Quang âm mưu mượn đường 
sắt của Pháp để đưa quân vẻ Vân Nam nên định bắt Phan Bội Châu 
làm món quà trao đổi. Ngày 19-11-1914. Long đã vu cho Phan Bội 
Châu câu kết với Trần Quý Minh nguyên Tổng đốc Quảng Đông 
(người của Quốc dân đảng Trung Quốc), rồi bắt Phan Bội Châu 
cùng Mai Lão Bạng bỏ tù ngày 24-12-1914. May có Nguyễn 
Thượng Hiền lúc bây giờ đang ở Bắc Kinh nhờ Đoàn Kỳ Thụy can 
thiệp nên Phan Bội Châu và Mai Lão Bạng mới không bị Long Tế 
Quang giao cho Pháp' nhưng vẫn bị giam giữ tại nhà tù Quảng 
Đông (mãi đến tháng 2 năm 1917 mới được thả). Đến đây, cơ quan 
lãnh đạo của Hội Việt Nam Quang Phục hoàn toàn tan rã. 


“Thể là sau gần hai năm, kể tử ngày thành lập với mục đích phục 
hỏi phong trào đầu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam, nhưng do 
tnh thể khó khan, đường lối và phương pháp cách mạng không có 
gì đổi mới lại nặng về phiêu lưu mạo hiểm, manh động không coi 
trọng việc xây dựng cơ sở trong nước mà chủ yêu dựa vào bên 
ngoài nên Hội Việt Nam Quang Phục sớm thất bại, mặc dù xét về 
mặt tư tưởng và tổ chức đã tiến bộ hơn hẳn so với Hội Duy tân. 


1. Theo Phan Bội Châu trong Miền biểu thì do Pháp không cho mượn đường 
xe lửa nên Long Tế Quang không giao Phan và Mai Lão Bạng cho Pháp. 
Còn theo tài liệu Pháp thì Long Tẻ Quang đặt điểu kiện nếu Pháp bắt Đàm 
Nhân Phụng (người ám sát hụt Viên Thể Khải) giao cho Long thì Long sẽ 
giao Phan Bội Châu. hai bên còn đang thương thuyết thì chiến tranh nỗ ra, 
nên việc trao đổi không thành. 


309 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Chính Phan Bội Châu người sáng lập và là linh hồn của Hội cũng 
thừa nhận điều đó: 

“Sau nghĩ ra việc này (tức việc thành lập Hội Việt Nam Quang 
Phục) cũng rất hoang đường, bởi vì trong nước không có một kinh 
doanh tổ chức gì, chỉ chủ trương thể lực bên ngoài, trăm ngàn việc 
đều nương dựa vào nguồn khác thì từ xưa đến nay, từ Đông đến 
Tây không bao giờ có một đảng cách mạng ăn nhờ như thể"'. "Chỉ 
lại vào người thì không thể thành công được "2. 

Tuy vậy, việc thành lập Hội Việ: Nam Quang Phục đã thể hiện 
ý chí kiên quyết chống Pháp và sự tiến bộ về tư tưởng trong đường. 
lối cứu nước của Phan Bội Châu và các đồng chí của ông, thể hiện 
lòng yêu nước, tỉnh thần quả cảm của những con người "vì nước 
tắm thân đã gửi” mà chúng ta mãi mãi trân trọng. 

Thất bại của Hội Việt Nam Quang Phục cũng chính là thất bại 
của đường lỗi cứu nước của tầng lớp sĩ phu yêu nước Việt Nam 
những năm đầu thế kỷ XX. Sự thất bại này cũng đồng nghĩa với sự 
chấm dứt vai trò lãnh đạo của họ với cách mạng Việt Nam, nhường 
chỗ cho một giai cắp tiên tiến đang lên, đang hình thành trong cuộc 
khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. 

TY. PHONG TRÀO DUY TÂN VÀ CHÓNG THUÊ Ở TRUNG KỲ. 

1. Phong trào Duy tân 

a. Phong trào Duy tân khởi phát ở Quảng Nam và lan rộng 
khắp Trung Kỳ 

Song song với những hoạt động của Hội Duy tân và Phong trào. 
Đông du thì những hoạt động yêu nước theo xu hướng duy tân đổi 


1. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđd, tr. 139. 


2. Tôn Quang Phiệt. Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên biểu, 
Sđd, tr. 164. 


310 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


mới cũng ra đời. Xu hướng này có nguồn gốc từ cuối thể kỷ XIX từ 
những đẻ xuất của Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ và đặc biệt 
là những đề nghị canh tân cải cách của Nguyễn Lộ Trạch. Nhưng, 
tiếc rằng do những điều kiện khách quan và chủ quan, những ý 
tưởng tốt đẹp và tiến bộ này chưa được thực hiện. Đầu thế kỷ XX, 
sau thất bại của phong trào vũ trang chống Pháp, do tác động mạnh 
mẽ của phong trào *Cháu Á thức tỉnh", Tân văn, Tân thư và những 
chính sách của chính quyền thực dân trong cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ nhất, các sĩ phu yêu nước tiễn bộ tiêu biểu như Phan Châu 
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp)... đã tìm lại những ý 


1. Huỳnh Thúc Kháng tên thật là Huỳnh Hanh. biệt hiệu là Mính Viên, bút 
hiệu là Sử Tử Bình, Xà Túc Tử. sinh năm 1876 tại làng Thanh Bình, 
Huyện Diên Phước tỉnh Quảng Nam. Năm 1904. Huỳnh Thúc Kháng thì 
đậu Tiến sỹ nhưng không ra làm quan mà ở nhà đọc Tân ;hư, giao du với 
những nhà nho yêu nước tiến bộ như Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, 
cùng hai ông khởi xưởng phong trào Duy tân ở Trung Kỷ và là một trong. 
những người tích cực cổ động góp công lớn cho phong trào. Sau vụ chống 
thuế ở Quảng Nam năm 1908, ông bị thực dân Pháp bắt và kết án tù chung 
thân đây đi Côn Đảo cùng với Nguyễn Thành. Ngô Đức Kẻ, Đặng 
Nguyên Cần.... đến năm 1921 mới được tha. Năm 1925, Pháp lập Viện 
Dân biểu Trung Kỳ và được bổ làm Viện trưởng. Hai năm sau, do không. 
đồng ý với Khâm sứ Trung Kỳ. ông xin từ chức về làm báo. Năm 1927, 
Huỳnh Thúc Kháng lập tờ báo 7téng đân và làm chủ bút liên tục trong l6 
năm. Cùng với báo Tiếng đân. ông đã góp phần truyền bá những tư tưởng. 
tiến bộ, đẻ đạt những nguyện vọng chính đáng của nhân dân với chính 
quyển thuộc địa. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp 9-3-1945, chúng mời ông. 
tham gia nội các Trần Trọng Kim nhưng Huỳnh Thúc Kháng từ chối. 
Cách mạng tháng Tám thành công, ông tham gia Chính phủ liên hiệp giữ 
chức Bộ trưởng Nội vụ rồi Quyển Chủ tích nước. Ông mắt tại Quảng Ngãi 
năm 1947. 

Trần Quý Cáp, hiệu Thái Xuyên, sinh năm 187! tại làng Bát Nhị, 
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, thi đậu Tiển sỹ nám 1904 cùng với 
Huỳnh Thúc Kháng nhưng lây cớ có mẹ già yếu không chịu ra làm quan. 
Ông là người sớm tiếp thu tư tưởng Duy tân và đã cùng Phan Châu Trinh, 
Huỳnh Thúc Kháng... phát động phong trào Duy tân ở Trung Kỷ và tích 
cực dùng thơ văn để cô động cho phong trào thức tỉnh ý thức tự cường 


31 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


tưởng tiền bộ trên và biến nó thành hiện thực để mong cứu dân, cứu 
nước. Chủ trương của các ông là chống lại chế độ phong kiển thối 
nát, chống lại chế độ khoa cử với lối học từ chương không thiết 
thực, xây dựng một nền học mới theo kiểu phương Tây, phát động 
học chữ Quốc ngữ, tiếp thu văn minh và văn hóa phương Tây, đả 
phá lỗi sống cũ lạc hậu, xây dựng một Ì sống mới văn minh hiện 
đại đề cao dân chủ; phát triển nền kinh tế công nông thương nghiệp 
dân tộc, làm cho đất nước phú cường trong khuôn khổ chế độ thuộc 
địa, thực hiện những cải cách về chính sách cai trị. Thực hiện chủ 
trương này, một mặt các ông sáng tác văn thơ, đi khắp nơi đẻ diễn 
thuyết, cỗ động tuyên truyền và hô hào thực hiện duy tân tự cường, 
một mặt khác, các ông tích cực đẻ nghị với chính quyển thực dân 
thực hiện những cải cách chính thể, kinh tế, mở rộng dân chủ. Đỗi 
tượng đầu tiên mà các ông nhắm vào chính là tẳng lớp trí thức, sỹ 
phu. Không chỉ có thế, các ông còn bắt tay thí điểm thực hiện chủ 
trương ấy ngay trên quê hương mình - đất Quảng Nam, nơi vừa cận 
kể Kinh đô vừa là nơi giao thương tắp nập với hai cửa bể lớn là cửa 
Hàn và cửa Hội An. Lúc đầu bộ ba Phan, Huỳnh, Trần đã rủ nhau 
lên khe Le, Tí, Sé - mảnh đất vùng núi phía Tây Quảng Nam để 
khai hoang lập đồn trồng cấy nhưng vì đất sơn lam chướng 
khí lại xa đường giao thông. vận chuyển khó khăn nên các ông lại 
kéo về Yến Nê (Hòa Vang) mua ruộng lập đồn điển phát động nhân 
dân tăng gia sản xuất đẻ khuấy động phong trào. Nhưng phải nói 
rằng, điểm khởi phát Duy tân đầu tiên ở Quảng Nam có tính chất 


dân tộc. Năm 1908 nỗ ra cuộc chồng thuế ở Trung Kỳ, thực dân Pháp cho 
ông là người xúi giục nên bắt và chém tại bãi sông Cạn gần phủ Diên 
Khánh ngày 5-5-1908. Trong phong trào Duy tân, Trân Quý Cáp đã sáng 
tác nhiều thơ ca, hò về để cỗ động phong trào như: Chiều hỏn nước, Bài 
ca khuyên hợp thương, Tôn chỉ Duy tân, Nông trại ca... Tuy vậy, Trần 
Quý Cáp vẫn là người có quan hệ mật thiết và BiÚp ‹ đỡ phong trào Đông 
du của Phan Bội Châu. Cũng có thẻ nói, ông là dẫu gạch nôi giữa hai 
phong trào yêu nước tiêu biểu lúc bấy giờ là Duy tân và Đông du, 


312 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


toàn diện hơn chính là phong trào ở Phú Lâm, huyện Hà Đông (nay 
là huyện Tiên Phước, Quảng Nam) do nhà thực hành Lê Cơ (hay 
còn gọi là Xã Sáu) lãnh đạo. 

Lê Cơ là người anh em con cô cậu với Phan Châu Trinh. Ngay 
từ khi chủ trương duy tân cứu nước. Phan Châu Trinh đã trao đôi. 
bàn bạc và đặt nhiều hi vọng vào Lê Cơ - một con người dám hành 
động, cương quyết và quả cảm. Vì thể, ngay từ năm 1903, Lê Cơ đã 
cương quyết đứng ra đảm nhận chức Lý trưởng làng Phú Lâm, một 
làng mà bọn cường hào luôn làm mưa làm gió, thuế, xâu tắt cả đều 
đô lên đầu dân nghèo. "Từ chỗ làm Lý trưởng ông bắt đâu cải cách 
từ việc xâu thuế cho đến việc tế tự canh phòng, trăm điều chấn 
chỉnh, bọn cường hào kia không thể tiên hành thủ đoạn ích kỷ như 
trước mà dân chúng trong làng đều tâm phục cả”! 

Sau khi trấn áp được bọn cường hào, lây được lòng tin của 
nhân dân, Lê Cơ bắt đầu thực hiện ngay công việc Duy tân. Ông hô 
hào nhân dân khai hoang đẻ trồng quế, trồng chè, những đặc sản 
của vùng Quảng Nam đề thu lợi. vận động nhân dân lập nông, 
công, thương hội. Nông hội giúp nhau trồng quế. Công hội mở các 
xưởng rèn, sản xuất nông cụ. Thương hội mở hội buôn đẻ phục vụ 
nhù cầu của nhân đân trong xã. thu gom nông sản để tránh sự ép giá 
của lái buôn người Hoa. Ngoài ra, ông còn tổ chức cắt cử canh 
phòng xóm làng ngày đêm để bảo đảm an ninh và để phòng trộm 
cướp. Cứ mỗi tháng vào ngày rằm, ông lại tổ chức diễn thuyết ở 
đình làng để tuyên truyền và hô hào dân thực hiện duy tân, vận 
động cắt tóc ngắn, mặc đỏ tây... Điểm nỏi bật là tháng 2-1904, Lê 
Cơ đệ đơn xin mở trường học, rước thầy dạy chữ Quốc ngữ, chữ 
Pháp cho mọi người. tô chức lớp học riêng cho nữ sinh. Số học sinh 
theo học rất đông, có lúc lên đến vài ba trăm người. Phong trào 


1. Báo Tiếng đân, số 513. ngày 17-8-1932. 


313 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Duy tân ở Phú Lâm phát triển nhanh chóng, bộ mặt làng xã thay 
đổi. Phú Lâm trở thành làng đầu tiên điển hình cho phong trào Duy 
tân ở Quảng Nam. Đã có nhiều báo chí lúc đó viết về sự kiện này. 
Báo Đại Việt Tân báo trong bài "Một viên Lý trưởng chín chắn" 
viết về Lê Cơ có đoạn: 

*Ở làng X phú TB thuộc tỉnh Quảng Nam có một viên Lý 
trưởng xuất thân Nho học có học thức, thích đọc Tân thư. Năm nay 
viên Lý trưởng ấy đã lập ở làng mình một hội để buôn quề, ngoài 
ra y còn lập một trưởng học, mời thây giáo đến để diễn thuyết, 
giảng giải và đọc báo, viên Lý trưởng này cũng cắt tóc ngắn, thay 
đổi y phục cho thoải mái, phần lớn nhân dân làng cũng làm theo"). 

Báo Đăng Cổ tùng báo thì viết: 

“Ông Lê Cơ lập trong làng trường học rước thày dạy Quốc ngữ 
cho trẻ con trong làng học, ít lâu lại thêm một trường nữ học (nữ 
học ở Quảng Nam về mấy phủ huyện trong trường Phú Lâm là đâu 
tiên). Đông thời trong làng lại chung mở vườn trông quế, lập cuộc 
buôn, đựng lò rèn (rèn đồ nông khí), lập cuộc bảo hiểm, phòng kế 
trộm cướp... ông ta lập một cuộc buôn con con, mua giấy bút bán 
cho học trò, cùng mắm muối bán cho dân cũng như một cái quán 
trong nhà quê"”. Trong khi thực hành việc duy tân, Lê Cơ cũng là 
người nhiệt thành ủng hộ cho #iội Duy tân và phong trào Đông dư. 

Cùng với Phú Lâm, Phan Châu Trinh tổ chức duy tân ở làng 
Tây Lộc quê hương ông. Từ hai điển hình thí điểm của Lê Cơ và 
Phan Châu Trinh, phong trào Duy tân nhanh chóng lan ra khỏi các 


1. Đại Việt dân báo, số 130. ngày 1-1 1-1907. 
2. Đăng Cổ tùng báo, theo: Huỳnh Thúc Kháng con người và thơ văn, Phủ 
Quốc vụ Khanh đặc trách văn hóa xuất bản, Sài Gòn, 1972. 


3. Xem: 100 năm trưởng tân học Phú Lâm và nhà thực hành duy tân xuất 
sắc - Lê Cơ (Kỷ yếu hội thảo khoa học), Sở Văn hóa thông tin Quảng Nam 
xuất bản năm 2005. 


314 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


vùng trong tỉnh Quảng Nam, đến đâu cũng được tầng lớp trí thức 
và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ, trở thành một phong 
trào sôi nỗi và rằm rộ khắp tỉnh. Phong trào dưới sự lãnh đạo và tổ 
chức trực tiếp của Huỳnh Thúc Kháng (Quảng Nam trong) và Trần 
Quý Cáp (Quảng Nam ngoài)! 


Cuộc cải cách, duy tân ở Quảng Nam ra trên nhiều lĩnh 
vực: kinh tế, văn hóa, xã hội... bao gồm nhiều hoạt động rất đa 
dạng, hình thức phong phú, từ việc lập các hội buôn bán, hội canh 
nông, hội công, mở trường học kiểu mới; đến việc vận động bài trừ 
hủ tục, mê tín dị đoan, xây dựng đời sống mới như cắt búi tóc, mặc 
áo ngắn... truyền bá tư tưởng tự cường dân tộc. Mọi lĩnh vực đều 
đạt được những thành tựu đáng kể. 

Phát triển thực nghiệp 

Với mong muốn xây dựng một nên kinh tế dân tộc tự chủ làm 
cho dân phú, nước cường, các nhà lãnh đạo phong trào Duy tân đã 
vận động nhân dân góp vốn, chung sức, chung lòng đây mạnh tăng 
gia sản xuất, thực hành m, phát triên thực nghiệp trên tắt cá 
các ngành kinh tế. Nhận thấy nông nghiệp vỗn là nghề chính của 
Quảng Nam nhưng từ lâu nay dân canh tác theo lối nhỏ lẻ, hiệu quả 
thấp. họ đã vận động nhân dân khai khân đất hoang trồng những 
loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Ở Quảng Nam, Huỳnh Thúc 
Kháng đã hô hào mở mang vườn quế, trồng thêm chè, tiêu - những 
cây trồng nôi tiếng của vùng. Chính Phan Châu Trinh cũng góp vốn 
cùng với mấy nhà kinh doanh khai trương vườn quế ở đây. Phong 
trào trồng quế, trồng tiêu phát triển mạnh mẽ, nhiều “hội nông 
trông quê được thành lập".... 


Cũng ở Quảng Nam, ngoài chủ yếu là đất trồng lúa, Trần Quý 
Cáp đã vận động thành lập những nông hội theo hướng quy mô lớn. 


1. Lúc này, Phan Châu Trinh đang tổ chức phong trào ở Bình Thuận. 
315 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nông hội đầu tiên là Nông hội Yến Nê (Cẩm Nệ). Trong cuốn Tiều 
sử Trần Quý Cáp, tác giả Trần Huỳnh Sách có ghi: 

“Tiên sinh phải ra thuê một số ruộng làng Cẩm Nê chỗ giáp với 
huyện Hòa Vang với phủ Điện Bàn, diện tích ước chừng 20 mẫu để 
lập nông hội. Tiên sinh đứng ra tô chức trông coi sự làm ruộng ấy, 
mục đích để lẫy hoa lợi tiếp tễ cho anh em dụ học "`. 

Ngoài Yến Nê, ở Quảng Nam còn nhiễu nông hội khác cũng 
được thành lập, tiêu biểu là Nông hội Tháp Mỹ Sơn (ở Di Xuyên), 
Nông hội Bửu Sơn (ở Đại Lộc)... Trong đó, Nông hội Tháp Mỹ 
Sơn rộng đến gần 50 mẫu. Cùng với nông hội, các công hội cũng ra 
đời, như công hội rèn ở Phú Lâm... 


Sôi nổi nhất là sự ra đời của hàng loạt các thương hội, hiệu 
buôn. Đây cũng là lĩnh vực được các nhà duy tân hết sức quan tâm, 
vì thương nghiệp phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành 
kinh tế khác. Hơn nữa, đất Quảng với đô thị Hội An sằm uất, buôn 
bán tấp nập nhưng phần lớn lợi ích nằm trong tay thương nhân 
nước ngoài, nhất là người Hoa. Vì vậy, giành thắng lợi trên lĩnh 
vực này có ý nghĩa rất lớn. Các thương hội ở Quảng Nam thành lập 
trong thởi kỳ này phản lớn là do cả Hội Duy rân và phong trào Duy 
tân cùng hợp sức tạo nên. Hợp sức buôn bán lấy tiền nuôi dưỡng 
các hoạt động khác như du học, mở trường được gọi là Quốc 
thương. Hợp sức lại cùng nhau buôn bán chống lại độc quyên của 
người Hoa gọi là ợp thương. Hợp thương lớn nhất lúc bấy giờ là 
Hợp thương Diên Phong do cử nhân Phan Thúc Duyện và Cử nhân 
Lê Bá Trinh lập tại làng Phong Thử, huyện Điện Bàn chuyên buôn 
bán nông thỏ sản và các loại hàng hóa như vải, đường, dầu lạc... 


1. Nguyễn Văn Xuân, Phong trào Duy tân, Nxb. Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên 
cửu quốc học Huế, Đà Nẵng, 2000, tr. 159. 

2. Theo Nguyễn Văn Xuân trong Phong trào Duy tân, Sớd. tr. 152: Lê Bá Trình 
là người của phái Đông du. 


316 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Hợp thương có trụ sở vững chắc khang trang, rộng rãi với hệ thống 
kho tàng lớn với hơn 40 nhân viên và là đầu mối của các thương 
hội ở Quảng Nam. Thương cuộc Hội An cũng là một hội thương lớn 
do Bang Kỳ Lam (tức Nguyễn Toàn) lập tại đường Chùa Cầu (Hội 
An). Tại đây, buôn bán sỉ và lẻ nhiều mặt hàng như vải, gạo, 
đường, dâu lạc, quế, cau khô... về sau còn bán cả Tân thư, Tân văn 
và sách vở bút mực nữa. Hàng ở đây được trình bày theo lối mới, 
có dán nhãn mác và ghi giá bán cẩn thận và khi nhập vẻ hay xuất ra 
đều có nhân viên kiểm soát ghi nhận. Việc bán hàng được ghỉ chép 
từng ngày. Không những thẻ, đây còn là nơi tụ họp của các sĩ phu 
hâm mộ duy tân. 

Việc buôn bán của các hợp thương không chỉ bó hẹp trong địa 
bàn Quảng Nam mà còn mở rộng ra cả Đà Nẵng, Nghệ Tĩnh và Hà 
Nội. Ngoài các hợp thương trên, các sĩ phu Quảng Nam còn lập 
nhiều hiệu buôn lớn nhỏ khác. Đáng kể là hiệu buôn Phước Long 
của ông Võ Hoán. Ông lập hiệu buôn vừa là để buôn bán lấy tiền 
cho Đông du, vừa là để có dịp ra vào Bắc Kỳ để tiện liên lạc cho 
Hội Duy tân. 

Mở trường theo lỗi mới, hô hào học chữ Quốc ngữ 

Hoạt động sôi nỗi nhất của phong trào Duy tân ở Quảng Nam là 
mở trường dạy học và hô hào học chữ Quốc ngữ. Mở trường học 
theo lối mới, học chỉ cần biết chữ không cần thi là tỏ thái độ phản 
đối lối học từ chương lạc hậu, là biện pháp tiếp cận văn minh châu 
Âu. Còn học chữ Quốc ngữ là bỏ chữ Hán thứ chữ mà lâu nay vẫn 
được coi là chữ Thánh hiền, là từ bỏ quan niệm chữ Quốc ngữ là 
chữ của Tây không cần học. Các nhà lãnh đạo và tổ chức Duy tân 
đã coi đây là biện pháp chấn dân khí, khai dân trí tốt nhất, đồng 
thời còn lợi dụng được việc chính quyền thuộc địa ra nghị định 
buộc các làng xã lập trường sơ học dạy chữ Quốc ngữ. 


317 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Trong phong trào nhiều trường học mới được mở ra', hầu như 
làng nào cũng có lớp học kiểu mới, trong đó chữ Quốc ngữ đặc biệt 
được đề cao, được coi là “hôn của nước”. Nội dung, chương trình 
dạy ở các trường cũng theo lỗi mới, học sinh được học toán, lịch 
sử, địa lý, các khoa học tự nhiên, thể dục, hát, tiếng Pháp. Tắt cả 
các môn học đều được học bằng chữ Quốc ngữ. 

Trong số các trường mới mở có nhiễu trường lớn, ngoài trường, 
Phú Lâm đã nói ở trên, còn có trường Thăng Bình, trưởng Diên 
Phong và trường Phước Bình. 

Trường Thăng Bình là trường công của Chính phủ, là nơi Trần 
Qúy Cáp được cử đến làm giáo thụ. Vừa đên, Trần Quý Cáp đã cho 
mở ngay các lớp học và mời thày đến dạy chữ Pháp, chữ Quốc ngữ. 
Học trò của những lớp học này đông đến vài trăm. Ngoài tham gia dạy 
học, Trần Quý Cáp còn thường xuyên diễn thuyết đẻ tuyên truyền cho. 
phong trào Duy tân và kêu gọi mọi người tham gia học tập. 

Trường Diên Phong gây được tiếng vang khá lớn vì là trường 
tư lại đặt ngay gần Thương hội Diên Phong nổi tiếng. Giáo viên 
của trường đều là những người nỗi tiếng như Trần Quý Cáp, Phan 
Thúc Duyện, Mai Dị, Phan Thành Tài... Trường được chia làm hai 
khu. Một khu nằm ngay /iôi Thương, được xây bằng gạch ngói 
khang trang, một khu nằm ở chùa (gần chợ Phong Thử). Trường có 
hai ban: ban I dành cho trẻ em; ban II đành cho người lớn, học sinh 
có đến gần 200 người. Ngoài giờ học, trường thường tổ chức diễn 
thuyết, hội thảo, mời các nhà khoa cử đến dự. Trường đã biết dùng, 
bảng đen, phấn trắng để làm phương tiện dạy học. Các môn học 
sồm có: toán pháp, bác vật chí, lịch sử Việt Nam, Quảng Nam địa 
dư chí, cách ngôn, hát, thể dục. Sách giáo khoa được dùng để dạy 


1. Theo thống kê thì trong phong trào Duy tân ở Quảng Nam đã thành lập 
được hơn 40 trường học kiểu mới. 


318 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


là Tân thư, Tân văn. Ban của người lớn còn được giảng thêm sách 
của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, thuyết Dân quyển... Nhà 
trưởng còn áp dụng nguyên tắc */hđ học (hả canh" (vừa làm ruộng, 
vừa học) để tạo điều kiện cho việc canh tác ruộng đất (lúc nông 
tang gặt hái thì được nghỉ học). 


Trường Quảng Phước do Nguyễn Phiên lập ở Phước Kiều. Đây 
là trưởng đầu tiên kết hợp giữa lương và giáo vì một mục đích 
chung và có thể được coi là một trong những thành công của phong 
trào Duy tân của các sĩ phu đầu thế kỷ XX. Tham gia học là cả 
những học sinh có đạo và những học sinh không có đạo và tham gia 
việc dạy là người của Trường dòng. 

"Trường Phước Bình được lập. theo đề nghị của Phan Châu Trinh. 
Trường này giành co những người không theo học ở Phú Lâm, Diên 
Phong và những người ngoài tỉnh. Trường đóng ở Qué Sơn, một vị 
trí thuận lợi nên đông người theo học. Học trò nhiều, thầy ít nên 
trường phải mời thêm thây của trường Diên Phong về dạy. 

Ngoài bốn ngôi trường lớn trên, ở Quảng Nam lúc bấy giờ cũng 
còn một số trường khá nỗi tiếng như trường: Bảo An, Phú Bông, 
Quảng Huế, La Châu, Lạc Thành.... 

Điều đáng nói là trong phong trào Duy tân mọi người đi học 
không có mục đích để làm quan, làm thầy mà là học để biết, để mở 
mang kiến thức, học không cần thi. Đây là điều chưa từng xuất hiện 
trong lịch sử giáo dục Việt Nam. 

Bài trừ hư tục, tuyên truyền nếp sống văn minh 

Đây cũng là một trong những nội dung tuyên truyền vận động 
của phong trào Duy tân ở Quảng Nam, với những nội dung cụ thể 
là kêu gọi cắt tóc ngắn, cạo răng đen, cắt móng tay, bỏ ăn trầu, mặc 
đồ Tây, đi giầy Tây, thắt cà vạt... Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, đây 
là cả một cuộc "cách mạng” đổi với những phong tục, tập quán đã 


319 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


ăn sâu vào tiêm thức, lối sống của người dân Việt Nam từ bao đời 
nay. Việc làm này tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn lao, giúp mọi 
người trút bỏ cái cũ, lạc hậu để tiếp nhận cái mới, cái văn minh 
hiện đại, gần nhau hơn, bình đẳng với nhau hơn. Phong trào hợp 
lòng dân nên được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nỗi. 

Tuyên truyền và đề cao tư tưởng dân chủ 

Đây là nội dung bao trùm lên tất cả các hoạt động của phong 
trào Duy tân ở Quảng Nam. Mọi hoạt động đều được lồng ghép với 
nội dung này. Lập thương hội, nông hội để chống lại sự cạnh tranh 
của tư bản Pháp kiêu, Hoa kiều, bảo vệ quyền lợi của giới doanh 
nhân người Việt, từ đó mà xây dựng ý thức tự cường, tự tôn dân 
tộc. Mở trường là để mọi người cùng được đến học, không phân 
biệt tôn giáo, giới tính là nam hay là nữ. Trường dạy và học theo lối 
mới. Ngoài việc tuyên truyền đân chủ trong từng bài giảng, trong. 
thảo luận, học sinh còn được tự do phát biểu, tự do thể hiện ý kiến 
của mình, tạo không khí dân chủ giữa thầy và trò, tạo ra sự đoàn 
kết giúp đỡ nhau, nhất là tỉnh thân đoàn kết giáo - lương. Bài trừ hủ 
tục, tuyên truyền nếp sống văn minh cũng thể hiện tỉnh thần dân 
chủ, giúp mọi người bỏ những tư tưởng, thói tục lạc hậu để vươn 
đến cái mới. cái dân chủ. Và cuối cùng là làm cho người mọi người 
nhận thức được cái quyền của mình, dám đứng lên đầu tranh đòi cái 
quyền ấy. 

Một ví dụ là: tháng 1-1908 khi Tổng đốc Quảng Nam Hồ Đắc 
Trung có trát cho các tổng, xã trong tỉnh cắm Trần Quý Cáp đánh 
trống tụ tập dân diễn thuyết, đồng lệnh cho tổng lý thông báo cho 
dân không được tụ tập diễn thuyết, người nào trái lệnh sẽ bị xử 
phạt. Hà Quý Thành người xã Chiêm Đàn, phủ Tam Kỳ đã gửi đơn 
kháng nghị lên Toàn quyền Đông Dương phản đối lệnh trên. Mười 
ngày sau, lý dịch các xã ở Quảng Nam cũng gửi cho Toàn quyền 
một kháng nghị giống như của Hoàng Quý Thành với 63 chữ ký 


320 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


của 41 lý trưởng, 5 phó lý, ! nguyên chánh tông, 8 hương mục và 8 
hào mục. 

b. Phong trào Duy tân ở các tỉnh 

Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi là một tỉnh nằm sát ngay phía Nam của Quảng 
Nam nên mọi động tĩnh ở Quảng Nam đều vang đến Quảng Ngãi. 
Vì vậy, phong trào Duy tân ở Quảng Ngãi diễn ra gân như đồng 
thời với Quảng Nam và cũng diễn ra dưới những hình thức như: lập 
hội buôn, hội nông, mở trưởng học, bài trừ hủ tục, tuyên truyền nếp 
sống văn minh (cắt tóc ngắn, bỏ áo dài, khăn đen, mặc đồ Tây...). 
Phong trào được khởi xướng và lãnh đạo bởi Cử nhân Lê Đình 
Cần, Tú tài Trằn Kỳ Phong, Cử nhân Nguyễn Đình Quảng và nhà 
yêu nước Nguyễn Bá Loan. Theo kể lại thì Phan Châu Trinh đã trao 
tận tay cho Lê Đình Cẩn những Tân thư như: Lư Thoa tiểu sử, 
Trung Quốc hỗn, Ấm Băng Thất, Mậu Tuất chính biển... và sau khi 
đi Nhật về, Phan Châu Trinh đã gặp Lê Đình Cân trao đổi về đường 
lỗi cứu nước. Vì vậy, Lê Đình Cân trở thành người khởi xướng và 
lãnh đạo phong trào Duy tân ở Quảng Ngãi. Tiếp đó, Nguyễn Đình 
Quảng và Trần Kỳ Phong cũng ra tận Hà Nội gặp gỡ nhóm sĩ phu 
Đông Kinh Nghĩa thục đê học tập kinh nghiệm về gây dựng phong 
trào ở Quảng Ngãi. Sự hễ trợ đắc lực của Nguyễn Bá Loan. một 
chiến sĩ Cần Vương cũ từ Nam Kỷ trở vẻ, làm cho phong trào cũng 
khá phát triển. 

Về thương hội, tuy không có những hội lớn như ở Quảng Nam, 
nhưng cũng đã mở được những cửa hàng buôn thuốc bắc”, bán 


1. Xem Kỷ yếu hội thảo khoa học về Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc 
Kháng, tỗ chức tại Đà Nẵng ngày 8-9 tháng 9-1997, Nxb, Đà Nẵng, 1993. 

2. Hiệu buôn thuốc bắc Quảng Tri của Lê Khiết, hiệu thuốc bắc ở làng Châu 
Me, huyện Bình Sơn của Trần Kỳ Phong (xem Bữu Định, Tìm hiểu phong 
trào yêu nước chỗng Pháp của nhân dân Quảng Nghĩa (1858-1945), Ban 
Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Nghĩa Bình xuất bản năm 1985). 


3⁄21 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


hàng nội hóa, nông cụ... Những cửa hàng này vừa là nơi liên lạc 
vừa là nơi cung cập nguôn tài chính cho những hoạt động khác như 
mở trường học, vận động Đông du. 

Về hội canh nông cũng thành lập được một số hội, trong đó, 
lớn nhất là hội ở làng Tình Phú, huyện Nghĩa Hành do Nguyễn Bá 
Loan đứng ra lập và làm hội trưởng, Nguyễn Đình Nghị làm hội 
phó. Hội đã khẩn hoang được “vài chục mẫu” đẻ trồng đỗ, khoai 
lang, hoa màu. Số hội viên lên tới 70 người. Trong nông trại có một 
trường dạy Quốc ngữ cho hội viên. 


Về mở trường học theo lối mới, trong phong trào Duy tân ở 
Quảng Ngãi cũng đã mở một số trường lớn, nhỏ và trong đó lớn 
nhất là trường được mở tại làng Sung Tích, huyện Sơn Tịnh do Cử 
nhân Nguyễn Đình Quảng thành lập. Học sinh trường có tới 150 
người gồm cả trẻ em người lớn. Lớp học thưởng được tổ chức vào 
buổi trưa và buổi tối đẻ tạo thuận lợi cho mọi người cùng theo học. 

Bình Thuận 

Bình Thuận là nơi dừng chân cuối cùng trong chuyến Nam du 
(1905) của Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp. 
“Trong những ngày lưu lại Phan Thiết, các ông đã gặp gỡ, trao đổi 
về đường lỗi cứu nước và chủ trương duy tân với Nguyễn Quý 
Anh, Nguyễn Trọng Lội', Trương Gia Mô, Hồ Tá Bang và được 
những ông này nhiệt tình hưởng ứng. Được sự giúp đỡ và vận động 
của các trí thức Bình Thuận, chỉ vài tháng sau, một thư xã đã được 
thành lập gọi là nhà giảng sách, đặt tại đình Phú Tài. Buổi lễ khai 


1. Nguyễn Quý Anh và Nguyễn Trọng Lội là con của danh sĩ Nguyễn 
Thông. Năm 1905, Nguyễn Quý Anh là người phân phát bài thơ Chí 
thành thông thánh của Phan Châu Trinh và bài phú Lương ngọc danh sơn 
của Trần Quý Cáp ở Bình Định. Sau đó, ông đưa Phan Bội Châu, Trần 
Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng vào ở nhà mình tại Phan Thiết để tránh sự 
tra xét. 


322 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


mạc thật rằm rộ và trang trọng, có cả Công sứ Garnier và các quan 
tỉnh đến dự, Phan Châu Trinh là người diễn thuyết. Ông nói hùng 
hồn và say mê về tư tưởng của Khang Lương, tư tưởng dân chủ tự 
cường. Buôi khai mạc tuy không đông lắm nhưng cùng gây được 
tiếng vang lớn. 

Đầu năm 1906, Nguyễn Quý Anh, Nguyễn Trọng Lội, Hồ Tá 
Bang, Trần Lê Chất, Nguyễn Hiệt Chi và Ngô Văn Nhượng đã 
cùng hùn vốn lập Công ty nước mắm Liên Thành do Nguyễn Trọng, 
Lội làm Tổng lý. Công y Liên Thành phát triển rất nhanh vừa có 
xưởng chế biển nước mắm vừa có các đại lý mua cá và bán nước 
mắm ở Phan Thiết và cả Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Sau Liên Thành, nhiều công ty buôn bán khác cũng được thành 
lập nhưng quy mô nhỏ hơn. Nhờ làm ăn phát đạt, năm 1907, 
Nguyễn Trọng Lội cho lập một trường tư thục kiểu mới đặt tên là 
Dục Thanh do Nguyễn Quý Anh làm Quản đốc, đặt tại ngôi nhà 
trước kia là Ngọ dư sào của Nguyễn Thông. Mọi phí tổn của nhà 
trường đều do Công ty Liên Thành cung cấp. Số học sinh theo học 
ngày một đông, có lúc đã lên tới trên 70 người. Trường dạy cả chữ 
Pháp, chữ Hán nhưng chủ yếu là dạy chữ Quốc ngữ. Chương trình 
và nội dung dạy đều theo lối mới. Ngoài giờ học, học sinh còn 
được dạy học hát va thể dục. Đây là ngôi trường kiểu mới đầu tiên 
ở Bình Thuận. Chính nơi đây, trên đường đi tìm đường cứu nước, 
Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) đã dừng chân dạy học một 
thời gian!. 

Thanh - Nghệ - Tĩnh 

Đây là mảnh đất đã từng sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất 
nước, nơi quê hương của Phan Bội Châu - lãnh tụ Hội Duy tân và 
Phong trào Đông du. Các sĩ phu yêu nước ở đây như Đặng Thái Thân, 


1. Xem Hỗ Tá Khanh, Thông sử công ty Liên Thành, Paris, 1984. 
323 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tiến sỹ Ngô Đức Kế, Bảng nhãn Đặng Nguyên Cẩn hầu hết đã 
tham gia phong trào yêu nước do Phan Bội Châu lãnh đạo. Họ gẫn 
như đã có sự phân công nhau phụ trách tửng lĩnh vực. Trước đây, 
khi Phan Bội Châu sắp sang Nhật, Đặng Nguyên Cân đã nói với 
ông: “Anh cử việc đi, còn ở trong đang cân cấp nhát là những việc 
khai dân trí, thực dân tài, những việc đó tôi với anh em như Tập 
Xuyên (Ngô Đức Kế) có thể gánh nổi"` và sau khi từ Nhật về (7- 
1905), Phan Bội Châu và Đặng Nguyên Cần cũng đã bàn bạc việc 
tổ chức ra các hội nông, công thương, hội học đẻ làm hậu thuẫn cho. 
phong trào. Hơn nữa, Phan Châu Trinh cũng đã từng gặp Đặng 
Nguyên Cân và Ngô Đức Kế, là hai nhân vật ni tiếng đất Nghệ 
Tĩnh để bàn về chủ trương duy tân. Hai ông đã khéo léo kết hợp hai 
chủ trương của Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu đẻ gây dựng và 
lãnh đạo phong trào. 

Tháng 6-1905, Đặng Nguyên Cân và Ngô Đức Kế đã hùn vốn 
lập Triều Dương thương quán đề làm chỗ liên lạc, lấy tiền vận 
động Đông du và cho các hoạt động khác. Tiếp đó, các ông còn mở 
trường tư thục Võ Liệt ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) thu hút 
thanh thiểu niên trong vùng đến học. Giảng viên chính của trường. 
là Ngô Đức Kế và Đặng Nguyên Cẩn. Trường được dạy theo lối 
mới. Sách giáo khoa mang đậm tính thần yêu nước, phần lớn là do 
Trường Đông Kinh Nghĩa thục ờ Hà Nội gửi vào như Văn Minh tân 
học sách, Quốc dân độc bản, Nam quốc địa dự... Ngoài trường Võ 
Liệt, các sĩ phu Hà Tĩnh cũng cùng nhau mở trường Phong Phú ở 
huyện Thạch Hà cho con em trong huyện và các vùng lân cận như 
Can Lộc, Cảm Xuyên đến học. Hoạt động của trường cũng giống 
như các trưởng nghĩa thục khác ở ngoài Bắc. 


1, Phan Bội Châu toàn tập, Tập 6, Sđ, tr. 82. 
2. Trường này tôn tại đến năm 1912 mới giải tán. 


324 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Ở Thanh Hóa, phong trào có phần không sôi nổi bảng Nghệ 
Tĩnh, ở đây phái cựu học và tân học đã hợp sức với nhau mở một 
thư xã gọi là Hà Thành rhư xã. Những người chủ trương cũng đã 
liên hệ với Đông Kinh Nghĩa thục đề lây tài liệu về tuyên truyền, và 
cũng đã có liên hệ với Triều Dương thương quán ở Nghệ An và các 
thương hội ở Quảng Nam. Điều đặc biệt là phong trào Duy tân ở 
Thanh - Nghệ - Tĩnh không rằm rộ như ở Quảng Nam, tuy hình 
thức là duy tân nhưng lại nghiêng vẻ tư tưởng bạo động nhiều hơn. 
Điều đó làm cho Phan Bội Châu lo lắng nên trong lần thử 2 về 
nước ông đã nói: 

“Tôi về tận Hà Nội chỉ ở lại một đêm, vừa đựng cụ Tập Xuyên 
ở đó từ Nghệ An ra hội với tôi. Lác đó, Triều Dương thương điểm 
đã thành lập rôi nhưng nghe nói người ta thường ham làm việc 
cách mạng lắm tôi rất lấy làm lo. bởi vì ngôn luận với thực hành 
không thể nào đồng một chôn, đồng một giở mà thu được hiệu quả 
cả hai bên là lẽ nhất định. Tôi khi đó đã nói với cụ Tập Xuyên 
nhưng cũng đã muộn mất rồi 


c. Phong trào Duy tân ở Nam Kỳ' 


Khác với Bắc và Trung Kỳ, Nam Kỳ là đất thuộc địa, giáo dục 
khua cứ cũ, chữ Hán đã bị bãi bỏ để thay bằng, 
'Việt. Chữ Quốc ngữ ở đây đã tương đối phát triển và phô biển rộng 
rãi hơn và đã xuất hiện hai tờ báo Quốc ngữ”. Nền kinh tế nông, 
công thương nghiệp ở Nam Kỳ cũng phát triển hơn Bắc và Trung 
Kỳ. Bộ mặt Nam Kỳ giờ đây đã khác so với trước. Giới sĩ phu Nam 
Kỳ một số người *+j địa” bỏ ra miễn Trung, một số lưu lại ở ân bắt 
hợp tác với Pháp. Nhưng Nam Kỳ lại là vùng đất chịu nhiều ơn 


1. Phan Bội Châu toàn tập, Tập 6. Sđd, tr. 135. 
2. Gia Định báo (1865) và Nông Cỏ mín đàm (1901). 


325 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Chúa Nguyễn nên không khỏi có tâm lý nhớ Chúa cũ. Bởi vậy, 
những năm đầu thế kỷ XX, cả Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh - 
những người đại diện cho hai xu hướng cứu nước đều hướng vẻ 
Nam Kỳ. 

Cuối năm 1903, Phan Bội Châu đã đến Sài Gòn tìm cách gặp 
gỡ những người kháng chiến cũ. Chẳng hạn như ông đã gặp Trần 
Thị đang ấn náu ở chùa Thất Sơn (Châu Đốc) và hội đồng Nguyễn 
Thành Hiến ở Sa Đéc cùng một vài người khác để bàn việc nước. 
Những năm ở Nhật, Phan Bội Châu đã gửi nhiều thư từ, tài liệu về 
Nam Kỳ để tuyên truyền lòng yêu nước, cỗ vũ Đông du. 

Năm 1905, ba nhà lãnh đạo duy tân Phan Châu Trinh, Huỳnh 
Thúc Kháng, Trần Quý Cáp cũng dự kiến Nam du để tuyên truyền 
chủ trương duy tân nhưng không may đến Phan Thiết, Phan Châu 
Trinh bị ốm nên đành bỏ đở và những tư tưởng duy tân của các ông. 
không thể không vang đội đến Nam Kỳ. Hơn nữa, Bình Thuận nơi 
phong trào Duy tân khá mạnh, Công ry Liên Thành có chỉ nhánh ở 
Sài Gòn thì các nhà lãnh đạo công ty cũng là các nhà lãnh đạo duy 
tân ở Bình Thuận không thẻ không đến Sài Gòn và không thể 
không truyền bá chủ trương duy tân. Phong trào Duy tân ở Nam Kỳ 
mang dầu ấn khá rõ của những đặc điểm này. 


Người khởi xướng và tổ chức phong trào Duy tân Nam Kỳ là 
Nguyễn Thành Hiển và Trần Chánh Chiêu (vì nhập quốc tịch Pháp 
nên ông còn có tên là Gilbert Chiếu). 

Nguyễn Thành Hiến quê ở Hà Tiên nhưng lập nghiệp ở Cần 
Thơ, sau khi gặp Phan Bội Châu, đã tích cực hoạt động cho Hội 
Duy tân, hưởng ứng phong trào Đông du. Ông đã xây dựng nhiều 
cơ sở cách mạng ở Nam Kỳ, nhất là các tỉnh miền Tây như Bùi Chí 
Nhuận (Long An) Đặng Thúc Liêng (Sa Đéc), Ngô Trung Tín (Trà 
Vinh), Huỳnh Văn Nghị (Vĩnh Long)... để vận động học sinh sang. 


326 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Nhật du học và tài ượ du học. Riêng ông đã bỏ phần lớn gia tài, 
tiền của! ra lập Khuyến du học hội đề tài trợ cho học sinh du học. 
Trần Chánh Chiều quê ở Rạch Giá, được phong chức Tri phủ 
nên cũng gọi là Tri phủ Chiêu, Chủ bút báo Nông Cổ mín đàm. Ông 
có người con trai là Trần Văn Thuyết đang trọ tại trường tư của 
Giáo hội Thiên chúa mở tại Hương Càng. Phan Bội Châu giác ngộ 


Thuyết rồi nhờ Thuyết chuyên tài liệu về trong nước cho cha tuyên 
truyền. Sau chuyến đi Hương Cảng và Nhật Bản về, Trần Chánh 
Chiểu đã tích cực hoạt động cho phong trào theo khuynh hướng 
Đông du của Hội Duy tân. Ông viết hai cuốn sách cho xuất bản bán 
công khai là: Quảng Đông tỉnh thành phong cảnh và Hương Cảnh 


nhân vật, hô hào duy tân theo gương Trung Quốc, ca ngợi người 
Trung Hoa biết mở mang công nghệ. đua tranh buôn bán, viết bài 
đăng trên báo Mông Cổ mín đàm và Lục tỉnh Tân văn đề tuyên 
truyền cho tư tưởng duy tân, vận động học sinh du học. Không 
những thể, Thuyết còn rời bỏ tờ Nông Cổ mín đàm (khi tờ báo này 
chuyển sang khuynh hướng thoả hiệp), công khai chống đôi chính 
sách thực dân và chuyển sang làm Chủ bút cho tờ /„c rỉrh Tân văn 
(1907). Phong trào Duy tân lại được chuyên tải rằm rộ trên Lực tỉnh 
Tân văn với các nội dung là: 


Hô hào nếp sống mới, bài trừ hủ tục như bỏ cở bạc, nghiện hút, 
giảm bớt nghỉ thức cưởi xin, ma chay tốn kém, kêu gọi giành lại 
quyền kinh tế đang nằm trong tay Hoa Kiểu (Chệc) - Án Kiều 
(Chà) được chính quyền Pháp che chở, lên án bọn quan lại tham 
nhũng, kêu gọi đồng bào hợp quần tương thân tương ái. Những bài 
như: *Khí những nhân vật thượng đẳng khởi nghĩ w hỖ tương 
phù trợ giữa đồng bào và bàn về ý nghĩa hỗ ương phù trợ”; "Hợp 
quân giữa giữa các đồng bang”; “thượng bắt chính hạ tắc loại 


1. Theo Nguyễn Q. Thắng thì Nguyễn Thành Hiển đã ủng hộ quỹ "Khuyến 
đw học hội" 20.000 đồng, tương đương với 350 lượng vàng. Trong Nguyễn 
Q.Thắng: Phong trào Duy tân, các gương mật tiêu biểu, Nxb. Văn hóa 
thông tin, Hà Nội, 2006. tr. 532. 


327 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đã làm cho dân chúng thêm đoàn kết mà bọn thực dân thì lo sợ. Có 
thể nói Lục tỉnh tân văn là tờ báo đổi lập đầu tiên trong làng báo 
Việt Nam!. 

Song song với đấu tranh trên mặt trận báo chí, Trản Chánh 
Chiếu còn trực tiếp đứng ra thực hành duy tân. Trước, ông tham gia 
Khuyến du học hội của Nguyễn Thành Hiến, nay ông đứng ra lập 
Minh Tân công nghệ xã (6-1908). Đây là một công ty cô phần theo 
kiểu các công ty của Pháp lúc bấy giờ, trụ sở chính đặt tại Mỹ Tho, 
công ty dự định lập xưởng sợi, xưởng dệt, xưởng làm xà phòng, 
xưởng thuộc da, xưởng diêm, xưởng đúc pha lê... Lúc đầu công ty 
hoạt động rất thuận lợi đã sản xuất được xà phòng, diêm với chất 
lượng tốt có thẻ cạnh tranh trên thị trường, người dân mua cổ phần 
ngày càng tăng. Tiếp đó, ông còn lập Minh tân khách sạn ở Mỹ 
Tho và Nam Trung khách sạn ở Sài Gòn, vừa là để kinh doanh lầy 
tiền ủng hộ Đông du vừa là để làm nơi hội họp gặp gỡ với những 
người cùng chí hướng. Ở những nơi này, các tác phẩm của Phan 
Bội Châu như: Kỹ niệm lục, Sàng bái giai nhân... được phô biến 
công khai. 

VỀ phát triển doanh nghiệp, còn phải kể đến bà Nguyễn Thị 
Xuyên (hay Bà Năm Chiêu Nam Lẫu) và người em trai là Nguyễn 
An Khương (bố của nhà yêu nước Nguyễn An Ninh). Hai chị em bà 
đã lập ra Chiêu Nam Lảu đặt tại đường Kênh Lắp gân chợ Sài Gòn. 
Bà giải thích Chiểu Nam Lâu tức là lầu để đón tiếp những người 
Nam. Chiêu Nam Lâu có 3 tầng, tầng trệt bán cơm bình dân, tầng, 
giữa bán cơm sang trọng và tầng lầu là khách sạn. Vừa thực hành, 
chị em Nguyễn An Khương còn kêu gọi: 

“Tôi lại ước ao cho bạn đồng bang đừng có ngại về danh tiếng, 
hoặc xuất vốn nhà, hoặc hàn mà lập lây năm bẩy tiệm lầu như vậy, 
1. Sơn Nam, Phong trào Duy tân ở Bắc - Trung - Nam. Miễn Nam đâu thể kỷ: 

XX. Thiên Địa hội và cuộc Minh Tân, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 
2004, tr. 39. 


328 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


mướn người Thanh nấu ăn cho khéo, đặng mà tiếp đãi động bào 
mình buôn bán với nhau, vui biết đường nào, đẹp biết chừng nào ”.! 

Noi gương Trần Chánh Chiều và chị em bà Nguyễn Thị Xuyên, 
nhiều cơ sở công thương nghiệp đã được thành lập ở khắp Sài Gòn, 
Chợ Lớn, Gia Định, Mỹ Tho, Sa Đéc, Rạch Giá, Bến Tre, Bạc 
Liêu, Vĩnh Long như: Nam Kỷ Minh Tân công nghệ. Tân Hóa 
thương hội, Minh Tân thương cuộc, hãng xà phòng Canal, Nam Mỹ 
Thạnh thương quán, Y Dược công ty. công ty Nam Chắn Thành, 
Nam Hòa Lợi. Tế Nam khách sạn... 

Sinh ra trên mảnh đất thuộc địa khai thác của thực dân Pháp, 
trong hoàn cảnh khác nhiều so với Trung và Bắc Kỳ, phong trào 
Duy tân ở Nam Kỳ về phương diện kinh tế và văn hóa cũng có yêu 
cầu cao hơn cả về hình thức lẫn nội dung. Phong trào này ít đi vào 
chỗng phong kiến quan lại, mở trường học mà tập trung chủ yếu 
vào hai hoạt động là đổi mới báo chí và phát triển doanh nghiệp. 
Về hình thức tuyên truyền thì không phải là thơ ca, diễn thuyết mà 
là báo chí. Động lực của phong trào là những người thuộc tằng lớp 
trên đã gắn bó với Hội Duy tân và Phong trào Đông du. Nội dung 
và tư tưởng duy tân càng về sau càng ngả theo xu hướng duy tân 
cải cách, nhất là từ khi Nguyễn Thành Hiến sang Nhật. 

2. Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ 

a. Chế độ sưu thuế 

Như đã trình bày ở trên, một trong những nội dung chính trong 
chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất do Paul Doumer khởi 
sự là "cải cách" chính sách thuế khóa nhằm tăng nguồn thu cho 
ngân sách. Đối tượng chính phải chịu hậu quả của chính sách thuế 
khóa được "cải cách" này chính là những người nông dân. Mức. 
thuế đánh vào mỗi mẫu ruộng là 1 đồng tăng lên 1,5 đồng. Từ đầu 


1. Sơn Nam, Phong trào Duy tân.... Sđd, tr. 196. 


329 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


năm 1908, thuế điền tăng thêm 5% rồi 30%'. Thuế thân cũng được 
dịp tăng từ năm 1906, từ 0,2 đồng lên 2,4 đồng. Chính quyên thực 
dân còn đặt ra thêm các loại thuế mới như thuế chợ, thuế rượu, thuế 
muối... Bên cạnh thuế, những người nông dân còn phải thực hiện 
các nghĩa vụ sưu dịch đối với Chính phủ thuộc địa. Theo đạo Dụ 
ngày 8-1-1904, trong một năm, mỗi người dân phải thực hiện 6 
ngày công ích (cho công việc ngoài xã thôn), 4 ngày tư ích (công 
việc trong xã thôn). Từ ngày 1-1-1908, theo Nghị định của Toàn 
quyền Đông Dương. số ngày lao động công ích và tư ích được điều 
chỉnh lại là 2 ngày và 8 ngày`. Tại Trung Kỳ, nhất là ở Quảng Nam, 
nạn phu dịch vô cùng nặng nề, bởi chính quyền thực dân đang tiến 
hành một số công trình khai thác. Trung bình, mỗi người dân Trung 
Kỳ phải đi phục dịch cho Chính phủ từ 15 đến 16 lần trong một 
năm. Dân được huy động vào việc đắp đường từ cửa biển vào mỏ. 
vàng Bồng Miêu, đào sông Cu Nhí để chở than từ Nông Sơn ra Đà 
Nẵng, đắp đường từ Đà Nẵng đến đèo Ai Lao, nỗi vào đường đến 
Di Linh. Thêm vào đó là nạn phân chia lao dịch không đều của 
quan lại địa phương đã khiến một bộ phận những người có của 
được miễn sưu dịch, trong khi người nông dân phải vất vả gánh vác 
nghĩa vụ này. Những gánh nặng về sưu thuế đây nỗi căm phẫn của 
người nông dân lên cao độ. chỉ chờ cơ hội để bùng phát. 


1. Chương Thâu, Hỗ Song. Ngô Văn Hòa. Nguyễn Văn Kiệm, Đình Xuân 
Lâm, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999, 
tr. 189-190. 

2. Trần Huy Liệu, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo: Tài tiếu tham khảo Lịch sử 
Cách mạng Cận đại Việt Nam, Tập III, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội. 1958, 
tr. 59. Theo Nguyễn Thị Thanh Hương: Góp phân tìm hiểu thêm vẻ phong 
trào chống sưu thuế ở các tình Nam - Ngãi - Bình - Phú năm 1908. Hội 
thảo Khoa học: 100 năm phong trào Duy tân và phong trào Chống sưu. 
thuế ở Trung Kỳ (1908-2008). Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 
'Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, 2008, tr... 

3. Chương Thâu.... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđd, tr.190. 


330 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Không chỉ có vậy, Trung Kỳ cũng còn là mảnh đất chịu tác 
động rất lớn của phong trào Duy tân trong những năm đâu thế kỷ 
XX. Cuộc vận động duy tân với những hoạt động chính như cắt tóc 
ngắn, mặc áo ngắn, để răng trắng, mở trường học, lập hội buôn... là 
nhân tố quan trọng góp phản thay đổi nhận thức của tâng lớp sĩ phu 
yêu nước, tiếp đó là của quản chúng nhân dân, thúc đây họ đứng 
lên đầu tranh giành quyền lợi cho mình. 

"Những thuyết dân quyền, những việc cải cách, những bài thơ 
tuyên truyền đoàn kết đâu tranh, tất cả đã hun đúc thêm lòng phẫn 
uất vì sưu cao thuế nặng của đại chúng làm cho phong trào sôi nỗi 


hơn trước”. 

Những chuyển biến đó không mang lại lợi ích cho nên cai trị 
của thực dân mà kéo theo nó là những nguy cơ bắt ôn chính trị tiềm 
ẩn, như chính nhận định của Đại lý Pháp tại Tam Kỳ trong bản 
“Thông báo ngày 1-7-1908: 

"Các vụ đó có thê bỏ qua ở nơi khác nhưng ở Trung Kỳ có thể 
xem thưởng không? Ta dễ dự tính trước những rác rồi có thể xảy 
chắc chắn sẽ tác động rất xấu đến tình hình 
chính trị chung của nước nàyẺ 


"Tất cả những yếu tổ trên là cơ sở quan trọng để khi có cơ hội 
thuận lợi, cuộc đâu tranh của nhân dân sẽ bùng lên một cách mạnh 
mẽ, vượt qua tầm kiểm soát và ảnh hưởng của một địa phương. Từ 
tháng 2-1908 trở đi, những khâu hiệu “Không nộp thuế cho Pháp” 
đã được bí mật lan truyền trong nhân dân các tỉnh xứ Trung Kỳ. 


1. Trần Huy Liệu, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Tài liệu tham khảo lịch sử 
cận đại Việt Nam. Tập HH, Nxb. Văn Sử Địa. Hà Nội. 1958. Theo Nguyễn 
Thị Thanh Hương, Góp phản tì hiểu thêm vẻ phong trào chẳng sieu thuế 
ở các tỉnh Nam - Ngãi - Bình - Phú. Sđd. tr. 2. 

2. Nguyễn Q. Thắng, Quảng Nam trong hành trình mở cõi và giữ nước: nhìn 
từ góc độ văn hóa, Nxb. Tổng hợp TP. Hỗ Chí Minh, 2005, tr. 51 1. 


331 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


b. Phong trào chống thuế 

Phong trào bùng lên ở Quảng Nam 

Phong trào chống thuế bùng phát đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam. 
Đầu tháng 3-1908, trong một đám giỗ tại làng Phiếm Ái, huyện Đại 
Lộc, vấn đề sưu cao thuế nặng, lao dịch nặng nẻ trở thành chủ để 
tranh luận của một số hương lý và nho sinh. Quá bức xúc trước tình 
cảnh khốn khổ của nhân đân vì sưu thuế cũng như sự lạm quyền 
của quan lại địa phương, ngày 9-3, Trương Tốn, Trương Côn, 
Trương Đính, Trương Hoành (làng Phiếm Ái), Lương Châu (làng 
Hà Tân), Hứa Tạo (làng Ái Nghĩa) đã bàn nhau cùng làm đơn và 
lấy chữ ký của các xã trong huyện gửi lên huyện và Tòa Công sứ để 
xin giảm nhẹ sưu thuế. Ý định này nhanh chóng nhận được sự hưởng 
ứng của trên 35 hào lý. Khí thế của phong trào quần chúng ở đây lên 
rất cao, trấn áp và lôi kéo tầng lớp hào lý đứng vẻ phía nông dân. 
Tuy nhiên, khi biết được Lý trưởng làng La Đái báo tin cho Tri 
huyện Đại Lộc và Công sứ Quảng Nam, những người cầm đầu quyết 
định tiến thẳng về Tòa Công sử tại Hội An với tỉnh thần là: 

“Quan đã đem việc báo tỉnh rồi thì ta cứ theo quan vác đơn 
xuống tỉnh kêu xin, dầu không kết quả, còn có danh nghĩa mà tỏ 
cùng quan trên rõ thấu thực tình bọn mình là xin xâu thuế chứ 
không làm gì trái phép”. 

Do đó, ngày 11-3, dù không có đủ 108 chữ ký của lý trưởng các 
làng, đoàn dân nguyện hơn 400 người của huyện Đại Lộc trong 
trang phục rách rưới cùng nhau kéo về Hội An. Khi đoàn người tới 
địa phận của huyện Hòa Vang, Ông Ích Mắng và Ông Ích Khiêm 
(người làng Phong Lệ, huyện Hòa Vang) đã vận động nhân dân 
trong huyện và vùng lân cận như Điện Bàn, Duy Xuyên cùng tham 


1. Nguyễn Q.Thắng, Phong trào Duy tân, các gương mặt tiêu biểu, Nxb. Văn 
hóa thông tin, Hà Nội, 2006, tr. 704. 


332 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


gia vào đoàn dân chồng thuế. Khi tới Hội An, đoàn dân nguyện đã 
tăng lên hơn 6.000 người". Tại đây, dân chúng vây chặt Dinh Tổng 
đốc và Tòa Công sứ, buộc Công sứ phải ra tiếp nhận đơn thỉnh 
nguyện của đân do những người đại diện của họ là Lương Châu, 
Hứa Tạo, Trương Hoành trình bày. Họ đã được Công sử giải thích 
rằng việc giảm sưu thuế không thuộc trách nhiệm của Tổng đốc hay 
Công sứ mà do Toàn quyền và triều đình Huế quyết định và được 
hứa hẹn sẽ xét xử Trì huyện vẻ việc phân bỏ sưu dịch không hợp lý. 
Phản ứng trước thái độ của Công sứ, dân chúng không chịu giải tán 
mà tiếp tục ở lại chờ cho đến khi nhận được câu trả lời của Công 
sứ, bởi kỳ sưu thuế của năm chuẩn bị tới. Để uy hiếp dân chúng, 
chính quyền cho bắt và đày Lương Châu, Hứa Tạo, Trương Hoành 
đi Lao Bảo. Hành động này đã càng đây sự căm phẫn và quyết tâm 
của nhân dân lên cao hơn. Cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng ra 
các địa phương khác, kéo theo số người tại các phủ, huyện đô về 
Hội An ngày một đông thêm. Trong các ngày 11, 12 và 13-3, số 
người biểu tình ước tính có đến 1.000 người” và việc tổ chức của 
quản chúng được thực hiện khá quy củ. Các đoàn đều có ban điều 
hành cắt cử luân phiên người đi, người về và tiếp tế lương thực đẻ 
duy trì cuộc tranh đấu. Một số người được phân công đi phân phát 
truyền đơn, thông báo chồng thuế. Ngoài ra, một bộ phận đông đảo. 
khác thực hiện bao vây tại khắp các phủ, huyện trong tinh. 


Không thuyết phục, dụ đỗ được dân, Công sứ ra lệnh cho lính 
sử dụng bạo lực, bắn súng thị uy để buộc dân chúng phải giải tán. 

Thế nhưng, dân chúng vẫn nhanh chóng tập hợp lại. Ngày 21-3, 
đám đông bao vây Dinh Tổng đốc, đòi Tông đốc Hồ Đắc Trung 


1.Nguyễn Văn Dương (biên soạn), Tuyển tập Phan Chu Trinh, Nxb. Đà 
Nẵng, 1995, tr. 373. 

2. Hỗ Song, "Những báo cáo của SICA vẻ vụ chỗng sưu thuế ở Trung Kỳ 
năm 1908. Tạp chí Nghiển cứu Lịch sử. số 6, 1995, tr. 81. 


3343 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


phải cùng đến Tòa Công sứ xin giảm sưu thuế cho nhân dân. Trước 
tình hình đang ngày càng căng thẳng và cuộc bao vây Dinh Tổng 
đốc, Tòa Công sứ tại Hội An đã kéo dài hơn 10 ngày, Công sứ 
Quảng Nam Charles đã phải ra Huế gặp Khâm sứ để bàn biện pháp 
đối phó. 


Chính quyền Trung Kỳ khi cho rằng cuộc đấu tranh của quần 
chúng chưa phải là vẫn đề quá nghiêm trọng nên đã có ý định trả tự 
do cho những người đã bị bắt trước đó. Trong khi đó, để đối phó 
với tình hình, chính quyền thực dân ở Quảng Nam lại có ý định sử 
dụng vũ lực như chính đẻ xuất của Tổng đốc Quảng Nam, rằng: 

“Chỉ còn có thẻ cai trị bằng súng đạn, và nêu các ông không 


2Í 


thể sử dụng nó, thì chỉ còn có cách là các ông hãy rút vẻ 

Tiếp đó, cuỗi tháng 3, Khâm sứ vào Hội An thị sát với hy vọng. 
có thể giải quyết được những xung đột. Tuy nhiên, sự có mặt của 
Khâm sứ chỉ góp phân làm gia tăng số lượng người biểu tình từ 
3.000 người vào buổi sáng lên 4.000-5.000 người ngay vào buổi 
chiều hôm đó”. Công điện ngày 31-3-1908 của Khâm sứ Trung Kỳ 
Levecque gửi Toàn quyền Đông Dương đánh giá vẻ tình hình tại 
Hội An như sau: 

“Tôi đã đến Hội An cùng với hai Thượng thư Bộ Lại và Bộ 
Binh, ngài này nguyên là Tổng đốc tỉnh này. Chúng tôi đã trở về 
Huế chiều qua. Cách đây máy hôm, Công sứ Hội An báo: nhiều 
người Nam ở các phủ và huyện tập họp ở nhiễu nơi trong tỉnh và 
hàng nghìn người đã kéo đến Hội An, phản đối thuế thân và sưu 
dịch, yêu cầu áp dụng ở Trung Kỳ các cải cách như các nho sĩ và 
thân hào ở Bắc Kỳ đã yêu câu, mà họ nói đã được Chính phú chấp 
thuận ở Bắc Kỳ. Một đoàn năm, sáu trăm người đã vượt rào chản.,... 


1, 2. Hồ Song, Những báo cáo của... Šđd, tr. 82. 


334 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


ïn phòng Công ù cấu trả tự do cho những 
tên cảm đầu bị bắt. Họ đã bị đầy lùi bằng đòn gậy và từ đó đám 
biểu tình luôn đông người, bị cản lại và đừng lại cách Hội An 
khoảng mội cây số. Sáng hôm sau đến từ các làng lân cận mà họ 
nghỉ qua đêm và nhận tiếp tế của những người cảm đâu, họ tụ tập 
theo từng làng ở ven đường. nằm dài và yên lặng... Ờ Hội An, trên 
đường cách nội thành khoảng chừng một cây số, tôi đã thấy có gân 
hai nghìn người... Họ là dân nghèo, phản lớn là những cu-li ăn 
mặc rách rưởi... " 

Theo thư ngày 29-3-1908 của một nhân viên SICA (Société 
Industrielle et Commerciale dAnnam - Siège đ'exploitation à 
Towrane) thì ngày hôm trước, Công sử hỏi một vài người bản xử 
xem ai là người xúi giục họ nhưng những người này đều đã tránh 
không trả lời”. Cuỗi cùng, Công sứ đã hứa sẽ cách chức Tri huyện 
huyện Đại Lộc và từ nay sẽ không tăng xâu thuế nữa. 


tìm cách tràn vào 


Hưởng ứng cuộc biểu tình của quần chúng ở Hội An, tại các 
phủ huyện trên địa bàn Quảng Nam như Hòa Vang, Điện Bàn, Tam 
Kỳ, Duy Xuyên, Thăng Bình, quần chúng nhân dân cũng nôi dậy, 
bao vây huyện ly, phủ ly để yêu câu “quan phủ, quan huyện cùng 
đân đi xin xâu". Các trì phủ, Tri huyện đều tìm cách lần trốn và 
thoái thác yêu cầu của đân. Điễu đó đã dẫn tới những hành động 
quyết liệt của dân chúng. Viên Để đốc Trân Tuệ tại Tam Kỳ vì quá 
sợ hãi trước áp lực của dân chúng nên đã chết trên đường chạy trồn 
về Tòa Đại lý. Tại phủ Điện Bàn, lính khố xanh được lệnh bao vây, 
tấn công quần chúng bằng roi, gậy, báng súng và truy bắt những 
người có vẻ là nho sĩ, hương lý, bị nghỉ là cằm đầu đoàn biểu tình. 


- Lê Thị Kinh, Phan Châu Trinh qua những tài iiệu mới, Tập Ï, Phân Phan 
Châu Trình qua những tài liệu mới, Quyên 2, Tập 1, Nxb. Đà Nẵng, 2001, 
tr. 16-17. 


Hỗ Song, Những báo cáo ... Sđd, tr. 82. 


® 


335 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Xung đột đã diễn ra làm 4 người biểu tình bị chết đuối nhưng Trỉ 
phủ Trần Văn Thông cũng suýt bị ném xuống nước hoặc bị kéo lên 
tỉnh ly nếu không có được lính cứu nguy'. Tổng đốc Trần Quát 
(huyện Duy Xuyên) phải trốn vào chuồng lợn để thoát khỏi sự vây 
bắt của nhân dân. Quần chúng còn tấn công ngay cả những người 
được phái đi thu thuế. Đây là một đoạn miêu tả: 

“Những người Trung Hoa và người bản xứ đi thu thuê đã bị 
những đòn trừng phạt đến đồ máu. Tôi đã thấy một người ở bệnh 
viện Hội Ân trong một tình trạng rùng rợn... Ở những nơi hẻo lánh, 
nhiều người đã bị giết. Tòa Công sử đã phải cho đình chỉ việc thu 
nộp thuế ở các chợ "2. 

Như vậy, sự phản kháng của người nông dân đã vượt qua giới 
hạn của một hành động "xin" sưu thông thường của một vài nho. 
sinh mà đã trở thành một phong trào có sự tham gia của hàng nghìn 
người và bắt đầu có tính chất bạo động. Tại Chợ Củi, trước hành 
động bao vây ngăn không cho người lái đò nộp thuế cho nhân viên 
Thương chính, Phó Giám đốc Thương chính phải điều tới hai nhân 
viên người Âu có vũ trang cùng ba lính thủy bảo vệ địa điểm này. 

'Để đàn áp phong trào và ngăn ngừa dân chúng "nồi loạn", Pháp 
đã ban hành giới nghiêm, cho rút hết dân làm đường vẻ đồng thời 
điều hơn 200 lính từ Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa 
vào Quảng Nam”. Ajabert, một người Pháp lúc bấy giờ đã đưa ra 
lời nhận xét: 

“Cuộc khởi loạn được tổ chức một cách thông thạo nhất - như 
là một sự luyện tập, một sự thao diễn thí nghiệm trong đó xứ An 


1. Hỗ Song, Những báo cáo... Sđd, tr. 81. 
2, 3. Hỗ Song, Những báo cáo... Sđủ, tr. 82. 
4. Nguyễn Quang Thắng, Quảng Nam..... Sđủ, tr. 522 


336 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Nam tổng ước các năng lực của nó, kiêm điểm các lực lượng phiến 
loạn của nó". 

'Từ Quảng Nam phong trào lan ra nhiều tỉnh thành khác. 

Quảng Ngãi 

Tỉnh thần sôi nổi của phong trào chống thuế tại Quảng Nam 
nhanh chóng lan rộng sang các địa phương lân cận và Quảng Ngãi 
là nơi đầu tiên hưởng ứng. So với Quảng Nam - nơi khởi phát của 
cuộc đấu tranh chống thuế, phong trào tại Quảng Ngãi có những 
bước phát triển hơn hẳn về cả quy mô, hình thức, nội dung đấu 
tranh. Từ một phong trào hoàn toàn có tính tự phát, manh động của 
nông dân, sang đến Quảng Ngãi đã trở thành phong trào chung của 
nhiều tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của một tổ chức là Hội 
Duy tân Quảng Ngãi. Bên cạnh những mục tiêu vẻ kinh tế, cuộc 
đấu tranh của quần chúng đã hướng đến các vấn đẻ chính trị, xã hội 
thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và đi xa hơn là đòi thực 
hiện dân quyền. Tính chất quyết liệt của phong trào chống thuế ở 
Quảng Ngài còn được bỏ sung bởi các cuộc bạo động với mức độ, 
quy mô ngày càng lớn. 

Thực ra, ngay trước khi phong trào nỗ ra ở Quảng Nam, ở 
Quảng Ngãi, người ta đã cảm nhận được những biến động về chính 
trị sắp diễn ra. Một nhân viên hãng SICA, trong thư gửi về cho viên 
giám đốc công ty đã kể lại rằng: "... trên đường từ Quy Nhơn về Đà 
Nẵng từ ngày 1-1-1908 đến ngày 2-2-1908, tôi có thấy một sự xôn 
xao ít nhiễu trong dân chúng bản xứ ở Quảng Ngãi... những người 


1, Trần Thị Mai, Nhìn lại 100 năm phong trào kháng thuế của nhân dân 
các tỉnh Trung Kỳ (1908-2008). tr. 3. Tham luận trình bài tại Hội thảo 
khoa học: 100 năm phong trào Duy tân và kháng thuế Trung Kỳ (1908- 
2008), Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phổ Hỗ Chí Minh tổ 
chức, 2008. 


337 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nhà quê tin tưởng rằng sẽ có một cuộc nỗi dậy vào vụ thuế tháng 3 
hoặc tháng 4"! 


Ở Quảng Ngãi, dân chúng thậm chí còn có những hành động 
“khiêu khích” chính quyền: 


“Họ ngạo mạn chưa từng thấy, dò hỏi tắt cả những người châu 
Âu đi trên đường, họ chỉ đẹp lại vừa đủ cho những người này đi 
qua để khỏi bị trừng phạt, nhưng họ có vẻ muốn khiêu khích, vì nói 
chung họ thường đi từng đoàn. Chính tại Quảng Ngãi. cách đây hai 
tháng, ông Mahé, một thâu khoán ở Đà Nẵng đã bị tắn công vào 
lúc 7 giờ sáng tại tỉnh thành. Cũng tại Quảng Ngãi, trong một 
chuyến công cán, ông Công sứ có lẽ đã bị đánh, hình như vì ông 
Công sứ đã vô tình đánh một ông quan nào đó "ˆ. 

“Trước tình hình này, Công sứ Quảng Ngãi Daudet đã có chuyển 
thị sát tại các phủ, huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa để nắm 
tình hình, ngăn chặn sự lan truyền các tin tức về kháng thuế và còn 
cho quân lính chặn chốt hai đầu ra vào tỉnh đẻ tin tức về cuộc đấu 
tranh của Quảng Nam không lọt vào trong tỉnh”. Tuy vậy, bằng 
nhiều cách khác nhau, dân chúng Quảng Ngãi vẫn biết rõ về cuộc 
đầu tranh này và đó chính là cú hích để phong trào kháng thuế ở 
Quảng Ngãi bùng nỗ. 

Chiều 24-3, một đoàn biểu tình với phần lớn là dân làng An 
Điểm (tổng Bình Hạ, huyện Bình Sơn) do Tú tài Đặng Xuân Phong 
dẫn đầu cùng 30 hương lý kéo về Tòa Công sứ đưa đơn đề nghị 
giảm thuế cho dân”. Đê tránh một phong trào đầu tranh theo kiểu ở 
Quảng Nam, Công sứ Daudet đã cho bắt giam toàn bộ những người 


1. Hồ Song, Những báo cáo.... Sđủ, tr. 81. 

2. Hồ Song, Những báo cáo.... Sđủ, tr. 81-82. 

3. Hồ Song, Những báo cáo.... Sđd, tr. 81 

4. Trương Công Huỳnh Kỳ, Phong trào yêu nước chống Pháp ở Quảng Ngãi 
từ 1885-1930, Luận án Tiễn sỹ Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2001, 
tr. 105. 


338 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


tham gia. Tuy nhỉ tức đoàn người xin giảm sưu thuế bị bắt đã 
nhanh chóng lan ra khắp huyện Bình Sơn, tạo nên một không khí 
sôi sục trong quẫn chúng. 


Sáng ngày 25~ 3, gần 100 người từ các xã trong huyện Bình Sơn 
cùng đỗ về Tòa Công sứ, tiếp tục đưa đơn xin giảm thuế và yêu cầu 
Công sứ thả những người bị bắt'. Thế nhưng, Công sứ Daudet đã 
thẳng tay đàn áp. Hành động này của Công sứ như một mỗi lửa 
châm bùng lên sự tức giận và quyết tâm đấu tranh trong quân 
chúng nhân dân toàn tỉnh. 


Cuộc đâu tranh từ huyện Bình Sơn nhanh chóng lan rộng ra các 
phủ, huyện khác với sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân. 
“Từng đoàn người mang theo đơn có chữ ký của nhân dân, hương lý 
kéo về tỉnh ly. Họ mang theo cơm, nước, chiếu, gậy tre, cắt tóc 
ngắn, mặc áo cộc rách, đội nón mê đẻ chứng tỏ sự đồng lòng của 
những người nghèo khô xin giảm sưu thuế". 


Tại nhiều nơi, hương lý, nho sinh tích cực hoạt động và trở 
thành những người đứng đầu, lãnh đạo phong trào ở địa phương, 
như Tú tài Trân Kỷ Phong, Cử nhân Nguyễn Hoàn, nguyên Tri 
huyện Nguyễn Mân, Lê Ngung, Tú Võ Hàng, Cử nhân Nguyên 
Thụy, Tú Phạm Cao Châm, Tú Nguyễn Tuyên, Tú Nguyễn Thoa, 
Tú Lê Đình Cơ, Phạm Tuân, ấm sinh Trần Quang, Lê Triết, học trò 
Nguyễn Kiên, Lê Hiển, Nguyễn Công Phương, Trần Ngọc Hữu, 
Phan Văn Huy, Hoàng Trung, Đoàn Chất, Nguyễn Hữu Công, 
Nguyễn Trinh Nguyên, Phan Văn Kể, Đặng Giảng...`. Sự góp mặt 


1. Trương Công Huỳnh Kỳ, Phong trào yêu nước chẳng Pháp ở Quảng 
Ngãi.... TIđd, tr. 105. 

2. Nguyễn Thị Thanh Hương. Góp phản tìm hiểu thêm.... Sđd, tr. 3 

ẻ 1 Trung qua các châu bản 

và Thanh niên, Sài Gòn, 1973, tr. 57- 
l Nhân sĩ Quảng Ngãi trong vụ kháng 

thuế năm 1908”, Tạp chí Nghiên cửu Lịch sử, số 1-1993, tr. 71. Theo 

Trương Công Huỳnh Kỳ, Phong trảo yêu nước chống Pháp ở Quảng Ngãi 

sử 1885-1930, TIđd, tr. 105-106. 


339 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


của bộ phận trí thức yêu nước này là nhân tố đưa phong trào phát 
triển mạnh mẽ hơn. 

Ngày 26-3-1908, dòng người từ huyện Bình Sơn tiếp tục đỗ về 
'Tòa Công sứ. Cuộc biểu tình được trợ giúp bởi đoàn người kéo đến 
từ các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, làm cho số người tham gia cuộc 
đấu tranh ngày hôm đó lên đến 1.500 người!. Trước áp lực của 
quân chúng, Công sứ Daudet buộc phải thả những người bị bắt 
trước đó nhưng quần chúng vẫn tiếp tục tụ họp đầu tranh với quyết 
tâm “chưa công bố miễn giảm sưu thuế thì chưa về". 


Hai ngày sau đó, ngày 28-3, cuộc biểu tình của quần chúng mở 
rộng quy mô khi có sự tham gia của nhân dân các huyện Nghĩa 
Hành, Mộ Đức, Đức Phổ. Đoàn biểu tình gửi cho Công sứ một bản 
yêu sách với 5 nội dung chính là: giảm thuế thân xuống 1,20 đồn 
bỏ sưu dịch, bỏ thuế chợ; trả lại ruộng muối cho làng xã; tăng thuế 
rượu, thuốc phiện để bù vào thiếu hụt ngân sách; trừng trị bọn quan 
lại tham nhũng. Như vậy, trong bản yêu sách của nhân dân, bên cạnh 
những mục tiêu rõ ràng vẻ kinh tế đã xuất hiện những mục tiêu về 
chính trị. Điều đó cho thấy người dân đã quan tâm và đòi những 
quyển lợi về chính trị, tuy còn ở mức độ rất hạn chế. Tuy nhiên, 
không những không đáp ứng nguyện vọng của quần chúng, chính 
quyển thực dân còn dồn lính khố xanh từ miễn núi về đóng tại vùng 
đồng bằng để đối phó với cuộc biểu tình càng lúc càng lan rộng”. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân mặc dù phát triển nhanh, rằm rộ 
nhưng lại chưa có được sự lãnh đạo thống nhất chung giữa các địa 
phương và phần nhiều còn mang tính tự phát của nông dân. Sự tham 
gia của bộ phận nho sinh, trí thức nông thôn tuy có góp phần thúc 
đẩy phong trào nhưng không đủ sức đẻ quy tụ phong trào về một 


1. Trương Công Huỳnh Kỳ, Phong trào.... TIđd. tr. 106. 
2. Trương Công Huỳnh Kỷ, Phong trào.... Tủ, tr. 107. 


340 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


mối, nhất là khi nội dung và quy mô của phong trào đã nhanh chóng 
vượt qua tâm suy nghĩ và hành động của bộ phận lãnh đạo này'. 

Vào thời điểm đó, các thành viên của Hội Duy tân Quảng Ngãi 
nhận thấy rằng, muốn phong trào đạt được kết quả, cần phải có sự 
tập hợp và thống nhất phong trào giữa các huyện, phủ lại với nhau. 
Trong cuộc họp của những thành viên chủ chốt vào đêm ngay 31-3, 
Hội quyết định tham gia phong trào chồng thuế, ủng hộ, hướng dẫn 
quân chúng đầu tranh để buộc chính quyền phải chấp nhận những 
yêu cầu do quần chúng đề ra. Hội nghị đi đến thành lập Ban Chỉ 
đạo phong trào gồm Nguyễn Bá Loan, Lê Tựu Khiết, Phạm Tuân, 
Phạm Mỹ, Nguyễn Đình Quảng, Phạm Cao Châm. Việc liên lạc 
được hội nghị giao cho Nguyễn Công Phương. Đề duy trì phong trào 
cũng như mở rộng tâm ảnh hưởng ra các tỉnh lân cận, Hội cử Trần 
Kỳ Phong, Lê Ngung tìm cách liên lạc với bộ phận lãnh đạo phong 
trào ở Quảng Nam; Phan Long Bằng, Lê Đình Cơ vào Bình Định 
phát động phong trào. "Lấy danh nghĩa dân ở sáu phủ huyện", Hội 
viết đơn gửi Toàn quyền Đông Dương nêu lên 7 yêu câu: 

1. Thay vì phải nộp 3 đông/ người cho cả thuế và xâu trong 
năm nay, yêu cẩu được nộp lIđông cho thuế định và 2 ngày xâu 
theo đúng dụ của Thành Thái năm thứ 9 (1897). 

2. Giảm thuế điền 8%. 

3. VỀ ruộng muối, phải trả thuế như đối với ruộng lúa và giao 
cho dân sở tại khai thác, chứ không phải giao cho Sở Thương chính 
nắm độc quyền. 

4. Bỏ thuế chợ, một thứ thuế các nước Âu Mỹ không có. 

5Š. Lập 1 Phòng tư vấn đề tham khảo ý kiến vẻ tắt cả những việc 
có liên quan đến dân chúng trước khi đưa ra thỉ hành. 


1. Trương Công Huỳnh Kỳ, Phong rrào.... TI4d, tr. 109. 
341 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


6. Phải thay thế viên Tuần vũ Lê Từ. 
1. Tổ giác cựu Cân chánh Nguyễn Thân vu oan giá họa cho 


„) 


dân chúng "". 

Bản kiến nghị sau đó được dán ở khắp nơi trong tỉnh để bố cáo 
cùng toàn dân. 

Dưới sự lãnh đạo của Hội Duy tân, phong trào đấu tranh của 
nông dân đã có những chuyển biển quan trọng vẻ lãnh đạo, tổ chức, 
lực lượng, hình thức và nội dung đấu tranh. Ban chỉ huy đấu tranh 
được thành lập ở hẳu hết các địa phương để vận động nhân dân 
tham gia cổ động chống thuế và dẫn đầu các đoàn biểu tình kéo về 
tỉnh ly Quảng Ngãi. Tại địa phương, quần chúng bắt chức dịch phải 
ký vào đơn khất sưu, bắt nha lại, lính tráng cắt tóc. Ngoài nông dân 
là lực lượng chính, phong trào quy tụ được cả các thành phần khác 
như tiểu thương, tiểu chủ, cả đồng bào công giáo, nhiều hương lý, 
chức dịch ở làng xã... Mọi hoạt động đều chịu sự chỉ đạo chung 
của Ban Chỉ đạo Hội Duy tân. Ngoài hình thức đấu tranh chính là 
biểu tình có tính chất ôn hòa, tại nhiều nơi, việc đấu tranh của quản 
chúng ít nhiều đã có tính chất bạo lực khi họ tiến hành truy đuôi 
những người thu thuế chợ của chính phủ, những người quản lý các 
chợ ở nông thôn, trừng trị những hương lý gian ác, âm mưu ngăn 
cản cuộc đấu tranh như Chánh tổng Huyền ở Bình Điển (huyện 
Bình Sơn). Tại các xóm làng, Hội tổ chức các buổi diễn thuyết tố 
cáo gánh nặng thuế khóa, sự gian ác của quan lại, khơi dậy lòng 
căm thù trong dân chúng nhằm dẫn đến những cuộc biểu tình phản 
đối của đông đảo dân chúng. 

Trong khi đó, xung quanh Tòa Công sứ, cuộc biểu tình của 
nhân dân vẫn tiếp tục diễn ra. Trong các ngày 1 và 2-4, số người 


1. Hỗ Song, “Vụ dân biển ở miễn Trung Việt Nam đâu năm 1908", Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 2-1999, tr. 20. 


342 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


tham gia biểu tình đông đến hàng vạn, chia thành các lớp trong, 
ngoài, trước, sau bao vây tỉnh thành. Không thể giải tán đoàn biểu 
tình, Công sứ Daudet một mặt cho binh lính thẳng tay đàn áp 
những người biểu tình, mặt khác bí mật cho quân theo dõi và truy 
bắt những người cầm đầu. Với sự cộng tác đắc lực của bộ phận 
quan lại thân Pháp ở trong tỉnh như Vũ Duy Tĩnh, Trương Quang 
Đản, Nguyễn Thân, Pháp đã bắt được hằu như tất cả những người 
lãnh đạo phong trào như Lê Khiết, Nguyễn Bá Loan, Nguyễn Thụy, 
Nguyễn Đình Quảng, Nguyễn Mai, Nguyễn Tuyên, Phạm Cao 
Chẳm'. Phong trào tạm thời lắng xuống. 

Sáng 8-4, dân chúng lại tập hợp bao vây chặt Tòa Công sứ đòi 
thả tự do cho những lãnh đạo của phong trào. Công sứ Daudet lần 
này lệnh cho Phạm Kế Năng bắn thẳng vào quần chúng. Sự đàn áp 
dã man của thực dân càng làm cho cuộc đấu tranh của quân chúng, 
thêm quyết liệt. Dân chúng tại các phủ, huyện vùng lên tiến hành 
các cuộc vây bắt, diệt trừ quan lại, tay sai gian ác, như: xử tội đội 
Liễm ở làng An Phú (Sơn Tịnh), đội Thúi ở Thu Xà, đội H 
chặn xe và yêu cầu viên Thuế quan hưởng ứng yêu cầu về sưu thuế 
của nhân dân, rải truyền đơn tố cáo tội ác của Nguyễn Thân. Tại 
làng Xuân Quang (Tư Nghĩa), dân còn lập nhà giam để giam giữ 
quan lại. tay sai cùng vợ con của lãnh binh. Phong trào chống sưu 
thuế ở Quảng Ngãi đã phần nào thẻ hiện việc kết hợp xu hướng bạo 
động với xu hướng cải cách dưới các hình thức đấu tranh phong, 
phú, quyết liệt. 

Từ ngày 13-4, không khí đấu tranh ở Quảng Ngãi càng trở nên 
sôi động quyết liệt hơn khi tín tức từ phong trào ở các tỉnh Bình 
Định và Thừa Thiên lan tới. Để đối phó, Pháp đã dùng tới lực 
lượng quân đội, gồm cả lính khố xanh ở địa phương và lính khố đỏ 


1. Trương Công Huỳnh Kỳ, Phong trào... TIđd, tr. 112. 
2. Trương Công Huỳnh Kỳ, Phong rrào.... TIđd. tr. 113. 


343 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


- trung đội 1 Lagani thuộc tiểu đoàn 1 Bắc Kỳ, mới được điều từ 
Bắc Kỳ vào!. Phong trào tới lúc này nghiêng hẳn sang xu hướng 
bạo động với các cuộc xung đột liên tục diễn ra giữa quần chúng và 
quân đội. 

Sáng ngày 14-4, hơn 800 dân có vũ trang kéo đến bao vây tỉnh 
ly, thiêu trụi những lễu trại của lính mới dựng quanh thành. Lính 
khố đỏ nỗ súng vào dân khiến 13 người thiệt mạng và bị thương. 
Cuộc bạo động tiếp diễn với việc dân chúng nôi lên giết chết một 
số chức dịch gian ác địa phương. Pháp cho quân tới đàn áp, giết 
chết 40 người. Mặc dù vậy, cuộc đấu tranh của nông dân vẫn tiếp 
tục, họ cắt tốc cho những người gặp trên đường. Tri phủ, Tri huyện 
đều phải rút về tỉnh trú ẩn trước sự truy đuổi của nhân dân. 

Ngày 17-4, quần chúng bao vây đốt nhà Nguyễn Thân ở Phú 
Thọ (Tư Nghĩa), xông vào nhà Tôn Thất Hãn, xung đột với lính bảo 
vệ, bắt trói Hân cùng ba đứa con lớn của ông này và còn bắt gia đình 
các lính cơ cũng bị bắt, đìm chết một vài phu trạm và vài tên lính. 

Đến ngày 17, cuộc đấu tranh của nhân dân chấm dứt. Chính 
quyền thực dân Pháp đã bắt giam hàng ngàn người "lao tỉnh đẩy cá 
tù, ước tám, chín ngàn người"; số người bị kết án lên tới 243 người, 
trong đó "ròa án Tây Nam kết năm ba cái án tử"”. 


1. Major du Général de Division Aubert: Hfisoire miliaire de 'ndochine 
Jrangaise des dếbuis à nos jours, able par des offiies de l'Étar, IDEO, 
Hanoi-Haiphong, 1931, tr. 134. Theo Nguyễn Thể Anh, Phong trào kháng 
thuế ở miễn Trung qua các châu bản triều Duy Tân, Nxb. Văn học, 2008, 
tr. 18. 

2. Trương Công Huỳnh Kỳ, Phong trào.... TÌđd, tr. 1 14. 

3. Nguyễn Bá Trác, Nguyễn Đình Chi, Quảng Ngãi tỉnh chí. Nam Phong tạp 
chí, Bản đánh máy, Tài liệu lưu trữ Thư viện tổng hợp tính Quãng Ngãi, 
ĐC/98. Theo Trương Công Huỳnh Kỳ, Phong trào yêu nước chống Pháp 
tử 1885-1930, T1đỏ, tr. 119. 


344 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Bình Định 

Khi phong trào tại Quảng Nam đang diễn ra, theo sự phân công 
của Hội Duy tân Quảng Ngãi, Phan Long Bằng và Lê Đình Cơ vào 
Bình Định để vận động phong trào. Tại đây, 2 người đã liên lạc 
được với những trí sĩ yêu nước như Tiển sỹ Hòa Cư, Nguyễn 
Khiêm, Trần Vỳ (An Nhơn - Hoài Nhơn), Đặng Tiên (An Thưởng, 
Hoài Ân), Đốc Tiềm (Xuân Phong), Nguyễn Phan Bảng, Hỗ Như 
Ý, Trần Đôn, Hoàng Văn Chùy, Nguyễn Văn Tính (An Lão), 
Nguyễn Cà, Lê Viết Tuấn (Phù Mỹ), Nguyễn Duy Viên (Tuy 
Phước), Nguyễn Hàm và Lê Thức (Bình Khê), Trần Khả, Đoàn 
Hữu, Trần Lập và Đinh Văn Cưởng (An Nhơn)... Ngoài ra, đề gây 
thanh thể cho phong trào, những người vận động còn mời được 
Hỗ Sĩ Tạo tham gia. Những hạt nhân lãnh đạo của phong 
ng thời cũng chú trọng tới đội ngũ chức dịch các làng xã đẻ 
cận, tuyên truyền vận động quân chúng. Chính nhờ có sự 
chuẩn bị ngay từ đầu, nên ngay sau khi được phát động, phong trào. 
chống sưu thuế tại Bình Định đã bùng lên với khí thể "bỏng bột 
hơn các nơi khác"Ẻ. 


Phong trào chống sưu thuế Bình Định khởi phát từ huyện Bồng 
Sơn ngày 6-4-1908. Dân chúng tụ tập kếo về phủ với yêu cầu giảm 
thuế, giảm sưu cho dân. Hỗ trợ cho cuộc xuống đường của nhân 
dân Bổng Sơn là đoàn biểu tình hơn 500 người kéo vào từ Quảng 
Ngãi. Chỉ vài ngày sau đó, cuộc đầu tranh của nhân dân đã chuyên 
sang hình thức bạo động với các cuộc tấn công trực tiếp vào đội 
ngũ chức dịch, quan lại, nha lại buộc những người này phải cùng 


„ Trần Nam Tiến, Tim hiểu một sổ đặc điểm của phong trào chỗng sưu thuế 
ở Trung Kỳ 1908. Tham luận Hội thảo Khoa học "100 năm phong trào. 
Duy tân và phong trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ ( 1908-2008)”. Đại học 
Khoa học xã hội và nhân văn Thành phó Hỏ Chí Minh tổ chức, 2008, tr.6. 

2. Chương Thâu.... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđd. tr. 197. 


345 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nhân dân tham gia biểu tình đòi giảm xâu, giảm thuế. Tại An Nhơn, 
nếu không có lực lượng lính thành kịp thời tới giải cứu, Tri phủ có 
thể đã bị dân chúng bắt và trừng trị. Tri phủ, Trí huyện tại nhiều địa 
phương bỏ chạy vẻ tỉnh, gây nên tình trạng không có chính quyền 
trong một thời gian. Dân chúng còn truy bắt những người thu thuế 
chợ, những hào lý địa phương. Trước khí thể của quần chúng, tại 
nhiều nơi, đội ngũ chức dịch tự nguyện đứng về phía phong trào, 
tích cực vận động dân chúng tham gia biểu tình đấu tranh đòi giảm 
sưu giảm thuế, tổ chức dân binh vây bắt đồn trưởng người Pháp, 
tiêu biểu như Lý trưởng Phan Vinh (thôn An Hậu, phủ Hoàng 
Nhơn), Đốc Tiềm (làng Xuân Phong)'... 

Cuộc biểu tình vây kín tỉnh ly của quần chúng vẫn tiếp tục. 
Ngày 14-4, số người biểu tình tại đây lên đến hàng nghìn. Họ mang 
theo cả kéo để cắt tóc cho những người gặp trên đường. Họ làm ra 
một con dấu vuông ghi chữ "BÌNH ĐỊNH” cùng với hàng chữ Hán 
"Đông bào dân ký”. Những người tham gia đều được phát thẻ có 
khắc dấu này. Những người lãnh đạo phong trào thường gọi nhau là 
anh Hai, anh Ba, anh Tư, còn chức anh Cả được dùng để gọi những 
người lãnh đạo phong trào ở Quảng Nam, Quảng Ngãi”. Cuộc bao 
vây kéo đài đến cả tháng. 

Ngày 16-4, nhân dân các huyện, phủ Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù 
Cát, An Nhơn, Bình Khê, Tuy Phước, Hoài Ân tiếp tục ùn ùn kéo 
về bao vây tỉnh thành Bình Định. Lúc này, sự tham gia của Tiến sỹ 
Hỗ Sĩ Tạo” đã lôi cuỗn nhiều nhân sĩ Bình Định bước vào cuộc đầu 


1. Lộc Xuyên Đặng Quý Địch, Nhân vt Bình Định, soạn giả xuất bản, Sài 
Gòn, 1971, tr. 224. Theo Trần Nam Tiến, Tìm hiểu... Sđd, tr. 9. 

2.Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, Vụ chống thuế ở Trung Kỷ năm 1908, 
Nab. Ích Trí, 1945, tr. 22. 

3. Hồ Sĩ Tạo (người làng Hòa Cư, huyện An Nhơn) đang giữ chức Trỉ huyện 
Tân Định (Khánh Hòa), lúc này đang ở Bình Định cư tang mẹ. 


346 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


tranh chung của quản chúng, đưa uy tín của phong trào ngày càng 
tăng. Ông được nhân dân Bình Định coi là linh hồn của phong trào. 
“Theo sự phân công của Hồ Sĩ Tạo, khoảng 4.000 người, trong đó 
lực lượng chính là các võ sĩ làng An Thái, An Vinh có nhiệm vụ 
bao vây cửa Đông thành Bình Định, số còn lại tỏa về các làng, các 
huyện, hoạt động dưới sự điều khiển của chánh tổng, lý trưởng địa 
phương, đồng thời tiến hành các cuộc tuần hành, trừng trị bọn tổng 
lý cường hào, bọn nha lại, và cả Tòa sứ của Pháp ở Quy Nhơn'. 

Đến ngày 18-4, số người biểu tình bao vây thành Bình Định lên 
tới 10.000 người”, trong đó phần đông là nông dân, ngoài ra, còn có 
hương lý, chức sắc, các sĩ phu yêu nước tiền bộ trong Hội Duy tân, 
thị dân, người buôn bán và lực lượng giáo đân. Trong công văn gửi 
cho Toàn quyền Đông Dương ngày 10-5-1908, Khâm sứ Trung Kỳ 
đã không giấu được sự băn khoăn khi cuộc vận động này thu hút 
được sự tham gia của cả bộ phận giáo dân: 


*Nhiều giáo dân ở tắt cả các tỉnh đã tham gia vào cuộc biểu 
tình. Tôi không cô ý nói là bọn họ đã làm theo sự xúi giục của giáo 
sĩ tôi tin rằng các giáo sĩ đã không hay biết gì về sự chuẩn bị 
phong trào này trong khá nhiều giáo phận của họ. Nhưng con 
chiên của họ đã tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình và tiếp 
tực thaưn giá tại Bừnh Dị, 


Từ kinh nghiệm tổ chức vây thành của những người anh em tại 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, dân chúng tỏ chức vây thành Bình Định 


- Trần Nam Tiễn, Tìm hiểu... Sđd, tr. 9. 

. Lê Văn Đạt, Máy nết về diễn biển, tính chất và đặc điểm của phong trào 
chẳng sưu thuế ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định đầu năm 1908. Tham 
luận Hội thảo Khoa học “!00 năm phong trào Duy tân và phong trào 
chồng sưu thuê ở Trung Kỳ (1908 - 2008)”, Đại học Khoa học xã hội và 
nhân văn Thành phô Hỗ Chí Minh tổ chức, 2008, tr. 3. 

.. Hồ Song, Vụ đân biến.... Sđd, tr. 14. 


mm 


“ 


347 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


một cách trật tự với 3 lớp: lớp bên trong gọi là dân cảm tử, đành 


cho những người dám hy sinh, đương đầu trực tiếp với nguy | hiểm; 
lớp bên ngoài là dân tự cường và lớp người thay thế, tiếp tế. Tuy 
vậy, quần chúng vẫn duy trì hình thức đấu tranh ôn hòa, xếp hàng 
ngồi quanh thành và cử người gặp đại diện của chính quyền trình 
bày nỗi khổ cực của nhân dân và nguyện vọng xin giảm sưu thuế! . 


Trước sự kiên trì không chịu rút lui của của đoàn người biểu 
tình ngay cả khi Án sát Bình Định Bùi Giảng đã có lời khuyến dụ 
đối với dân chúng, Pháp quyết định sử dụng đến biện pháp đàn áp. 
Chúng điều 50 lính khố xanh và 4 lính Âu châu do Giám binh 
Sauvalle chỉ huy tấn công vào đoàn biểu tình. Mặt khác, tại cửa 
phía Đông thành, một toán lính Pháp phi thẳng ngựa đâm chết lý 
trưởng làng Mỹ Trung là Bùi Bàn và làm một số người khác bị 
thương. Điều đó chỉ càng làm cho số người tham gia biểu tình đông 
hơn, đoàn biểu tình kéo đài đến hơn 4 km từ Cảm Văn đến cửa 
Đông thành Bình Định”. 


Cũng như tại Quảng Nam, để đàn áp phong trào đâu tranh của 
những người dân không được trang bị một thứ vũ khí nào, Toàn 
quyền Bonhoure và Tổng chỉ huy quân đội chiếm đóng Pháp ở 
Đông Dương là Piel đã viện tới lực lượng quân đội chính quy được 
đưa từ Bắc Kỳ vào gồm 2 đại đội do Thiếu tá Grimaud và Đại úy 
Diodo chỉ huy`. Những người lãnh đạo phong trào ở Bình Định như 
Phan Long Bằng, Nguyễn Khiêm, Hồ Sĩ Tạo đều bị bắt giam. Hồ Sĩ 


1. Nguyễn Q.Thắng, Phong trào Duy tân, các gương mặt tiêu biểu, Sđd, 
tr.7U7. 

2. Lê Thị Dung, Từn hiểu phong trào chồng sưu thuế ở Bình Định năm 1908. 
Tham luận Hội thảo Khoa học “700 năm phong trào Duy tân và phong 
trào Chống sưu thuế ở Trung Kỳ (1908-2008)", Đại học Khoa học xã hội 
và nhân văn Thành phô Hỗ Chí Minh tổ chức, 2008, tr. 6. 

3. Lê Thị Dung, Tìm hiểu phong trào chẳng sưu thuê ở Bình Định năm 1908. 
Sđd, tr. 5. 


348 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Tạo sau đó chuyển vào hoạt động bí mật, tiếp tục là người có vấn 
cho phong trào. Trong khi đó, quản chúng vẫn tiếp tục bao vây thành 
Bình Định, yêu câu chính quyển giảm sưu, giảm thuẻ, trả tự do cho. 
những người bị bắt và còn định dùng thang để tiến vào thành', 

Từ ngày 26-4, phong trào bước vào thời điểm quyết liệt khi 
thực dân Pháp quyết định giải vây cho thành Bình Định bằng việc 
sử dụng một đại đội khó đỏ tấn công đoàn biểu tình và cho đến cuối 
tháng 4, chúng đã điều động Trung đội 1, Trung đội 2 của Tiểu 
đoàn 9 thuộc địa Bắc Kỳ đến Quy Nhơn (Bình Định), Trung đội 1 
thuộc Tiểu đoàn Bắc Kỳ đến Quy Nhơn, Bình Định?. Cuộc giải vây 
với quy mô lớn đã dẫn tới nhiều cuộc xung đột vũ trang giữa binh 
lính với những người biểu tình làm cho 30 người đã bị chết tính đến 
ngày 30-4-1908. Trước sự đàn áp của bọn thực dân và tay sai, đoàn 
biểu tình phải giải tán khỏi tỉnh thành. 

Trong những tháng tiếp theo, Pháp tiếp tục tiến hành các cuộc 
đàn áp đẫm máu. Phong trào chống thuê ở Bình Định kéo dài đến 
ngày 26-7-1908 thì chấm dứt với hơn 1.000 người bị bắt, bị kết án, 
trong đó án tử hình dành cho Nguyễn Phan Bảng, Phan Long Bằng 
(người Quảng Ngãi), Phùng Văn Cát (Bình Định), 21 người khác bị 
đày ra Côn Đảo, trong đó có: Hỗ Như Ý, Trần Đôn, Hoàng Văn 
Chủy, Nguyễn Vân Tính, Nguyễn Cà, Lê Viết Tuấn, Nguyễn Duy 
Viên, Nguyễn Hàm, Lê Thức, Trần Khả, Đoàn Hữu, Trần Lập, 
Định Văn Cường, Lê Chương, Đặng Tiên, Trần Vỹ, Trân Lý..." 


Như vậy, có thể thấy phong trào chống thuế ở Bình Định năm 
1908 mức độ quyết liệt đã vượt qua cả phong trào tại hai tỉnh Nam 


1. Chương Thâu.... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđủ, tr. 197. 

2. Nguyễn Thể Anh, Phong trào chồng sưu thuế ở miễn Trung qua châu bản 
triều Nguyễn, Sđd, tr. 18. 

3. Lê Văn Đạt, Máy nét về diễn biển, tính chất, đặc điểm... Sđd, tr. 6. 


349 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


- Ngãi. Với những điều kiện riêng của mình, phong trào chống thuế 
ở Bình Định năm 1908 đã kết hợp được chặt chẽ hai hình thức đấu 
tranh ôn hòa và bạo động, khiển bộ máy chính quyền từ cấp xã đến 
tỉnh đều trong tình trạng rồi loạn. 

"Giai đoạn đâu tiên ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế và tỉnh 
Thừa Thiên. Giai đoạn này mở đâu với đặc điểm là các cuộc biểu 
tình đều không vũ trang, với số lượng đông đảo nhưng không mang 
tính chất bạo lực... Nhưng khi nó lan đến các tỉnh phía Nam thì 
ngay từ đầu nó đã mang tính chất nổi loạn đữ dội. Tỉnh Bình Định 
là một trong những nơi đã thực sự rơi vào tình trạng vô chính phủ" 
(Báo cáo Tổng hợp của Toàn quyền Đông Dương về vụ dân biến 
Trung Kỳ gửi Bộ trưởng Bộ Thuộc địa ngày 22.7.1908). 

Phú Yên 


Phú Yên là tỉnh cuối còng ở Nam Trung Kỳ hưởng ứng cuộc 
vận động chống thuế. Tuy là địa phương đi sau, nhưng do được 
chuẩn bị từ trước, nên khi phong trào từ Bình Định lan vào, nhân 
dân Phú Yên đã nhanh chóng tổ chức đấu tranh hưởng ứng. Tại 
đây, những sĩ phu yêu nước như Nguyễn Hữu Dực, Nguyễn Tấn 
Thảo, Trần Đôn, Huỳnh Thượng Trung, Đỗ Văn Châu, Nguyễn 
Văn Khoa. Huỳnh Tấn Phòng, Nguyễn Trọng Thuật... hay các 
chức dịch làng xã như hương trưởng Lê Văn Hanh, Trịnh Hoàng... 
đã tích cực tham gia và nhận nhiệm vụ lãnh đạo phong trào. 

Ngày 5-5-1908, đoàn người biểu tình ở Bình Định đã tràn vào 
Phú Yên cùng với nhân dân Phú Yên ở La Hai kéo đến làng Khoan 
Hậu là huyện ly Đồng Xuân để yêu cầu giảm sưu, giảm thuế. Cuộc 
biểu tình này đã châm ngòi cho cuộc đấu tranh chung của nhân dân 


1. Lê Thị Kinh, Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới, Tập 1, Phần Phan 
Châu Trinh qua những tài liệu mới, Quyễn 2, Tập 1, Sđd, tr. 57-58. 


350 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


toàn tỉnh. Từ các tổng Hòa Tường, Hòa Đa, cùng với Trí phủ, Tri 
huyện, các đoàn nông dân tiến về phía phủ Tuy Hòa. Tri phủ 
Nguyễn Hoàng phải cho lính đóng cửa phủ, còn Chánh tổng Hớn 
phải tức tốc báo tin cho Công sứ. Ngày 11-5, một cuộc biểu tình 
khác nỗ ra với sự tham gia của khoảng hai trăm người với mục tiêu 
đánh chiếm Tuy An. Tuy nhiên, cuộc bạo động sau đó đã bị đập tắt. 
Trong khi đó, từ các ngày II đến ngày 13-5, tại phủ Tuy Hòa, dưới 
sự lãnh đạo của Lê Hanh, Trần Đôn, cùng với lực lượng do Nguyễn 
Tấn Thảo, Đỗ Châu tập hợp. quần chúng tô chức một cuộc biểu 
tình quy mô tại trung tâm phú ly Đông Phước - Tuy Hòa, rồi kéo về 
tỉnh ly Sông Cầu. Họ mang theo cơm khô, chiếu manh, cắt tóc 
ngắn, đội nón rách đi đấu tranh'. Trước tình hình biến động nhanh 
chóng, Phó Giám binh Sở Thương chính Đà Nẵng đã thông báo 
khẩn cấp với Công sứ “tình hình ở đây rất khẩn cấp và có khoảng 
hơn 1.000 người đang biểu tình ở Tuy Hòa"Š. Thực dân Pháp buộc 
phải điều động lực lượng từ Đại đội 4, Trung đoàn 4 khó đỏ Bắc 
Kỳ và cắt cử một trung đội đến đóng chốt tại Sông Cầu. Ngày 13-5, 
số người tham gia ước tới 2.000 người`. Tại Tuy An, cuộc đụng độ 
giữa đoàn biểu tình với toán lính có vũ trang do Lãnh binh Legot 
chỉ huy làm nhiều người chết và bị thương, trong số đó có Nguyễn 
Hữu Dực - người đi đầu ưong phong trào chống thuế ở Phú Yên. 
Tuy vậy, đoàn người mang theo xác của Nguyễn Hữu Dực và 
những người bị chết khác vẫn tiếp tục tiến về Sông Cầu với một 
tỉnh thân căm phẫn cao độ. Khi đến câu Tam Giang, đoàn biểu tình 
bị lực lượng lính khó chặn lại, sau đó dần phân tán. Phong trào dẫn 


1. Nguyễn Thị Thanh Hương. Góp phần tìm hiểu thêm.... Sđd. tr. 4-5. 

2. Hồ Song, Vụ đân biến ở miễn Trung.... Sđủ, tr. 12. 

3. Nguyễn Văn Thưởng, “Vài nét về cuộc đầu tranh biểu tình chống thuế ở 
Phú Yên năm 1908", Tạp chí Nghiền cứu Lịch sử, 12/2001, tr. 59. 


351 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


chấm dứt. Số người bị kết án lao động khổ sai tại Phú Yên và bị 
đày đi Lao Bảo là 20 người, một số khác bị tử hình'. 


Phong trào chống thuế, thực tế, còn lan đến Khánh Hòa, Bình 
Thuận. Nhưng tại hai địa phương này, các cuộc biểu tình còn chưa 
kịp diễn ra thì đã nhanh chóng bị dập tắt bằng việc chính quyền thực 
dân đã cho bắt giam và kết án ngay những người bị coi là có "âm 
mưu phiến động" chẳng hạn như Trần Quý Cáp, Đặng Nguyên Cần, 
như được thể hiện trong báo cáo của Công sứ Nha Trang dưới đây: 

"Mức chính xác và mau lẹ của việc bắt giữ mấy tên cằm đâu ở 
Nha Trang và trong tỉnh mà không gây tôn thương cho bắt kỳ 
người dân nào không liên quan đã có tác dụng như sét đánh... "°. 

Thừa Thiên 

So với các tỉnh phía Nam Trung Kỳ, sức lan tỏa từ phong trào 
chống thuế tại Quảng Nam đến với Bắc Trung Kỷ yếu và chậm hơn 
~ khi phong trào tại các tỉnh phía Nam đã suy yếu và chuẩn bị vào 
giai đoạn kết thúc. Tuy vậy, tính "hiểu chiến"` của người dân Bắc 
Kỳ cũng không khỏi gây cho chính quyền thực dân mi lo ngại về 
một hậu quả tai hại có thể xảy ra nếu phong trào chống thuế ở đây 
bùng phát. Đây cũng là yếu tổ làm cho phong trào tại các địa 
phương này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng vẫn có 
nhiều yếu tố mới. 


1. Phan Châu Trinh, Trung Kỳ dân biến thi mạt ký, Lê Âm, Nguyễn Q.Thắng. 
dịch và giới thiệu, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa xuất bản, Sài 
Gòn, 1973, tr. 86. Theo Nguyễn Văn Thưởng, Vài nét về cuộc đầu tranh 
biểu tình chẳng thuế ở Phú Yên năm 1908, Sđủ, tr. 59. 

2. Lê Thị Kinh, Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới, Tập 1, Phần Phan 
Châu Trinh qua những tài liệu mới, Quyễn 2, Tập 1, Sđd, tr. 55. 

3. Chữ dùng của Toàn quyền Đông Dương trong: Báo cáo tổng hợp của 
Toàn quyên Đông Dương vẻ dân biến Trung Kỳ ngày 22-7-1908, dẫn theo 
Lê Thị Kinh, Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới. Tập 1. Phần: Pham 
Châu Trinh qua những tài liệu mởi. Quyên 2, Tập 1, Sđả, tr. 59. 


352 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Tại Thừa Thiên, đâu tháng 4-1908, nhận được tin Lê Đình 
Mộng (làng Gia Lê) vận động dân chúng hai làng Gia Lê, Công 
Lương phản đối chính sách thuế của nhà nước. chính quyền phái 
Phủ doãn Trần Trạm, Phó quản Trần Pháp cùng một đội lính khô 
xanh đến đây với mục đích khuyên giải nhân dân giải tán, không 
nên tổ chức các cuộc đầu tranh chồng thuế. Tuy vậy, việc khuyên 
giải đã nhanh chóng chuyền thành cuộc đụng độ giữa nhân dân và 
quân triều đình khiến một người chết, còn Trần Pháp bị quần chúng 
bắt giữ. Ngày 11-4-1908, đoàn biểu tình dẫn Trần Pháp tiến vào 
kinh thành Huế. Dân chúng các huyện Bao Vinh, Kim Luông, An 
Cựu, Vĩ Dạ... cũng nhanh chóng kéo về. Họ cắt tóc ngắn, mặc áo 
ngắn, mang theo bị. Thực dân Pháp sau đó phải cho lính tấn công 
khiển đoàn biểu tình bị xé nhỏ, tạo thành nhiều toán kéo tới bao 
vây Tòa Khâm sứ, dinh thự của bọn quan lại. Theo thông tin từ 
những người đi biểu tình tại Huế, cuộc biểu tình đã thu hút khoảng 
2.000 người tham gia'. Sử dụng *lởi kêu gọf" của vua Duy Tân 
không có tác dụng, chính quyền phải đưa lính đồn Mang Cá và trại 
lính sau tòa Khâm sứ ra đàn áp. Cuộc biểu tình sau đó tan rã. 

Nghệ Tĩnh 

Nếu như phong trào tại Quảng Nam diễn ra một cách tự phát, 
phong trào tại Quảng Ngãi chỉ thực sự có định hướng khi Hội Duy 
tân Quảng Ngãi năm lây quyền lãnh đạo khi đã có những bước đi 
nhất định, thì ngược lại, tại Nghệ - Tĩnh, các hội viên của Hội Duy 
tân ngay từ đầu đã nắm lấy và điều khiển phong trào theo ý đồ của 
mình, thông qua những sĩ phu có tư tưởng tiến bộ. Đây là một điểm 
quan trọng góp phần quy định tính chất bạo động của cuộc đấu 
tranh chống thuế tại Nghệ - Tĩnh năm 1908. Mặt khác, tuy nỗ ra 
muộn hơn so với các địa phương khác, nhưng phong trào đấu tranh 


1.Lavenir dự Tonkin 18-4-1908, theo Hồ Song, Vụ đân biển ở miễn 
Trung... Sđd, tr. 12. 


353 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đòi giảm sưu thuế của nhân dân Nghệ - Tĩnh diễn ra không kém 
phần sôi nồi. 

Tại Hà Tĩnh, Nguyễn Hàng Chỉ - thủ lĩnh của phong trào tại Hà 
Tĩnh, trong vai của người bán quế đã hăng hái đi các nơi đẻ bắt liên 
lạc với các hội viên của Hội Duy tân, đồng thời đề tuyên truyền, cổ 
động cho phong trào chống thuế trong quần chúng. Nguyễn Hàng, 
Chỉ đích thân soạn tờ Thông tr lên án chính sách thuế khóa nặng 
nề của thực dân Pháp, kêu gọi nhân dân đứng lên đầu tranh, rằng: 

“Giặc Pháp mượn tiếng bảo hộ, ngược đãi dân ta thật quá 
lắm. Hàng năm, nộp xong sưu thuế rồi, mình không còn chiếc áo 
lành, bụng không được ăn no, đi nơi khác tìm ăn. Khổ hết chỗ nói. 
Nếu cứ ngôi mà đợi chết chỉ bằng vùng dậy tìm lối sông. Hét to gọi 
lớn chỗng lại quân thù. Định ngày 18-4 năm nay (17-5-1908) dân 
chúng các phủ huyện cùng kéo đến tỉnh, xông vào Tòa sứ đòi bỏ 
sưu thuế. Còn dân chúng ba tông Phù Lưu, Canh Hoạch, Vĩnh Luật 
giao cho Phan Huy Tùng điều khiến. Nêu đến ngày đó mà không có 
nhân dân lại họp thì sẽ nói chuyện bằng kiếm, đừng đẻ ăn năn""'. 

Được sự hậu thuẫn của Hội Duy tân cũng như sự hưởng ứng. 
của nhiều sĩ phu, nho sinh trong tỉnh như: lý Xoan ở Hạ Lỗi, huyện 
Can Lộc; lý Tư, hương Hạp ở Thạch Hà, sáng ngày 23-5-1908, 
đoàn xin sưu hơn 600 người do Nguyễn Hàng Chi cùng Trần Ty, 
Phan Hiệp, Nguyễn Lương Nhân dẫn đầu đã tiến thẳng về huyện ly 
Can Lộc khiến Tri huyện Nguyễn Doãn Văn sợ hải phải bỏ trốn”. 
Trên đường kéo vẻ tỉnh ly, đoàn xin sưu bị toán lính do Trung úy 
Pháp Gaillard chỉ huy chặn lại và tấn công. Nguyễn Hàng Chỉ và 


1. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số S, 1959, Theo Chương Thâu, “Nghệ Tĩnh 
hưởng ứng phong trào chống sưu thuế Quảng Nam năm 1908”, Tạp chí 
Xưa & nay, số 313, tháng 8-2008, tr. 10. 


2. Chương Thâu, Nghệ Tĩnh hưởng ứng.... TIđd, tr. 10. 


354 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


một số người khác bị bắt. Được tin, đoàn biêu tình huyện Can Lộc 
bị tấn công và giải tán, đoàn xin sưu huyện Cảm Xuyên do Võ 
Phương Trứ, Hà Huy Cơ, Nguyễn Đăng Mạnh dẫn đầu, từ huyện 
Hương Khê do Nguyễn Duy Phương chỉ huy đang trên đường đi, 
liền quay trở lại. 

Cùng phối hợp với hoạt động của Nguyễn Hàng Chỉ, ngày 22-5, 
tại chợ Giang Đình (Nghi Xuân), Tràn Khắc Lập tô chức diễn 
thuyết kêu gọi nhà nho từ bỏ lối bình văn chương, chữ nghĩa mà 
nên tích cực tham gia cùng nhân dân đâu tranh đòi giảm sưu, giảm 
thuế. Ngày 23-5, cùng Trịnh Yên, Trịnh Xuyên, Phan Chiêu, Phan 
Cẩn... Trần Khắc Lập dẫn đầu đoàn biểu tình hơn 200 người làm 
náo động chợ búa, đồng thời kéo tới huyện đường bắt giải Tri 
huyện Lê Trần Thụy về tỉnh để cùng xin sưu với dân'. Nhưng đọc 
đường đến Cồn Đồng, cách huyện ly Nghỉ Xuân 20 km, đoàn biểu 
tình gặp toán lính của Babut. Babut giả vờ chấp nhận những đề 
nghị của đoàn biểu tình, mời Trịnh Khắc Lập quay lại để giải quyết 
và đề nghị cởi trói cho Tri huyện. Babut ngay lập tức trở mặt bắt 
giữ Trịnh Khắc Lập và giải tán đoàn biểu tình”. 

Tại nhiều nơi, dân chúng cũng tỏ chức các cuộc biểu tình xin 
sưu với các mức độ khác nhau, như những cuộc biểu tình của dân 
chúng tại: các xã Hà Trung, Đan Du... (huyện Kỳ Anh); các xã 
Đồng Môn, Vĩnh Lư, Phù Việt, Trung Tiết... (huyện Thạch Hà do 
Nguyễn Tư Lương, Đặng Cường, Lê Quát, Trần Chơi đứng đầu và 
các làng Đông Thái, Trung Lễ, Yên Vượng (huyện Đức Thọ) do 
Phạm Văn Thản, Định Văn Cẩn, Định Văn Tư tổ chức. Nhưng 
những cuộc biểu tình này đều nhanh chóng đi đến tan rã khi phong 
trào ở Can Lộc và Nghỉ Xuân bị dập tắt. Phong trào còn tiếp tục 


1. Chương Thâu, Nghệ Tĩnh hướng ứng... TIđđ, tr. l1. 

2. Đình Xuân Lâm, “Thủ lĩnh Nguyễn Hàng Chỉ và cuộc vận động duy tân ở 
Nghệ Tĩnh năm 1908", Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại 
học quốc gia Thành phổ Hỗ Chí Minh, số ¡0. 2007, tr. 79-80. 


355 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đến hết tháng 6-1908. Trước tỉnh thần đấu tranh của nhân dân, 
nhiều nơi, bọn hương lý không dám đốc thúc dân chúng nộp thuế 
như những năm trước. 

Tuy vậy, cuộc vận động này chỉ là sự khởi đầu cho kế hoạch vũ 
trang khởi nghĩa của Hội Duy tân Nghệ Tĩnh. Hội này muốn lợi 
dụng phong trào chồng thuế đẻ tổ chức đánh thành Nghệ An, thành 
Hà Tĩnh, cướp trại lính, phá ngục giải thoát cho các tù nhân. Đây 
thực sự là hình thức riêng có trong phong trào ở Nghệ Tĩnh! 

Tiêu biểu nhất trong phong trào mang tính chất bạo động này là 
cuộc đầu tranh do Chu Trạc lãnh đạo. 

Nhận thấy không thể tiếp tục đấu tranh một cách ôn hòa như 
các địa phương khác, Chu Trạc chủ trương phải tiến hành đấu tranh 
có vũ trang. Chu Trạc đã liên hệ và cử một nhóm người do Phạm 
Văn Chớ (Nho Chiến) chỉ huy lên đường sang Thái Lan mua vũ 
khí. Số còn lại cùng Chu Trạc ở lại lo gây dựng lực lượng và căn 
cứ. Tuy nhiên, do tổ chức lỏng lẻo, nhóm đi mua vũ khí phân tán, 
trong khi đó nhóm ở nhà để kẻ địch len lỏi được vào đội ngũ và 
nắm được tin tức. Mặc dù đã kịp phân tán tài liệu, Chu Trạc và một 
số người khác vẫn bị bắt. Ý đồ lợi dụng phong trào chống thuế để 
tổ chức vũ trang bạo động đã không thực hiện được. 

Như vậy, sự kết hợp chặt chè giữa các cuộc biểu tình chống 
thuế ôn hòa với hình thức khởi nghĩa vũ trang rõ ràng là nét đặc sắc 
của phong trào yêu nước ở Nghệ Tĩnh. 

Thanh Hóa 

Tháng 5-1908, phong trào chống thuế mới lan tới vùng Thanh 
Hóa. Các sĩ phu yêu nước Thanh Hóa đã họp bàn kế hoạch vận 


1. Đinh Xuân Lâm, "Thanh Hóa trong phong trào chống thuế ở Trung Kỳ 
năm 1908", Tạp chí Xưa & Nay, số 341. tháng 10-2009, tr. 13. 
2. Đinh Xuân Lâm. “Thủ lĩnh Nguyễn Hàng Chỉ...", TIđd, tr. 11. 


356 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


động nhân dân tham gia phong trào chống. sưu thuế. Bản Hiệu triệu 
nhân dân đấu tranh đòi chính quyên miễn giảm sưu thuê mau 
chóng được dán khắp nơi. Những người lãnh đạo hy vọng bản /fiệu 
triệu sẽ góp phần kích động tỉnh thần của quần chúng nhân dân. 
Tuy nhiên, kế hoạch này đã nhanh chóng bị dập tắt khi thực dân 
Pháp tiến hành lùng sục, vây bắt và xét xử những người lãnh đạo. 
của phong trào. Cuộc vận động hưởng ứng phong trào chồng thuế 
của nhân dân Thanh Hóa đã bị dập tất ngay trước khi kịp khởi sự'. 

Như vậy, phong trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ trước sau đã 
tồn tại trong vòng 3 tháng, từ đầu tháng 3 đến cuỗi tháng 6-1908. 
Từ giữa tháng 6, các đơn vị vũ trang do Chính phủ thuộc địa tăng 
cường tới các tỉnh để đàn áp phong trào đã rút về. Ngày 15-7, lính 
khổ đỏ rút khỏi Hà Tĩnh. Phong trào chống thuế chấm dứt. Theo 
bản kết án của chính quyền thuộc địa và Chính phủ Nam triều đã có 
tới 435 người bị bắt giữ và kết án, trong đó có rất nhiều nhà cách 
mạng trong phong trào Duy tân và Đông Kinh Nghĩa thục”. 


Mặc dù, bị đàn áp khốc liệt, phong trào đầu tranh của quần 
chúng nhân dân Trung Kỳ cũng đạt được những kết quả đáng ghi 
nhận. Đó là buộc chính quyền thực dân phải thay đổi chính sách 
thuế, như: quyết định giảm thuế thân từ 2,40 đồng xuống còn 2,20 
đồng; bỏ nghị định tăng 5% thuế điền; giảm số ngày đi xâu làm 
việc "hàng tính" từ ngày xuống còn 5 ngày). Đồng thời nhằm xoa 
dịu, mua chuộc dân chúng, ngày 31-12-1908, Toàn quyền Đông 
Dương đã phải chuẩn y việc mở một vài nhà thương, trường học. 
Hơn nữa, dù chỉ diễn ra trong một thời gian không lâu lắm, nhưng 
phong trào chống thuế của nhân dân Trung Kỳ đã có sức lan tỏa 


2. Nguyễn Thể Anh, Phong trào kháng thuê ở miễn Trung qua các châu bản 
triều Nguyễn. Sđd, tr. 19. 
3. Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự kiện.... Sđủ, tr. 314. 


357 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


mạnh mẽ. Khởi phát từ sự chống đối chính sách sưu thuế quá nặng 
nề của chính quyền thuộc địa, dưới tác động của tư tưởng duy tân 
và cuộc vận động duy tân sôi nổi diễn ra ngay trong những năm 
trước đó, phong trào chồng thuế từ một phong trào mang tính địa 
phương, diễn ra tại một tỉnh là Quảng Nam đã nhanh chóng lan 
rộng, trở thành phong trào chung của các tỉnh miễn Trung và cũng 
vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc đấu tranh tự phát, dưới hình 
thức ôn hòa để trở thành một phong trào có lãnh đạo, kết hợp với 
hình thức đấu tranh bạo động quyết liệt. Đây thực sự là một biểu 
hiện cho "một trạng thái tỉnh thần chưng của cả nước An Nam 
nhưng đã xuất hiện trước hết ở miền Trung Trung Kỳ" (Báo cáo 
tổng hợp về dân biến Trung Kỳ của Toàn quyền Đông Dương gửi 
Bộ trưởng Bộ thuộc địa ngày 22-7-1908). 


Đánh giá về mục đích và tính chất của phong trào, Toàn quyền 
lâm thời Đông Dương Bonhoure cũng phải thừa nhận rằng: 

*Thực ra họ (tức những người tham gia Trung Kỳ dân biến) 
không chỉ nhằm giảm một vài thứ thuế mà nhằm - tôi xin nhắc lại 
đây mới là điều nghiêm trọng và đáng lo cho tương lai - tạo ra sự 
hỗn loạn về tổ chức cai trị trong toàn quốc và chuẩn bị sự thức tỉnh 


của một phong trào dân tộc". 


Từ đó, Chính phủ thuộc địa phải đã tính tới thái độ của người 
dân thuộc địa và biện pháp. đối phó. Kêt luận được đưa ra là: 

"Ngay từ bây giờ Chính phủ phải tính đến một cuộc nồi dậy có 
thể xảy ra bắt cứ lúc nào mà các sự việc vừa qua là những triệu 
chứng báo hiệu trước và... chúng ta cũng chỉ có thể ngăn chặn 


1. Lê Thị Kinh, Phan Châu Trinh qua những tôi liệu mới, Tập 1, Phần Phan 
Châu Trình qua những tài liệu mới, Phần 2, Tập 1, Sđủ, tr. 51. 

2. Báo cáo Tổng hợp về dân biển Trung Kỳ ngày 22-7-1908 của quyên Toàn 
quyển Đông Dương gửi Bộ trưởng Thuộc địa. Theo Lê Thị Kinh. Pham 
Châu Trình qua những tài liệu mới, Tập 1, Sđủ, tr. 63. 


358 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


bằng cách thường xuyên sẵn có ở Đông Dương những lực lượng vũ 
trang đủ mạnh"). 

'V. PHONG TRÀO ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 

1. Quá trình vận động thành lập Đông Kinh Nghĩa thục 

Đông Kinh Nghĩa thục là một trong những hoạt động của các sĩ 
phu yêu nước trong cuộc cách mạng đầu thế kỳ XX ở Việt Nam. 
Phong trào này vừa chịu tác động của phong trào cải cách giáo dục 
theo hướng hiện đại đang diễn ra tại các nước láng giêi g: Trung 
Quốc và Nhật Bản, vừa thể hiện sự nhạy bén của các sĩ phu yêu 
nước trong việc lợi dụng chính sách của Pháp trong lĩnh vực giáo 
dục ở Việt Nam lúc bây giờ được thẻ hiện trong cái gọi là cuộc cải 
cách giáo dục lần thứ nhất do Paul Beau khởi xướng từ năm 1902, 

Chính trong bối cảnh của cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất, ý 
tưởng về việc phát triển một chương trình giáo dục để phục vụ cho 
công cuộc duy tân nhưng vẫn trong khuôn khô hợp pháp, tức là 
được chính quyền thuộc địa cho phép đã ra đời. 

Năm 1906, Phan Bội Châu sang Nhật và truyền về trong nước 
những tập thơ văn yêu nước, trong đó có những bức thư miêu tả về 
một nước Nhật Bản mới. Những tập văn thơ này có tác động đến tư 
tưởng của các sĩ phu trong nước, trong đó có Phan Châu Trinh. 

Thế rồi, ngay trong năm 1906 này, Phan Châu Trinh đã quyết 
định sang Nhật tìm gặp Phan Bội Châu. Trước khi sang Nhật, Phan 
Châu Trinh đã có cuộc gặp với Lương Văn Can, Đào Nguyên Phổ, 
Võ Hoành bàn kế duy tân. 

Tại Nhật, Phan Châu Trinh đã có điều kiện được “khảo sát 
phương châm tự cường của người Nhật, lại thăm Khánh Ứng 


1. Báo cáo Tổng hợp vẻ dân biến Trung Kỳ ngày 22-7-1908 của quyền Toàn 
quyên Đông Dương gửi Bộ trưởng Thuộc địa. Theo Lê Thị Kinh, Phan 
Châu Trình qua những tài liệu mới, Tập 1. Sđd, tr. 66. 


359 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nghĩa thục, nơi đào tạo các nhà tiền bồi duy tân của Nhật, tiếp xúc 
với các giáo sư trong trường, từm hiểu cách huắn luyện thông chí 
và phương pháp tổ chức việc học "" 


Mô hình của Khánh Ứng Nghĩa thục” đã tác động rất lớn tới 
nhận thức của Phan Châu Trinh. Về nước, tại Hà Nội, Phan Châu 
Trinh gặp Lương Văn Can để nói về tình hình nước Nhật, đồng thời 
bàn kế hoạch thành lập một nghĩa thục ở trong nước theo mô hình 
của Khánh Ứng Nghĩa thục Nhật Bản. 


Đầu năm 1907, những người đửng đầu đã làm đơn xin phép 
Chính phủ bảo hộ mở trường tư thục” và 2 lớp học đầu tiên, I dành 
cho nam, 1 dành cho nữ đã được tổ chức tại số 10 Hàng Đào, Hà 
Nội - 2 tháng trước khi nhà cầm quyền chính thức cấp phép mở 
trường với lý đo được giải thích là: 


*Theo lệ Tây, không cho phép mà cũng không bác bỏ, tức thị là 
mặc hứa. Mà chủ trương của chúng ta chính đại quang minh, họ 
khó bê từ chôi. Vậy chúng ta có thể mở lớp ngay được "*. 

Năm 1907, trong chuyến về nước lần thứ hai để gặp Hoàng Hoa 
“Thám của Phan Bội Châu, các ông Lương Văn Can, Tăng Bạt Hồ và 


1. Nguyễn Hiển Lê, Đồng Kinh Nghĩa thục phong trào Duy tân đầu tiên ở 
Việt Nam, Nxb. Lá Bồi, Sài Gòn, 1974, tr. 40-41 

2. Khánh Ứng Nghĩa thục với bỗn tính chất làm rạng danh người Nhật: tính 
tự chủ; ý chí độc lập; óc tháo vát; lòng tự nguyện đóng góp. vào các. việc 
công ích thiện. Trường này từ chỗ chỉ dạy các học viên lớn tuổi để rồi các 
học viên lớn tuổi lại dạy các lớp học viên nhỏ tuổi hơn, năm 1874 đã có 
một số lớp tiếu học và trung học, năm I891 mở thêm một số lớp ban đêm 
chuyên dạy các môn thương mại, từ nằm 1905 thêm một chuyên ban dạy 
khoa học kinh doanh, ngoài bốn ban có sẵn: kinh tế, chính trị, pháp luật và 
văn chương. Theo Chương Thâu, Đông Kinh Nghĩa thực và văn thơ Đông. 
“Kinh Nghĩa thục, Tập 1, Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2010, tr. 50. 

Theo Nguyễn Hiến Lê trong Đông Kinh Nghĩa thục phong trào Duy tân 
đâu tiên ở Việt Nam, Sđd, tr. 48 thì Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Duy Tốn 
chịu trách nhiệm xin giấy phép mở trường. 


4. Nguyễn Hiển Lê, Đông Kinh Nghĩa thục.... Séd, tr. 50. 


“« 


360 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Phan Bội Châu đã có cuộc gặp gỡ đẻ cho “Đông Kinh Nghĩa thực 
được quyết định mở gây nỗi một phong trào Duy tân trong nước "". 

Không lâu sau đó, những người chủ trương lập Đông Kinh 
Nghĩa thục đã cùng họp lại để tô chức và phân chia công việc. 

Đứng đầu Đông Kinh Nghĩa thục là Lương Văn Can. Lương 
'Văn Can cũng là người nhiêu tuổi nhất (S3 tuôi) được bầu giữ chức 
Thục trưởng; Nguyễn Quyền (38 tuôi)” làm Giám học. Hội viên 
chính thức của trường còn có Nghiêm Xuân Quảng - Án sát Lạng 
Sơn và một số nhà tân học như: Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tổn, 
Trần Đình Đức, Bùi Đình Tá, Phan Đình Đổi, Nguyễn Bá Học. 
Nhiều hội viên tán trợ cũng tham gia vào việc tỏ chức và duy trì 
nhà trường: Đào Nguyên Phỏ. Phạm Tuấn Phong, Dương Bá Trạc, 
Hoàng Tăng Bí, Lê Đại, Vũ Hoành, Nguyễn Hữu Cầu, Phan Tất 
Tuân... Dự kiển của hội (gồm các hội viên chính thức và hội viên 
tán trợ) là thành lập một nghĩa thục ở Hà Nội rồi mở rộng dẫn ra 
các địa phương. 

Trong đơn đăng ký gửi cho chính quyền thực dân, mục tiêu 
hoạt động của Đông Kinh Nghĩa thục chính là nhằm: 

".... mở rộng các lợi ích về thương mại, công nghiệp và khoa 
học thực tế: mở rộng và phố cập hóa việc sử dụng chữ Quốc ngữ 
như mội phương tiện chính thức trong trao đổi văn bản, tăng 
cường niềm tự hào về lịch sử Việt Nam". 

Đẳng sau những mục tiêu mang tính duy tân như vậy, những sĩ 
phu yêu nước muốn bằng con đường giáo dục có thể tác động tới 


1. Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh Nghĩa thục.... Sđd, tr. 42. 

2. Nguyễn Quyển nguyên là Huấn đạo Lạng Sơn, về làm giáo viên trường. 
sử phạm. 

3. W,Duiker, The rise 0ƒ nafionalism in Viemam, 1900-1941, Coell University. 
Press, Ithaca and London, 1976, tr. 57. 


361 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


quần chúng, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời là 
cơ sở trong nước hợp pháp hỗ trợ cho phong trào Đông du của 
Phan Bội Châu và phong trào Duy tân đang phát triển rộng rãi 
trong cả nước! . 


Lương Văn Can (1854-1927) 


Nguồn: Trần Văn Giàu (chủ biên), Lịch sử cần đại Việt Nam, tập III, Tủ 
sách Trường Đại học Tổng hựp, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961. Phụ lục ánh. 


Đại Nam Đăng cổ tùng báo được chọn làm cơ quan ngôn luận 
của trường. Trong mục Tïn vắn Hà Nội 797, ngày 27-4-1907, 
những tin tức đầu tiên về Đông Kinh Nghĩa thục đã được truyền tải 
đến người đọc như sau: 


- Nguyễn Thị Quỳnh Giang, "Lương Văn Can và Trường Đông Kinh Nghĩa 
thục”, trong Đỗ Thị Minh Thúy, Nguyễn Hồng Sơn (đồng chủ biên), 
Phong trào Duy tân với sự chuyên biến của văn hóa Việt Nam đâu thể kỷ 
20, Nxb. Từ điển bách khoa & Viện Văn hóa, Hà Nội, 2010, tr. 394. 


362 


Chương \ˆ Phong trào yêu nước và cách mạng... 


*Ở phổ Hàng Đào số thứ mười, mây ông cử, ông tú cùng mắy 
ông đồ có mở ra một tràng Tân học đẻ dạy theo học thức tân nghị 
đông người học lắm. Chúng tôi có xin phép với 


nhà nước. Tràng 
ông sư trưởng tràng ấy là ông cử Can, thì Ngài có lòng tốt mà mời 
chúng tôi vào thăm trưởng. Trường học rộng lắm, mà học trò cả 
ngày, cả đêm ước đến 400 người, phân ra thành nhiêu lớp: lớp thì để 
các ông cử, ông tú học chữ Pháp. lớp thì để những ông làu chữ Pháp 
học chữ Nho; lớp người nhớn, lớp trẻ con, tràng con trai, tràng con 
gái thứ bậc phân mình lắm. Các ông giáo là người có lòng tốt đã 
dạy giáp không có lương. Dạy chữ Tây thì chúng tôi thấy ông Trân 
Hữu Đức, ông Phan Huy Thịnh, dạy chữ Nho thì ông Nguyễn Quyên, 
ông tú Phụng, còn nhiều ông nữa chúng tôi chưa biết tên..."!. 

Như vậy, Đông Kinh Nghĩa thục được thành lập “theo phương 
châm khai hóa của Chính phủ bảo hộ ', đáp ứng đúng những yêu cầu 
của chính quyền, về tổ chức, nội dung và phương pháp giảng dạy. 

2, Tổ chức và hoạt động của Đông Kinh Nghĩa thục 


a. Tổ chức 


Về tổ chức, Trưởng Đông Kinh Nghĩa thục được tô chức thành 
4 ban: Ban Giáo dục, Ban Cổ động. Ban Tu thư và Ban Tài chính. 

Ban Giáo dục có nhiệm vụ tô chức hoạt động giảng dạy, học 
tập, tuyên sinh. Tham gia giảng dạy tại Đông Kinh Nghĩa thục, 
phân đông là trí thức Nho học và trí thức Tây học thời bấy giờ. 


Ban được chia thành các tổ bộ môn gồm: Việt văn, Hán văn, 
Pháp văn, Sử địa, Toán pháp. 


1. Đại Nam Đăng Cổ tùng báo, số T91. ngày 27-4-1907. Theo Phạm Xanh, 
“Đông Kinh Nghĩa thục, tiếp cận từ phương điện văn hóa tư tưởng”, Tạp 
chí Nghiên cửa lịch sử, số  - 2007, tr. 39. 

2. Đặng Thai Mai (1974), Văn thơ cách mạng Việt Nam đâu thể kỉ XX. Nxb. 
Văn học, Hà Nội, 1974, tr. 74. 


363 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Đảm nhận việc dạy Hán văn là Nguyễn Quyển, Vũ Trác, Hoàng, 
Tích Phụng, Dương Bá Trạc, Hoàng Tăng Bí, Lương Trúc Đàm, 
Đào Nguyên Phổ. 

Chuyên phần dạy Pháp văn và Việt văn là: Trần Hữu Đức, 
Phan Huy Thịnh. Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá 
Học, Bùi Đình Tá, Phan Đình Đối. 

Phụ trách việc dạy Sử Địa, Toán pháp là Trần Đình Đức và 
Phan Đình Đổi. Đáng chú ý là trong số các giáo viên của trường có 
một số nữ dạy các môn tiếng Pháp, chữ Hán!. 


Ngoài ra, Đông Kinh Nghĩa thục còn nhận được sự cộng tác 
của khá nhiều trí thức khác, tuy không trực tiếp tham gia giảng dạy 
nhưng thường xuyên gửi bài viết về trường cộng tác. 

Lúc đầu, các giáo viên dạy đều dạy với tinh thần tình nguyện 
và không lẫy lương. Về sau, khi quỹ của nhà trường dồi dào, giáo 
viên được nhận lương mỗi tháng 4 đồng. 

Ban Cổ động có chức năng chính là tuyên truyền, khuếch 
trương ảnh hưởng của trường ra bên ngoài nhằm thu hút được sự 
tham gia của đông đảo quần chúng thông qua các hình thức hoạt 
hoạt động chính là tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn, tranh 
luận và thậm chí cả trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống 
để truyền tải những nội dung mới. 

Ban Tu thư có hai nhiệm vụ chính là biên soạn, dịch thuật. Các 
ấn phẩm do Ban Tu thư tổ chức thực hiện được dùng làm tài liệu 
học tập chính thức của nhà trường, hoặc dùng để phân phát trong. 
quần chúng, như một hình thức tuyên truyền hữu hiệu. Tổ Biên 


1. Đại Nam Đăng Cổ tùng báo, số 23, ngày 29-8-1907, tr. 478. Theo Nguyễn 
'Thành, “Đông Kinh Nghĩa thục và Đại Nam Đăng Cổ tùng báo”, Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, số 4 - 1991, tr. 18. 


364 


Chương V Phong trào yêu nước và cách mạng... 


soạn gồm: Phạm Tư Trực. Dương Bá Trạc, Lương Trúc Đàm, 
Phương Sơn và tô Dịch thuật có Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Đôn 
Phục, Hoàng Tích Phụng'. 

Ban Tài chính của Đông Kinh Nghĩa thục chuyên trách mọi hoạt 
động chỉ thu của trường. mà chịu trách nhiệm trực tiếp là Lương Văn 
Can (thủ quỳ) và Nguyễn Quyền (giữ số sách, ghi chép). 


Với tiêu chí là một "nghĩa thục" kiểu mẫu, nên Đông Kinh 
Nghĩa thục không được tô chức từ nguôn thu học phí hay các khoản 
đóng góp của học sinh mà phân lớn dựa vào sự trợ giúp của những 
người tổ chức nhà trường và sự quyên góp, giúp đỡ tự nguyện từ 
gia đình học sinh và những người có cảm tình với ngôi trường. Cơ 
sở học tập đầu tiên của nhà trưởng chính là ngôi nhà số 10 Hàng 
Đào của Thục trưởng Lương Văn Can. Nhờ uy tín và tài vận động 
của những người sáng lập cũng như do mục đích, tô chức hoạt động, 
của nhà trường nên nguồn tài chính của nhà trường từ chỗ chưa có 
đã tăng lên nhanh chóng, đủ đẻ trả lương cho giáo viên (4 
đồng/ tháng/ người) , mua tài liệu, dụng cụ học tập cho học sinh và 
chỉ tiêu vào các hoạt động khác của nhà trưởng. Chiếm tỷ lệ lớn 
trong các khoản thu của nhà trường là các tiền ủng hộ của những 
người có thiện cảm với Đông Kinh Nghĩa thục mà như lời Lễ Đại 
"có lúc nhà trưởng đứng ra thu không xuế"°. Tiêu biểu trong số đó 
là hiệu kim hoàn Thế Xuân ở Hàng Bạc và hiệu tơ lụa Phúc Lợi ở 
Hàng Ngang... Tên tuổi của những người đóng góp được ghi trên 
tâm bảng treo phía ngoài trường. 


nị 


1. Nguyễn Hiển Lê, Đông Kinh Nghĩa thục.... Sđd, tr. 54. 

2. Chương Thâu, Đồng Kinh Nghĩa thục và văn thơ Đông Kinh Nghĩa thực, 
Sđú, tr. 55. 

3. Chương Thâu, Hồ Song.... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđd, tr. 119. 


365 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


b. Dạy học 

Việc dạy của Đông Kinh Nghĩa thục được thực hiện ngay từ 
tháng 3 - 1907, trước khi chính thức nhận được giấp phép của chính 
quyền bảo hộ, tại các lớp học được mở ra tại nhà số 10 phố Hàng 
Đào, với khoảng 30-50 học sinh như đã nói ở trên. Học sinh phần 
đông là con em những trí thức cấp tiến hoặc những gia đình giàu 
có. Số học sinh sau đó tăng nhanh và có lúc lên tới nghìn người" 
nên địa điểm học được mở rộng sang cả nhà số 4 phó Hàng Đào. 
Học sinh đi học được cấp giấy bút, sách vở, những học trò nghèo 
được trường bồ trí chỗ ở trong ký túc xá của trường. 

Không giống như các trường học công của Chính phủ, các lớp 
học tại Đông Kinh Nghĩa thục không được phân chia theo lứa tuổi 
mà dựa trên nhu cầu và trình độ của học viên. Do đó, học viên của 
trường khá đa dạng, từ trẻ em đến người lớn, từ những người đã 
được đào tạo trong môi trường Nho học đến những trí thức Tây học. 

Vào thời điểm đông nhất, Đông Kinh Nghĩa thục mở được 8 
lớp, giảng dạy vào ban ngày, ban đêm và được phân làm ba cắp là 
tiểu học, trung học và đại học. Tiểu học để dạy cho những người 
mới học Quốc ngữ, trung học và đại học dạy những người lớn đã 
thông chữ Hán hoặc muốn học chữ Pháp”. Trường còn mở các lớp. 
đặc biệt chỉ để dạy chữ Quốc ngữ, tiếng Pháp hoặc chữ Hán cho 
những ai có nhu cầu. Riêng các lớp tiếng Pháp thường được tổ chức 
vào buổi tối theo một chương trình riêng do các công chức bản xứ 
phụ trách việc giảng dạy và học sinh theo học phải đóng một khoản 
học phí nhỏ”. Ngoài ra, trường còn tô chức được lớp học dành riêng 
cho các học sinh nữ. 


1. Chương Thâu, Đông Kinh Nghĩa thục và văn thơ Đông Kinh Nghĩa thực, 
Sđd, tr. 53. 


2. Chương Thâu, Hỗ Song.... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđủ, tr. 115. 
3.David G.Mam, Vieinamese amicolonialism 1885-1925, Univeriity of 
California, Berkeley, Los Angeles, London. 1971, tr. 165. 


366 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Chương trình giáo dục của Đông Kinh Nghĩa thục chú trọng tới 
việc giảng dạy những kiển thức thường thức ứng dụng, từ bỏ lỗi 
dạy và học "tầm chương trích cú". Do đó. tại trưởng, học sinh được 
học cả các môn xã hội và các mön tự nhiên, trong đó đặc biệt lôi 
cuốn là môn Lịch sử, Văn học. Sự hấp dẫn của của những môn học 
này không chỉ bởi đội ngũ giáo viên giảng dạy là những trí thức 
thông thạo Hán ngữ, mà còn bởi những nội dung truyền tải đến cho 
học viên thực sự mới lạ. Giáo viên tự biên soạn bài giảng của mình, 
dài khoảng vài trang bằng chữ Hán hoặc chữ Quốc ngữ. Tứ thư, 
Ngũ kinh vẫn là những sách giáo khoa được sử dụng trong nhà 
trường nhưng tỉnh thần của nó đã được truyền tải dựa trên một tư 
duy mới. Tài liệu giảng dạy chính là các tác phẩm Tân văn, Tân thư. 
của những nhà cải cách Trung Quốc, Nhật Bản, trong đó những tác 
phẩm của Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vy được đặc biệt ưa thích. 
Ngoài ra, nhà trường còn tự biên soạn các loại tài liệu học tập về 
lịch sử, luân lý, văn học dưới dạng thơ vần, văn vẫn, mà phản chủ 
yêu trong đó là thơ văn do hội viên Đông Kinh Nghĩa thục sáng tác, 
đặc biệt là thơ văn của Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiển... 
Nhìn chung, các tài liệu giảng dạy thường có nội dung đề cao 
truyền thông dựng nước, giữ nước, lịch sử dân tộc, kêu gọi tỉnh 
thần yêu nước, tự hào và tự cường dân tộc. Bên cạnh đó, nhà 
trường còn chủ động liên hệ và nhập về nhiều sách “7ân thư" từ 
Trung Quốc như Trung Quốc hôn, Vạn quốc sử ký, Doanh hoàn chí 
lược, Nhật Bản tam thập niên duy tân... để phục vụ cho nhu cầu học 
tập, tìm hiểu của học viên. Độc giả quan tâm thậm chí cũng có thể 
mượn sách tại thư viện trường. Trường còn lập ra hòm thư mang tên 
*'Đâu thư hàm” đề thu thập những ý kiển đóng góp từ mọi nơi. 

Trong nội dung cuộc cải cách giáo dục đề ra năm 1906, chính 
quyền thực dân có để cập tới việc đưa vào trong chương trình giảng, 
dạy các môn học mới về khoa học tự nhiên, khoa học thường thức. 
Do đó, trong nội dung học tập của Đông Kinh Nghĩa thục, học sinh 


367 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


được tiếp xúc với toán pháp, hình học, cách trí. Ngoài ra, học sinh 
còn được học thêm một số kiến thức vẻ vệ sinh, địa lý, đặc biệt là 
về kinh tế, như các khái niệm về mậu dịch, thông thương, tiền tệ, 
ngân hàng, trái phiêu, hồi phiều, chiết khấu, ngân hàng, sao phiều, 
công ty... Đây hoàn toàn là những môn học mới lạ không chỉ với 
học sinh mà với cả giáo viên. Nhà trường sử dụng sách giáo khoa 
được dùng trong các trường tiểu học của Pháp, các bản dịch tiếng 
“Trung từ các sách khoa học viết bằng tiếng Anh làm giáo trình để 
giảng dạy, do đó kiến thức học sinh thu lượm được còn đơn giản và 
không nhiều. Mặc dù có hạn chế về tài liệu giảng dạy, giáo viên 
còn chưa thực sự hiểu hết các vấn đề của môn học, nhưng việc đưa 
các môn học khoa học, tự nhiên vào chương trình giảng dạy đã thể 
hiện một nỗ lực lớn của những người thầy trong ngôi trường khi cố 
gắng xây dựng một mô hình giáo dục hướng tới mục tiêu “khai dân 
rrí` thay vì chỉ để đào tạo ra những con người học để làm quan như 
trước đây. Và một phần nào đó trong những cỗ gắng này cũng 
chính là để “chuẩn hóa" hoạt động của nhà trường so với những 
tiêu chuẩn về giáo dục tư do chính quyền thực dân đề ra. 


Như vậy, trong hoạt động giảng dạy, Đông Kinh Nghĩa thục đã 
tạo nên một mô hình giáo dục mới do người Việt Nam sáng lập và 
điều hành với nội dung và hình thức chưa từng có trước đó”. 


e. Diễn thuyết, bình văn 


Không giới hạn trong hoạt động giáo dục đơn thuần, Đông 
Kinh Nghĩa thực còn vươn tới những hoạt động văn hóa khác với 


1. Đinh Xuân Lâm, “Đông Kinh Nghĩa thục, ngôi trường kiểu mới đầu thể 
kỷ 20. điểm son của giáo dục Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 9- 
2007, tr. 6. 

2. Hà Minh Hồng, “Nhìn lại sự nghiệp của Đông Kinh Nghĩa thục”, tr. 92. 
Trong Hoàng Như Mai (cb): /00 năm Đông Kinh Nghĩa thực, Nb. Trì 
thức, Hà Nội, 2008. 


368 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa có thẻ còn rộng lớn hơn cả việc giảng. 
dạy'. Diễn thuyết, bình văn là những hình thức chính trong hoạt 
động của Ban Cổ động. Các sự kiện này thường được tổ chức vào 
ngày mùng Một và ngày Rằảm Âm lịch mỗi tháng. Mở đầu cho 
chuỗi các buổi sinh hoạt này là buổi diễn thuyết về tắm gương Nhật 
Bản cùng lời kêu gọi quần chúng từ bỏ lỗi học truyền thống diễn ra 
tại đền Ngọc Sơn vào ngày Rảm tháng Giêng của hai diễn giả 
Dương Bá Trạc và Lương Trúc Đàm. Buổi diễn thuyết ngay lập tức 
thu hút sự chú ý của chính quyền thực dân, và sau đó, Dương Bá 
Trạc và Lương Trúc Đàm đều bị cảnh sát tra hỏi”. Tuy vậy, buổi 
diễn thuyết nhanh chóng gây được tiếng vang lớn trong cả lớp sĩ 
phu cũng như trong tầng lớp thị dân Hà Nội. Sau sự kiện đó, các 
buổi sinh hoạt tiếp theo thường được tô chức tại trường, nhưng 
thỉnh thoảng, một số diễn giả lại muôn được diễn thuyết tại trung 
tâm thành phố hoặc các vùng phụ cận như làng Bưởi, làng Nhị 
Khê, làng Mọc... Các buổi diễn thuyết, bình văn như vậy được tổ 
chức nghiêm túc và thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, 
từ quan lại, binh lính, viên chức đến dân nghèo thành thị, nông dân 
ngoại thành. Lương Văn Can luôn ngồi ở vị trí trung tâm - chủ trì, 
bên cạnh là diễn giả của buổi hôm đó, giáo viên trường cùng những 
vị khách danh dự. Thính giá ngồi nghe được chia làm hai nhóm 
nam và nữ, phía sau cùng và hai bên cánh là học sinh`. Vào thời 
điểm bẩy giờ, việc để cho phụ nữ được tham gia các buổi sinh hoạt 
như vậy được coi là một hành động cấp tiền. 

Diễn giả chính thường là giáo viên của trường như Hoàng Tăng. 
Bí, Dương Bá Trạc, Lương Trúc Đàm, Trần Tán Bình, Nguyễn 
Quyển... Lịch sử dân tộc với những vị anh hùng có công với đất 


1. David G.Man, Vietnamese anticolonialism 1885-1925, Sđd, tr. 167. 
2. David G.Mar, Viemamese amicolonialism 1885-1925, Sđd, tr. 168. 
3. Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh Nghĩa thục.... Sđủ, tr. 85. 


369 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nước như Hai Bà Trưng, Trằn Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... 
là chủ đề phổ biến, khá gần gũi với công chúng, đặc biệt là tầng lớp 
bình đân. Các diễn giả cũng trình bày cho công chúng nghe về cuộc 
duy tân của Nhật Bản, Cách mạng Pháp năm 1789, cuộc đấu tranh 
giành độc lập của Mỹ, sự nghiệp của Washington... Ngoài ra, đề tài 
xây dựng thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục mê tín, dị 
kêu gọi dùng hàng nội hóa, cắt tóc ngắn, mặc quản áo 
cũng được để cập khá thường xuyên. Trong các buổi bình 
thơ, diễn giả chú trọng giới thiệu tới công chúng các tác phẩm văn 
thơ yêu nước do giáo viên trong trường sáng tác, hoặc được gửi về 
từ nước ngoài, như Hải ngoại huyết thự, Á tế ca... Nhìn chung, các 
chủ đẻ diễn thuyết, bình giảng đều có tác động tới người nghe, góp 
phần tuyên truyền, cổ động mạnh tỉnh thần yêu nước, duy tân. 
Những nội dung quan trọng của bài diễn thuyết, bình thơ sau đó 
được đăng trên cơ quan ngôn luận của trường là Đại Nam Đăng Cổ 
tùng báo. 


Nổi tiếng nhất trong số các diễn giả bấy giờ là Phan Châu 
Trinh. Mỗi lần diễn thuyết, ông thường trình bày về một chủ đề 
mới, chẳng hạn như: “Bất phế Hán tự, bắt tác dĩ cứu Nam quốc" 
(không bỏ chữ Hán không cứu được nước Nam); "Vai trò của tôn 
giáo với sự nghiệp cứu nước"... Những chủ đề này có sức ảnh 
hưởng khá lớn đến tư tưởng và hành động của quần chúng. Khi 
Phan Châu Trinh kêu gọi cắt tóc thì ở Hà Nội xuất hiện ngay một 
bài thơ khuyết danh về vận động cắt tóc ("Hới hể") và bài thơ này 
nhanh chóng lan ra các vùng phụ cận. Ngoài điển thuyết, bình văn, 
Đông Kinh Nghĩa thục còn sử dụng loại hình sân khấu truyền thống, 
là tuổng như một hình thức sinh hoạt quần chúng, nhằm ca ngợi 
niềm tự hào dân tộc và gián tiếp công kích thực dân Pháp. 

Sự hấp dẫn, tính thuyết phục của các buổi diễn thuyết, bình văn 
được thể hiện trong một bài ca lúc bấy giờ: 


370 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Buổi diễn thuyết người đông như hội, 
Kỹ bình văn khách đến như mưa. 

4. Xuất bản, biên soạn 

Trong việc biên soạn, các tài liệu viết bằng chữ Hán chiếm một 
số lượng không nhỏ, nhằm phục vụ cho nhu câu học tập của học 
viên và cũng để phỏ biến ra bên ngoài. Ngoài các tài liệu được lây 
từ Tân văn, Tân thư, hay các áng văn cô, Đông Kinh Nghĩa thục 
chú trọng tới việc biên soạn các tài liệu mới như Quốc đân độc bản, 
Nam quốc giải sự, Nam quốc địa dư, Quốc văn giáo khoa thư, Luân 
lý giáo khoa thư, Nam quốc lịch sử, Việt sử... Sách giáo khoa chữ 
Hán được khắc mộc bản in trên giấy gió, đóng bìa dày dặn. Riêng 
Quốc dân độc bản gồm 79 bài học cơ bản như Giải nghĩa hai chữ 
quốc dân, Lòng yêu nước, Thuyết văn mình không có giới hạn, 
Quan hệ giữa nước và đân, Bàn vẻ quyển lợi trách nhiệm... là một 
cuốn sách phô biến kiến thức về “vẻ xã hội, quốc dân, nghĩa vụ hợp 
quân, ái quốc; những định nghĩa về chính thể, quan chế, trưởng 
học, quân chính, thuế khóa, pháp luật. giao thông, cảnh sát, dân 
chính bộ luật, tôn giáo... "/. Sách được in lại nhiều lần và thậm chí 
in tới hàng vạn bản. Các ấn phâm này được coi như cương lĩnh 
hành động của sĩ phu lúc bảy giờ. Đối với học sinh và giáo viên, 
các loại tài liệu này được phát miễn phí, ngoài ra một số ít khác 
được bán cho các hiệu sách. 

Để thúc đây việc sử dụng chữ Quóc ngữ, trường tổ chức biên 
tập và xuất bản các cuốn sách viết bằng chữ Quốc ngữ và phô biến 
một cách rộng rãi trong dân chúng. Các sách dùng trong bậc Tiểu 
học thường được viết bằng loại chữ này”. Phân đông trong số các 


1. Dịch từ lời tựa cuốn Quốc đân đóc bản, Chương Thâu. Hồ Song.... Lịch 
sử Việt Nam.... Sđd, tr. 178. 
2. Nguyễn Hiển Lê, Đông Kinh Nghĩa thục, Sđd, tr. 44. 


371 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


sách này là các bài thơ theo thể lục bát hoặc song thất lục bát hay 
các bài về đài từ 40 đến 5O câu, như: Phen này cắt tóc đi tu, Kêu 
hôn nước của Nguyễn Quyền; Khuyên người nước học chữ Quốc 
ngữ của Trần Quý Cáp; Vì sao dân đói của Dương Bá Trạc; Thiết 
tiền ca, Cần phải học đúng của Nguyễn Phan Lãng; Đẻ tỉnh quốc 
dân hôn của Phan Bội Châu... Cá biệt trong số đó có những bài thơ 
dài đến 500 câu. Các tác phẩm văn xuôi thường có độ dài 10 trang, 
thậm chí vài trăm trang', Việc tổ chức biên tập và xuất bản văn thơ. 
như vậy đã khiến Đông Kinh Nghĩa thục trở thành môi trường quy 
tụ được đông đảo những trí thức yêu nước có tư tưởng duy tân lúc 
đó. Quốc văn tập đọc tập hợp 18 bài thơ và văn vần như: Khuyên 
học chữ Quốc ngữ, Bài ca yêu nước, Khuyên người tuổi trẻ, 
Khuyên người đi du học, Răn người nghiện rượu... Đó là một tài 
liệu giáo khoa cơ bản, một cuốn sách vỡ lòng cho học viên tập đọc. 
Cách thức sử dụng thơ truyên truyền cỗ động, phục vụ nhu cầu học 
tập của Đông Kinh Nghĩa thục đã tạo nên một đội ngũ nhân tài thơ 
văn đông đảo, từ những nhân vật trực tiếp phụ trách trong các Ban 
cho đến các cộng tác viên. Ngoài các tác phẩm của giáo viên nhà 
trường, hoặc của các chí sỹ yêu nước như Phan Bội Châu, Nguyễn 
Thượng Hiển, Trần Quý Cáp, Nguyễn Quyền... trường còn tập hợp 
và cho ấn bản nhiều tác phẩm khuyết danh nhưng có nội dung phù 
hợp với mục tiêu, hoạt động của trường: Để tỉnh quốc dân ca, Cái 
lương mông học, Kẻ chuyện năm châu, Nam quốc giai sự truyện, 
Nam quốc vĩ nhân, Tân đính luân lý giáo khoa, Bài ca cô động, 
Khuyên con đi học, Gọi tỉnh giấc mẽ... trong đó, tiêu biểu nhất là 
Văn mình tân học sách - cuốn sách nhằm mục đích kêu gọi người 
dân học chữ Quốc ngữ, xây dựng một nền văn hóa dân tộc mới, 
phát triển công nghệ, xuất bản báo chí. Một số sách Quốc ngữ được 


1. Hồ Song, "Đông Kinh Nghĩa thục trong phong trào Duy tân ở Việt Nam 
đầu thể kỹ 20”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1, 1998, tr. 26-27. 


372 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


in bằng thạch như Bài ca về địa dư và lịch sử nước nhà của Ngô 
Quý Siêu. 

Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức các dịch ra chữ Quốc ngữ 
nhiều sách và thơ văn chữ Hán của Trung Quốc hoặc của người 
Việt viết bằng chữ Hán. Những bộ sách đầu tiên của Trung Quốc 
được dịch đầu tiên là những Tân thư như Trung Quốc tân giáo 
khoa thư, các tác phẩm của những nhà cải cách Trung Quốc đặc 
biệt là của Lương Khải Siêu. Thông qua con đường này, Khể ước 
xã hội, Tỉnh thân pháp luật - những cuôn sách tiêu biểu cho trào 
lưu dân chủ tư sản, đã được phô biên trong quân chúng. Đó là một 
việc làm đáng ghi nhận của Đông Kinh Nghĩa thục khi đã cô gắng 
đưa chữ Quốc ngữ và cả những tư tưởng mới của thời đại vào trong 
nhận thức của nhân dân. Các tác phâm viết bằng chữ Hán của 
người Việt có thể kẻ đến Đẩu Pháp chính phủ thư của Phan Châu 
Trinh, Cáo hử lậu văn của Yên Sĩ Phi Lý Thuân... Nồi tiếng trong 
công tác dịch thuật của Đông Kinh Nghĩa thực là Lê Đại. Ông là 
người đã chuyên ngữ những tác phẩm chữ Hán của Phan Bội Châu 
ra chữ Quốc ngữ, trong đó Hải ngoại huyết thư là ấn phẩm đầu 
tiên. Hình thức trình bày của các cuôn sách hấp dẫn với trang bìa 
được in mộc, hình ảnh một thanh niên đang nâng quả địa cầu - 
giống như thê hiện ước mong của thời đại bẩy giờ”. 


Dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng những kết quả 
trong việc biên tập, địch thuật, xuất bản của Đông Kinh Nghĩa thục 
là không hề nhỏ. Tổng kết lại, Đông Kinh Nghĩa thục đã cho xuất 
bản được hàng chục các loại sách, từ sách giáo khoa tới sách đọc 
thông thường. Vượt ra ngoài mục tiêu ban đầu là những tài liệu, 
sách giáo khoa đẻ phục vụ cho học sinh, giáo viên học tập, các ấn 


1. Ban Tu thư cho in Hải ngoại huyết thuc thành ba thứ chữ, nguyên văn chữ 
Hán kèm theo bản chừ Nôm và Quốc ngữ. 


2. David G.Marr, Vietnamese Anticolonialism 1885-1925, Sđủ., tr. 171 
373 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


phẩm của Đông Kinh Nghĩa thục còn góp phần định hướng, thúc 
đây cho công cuộc duy tân đang diễn ra, ít nhất là tại Bắc Kỳ. Đó 
cũng đông thời là diễn đàn đề trí thức đương thời lên án chính sách 
ngu dân cùng ách áp bức của thực dân Pháp. 

Đồng vai trò là cơ quan ngôn luận của Đông Kinh Nghĩa thục, 
Đại Nam Đăng Cổ tàng báo! từ tháng 3-1907 luôn cập nhật tìn tức 
hoạt động của Đông Kinh Nghĩa thục, từ việc mở trường, mở lớp 
đến xuất bản, diễn thuyết, bình văn. Báo được viết bằng chữ Quốc 
ngữ và chữ Hán, hoặc Nôm, tạo điều kiện cho độc giả có thể dễ 
dàng theo đõi và luyện đọc. 

3. Phong trào được mỡ rộng 

Ngay tử khi mới thành lập, những người đứng đầu Đông Kinh 
Nghĩa thục đã xác định: 

"Chúng tôi lập Đông Kinh Nghĩa thực ở Hà Nội là cốt thử 
nghiệm. Nếu thấy thành hiệu thì trong ít lâu, ở mỗi kỳ Bắc, Trung, 
Nam sẽ có một đại học đường như thế, rôi tính lần lần về sau, mở mỗi 
tỉnh, mỗi phủ, mỗi huyện cũng có một Đông Kinh Nghĩa thục nữa"Ẻ. 

Tuy vậy, chưa cần đến khi Đông Kinh Nghĩa thực phát triển 
thành một ngôi trường điển hình, mô hình nghĩa thục đã lan rộng và 
trở thành một phong trào ở các địa phương xung quanh Hà Nội 
cũng như ở các tỉnh lân cận. Sự phát triển này một phẩn chính là 
nhờ những hoạt động tích cực của những người sáng lập. 

Tại Hà Nội, ngay từ tháng 8-1907, Hội đã mở được Mai Lâm 
Nghĩa thục tại làng Hoàng Mai, huyện Hoàn Long và ngày 10-8-1907, 


1. Đông Kinh Nghĩa thục thành lập tháng 3-1907, Đại Nam Đăng Cổ tùng 
báo ra số \, đánh số tiếp của Đại Nam Đông Văn nhật báo là số 193, ngày 
28-3-1907. Theo Nguyễn Thành, “Đông Kinh Nghĩa thục và Đại Nam 
“Đăng Cỏ tùng báo”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 1991, tr. 18. 

2. Nguyễn Hiển Lê, Đông Kinh Nghĩa thục, Nxb. Lá Bồi, Sài Gòn, 1974, tr. 22. 


374 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Thống sứ Bắc Kỷ đã duyệt điều lệ của trường'. Buổi ra mắt ngôi 
trưởng có sự hiện diện của Bouzat, đại diện Phủ Thống sứ Bắc Kỳ 
và Đỗ Thận, nghị viên hạt Hoàn Long. Trong bài diễn văn thành 
lập trường, những người đứng đầu đã nói rõ mục đích của việc lập 
ra Mai Lâm Nghĩa thục là 

"Hội này lập ra là chủ ý để dạy dỗ các con em trong làng, cứ 
theo như tân nghị về việc học mà nhà nước đã định, trước là cho 
được phổ thông chữ Quốc ngữ, chữ Nho, chữ Pháp, sau là cho 
được học tập lấy kỹ nghệ, toán pháp, địa dư và hóa học bên Thái 
tây. Bởi trong hạt Bắc Kỳ ta nhiêu xã khai trưởng học theo tân 
thức rồi, mà làng nào chưa có trường thì cũng lục đục đặt hương 
sư cả, cho nên mây anh em chúng tôi trộm nghĩ rằng làng mình ở 
tiếp giáp thành phô Hà Nội, là kinh đô Bắc Kỳ và kinh đô của 
Đông Dương, mà không lo nghĩ vào việc học hành cho được văn 
mình ra, thì sợ ngày sau phải đớn hèn không được bằng anh em ở 
các xã khác... "Ẻ. 

Sau đó, tại làng Đông Các, tông Kim Liên (huyện Hoàn Long), 
Hội cũng mở trường dạy chữ Nho và chữ Pháp với hơn 50 học 
sinh”. Tháng 10-1907, Phạm Trường Vĩ, xã Ngọc Xuyên, tổng 
Phúc Lâm, huyện Hoàn Long làm đơn xin mở trường dạy chữ Quốc 
ngữ, chữ Nho, đặt tên là Veọoc Xuyên Nghĩa thục với lý do là: 

“Làng chúng tôi ở cách Hà Nội có một quãng đường mà lại 
không noi theo các quan ở ngoài ấy, thì e rằng mang tiếng với các 
đân khác là mình cũng ở cạnh đất Thăng Long mà không hơn rừng 
rú được chút nào.... cũng chỉ cốt cho trẻ đứa nào cũng thông được 
chữ Quốc ngữ là tiếng tổ tiên mình để lại cho, song rồi đọc một vài 


1,2. Đại Nam Đăng Cổ tùng báo, số 820, ngày 3-10-1907. Theo Phạm Xanh, 
Sđủ, tr. 41. 

3. Đại Nam Đăng Cổ tùng báo, số 823, ngày 29-8-1907. Theo Phạm Xanh, 
Sđd, tr. 18. 


375 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


quyền sách dạy ăn, dạy ở, thờ cha kính mẹ, yêu anh em và mến làng 
nước, biết nhớn lên phải có nghẻ mới đáng sóng ở trần gian”! 

Tại Hà Đông, một số nghĩa thục mô phỏng Đông Kinh Nghĩa 
thục đã ra đời. Ở làng Chèm, ngoài phân hiệu tại chùa Tư Khánh, 
nhân dân còn góp sức, góp của mở thêm hai lớp học nữa tại từ 
đường Nguyễn Khuê và nhà từ đường Hai Ân (Phạm Quang Ân). 
Đỗ Thuật, Nguyễn Xuân Vũ và Nguyễn Đình Tuyên đứng ra tổ 
chức và vận động nhân dân mở được một phân hiệu nghĩa thục tại 
Thôn Canh (Hoài Đức). Vào ngày mùng Một và mười Rằm hàng 
tháng, tại đây có diễn ra các buôi diễn thuyết, giảng bài về các vẫn 
đề thời sự, kết hợp tuyên truyền, cô vũ quần chúng bài trừ mê tín dị 
đoan, cải cách phong tục, lối sống, phát triển kinh tế... Trong khi 
đó, tại phân hiệu Tây Mỗ (Hoài Đức), ngoài việc tổ chức các buổi 
giảng bài, những người sáng lập như Nguyễn Hữu Toán, Tú Kình, 
Đỗ Đạm, Đỗ Lợi, Bá Quýnh, Nguyễn Hữu Đạm, Nguyễn Văn 
Khuyên còn chủ trương thành lập các hội quần chúng như Hội hiểu, 
Hội từ thiện, Hội đọc báo... Tại đây, quần chúng đã bỏ tục ăn tết 
mồng Ba tháng Ba mà ăn Tết mùng Mười tháng Ba. Các buổi giảng. 
bài tại phân hiệu Tây Mỗ (Đan Phượng) luôn thu hút không chỉ quần 
chúng trong xã tham gia mà còn cả các xã lân cận. Hưởng ứng phong 
trào Đông du, quần chúng tự nguyện đóng góp mỗi tháng 5 đồng làm 
quỹ cho thanh niên đi học tại Nhật Bản. Phân hiệu cử Nguyễn Văn 
Phú và Nguyễn Khắc Niệm sang Tokyo vào cuối năm 1907. 

Không chỉ dừng lại ở việc mở trường dạy học, Đông Kính Nghĩa 
thục còn tô chức các buổi diễn thuyết, bình văn kích động lòng yêu 
nước tại các địa phương, thu hút khá đông nhân dân tham dự. Mở 
đầu là buổi diễn thuyết tại làng Phương Canh (Hoài Đức), sau là các 
xã Tây Tựu, Hạ Hồi, Thượng Cát, Yên Lộ. Tây Mỗ (Hoài Đức). 
Đan Hội (Đan Phượng), Phúc Diễn (Ứng Hòa), Nhị Khê (Thường 


1. Đại Nam Đăng Cổ tùng báo, sỗ 822, ngày 17-10-1907. Theo Phạm Xanh, 
Sđd, tr. 41. 


376 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Tín)... Nguyễn Hữu Tiên, Nguyễn Châu Đình, Phan Tuân Phong, 
Phan Trọng Kiên (làng Đông Ngạc) dưới sự lãnh đạo của Hoàng 
Tăng Bí hoạt động tích cực, xây dựng được cơ sở cách mạng yêu 
nước bí mật tại hiệu thuốc bắc. Nguyễn Tuấn Thái (nguyên Trí 
huyện Yên Mô, Ninh Bình) có vợ quê làng Đông Ngạc thường 
xuyên liên hệ với nhân sĩ tiến bộ và tham gia phong trào Đông Kinh 
Nghĩa thục tại đây! . 

“Tại Bắc Ninh, một số lớp học theo kiểu Đồng Kinh Nghĩa thục 
cũng được mở ra, trong số đó lớp học tại làng Đình Xuyên được tổ 
chức quy củ và vận hành đều đặn nhất. Từ ảnh hưởng của Đông 
Kinh Nghĩa thục và cũng từ việc tiếp thu những trào lưu tư tưởng 
mới, tại các huyện Văn Giang, Yên Mỹ (Hưng Yên), Nam Sách 
(Hải Dương), nhiều nhà nho yêu nước tiến bộ đã đứng lên tuyên 
truyền, cổ động cho công cuộc duy tân, mở trường dạy học theo lối 
mới, lập hiệu buôn (hiệu buôn Hưng Lợi Tế của Tùng Hương tại 
Hưng Yên), lập hội (Hội đọc báo. bình thơ văn yêu nước của Đông 
Kinh Nghĩa thục tại làng Tạ Xá, Hải Dương)... 

So với các địa phương khác, phong trào nghĩa thục tại Thái 
Bình phát triển có phần mạnh hơn với địa bàn hoạt động khá rộng. 
Dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu tiền bộ như Nguyễn Hữu Cương, 
Đào Nguyên Phổ, Phạm Tư Trực, cị 
Đông Kinh Nghĩa thục lần lượt được tỗ chức tại các huyện Kiến 
Xương, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỷnh Phụ. Ngôi trường nghĩa thục 
đầu tiên của Thái Bình được lập tại từ đường Nguyễn Mậu Kiến 
(Kiến Xương) do Cử Phát, Tú Tri phụ trách. Tuy nhiên, so với các 
địa phương khác, các nghĩa thục tại Thái Bình đều chỉ được tổ chức 
bán công khai, bởi sự đàn áp của chính quyền. Do đó, địa điểm mở 


ÿ trường lục theo mô hình 


1. Chương Thâu, Đông Kinh Nghĩa thục và văn thơ Đông Kinh Nghĩa thục, 
Sđd, tr. 84. 


377 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


trường dạy học luôn phải thay đổi, từ làng Trình Phố (An Ninh, 
Tiền Hải), làng Thượng Gia (Hồng Thái, Kiến Xương), đến làng 
An Dục (Phụ Dực)'. Đội ngũ giáo viên phần nhiễu là các nho sĩ của 
tỉnh như Giáo Cới, Doãn Cảnh Tinh, Nguyễn Thế Bình, Giáo 
Quynh, Trần Xuân Sắc”... Nội dung giảng dạy và học tập ở các 
trường cũng giống như Đông Kinh Nghĩa thục. Đề hỗ trợ cho việc 
lập và duy trì các nghĩa thục, các sĩ phu của tỉnh chủ trương mở 
thêm các cơ sở kinh doanh, công nghệ như hiệu buôn của Dử Dị, 
Nguyễn Công Diệu, Bùi Xuân Phát... Các hiệu buôn được đặt dưới 
sự chỉ đạo của Nguyễn Hữu Cương, chủ yếu buôn hàng nội hóa, 
nông cụ, gỗ nứa, hàng thủ công`. Nhiều nơi còn lập ra các hội sinh 
hoạt quần chúng như Hội ái hữu, Hội tương tế, Hội dệt vải, Hội 
hiểu, Hội hi”... Các cơ sở nghĩa thục của Thái Bình cũng cử người 
đi liên hệ với phong trào chống Pháp của Hoàng Hoa Thám và cam 
kết ứng viện cho nghĩa quân Yên Thế. 

Những hoạt động của Đông Kinh Nghĩa thục trên các lĩnh vực 
giáo dục, văn hóa đã có những tác động tích cực tới đông đảo quần 
chúng, tạo nên một phong trào, đưa tư tưởng dân chủ từng bước 
thấm dẫn vào trong tư tưởng của nhân dân, nhận thức mới về con 
người và trách nhiệm của cá nhân, đổi mới là con đường cứu nước. 
Lo sợ trước ảnh hưởng của Đông Kinh Nghĩa thục, tháng 9-1907, 
chính quyền thực dân tô chức ra Học quy tân trường, tập hợp một 


1. Phạm Thị Lan, Sự chuyến ði 
Thái Bình cuỗi thể kỷ 19 - đầu thể 
Quốc gia Hà Nội, tr. 93. 

2. Phạm Thị Lan, Sự chuyển biến.... T1đd, tr. 90. 

3. Phạm Thị Lan, Sự chuyển biến.... TIđd, tr. 91. 

4. Chương Thâu, Đông Kinh Nghĩa thục và văn thơ Đông Kinh Nghĩa thục. 
Sđd, tr.186. 


ủa phong trào yêu nước chống Pháp ở 
ÿ 20, Luận án Tiến sỹ Lịch sử, Đại học 


378 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


số quan lại, trí thức bây giờ do Nguyễn Tái Tích làm Hiệu trưởng 
để đổi chọi lại với Đông Kinh Nghĩa thục. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài 
tháng, ngôi trường này đã phải đóng cửa do không thu hút được 
học sinh. 

Hoạt động của Đông Kinh Nghĩa thục trên mọi lĩnh vực đã tạo 
ra những chuyên biến tích cực trong đời sông xã hội của Việt Nam 
trong những năm đầu thế kỷ XX. Trái lại, Đông Kinh Nghĩa thục 
đã gây ra cho Pháp nhiều lo ngại khi nhận thấy tính chất cách mạng. 
thực sự trong ngôi trường này, rằng: 

“Không còn là một câu chuyện hoang đường khi khẳng định 
rằng Đông Kinh Nghĩa thục đã là một cái lò phiến loạn ở Bắc Kỳ"! 

Bản thân Toàn quyền Antony Klobukowsky sau này cũng phải 
thừa nhận một thực tế là: 

"Hàng loạt thơ ca truyền miệng đã đưa vào tới vùng thôn quê 
hẻo lánh những câu chuyện vẻ các chiên dịch vừa xảy ra trên lực 
địa, mặt biển. Có những lời bàn tán được truyền bá khắp nơi. Có 
những áng văn thơ đã kích từ nước ngoài bí mật gửi về được đem 
rải khắp trong các đô thị, một phân số quan trọng trong dân chúng 
An Nam do đó mà học được dân dân cái ý niệm là sức lực của bọn 
người Âu bê ngoài hùng hồ nhưng sự thực chả có gì, rồi đây sẽ vấp 
phải sự kháng cự của châu Á "Ẻ. 

Do đó, cuối năm 1907, chính quyền Pháp quyết định rút giấy 
phép hoạt động của Đông Kinh Nghĩa thục, đồng thời đóng cửa Đại 
Nam Đăng Cổ tùng báo, mọi cuộc diễn thuyết bình thơ đều bị 


1. Hỗ sơ phủ Thông sứ Bắc Kỳ, Trần Văn Giảu (chủ biên), Sđd, tr. l61. 

2. Báo cáo của Toàn quyền Klobvkowsky - Trong L'agitation antifrancaise. 
đons les pays annamites de 1905 à 1918, vol 1. Thư viện Quốc gia Hà 
Nội, tr. 72. Theo Chương Thâu, Phong trào Đông Kinh Nghĩa thục và vấn 
thơ Đông Kinh Nghĩa thục, Nxb. Hà Nội, 2010, tr. 92-93. 


379 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nghiêm cầm. Những người tham gia phong trào như Lương Văn Can, 
Nguyễn Quyền, Dương Bá Trạc, Lê Đại... đều bị bắt. Các sách vở 
do Đông Kinh Nghĩa thục ấn hành đều bị tịch thu, tiêu hủy. Những 
người lưu giữ những tài liệu này đều bị xét xử. 

Chỉ trong 9 tháng tồn tại, Đông Kinh Nghĩa thục đã có sức ảnh 
hưởng và lan tỏa rộng lớn. Lấy giáo dục - trường học hợp pháp tại 
Hà Nội là cơ sở hoạt động, Đông Kinh Nghĩa thục đã nhanh chóng 
phát triển ra các địa phương lân cận. Vượt ra khỏi phạm vi của một 
ngôi trường coi việc giảng đạy là hoạt động chính, Đông Kinh 
Nghĩa thục từng bước mở rộng tầm hoạt động của mình sang các 
lĩnh vực văn hóa, kinh tế, trở thành một phong trào đầu tranh chính 
trị theo khuynh hướng dân chủ tư sản do các sỹ phu tiền bộ lãnh 
đạo nhằm chống lại chế độ cai trị của thực dân Pháp. Đặt trong bồi 
cảnh Việt Nam đầu thể kỷ XX, Đông Kinh Nghĩa thục trở thành nơi 
quy tụ và phối hợp hoạt động của tẳng lớp trí thức yêu nước, không, 
phân biệt con đường cách mạng họ đang theo đuổi là cải cách hay 
bạo động. 

VI. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG ĐÀU THẺ KỶ XX BỊ 
DẠP TÁT 

Nhờ tiếp thu luồng tư tưởng mới, các sĩ phu yêu nước tiến bộ 
Việt Nam tiêu biểu là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh 
Thúc Kháng, Trần Duy Cáp... đã phát động một phong trào Duy tân 
rằm rộ và rộng khắp ba kỳ. Đây là cuộc vận động nhằm tiến hành 
một cuộc cải cách lớn về văn hóa giáo dục và tư tưởng. Tuy nhiên, 
về thực chất đây là "một cuộc vận động công khai để truyền bá tư 
tưởng ái quốc và tư tưởng cách mạng trên lễ đường chật hẹp mà 
pháp luật của bọn thông trị giành cho những hoạt động ái quốc "'. 


1. Đặng Thai Mai, Văn thơ yếu nước và cách mạng Việt Nam đâu thẻ kỷ XX, 
Nxb. Giải phóng, Sài Gòn, 1976, tr. 96. 


380 


Chương V- Phong trào yêu nước và cách mạng... 


“Thành tựu nồi bật của phong trào Duy tân là thức tỉnh được tỉnh 
thân ý thức dân tộc, phô biển được tư tưởng mới, nhờ đó mà nền 
học cũ chạy theo lối khoa cử không thiết thực, những hủ tục phong 
kiến lạc hậu bị công khai lên án đả phá. Một nền học mới, học 
không cẩn thi, học để mở mang kiến thức được cỏ súy, chữ Quốc 
ngữ được để cao, những hoạt động “chẩn hưng thực nghiệp” được 
đây mạnh, góp phần thúc đây nên kinh tế tư sản dân tộc non trẻ 
phát triển. 

Với những hình thức và nội dung của duy tân hoạt động cho 
thấy hệ tư tưởng mới - tư tưởng tư sản đã ảnh hưởng sâu rộng đến 
các tẳng lớp nhân dân Việt Nam, đặc biệt là tằng lớp sỹ phu yêu 
nước. Tuy những tư tưởng mới này đến với họ chưa phải là một hệ 
thống lý luận hoàn chỉnh nhưng phần nào đáp ứng được mong đợi, 
nguyện vọng của những người đang bị đè nén áp bức đến cùng cực 
bởi cả thực dân và phong kiến. 

Tuy xuất phát và thống nhất trong mục tiêu chung là duy tân 
cứu nước nhưng do đặc điểm khác nhau nên phong trào mỗi kỳ 
cũng không giống nhau. Ở Trung Kỳ, nơi chế độ phong kiến còn 
khá sâu đậm, người dân bị bóc lột nặng nẻ hơn thì phong trào nỗ ra 
sớm hơn và phát triển toàn diện hơn về tắt cả các mặt, hình thức 
cũng phong phú hơn tử lập công, nông. thương hội đến xây dựng 
trường học kiểu mới, tuyên truyền xóa bỏ bài trừ hủ tục, xây dựng 
đời sống mới, đòi quyền dân chủ. Bắc Kỷ lại tập trung chủ yếu vào. 
cải cách văn hóa, giáo dục. Nam Kỳ chủ yếu là chấn hưng kinh tế. 

Về địa bàn duy tân, nếu như Trung Kỷ tương đối đều khắp ở 
các tỉnh và chủ yếu là nông thôn thì Nam và Bắc Kỳ lại chủ yếu ở 
khu vực thành thị. 

Về xu hướng, trong khi ở Trung Kỳ (trừ Thanh - Nghệ - Tĩnh) 
xu hướng bạo động và cải lương gần như tách biệt nhau nhưng 
chưa đến mức đối lập hoặc dẫm chân lên nhau, việc ủng hộ và hỗ 


381 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


trợ nhau không phải là không có nhưng chỉ là cá nhân chứ không 
phải là tổ chức hay phong trào, điều này không khó giải thích vì 
đây là địa bàn của Phan Châu Trinh - người kiên quyết chống bạo 
động. Còn vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh, Bắc và Nam Kỳ thì hai xu 
hướng bạo động và cải lương gần như hòa làm một, cùng thực hiện 
chung nhiệm vụ của cả hai xu hưởng và phong trào không tách rời 
nhau, coi đó là sự phân công thực hiện nhiệm vụ cách mạng, bể mặt 
thì thể hiện cải cách nhiều hơn nhưng thực chất lại nghiêng về bạo. 
động cách mạng nhiều hơn. Riêng Nam Kỳ về sau hơi ngả về xu 
hướng cải cách. 

Song dù có những khác nhau về phương thức tiế 
dung chỉ đạo, phong trào Duy tân ở cả 3 kỳ đều th 
nước, ý chí tự lập tự cường, tinh thần kiên quyết chống lại cường 
quyền nô dịch, khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phú cường, 
hướng tới văn minh tiến bộ, sánh vai các nước mới tiên tiến trên thế 
giới. Điều đó không thể không đe dọa đến nẻn thống trị của thực 
dân Pháp. Chúng đã nhận ra điều đó và theo dõi, bám sắt từng bước. 
sự phát triển của phong trào. Ở Trung Kỳ, khi phong trào Duy tân 
nỗ ra và phát triển, Đại lý Pháp tại Tam Kỳ, Công sứ và Khâm sứ 
thường xuyên gửi báo cáo tình hình diễn biến của phong trào cho. 
Toàn quyển Đông Dương. Báo cáo số 4 ngày 8-1-1908 của Công 
sứ Quảng Nam gửi Toàn quyền Đông Dương vii 

“Ở Quảng Nam tiếp tục tuyên truyền chồng Pháp và tư tưởng 
Quốc gia. Trong hai phủ Thăng Bình và Tam Kỳ họ nắm các 
trường học và điều hành việc dạy học. Họ trao cho học sinh những 
tài liệu kích thích tình thần yêu nước, hận thù quân xâm lược, xem 
thường cái chết. Mỗi người phải sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc. Thật 
là những bài học tuyệt vời về chí khí, chỉ tiếc là chúng ta một ngày 
kia phải trả giá cho sự giáo dục ấy mà thôi "!. 


1. Nguyễn Q.Thắng, Phong trào Duy tân - các gương mặt tiêu biểu, Nxb. 
'Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2006, tr. 182. 


382 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


Khi đã nhận ra nguy cơ ấy, chúng không thể làm ngơ để cho 
phong trào phát triển. Từ cuối năm 1907, chúng đã ra lệnh đóng 
cửa Đông Kinh Nghĩa thục ở Hà Nội và tất cả các Nghĩa thục ở Bắc 
Kỳ, giải tán các hội buôn, các trường tư, đặt trường tư vào vòng 
kiểm soát. Đầu năm 1908, chúng ra lệnh cắm hội họp diễn thuyết ở 
Quảng Nam và các tỉnh Trung Kỳ; thuyên chuyên những quan lại 
có tham gia hoặc dính líu đến phong trào đi địa phương khác. Ra 
lệnh bắt giam một số người mà chúng cho là khởi xướng hoặc lãnh 
đạo phong trào trong đó có Phan Châu Trinh. 

Lợi dụng khi phong trào chống thuế, xin xâu ở Trung Kỳ nỗ ra 
tháng 3-1908 và vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội tháng 6-1908, 
chúng đã quy trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo, chủ trương duy tân 
là kẻ xúi giục và thẳng tay đàn áp. 

Hàng trăm sĩ phu trí thức bị bắt, bị tù đày như Phan Châu 
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Tiêu La Nguyễn Thành, Trần Cao Vân, 
Ngô Đức Kế... Nhiều người trong số đó đã bị tử hình ngay khi 
phong trào vẫn đang diễn ra như Trần Quý Cáp, Lê Khiết, Nguyễn 
Bá Loan (Quảng Ngãi), Ông Ích Đường (Quảng Nam), Trịnh Khắc 
Lập, Nguyễn Hàng Chỉ (Nghệ Tĩnh)... 

Hàng trăm người khác bị kết án lưu đày ra Côn Đảo, Lao Bảo: 
Phản Châu Trình, Hàynh Thúc Kháng, Phan Phúc Duyện, Trần Cao 
'Vân (Quảng Nam); cử Quản, cử Súy, Tú Châm, Tú Tuyên, Huyện 
Mai... (Quảng Ngãi); Đặng Nguyên Cẩn, Ngõ Đức Kế... (Nghệ 
Tĩnh); cử Xứng, Tú Thiệp... (Thanh Hóa)', Cử Trác, Nho San, Tú 
Kiên, Tú Ngôn, Ký Long, Cử Tịnh, Hoàng Xuân Hoành, Lê Võ, 
Nguyễn Tư Thản. Ngoài ra, theo bộ luật Nam triều, một số khác đã 
bị nhà cằm quyền thực dân và triều đình phong kiến quy vào các tội 


1. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lê, Đại 
cương Lịch sử Việt Nam, tập II, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2002, tr. 158. 


383 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


như "+ chứng sinh hung", "ác ôn hồng hách thủ tài”, "mưu bạn" 
"mưu bạn vi hành"... đề xét xừ, kết án, tù đày như Nguyễn Cò 
(Nguyễn Quân), Lê Do, Nguyễn Ngọc, Lê Triêm, Phan Tấn (tội "“ 
chúng sinh hung"), Phan Tuân, Hoàng Sách, Trần Sửu, Lê Hồ, 
Hoàng Thẳng (tội "bị hiếp đồng hành"), Trần Phước, Võ Văn 
Doãn, Nguyễn Sự, Phạm Hồng, Lương Thúc Xán, Nguyễn Hiến, 
Phạm Tiểu, Vương Dinh... (tội "ác ôn hồng hách thử tài"). Dương. 
“Thạc, Dương Thưởng (tội "mưư bạn")`. 

Trường học, hội buôn, nông hội đều bị giải tán, học sinh bị 
đánh đập, tra hỏi. Ở Nam Kỳ, chúng tìm cách vu khống cho Trần 
Chánh Chiều để bắt giam. 

“Trước sự đàn áp và khủng bố trắng của thực dân Pháp, phong 
trào Duy tân dần đi xuống và tan rã. 

Phong trào tuy thất bại nhưng đã góp phẩn thức tỉnh ý thức dân 
tộc, thúc đây nền kinh tế dân tộc phát triển theo hướng tư bản chủ 
nghĩa, buộc chính quyền thực dân phải nhìn nhận lại chính sách cai 
trị của mình, đặc biệt là việc tuyên truyền và để cao chữ Quốc ngữ 
đã đặt cơ sở cho sự phát triển, phổ biến chữ Quốc ngữ, văn học và 
báo chí Quôc ngữ sau này. 

Phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX đã đi vào lịch sử dân tộc 
như một cuộc vận động chính trị, cải cách văn hóa xã hội, một quá 
trình chuẩn bị vẻ tỉnh thần và tư tưởng cho cuộc đấu tranh cách 
mạng dân tộc, dân chủ trong thời đại mới. 

Cùng diễn ra đồng thời với phong trào Duy tân cải cách theo 
khuynh hướng cải lương là phong trào cách mạng theo khuynh 


.. Huỳnh Bá Lộc, “Đối phó của thực dân Pháp và Nam triều với phong trào. 
chống sưu thuế ở Trung Kỳ năm 1908”. Tham luận tại Hội thảo khoa học 
“100 năm phong trào Duy tân và phong trào Chống sưu thuế ở Trung Kỳ 
(1908-2008) *, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí 
Minh tổ chức, 2008, tr. 3. 


384 


Chương V. Phong trào yêu nước và cách mạng... 


hướng bạo động. Nhưng hai phong trào tưởng chừng như đối lập 
này lại thống nhất và nhiều nơi, nhiều lúc hòa làm một, cùng hỗ trợ 
cho nhau bởi cùng xuất phát từ lòng yêu nước, cùng chung mục 
đích là làm cho đất nước được độc lập phú cường. 


Thất bại của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX là 
thất bại của ý thức hệ tư tưởng phong kiển mặc dù đã có những 
điều chỉnh của tầng lớp sỹ phu tân tiến. Thất bại này cũng đồng 
nghĩa với việc chấm dứt vai trò lịch sử của tầng lớp sỹ phu phong 
kiến Việt Nam. Từ đây quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam sẽ 
thuộc về một tâng lớp, một giai cấp mới đang hình thành từ chính 
chính sách thông trị và khai thác thuộc địa của Pháp. 


385 


Chương VI 


PHONG TRÀO ĐÁU TRANH CỦA CÁC 
TÀNG LỚP NHÂN DÂN ĐÀU THẺ KỶ XX 


Cùng với phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của tẳng lớp 
sĩ phu tân tiến là phong trào đầu tranh không kém phân sôi nổi của 
các tầng lớp nhân dân lao động: công nhân; nông dân; đấu tranh vũ 
trang của quần chúng nhân dân cả miễn xuôi và miễn núi. 

1. PHONG TRÀO ĐÁU TRANH CỦA CÔNG NHÂN ĐÀU 
THÉ KỲ XX 


Ngay từ cuối thế kỷ XIX, cùng với quá trình xây dựng cơ sở hạ 
tầng kinh tế với những hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ 
được triển khai cùng với sự phát triển bước đầu của những ngành 
công nghiệp sơ khai, trong xã hội Việt Nam đã xuất hiện một tầng 
lớp xã hội hoàn toàn mới. Đó là tầng lớp công nhân vừa mới từ 
những người nông dân chuyển thành, họ là những phu lục lộ làm 
việc tập trung trên những công trường đường sắt, đường bộ... Họ là 
những cu li làm việc trên những công trình thủy nông, những công 
trình xây dựng, những khu mó, những đồn điền và bước đầu đã có. 
những công nhân công nghiệp làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp 
tập trung tại các thành phó lớn. 

Tuy nhiên, vừa mới xuất hiện, công nhân đã trở thành lực 
lượng bị cưỡng bức, bóc lột nhiều nhất trong xã hội thuộc địa. Vì 
thế, mặc dầu mới chỉ là những bộ phận lẻ tẻ, công nhân đã đấu 
tranh chống lại giới chủ và chế độ cai ký. Nhiều cuộc đấu tranh của 
công nhân đã diễn ra tự phát dưới nhiều hình thức, thấp nhất là đập 
phá công cụ, cao hơn là bỏ trốn từ cá nhân đến tập thể, cao hơn 


386 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


chút nữa là lăn công, rồi làm đơn kêu kiện tập thẻ. Mục tiêu đấu 
tranh lúc này chủ yếu là đòi chủ phải thực hiện cam kết về những. 
quyên lợi vật chất như tiền lương, quyền được chữa bệnh khi ốm 
đau, bệnh tật hay đầu tranh chống đánh đập, đàn áp công nhân. 

Những cuộc đầu tranh đó tạo cơ sở, tiền đề cho sự phát triển 
của phong trào công nhân vào đầu thế kỷ XX. 

Đầu thế kỷ XX, trong khuôn khô của cuộc khai thác thuộc địa 
lần thứ nhất, với chương trình xây dựng các công trình công cộng 
đại quy mô (các hệ thống đường sắt, đường thủy, đường bộ...) được 
mở ra và sự mở rộng, phát triển của các cơ sở kinh doanh, khai thác 
công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải... đã làm cho công 
nhân tăng lên nhanh chóng về số lượng, phong phú đa dạng hơn về 
thành phân tham gia. Kết quả là cho đến trước Chiến tranh thế giới 
lần thứ nhất, ở Việt Nam đã có tới 10 vạn công nhân, trong đó một 
nửa là công nhân thường xuyên và một nửa là công nhân tạm thời. 


Đông về số lượng, tương đối tập trung tại công trưởng xây 
dựng, tại các hằm mỏ, các khu công nghiệp, các đồn điền, các hãng 
thương mại... lại là tầng lớp cùng cực nhất, phải chịu nhiều tầng lớp 
áp bức nhất trong xã hội, vì vậy, tiếp tục những cuộc đầu tranh sôi 
nổi vào cuối thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của công nhân đã 
diễn ra, đã phát triển ngày càng sâu rộng hơn, với các hình thức đầu 
tranh đa dạng hơn, phong phú hơn, từ những hình thức sơ khai: bó. 
trốn, công khai bỏ việc, làm đơn tố cáo gửi về giới cầm quyền địa 
phương... công nhân đã tiến tới hình thức đấu tranh tiêu biểu của 
mình, quyết liệt hơn, hiện đại hơn. Tham gia vào những cuộc đấu 
tranh này, không chỉ có một lực lượng nào mà là tất cả mọi công 
nhân, không kể là "công nhân rự do" hay "công nhân cưỡng bức", 
không phải chỉ là công nhân thường mà còn có cả tù phạm và cũng 
không chỉ có công nhân người Việt mà còn có cả công nhân Hoa. 
kiều, cũng không phải chỉ có phu lục lộ mà còn là cả công nhân của 
những nhà máy, xí nghiệp vừa mới ra đời. 


387 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Trong đấu tranh, ý thức giai cấp đã dần dần nảy nở và chính 
phong trào đấu tranh đó đã làm cho những tẳng lớp công nhân đó 
trở thành một giai cấp ngay trước khi Chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất nỗ ra. 

1. Công nhân lục lộ đấu tranh 

Trong các cuộc đấu tranh của công nhân trước Chiến tranh thế 
giới lần thứ nhất, công nhân lục lộ vẫn là lực lượng đấu tranh hăng 
hái nhất. Việc thống kê trên những cuộc đấu tranh diễn ra vào đầu 
thế kỷ XX cho một kết quả là có tới 17 cuộc đấu tranh lớn nhỏ, cả 
cá nhân và tập thể của đội ngũ công nhân này đã diễn ra, tức là 
nhiều hơn so với thời kỳ trước 10 cuộc. 


Ngày 20-10-1904, Đỗ Quang Thái, quản công nhân lán Bắc 
Ninh trên công trường đường sắt Yên Bái đã gửi đơn cho Tổng đốc 
Bắc Ninh tố cáo việc tên Thượng tá họ Lê, tỉnh Yên Bái tự ý bắt 
công nhân lán Bắc Ninh làm khoán. Anh em công nhân không 
nghe, cứ tiếp tục làm việc như trước, với lý do là chưa có lệnh của 
Công sứ cũng như của các nhà chức trách của địa phương mình. 
Viên thượng tá rất bất bình về việc này nhưng không làm gì được'. 

Tháng 10-1904, Dương Văn Giáp, thay mặt công nhân đội 2, 
lán Thái Bình gửi đơn cho Công sứ Thái Bình tố cáo việc tên 
Trưởng đồn Phục Linh trên công trường đường sắt Yên Bái không 
chịu làm lán cho công nhân ở và không cấp nỗi niêu, bát đĩa cùng 
chiếu nằm cho công nhân. Kết quả là Giám đốc Công chính đã phải 
hứa với Thống sứ Bắc Kỳ là sẽ gửi ngay lập tức 5.000 chiếc chăn 


1. Dương Kinh Quốc, *Tình hình công nhân Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 
XIX đến chiến tranh thể giới lần thứ nhất”. Trích trong Ban Cận Hiện đại 
~ Viện Sử học Việt Nam, Một số vấn để vẻ lịch sử giai cấp công nhân Việt 
Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1974, tr. 170. 


388 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


để phân phát cho công nhân trên công trường, trước hết là phân 
phát cho công nhân lán Thái Bình'. 

Tháng 11-1904, công nhân lán Phúc Yên trên công trường 
đường sắt Yên Bái làm đơn gửi Công sứ Phúc Yên tố cáo nhà thầu 
ăn bớt khẩu phẩn của công nhân, cho công nhân ăn gạo xấu, lẫn 
nhiều thóc, ăn thịt đã bị thiu thị 


Ngày 5-12-1904, một số phu làm đường xe lửa Yên Bái, Lào 
Cai đã viết thư kiến nghị gửi cho Công sứ Phủ Liễn tố cáo việc nhà 
thầu không thực hiện đúng cam kết với nội dung là: 


“Chúng tôi là cu lì những huyện Thủy Nguyên, An Dương, Tiên 
Lãng, Nghỉ Dương và An Lão xin trân trọng đến trình bày cùng 
quan. Trong tháng 8 vừa qua có lệnh bắt phụ đi làm đường xe lửa 
Yên Bái, Lào Kay; theo lệnh đó thì chúng tôi được nuôi cơm và 
ngoài ra mỗi ngày còn được nhận 0.10 đồng. Nhưng từ hai tháng 
nay, chúng tôi không nhận được tiên gì cả, số thịt, cá, rượu ngày 
càng giảm, chúng tôi ăn không đủ, người ốm không được săn sóc. 
Chúng tôi xin quan ra lệnh cho họ săn sóc những người ôm để họ 
khỏi bệnh và lại tiếp tục làm việc”`. 


Tháng 11-1904, công nhân công trường đường sắt Lào Cai, cây 
số 74 đoạn đường Phục Linh đã cử nhiều đại biểu trực tiếp đi gặp 
Bonin - Đôn trưởng Đồn Sen - đảm, phụ trách quãng đường này đẻ 


. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Hà Nội, hồ sơ số 29842. Thư của Giám đốc 
Công chính gửi Thông sứ Bắc Kỳ ngày 8-10-1904. Trích trong Dương 
Kinh Quốc, Tình hình công nhân Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ XIX đếm 
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Sđd, tr. 171 

. Bộ Giao thông vận tải, Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam, Nxb. Giao 
thông Vận tải, Hà Nội, 2002, tr. 131. 

. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Hà Nội, hỗ so số 29842. Dẫn theo Đúc 
“Thuận, “Thử tìm hiểu sứ mệnh lịch sử của giai cắp công nhân đối với cách 
mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (thời kỳ trước năm 1930)”, Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử, năm 1910, số 131, tr. 10-11. 


" 


» 


389 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


tố cáo việc một nhân viên công trường đã đuổi công nhân ra khỏi 
lán trại, do đó, 200 công nhân đã phải ngủ ngoài trời, phần lớn 
không có chiếu'. 


Ngày 7-12-1904, Nguyễn Quang Long, đại diện công nhân lán 
Hải Dương trên công trường đường sắt Yên Bái - Lào Cai gửi đơn 
cho Công sứ Hải Dương tố cáo việc nhân viên công trường người 
Việt và người Âu chửi bới đánh đập tàn tệ công nhân, cũng không 
trả lương cho họ. 


Ngày 15-12-1904, 8 công nhân (trong đó có 5 người là đội) 
thuộc các huyện Thủy Nguyên, An Dương, Tiên Lãng, Nghỉ 
Dương và An Lão làm trên công trường đường sắt Yên Bái - Lào. 
Cai gửi đơn cho Công sứ tố cáo việc công trường không thực hiện 
đúng những điều đã cam kết khi tuyển mộ, chậm trả lương cho 
công nhân đã hai tháng, giảm khẩu phần cá, thịt, rượu của công 
nhân, không chịu chăm sóc những công nhân bị đau ốm. 


Ngày 12-4-1905, nhiều công nhân lán Thái Bình trên công 
trường đường sắt Yên Bái đã kéo đến gặp Án sát tỉnh Yên Bái khi 
tên này đi kinh lý qua vùng Cánh Hồng để tố cáo tên sếp công, 
trường Lagniel thường xuyên đánh đập tàn nhẫn công nhân. 

Tháng 5-1905, công nhân Thái Bình trên công trường đường 
sắt đấu tranh quyết liệt đòi trở về sau đúng kỷ hạn ba tháng. Công 
sứ Thái Bình Duvaure phải phái một viên quan đến tận nơi đẻ giải 
quyết. Theo Duvaure thì “một tình trạng sôi sục đang nồi lên trong 
đám cu-li Thái Bình" là do sự đối xử quá tàn bạo của cai Pháp đối 


1. Báo cáo của Bonin gửi Công sứ Bảo Hà ngày 20-1 1-1904. 

2. Thư của Công sứ Duvaure gửi Thống sứ Bắc Kỷ, ngày 24-5-1905. Dẫn 
theo Dương Kinh Quốc, "Tình hình công nhân Việt Nam từ cuối thế kỷ 
thứ XIX đến Chiến tranh thể giới lần thứ nhất”. Trích trong Ban Cận Hiện 
đại - Viện Sử học Việt Nam, Một số vấn để vẻ lịch sử giai cấp công nhân 
Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1974, tr. 182. 


390 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


với công nhân, đồng thời cũng do chủ công trường không giữ đúng 
lời hứa đối với công nhân về vấn đẻ ăn, ở, lương bỏng. Do công 
nhân đấu tranh, bọn chủ công trường đã phải cách chức tên cai đã 
đánh đập công nhân đồng thời cảnh báo đổi với tất cả những người 
Âu trên công trường rằng bất kỳ người nào đánh đập, đối xử tàn 
bạo đối với công nhân cũng đều bị cách chức hoặc bị đuôi ngay lập 
tức. Mặt khác, chúng cũng phải giảm giờ làm của công nhân xuống 
10 giờ/ngày kể từ ngày 24-5-1905 trở đi. 


Ngày 12-5-1905, đại biểu công nhân đội 2 lán Thái Bình trên 
công trường đường sắt Lào Cai và Bảo Thắng gửi đơn cho Công sứ 
Thái Bình tố cáo chủ công trường không thực hiện đầy đủ những 
điều kiện ăn uống, làm việc và sinh hoạt của công nhân như đã cam 
kết. Khẩu phần ăn của công nhân bị bớt giảm: thịt lợn, chè uống 
giảm một nửa; thịt bò, cá khô không được cấp phát nữa, gạo thì 
hẳm. Công nhân không được làm theo giờ mà phải làm khoán với 
mức khoán rất cao nên phải kéo đài thời gian làm việc. Bệnh tật 
nhiều do chế độ làm việc, ăn uống không đảm bảo. Mỗi ngày có từ 
20 đến 50 người bị ốm. Những người ốm nhẹ không đi làm được 
thì bị trừ lương. Trong đơn, đại biểu công nhân còn nói tới tình 
trạng tương tự đối với tất cả các đội công nhân làm tại các địa điểm 
khác và đề nghị cho những người đã hết hạn được trở về nhà!. 

Ngày 18-5-1905, bốn phần năm số công nhân làm đường tại địa 
phận Lào Cai giả ốm, kéo nhau đi khám bệnh đẻ đòi về quê hoặc 
được nghỉ ngơi vì phải làm việc quá sức, ăn uống thiếu thốn. 

Ngày 12-7-1905, 20 công nhân lán Hưng Hóa trên công trường 
đường sắt Yên Bái bỏ trốn. Chủ hoảng sợ, vội mở cuộc điều tra và 
kết luận là chỉ mất có 4 dụng cụ cũ, có thẻ do công nhân đánh mắt 


1. Dương Kinh Quốc, “Tình hình công nhân Việt Nam từ cuỗi thế kỷ thứ 
XIX đến Chiến tranh thể giới lần thứ nhất”, Sđd, tr. 179-180. 


391 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


chứ không phải công nhân lấy đi. Điều đó chứng tỏ công nhân đã 
không dừng lại ở trình độ đấu tranh sơ khai nữa. 

Cuối tháng 7-1905, 3 công nhân lán Sơn Tây trên công trường 
đường sắt Yên Bái bỏ trốn. Công sứ Yên Bái đánh điện báo cáo 
ngay việc này lên Thống sứ Bắc Kỳ, yêu cầu áp dụng những biện 
pháp cứng rắn đối với tỉnh Sơn Tây vì tỉnh này có nhiều người bỏ 
trốn trên công trường. Thống sứ Bắc Kỷ điện khẩn trả lời Công sứ 
Yên Bái hứa sẽ đệ trình việc này lên Toàn quyền Đông Dương để 
xin ý kiến. 

Năm 1905, suốt trong hai tháng 7 và 8, công nhân làm đường xe 
lửa đoạn Yên Bái! đồng lòng bỏ việc, kéo nhau về xuôi. Kỹ sư Cavin 
(A.Cavin) xin chính quyền phạt những xã nào có người đi làm 
đường xe lửa bỏ việc và buộc các xã ấy phải nạp đủ số nhân công. 

Năm 1907, nhiều công nhân trên công trường đường sắt Nảm 
Ty đã đấu tranh bỏ việc và nỗi dậy đốt hết lán trại để phản đối chủ 
trả thiếu lương và không đúng hạn... 

Tháng 5 - 1913, toàn bộ 235 công nhân làm đất ở Na Đồn, gần 
Tuyên Quang làm đơn đòi chủ Đét sơ ven đen (Deschwenden) phải 
trả cả lương tháng chứ không được giữ lại một phần. Chủ không 
chịu nhượng bộ nên tất cả công nhân đã bỏ việc. 

Khoảng năm 1912-1915, công nhân lục lộ thị xã Hải Dương đệ 
đơn yêu cầu chủ công trường cấp phát áo tơi mưa, nón lá, giầy vải, 
bao tay để bốc đá, rải nhựa đường. Chủ phải nhượng bộ và từ đó, 
cứ hết năm phải cấp lại đồ bảo hộ cho công nhân. Thắng lợi đó làm 


1. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Hà Nội, hồ sơ số 29.802. 

2. Bộ Giao thông vận tải, Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam, Sđủ. tr. 13:. 

3. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Hà Nội, hồ sơ số 20.695. Dẫn theo Trần 
'Văn Giàu, Tác phẩm được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, Quyễn I, Ntb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003, tr. 139-140. 


392 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tẳng lớp... 


công nhân rất phấn khởi. Họ tiếp tục yêu cầu chủ phải trang bị cho 
cả những người làm cùng loại công việc như mình ở những công 
trưởng khác cùng thuộc sở quản lý và cũng giành thắng lợi'. 

Những cuộc đầu tranh tương tự của công nhân cũng diễn ra trên 
hằu hết các công trường làm các tuyến đường bộ vào thời gian này 
như: tuyến đường thuộc địa số 1 (đường quốc lộ xuyên Việt 1A), 
các tuyến đường 2, 5, 6, 11, 12... 


2. Công nhân mỏ đấu tranh 


Muộn hơn phu lục lộ một chút, công nhân các công trường khai 
thác mỏ đã tiến hành những cuộc đấu tranh chống chủ mỏ ngay từ 
sớm, với những hình thức từ thấp đền cao, từ ôn hòa kêu kiện đến 
bỏ trồn, lăn công, rồi bãi công. 

Mở đầu cho những cuộc đấu tranh của công nhân mỏ là sự 
phản kháng của những tù phạm bị bắt làm phu mỏ - theo ký kết 
giữa các nhà thầu với chính quyền thuộc địa về việc sử dụng loại 
nhân công đặc biệt này, ngay từ cuối thế kỷ XIX. 


Năm 1897, 720 tù phạm được chuyền đến Kế Bào đề khai thác 
mỏ. Đây là những tù phạm từ các nhà tù ở Bắc Kỳ chuyển đến, 
trong thành phần có cả những nông dân, người ở mướn, lý dịch 
làng xã can tôi "ăn cắp vũ khí của Pháp" và cũng là những người bị 
gọi là tù phạm của các nhà tù ở Nam Kỳ chuyên ra Bắc Kỳ từ tháng, 
7, tháng 8 năm 1891 với những "đanh rội" như: "âm ưu khích động 
nội chiến", "tham gia tổ chức những phân tử xá”, "phiên loạn"... 
Tóm lại, như nhận xét của Công sứ Quảng Yên thì những người 
này luôn là những "phân tử" đối lập với Pháp, sẵn có tỉnh thần 
kháng Pháp. Viên Công sứ này việt: 


1. Sơ thảo lịch sử phong trào công nhân và công đoàn thị xã Hải Dương, 
Hải Dương, 1990, tr. 42. 
2. Bộ Giao thông vận tải, Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam, Sđủ, tr. 131. 


393 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


"Tất cả bọn chúng ra đi đều rất bắt bình với người Pháp. Và 
cũng không nên giấu giếm rằng tất cả những người bản xứ đó, 
những người đã bị Công ty than Kế Bào lừa gạt và bỏ mặc thây họ, 
là đám tân binh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để tự hợp thành những 
toán giặc cướp hoặc làm cho những toán giặc cướp lớn lên một khi 
có sự nồi dậy của dân chúng. Tôi nghĩ rằng cẩn phải cho các nhà 
lãnh đạo Công ty Kế Bảo biết rõ rằng trách nhiệm lớn lao đó thuộc. 
về họ một khi cuộc khởi loạn xảy ra"`. 

Các tù nhân đã kháng cự công khai, không chịu làm việc hoặc 
là vượt ngục dù bị canh gác cẩn mật (cứ 10 phu tù có một lính 
canh). Đó là 3 hình thức đấu tranh phổ biến của phu tù. Cảnh sát 
Pháp phải tốn nhiều công sức để canh phòng, rượt bắt và xử lý 
những vụ cần thiết. Hành động của giới cằm quyển thực dân đã gây 
ra sự bắt bình của toàn bộ công nhân. Vì vậy, Giám đốc khu mỏ đã 
phải gửi trả lại nhà cằm quyền những phu tù đó. 

Trong đấu tranh, công nhân người Hoa đã sát cánh cùng công 
nhân người Việt chống lại giới chủ. 

Ngày 18-10-1898, toàn bộ công nhân làm tại Cái Đài, Kế Bào 
đình công để đấu tranh. 

Ngày 19-10-1897, 400 công nhân vừa Việt vừa Hoa đã kéo đến 
cảng Vân Đồn, nơi làm việc của chủ mỏ Defaix, dùng lời đe dọa 
đòi trả lương và đòi trở về quê quán. Chủ mỏ tìm cách chia rẽ 
công nhân Việt Nam và công nhân Hoa kiều. Nhưng trước sự đấu 
tranh mạnh mẽ của anh em, cuối cùng chủ mỏ phải viết giấy 
chứng nhận là còn nợ lương của công nhân và hứa sẽ trả. Sau đó, 
chúng phải đưa 200 công nhân Việt Nam trở về Hải Phòng, theo 


1. Thư của Công sứ Quảng Yên gửi Thông sứ Bắc Kỳ, ngày 4-12-1898. Trích 
trong Dương Kinh Quốc, “Tình hình công nhân Việt Nam từ cuối thế kỷ 
thứ XIX đến Chiến tranh thế giới lần thứ nhất”, Sđd, tr. 212-213. 


394 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


yêu cầu của anh em và chờ công nhân người Hoa về Trung Quốc!. 
Nhưng công nhân Hoa kiều không chịu chỉ nhận gạo mà cương 
quyết đòi cả lươngŠ. 

Năm 1900, xảy ra cuộc bãi công và biểu tình của công nhân 
làm hầm đá tại Ôn Lâu, Hải Dương. Đây là một hầm khai thác đá 
của một chủ Tây tên là Bideaux, dùng nhiều công nhân cả người 
Việt và người Hoa được mộ từ Quảng Tây, Quảng Đông sang và từ 
Móng Cái đưa về. Vì công việc khó khăn nên chủ trả công dưới 
hình thức khoán 0,3 đồng 1mét khói. Công nhân làm từ 2 đến 3 
ngày mới được ImẺ vì vậy đã bãi công đòi trả tiền công ngày. Chủ 
không chịu. Anh em kéo nhau biểu tình chống lại. Pháp bắt đi 
nhiều người sau một cuộc xung đột gay go. Trong số công nhân bị 
bắt có 23 công nhân Hoa kiều bị giải đi Hải Phòng, 7 người bị xử 
tù, 16 người bị giải trả về Móng Cái. Trong cuộc xung đột tại đồn 
Ôn Lâu, một công nhân tên là Dương Lý lương 
Hải Dương. Anh em công nhân đồng tình viết đơn với lời lẽ quyết 
liệt gửi cho tên võ quan Pháp của quân khu Lạng Sơn đòi thả 
những người bị xử tù. đòi chủ phải bồi thường tính mạng cho anh 
Dương Lý. 

Năm 1902, 26 công nhân mỏ than Kế Bào đã đầy hai tên lính 
áp tải xuống giếng lò, rồi bỏ trốn”. 

Năm 1903, chị em công nhân Nhà máy sàng Cửa Ông tắt máy 
đấu tranh đòi chủ phải cứu chữa cho một chị bị sảy thai trong khi 
làm việc”. 


than Việt Nam thời kỳ 1888-1945, Nxb. Khoa 
.. 230-231. 


3. Dương Kinh Quốc, “Tình hình công nhân Việt Nam..." Sđủ, tr. 164-166. 

3. Trần Văn Giàu, Tác phẩm được nhận giải thưởng Hô Chí Minh, Quyền I, 
Sđd, tr. 132-133. 

4. Tài liệu của Ban Sử Tổng Công đoàn 

5. Dương Kinh Quốc. “Tình hình công nhân Việt Nam. 


395 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Năm 1903, phu ở mỏ Lang Hít (Thái Nguyên) bỏ mỏ đi nơi 
khác vì chủ hạ lương công nhật của họ từ 2 đến 6 xu. 

Năm 1906, tại mỏ Hà Tu thuộc Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ, 
những người công nhân mới đến đã đình công đòi chủ phải trả tiền đi 
đường. Chủ mỏ cho là do công nhân cũ xúi giục nên chúng âm mưu 
đây công nhân đến tình trạng hết tiền, hết gạo phải đi làm. Trước tình 
hình đó, những công nhân cũ đã góp gạo, góp tiền giúp công nhân 
mới tiếp tục đấu tranh. Tinh thần tương ái của công nhân cũ đã giúp 
công nhân mới đấu tranh thắng lợi. Kết quả là bọn chủ phải trả lại số 
tiền đi đường mà chúng đã ăn chặn của công nhân mới”. 

Năm 1908, có nhiều cuộc đấu tranh của công nhân người Việt 
và người Hoa trên mỏ thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng). 


Tại đây, do không thuê được nhân công vì đồng bào các dân tộc 
thiểu số không chịu làm cu li, người đồng bằng không chịu nổi khí 
hậu miễn núi, buộc chủ mỏ phải xin giới cầm quyền mộ từ 600 đến 
800 công nhân người Hoa sang làm việc. Nhưng nhà cằm quyền 
tỉnh Long Châu (Trung Quốc) không đồng ý vì đã có những sự "rắc 
rối", tức là những vụ đấu tranh của công nhân diễn ra. Lý do luôn 
là chủ mỏ không trả lương hay chậm trả lương cho công nhân. 

"Trong bức thư ngày 15-12-1908 của lãnh sự Pháp ở Quảng 
Châu là Beauvais gửi Toàn quyền Đông Dương có đoạn: 

“Các giới cầm quyền Trung Hoa không phải là không biết 
những vụ rắc rỗi vừa xảy ra gân đây do chính Công ty mỏ thiếc 


1. Đức Thuận, “Thử tìm hiểu sử mệnh...", Sđd, tr. 10. 

2. Tài liệu của Tuyên giáo Đảng ủy Công ty than Hà Tu, Sơ lược rình hình 
những phong trào đầu tranh của công nhân mỏ từ trước 1930 đến 1945. 
Bản đánh máy năm 1960, tr. 9-12. 


3. Dương Kinh Quốc, "Tình hình công nhân Việt Nam ....", Sđd, tr. 188-189. 


396 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Cao Bằng tạo nên vì những đợi trả lương quá chậm trễ cho những 
người mà Công ty đã thuê mướn "`. 

Năm 1909, thợ làm đường Hà Tu - Cảm Phả sau khi đòi bọn 
chủ nâng tiền công không được đã cùng nhau đốt chòi, chặt mai 
cuốc, rồi bỏ về”. 

Năm 1910, diễn ra cuộc bãi công của công nhân mỏ Dandolo ở 
làng Nhơn, tỉnh Yên Bái. Đa số công nhân làm việc tại mỏ này là 
Hoa . Thanh tra Pháp là Mátxơbớp (Masseboeuf) phải đến tận 
nơi giải quyết vụ việc, công nhân mới chịu đi làm". 


Tháng 11-1913, công nhân hãng mỏ Langhít bãi công để phản 
đối việc chủ bớt từ 2 đến 6 xu tiền công nhật. 

Tháng 7-1914, công nhân người Kinh làm ở mỏ thiếc Tĩnh Túc 
(Cao Bằng) bỏ việc kéo nhau vẻ xuôi, chủ giữ thẻ không chịu trả, 
anh em cứ đi, bị lính Pháp đón bắt ở Bắc Cạn. 


Tháng 8-1914, công nhân tầng Đèo Nai (Cảm Phả mỏ) phản 
đối chủ phát thiếu tiền công, thiếu gạo, bán thực phẩm với giá đắt. 
Cách phản đối của họ là trộn đất đá lẫn vào 58 xe thanÝ. 


Như vậy, cho đến cuối năm 1914 đã có ít nhất 15 cuộc đấu 
tranh lớn nhỏ của công nhân ngành mỏ. Những cuộc đấu tranh ban 
đầu này đã gây nhiều khó khăn cho các chủ mỏ và chính quyền 
thực dân. 


1. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Hà Nội, số 39896. Dương Kinh Quốc, 
*Tình hình công nhân Việt Nam...", Sđd, tr. 188-189. 

2. Thì Sảnh, Lịch sử phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh 1883-1945, Ty 
'Văn hóa Thông tin Quảng Ninh, 1974, tr. 273. 

3. Trần Văn Giàu, Tác phẩm được nhận giải thưởng Hô Chí Minh, Quyên 1, 
Sđd, tr. 139. 

4. Thi Sảnh, Lịch sử phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh 1883-1945, Sđd, 
tr. 273. 


397 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


3. Công nhân các cơ sở công thương nghiệp đấu tranh 


Cùng với sự ra đời của các cơ sở sản xuất, kinh doanh công 
thương nghiệp, vận tải, công nhân trong các ngành này cũng tiền 
hành đấu tranh ngay từ khi các cơ sở đó mới hình thành. 


Ngày 3-11-1897, chiếc sà lan “Phénix" chứa đầy phuy ét xăng 
từ Hải Phòng về Hà Nội bị công nhân bí mật đốt cháy vào 8 giờ tối 
tại địa điểm Lạch Tray đối diện với Núi Voi, gây tổn thất 90.000. 
đồng. Trong vụ này, “Người :a giả thiết có một tên bản xứ nào đó 
mà người ta không thể tìm ra, đã ném diêm vào các thùng chứa ét- 
xăng và gây ra hỏa hoạn". 

Tháng 2-1902, diễn ra những cuộc đấu tranh của các tầng lớp 
dân chúng Hải Phòng, trong đó lực lượng chủ yếu là công nhân 
chống việc mộ phu đi Tân thế giới. Trong lúc cuộc đấu tranh diễn 
ra, phô xá, chợ búa, bến cảng, xưởng thợ vắng tanh, không ai làm 
việc, buôn bán. Phần lớn công nhân cảng, đường sắt đã nghỉ việc 
phản đối việc mộ phu, việc chuyển phu xuống tàu đưa đi Tân Đảo. 
Cuộc xô xát giữa dân phu với binh lính diễn ra gay gắt ở cảng Hải 
Phòng. Hãng Denis frères đứng ra mộ phu phải xin Toàn quyền 
Đông Dương cho lính vũ trang áp tải xuống tàu. 


Cũng năm này, nhân dân và lao động Hải Phòng đã phản đối 
cuộc diễn tập lớn của hải quân Pháp. Một lực lượng lớn công nhân, 
phu khuân vác vũ khí, trang bị cho cuộc diễn tập bỏ việc. Chính 
quyển thực dân không thể kiếm ra nhiều công nhân, phu phen đẻ 
phục vụ. Viên đốc lý thành phô phải đề nghị Thống sứ Bắc Kỳ tìm 
phu ở các tỉnh khác về”. 


1.Rapport de Génin, brigadier chẹƒ de brigade, Hải Phòng, 4-11-1891. 
Dương Kinh Quốc, "Tình hình công nhân Việt Nam...", Sđd, tr. 162. 

2. Đoàn Trường Sơn, Ngô Đăng Lợi, Nguyễn Khắc Phòng, Lịch sử phong 
trào công nhân và công đoàn Hải Phòng (1874-2000), Nxb. Lao động, Hà 
Nội, 2003, tr. 32-33. 


398 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Lúc bấy giờ cuộc bãi công có nhiều ảnh hưởng chính trị và xã 
hội nhất là cuộc bãi công diễn ra vào đầu tháng 5-1909 ở Hà Nội 
xảy ra tại Liên hiệp Thương mại Đông Dương (L`U.C.I). Toàn bộ 
200 công nhân viên chức đều nghỉ việc. Sự việc đã làm rung động 
giới cầm quyền thực dân khi một cuộc bãi công có quy mô nỗ ra 
ngay giữa thủ phủ Hà Nội. E. Giret viết trên báo L/Annam-Tonikin 
như sau: 

*... cuộc bãi công của những người làm thuê của hãng L'U.C.L 
toát nên một trạng thái tâm thân hoàn toàn đặc biệt trong lớp 
người bị chúng ta bảo hộ, một lớp người ít được chú ý đến nhất, 
nhưng lại được hưởng nhiều đặc ân nhất. Nếu tôi là người có 
quyền trong hãng L'U.C.I tôi sẽ tổng cổ ngay lập tức tắt cả bọn bãi 
công bản xử đó đi. Trong những trung tâm lớn ở Bắc Kỳ này, 
chúng ta còn có hàng máy trăm tên vô lại như thế, đó là chất men 
xấu, đang tìm cách phiến động dân chúng. Lòng thương đổi với 
chúng là một sự yêu đuối... Cuộc bãi công này, như người ta nói, có 


thể cho chúng ta thấy trước được những cuộc khác... "!. 


Tại Hải Dương, trong khoảng thời gian từ năm 1908 đến năm 
1911 đã diễn ra một cuộc đấu tranh của trên 100 công nhân xây 
dựng của Nhà máy rượu Hải Dương. 


Những công nhân này khi hành xây dựng trạm bơm nước 
từ sông Bạch Đằng vào Nhà máy rượu Hải Dương và xây dựng cầu 
tầu để vận chuyển rượu của nhà máy xuống tầu và vận chuyển gạo, 
thóc vào nhà máy đã xảy ra sự có đỗ giàn đáo làm nhiều người bị 
thương, trong đó một người bị tàn phế. Anh em công nhân đã nhiều 
lần kéo lên gặp chủ thầu, yêu cầu trợ cấp cho gia đình các nạn 


1. Dẫn theo Dương Kinh Quốc, *Tình hình công nhân Việt Nam...", Sđd, 
tr. 218. 


399 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nhân. Chủ lờ đi, không giải quyết. Anh em một mặt gom góp tiền 
để cưu mang những gia đình bị nạn, mặt khác vẫn tiếp tục đấu 
tranh với chủ. Họ còn đánh cả chủ Cao khi tên này lên mặt hồng 
hách. Một số công nhân đi đầu trong vụ này phải trốn đi nơi khác! . 

Vẫn tại Nhà máy rượu Hải Dương, tháng 8-1911, khi chủ Công 
ty rượu Fontaine từ Pháp sang kiểm tra thường kỳ hàng năm, công 
nhân cả 3 nhà máy rượu Hà Nội, Nam Định, Hải Dương thuộc 
Công ty này đã làm đơn yêu cầu chủ giải quyết một số vấn đề trong. 
đó có việc cung cấp suất ăn trưa cho công nhân. Yêu cầu này một 
năm sau đó mới được chủ giải quyết, với việc mỗi công nhân được 
phát một nắm cơm trưa không phải trả tiền. Thắng lợi này đã trở 
thành 1 chế độ chung của tất cả các loại công nhân 3 nhà máy, cho 
đến ngày chấm dứt chủ Pháp quản lý tháng 8-1945”. 

Tại Hải Phòng, năm 1912, hơn 500 công nhân của 4 lò đứng 
nhà máy xi măng Hải Phòng mang dụng cụ lao động tập trung tại 
bãi Phong Lợi Thành đấu tranh đòi tăng lương 5%, chóng đánh 
đập”, với lý do là: 

“Anh em chúng tôi làm ngày đực ngày cái chẳng đủ ăn; các 
ông cai lại đánh ốp quá lắm, không chịu được nữa nên chúng tôi 
xin nghỉ ra Hồng Gai việc làm công cao hơn. Còn đông nào 
xin trả cho anh em để lấy tiền ăn đường". 


1. Sơ thảo lịch sử phong trào công nhân và công đoàn thị xã Hải Dương, 
Hải Dương, 1990, tr. 40. 

2. Sơ thảo lịch sử phong trào công nhân và công đoàn thị xã Hải Dương, 
Sđd, tr. 41-42. 

3. Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy xi măng Hải Phòng, Lịch sử phong trào 
công nhân xi măng Hải Phòng, Tập 1, 1899-1955, Nxb. Hải Phòng, 1991, 
tr.40. 

4. Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy xi măng Hải Phòng, Lịch sử phong 
trào.... Sđủ, tr. 40. 


400 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Cuộc đấu tranh kéo dài quá tầm làm ca chiều ít phút đã thu 
được kết quả, cai thầu chấp nhận tăng hai xu một ngày công và sau 
đó đã đuôi một số cai hung ác!. 


Trong năm 1912, nôi lên một phong trào đấu tranh đặc biệt của 
công nhân tại thành phố Sài Gòn. Đó là cuộc bãi công của công 
nhân hãng Ba Son phối hợp với công nhân học nghề trường Bách 
nghệ Sài Gòn. 

Ba Son là nhà máy cơ khí lớn nhất ở Nam Kỳ, được Pháp xây 
dựng từ năm 1864 ở Vàm sông Thị Nghè. Nhà máy có các xưởng 
hàn, điện, đánh dây, làm gạch, làm sườn nhà, sửa chữa xe máy. 
Năm 1912, số công nhân làm việc ở đây đã lên đến khoảng vài 
ngàn, gồm cả công nhân chuyên môn và không chuyên môn. 

Cuộc đấu tranh diễn ra đầu tiên ở trường Bách nghệ Sài Gòn vì 
Giám đốc nhà trường bắt công nhân học nghẻ làm việc quá sức và 
không công cho chủ. Công nhân phản đối nhưng bị chủ đe dọa, bắt 
giam một số người. Vì thế, những công nhân học nghề đã tổ chức 
bãi công và bãi khóa. Chính quyền thuộc địa huy động công nhân 
Bà Son đi làm thế chỗ những người bài công. Nhưng công nhân Ba 
Son phản đối. Chủ bắt giam thêm một số công nhân Ba Son. Vì thế, 
toàn thể công nhân Ba Son bãi công đòi thả những người bị bắt. 
Cuộc đấu tranh có sự phối hợp chặt chẽ này đã làm cho bọn thực 
dân hoang mang, bối rồi, buộc phải nhượng bộ, thả những công nhân 
bị bắt. Cuộc đầu tranh thắng lợi. 

Như vậy, đây là cuộc đầu tranh liên hoàn, hỗ trợ phối hợp với 
nhau của công nhân không chỉ trong phạm vi một xí nghiệp mà trên 
phạm vi một số xí nghiệp. Ý thức giai cấp của công nhân đã phát 
triển. Cuộc đấu tranh quy mô này vừa có tính chất kinh tế vừa có 
tính chất chính trị. Từ đấu tranh kinh tế, công nhân đi đến đấu tranh 


hành Đảng bộ Nhà máy xi măng Hải Phòng, Lịch sử phong 
trào... Sđd, tr. 40. 


401 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


chính trị liên hoàn nhằm tạo điều kiện cho đấu tranh kinh tế thắng 
lợi, dùng hình thức đấu tranh kinh tế - bãi công - để nhằm mục đích 
chính trị là đòi thả những đồng chí của mình bị bắt. Chính từ phong 
trào này đã xuất hiện những công nhân tiên biết đoàn kết, tổ 
chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh, truyền ý thức giai cấp vào 
phong trào công nhân, làm cho phong trào có tính chất tự giác và 
chính trị. Cuộc đấu tranh bãi công của xưởng Ba Son và bãi khóa 
của học sinh trường Bách nghệ Sài Gòn là một dấu mốc của phong 
trào công nhân, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ vẻ ý thức giai cấp. 
Cuộc đấu tranh này đã đào luyện nên người con ưu tú của giai cấp 
công nhân và dân tộc Việt Nam - Tôn Đức Thắng. 

Ngày 1-5-1914 ở Hà Nội, mấy trăm phu xe đồng loạt bãi công 
đòi chính quyền phải nhượng bộ quyền lợi. 

Tổng cộng có 7 cuộc đấu tranh của công nhân các nhà máy, xí 
nghiệp đóng tại các thành ph. Những cuộc đấu tranh đánh vào nơi 
đầu não của chính quyền thực dân này có vị trí rất quan trọng trong. 
phong trào công nhân nói chung. 

4. Công nhân tham gia vào phong trào dân tộc 

Không chỉ tiến hành những cuộc đấu tranh của riêng mình, 
công nhân còn tham gia vào phong trào dân tộc nói chung ngay từ 
sớm. Tuy không nhiều và cũng mới chỉ là những hành động tự 
phát, nhưng những phong trào đó chứng tỏ công nhân luôn có mối 
quan hệ gắn bó với các tầng lớp nhân dân lao động khác. Mâu 
thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp thống nhất trong người công, 
nhân nên công nhân dễ hòa đồng vào phong trào chung nếu đó là 
nhằm chống lại đế quốc và phong kiến. 

Tháng 12-1898, công nhân nhà máy đèn đã thống nhất hành 
động với nghĩa quân của nhà sư Vương Quốc Chính trong âm mưu 
đánh chiếm thành Hà Nội, nhưng việc vỡ lở không thành'. 


1. Trằn Văn Giàu, Chống xâm lăng, Quyển 3, Hà Nội, 1957, tr. 308-316. 


402 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tằng lớp... 


Người thợ máy tàu thủy Lý Tuệ đã giúp đỡ rất nhiều cho Phan 
Bội Châu và các đồng chí của ông trong phong trào Đông du. 

Tháng 6-1908, vụ "Hà thành đâu độc" nỗ ra, những người công 
nhân làm lính hay là những người lính - công nhân đã chứng tỏ vai 
trò làm chủ đất nước của mình!. 

Ngày 13-4-1913, công nhân lái xe Phạm Văn Tráng ném bom 
giết chết tên Tuần phủ ác ôn Nguyễn Duy Hàn. Liền ngay, ngày 26- 
4-1913, công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm Nguyễn Văn Túy đặt 
bom ở khách sạn Hà Nội, giết chết hai tên trung tá Pháp”. 

Trong Thiên Địa hội Nam Kỳ, nhất là ở vùng Sài Gòn - Chợ 
Lớn, có nhiều công nhân tham gia. 

Như vậy, vào đầu thế kỳ XX, phong trào công nhân phát triển, 
không chỉ ở số lượng cuộc đấu tranh mà còn là chất lượng của 
phong trào, được biểu hiện ở hình thức đấu tranh, ở mục tiêu của 
các cuộc đấu tranh, ở sự phát triển dẫn dần về ý thức giai cắp của 
công nhân. 

“Trong quá trình đấu tranh, tỉnh thần tương thân, tương ái, đoàn 
kết giúp đỡ che chở cho nhau đã nảy nở và ngày càng phát triển 
trong công nhân. Đó là tình yêu thương giai cấp. Do làm việc. ăn ở 
tập trung tại một địa điểm đã tạo điều kiện thuận lợi để công nhân 
thông cảm, dễ nhất trí với nhau trong hành động. 

Năm 1912, một số công nhân bị đưa đi Tân Đảo. Dọc đường, 
nhiều công nhân bị chết, có bảy gia đình bơ vơ trở về khu mỏ. Mọi 
người đã góp tiền giúp đỡ những gia đình này. 


1. Dương Kinh Quốc, “Tình hình công nhân Việt Nam...", Sđd, tr. 215-126. 
2. Bộ Giao thông vận tải, Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam, Nxb. Giao 
thông vận tải, Hà Nội, 2002, tr. 131. 


403 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Ở các nhà máy Vinh - Bến Thủy, thời kỳ trước Chiến tranh thế 
giới thứ nhất, mỗi công nhân đã góp một đồng để mua kim, chỉ, 
vải, may quần áo cho nhau. Cũng ở Vinh - Bến Thủy, công nhân 
bàn với nhau là nếu ai bị đánh đập, mọi người xung quanh sẽ hò la 
hoặc đánh lại, còn nếu như vì thế bị tù đày, anh em sẽ góp tiền nuôi 
gia đình. 


Mục tiêu của các cuộc đấu tranh của công nhân nhằm vào 
những quyển lợi thiết thực hàng ngày mà chưa vươn tới những 
nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của công nhân trong quan hệ với giới 
chủ như luật lao động, vấn đề giờ làm, vấn đề bảo hiểm xã hội... 
Song những cuộc đầu tranh tự phát yêu sách về những vấn đề trước 
mắt đó sẽ là cơ sở để cho ý thức đấu tranh tự giác của công nhân 
sớm hình thành một khi công nhân có được sự hướng dẫn, giáo dục 
và từng trải hơn trong cuộc mưu sinh và va chạm với giới chủ. 

Trong quan hệ với phong trào dân tộc, công nhân chưa ý thức 
được vai trò của mình, song sự hòa hợp của công nhân với các tầng 
lớp lao động khác trong cuộc đấu tranh chung sẽ là cơ sở để cho ý 
thức đó nhanh chóng chín muỗi ở những giai đoạn sau, khi công 
nhân được tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin. 

Ngay vào đầu thế kỷ XX, phong trào công nhân nhanh chóng 
trở thành nỗi ám ảnh, lo sợ của chính quyền thực dân. Paul Doumcr. 
cho rằng: 

"Sự phát triển của những đô thị lớn như Sài Gòn, Chợ Lớn làm 
cho ta thấy nảy sinh ra một thứ vô sản thành thị và ngoại ô; thái độ 
và hành động của đám vô sản này làm cho số người châu Âu và 
những giai cắp giàu có người bản xứ đều lo sợ một cách nghiêm 
trọng và có lý". 


1. Dẫn theo Dương Kinh Quốc, "Tình hình công nhân Việt Nam...”, Sđd, 
tr.211. 


40 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Trong lúc phong trào dân tộc còn đang khủng hoảng về đường 
lối lãnh đạo thì giai cấp công nhân lại ngày một trưởng thành, 
phong trào công nhân ngày một phát triển, lớn mạnh. Đó chính là 
mầm mống để giai cấp công nhân trở thành hạt nhân của phong 
trào dân tộc trong những giai đoạn kế tiếp sau. 

Như vậy, vào đầu thế kỷ XX cho đến trước Chiến tranh thế giới 
lần thứ nhất, chưa kể những cuộc đấu tranh trong đó công nhân có 
tham gia ít nhiều, chỉ tính những cuộc đấu tranh riêng của công 
nhân, đã có tới tổng cộng 40 cuộc lớn nhỏ của công nhân các bộ 
phận khác nhau, trong đó phân nhiều là những cuộc đâu tranh của 2 
là công nhân làm 
đường và công nhân mỏ. Tuy nhiên, ngay lúc bấy giờ, công nhân 
các nhà máy, xí nghiệp đóng tại các thành phố đã đấu tranh và hình 
thức bãi công mang tính chất chính trị đã xuất hiện. Giai cấp công 
nhân Việt Nam đã ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, ngay từ 
trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất với những biểu hiện đầy đủ 


bộ phận công nhân đông đảo nhất lúc bấy g 


của nó. 

1. PHONG TRÀO ĐÁU TRANH CHÓNG CHIẾM ĐÁT LẬP. 
ĐÔN ĐIỂN CỦA NÔNG DÂN 

1. Nguyên nhân 

Sự phát triển của các đồn điển đã làm nảy sinh nhiều hệ lụy về 
kinh tế - xã hội. Đất được nhượng nhiễu, nhưng diện tích được khai 
thác ít, chỉ khoảng 44% vào năm 1914 (242 nghìn ha - 552 nghìn 
ha đất nhượng) trên cả Đông Dương. Đất nằm nhiễu trong tay 
những tên thực dân đầu cơ đất, hay không đủ khả năng về tài chính 
để khai thác đắt trong khi nông dân không có đắt đẻ canh tác. 

Không những vậy, không ít đất được Chính phủ đem cấp nhượng, 
vốn là đất của nông dân bị bỏ hoang trong cuộc bình định bằng quân 


405 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


sự của Pháp. Khi cuộc bình định đó kết thúc, những người nông 
dân trở về thì đất đã bị cướp mất. Trong nhiều trường hợp những 
người nông dân này còn phải làm thuê cho điền chủ nước ngoài 
ngay trên ruộng đất của chính mình. Hoặc giả, trong những cuộc 
khẩn hoang do Chính phủ thuộc địa xướng lên hoặc do nông dân tự 
động khai khẩn bằng công sức, tiền của của mình, nhưng đến khi 
thành điền thì lại bị những kẻ có quyền thế chiếm đoạt dưới hình 
thức đồn điền. Thế là mâu thuẫn nảy sinh và ngày càng quyết liệt. 
Những cuộc đấu tranh chống chiếm đất của nông dân, có hay 
không có sự ủng hộ của bộ máy hào lý đã diễn ra ở khắp những 
nơi có đồn điền. Thấp là họ bắt súc vật, trộm công cụ, thóc lúa, từ 
chối không nộp địa tô và không trả khoản ứng trước. Cao là họ cứ 
tự động cày cấy trên ruộng đất của mình, không xin phép điền chủ 
và nộp thuế thẳng cho chính quyển, thậm chí còn tắn công, ngay 
cả sát hại các điền chủ. Hình thức bạo lực quyết liệt này tuy không 
phổ biến nhưng làm chao đảo giới điền chủ, làm đau đầu chính 
quyền thực dân. Trong nhiều trường hợp, Chính phủ đã phải mua 
lại đất mà nó đã nhượng cho các điền chủ đẻ trả lại cho nông dân. 

Phong trào chống chiếm đất của nông dân diễn ra không chỉ ở 
một địa phương nào mà là hiện tượng chung trên phạm vi cả ba xứ. 
Tài liệu lưu trữ về ruộng đắt ở các tỉnh Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc 
Kỳ đều phản ánh những cuộc tranh tụng đất đai quyết liệt giữa 
nông dân, tá điền với giới điền chủ và chính quyền thuộc địa trong 
khu vực khẩn hoang và khu vực đồn điền nói riêng. Tuy nhiên, Bắc 
Kỳ là nơi việc nhượng đất khẩn hhoang đã được nghiên cứu sâu sẽ 
được chúng tôi dẫn ra như một ví dụ về hiện tượng này. 

Theo điều tra của chúng tôi, cho đến năm 1918, những cuộc 
tranh chấp đắt đã diễn ra trên 12 đồn điền trồng lúa, tổng diện tích 
58.835 ha, trong đó Chính phủ thuộc địa phải mua lại tới 14.983 ha 


406 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


của 4 đồn điền với giá 1.904.975 francs, trích từ ngân sách cấp xứ 
đẻ trả lại cho nông dân'. 
2. Một số vụ tranh chấp đất đồn điền ở Bắc Kỳ 


a. Vụ đồn đền Autide Cornu ở Hưng Yên (còn được gọi là 
Đồn đền Tam thiên mẫu) 

Bằng Nghị định 2-1890, chính quyền bản xứ nhượng cho 
Autide Comu - một thương gia ở Vinh (Nghệ An), đồn điền 351 ha 
ruộng cấy lúa ở Hưng Yên và 22 ha ở thành Hưng Yên cũ đẻ đồi 
lấy một mảnh đất ở Hà Nội, trị giá 200 đồng. 

Comu cho nông dân trong vùng thuê với khoản địa tô hàng năm 
nộp bằng tiền. Nhưng những người nông dân này đã từ chối nộp tô 
và đòi lại đất. Cuộc tranh chấp bùng nỏ. Theo báo cáo ngày 18-12- 
1891 của Thống sứ Bắc Kỳ gửi Toàn quyền Đông Dương thì: 

"Đồn điền 351 ha trải ra trên đất đai của các làng do loạn lạc 
bị bỏ hoang, nhưng không phải bị bỏ hẳn vì chủ ruộng chính thức 
không phải không có ý định quay trở lại... Khi trật tự được lập lại, 
dân các làng cũ trở vẻ, tự động trông cấy trên đất đai cũ của 
mình... từ chối một cách kiên quyết việc nộp địa tô cho Autide 
Cormu. Từ đó, Cornu liên tiếp kêu kiện, yêu câu chính quyên cho 
ông ta hưởng trọn đôn điền hoặc bôi thường cho ông ta"Ẻ. 


Cuối cùng, chính quyền phải chấm dứt vụ này bằng cách chấp 
nhận bồi thường cho Cornu 2.000 đồng đẻ lấy lại 351 ha kia bán lại 
cho người bản xứ. 

Trong thư gửi Thống sứ Bắc Kỳ ngày 1-9-1891, Công sứ Hưng 
Yên viết: 


1. Xem Tạ Thị Thúy, Đẳn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918, Nxb. 
Thể giới, Hà Nội, 1996 và Việc nhượng đất khẩn hoang ở Bắc Kỳ từ 1919 
đến 1945, Nxb. Thể giới, Hà Nội, 2001. 

2. AGGI 23292 - Dossiers divers. 


407 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


"Trong số nhiều lý do dẫn đến sự phẩn nộ chung của dân 
chúng bản xứ thì việc di nhượng quá sớm những vàng lãnh thổ 
rộng lớn cho người Âu là một trong những nguyên nhân chính. 


Người ta có thể biện hộ việc làm này bằng tình trạng không 
được trằng cấy, hay là bị dân chúng bỏ hoang, nhưng người ta 
không biết rằng đối với người Việt Nam thì truyền thông và phong 
tục có sức mạnh như thể nào... “. 

b. Vụ đồn đền Mariy 

Đây là một vụ kiện lớn bắt đầu từ khi chính quyền bán đất cho. 
điền chủ và kéo dài hàng chục năm không lối thoát. Bằng văn tự 
bán ngày 1-10-1891, ký giữa Công sứ Bắc Ninh Auvergne - đại 
diện cho chính quyền bảo hộ và Courret, một nhà báo ở Hà Nội, 
chính quyền thuộc địa thuận bán cho Courret khoảnh đất 1.183 ha, 
thuộc các làng Ngọc Trì, Thuận Tốn, Kiêu Ky, Kỳ Mâu, Đặng Xá 
thuộc tổng Đa Tến, tỉnh Bắc Ninh với giá 5 quan tiền/ 1 ha, tương 
đương 740 đồng hay 2.500 francs cho cả miếng đất. 


Ngày 28-1-1892, Courret bán lại miếng đắt đó với sự đảm bảo 
về thực tế và pháp lý cho luật sư Sintas ở Hà Nội với giá 5.000 
đồng, tương đương 40.000 quan tiền hay 17.500 francs, có nghĩa là 
chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng, Courret đã thu được món lợi gấp 
6 lần giá mua. 

“Thế nhưng, dân làng có lý dịch đại diện đã đòi lại đất. Ngày 5- 
7-1892, lý dịch các làng Kiêu Ky, tổng Đa Tôn, huyện Gia Lâm, 
phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh gửi đơn kiện lên Thống sứ Bắc 
Kỳ với nội dung: 

"Vì giặc dã, loạn lạc và lụt lội, dân làng chúng tôi phải chạy đi 
nơi khác. Ruộng của chúng tôi bị bỏ hoang. Thuế ruộng đắt được 


1. AGGI 23292 - Dossiers divers. 


408 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


miễn. Hiện nay yên ôn rồi, lụt lội đã hết, chúng tôi muôn khai khẩn 
dân dân những ruộng đất đó đẻ có thể đóng thuế cho Nhà nước. 
Nhưng đùng một cái, chúng tôi được biết các ông muốn bán cho 
người khác. Tất cả dân làng đều lo sợ và không muôn bán. Bởi 
nguôn sống duy nhất của chúng tôi là đồng ruộng. Vậy, chúng tôi 
xin được yên ôn làm ăn. Ký tên: Vũ Tiến Vấn và Vũ Huy Chúc". 

Ngày 14-6-1892, lý dịch làng Đào Xuyên, tông Đa Tốn, huyện 
Gia Lâm, phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh gửi đơn khiếu nại lên 
chính quyền, đòi lại đất của họ. Chính quyền giả câm, giả điếc 
trước những lời kêu kiện đó. Năm 1903, Sintas bán lại chỗ đất này 
cho Marty - một thương gia lớn ở Hải Phòng, với giá 5.000 đỏng. 
Nhưng khi Marty muốn trồng cấy thì lập tức phải đối 
những cuộc đấu tranh của tất cả dân làng. Maty kiện ra tòa. Sự 
phản kháng tiếp tục. Lý dịch và dân làng phát đơn kiện trước tòa án 
dân sự. Cho đến năm 1912, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. 
Ruộng đất vẫn bị bỏ hoang. 


lầu với 


c. Vụ Đền đền Bourgoin - Meifjre 

Đồn điển rộng 8.464 ha (đây là diện tích trên giấy) được 
nhượng dẫn cho Meiffre từ năm 1890 đến 1894. Nhưng ngay từ 
đầu, rắc rối đã diễn ra. 

Năm 1890, Meiffre được nhượng 2.300 ha ở Sơn Tây, nhưng bị 
dân làng phản đối ngay lập tức. 

Ngày 16-5-1894, chính quyền nhượng cả 8.464 ha cho Meiffre, 
nhưng vì điển chủ này chuyên chú vào việc lập nhà máy cán bông ở 
Hà Nội nên đồn điền không được khai thác. Khi dân làng quay về 
từ nơi lưu tán đã tự động lấy lại đất và cáy trồng trên đồn điền đã 
nhượng cho Meiffre. Ngày 28-3-1911, trong thư gửi Thống sứ Bắc 
Kỷ, Paul Perraut đại diện cho những người thừa kế của Meiffre nói: 
". dân làng đã trông cấy ngay trên đất đồn điền mà không chịu 


409 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nộp tô... và những cuộc đụng độ liên miên diễn ra giữa dân làng và 
những tá điên của đân điền". 

Năm 1912, chính quyền phải mua lại 1.665 mẫu ruộng bị tranh 
chấp để bán lại cho dân làng có liên quan. Giá mua là 50 đồng/mẫu 
và 9.990 đồng cho toàn bộ. Khoản tiền này dân làng phải trả trong, 
8 năm và họ phải đóng thuế 1,5 đồng/mẫu và 2.497 đồng/năm cho 
tất cả diện tích đó kể từ năm 1913. 

d. Vụ đồn đền Gobert 

Đồn điền 10.260 ha được nhượng không mắt tiền và tạm thời 
cho Gobert ngày 22-9-1896, nằm trên địa hạt của các tổng Thượng 
Gia, Hương Bình, Cổ Bái, huyện Kim Anh, tỉnh Bắc Ninh. Năm 
1898, Gobert nhận thêm được một đồn điền nữa 1.526 ha tại các 
làng Cổ Bái, Làng Chung, Thanh Mai, Thanh Trì thuộc tổng Cổ 
Bái, phủ Đa Phúc, tỉnh Bắc Ninh. Đất được nhượng là của dân làng 
bỏ hoang trong chiến tranh. 

Khi hết loạn lạc, dân làng trở về sống trên đất của họ trong đồn 
điền Gobert. Lúc đầu, họ bằng lòng làm tá điền cho điền chủ. Đồn 
điền Gobert một thời thịnh vượng, điền chủ làm giàu nhanh chóng. 
Nhưng chẳng bao lâu sau, quan hệ giữa điền chủ và tá điền trở nên 
căng thẳng, nhất là khi Công ty Gobert lập vào năm 1901, tiến hành 
xin được cấp vĩnh viễn đồn điền trên. Tá điền bỏ công việc, trả lại 
cho chủ trâu bò mà họ đã mượn. Mọi cam kết đều không được thực 
hiện. Họ đòi lại đất bằng cách đưa ra bằng khoán sở hữu và số thuế 
bằng chữ Hán để chứng minh quyền sở hữu của mình và còn đe dọa 
tắn công điền chủ và nhân viên đồn điền. 

Thư ngày 21-6-1904 của Thống sứ Bắc Kỳ gửi Công sứ Phúc 
'Yên cho biết Gobert đã bị tắn công giữa đường và bị 4 người nông 
dân, trong đó có Phó lý Phạm Văn Toản, ném vào ruộng lúa. 


410 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Năm 1905, sau khi nghiên cứu kỹ vấn đẻ, chính quyền đã chấp 
nhận giải pháp mua lại tất cả đồn điền với giá 250.000 đồng trích ra 
từ ngân sách dự trữ của Bắc Kỳ đẻ trả lại cho dân 30 làng liên quan. 
Giá bán được quy định là 19 đồng/mẫu, là 51,3 đồng/1 ha tương 
đương 188,25 francs'. 

e. Vụ đồn điền Peretfi 

Ngày 24-6-1900, de Pereti - một thầu khoán ở Hà Nội, nhận 
được đồn điển tạm thời 3.756 ha trên địa hạt của 47 làng của huyện 
Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên. Dân làng phản đối việc nhượng đất và 
tuyên bố sẵn sàng nộp trả hết thuế nợ. Trước tình thế đó, Peretti bèn 
cho người đến cắm mốc giới. Nhưng công việc kéo dài đến 3 năm 
không kết quả. Mặc dầu vậy, điền chủ vẫn cho phát canh thu tô và 
cho thuê. Về phía dân làng, họ không thôi đòi lại đất. 

Năm 1904, chính quyền lại lần nữa tiến hành cắm mốc giới. 
'Vào dịp này, trong số 47 làng thì có 35 làng chấp thuận ký vào biên 
bản, 3 làng đòi lại đất và xin nộp thuế, 9 làng còn lại, lý dịch nhất 
quyết không ký vào biên bản dù được hứa trả rất hậu hĩnh và tuyên 
bố không bằng lòng nhượng bắt kỳ một mâu đất nào cho Peretti. 

Trong thư 25-2-1904, gửi Thống sứ Bắc Kỳ, Lorin quan chức 
Sở Dân sự Hà Nội đã viết: 

"Hoạt động của chúng tôi (hoạt động cắm mốc giới đôn điền) 
đã gây ra sự xúc động lớn trong cả vàng. Nhất là đàn bà, tưởng là 
chính quyền sẽ lấy một phân ruộng đất của họ, đã kéo đến hàng 
đoàn, nằm lăn ra đất, tóc tai rối bù, kêu la âm ï thảm thiết, thậm 
chí còn giằng cả dụng cụ của nhân viên đạc điễ 
nài nỉ của họ làm cho công việc này trở nên nặng nễ ht mức... ". 


ự hiện diện và 


1. RST 72851. Domaine local. 
2. AGGI 34563. Concession de Peretti à Phúc Yên. 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Thư 26-7-1905 của Thống sứ Bắc Kỳ gửi Toàn quyền Đông 
Dương nói về cuộc tranh chấp này như sau: 

"Nhiều đơn khiếu nại của dân các làng trong đôn điền Peretti 
đã được gửi lên và nhiễu đơn kiện cùng loại đã được người bản xứ 
gửi lên cảnh sát Phủ LỄ cùng các tòa án ở Hà Nội. Họ nói rằng 
ông Peretti đã chiếm hết đất tốt thuộc sở hữu của họ và họ có bằng 
khoán quyên sở hữu hẳn hoi"'. 


Nghị định 25-8-1908, chính quyền chấp thuận nhượng vĩnh 
viễn cho Peretti 1.870 ha trong số 3.756 ha. Số còn lại bị Chính phủ 
thu hồi. Nhưng tranh chấp tiếp tục. Năm 1919, Chính phủ thuộc địa 
phải quyết định mua lại toàn bộ đất đã nhượng cho Peretti, với giá 
500.000 đồng trong đó 200.000 đồng được trích từ Quỹ dự phòng 
Bắc Kỳ, 300.000 đồng lấy từ ngân sách Bắc Kỳ. Đất mà Chính phủ 
mua lại được bán cho 5 viên chức bản xứ ở Hà Nội. Nhưng: "Dân 
làng đã chng lại cả những điền chủ mới giống như đã chống lại 
Peretti"Ẻ. Họ đã chống lại bằng vũ lực đối với nhân viên đo đạc, 
cắm mốc giới của 5 điền chủ kia. Cuối cùng, năm 1920, Chính phủ 
thuộc địa phải tuyên bố hủy bỏ văn bản đã ký nhượng với 5 điền 
chủ mới và lấy lại đất để bán cho dân làng đổi lấy việc hoàn trả 
hàng năm và nộp thuế ngay lập tức. 

J- Vụ đền điền của Công ty sản xuất thuốc lá Đông Dương - 
đần điền Lecacheux ở Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang 

Năm 1902, Lecacheux, đại diện Công ty sản xuất thuốc lá 
Đông Dương xin chính quyền cấp nhượng 1.600 ha ở các làng 
Đồng Văn, Không Xuyên, Tây Vực, Sâm Dương, Lâm Xuyên, 
Phan Lương, Ất Sơn, Yên Lịch, Lương Viên, Quang Tất, Phúc 


1. AGGI 925. Concession de Peretti 1902-1916 à Phúc Yên. 


2.AGGI 1009. Vente aux villages des terrains provenant de lancienne 
concession de Peretti 1919-1920. 


412 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Kiến, Cây Gạo, Xang Lê và Kim Xuyên thuộc tổng Át Sơn, huyện 
Sơn Dương, Tuyên Quang. Thế nhưng việc cấp nhượng này đã bị 
dân tất cả các làng, cằm đầu là lý dịch, Chánh tổng và Tuần phủ 
phản đối quyết liệt. Lecacheux sai bắt Lý trưởng, đánh Chánh tổng. 
bằng roi mây. Dân làng phải chạy vào rừng. Ngày 5-8-1902, 
Lecacheux chính thức nhận được đồn điền 1.600 ha, trong đó theo 
quy định 880 ha phải được dành cho các làng trong đồn điền. 
Nhưng Lecacheux đã chiếm hết cả 1.600 ha kia. Dân các làng đã 
không nhượng bộ mà công khai chồng lại điền chủ. Lecacheux hăm 
dọa lý dịch, sai đánh đập họ và nhốt họ vào cũi. Dân làng vẫn kiên 
quyết phản đối. Lecacheux đẻ nghị Thống sứ Bắc Kỳ phê truất các 
chánh tổng và cho lập một đồn dân binh ở Ất Sơn đồng thời tỏ ý 
định đưa 1.000 gia đình từ Trung Kỳ về đồn điền của y. Chính 
quyền tưởng có thể dễ dàng giải quyết vụ việc nên đã vội bắt giam 
Lý trưởng Át Sơn, phạt Chánh tổng 52 roi và gọi dân các làng lên 
tòa Công sứ đẻ hòa giải. Cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài đến 
giai đoạn sau. 

III. KHỞI NGHĨA CỦA NÔNG DÂN YÊN THÊ (1884-1913) 

1. Khởi nguồn của cuộc khởi nghĩa 

Sau khi Pháp đặt được ách đô hộ lên toàn cõi Việt Nam, phong 
trào kháng Pháp của nhân dân ta vẫn điễn ra mạnh mẽ. Đẳng thời 
với tiếng súng Cần Vương do các sĩ phu văn thân lãnh đạo, tại 
những vùng rừng núi phía Bắc có hàng chục cuộc khởi nghĩa của 
quân nông dân, vũ trang thô sơ chống thực dân xâm lược. Lúc đầu 
những cuộc khởi nghĩa này hoạt động riêng lẻ, chưa có sự phối hợp 
và chỉ huy thống nhất. Trong các cuộc khởi nghĩa nông dân đó, 
cuộc Khởi nghĩa Yên Thế kéo dài nhất, trong suốt 30 năm từ năm 
1884 cho đến 1913 mới chấm dứt. 


Yên Thế là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bắc 
Giang; phía Đông Bắc giáp huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), phía 


413 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Đông Nam giáp huyện Lạng Giang (Bắc Giang), phía Tây Bắc giáp 
huyện Phú Bình, Đồng Hỷ và Võ Nhai (Thái Nguyên), phía Nam 
giáp huyện Tân Yên (Bắc Giang). Địa hình Yên Thế chia làm hai 
phần khá rõ là vùng Yên Thế thượng và Yên Thế hạ. 


Vùng Yên Thế thượng nằm trong khu tam giác Nhã Nam, Mỏ 
Trạng, Bố Hạ ngang dọc trên 10 cây số, là vùng địa thế hiểm trở. 
Trong khu Yên Thế thượng không có núi mà chỉ toàn những ngọn 
đổi được bao phủ bởi những cánh rừng rộng, dây leo chẳng chịt, 
thú dữ rất nhiều, lối đi là những đường mòn nhỏ chỉ dân trong vùng, 
mới thông thuộc. Dân cư rất thưa thớt, khoảng năm 1890 số dân nơi 
đây không quá vài nghìn người, khai hoang trồng cấy. Nhờ địa thế 
thuận lợi, mặt trước trông ra vùng đồng lúa phì nhiêu của Yên Thế 
hạ, mặt sau dựa vào dãy núi Cai Kinh hiểm trở, ăn thẳng với những 
dãy núi thông sang vùng biên giới Việt-Trung. Yên Thế thượng từ 
giữa thế kỷ XIX đã là căn cứ tụ tập và hoạt động của nhiều nhóm 
nghĩa quân quanh vùng: Đề Nắm, Bá Phức, Thống Luận, Để Thuật, 
“Tổng Tài.... 


Cuộc khởi nghĩa Yên Thế khởi nguồn từ phong trào đấu tranh 
của nông dân trong vùng dưới ngọn cờ của Lương Văn Nắm (còn 
gọi là Đề Nắm), chống lại toán quân do Brière de I'Isle chỉ huy 
định tiến quân vào bình định Yên Thế năm 1884. Đề Nắm người làng, 
Hả, thôn Khủa thuộc xã Tân Trung, huyện Yên Thế nên còn có tên 
là Đề Hả hay Thống Hả. Dưới trướng của Đề Nắm, phong trào dần 
quy tụ được những đầu lĩnh các toán quân trong vùng như: Thống 
Sắt (sau phản bội), Đề Cúc, Đề Truật, Thống Ngô, Thống Luận, Đề 
Trung, Cai Hạn, Đề Gạo, Đề Sử... nổi bật nhất trong hàng ngũ này 
là Đề Thám. 


Đề Thám tên thật là Trương Văn Thám người làng Dị Chế, 
huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, sinh vào khoảng 1856-1858. Tuổi nhỏ 
vất vả, ông phải đi ở chăn trâu cắt cỏ cho các nhà phú hộ trong 


414 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


vùng, trong đó có nhà Bá Phức. Bá Phức đã nhận ông làm con nuôi, 
sau phất cờ khởi nghĩa, dựa chính vào tài năng Đề Thám đẻ đánh 
giặc. Ít lâu sau, quân Bá Phức sáp nhập với quân Cai Kinh. Với 
lòng gan dạ, quả cảm, Đề Thám được Cai Kinh phong chức Đốc 
binh, cải sang họ Hoàng, vì thế còn có tên là Hoàng Hoa Thám. 
Năm 1888, Cai Kinh bị ám hại, Bá Phức và Đề Thám xin về dưới 
trướng Đề Nắm, được giao trọng trách trần giữ tiền dinh. 


Hoàng Hoa Thám (1858-1913) 


Nguôn: httpz//nguyentl.free.fr/autrefois/resistance/de-thaml .jpg. 


Theo nhiều tài liệu miêu tả, Đề Thám người tầm thước, vai 
rộng, ngực nở, tóc thường cắt ngắn, có khi cạo trọc, mắt một mí, 
dáng đi chậm chạp, nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ. Ông có sức khỏe hơn 


415 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


người, thân thẻ tráng kiện. Đề Thám có năng lực chiến đấu ít người 
sánh kịp, đặc có khả năng vận dụng hiệu quả, tài tình địa hình 
địa vật trong chiến đấu. Các công sự của nghĩa quân Yên Thế được 
xây dựng kín đáo, chắc chắn, phát huy tối đa lợi thế địa hình hiểm 
yếu như ở Hồ Chuối, Đồng Hom, Phồn Xương... 


Trong mấy thập kỷ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ỏ kháng 
chiến Yên Thế và cái tên Đề Thám kẻ thù sợ hãi và nễ phục. 
Miribel, phái viên của phủ Toàn quyền được cử đi điều tra tình 
hình nghĩa quân Yên Thế trong lần giảng hòa thứ hai đã có một bản 
báo cáo dài gửi Toàn quyền Đông Dương, trong đó có ý nhắn mạnh 
đến uy tín của Đề Thám: 

*Tên tuổi của Đề Thám đã trở thành như một biểu tượng rất 
được trân trọng trong nhân dân Việt Nam. Nó trở thành khẩu hiệu 
để liên kết tắt cả những người bắt mãn. Xung quanh tên tuổi của 
Đề Thám, đã hình thành một huyền thoại về chủ nghĩa anh hùng, về 
tài năng của một chiến binh... đối với người An Nam, đó là vị thủ 
lĩnh bách chiến bách thắng, người mà chỉ với 20 nghĩa quân đã 
dám đương đầu với hàng đơn vị lớn quân Chính phủ có đại bác 
ẩm trợ, người mà tất cả các sĩ quan chỉ huy các cuộc hành quân 
đều bắt lực không thể bắt nỗi. Người luôn luôn làm cho các đội 
quân càn quét của địch bị tổn thất năng nề mà quân mình vẫn 
nguyên vẹn, tóm lại, người An Nam coi ông ta như một nhân vật 
thân kì”!. 

“Những người bắt mãn" tập hợp dưới trướng Đề Thám phần 
lớn là những người có chí căm thù thực dân cướp nước và bè lũ 
phong kiến tay sai. Nghĩa quân Yên Thế gồm có nhiều thành phần: 
những người thân trong gia đình Đề Thám như bà vợ ba Đặng Thị 
Nho (bà Ba Cẩn), Cả Trọng, Cả Rinh, Cả Huỳnh, Cõn, Cả Can; 


1. RST56.316 và 56.282. Dẫn theo Nguyễn Văn Kiệm, Phong trào nông dân 
Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1985, tư. 33. 


416 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


những anh em tin cẩn đã theo phò và gắn bó với ông từ lâu như Cai 
Cờ, Cai Mễ, Cai Sơn, Ba Biểu, Quản Hậu, Phó Tráng, Khán Lộc, 
Bếp Thủy, Khôi, Ba Hen, Ba Chí, Ngân, Thức, Tân, Sôi, Hai Dẽ, 
Hai Roan, Đô Ba...; những tàn quân từ các cuộc khởi nghĩa trong 
nước thất bại cũng theo về nương náu tại Yên Thế hay những người 
phạm tội chồng lại chính quyền thực dân. Phẳn lớn những người này 
đều là dân địa phương quanh vùng Yên Thế và các huyện lận cận. 


Dề Thám và tướng lĩnh nghĩa quân Yên Thế 
(Ảnh: Trung uý Romain-Desfossés) 


Nguồn: httpz//nguyentl.free.fr/autrefois/resistance/Nhom_De_ Tham,jpg 


2. Giai đoạn thứ nhất (1884-1892) 

Tuy chưa thống nhất về một mối, 
(1884-1892) nghĩa quân Yên Thế vẫn hoạt động có hiệu quả, trở 
thành ở để kháng khiến giặc hao tâm tồn lực nhất vàng Bắc Kỳ. Chỉ 
trong một năm từ tháng 6-1890 đến tháng 6-1891, thực dân Pháp đã 
mắt riêng ở mặt trận Yên Thế 3 quan Ba, 7 quan Hai và hàng trăm 


song ở giai đoạn đầu tiên 


417 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


lính Pháp'. Đặc biệt là từ năm 1890 trở về sau, phong trào đấu tranh 
chống Pháp càng trở nên quyết liệt, vì bên cạnh mồi thù mắt nước 
còn chồng thêm mối thù mắt đất. Nghị định tháng 9-1888 cho phép 
thực dân Pháp cắm đát làm đồn điền những vùng nào bỏ hoang. Hai 
tên thực dân đầu tiên lên vùng Yên Thế chiếm đất của nông dân là 
Chesnay (chủ bút tờ báo Tương lai Bắc Kỳ) và De Boisadam. Khu 
đồn điền của hai tên thực dân này rộng lớn bao gồm 70 xã từ Yên 
Thế hạ lan sang Yên Th thượng. Thực dân Pháp cùng tay sai ra sức 
đàn áp, chiếm đất càng thổi bùng ngọn lửa căm thù quân xâm lược 
trong lòng những người nông dân mắt nước, mắt đất. 

Trận chiến lớn đầu tiên giữa nghĩa quân Yên Thé và thực dân 
Pháp nỗ ra tại Cao Thượng ngày 6-11-1890. Mục tiêu nhằm càn 
quét tiêu diệt quân nổi dậy, địch bố trí hai cánh quân đánh vào Cao 
Thượng, một cánh khác do Đại úy Tétart chỉ huy đi càn dọc con 
đường từ Luộc Hạ đi Bố Hạ. Tại Cao Thượng tuy lực lượng ít, 
nhưng nghĩa quân dựa chặt vào địa hình, địa vật hiểm trở nên 
chống chọi rất hiệu quả với địch từ 7 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 
chiều. Địch phải bắn tới 197 phát đại bác, mắt hai chục tên lính vừa 
chết vừa bị thương mới chiếm được cứ điểm Cao Thượng chỉ còn 
một cột nhà cháy đở. Thiếu tá Beylié phải sửng sốt trước khả năng, 
chiến đấu của nghĩa quân có kẻ lại: 

“Những cuộc kháng cự đã diễn ra rất kịch liệt, và người ta 
không thể hiểu nổi tại sao một nhóm người trong một địa bàn nhỏ 
hẹp lại có thể đương đâu với đại bác đặt cách không đây 300 thước 


trong một thời gian dài như vậy””. 


1. Đỉnh Xuân Lâm (chủ biên), đoàng Hoa Thám và phong trào nông dân 
Yên Thế, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1958, tr. 38. 

3. Frey, Pirates et rebelles au Tonkin. Dẫn theo Đình Xuân Lãm (chủ biên). 
Hoàng Hoa Thám và phong trào nông dân Yên Thế, Nxb. Văn hóa, Hà 
Nội, 1958, tr. 41. 


418 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Cánh quân của Tétart cũng bị vây hãm trên ngọn đồi gần Luộc 
Hạ, phải chờ cánh quân từ Cao Thượng xuống giải vây. Hôm sau 
trong trận chống càn ở làng Sặt, một toán nghĩa quân lại phục kích 
giết chết tên quan hai Plat. 

Tại căn cứ Hỗ Chuối chỉ trong chưa đẩy 1 tháng đã diễn ra 4 
trận chiến ác liệt (tử tháng 12-1890 đến đầu tháng 1-1891). 

Hồ Chuối giống như một hệ thông cứ điểm vững chắc nằm sâu 
trong rừng thẳm phía Đông Bắc làng Hữu Thượng. Hai pháo đài 
phía Nam và phía Bắc cách đồn chính khoảng 200 thước cùng rất 
nhiều ụ súng, đồn canh rải rác trong một khu vực rộng gần 1 cây số 
vuông. Đồn chính là Hỗ Chuối được bí mật xây dựng kiên cố từ 
mấy năm trước. Đồn xây dưới làm cây rậm, thấp hơn mặt đất, 
chung quanh đắp tường lũy cao khoảng từ 2,50m đến 3m, có khả 
năng che khuất tầm nhìn và đạn pháo bên ngoài. Xung quanh đồn 
được bao phủ bởi nhiều tán cây to cành lá rậm dày, tạo thế khó 
công dễ thủ. Tường lũy dài một bẻ 45 thước, một bể 65 thước, có 
đục lỗ châu mai, mặt ngoài hơi dốc thẳng, mặt sau thoải hơn có 
nhiều bậc giúp nghĩa quân tác chiến dễ dàng. Ở mỗi góc đồn đều có 
xây ụ súng như những pháo đài nhỏ. Mỗi mặt lại dựng đài quan sát. 
Lối vàu đồn Bắc sau 3 lần cổng, được 
chắn bởi một công sự hình bán nguyệt. đến là một dãy chướng 
ngại vật dài ngót bốn chục thước được ngụy trang khéo léo gồm 
nhiều cọc nhọn, hồ chông. Mặt Bắc và Đông còn có một lớp hào 
rộng 10 thước sâu 1,60m có nhiễu cành gai, cọc nhọn. Vì địa thế 
hiểm trở cùng với sự bố phòng chặt chẽ của nghĩa quân nên đồn Hồ 
Chuối được mệnh danh là *Đổn của Thân chết". Căn cứ Hồ Chuối 
do chính Đề Thám chỉ huy. 


Ì có một đường quá ụ pÌh 


Tướng Galliếni, chỉ huy quân đội Pháp, nhiều lần chạm súng 
với Đề Thám đã nhận xét: 


419 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


“Các công sự và vị trí chiến đấu của Đê Thám tắt cả đều có 
những tuyến phòng thủ phía ngoài được ngụy trang cẩn thận. 
Khoảng đất sau tuyến ngoài thường có những công sự trung gian 
bổ trí rất gân nhau. Cuối cùng, công sự chính bao giờ cũng ẩn kín 
rất khó phát hiện. Kẻ địch chỉ có mặt tại các công sự khi lực lượng 
tấn công đã đến gần khoảng 40m, 30m hoặc gân hơn nữa. Các 
công sự chính thường đắp bằng đắt, có lỗ châu mai ở hai, ba hoặc 
bốn tầng. Những công sự đất này thường được trang bị thêm hoặc 
bằng những ụ pháo nhỏ, hoặc bằng những đường di chuyển lợp 
bằng tre, tất cả đều được bao bọc bằng một hoặc nhiều hàng rào 
bằng tre. Khoảng cách giữa các hàng rào và công sự thường chông 
chất những chướng ngại vật như cây chặt đồ, cọc nhỏ, hồ bẩy, 
v.v... nhưng chướng ngại vật tốt nhất là chính rừng cây rậm rạp. 
Trái hẳn với các nguyên tắc xây dựng công sự của chúng ta, quân 
Yên Thế không bao giờ phát quang nơi đào công sự, không bao giờ 
chặt cây xung quanh công sự. Họ coi rừng cây là vật bảo vệ tốt 
nhất cả ở bên ngoài lẫn bên trong công sự. Các hàng rào cản 
thường lẫn trong bụi rậm và chỉ phát hiện ra chúng khi đã đựng 
phải. Như thể tầm bản của họ có bị hạn chế nhưng tầm bắn và 
pháo của kẻ tắn công, cũng bị hạn chế". 

Ngày 8-12-1890, quan ba Plessier chỉ huy đồn Nhã Nam dẫn 
quân liều lĩnh tấn công Hồ Chuối nhưng phải sớm rút chạy về Nhã 
Nam với thiệt hại không nhỏ. Bốn ngày sau (ngày 11-12), địch tổ 
chức một binh đoàn lớn khoảng 300 lính dưới sự chỉ huy của Thiếu 
tá Tane hùng hỗ kéo vào Hỗ Chuối theo con đường như trước 
nhưng nhanh chóng bị nghĩa quân chặn đứng, vây bọc suốt ngày 
hôm đó, khiến địch phải rút chạy. 


1.Galliếni, Trois colonnes aw Tonkin, Paris, 1894, p. 92-93. Dẫn theo 
Nguyễn Văn Kiệm, Phong rào nông dân Yên Thế chống thực dân Pháp 
xâm lược, Sđủ, tr. 2-28. 


420 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tẳng lớp... 


Sáng ngày 22-12, sau khi quan sát kỹ lưỡng và hội bàn phương 
án tân công đòn Hồ Chuối, địch quyết định tắn công lần ba vào Hó 
Chuối, nhưng trước sự thủ hiểm chắc chắn của quân Yên Thế, thực 
dân Pháp lại gặp khá nhiều tồn thất trước khi tiếp cận được cứ điểm 
vừng chắc này. Đến giữa chiều cùng ngày, khi các mũi tấn công 
của địch bị bẻ gãy, Đề Thám bắt ngờ cho quân phản kích khiến 
địch hốt hoảng bỏ chạy về Nhã Nam. 


Ngày 3-1-1891, địch quyết tâm san phẳng đồn Hồ Chuối, dùng 
hỏa lực mạnh mè bao vây chặt đồn, dùng súng Mooc-chiê bắn cầu 
vồng qua lớp lũy dày nã đạn thẳng vào trung tâm căn cứ uy hiếp 
nghĩa quân. Phải đến sáng 11-I, sau hơn một tuần kịch chiến, địch 
mới san bằng được Hồ Chuối trong khi nghĩa quân chỉ tổn thất rất 
ít. Đề Thám dẫn quân rút lên Đồng Hom tiếp tục chiến đấu. 

Nhằm ngăn chặn các cuộc hành quân càn quét của địch, nghĩa 
quân Yên Thế chia ra xây dựng một cụm cứ điểm gồm 7 công sự 
trên một trận địa ngang dọc không quá 3 km ở phía Bắc Yên Thế 
do Đề Nắm, Đề Thám, Ba Phức, Đề Tâm, Đề Tuất, Đề Trung, 
Tổng Tài chỉ huy. Mỗi đồn đều được bao bọc bằng tường lũy kiên 
cố xây bằng đất nện theo hình răng cưa, đục nhiều hàng lỗ châu 
mai. Bên ngoài lũy là hỗ chông, ụ tác chiến, cọc nhọn chẳng chịt 
cùng với địa thế hiểm trở. 

“Tháng 3-1892, thực dân Pháp huy động một lực lượng lớn gồm 
2.217 lính, gồm cả pháo binh, công binh, ky binh dới sự chỉ huy 
của Thiếu tướng Voiron cùng 2 Trung tá, 2 Thiếu tá Pháp. 

Ngày 15-3, chiến dịch càn quét lớn được bắt đầu. Với hỏa lực 
khá mạnh, vòng vây địch dần khéo chặt. 

Ngày 25-3, cánh quân do Thiếu tá Bê-ra tắn công đồn số 7 của 
Ba Phức, cánh quân do Bu-ghi-ê chỉ huy tắn công đồn số 4 của Đề 
Trung, và số 5 của Đề Thám, cánh chủ lực của địch tắn công 4 đồn 
còn lại. 


421 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Chỉ trong một dù chịu nhiều tổn thất, thực dân Pháp đã 
khống chế toàn bộ trận địa của nghĩa quân Yên Thế. 

Lực lượng khởi nghĩa đã suy yếu rõ rệt sau đợt càn quét quy 
mô lớn nói trên. Tuy địch không đạt được mục đích tiêu diệt nghĩa 
quân nhưng cũng làm cho phong trào Yên Thế có nguy cơ tan rã. 
Một số người nhụt chí đã ra đầu hàng như Đề Sặt, Đề Toán, Đề 
Kiểu. Một số hy sinh trong các trận chiến với kẻ thù như Đề Nắm 
(bị ám hại vào đầu tháng 4-1892, do sự phản bội của Để Sặt). Sau 
cái chết của Để Nắm, trong tháng 5 lại có thêm 70 nghĩa quân ra 
hàng. Duy chỉ có Đề Thám vẫn quyết tâm chiến đấu, thu nhặt tàn 
quân, xiết lại đội ngũ, cố gắng duy trì phong trào và trở thành thủ 
lĩnh tối cao của nghĩa quân Yên Thế. 


3. Giai đoạn thứ hai (1892-1897) 


Cuối năm 1892, sau khi cho đắp 40 km đường nối những khu 
vực trọng yếu trong vùng Yên Thế đẻ tiện việc vận chuyển quân 
lính và vũ khí, đầu tháng 11-1892 thực dân Pháp mở nhiều đợt càn 
quết lùng bắt nghĩa quân Yên Thế. Đề Thám tiếp tục duy trì chiến 
đấu và gây dựng lực lượng, tạo thế giằng co với địch trong nhiều 
trận chiến nhỏ lẻ. 

Đêm 7-2-1893, Đề Thám dẫn người vẻ làng Sặt bắt sóng tên bội 
phản Để Sặt trả thù cho chủ tướng Để Nắm. Hành động nghĩa khí 
của Đề Thám khiến quân lính bội phục và răn re những kẻ hai lòng. 
Nghĩa quân dần lấy lại thanh thế, các toán quân nhỏ lẻ, các đầu lĩnh 
lưu lạc trước đây dân tìm về dưới ngọn cờ Hoàng Hoa Thám. 


Bên cạnh Đề Thám lúc này đã có nhiều tướng lĩnh thiện chiến 
mưu giúp như Cả Trọng (con vợ cả Để Thám), Cả Rinh, Cả Huỳnh 
(con nuôi Đề Thám), Đặng Thị Nho (bà Ba Cân vợ ba Đề Thám) và 
một số người khác như Đề Phức, Cai Cờ, Cai Tẻ, Cai Sơn, Quản 
Cân, Thống Luận, Lý Bắc... Sau, Đề Thám còn thu nạp các điển 
chủ có tỉnh thần kháng Pháp như Bang Kinh ở Hữu Lũng, Cai 


42 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tằng lớp... 


Thanh ở Thanh Hóa, Đốc Văn và Đề Vàng (hai thuộc tướng của 
Tán Thuật), Cả Tuyển (con trai Tán Thuật), Đề Công và Thống 
Lẫm là đầu lĩnh một toán quân ở Tam Đảo, Hai Roan, Hai Giữa, 
Hai Nôm tụ nghĩa ở Phúc Yên... 

Năm 1894, nghĩa quân trở về Yên Thế xây dựng lại căn cứ Hồ 
Chuối, đồng thời đầy mạnh hoạt động trên một địa bàn rộng lớn lan 
sang cả Bắc Ninh, Bắc Giang. Chỉ trong mấy năm từ 1892 đến 
1894, phong trào kháng Pháp ở Yên Thế dẫn phục hỏi, lực lượng 
khởi nghĩa ngày một lớn mạnh, thiện chiến. Thực dân Pháp lúc này 
đang mải mê đối phó với những ö đẻ kháng nỗ ra khắp nơi trên cả 
nước hưởng ứng ngọn cở Cần Vương nên không đủ lực lượng đàn 
ấp nghĩa quân. 

Chiều ngày 17-9-1894, Đề Thám phái quân mật phục bắt được 
đại điển chủ kiêm thầu khoán Chesnay (vừa là chủ bút tờ Tương lai 
Bắc Kỳ) cùng với một người Pháp là Logiou. Sự việc gây xôn xao. 
dư luận khiến giới thực dân cằm quyền hoảng hốt buộc phải tìm 
cách cứu hai con tin. Biện pháp duy nhất là giảng hòa với Đề 
Thám. Sau 5 tuần thương thuyết, Chesnay và Logiou được thả vào 
ngày 25-10-1894 sau khi được phía thực dân chuộc người trả 
15.000 đồng bạc trắng, giao cho nghĩa quân cai quản các tổng Nhã 
Nam, Mục Sơn, Yên Lễ, Hữu Thượng. Sau sự kiện này, ảnh hưởng, 
của nghĩa quân Yên Thế ngày càng mạnh mẽ, thu hút thêm được 
nhiều lực lượng quân nỗi dậy quanh vùng vẻ tụ hội. 

Khí thế lớn mạnh của quân Để Thám khiến thực dân Pháp hết 
sức lo lắng. Chỉ một năm sau khi đình chiến, Pháp bội ước tráo trở 
tắn công lên Yên Thế. 

Đầu tháng 10-1895, Đại tá Gallien được cử làm tổng chỉ huy 
cuộc tấn công lên ö đề kháng lớn nhất vùng trung du phía Bắc này. 
Với hoa lực mạnh mẽ, dưới sự chỉ huy thận trọng cua Gallien, có 
đại bác yêm hộ, thực dân Pháp dần chiếm được các đồn trại của 
nghĩa quân Yên Thế. 


423 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Suốt tháng 12-1895, địch ra sức càn quét, kiểm soát chặt chẽ 
những vùng chiếm được. Lực lượng của Đề Thám chịu thiệt hại 
nặng nẻ, bị chia cắt thành nhiều toán nhỏ, một phần rút lên triển núi 
Cai Kinh, phần đông chia nhiều tốp nhỏ trà trộn vào dân chúng trên 
địa bàn 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Chiến thuật 
du kích của nghĩa quân khiến địch chịu thiệt hại lớn như trận đánh 
úp quân của Rông-dô-ni ngày 6-1-1896, trận Thụy Cầu ngày 20-2- 
1896 khiến giám binh Burklé thiệt mạng. Đề Thám vẫn tổ chức 
nhiều trận tập kích quy mô lớn như trận đánh Trại Tre và Dốc Nghe. 
(Yên Thế) ngày 21-2-1896. 

Sự cơ động của nghĩa quân Yên Thế trên một địa bàn rộng lớn 
khiến kẻ thù luôn ở trong thế bị động. Tuy nhiên, mặc dù gây cho 
Pháp nhiều tôn thất nhưng lực lượng nghĩa quân ngày càng hao hụt, 
ít được bỗ sung. Đề Thám cũng bị thương trong trận Bến Trăm 
ngày 22-9-1897, một số tướng lĩnh kiên trì cũng lần lượt đầu hàng 
giặc. Thủ lĩnh Đề Thám cũng nhận thấy cần phải có một thời gian 
để phục hồi và bồi dưỡng lại lực lượng đang suy yếu. Đề Thám 
buộc phải viết thư đình chiến. Phía thực dân Pháp sau nhiều có 
gắng càn quét vẫn chưa tiêu diệt được nghĩa quân Yên Thé, lại vừa 
dẹp tan phong trào Cần Vương, nóng lòng muốn triển khai kế 
hoạch khai thác thuộc địa. Tháng 11-1897, Toàn quyền Đông 
Dương Doumer quyết định nhờ người môi giới thương thuyết với 
Đề Thám. Cố đạo Vélasco được cả hai phía tin cậy. Sau một vài lần 
trao đổi bàn bạc với Đề Thám, Vélasco đã thu xếp xong cuộc giảng, 
hòa bằng một bản giao kèo gồm 7 điều khoản. Nguyên văn tờ giao 
kèo như sau: 

“Hoàng Hoa Thám gửi ngài Toàn quyền Đông Dương 

Nhờ sự giúp rập của Đức cha giám mục, tôi xin được giảng 
hòa với nhà nước, và tôi mong ngài... chuẩn y cho những điều tôi 
đỀ nghị dưới đây: 


424 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


1. Tôi đề nghị được phép vỡ hoang ruộng đất vô chủ đề lập 
một làng ở chỗ gọi là Phôn Xương, đúng như các người khác đã 
được phép khẩn hoang theo danh nghĩa điền chủ. 

2. Theo thể lệ chung thì nhà nước cho phép các điền chủ được 
có một đội cảnh vệ 2Š người với 25 khẩu súng để trông nom khu 
đất nhượng của mình, tôi cũng xin được phép giữ 25 nghĩa quân 
với 25 khẩu súng để trông nom khu đất nhượng sau này của tôi, 
đúng như nhà nước đã chuẩn y cho các chủ nhượng khác. 

3. Tôi cam đoan không những không vỉ phạm luật lệ, mà còn 
không để cho nghĩa quân phạm luật lệ và làm hại cho dân chúng. 

4. Trong khoảng 3 năm, nếu nhà nước thật sự tin ở tôi 


cam đoan sẽ đưa nghĩa quân và khí giới đến trình diện ngài và các 
nhà chức trách. 

Š. Trong vòng 3 năm, tôi sẽ khai báo số mẫu đã thành điên. Tày 
theo sự quan tâm của nhà nước, tôi sẽ nộp thuế sau 3 hoặc Š năm, 
nhưng tôi cam đoan sẽ trả thuế đúng thể lệ như mọi điền chủ khác. 

6. Còn vẻ khoản thuế má cũng như sự lộn xộn trong dân chúng, 
tôi cam đoan không hành động như trước đây nữa... Trong trường 
hợp thiếu tiền, tôi sẽ xin được nhà nước... cho vay, nếu không, tôi 
xin được phép vay ở nhà Trương Ký (có thể là Ngân hàng Đông 
Dương) - (tác giả chá thích) và sẽ xin hoàn lại sau 3 năm. 

7. Khi nào tôi đã yên ôn ở nơi tôi đã khai báo, tôi sẽ cử người 
đại diện đến chúc mừng ngài và các nhà chức trách. 

Nếu ngài chấp nhận những điều tôi đề nghị trên đây, xin ngài 
đóng dấu chuẩn y để làm bằng. 


Làm ngày 19 tháng 10 năm Đỉnh Dậu”' (tức ngày 13-11-1891). 


1. Dẫn theo Nguyễn Văn Kiệm, Phong trào nông dân Yên Thẻ chống thực 
dân Pháp xâm lược, Sđủ, tr. 61-68. 


425 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Bản giao kèo được Paul Doumer chuẩn y ngày 26-1 1-1897, hai 
bên đình chiến, nhưng mãi đến ngày 17-4-1901 Đề Thám mới 
chính thức làm lễ quy thuận tại Nhã Nam. 

4. Giai đoạn thứ ba (1898-1908) 

Tranh thủ thời gian hòa hoãn, Đề Thám cho xây dựng lại căn 
cứ Phồn Xương, tích thảo luyện binh, rèn khí giới để khởi nghĩa 
lâu dài. 

Ông ra sức chiêu mộ nhân dân về đồn điền Phồn Xương, vừa 
sản xuất vừa luyện tập chiến đấu. Nghĩa quân Yên Thế có thời gian 
đình chiến dài để thao luyện những kỹ thuật tác chiến, đặc biệt là 
tập băn. 

Đề Thám cho chỉnh đốn kỷ luật nghĩa quân hết sức nghiêm 
ngặt, hạ lệnh không được cậy thế ức hiếp dân thường, nếu phạm 
quân lệnh sẽ bị trừng phạt nặng nẻ. 

'Vũ khí của nghĩa quân phần lớn là súng Tây kiểu 1874, một số 
súng Trung Quốc và nhiều súng kíp thô sơ tự chế. 


Công sự phòng thủ được xây dựng kiên có, hình thành cứ điểm 
phòng thủ Phồn Xương chắc chắn và nhiều cứ điểm bí mật trong 
rừng sâu. 

Đề Thám chú trọng đẩy mạnh khai khẩn ruộng đất, mấy năm đầu 
đình chiến, ông còn đưa ra chính sách miễn thuế cho 4 tổng được 
phép cai quản. Nghĩa quân phần đông phải tự túc sản xuất lương 
thực, vừa để che mắt do thám Pháp, vừa tôi rèn ý chí quật cường, 
chịu đựng gian khổ. Dân chúng 4 tổng vì thế mà có cảm tình sâu sắc 
với nghĩa quân, giúp rập xây đồn, dựng trại không nẻ hà. 


“Trước sự chuyển biến của thời cuộc, Đề Thám phần nào cũng 
thấy rằng không thể giữ mãi thế thủ hiểm hùng cứ một nơi mà làm 
lên việc lớn được. Ông ngắm ngầm cho người đi các nơi phát triển 


426 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


thể lực nghĩa quân. Cả Rinh và một số tướng lĩnh khác được phái 
sang các tỉnh Tuyên Quang, Phúc Yên, Thái Nguyên xây dựng cơ 
sở mới. Hai Nôm tiếp tục hoạt động tại Phúc Yên; Đề Nguyên, Đề 
Công vẫn duy trì và phát triển lực lượng ở vùng Tam Đảo. 

Đầu thế kỷ XX, khi các trung tâm kháng Pháp ở nhiều nơi bị 
đánh tan, Yên Thế được coi như một pháo đài vững chắc nhất trong 
phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. Căn cứ của Đề Thám 
trở thành nơi lui tới của nhiều chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh, Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên, Kỳ Đồng 
Nguyễn Văn Cảm... 

Vốn là người chủ trương bạo động, Để Thám sẵn lòng ủng hộ 
các kế hoạch nỗi dậy khởi nghĩa của Phan Bội Châu nhưng không, 
mặn mà với con đường cải lương của Phan Châu Trinh. Trong cuộc 
gặp gỡ cuối năm 1906 với Phan Bội Châu tại Phồn Xương, Để 
Thám đồng ý gia nhập ØĐwy rân hội, sẵn sàng dung nạp các nghĩa sĩ 
Trung Kỳ bị thực dân truy nã, hai bên hứa sẽ phối hợp ứng chiến 
giúp đỡ nhau khi nổi dậy. Duy rân hội hứa giúp Yên Thế về mặt 
ngoại viện và quân khí. Đề Thám cho xây dựng đồn Tú Nghệ phía 
sau căn cứ làm nơi ân náu của những nghĩa sĩ Trung Kỳ bị lùng bắt. 


Sau những cuộc tiếp xúc này, tầm nhìn của Đề Thám đối với 
phong trao cứu nước 1t nhiều được mơ rộng hơn. Iính biệt lập của 
khởi nghĩa Yên Thế dần được khắc phục. Đầu năm 1907, Đề Thám 
có liên quan đến nhiều vụ âm mưu nỗi của lính khó đỏ tại Bắc 
Ninh và Nam Định, đặc biệt là vụ Hà thành đầu độc tháng 6-1908. 

“Theo sáng kiến của bà Ba Cần, một tổ chức bí mật nhằm liên 
kết những người hoạt động chống Pháp ở Hà Nội được thành lập, 
tên gọi là đảng Nghĩa Hưng. Chính bà Cẩn đã bắt liên lạc với một 
thẳy bói có tên là Nguyên Văn Phúc (tức Lang Seo, có tài liệu nói 
là Lang Sửu) ở phố Hàng Buồm (Hà Nội), kết nạp Phúc làm thành 
viên của đảng. Lang Seo lại vận động được nhiều thầy bói ở Cửa 


427 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nam, cả nhóm dùng bói toán, đoán vận mệnh. để tập hợp anh em 
lính khó đỏ. Ngay từ đầu, đảng Nghĩa Hưng thực chất chỉ là một tổ 
chức yêu nước bí mật của những người kháng Pháp, chứ không 
phải là một chính đảng cách mạng. Những thành viên trọng yếu của 
đảng lúc bấy giờ là Chánh Tỉnh (tức Chánh Song), Nguyễn Viết 
Hanh (tức Đội Hồ) có thời gian làm ở đội lính khô đỏ sau làm cai 
đồn cho tên Gillard ở Yên Thế, Lý Nho một cựu lý trưởng ở vùng 
ngoại thành Hà Nội... 


“Tháng 7-1907, tỏ chức bí mật của Đề Thám đã bắt liên lạc được 
với một số anh em lính khó đỏ ở Hà Nội như Nguyên Trí Bình (Đội 
Bình), Dương Bê, Nguyễn Văn Cốc (tức Đội Cốc), Đặng Đình Nhân 
(Đội Nhân), Nguyễn Đức A (Cai Nga). Cả hội đã gặp gỡ nhiều lần 
để bàn thảo kế hoạch hành động, nhưng dự định khởi nghĩa phải 
hoãn đi hoãn lại vì manh mối sơ hở nên địch chú ý đề phòng. 

Đề Thám ra lệnh gắp rút hành động vì e ngại càng hoãn lâu sẽ 
càng bất lợi. Kế hoạch được đảng Nghĩa Hưng thống nhất ấn định 
ngày bạo động là 27-6-1908. Mặc dù mọi hoạt động đều rất bí mật, 
song đến phút chót kế hoạch bị bại lộ do sự phản bội của Cai 
Trương. Theo kế hoạch khi có hiệu lệnh, một toán quân Yên Thế sẽ 
tập kích ga Gia Lâm, phá xe lửa, cắt dây điện thoại. Nhưng chờ mãi 
không thấy phát súng hiệu hành động. biết đã bị lộ. toán quân của 
Đề Thám lập tức rút lui để bảo toàn lực lượng. 

Trong giai đoạn đình chiến lần thứ 2 kéo dài 11 năm (1897- 
1908), mặc dù rơi vào một hoàn cảnh khó khăn, bị địch dùng mọi 
thủ đoạn o ép, dụ đỗ, mua chuộc, thậm chí bày mưu ám hại, Đề 
Thám vẫn giữ vững khí tiết của một người yêu nước, nêu cao tỉnh 
thần bất khuất, không hể ảo tưởng vào kẻ thù, sẵn sàng chiến đấu 
chống giặc. Tắm gương Đề Thám được nhân dân yêu nước ngưỡng, 
mộ như một chỗ dựa tỉnh thần, một cứ địa vững chắc của phong 
trào chống Pháp đương thời nhưng cũng là cái gai nhức nhối trong 


428 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


mắt kẻ thù. Mặc dù có nhiều điều kiện tiếp xúc với những chí sĩ 
cách mạng nỗi danh cả nước, song tư tưởng cách mạng của người 
thủ lĩnh nông dân Đề Thám chuyên biến chậm chạp với thời cuộc, 
vùng Yên Thế dường như vẫn đóng kín trước các trào lưu tư tưởng 
mới. Hoàng Hoa Thám vẫn như một con hùm xám trong giang sơn 
nhỏ bé Yên Thế mà không hẻ có ý định tạo dựng một sự nghiệp to 
lớn hơn. 

5. Giai đoạn cuối cùng của khởi nghĩa Yên Thế (1909-1913) 

Cuộc vận động cứu nước do các nhà nho thức thời yêu nước 
phát động đầu thế kỷ XX đã làm bùng lên một phong trào đầu tranh 
chống Pháp và duy tân khá mạnh mẽ trên toàn quốc. Không khí 
cách mạng và duy tân sục sôi từ Nam chí Bắc. Do trình độ nhận 
thức và khả năng lãnh đạo còn hạn chế của những người cầm đầu, 
phong trào Yên Thế thiếu một cơ sở xã hội chắc chắn, một đường 
lối đầu tranh đúng đắn, nhỏ lẻ rời rạc nên bị thực dân Pháp lần lượt 
đàn áp. Đến khoảng giữa năm 1908, hằu hết các phong trào đấu 
tranh trên cả nước bị kẻ thù dập tắt. Thực dân Pháp đã rảnh tay nên 
tập trung lực lượng đôi phó với nghĩa quân Yên Thé. 

'Vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội năm Mậu Thân (1908) đã gây 
chấn động dư luận cả nước. Cái tên Đề Thám và nghĩa quân Yên 
"Thế bỗng tưở thành mỗi lo ngại lớn nhất của giới thực dân Pháp lúc 
này. Sở Mật thám Đông Dương ra sức cáo buộc Để Thám là chủ 
mưu vụ “Hà thành đâu độc". Trên nhiều tờ báo thực dân, bọn bồi 
bút tích cực vu cáo ông là một tên kẻ cướp hung ác, gây nhiều vụ 
án lớn cần phải trừng trị gấp. Tháng 10 năm 1908, trên tờ Tương lai 
Bắc Kỳ (Avenir du Tonkin) xuất hiện nhiều bài báo với giọng điệu 
khiêu khích mỉa mai sự thụ động của nhà nước thực dân trong thái 
độ với nghĩa quân Yên Thế. Paul Doumer viết: 

“Về vụ đi du học Nhật Bản, Đè Thám cũng có vai trò, đến vụ 
Duy Tân của Trung Hoa, Đề Thám cũng tham gia. Rồi các vụ cướp 


429 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


bóc và rồi loạn, Đề Thám cũng dính líu. Khắp xứ Bắc Kỳ ở đâu sự 
nghiệp khai hóa văn mình của nước Pháp bị tan vỡ, ở đó thấy có 
tên của Đề Thám... là trở ngại chính không những cho công cuộc 
khai thác của chúng ta mà cho cả sự tổn vong của chúng ta ở xứ 


này nữa 

Nghĩa quân Yên Thế trở thành “cái „ng nhọr" nhức nhối nhất 
cần tiêu diệt của thực dân Pháp. Chính sức ép dư luận đã thúc đây 
chính quyền thực dân mau chóng dập tắt cuộc khởi nghĩa bền bỉ 
của Đề Thám cũng như biện hộ cho hành động bội ước của kẻ thù 
khi quyết tâm dùng vũ lực trấn áp. Tình thế hòa hoãn không thể kéo 
dài hơn nữa. 

Thừa dịp Tết Nguyên đán năm 1909, thực dân Pháp đã lập 
chiến dịch bí mật tấn công Yên Thế khi chọn thời điểm Đề Thám ít 
đề phòng nhất và lực lượng bị phân tán mỏng khi nghĩa quân về 
quê ăn Tết với gia đình. Đơn vị cơ động thuộc địa số 10 được giao 
nhiệm vụ đánh úp Đề Thám do Trung tá Le Canu và Trung tá 
Bataille chỉ huy. Kế hoạch đánh úp dự định vào sáng ngày 30-1- 
1909 theo hai ngả Bồ Hạ và Nhã Nam. 


Tuy nhiên, tên thực dân Lacombe chỉ huy đồn Nhã Nam nôn 
nóng đã dẫn quân tấn công trại Cả Rinh và Cả Huỳnh ở Chợ Gồ 
(cách đồn Phỏn Xương khoảng 400m) ngay sáng 29-1. Tuy bị tấn 
công bất ngờ, Cả Rinh có gắng giữ đồn và đánh trả quyết liệt khiến 
địch phải chịu nhiều tổn thất, một cánh tấn công mặt Bắc của trại 
bị đánh bật phải rút chạy về Nhã Nam. Đề Thám lập tức hạ lệnh 
cho tắt cả nghĩa quân ở các đồn trại rút ngay về Đồn Hom đẻ tránh 
thiệt hại. Đồn Phôn Xương bỏ trống rơi vào tay giặc. Tới Đồn 
Hom, Để Thám chỉ giữ lại 30 tay súng bên mình, phân nghĩa quân 


1..Maliverney, Le Đề Thâm ['homme du jour, Hà Nội, 1909. Dẫn theo Nguyễn 
'Văn Kiệm, Phong trào nông dân Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược, 
Sđd, tr. 97. 


430 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


thành 5 nhóm do Cả Rinh, Cả Huỳnh, Ba Biễu, Cai Thanh, Lý Thu 
chỉ huy, rút dần sang các cơ sở quen thuộc ở Phúc Yên, Thái Nguyên, 
Tam Đảo. 

Nhiều trận kịch chiến ác liệt giữa hai bên đã diễn ra trong suốt 
năm 1909, đặc biệt những tháng đầu mở màn chiến dịch công phá 
Yên Thể của giặc. 

Ngày 1-2-1909, thực dân Pháp nỗ súng tấn công Đồn Hom và 
n đấu trong một ngày trời mới đánh bật quân khởi 


phải vất vả cl 
nghĩa ra khỏi đồn này. Đề Thám lập tức cho phân tán lực lượng, tản 
ra khắp vùng, sang cả Phúc Yên, Thái Nguyên... để tiếp tục duy trì 
thế trận chiến đấu du kích. Tháng 10 năm đó, trước sự truy kích 
quyết liệt của thực dân Pháp, Đề Thám phải vượt sông Đáy, sang 
chân núi Tam Đảo. 


Sau hơn 10 tháng chiến đấu với địch trên một địa bàn rộng lớn 
từ Bắc Vĩnh Yên qua Phúc Yên đến Thái Nguyên, địch bị tổn thất 
khá nhiều nhưng lực lượng nghĩa quân cũng ngày một hao mòn. 
Tướng lĩnh giỏi, người ra hàng như Cả Dinh, Cai Sơn, người bị bắt 
hoặc hy sinh như Cả Trọng, Lý Thu, Cả Huỳnh, Ba Biểu, Hai Nôm, 
Huân. Quân số hao hụt không được bỏ sung. Trung tuần tháng I1, 
Đề Thám dẫn máy chục nghĩa binh trở lại Yên Thế. Địch hay tin 
lập tức đưa quân lùng bắt ráo riết. Sáng 1-12-1909, bà Ba Cần giáp 
mặt với toán địch đi tuần nên bị bắt. Rạng sáng ngày 2-12, Đề 
Thám và 5 nghĩa quân rơi vào ổ phục kích của giặc vì trời chưa 
sáng rõ nên nhanh chân chạy thoát. Chiều ngày 3-12 có ba nghĩa 
quân chạy sang hàng ngũ thân binh của Lê Hoan. Ngày hôm sau, 
người anh chú bác và là tâm phúc của Đề Thám tên là Cõn đã ra 
đầu thú. Ngày 5-12, ba nghĩa quân Yên Thế ra hàng. Từ đây, Đề 
"Thám chỉ còn máy thủ hạ thân tín tiếp tục lẫn tránh sự lùng bắt ráo 
riết của kẻ thù. Từ cuối năm 1909, Pháp đã làm chủ vùng Yên Thế. 


431 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa vẫn còn kéo dài cho đến năm 1913 
mới chính thức chấm dứt. Bởi vì Pháp ra công tìm bắt thủ lĩnh 
nghĩa quân nhưng vô hiệu. Cuối cùng, chúng đã phải dùng mưu kế 
hiểm độc, câu kết với tên tay sai đắc lực là Lương Tam Kỳ, phái ba 
tên lính thân tín người Hoa đến vùng Yên Thế, tìm cách móc nồi 
gia nhập vào đội quân còn lại của Đề Thám để chờ thời cơ sát hại 
ông. Đêm ngày 9-2-1913, ba tên nội gián lựa lúc Đề Thám ngủ say 
cướp súng, xuống tay giết chết ông, đem đầu ông về dâng giặc 
Pháp. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế bị dập tắt hoàn toàn. 

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế là phong trào lớn nhất, tiêu biểu nhất 
cho tỉnh thần yêu nước bất khuất và sức mạnh to lớn tiềm tàng của 
người nông dân trong cuộc đấu tranh vũ trang chống thực dân 
Pháp, giành độc lập dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX với 
mục tiêu giành độc lập dân tộc. 

IV. KHỞI NGHĨA VÕ TRỨ, TRÀN CAO VÂN (1898-1900) 

1. Chuẩn bị khởi nghĩa 


Năm 1900, tại Bình Định, Phú Yên nỗ ra cuộc khởi nghĩa do 
Võ Trứ, Trần Cao Vân lãnh đạo. 


Võ Trứ sinh năm 1849, trong một gia đình nho học có truyền 
thống yêu nước tại làng Nhơn An, tổng Kỳ Sơn. phủ Tuy Phước. 
tỉnh Bình Định. Vì có tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp 
tại địa phương, bị thực dân Pháp lùng bắt nên Võ Trứ phải cải trang 
thành nhà sư, ẩn náu tại chùa Đá Bạc (thuộc làng Chánh Danh nằm 
giữa hai huyện Phù Cát và Phù Mỹ tỉnh Bình Định), thường cùng 
sư thầy đi khắp nơi bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người. Khoảng 
năm 1894, tỉnh Bình Định bị dịch bệnh hoành hành dữ dội, nhiều 
người trong vùng được cứu sống bằng bùa “Ngữ công Quan Âm” 
của sư thầy chùa Đá Bạc. Dân chúng khắp chốn tấp nập về Chánh 
Danh xin thuốc nên thực dân Pháp lo ngại, tìm cách giải tán nhưng. 


432 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


không được nên chúng ra lệnh bắt giam thầy chùa. Võ Trứ cũng bị 
bắt giam tại nhà lao Tuy Phước nhưng sau trốn thoát. 


Trần Cao Vân khi ấy đang dạy học ở Bình Định, nhờ thuật bói 
toán, phong thủy mà nổi danh khắp vùng, nhân đó truyền bá tư 
tưởng cách mạng chống Pháp rất hiệu quả. Đầu năm 1897, Võ Trứ 
gặp Trần Cao Vân tại nhà ông Cả Lược làng Trung Chánh (huyện 
Phù Cáu, cả hai cùng chung chí hướng muốn khởi nghĩa đánh 
Pháp. Trần Cao Vân khuyên Võ Trứ nên chuẩn bị chu đáo, xây 
dựng căn cứ ở nơi hiểm yếu, vận động đồng bào các dân tộc thiểu 
số quanh vùng để tăng thêm thanh thế, chờ cơ hội nổi dậy đánh 
Pháp. Võ Trứ quyết định chọn vùng núi hai huyện Đồng Xuân và 
Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên làm địa bàn hoạt động. Được đông đảo 
nhân dân ủng hộ, nên chỉ sau hai năm, Võ Trứ đã xây dựng được 
một hệ thống căn cứ lớn mạnh xung quanh dãy núi La Hiên. 


Trần Cao Vân (1866-1916) 


Nguôn: http:/fvi.wikipedia.org/wikU/Tr%EI%BA%A7n_Cao_V%C39%A2n 
43 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Lực lượng tham gia nghĩa quân phân lớn là đồng bào dân tộc ít 
người như Ba na, Chăm, Ê-đê, Jrai,... Võ Trứ được gọi là "'Vua của 
người Mọi”. Họ tỉn tưởng Võ Trứ như vị thánh sống có nhiều phép 
thuật. Ông lại bí mật liên lạc kết giao với các chùa chiền trong vùng 
để tiện hoạt động. Phần lớn các nhà sư ở Phú Yên có mặt trong 
nghĩa quân đều là những đồng chí cũ của Võ Trứ, những phần tử 
Cần Vương ẩn náu để tránh sự khủng bố của kẻ thù. Một số nhà sư 
như Lê Tợ, Hồ Châu, Trần Ký trở thành bộ phận chỉ huy của nghĩa 
quân. Trong hàng ngũ nghĩa quân còn có cả tín đồ Công giáo. Theo 
ước tính của mật thám Pháp thì số lượng nghĩa quân và những 
người có cảm tình sẵn sàng tham gia khởi nghĩa ở Phú Yên lên đến 
2 vạn người". Không những thế, cuộc khởi nghĩa còn nhận được sự 


ủng hộ của không ít quan lại triều đình, như báo cáo của Công sứ 
Celeron de Blainviller gửi Khâm sứ Trung Kỳ ngày 29-7-1900 có 
viết: “Từ tri phủ, trí huyện đến chánh phó tông và hương lý đều liên 
quan đến cuộc nồi loạn của Võ Trứ, nếu không tích cực ủng hộ thì 


ít ra cũng giúp đỡ bằng tình thân, hoặc đứng giữa dung túng phản 


nghịc 

2. Khởi nghĩa 

Rằm tháng 7 năm Kỷ Hợi (1899), Võ Trử và Trần Cao Vân 
triệu tập một cuộc họp bí mật tại chùa Đá Trắng (huộc Tuy An, 
Phú Yên) có khoảng 30 người, gồm các thân hào, nhân sĩ, nhà sư, 
đại biểu các dân tộc thiểu số đi theo khởi nghĩa đến dự. Mục đích 
cuộc họp nhằm xem xét lại thực lực, bàn bạc triển khai kế hoạch 
hành động khi thời cơ đến. Sau cuộc họp này, các thành viên chia 


1. Đào Nhật Kim, *Võ Trứ và cuộc khởi nghĩa năm 1900 ở Phú Yên”, Tạp 
chí Xưa và Nay, số 264, tháng 9-2010. 

2. Dẫn theo Đào Nhật Kim, “Võ Trử và cuộc khởi nghĩa năm 1900 ở Phú Yên”, 
Tiđd. 


434 


Chương VI. Phong trào đầu tranh của các tầng lớp... 


nhau việc mua sắm khí giới, phân phát cho nghĩa quân hoặc cất 
giấu trong các cơ sở chùa chiền, tại những căn cứ trong rừng sâu. 
Trong lúc công tác chuẩn bị khởi nghĩa đang tiền hành khẩn trương 
thì một số cơ sở bị lộ. Chánh tổng Xuân Sơn Thượng là Nguyễn 
Trứ và Tri phủ Tuy An là Nguyễn Khai đã báo cáo các hoạt động. 
của nghĩa quân cho Công sứ Sông Cầu. Thực dân Pháp liền tung 
mật thám đi các nơi dò xét tin tức và còn dự tính thiết lập một đồn 
binh trong vùng để kiểm soát hoạt động của nghĩa quân mà chúng 
nghỉ ngờ. 

Trong các năm 1898-1900, Phú Yên bị mắt mùa liên tiếp, lại 
thêm khoản sưu cao thuế nặng khiến dân chúng vô cùng khốn khổ, 
càng thêm căm phẫn kẻ đô hộ. Nhân cơ hội này, Võ Trứ thương 
lượng với Trần Cao Vân triệu tập hội nghị đẻ bàn việc khởi nghĩ 
Theo kế hoạch, nghĩa quân sẽ tập kích đồn lính tập (có một số chỉ 
huy ngả theo khởi nghĩa sẽ làm nội ứng, tịch thu vũ khí trang bị cho. 
dân binh, sau đó tiến chiếm Sông Cầu, tỉnh ly Phú Yên. Võ Trứ 
cũng tính cử một toán quân khoảng 12 người bí mật đột nhập tòa 
Công sứ giết quan đầu tỉnh cùng với quan thanh tra. 


Từ 8-5-1900, nghĩa quân Võ Trứ tiến hành một số hoạt động 
đánh phá khu vực Trà Kê, Cà L.úi và các vùng lân cận. Ngày 14-5- 
1900, sau lễ tế cờ tại làng Phú Giang nghĩa quân có khoảng 600 
người kéo từ làng Đồng xuống Xuân Lãnh, La Hai theo đường đèo 
Cây Cưa ra sông Cầu. Lực lượng đi đầu là dân binh người dân tộc 
được trang bị nỏ bắn tên thuốc độc cùng với nghĩa binh người Kinh 
trang bị giáo mác và phản lớn là dao rựa. Mỗi người đeo một lá bùa 
hộ mạng với tin đạn sẽ không bắn trúng. Võ Trứ đi giữa, các 
vị sư tăng đi hai bên điều khiển dương cao lá cờ “Minh Trai chủ 
rể". Trên đường nghĩa quân đi qua, nhân dân các làng Lương Sơn, 
Sơn Xuân, Định Trung, Trung Lương, Lương Phước, Cao Phong, 


435 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Khoan Hậu, Phương Lưu đón mừng, tiếp tế lương thực và gia nhập 
nghĩa quân làm cho lực lượng tăng lên trên 1.000 người'. 


Thực dân Pháp sớm đò xét được tin tức khởi nghĩa nên chủ 
động đối phó. Công sứ Blainville hạ lệnh tịch thu hết súng đạn của 
binh lính người Việt, yêu cầu Công sứ Quy Nhơn chỉ viện một đại 
đội lính khố đỏ đến tăng cường ở ly sở Sông Cầu. Khoảng 11 giờ 
tối ngày 15-5-1900, nghĩa quân Võ Trứ tiến đến dốc Găng thuộc 
làng Lương Phước cách Sông Cầu khoảng 1,5 km thì chạm trán đội 
quân do Công sứ Blainville chỉ huy đi tuần. Chỉ sau 10 giáp chiến 
ác liệt, do sự chênh lệch về lực lượng và vũ khí, nghĩa quân chịu 
tổn thất nặng nẻ, lãnh binh Năm và 3 dân binh người dân tộc tử 
trận, đốc binh Chủ Sự dính đạn trọng thương bị địch bắt. Võ Trứ 
lập tức hạ lệnh rút quân về căn cứ làng Đồng, củng có lực lượng 
chuẩn bị đối phó với sự đàn áp của giặc. Ngày 22-5-1900, thực dân 
Pháp sau khi tăng viện đã tổ chức hành quân càn quét truy kích 
nghĩa quân. Nhiều làng mạc trong vùng trú ẩn của quân nỗi dậy bị 
đốt phá, các chùa bị khám xét, nhiều sư tăng và hàng trăm người bị 
địch bắt giữ. Ngày 29-5-1900, Thanh tra Stenger và Foune chỉ huy 
75 tay súng tấn công căn cứ của Võ Trứ trên núi La Hiên, đốt phá 
các làng dọc đường tiến quân. 

"Trong lúc cuộc khởi nghĩa diễn ra, Trần Cao Vân bị sốt rết nằm. 
liệt trên giường bệnh. Khi tin thất trận truyền về, ông được nghĩa 
quân đưa lên động Bà Thiên ẩn náu. Vào một đêm khuya, Võ Trứ 
cùng hai người dân tộc thiểu số vào động Bà Thiên thăm Trần Cao 
Vân, đem hết sự tình kể với ông. Ngày 31-5-1900, Võ Trứ quyết 
định nộp mình cho giặc để cứu nhân dân thoát khỏi sự khủng bố 
của kẻ thù. Thực dân Pháp dùng mọi cực hình tra tắn nhưng không 
uy hiếp, khuất phục được Võ Trứ. Ngày 6-6-1900, chúng đem Võ 


1. Đào Nhật Kim, “Võ Trứ và cuộc khởi nghĩa năm 1900 ở Phú Yên”, Tiđd. 


436 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Trứ và hai phụ tá của ông chém bêu đâu trên cầu Tam Giang để thị 
uy dân chúng. Ngày 30-6, hai tướng là Nguyễn Khỏe và Huỳnh Cự 
bị xử tử tại Sông Câu. Ngoài ra, 97 nghĩa quân bị thực dân Pháp kết 
án từ 2 năm đến 13 năm tù lao động khô sai. Kẻ thù còn bắt nhân 
dân các làng liên quan đến cuộc khởi nghĩa phải nộp ““huế chiến 
tranh" 2 vạn quan tiền. Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ thất bại, Trần 
Cao Vân sau cũng bị bắt giam ở nhà lao Phú Yên. 

Cuộc khởi nghĩa thất bại ghi một dấu son trong lịch sử kháng 
Pháp của đồng bào các tỉnh Nam Trung Kỳ nói riêng, của nhân dân 
Việt Nam nói chung trong giai đoạn đầu thế kỷ XX. 

V. VỤ ĐÀU ĐỘC BINH LÍNH PHÁP Ở HÀ NỘI (27-6-1908) 

1. Việc chuẩn bị vụ đầu độc 


Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX sục sôi không khí duy tân và 
cách mạng. Phong trào Đông Kinh Nghĩa thục nhanh chóng bị giải 
tán, tin tức về phong trào chống sưu thuế ở miễn Trung bị đàn áp đẫm 
máu đã tác động đến đội ngũ những người Việt đi lính cho Pháp. 

Từ sau khi Liên bang Đông Dương được thành lập (1887), sự 
hiện diện ngày càng nhiều các cơ quan đầu não của chính quyền 
thuộc địa tại Hà Nội kéo theo một lực lượng đông đảo binh lính 
người Pháp và người Việt (lính khô đỏ) đóng quân tại đây. Những 
phân biệt đối đãi giữa lính Pháp và lính bản xứ rất bất bình đẳng. 
Số lương bồng binh lính bản xứ nhận được chỉ bằng 1/3 hay 1⁄4 chỉ 
phí cho một lính Pháp (400 francs/1.500 francs). Một ngày nằm nhà 
thương của 1 binh lính người Việt là 2,4 francs thì của 1 lính Pháp 
là 4,8 francs. 


Bọn sĩ quan người Pháp rất kỳ thị binh lính người Việt. Cấp 
cao nhất mà người Việt có thẻ đạt tới là chức quản. Đẻ kiềm chế 
người Việt, chúng còn đặt ra quản hạng nhất, hạng nhì. Chúng còn 


437 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


luôn nghỉ ky, dè chừng và áp dụng hình phạt nặng nề đối với người 
có lỗi. Chính vì vậy mà binh lính người Việt tuy phục vụ trong 
quân đội Pháp nhưng rất căm thù Pháp, sẵn sàng chống Pháp khi có 
người khởi xướng, tổ chức. Cuộc đầu độc lính Pháp diễn ra vào 
năm 1908 có nguyên nhân như vậy. Người chủ trương cuộc nỗi dậy 
này không ai khác là những người đứng đầu nghĩa quân Yên Thế 
và các sĩ phu phong kiến yêu nước trong phong trào cách mạng đầu 
thế kỷ XX. Lực lượng tham gia chủ yếu là binh lính người Việt. 

Tại trung tâm khởi nghĩa Yên Thế, Hoàng Hoa Thám, sau các 
cuộc hội đàm với Phan Bội Châu, đã nhất trí phối hợp hành động 
với các chí sĩ yêu nước khác trong Duy tân hội. Đề Thám lập ra 
đảng Nghĩa Hưng gồm những yếu nhân như Chánh Tỉnh, Nguyễn 
Viết Hanh (Đội Hồ, nguyên là lính khố đỏ sau tham gia nghĩa quân 
Yên Thế), Nguyễn Văn Phức (Lang Sèo), Đỗ Hà Nam (Đồ Đảm), 
Lý Nho... nhằm liên kết những chí sĩ yêu nước trong vùng. Họ tản 
về các tỉnh, nhất là về Hà Nội bắt liên lạc với các nhà yêu nước của 
Đông Kinh Nghĩa thục như Lê Đại, Nguyễn Quyền, Phan Tuấn 
Phong, Hoàng Tăng Bí, Vũ Hoành... với một số anh em lính khố đỏ 
trong trại lính của Pháp như Nguyễn Trị Bình (Đội Bình), Dương 
Bê tức Nguyễn Văn Cốc (Đội Cốc), Đặng Đình Nhân (Đội Nhân), 
Nguyễn Đức A (Cai Nga)... Những người yêu nước chung chí 
hướng trên lấy trụ sở là quán cơm và nhà trọ của vợ chồng Nhiêu 
Sáu ở Cửa Nam làm địa điểm liên lạc. 


Mỗi người có trách nhiệm tuyên truyền vận động trong giới của 
mình. Sau khi cuộc vận động đã thu được kết quả tốt, một hội kín 
được thành lập ở Hà Nội, trong đó có các ông Đội Bình, Đội Bộ, 
Đội Nhân, Đội Ngà, Bếp Hiên, Bếp Nhiếp, Bếp Xuân, Nguyễn Tác 
A thuộc cơ binh pháo thủ số 9 và các ông Đồ Đản, Đồ Cánh, Đội 
Hỗ, Cai Tôn, Cai Xe, Lái Linh, Lang Sèo, Chánh Song và Đồ Đảm. 
Hội đã gặp gỡ nhiều lần ở Cửa Nam và tại nhà Lang Seo (51 Hàng 


438 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Buồm) bàn chương trình kế hoạch khởi nghĩa. Ý định ban đầu được 
cả hội thống nhất là phối hợp với binh lính người Việt trong quân 
đội Pháp ở Hà Nội cùng nghĩa quân Yên Thế tổ chức bạo động, 
đánh chiếm thành phố Hà Nội, rồi đón Cường Để và Phan Bội 
Châu về nước lập Chính phủ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, kế hoạch bị 
trì hoãn nhiều lần trong khi anh em binh lính nóng lòng muốn hành 
động. Những người vạch kế hoạch như Hoàng Hoa Thám cũng 
nhận thấy rằng nếu trì hoãn lâu ngày có thể bị 
thì càng khó khăn và nguy hiểm. 

2. Sự kiện 27-6-1908 - vụ đầu độc 

Một kế hoạch hành động táo bạo của Đội Hỗ đưa ra được tắt cả 
những người tham gia tán thành và bắt tay chuẩn bị hành động. 
"Theo kế hoạch dự định, anh em binh lính làm nội ứng lấy gỗ lim bịt 
hết miệng súng đại bác, người phụ trách nấu bếp sẽ bỏ thuốc độc 
vào thức ăn của binh lính Pháp, một khi chúng đã trúng độc thì bắn 
súng báo hiệu cho quân khởi nghĩa bên ngoài. Nghĩa quân Yên Thé 
và dân chúng bố trí mai phục quanh các địa điểm quan trọng sẵn 
sàng tấn công. Một toán ở dưới thuyền đóng ở gần sở thuốc lá sẽ 
tiến vào Cửa Bắc, một toán từ Sơn Tây kéo xuống Ô Cầu Giấy rồi 
tập trung ở đó chờ lệnh. Trên cầu Dốc Gạch, nghĩa quân cũng đặt 
cả mấy khẩu đại bác đề chặn viện quân địch ở các mạn Sơn Tây và 
Bắc Ninh. Đội Hỗ chỉ huy 30 nghĩa quân Yên Thế bố trí quanh 
dinh Toàn quyền để đánh vào trại lính khó đỏ. Nhân dân các làng 
ven hồ Tây cũng chuẩn bị sẵn sàng tiến đánh vào thành phó. Trước 
giờ khởi nghĩa, tất cả các lực lượng khởi nghĩa bên ngoài chia ra 
thành từng toán nhỏ ẩn trong các nhà dân, chờ khi nghe ba phát 
súng đại bác báo hiệu thì sẽ nhất loạt tấn công vào các địa điểm 
theo kế hoạch đã định. 


Thời gian khởi sự ban đầu định vào đêm 14, rạng ngày 15-11- 
1907, đúng dịp lính khó đỏ Bắc Kỳ được phát súng ống đi luyện tập 


439 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


ở Sơn Tây. Đêm hôm đó, khoảng 200 nghĩa quân của Đề Thám do 
Lang Sèo và Lý Nho điều khiển đã mật phục ở bãi cát Đồng Nhân 
gần đồn Vĩnh Tuy, dự định đánh úp vào mặt phía tây thành Hà Nội, 
còn mặt phía đông do lính khó đỏ phụ trách. Nhưng kế hoạch bị 
đình lại vào phút chót, khi nhóm quân mai phục bên ngoài nhận 
được tin trong số binh lính tham gia kế hoạch chỉ có một nửa đi 
Sơn Tây, số phải ở lại không được phát vũ khí. Lang Sèo buộc phải 
hạ lệnh rút lui. Những người tham gia vẫn nuôi chí hành động, mộ 
thêm đồ đảng, tiếp tục dự định đánh úp thành Hà Nội vào khoảng 
từ 15 đến 20-5-1908 nhưng nhận thấy thời cơ chưa thuận lợi nên 
phải hoãn thêm một lần nữa. 

Sự trì hoãn nỗi dậy nhiều lần cùng việc gặp gỡ, hẹn hò của 
đảng Nghĩa Hưng tại quán cơm Cửa Nam và nhà Lang Sèo đã làm 
tin tức bị lộ. Thực dân Pháp đã sớm có thông tin về kế hoạch khởi 
nghĩa và chuẩn bị đề phòng. Từ mấy ngày trước, chỉ huy đội pháo 
binh Denay Candau đã nhận được mật báo. về cuộc khởi nghĩa, một 
số binh lính trong đội ky binh và pháo binh số 4 bị nghi ngờ. Trong 
hàng ngũ nghĩa quân có nội phản, ngày hôm đó tên lính Trương 
thuộc cơ binh pháo thủ số 9 sau khi bỏ thuốc độc xong lại đi xưng 
tội ngay với cỗ Ân (một cố đạo người Pháp tại nhà thờ Hà Nội). Có 
Ân liền báo cho Delmont Belet. Ngay lập tức, tin tức vụ đầu độc 
được báo cáo lên chỉ huy Pháp ở thành Hà Nội là Tướng Pien, đồng 
thời tin tức vẻ tình hình phía ngoài cũng nhanh chóng bị địch nắm 
được. Trưa ngày 27-6, thực dân Pháp bố trí lực lượng canh gác tại 
các nơi xung yếu, tăng cường tuần tiễu cảnh giới nghiêm ngặt. 

Mặc dù vậy, chủ trương đầu độc vẫn được anh em binh lính giữ 
bí mật, đến phút cuối cùng vẫn thực hiện được ngoài sự ước đoán 
của địch. Theo đúng kế hoạch, ngày 27-6, Chánh Song, Đội Hồ và 
đồng đội đã tập hợp lực lượng vũ trang ở khu vực ngoại thành, chờ 
đến tối khi nghe súng đại bác nỗ báo hiệu sẽ tiến vào Hà Nội theo 


440 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


ba ngả: cánh thứ nhất từ Lò Lợn qua phố Lò Đúc đánh vào Đồn 
Thủy; một nhóm từ phía bờ sông tiến qua Sở Thuốc lá đánh vào 
cửa Bắc; một từ phía Sơn Tây qua ô Câu Giấy theo đường phố Sinh 
Từ đánh vào cửa Nam. Bên cạnh đó, một toán quân do Đội Hỗ và 
Đồ Đảm chỉ huy mai phục quanh Toàn quyền (đường Ngọc 
Hà bây giờ) đánh vào trại lính khó đỏ bằng cửa phía Tây (đường 
Hoàng Diệu bây giờ), chiếm lấy đại bác đưa đến cầu Sông Cái và 
Cầu Giấy đẻ chặn viện binh địch từ ngả Sơn Tây, Bắc Ninh hay Hải 
Phòng kéo về. Một toán quân vũ trang của Đề Thám lúc đó sẽ tắn 
công Gia Lâm, phá nhà ga, đường xe lửa và cắt dây điện thoại. Dân 
chúng các làng quanh Hỗ Tây cũng ráo riết chuẩn bị hưởng ứng. 


'Về phía anh em binh lính, sự chuẩn bị cũng được tiền hành chu 
đáo và bí mật. Theo dự kiến, tối hôm đó, một nhóm binh sĩ khởi 
nghĩa sẽ ra phía đường Sơn Tây cắt dây điện thoại nhằm không cho. 
địch liên lạc với quân Sơn Tây. Một số anh em thuộc đơn vị pháo 
binh sẽ bí mật cất giấu kim hỏa hòng làm tê liệt các khâu đại bác. 

Vào 8 giờ tối ngày 27-6-1908, cuộc khởi nghĩa bắt đầu thực 
hiện bước thứ nhất. Nhân dịp trong quân đội Pháp có tiệc đãi các sĩ 
quan, anh em bởi bếp trong bộ phận nội công liền bỏ thuốc độc 
bằng cà độc dược vào thức ăn của sĩ quan và binh lính Pháp. Kết 
quả là 150 tên lính và sĩ quan Pháp thuộc Cơ Pháo thủ sô 4 và 80 
tên nữa thuộc Cơ Bộ binh thuộc địa số 9 bị trúng độc. Ngay lập tức, 
địch triển khai kế hoạch đối phó, một mặt lo cấp cứu nhóm sĩ quan 
binh lính bị trúng độc, mặt khác chúng ra lệnh tước vũ khí và giam 
giữ binh lính người Việt trong trại để tra xét, giới nghiêm toàn 
thành phố, đưa quân lùng bắt những người tình nghỉ. Lực lượng 
khởi nghĩa mai phục bên ngoài khi nhận thấy dấu hiệu bị lộ đã rút 
lui nhanh chóng. 


Sự kiện đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội đã gây một tiếng vang 
lớn trong dư luận, khiến thực dân Pháp hết sức lo lắng. Chúng điên 
cuỗng chồng lại những người tham gia sự kiện. 


44I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Ngay ngày 28-6-1908, Hội đồng đề hình được thành lập cấp tốc 
đề điều tra xét xử vụ việc. 

Ngày 1-8-1908, chúng đã xử chém Đội Bình, Đội Cốc, Đội 
Nhân rồi bêu đầu thị chúng tại ô Cầu Dền, ô Cầu Giấy và chợ Mơ 
(Bạch Mai). 

Ngày 10-8-1908, Hội đồng đề hình kết án xử tử thêm 13 người, 
tử hình vắng mặt 6 người, chung thân 4 người cùng nhiễu án tù có 
thời hạn. Nhân vụ này, thực dân Pháp cũng bắt bớ và lưu đày một 
số nhân sĩ Đông Kinh Nghĩa thục. 

'Vụ đầu độc lính Pháp (có thành công bước đầu) cùng với kế 
hoạch đánh úp thành Hà Nội mặc dù thất bại nhưng có tiếng vang 
lớn, cổ động tinh thần yêu nước của quần chúng nhân dân trên toàn 
quốc. Nguyên nhân thất bại chủ yếu do sự chuẩn bị chưa chu đáo, 
những người thực hiện có phần nôn nóng hành động, tô chức nội bộ 
còn lỏng lẻo, tương quan lực lượng quá chênh lệch so với binh lính 
Pháp, bí mật hành động sớm bị bại lộ... 

Vụ “Hà thành đầu độc” năm 1908 là sự kiện đánh dấu cuộc binh 
biến đầu tiên của binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Trong 
báo cáo năm 1908 gửi Toàn quyển, Thống sứ Bắc Kỳ đã nêu rõ: 


“Cuộc điều tra cho phép chứng mình rõ ràng rằng âm mưu ngày 
27-6 là kết quả của những hành động của một phe đảng các nhà nho. 
và các kẻ âm mưu với sự phối hợp của nghĩa quân Yên Thể"'. 

Mối lo ngại nhất của thực dân Pháp về ảnh hưởng của không 
khí cách mạng đối với binh lính người Việt đã thành hiện thực. 


1. Báo cáo chính trị năm 1908, Dẫn theo Trần Huy Liệu (cb), Lịch sử Thủ đô 
Hà Nội, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2009, tr. 260. 


442 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


391% TỜNĐ%- con 


Những người tham gia vụ Hà thành đầu độc bị thực dân Pháp bắt 
giam tại Hỏa Lò, Hà Nội (1908) 


Nguồn: Trần Văn Giàu (chủ biên), Lịch sử cận đại Việt Nam, tập III, Tủ 
sách Trưởng Đại học Tổng hợp, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961. Phụ lục ảnh. 


VI. CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA ĐÒNG BÀO MƯỜNG HÒA 
BÌNH (TỪ THÁNG 8-1909 ĐẾN THÁNG 1-1910) 

1. Chuẩn bị khởi nghĩa 

Dưới ách áp bức bóc lột hà khắc của bọn cai trị thực dân cùng 
bè lũ tay sai ở địa phương, đồng bào dân tộc Mường ở miễn núi 
phía Bắc đã liên tục nỗi dậy đấu tranh. Họ tập hợp nhau lại dưới 
ngọn cờ Cần Vương kháng Pháp của Đốc Ngữ (Nguyễn Đức Ngữ) 
bên bờ sông Đà (1886-1892), rồi tham gia vào Cuộc khởi nghĩa của 
Đinh Công Uy tức Chánh Uy, cầm đầu 300 người Mường ở Hòa 
Bình đấu tranh trong 15 năm từ năm 1889 đến 1903. 

Năm 1904, Quan lang xã Mông Hóa (Châu Kỳ Sơn) tên là Đinh 
Công Oai cậy quyền thế chiếm hết ruộng đất tốt trong xã, bắt dân 


443 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


làm xâu, làm nõ quanh năm. Nhân dân Mông Hóa đã phát đơn kiện 
Đinh Công Oai, buộc bọn cằm quyền Pháp ở Hòa Bình phải cách 
chức, kết án tù 20 năm tên này và trả lại ruộng đất cho dân. Theo lệ 
thế tập, quan lang mới của Mông Hóa phải là người trong con cháu 
dòng họ Đinh Công Oai. Thế nhưng, Đinh Công Nhung, quan lang 
xã Vĩnh Đồng đã dựa vào thế lực của thực dân Pháp đẻ tranh chức 
Lang xã Mông Hóa. Sau đó, hắn còn được Pháp cất nhắc lên chức 
Chánh Lang quan ở Hòa Bình (tương đương chức Tuần phủ dưới 
xuôi). Năm 1908, Đinh Công Nhung trắng trợn cướp 8 mẫu ruộng 
của nông dân Mông Hóa. Dân làng đệ đơn kiện lên tỉnh, lên tận 
Thống sứ Bắc Kỳ, rồi lên tận Toàn quyền Đông Dương nhưng đã bị 
xử thua. Những người lãnh đạo phong trào như nguyên Phó Tổng 
đốc Bang (tức Nguyễn Đinh), Tổng Kiêm (Nguyễn Văn Kiêm) đều 
là người Mông Hóa bị khủng bố phải trốn tránh lên rừng. Đinh 
Công Nhung bắt bố Đốc Bang đóng cũi thả trôi sông cho đến chết 
để buộc Tổng đốc Bang ra hàng và uy hiếp tỉnh thần đấu tranh của 
nhân dân. 

Hành động tàn bạo của Đinh Công Nhung làm cháy bùng lòng 
căm phẫn của dân Mường Mông Hóa. Đốc Bang, Tổng Kiêm đã 
vận động nhân dân nổi dậy chống lại ách áp bức thống trị của kẻ 
thù. Vào khoảng tháng 4-1909, hai ông đã vận động được 30 nghĩa 
sĩ. Ngày 15-4. lễ tế cờ được tổ chức tại núi Viên Nam xã Mông 
Hóa. Tổng Kiêm giữ chức Chánh Thống tướng, Đốc Bang làm Phó 
Thống tướng, đặt tên nghĩa quân là quân đội Bình Tây, quân kỳ 
màu đỏ có hai chữ “Bình Tây”. Đến đầu tháng 8, số người tham gia 
đã lên đến 41 người. Vũ khí chỉ có gậy gộc, dao rừng, một khẩu 
súng hỏa mai và một chiếc thuyền độc mộc! . 


Đầu tháng 8-1909, viên Công sứ Hòa Bình là Regnier đi dưỡng 
bệnh, Phó Công sứ Patrict bận việc đi thanh tra các đồn điền, 
Chánh Lang quan Đinh Công Nhung ở bên chợ Phương Lâm hữu 


1. Địa chí Hòa Bình, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 236. 


44 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


ngạn sông Đà, tại tỉnh ly Hòa Bình giờ chỉ còn lại viên Án sát và 
viên Để đốc. Đề đốc Đinh Công Nghiêm là con cháu của Đinh 
Công Uy nên sẵn mối hiềm khích với Đinh Công Nhung, lại được 
vận động nên ngả theo nghĩa quân. Trước đó ít ngày, địch bắt được 
một tướng chỉ huy của nghĩa quân tên Bảo nhốt giam tại nhà lao 
tỉnh ly nên càng thôi thúc Đốc Bang, Tổng Kiêm nỏi dậy. Nhận 
thấy thời cơ thuận lợi đã tới, chiêu ngày 2-8-1909, nghĩa quân làm 
lễ xuất quân tại núi Hang Cá bên cạnh làng Dụ thuộc xã Mông Hóa, 
quyết đánh chiếm thị xã. Nghĩa quân được phân thành nhiều toán 
nhỏ, lặng lẽ xâm nhập tỉnh ly ngay sau buổi tế cờ, đến sâm tối đã 
hội quân tại địa điểm bí mật chờ giờ hành động. 

2. Khởi nghĩa 

Theo kế hoạch đã định, rạng sáng mỏng 3-8-1909, Tổng Kiêm 
dẫn một toán 18 người Mường, trang bị thô sơ chỉ có 8 thanh mã 
tấu, một súng hỏa mai, đến đánh úp trại lính khô xanh Hòa Bình. 
Nhờ có Định Công Nghiêm làm nội ứng, nghĩa quân nhanh chóng 
triệt hạ được tên lính gác, xung phong chiểm đồn trong khi địch 
vẫn đang ngủ nên không kịp ứng phó. Giám binh Chaigneau thấy 
động chạy ra liền bị chém chết ngay bằng mã tấu, 5 tên địch bị hạ 
sục, 16 tên bị thương, số còn lại giơ tay hàng. Nghĩa quân phá kho 
súng, tịch thu 172 khẩu súng và 35.000 viên đạn, sau đó chia nhau 
đi phá công nhà pha, giải phóng hết phạm nhân, chiếm kho bạc, đốt 
phá công sở, giấy tờ của địch. Nghĩa quân dễ dàng làm chủ tỉnh ly 
Hòa Bình đến 10 giờ rười sáng cùng ngày mà không gặp phải sự 
kháng cự nào. Tên Đinh Công Nhung hay tin chỉ dám có thủ bên 
kia sông cùng I0 tay súng hộ vệ, còn nghĩa quân lại không có đò 


1. Chương Thâu.... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđd, tr. 261. 
“Theo Trần Huy Liệu, Bản dự thảo sử cách mạng cận đại Việt Nam 1858 
- 1945, Quyễn thứ lội Văn hóa Việt Nam xuất bản, 1950, tr. 96 thì số 
khí giới mà nghĩa quân đoạt được lúc đó có 150 súng trường kiểu 1874 và 
súng mousqueton kiểu 1892 cùng 35.000 viên đạn. 


445 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nên không sang được Phương Lâm. Sau khi bổ sung lực lượng và 
trang bị cho nghĩa quân bằng khí giới mới cướp được, nhận thấy 
không thể ở lâu tại tỉnh ly, Tổng Kiêm hạ lệnh rút lui theo tả ngạn 
sông Đà, qua bên sông về địa bàn Mông Hóa. Trên đường về, nghĩa 
quân tiếp tục hạ đồn Đồng Bến. Tới 3 giờ chiều hôm đó, Phó sứ 
Patrict đi công cán về gặp tên cai lục lộ Sournia nên biết tin tỉnh ly 
thất thủ, lại gặp ngay một toán nghĩa quân đi tuần ập đến. Hai bên 
xung đột kịch liệt, vợ chồng Sournia tháo chạy thoát thân, tên 
Patrict bị thương ở cằm và mang tai lẫn thoát về tỉnh ly. 

Ngay ngày hôm sau, quyền Thống sứ Bắc Kỳ Miribèle lên Hòa. 
Bình thị sát tình hình, trở về Hà Nội bàn bạc cùng Tổng Chỉ huy 
quân đội Pháp ra lệnh cho Đại úy Mathieu dẫn lính lê dương từ 
Việt Trì lên Hòa Bình tiến đánh nghĩa quân, Trung úy Léonard chỉ 
huy 50 lính khố đỏ chốt chặn ở đường số 6 đề phòng quân khởi 
nghĩa tràn về Hà Đông. Nghĩa quân tổ chức phục kích đánh chặn ở 
Đồng Mô khiến Trung đội của Léonard bị thiệt hại nặng không tiến 
lên được. 

Ngày 10-8-1909, địch dụ hàng, lãnh tụ nghĩa quân Tổng Kiêm 
cự tuyệt và tuyên bố chỉ hạ khí giới khi nào lấy được đầu tên Đinh 
Công Nhung. Hai toán quân của Mathieu và Léonard được bổ sung. 
thêm đội 50 lính khế đỏ do Trung úy Desgares từ Sơn Tây tới nên 
quyết định khởi sự tiến đánh quân khởi nghĩa. Ngày 14-8', Mathieu 
chỉ huy lực lượng gồm 115 lính lê đương, 100 lính khố xanh tấn 
công Mông Hóa nhưng nghĩa quân đã rút lên núi Viên Nam. Quân 
Pháp tổ chức bao vây, càn quét ác liệt khu vực nghĩa quân ẩn nắp. 
Ngày 24-8, nghĩa quân đánh chặn Pháp ở xóm Dụ nhưng bị thiệt 
hại 5 người. Đêm 26 rạng sáng 27-8, nghĩa quân tắn công, san bằng. 
đồn lính khó xanh ở Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) buộc địch phải 
điều quân đến Hòa Lạc truy kích nhóm người Mường nỗi dậy. 


1. Chương Thâu.... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđd, tr. 268. 


446 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Thực dân Pháp nới vòng vây ở Mông Hóa, giãn quân vẻ thiết lập 
một hệ thống đồn bốt phía Đông Nam sông Đà đẻ ngăn chặn quân 
của đồng bào Mường tiến về đồng bằng, gồm các đồn: Hòa Bình, 
Đồng Bến, Yên Lệ, Hòa Lạc, Hòa Mục, Mại Thôn. 


Dưới chân Tam Đảo khi ấy, Đề Thám đang chồng giặc càn quét 
sau vụ "Hà Thành đâu độc”. Tông Kiêm định đưa nghĩa quân vượt 
sông Hồng sang Vĩnh Yên hội quân với Đề Thám. Thực dân Pháp 
sớm để phòng, tập trung gần 3.000 lính bao vây Mông Hóa, tiến 
đánh căn cứ Viên Nam. Tổng Kiêm và Đốc Bang nhận thấy hướng 
rút lui theo đường bộ Sơn Tây bị khóa chặt, hai ông hạ lệnh dùng 
thuyền vượt sông Đà sang đóng ở Bản Thôn (thuộc huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ) mưu tính tìm đường vượt sông Hồng, sông Lô 
rút sang Tam Đảo cùng Đề Thám khởi nghĩa. Ngày 30-10-1909, 
địch huy động ba tiểu đoàn chốt chặn ở Tu Vũ, nghĩa quân bị đánh 
bật trở lại bên sông. Lực lượng bị chia cắt làm đôi, Tổng Kiêm bị 
dồn về chân núi Ba Vì còn Đốc Bang bị bao vây ở Mông Hóa. Đêm 
29 rạng ngày 30-11, nghĩa quân bị phục kích ở xóm Phèo. Hai 
người chết, trong đó có một tùy tướng của Tổng Khiêm. Từ đó, 
nghĩa quân không thể giữ một cứ điểm nào nhất định, máy lần vượt 
qua vượt lại sông Đà bị quân Pháp luôn luôn vây đánh, tuyệt lương. 
Số người ra hàng ngày càng nhiễu. 

"Thực dân Pháp quyết tâm dập tắt khởi nghĩa, xiết chặt vòng vây 
căn cứ Viên Nam. Nhiễu cuộc ác chiến đã nỗ ra, nhưng nghĩa quân 
không sao thoát ra khỏi vòng vây của địch. Mọi đường tiếp tế 
lương thực của nghĩa quân đều bị phong tỏa, lương thực cạn dần. 
“Trong tình thế nguy ngập đó, Tổng Kiêm, Đốc Bang quyết định mở. 
đường máu vượt khỏi vòng vây. Ngày 10-1-1910", trận tử chiến 


1. Trằn Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân, Nguyễn Văn Sự, Đặng 
Huy Vận, Lịch sử cận đại Việt Nam, Tập 3, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961, 
tr 112-113. 


44T 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


diễn ra ở Mông Hóa. Kết quả trận chiến là 8 nghĩa quân hy sinh, 17 
người bị bắt, 84 người ra hàng trong đó có Tổng Kiêm, Đốc Bang. 
Tòa án thực dân kết án Tổng Kiêm 25 năm đi đày Côn Đảo, Đốc 
Bang 20 năm đày lên Lạng Sơn, các nghĩa quân người ra hàng, 
người bị bắt, trước sau đều bị kết án. 

Người Pháp viết về cuộc khởi nghĩa như sau: 

“Việc đàn áp cuộc khởi nghĩa này không đòi hỏi nhiều hy sinh 
đồ máu như đối với Đè Thám. Nhưng nó cũng đòi hỏi không kém 
đối với quân đội bao tháng trời ròng rã phải có gắng và hành quân 
trong một vùng hiểm trở, khí hậu độc hại với cái nóng thiêu người! 
Dân chúng ủng hộ bọn phiển loạn - hơn cả ở Phúc Yên - do một 
quan hệ phong kiến ràng buộc dân Mường với lãnh tụ của họ. Bọn 
thân bình đáng lẽ giáp ta nhiều việc, trái lại chỉ là một trở ngại 


thực sự cho quân đội khi chúng đông tình với bọn phiến loạn... ".' 


VI. NHỮNG CUỘC NÓI DẬY CỦA ĐÒNG BÀO HMÔNG 
Ở HÀ GIANG 

1. Những cuộc nỗi dậy lẻ tẻ của đồng bào 

Trên các rẻo núi cao và miễn thượng du vùng Tây Bắc nước ta, 
đồng bào HMông chừng 10 vạn người, một số sống rải rác khắp 
các tỉnh miền núi như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái và 
một số sống lẻ tẻ ở các tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn và miễn 
thượng du Thanh Hóa, Nghệ An. 

Thuốc phiện chính là nguồn lợi lớn nhất của đồng bào HMông 
mà thực dân Pháp thèm khát. Ngay từ rất sớm, thực dân Pháp đã 
tìm cách thiết lập bộ máy cai trị, đàn áp nhân dân trong vùng hòng 
tận thu nguồn lợi từ việc trồng thuốc phiện. Chúng đặt ra các thứ 
thuế hà khắc, đặc biệt hạn chế việc vận chuyển muối từ dưới xuôi 


1. Etat-Major Francais, Histoire miliraire de I'Indochine, Hanoi 1931. Trần 
'Văn Giàu,... Lịch sử cận đại Việt Nam, tập 3, Sđd, tr. 112-113. 


448 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


lên vùng rẻo cao nhằm chỉ phối đời sống sinh hoạt của dân HMông, 
đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc trồng cây thuốc phiện, ép bán rẻ 
hoặc đổi lấy muối đẻ chúng đem về xuôi bán cho dân nghiện hoặc 
xuất khâu với lợi nhuận rất lớn. Dân tộc HMông đã nhiều lần nỏi 
dậy đấu tranh, sát cánh cùng đồng bào các dân tộc khác chống ách 
áp bức bóc lột của thực dân Pháp. 

Năm 1904, người HMông ở Lam Điền, Đại Bản đã cùng với 
người Dao ở phương dưới sự chỉ huy của một thiêu nữ người 
Dao là Pà-Leng nổi dậy chống giặc. Năm 1911, tại các vùng 
Mường Hưu, Mèo Vạc, người HMông lại nổi dậy dưới ngọn cờ của 
Giàng Quang Bảo chống thực dân Pháp và quan lại phong kiến 
tay sai. 

2. Cuộc khởi nghĩa do Sùng Mí Chẳng chỉ huy 


Năm 1911, tại Mèo Vạc (Hà Giang), một phong trào đấu tranh 
rộng lớn của dân HMông đã nô ra dưới sự lãnh đạo của một thầy 
mo quyền uy nhất vùng có tên Sùng Mí Chảng (Chiong Nui 
Tchang). Chảng quê ở xóm Sì Phài, xã Đồng Văn, huyện Đồng 
Văn, tỉnh Hà Giang, sống cơ cực từ nhỏ nên thấu hiểu và thông 
cảm với sự đói khô của dân HMông dưới ách đô hộ của thực dân 
Pháp và phong kiến tay sai. Sùng Mí Chảng là một thày mo, lại sẵn 
có tiếng hát hay, thường hát những bài ca tiếng hát kẻ về nỗi đau 
khổ để kích động quần chúng. Ông tự xưng là Vua IIMông để tập 
hợp quân chúng vũ trang khởi nghĩa chồng lại kẻ thù. 

Ngày 11-2-1911, khoảng 400 người HMông ở Ngai-bản-sui, có 
cả một số người HMông ở bên kia biên giới nhập vào, kéo đến biểu 
tình tại trước dinh tên Đại lý Pháp là Léonard ở Đồng Văn, đòi 
những quyền lợi đã có từ 50 năm trước. Khẩu hiệu của cuộc đấu 
tranh là: “chóng áp bức, bóc lột, đòi được tự do đi lại làm ăn, tự do 
znua bán thuốc phiện và chuyên chở muối". Nhưng thực dân Pháp 


1. Giàng A Páo, Lâm Tâm, Truyền thống của đân tộc Mèo đoàn kết đấu 
tranh bảo vệ tổ quốc Việt Nam, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1919, tr. S1. 


49 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


không đếm xia gì đến nguyện vọng của dân HMông, Sùng Mí 
Chảng đã quyết định phát động một cuộc đấu tranh vũ trang. 

Sùng Mí Chảng tập hợp nghĩa quân đốt phá nhiều làng và chợ 
dưới quyền kiểm soát của chính quyền thuộc địa như Vịnh Thôn, 
mỏ Rua, Lũng Cam (26-2), Mường Cha (28-2), Lũng Phin và chợ 
Tong Ba (1-3). Đồng thời, những đồn Ma Lin, Heu Ton ở bên kia 
biên giới, thuộc Trung Quốc cách Đông Bắc Đồng Văn độ 14 hay 
16 cây số cũng bị dân HMông chiếm cứ vào ngày 27-2. Một đòn 
nữa ở gần Tiên Phong đối diện với đồn Pháp ở Chong-poung cũng 
bị nghĩa quân chiếm ngày 3-3. Lực lượng quân nổi dậy HMông 
phát triên nhanh chóng, chia làm 6 toán: toán Đường Thượng 
khoảng 800-900 người; toán Mai Lo có độ 800 người; toán Xin Cai 
có 70 cây súng; toán Mỏ Soi có 150 cây súng; toán Mèo Vạc rất 
đông do chính Vua HMông Sùng Mí Chảng trực tiếp chỉ huy; một 
toán nhỏ ở Loung Phin'. 


Trước sự lớn mạnh của phong trào, thực dân Pháp rất lo ngại, 
giao trách nhiệm đàn áp cho Thiếu tá Mortreuil, huy động hai đại 
đội lính khố đỏ từ Yên Bái và Lục An Châu, 25 lính lê dương và 
một đội lính khố đỏ từ Cao Bằng sang Hà Giang. Toán quân ở 
Đường Thượng đông hơn cả, lại gần thị xã Hà Giang nhất nên địch 
dồn lực lượng lớn về phía này. Ngày 27-2, Đại úy Roguin dẫn một 
toán lính lê dương và khố đỏ từ Hà Giang kéo đến đóng ở Yên 
Ninh phía Bắc cứ điểm trên. Ngày 4-3, một toán quân khác do Đại 
úy Maupin chỉ huy tiến thẳng về Đường Thượng. Sau đó, địch lại 
bổ sung thêm một đội lính lê dương, một đội khố đỏ và một đội khó 
xanh do Đại úy Cot chỉ huy đánh vào phía Nam Đường Thượng. 
Trước tiên, thực dân Pháp tìm cách liên lạc với nghĩa quân thu thập 
các yêu sách, dụ dỗ dân HMông giải tán, trở về làng cũ. 


1. Trần Huy Liệu, Bản dự thảo sử cách mạng cận đại Việt Nam 1858-8- 
1945, Quyển thứ hai, Hội Văn hóa Việt Nam xuất bản, 1950, tr. 1 14. 


450 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Ngày 8-3, Maupin được tin có hai toán nghĩa quân xuất hiện ở 
Xir Cai liền điều quân tử Yên Ninh tới đánh dẹp. Quân HMông 
liềr tản vào rừng lẫn trồn hoặc lánh qua bên kia biên giới Trung 
Quốc. Maupin đành cắt cử quân lập hai đồn Xin Cai và Tsoun Tai 
đẻ xiểm soát khu vực. Ngày 10-3, Thiểu tá Mortreuil, chỉ huy cuộc 
hàh quân, được tin một số lớn quân HMông đã tản vào rừng núi 
sau hai trận xung đột qua loa với quân Pháp, liền đặt một đồn trần 
thủ ở Đồng Thượng và ít ngày sau lập một đồn ở Mường Cha. Nửa 
cuếi tháng 3-1911, thực dân Pháp tung quân thám thính và càn quét 
khèp vùng nhưng nghĩa quân HMông đã phân tán lực lượng đẻ 
tránh giặc. 


Đối với đám quân HMông ở Mèo Vạc, Pháp cũng dùng cách dụ 
dỗ dân nổi dậy trở về làng cũ và hứa không bắt tội những người 
quy hàng. Ngày 13-3, Đại úy Cot dẫn quân đến Đồng Văn, qua Yên 
Nirh và Phó Bảng, tới ngày 22-3 đến đóng đồn ở Mèo Vạc. Địch 
đã tiến hành nhiều đợt càn quét, vây hãm quân HMông trên đỉnh 
Mèo Vạc, nhiều người HMông bị bắt nhốt, trong đó có Sùng Mí 
Ching cùng bố mẹ, vợ con và em. Thực dân Pháp dùng mọi thủ 
đozn dụ dỗ, mua chuộc nhưng không làm Chảng lung lay nên giải 
Chàng về giam ở Hà Giang, giam lỏng gia đình ông ở Đồng Văn, 
tiết tục mua chuộc bằng cách cấp tiền bạc cho con, em Chảng đi học 
ở Lường địa phương. Nhưng nghĩa quân HMông vẫn tiếp tục hoạt 
độtg dù phong trào có yếu hơn trước. Địch bèn dùng kế ly gián, thả 
Ching sau hơn nửa năm giam giữ nhằm làm lục đục nội bộ quân 
HMông. Nhưng giặc đã thất bại. Sùng Mí Chảng lại tiếp tục tập hợp 
người HMông, tiếp tục chiến đấu kiên cường chống Pháp. 


Đầu tháng 4-1911, quân HMông chiếm đóng suốt một dải núi 
Nận La, Đông Bắc Đồng Thượng và những ngọn núi Đồng 
Thượng và Mường Cha. Chiều 11-4, một toán quân Pháp do một hạ 
sĩ quan chỉ huy phái đến Đồng Thượng, trực vây bắt 8 người HMông 
có khí giới tại một xóm bên cạnh. Cuộc xung đột đã làm cho Pháp 


451 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


mắt 1 lính khô đỏ, trước khi rút lui nghĩa quân còn tịch thu hết súng 
đạn của tên lính tử trận. Trước sự khủng bố, đe dọa và dụ dỗ của kẻ 
thù, trong hai ngày 13 và 14-4, nhiều quân HMông đã ra hàng. Cuối 
tháng 4, một toán 50 quân HMông vẫn hoạt động tích cực ở gần Xa 
Loang, địch vẫn chưa thẻ kiểm soát vùng Dương Thượng. 


Tại Mỏ Soi, Tướng Pennequin đã lên khu vực Phù Cao thị sát, 
do có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với các dân tộc mị ên 
núi, hắn đã dụ dỗ được nhiều quân HMông trở về làng cũ. Đến cuối 
tháng 4, tình hình tại Mỏ Soi tạm lắng xuống. 


Một toán 200 quân HMông sau khi chiếm một đồn nhỏ bên 
biên giới Trung Quốc gần Tiên Phong đã kéo vẻ hạ trại cách Đông, 
Bắc Chang Poung 1 cây số. Viên sĩ quan Pháp là Bechade coi đồn 
Chang Poung đã dẫn người đến dụ dỗ họ giải tán. Còn toán quân 
khởi nghĩa ở Mai Lo thì lẫn trốn trong rừng lánh giặc. 

Cuối năm 1911, Vua HMông Sùng Mí Chảng dẫn quân tấn 
công địch ở vùng Phó Bảng, đốt phá làng mạc khiến thực dân Pháp 
lo lắng. Đại lý Pháp ở Đồng Văn là Thomas quyết dùng vũ lực trắn 
áp quân khởi nghĩa. Thomas đã liên hệ với quan quân địa phương 
Trung Quốc bên kia biên giới cùng phối hợp tấn công quân 
HMông. Ngày 29-1-1912, Sùng Mí Chảng bị địch vây ở núi Mã 
Lỗ, nghĩa quân yếu thế phải rút lui, vợ con và em gái Chảng đều 
chết trận, một số nghĩa quân chạy trốn sang Trung Quốc. Địch ráo 
riết truy bắt Chảng và tàn quân. Sùng Mí Chảng trở về xã Đồng 
Văn, tìm cách liên lạc với Trưởng thôn người HMông là Vàng Xin 
để bàn mưu tiếp tục chống Pháp. Vàng Xin trước là bộ hạ của 
Chảng, nhưng tên này đã phản bội, lừa hẹn gặp Chảng đồng thời 
ngằm báo cho Chánh tổng người Tày là Nguyễn Đình Cao. Ngày 
22-4-1912, Sùng Mí Chảng bị chúng bắt tại thôn Má Phắng, xã 
Đồng Văn, đem nộp cho Pháp. Từ đây, cuộc khởi nghĩa của người 
HMông rơi vào thoái trào và tan rã. 


452 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


VII. NHỮNG CUỘC NÓI DẠY CỦA ĐỒNG BÀO CÁC 
DÂN TỘC THIẾU SÓ VÙNG TÂY NGUYÊN CHÓNG PHÁP 


1. Cuộc khởi nghĩa của Ama Jhao (1889-1905) 


Cuối thế kỳ XIX, thực dân Pháp bắt đầu xâm nhập lên vùng 
Tây Nguyên. Ngay khi đặt chân tới vùng Đắk Lắk, chúng đã tiến 
hành khai thác, bóc lột nhân dân trong vùng. Đề xây dựng đồn bốt, 
trại lính, đắp đường, thực dân Pháp ra sức tung quân đi các buôn 
làng bắt phu, tróc thuế. Ban đầu, đồng bào người Thượng chỉ phản 
ứng tự phát, lẻ tẻ bằng cách bỏ trốn hoặc dời làng vào rừng sâu. 
Ama Jhao, một Tù trưởng quyền uy nhất vùng đã đứng lên lãnh đạo 
đồng bào Ê-đê chống giặc bắt phu. Để động viên nhân dân kiên 
quyết chống Pháp, Ama Jhao nói: 


"Đất là lưng của ông bà ta, rừng cây khe suối là của ông bà ta, 
sao ta lại chịu bỏ nhà, bỏ làng đi làm đường cho bọn ó trăng để 
chúng dâm lên lưng ông bà ta, phá phách rừng núi của ông bà ta". 


Hưởng ứng lời kêu gọi của Ama Jhao, nhân dân các làng bản 
dưới quyền ông đều cương quyết không chịu đi phu cho thực dân 
Pháp. Đối với Ama Jhao, do hiểu rõ về danh tiếng của ông nên 


chúng đã nhiều lần cử bọn tay chân mang quà cáp đến tận nhà để 
tìm cách mua chuộc ông. Đích thân Bourgeois (sau này trở thành 
Công sứ Đắk Lắk), nhà thám hiểm Yersin cùng một số quan chức 
Pháp khác khi đến Buôn Ma Thuột đều đến thuyết phục, dụ dỗ 
Ama Jhao nhưng đều bị ông cự tuyệt. 

Năm 1889, bọn tay sai Pháp đã bắt đồng bào Êđê vùng Krông 
Pak phải dời buôn làng đi nơi khác để chúng xây dựng đồn tháp, 


1. Võ Nguyên, Lịch sử các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt 
Nam 1858-1945, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958. Dẫn theo Đinh Xuân Lâm: 
Những trang sử vẻ vang của các đân tộc ít người (miễn Nam), Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 1968, tr. 42. 


453 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


mở đường giao thông từ Buôn Ma Thuột đi Ninh Hòa. Không 
những thế, chúng còn bắt đồng bào đi phu làm đường, xây đồn 
tháp. Dưới sự lãnh đạo của Ama Jhao, nhân dân trong vùng đã tổ 
chức nhiều cuộc đấu tranh ngăn cản, không cho địch đến căng dây 
đóng cọc, cướp đất. Lực lượng thanh niên được trang bị bằng 
những vũ khí thô sơ, bí mật tiến đánh những nơi đóng quân, các trụ 
sở của địch, gây cho chúng nhiều khó khăn, thiệt hại. Năm 1890, 
Pháp phái một cánh quân từ sông Cầu qua Củng Sơn (thuộc Phú 
Yên) tiến lên đánh chiếm Buôn Ma Thuột. Ama Jhao bố trí quân 
mai phục ở khu vực buôn Ea Yông. Dựa vào địa thế rừng núi hiểm 
trở, với lối đánh du kích mưu trí, dũng cảm, nghĩa quân đã gây cho 
địch nhiều thiệt hại, buộc chúng phải quay về đồng bằng. 

Năm 1901, Ama Jhao dẫn đầu một đoàn gồm các chủ buôn, già 
làng xuống Củng Sơn khiếu tố với chính quyền thực dân về việc 
dân chúng trong vùng bị thực dân Pháp “cướp đoạt đắt đai, tàn phá 
nhà cửa"'. Tất nhiên, những yêu sách trên không được thực hiện 
nhưng uy tín và ảnh hưởng của ông ngày càng lớn rộng trong đồng 
bào các dân tộc trên cao nguyên Đăk Lak. 


Phong trào chống bắt phu dưới sự lãnh đạo của Ama Jhao lan 
nhanh khắp vùng Đắk Lắk. Đối với các làng bản gần trại lính giặc, 
người dân trốn vào rừng để tránh bị khủng bó, bắt bớ. Các làng ở 
xa dân chúng đã công khai đấu lý với kẻ thù, thậm chí sẵn sàng 
chống trả quyết liệt những hành động đàn áp của địch. Ở buôn Ba- 
Hiêu, nhân dân đã dùng nỏ và tên thuốc độc chặn đánh một đoàn xe 
bò tiếp tế của địch, bắn chết mấy tên lính và cướp được nhiều muối 
và đạn. 

Lo sợ trước ảnh hưởng của phong trào, thực dân Pháp đã dùng 
thủ đoạn bao vây kinh tế, chặn đường tiếp tế muối và dụng cụ từ 


1. Dẫn theo Phạm Sang, "Cuộc khởi nghĩa Ama Jhao ( 1889-1905)”, Tạp chí 
Lịch sử quân sự, 2-2001, tr. 38. 


45⁄4 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


. Ama Jhao đã chỉ đạo dân chúng thu gom các lâm thổ 
sản quý hiếm như mật ong, sáp ong, gạc nai, xương hổ, ngà voi... 
rồi bí mật cho chuyển xuống các tỉnh dưới xuôi như Bình Định, 
Phú Yên đề đổi muối và sắt. Do đó, dù đã dùng nhiều thủ đoạn bao. 
vây, cô lập kinh tế đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk nhưng Pháp 
vẫn không thể đàn áp được phong trào nổi dậy chống thực dân 
Pháp bắt phu, chiếm đất. Thực dân Pháp lại dùng thủ đoạn mua 
chuộc, dụ đỗ kết hợp đe dọa bằng sức mạnh quân sự nhằm chiếm 
đoạt vùng đất đai màu mỡ ở phía Đông Bắc thị xã Buôn Ma Thuột. 
Ama Jhao vẫn không chuyển ý, tiếp tục lãnh đạo nhân dân đầu 
tranh chống Pháp. Ông đã đi tiếp xúc, vận động và thuyết phục các 
già làng, trưởng bản trong vùng cùng đoàn kết chồng giặc. Ông đã 
đến vùng phía Bắc để liên kết với Ama Gơm, Ama Hap (huyện 
Cheo Reo), Ama Dak ở buôn Trinh (huyện Buôn Hỗ) và nhiều tộc 
trưởng khác trong vùng. Thế và lực của nghĩa quân được tăng cường 
và mở rộng. 


Năm 1903, Ama Jhao tổ chức tập kích Pháp trên đường 21, 
đoạn kilômét 42, diệt 2 lính Pháp, thu 2 xe bò chở muối và quân 
trang, quân dụng. Đầu năm 1904, thực dân Pháp ráo riết thực hiện 
kế hoạch bình định cao nguyên Đắk Lắk để chuyển tỉnh ly từ Bản 
Đôn về Buôn Ma Thuột. Chúng tập trung lực lượng, chia làm hai 
mũi xuất phát từ hai đầu của quốc lộ 21, đánh vào khu căn cứ của 
nghĩa quân. Ama Jhao tổ chức lực lượng thành những đơn vị nhỏ 
đánh địch khắp nơi, không cho chúng vào khu căn cứ. 


Tháng 2-1904, giặc Pháp đưa thêm lính từ Huế vào và từ Nam 
Vang sang, rồi dùng một lực lượng khá lớn đẻ tắn công vào căn cứ 
chính của nghĩa quân. Quân của Ama Jhao chiến đấu rất dũng cảm. 
Nhưng lực lượng nghĩa quân còn trong bước đầu xây dựng nên 
không thể kéo dài cuộc chiến đấu được, và cuối cùng bị tan vỡ. 
Ama Jhao đem theo tôi tớ và một số dân làng cả thảy độ 400 người 
chạy vào rừng sâu. Trải qua mấy năm tiến hành cuộc chiến đấu 


455 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


không cân sức, lực lượng nghĩa quân đã bị suy giảm nhiều. Để tiếp 
tục kháng Pháp, Ama Jhao đã quyết định đi khảo sát vùng núi Chư 
Quynh để chuẩn bị căn cứ kháng chiến lâu dài. 

Giặc Pháp lúc này một mặt vẫn cho binh lính tiếp tục đuổi theo 
nghĩa quân, mặt khác cho bọn Tù trưởng đã đầu hàng đi bắt phu bắt 
lính, dụ dỗ dân chúng dẫn đường cho chúng đi sâu vào căn cứ 
nghĩa quân. Tháng 6-1905, một toán quân Pháp do một tên cận vệ 
phản bội dẫn đường đã ập vào căn cứ bắt Ama Jhao. Ông bị bắt đưa 
về giam giữ tại nhà lao Buôn Ma Thuột. Tại đây, giặc Pháp ra sức 
dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo ông hợp tác hòng xoa dịu tình thế căng 
thẳng trên vùng cao nguyên. Với khí phách kiên cường, khảng khái, 
Ama Jhao đã trả lời chúng: 

“Dùng hèn kế để bắt ta sao gọi là thắng ta được, điều ấy đâu 
có gì đáng vẻ vang cho các ngươi. Cứ trả ta về núi rừng xem ai 
thắng af"!. 

Dụ dỗ mua chuộc không được, giặc Pháp xoay ra đánh đập, tra 
tấn. Kết quả là sau hai tháng bị cầm tù, Ama Jhao đã hy sinh trong 
ngục. Phong trào chóng bắt đi phu của đồng bào Ê-đê cũng bị dập tắt. 

2. Cuộc khởi nghĩa Thăng Mo (Gia Rai) của Pơ-tao-Pui 

Đầu năm 1902, đồng bào Gia-rai vùng Thăng Mo thuộc miền 
thượng du tỉnh Bình Định nhất loạt nỗi dậy chống thuế, chống 
chính sách bắt phu, bắt lính của thực dân Pháp. Nhiều tên tay sai 
gian ác của thực dân Pháp tiến vào vùng Thăng Mo bắt phu, thu 
thuế bị mật phục giết chết. Tuy quân Pháp đã nhiều lần phái quân 
tuần tiễu càn quét quanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây 
nhưng chúng không thẻ khuất phục được phong trào đấu tranh ngày 
một lan rộng khắp vùng Pleiku (Gia Lai), miền Tây Kon Tum và 


1. Phạm Sang, "Cuộc khởi nghĩa Ama Jhao (1889-1905)”, Tạp chí Lịch sử 
quân sự, tháng 2-2001, tr. 39. 


456 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Bắc Đắk Lắk. Tình hình căng thẳng kéo dài suốt trong 2 năm 1902- 
1903 khiến thực dân Pháp gặp nhiều bát lợi trong việc bình định 
vùng Tây Nguyên. 

Tháng 1-1904, giặc Pháp đã phái một đội lính ngụy càn quét 
ráo riết vùng An Khê (Bình Định), sau đó đặt một bốt canh ở chợ 
Đồn để thường xuyên canh gác cân mật hòng ngăn chặn mọi hoạt 
động của nghĩa quân. Nhưng nghĩa quân đã kịp thời vận động nhân 
dân trong vùng rào buôn, cắm chông, mắc cạm bẫy đẻ thành lập 
buôn chiến đấu. Kẻ thù đi tới đâu là trồng báo động vang lên từ buôn 
này sang buôn khác. Đứng sau các hàng rào kín mít bảo vệ buôn 
làng chiến đầu là hàng rào những chiến binh cầm nỏ có tên độc sẵn 
sàng chiến đấu với quân địch. Trước tình thế bắt lợi đó, Pháp buộc 
phải nhượng bộ và hứa hẹn sẽ trừng trị những tên tay sai đã thu thuế 
quá nặng hay đã đánh đập đồng bào khi đi bắt phu, bắt lính. 


Nổi lên giữa vùng Thăng Mo anh dũng bất khuất là một Tù 
trưởng gan dạ, dũng cảm có tên Pơ-tao-Pui Ơi At. Pơ-tao-Pui tức 
Vua Lửa (Hỏa xá) được người Gia Rai tôn sùng như một vị thần 
sống nắm giữ cây kiếm thắn của bộ tộc. 

Năm 1904, tên thực dân Odendhal (Odend'hal) lấy danh nghĩa 
đi khảo sát các di tích văn hóa Chăm đã mạo hiểm xông xáo vào 
vùng căn cứ nghĩa quân, thực chất hắn muốn điều tra, dò xét để 
chuẩn bị một cuộc phản công lớn sau đó. Nhân chuyến đi này, 
Odendhal còn muốn gặp Tù trưởng Pơ-tao-Pui đẻ tìm cách dụ dỗ, 
mua chuộc. Odendhal nhờ Miuơng một người dân tộc thiểu số và 
Bùi - một người Kinh đang sinh sống ở đó, dàn xếp đẻ tiếp xúc với 
Pơ-tao-Pui. Lợi dụng thời cơ, Pơ-tao-Pui trá hàng. Kết quả làm việc 
với Vua Lửa Ơi At tỏ ra khả quan, nên ngày 31-3-1904, Odendhal 
đắc ý gửi điện tín ra Huế báo cáo tình hình với Khâm sứ Trung Kỳ. 
Rồi, trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, Odendhal có nhiều hành động 
vi phạm luật tục địa phương như không nhận đồ cúng, không trao. 


457 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đổi vòng đeo tay, thậm chí hắn còn đòi Pơ-tao-Pui cho xem kỳ 
được thanh kiếm thần như đồn đại. Chính sự thất thố của Odendhal 
đã khiến Pơ-tao-Pui tức giận, ông cho người mật phục rồi mở tiệc 
rượu “quy thuận” mời Odendhal ngày 7-4-1904. Tên thực dân chủ 
quan đã mắc mưu vị Tù trưởng, chỉ đi cùng vài tùy tùng tới điểm 
hẹn đúng giờ đã định mà không chút đề phòng. Pơ-tao-Pui liền hô 
nghĩa quân xông ra trói chặt Odendhal đem vào rừng xử tử ngay 
ngày hôm đó. 


Tin Odendhal bị quân khởi nghĩa người Gia Rai giết chết khiến 
Pháp bàng hoàng, vội cử ngay một đạo quân gồm 200 lính khố 
xanh do Giám binh Vincilioni chỉ huy về buôn của Pơ-tao-Pui cần 
quét, khủng bố đẻ trả thù. Nhưng do đã đoán trước được tình hình, 
Pơ-tao-Pui hạ lệnh cho nghĩa quân nhanh chóng rút vào thung lũng 
sông Ayunpa trước khi giặc đến để bảo toàn lực lượng. Giặc Pháp 
điên cuồng đốt phá nhà cửa, chúng còn liễu lĩnh tiến sâu vào rừng 
núi để lùng bắt nghĩa quân và dân chúng. Cuộc nỗi dậy của Vua 
Lửa Pơ-tao-Pui đã kích thích và lôi cuốn được đông đảo nhân dân 
nhiều dân tộc tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp ở khu vực 
Bắc Tây Nguyên. Henri Maitre nhận định: 

“Những biến có đáng tiếc đó đánh dẫu sự mở đâu của một kỷ) 
nguyên rồi loạn trong cả vàng phía Dông này của người Jraf"!. 

Các cuộc nổi dậy diễn ra từ Cheoreo đến phía Tây An Khê và 
lan rộng khắp cao nguyên Pleiku, như cuộc nổi dậy ở vùng 
Konchrăh (phía trên đèo Mangyang, xã Hà Ra, huyện Mangyang, 
tỉnh Gia Lai ngày nay), cuộc nỗi dậy của Tù trưởng Khoun, thủ lĩnh 


- Maitre H, Les jungles mới, Mission Henri Maitre (1909-1911), Indochine 
sud central, Emile Larose, Paris, 1912, tr. 308. Dẫn theo Nguyễn Văn 
Chiến: Phong trào yêu nước chẳng Pháp ở Gialai - Kontum từ cuối th kỷ: 
19 đến năm 1945, Luận án Tiến sỹ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 
2001, tr. 91. 


458 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


8 vùng Pleiku của Tai, thủ lĩnh 21 làng chung quanh Plei Bring 
(huyện Chư Sê ngày nay) đã gây cho Pháp nhiều thiệt hại nặng nề. 


Từ năm 1905-1907, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Pơ tao pui, 
nhân dân các dân tộc quanh vùng Cheoreo nỏi dậy đấu tranh do 
Ama Lai - chủ làng Đê Bla ở phía Nam Cheoreo lãnh đạo. Căn cứ 
của Ama Lai là vùng rừng núi thuộc các làng Plei Bông, Hwing. 
Địa bàn hoạt động của nghĩa quân mở rộng ra các vùng quanh 
Cheoreo, Củng Sơn, M`Drak ở phía Nam đến tận buôn Hỗ, buôn 
Eo Tiêu, ở phía Tây. Nhiều lần nghĩa quân tấn công đồn Plei Tur, 
gây nhiều thiệt hại cho quân Pháp. 


Lo sợ trước sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh do Pơ-tao- 
Pui lãnh đạo, thực dân Pháp tổ chức một cuộc hành quân lớn từ 
ngày 7-8-1907 đến ngày 16-8-1907, do Đồn trưởng Plei Tur Bemier 
và Morel - Đồn trưởng đồn H`wing chỉ huy. Ngày 13-8, cuộc chiến 
đâu diễn ra ác liệt tại làng H`Wing. Do lực lượng quá chênh lệch so 
với địch, nghĩa quân phải rút vào rừng đẻ tiếp tục kháng chiến. Ngày 
14-8, trận chiến tiếp tục diễn ra ngoài rừng, Ama Lai bị bắt. Sau khi 
đàn áp cuộc khởi nghĩa của Ama Lai, thực dân Pháp mở rộng phạm 
vi chiếm đóng, ráo riết truy lùng nghĩa quân. 

Ngày 2-9-1907, được sự dẫn đường của một số lính nguyên là 
nghĩa quân của Ama Lai quy thuận, thực dân Pháp tắn công làng 
Plei Bông, căn cứ trước đây của Ama Lai. Nhân dân làng Plei Bông 
phòng thủ chặt chẽ, chủ động đánh trả, giết chết một tên lính và 
làm nhiều tên khác bị thương. I1 giờ trưa ngày 5-10-1907, quân 
Pháp tiến công làng Plei Bông Tuch Ngo, nhiều lính khố xanh rơi 
vào bẫy chông, tên sĩ quan chỉ huy Bemier bị trọng thương. Từ 17- 
10 đến 30-10-1907, quân Pháp tiếp tục tắn công làng Plei Kueng Tê 
và Plei Gung nhưng bị nhân dân phục kích trên những con đường 
vào làng. Sau một trận chiến đấu dữ dội, trước lực lượng quân sự 
vượt trội của kè thù, nghĩa quân và dân làng rút vào rừng. Tiếp đến, 


459 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


làng Buôn Linh cũng bị tắn công. Cuối năm 1907, quân Pháp mở 
cuộc hành quân quy mô lớn vào thung lũng Ayunpa, bắt được Pơ- 
Tao-Pui. Từ đây, phong trào đấu tranh của đồng bào Gia Rai suy 
yếu rõ rệt. Ngọn lửa đầu tranh quật khởi của đồng bào dân tộc thiểu 
số ở Tây Nguyên vẫn âm ¡ chờ thời cơ bùng cháy dữ dội và thực 
dân Pháp chưa bao giờ thực sự làm chủ được vùng đắt này. 

3. Khởi nghĩa của đồng bào Xơ-đăng tại biên giới Việt - Lào 
năm 1901 

Năm 1893, thực dân Pháp đã phân định xong biên giới giữa 
Lào và Trung Kỳ của Việt Nam. Mục đích thâm độc của chúng là 
nhằm chia rẽ nhân dân hai nước Việt - Lào để dễ thống trị. Tháng 
1-1901, viên Công sứ Pháp ở Attapư là Toumier cho lập một bốt 
canh ở làng Konkơtu (hiện nay thuộc xã Kon Hring, huyện Đăk Hà, 
tỉnh Kon Tum) nhằm khống chế vùng Bắc Kon Tum. Bốt canh án 
ngữ ngã ba của hai con sông Psi và Pô kô, ngoài mục đích bình 
định và thu thuế trong vùng, thực dân Pháp còn muốn một mặt cắt 
đứt mọi liên lạc giữa đồng bào Xơ-Đăng ở phía Bắc với đồng bào 
Gia Rai và Ba Na ở phía Nam và đồng bào Kinh tại đây mặt khác 
tách rời hai khối đồng bào dân tộc thiểu số của hai nước Việt - Lào. 
Bên cạnh đó, chúng không ngừng tăng cường bóc lột đồng bào địa 
phương bằng nhiều thứ sưu cao, thuế nặng. Đề tiến hành xây đòn, 

“trưởng đôn là ông Robert áp bức dân chúng trong vùng với những 

tạp dịch nặng nhọc, bắt mãn sinh hận thù”. 

Bắt bình trước hành động xâm lược và đô hộ hà khắc của kẻ 
thù, đồng bào Kha (người Lào Thơng) vùng Hạ Lào được sự lãnh 
đạo của Bac Mỹ (có tài liệu viết là Nai Mi), thường gọi là Ông Kẹo, 


1. Giáo phận Kontum, sơ lược lịch sử truyền giáo, Tài liệu lưu hành nội bộ, 
không ghi năm xuất bản, tr. 20. Dẫn theo Nguyễn Văn Chiến: Phong trào 
yêu nước chống Pháp ở Gialai - Kontum từ cuối thể kỷ 19 đến năm 1945, 
Sđd, tr. 85. 


460 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


một người thuộc tẳng lớp Phumibun' cùng những người thân thuộc 
như Bac Preuil (Ông Thông), Ông Xù, Ông Veun và bà Ông Mesa 
nôi dậy chống thực dân Pháp và chính quyên tay sai. Thông qua các 
hình thức tôn giáo, Ông Kẹo đã tổ chức các buỏi tế lễ nhằm tuyên 
truyền vận động nhân dân chống Pháp. Ngày 12-4-1901, khoảng 
1.500 người Kha được trang bị vũ khí thô sơ nỗi đậy bao vây tên 
Remy, một ủy viên chính phủ, cựu giám binh bản xứ tại ngôi chùa 
ở Tha Teng đẻ phản đối sự thu thuế hàng năm của thực dân Pháp. 
Trước sức mạnh đông đảo và chủ động tấn công của đồng bào Kha, 
thực dân Pháp bị tôn thất đáng kể, Remy cùng vài tùy tùng phải tìm 
cách thoát khỏi vòng vây, tháo chạy về tỉnh ly. Cuộc tấn công vào 
“Tha Teng: 

"là sự báo hiệu một cuộc nôi dậy kéo dài nhiều năm làm tiêu 
điêu cao nguyên và làm rối loạn vùng lãnh thỏ Hạ Lào từ tả ngạn 
sông Mê-kông đến nước An Nam"°. 

Tin người Kha ở bên kia biên giới nhất tể nỗi dậy chống thực 
dân Pháp như tiếng công tranh đấu vang xa tới các bộ lạc thiểu số 
trên núi rừng Tây Nguyên. Tù trưởng Irê, người Hà Lăng, một 
nhánh của bộ tộc Xơ-đăng liền lãnh đạo bộ lạc mình và tập hợp các 
bộ lạc khác nỗi dậy đánh Pháp. Nghĩa quân Xơ-đăng liên lạc chặt 


1. Nhân dân tham gia cuộc nị tin tưởng rằng những người trong tằng 
lớp Phumibun là những thần linh, có quyền lực đặc biệt, như quyền được. 
trị vì bằng công lý, quyền thực hiện các phép nhiệm màu, quyền được 
hưởng các tặng phẩm siêu nhiên và được bảo vệ không bị tổn hại. Theo. 
Daufềs E, La garde indigene de l'Indochine de sa création à nos jours. 
Avignon, 1934, tr232. Dẫn theo Nguyễn Văn Chiến, Phong trào yêu 
nước chỗng Pháp ở Gialai - Kontum từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1945, 
Luận án Tiền sỹ. Đại học sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 2001. tr. 86. 

Daufès. E, La garde indigene de ['Indochine de sa creation à nos jOurs, 
T.second, Avignon, 1934, tr. 232. Theo Nguyễn Văn Chiến, Phong trào 
yêu nước chỗng Pháp ở Gialai - Kontum từ cuỗi thể kỷ 19 đến năm 1945, 
Sđd, tr. 86. 


e 


46I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


chẽ với nghĩa quân đồng bào dân tộc thiểu số trên đất Lào để cùng. 
phối hợp hàng động. 

Mục tiêu đầu tiên của nghĩa quân chính là đánh chiếm bốt canh 
tại ngã ba sông Psi và Pô kô do Robert chỉ huy. Trước khi đánh 
đồn, nghĩa quân đã cho người điều tra cẩn thận giờ giấc của bọn 
lính đóng trong đồn để dễ hành động. Nhưng do sơ hở của nghĩa 
quân, một chủ làng bên cạnh đồn biết được kế hoạch tấn công đồn 
Konkơtu của người Xơ-đăng và báo cho Robert biết để để phòng. 
"Trước tình hình ấy, Irê thay đổi cách đánh, không tần công vào ban 
đêm, lúc gà gáy sáng như kế hoạch đã vạch mà bắt ngờ tấn công, 
khi Robert và bọn lính trong chủ quan, lơ là mất cảnh giác nhất. 
Rồi, khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, 9 giờ sáng ngày 27-5-1901, nghĩa 
quân Xơ-đăng quyết định tấn công 
tôi chỉ đánh bọn Pháp, không đánh những người Thượng và người 
Kinh”! nghĩa quân đã lôi kéo được những lính khố xanh người địa 
phương, người Việt và người Lào. Viên chỉ huy Robert bị thương 
nặng và chết sau đó, các công sự và nhà ở trong đồn địch bị phá 
hủy hoàn toàn. 


Nhân khí thế chiến thắng, hơn một tuần sau nghĩa quân bao vây 
làng Đăkđrei, nơi có nhà thờ của linh mục Kimlin, một đồn bốt trá 
hình của thực dân Pháp. Cuộc bao vây này kéo đài suốt trên I0 
tháng trời, từ ngày 10-6-1901 đến tháng 4-1902. Sau đó, nghĩa 
quân phát triển hoạt động, tiêu diệt thêm đồn Kôn-kô-tu và liên tục 
phục kích bọn Pháp trên đường hành quân, gây cho chúng nhiều 
thiệt hại về người và vũ khí. Ngày 15-8-1901, tên giám binh Henri 
bị bắn chết trong khi dẫn một đội quân tới tiếp viện đồn Nongbok ở 
biên giới Việt - Lào, cuỗi tháng đó lại đến lượt tên giám binh Sicre 


1. Trần Văn Thân, “Tìm hiểu phong trào chống thực dân Pháp của người Xơ 
Đăng ở vùng Đông Bắc Kom Tum”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 150. 
1973, tr. 23. 


462 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


bị phục kích chết ở Ka-pơ cùng với một số lớn lính ngụy. Ngày 24- 
11-1901, 450 nghĩa quân Xơ-đăng đã tiền hành đánh làng Đãkđrei 
nhưng không thành. 


Phong trào đấu tranh của đồng bào dân tộc thiêu số người 
"Thượng" tại biên giới Việt - Lào đã gây tồn thát lớn về người và 
của cho thực dân Pháp. Đặc biệt, nghĩa quân Xơ-đăng rất thiện 
chiến, họ quen thuộc rừng núi, khéo léo sử dụng vũ khí và cũng tin 
vào những phép lạ của tẳng lớp Phumibun. Họ sẵn sàng đốt cháy 
những ngôi làng của mình, thực hiện chiến thuật cô lập và chia cắt 
các đội quân của Pháp. Cuộc đấu tranh của liên minh Lào - Việt đã 
tập hợp được khoảng 250.000 người tham gia trực tiếp hoặc gián 
iếp. "Cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng lan rộng như vết 
Tắt cả các làng không phân biệt chủng tộc đều tham gia. Từ cao 
nguyên Bôlôven đã lan sang bên này sông Sêkông. tại vàng Xơ- 
đăng và các vùng khác của Tây Ngư: 


Đầu năm 1902, sau khi có thêm viện binh, thực dân Pháp quyết 
tâm dập tắt cuộc khởi nghĩa của đồng bào Xơ-đăng. Ủy viên Chính 
phủ Pháp ở Attapư là Castanier cùng 2 sĩ quan Meslier và Collar 
dẫn quân tiến hành đàn áp khốc liệt quân nỗi dậy. Địch nhanh 
chóng chiếm lại đồn Nongbok, tân công dữ dội nghĩa quân Xơ- 
đăng ở phía bắc Kon Tum. Tháng 4-1902. trước sức mạnh áp đảo 
của kẻ thù, nghĩa quân phải rút lui khỏi đồn Konkơtu, thực dân 
Pháp đã đổi tên đồn thành “đồn Roberz”. Chúng cho quân càn quét 
các vùng xung quanh, nhiều trận chiến đã diễn ra khiến cả hai bên 
đều chịu nhiều tổn thất. Phong trào tạm thời lắng xuống, tuy vậy 
thực dân Pháp vẫn chưa thẻ đặt được ách thống trị ở vùng Kon Tum. 


1. Maitre.H, Le jangles Mọi, Mission Henri Maitre (1909-1911), Indochine 
sud cental, Emile Larose, Paris. 1912, tr. 232. Dẫn theo Nguyễn Văn 
Chiến: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Gialai - Kontum từ cuối thể kỷ 
XIX đến năm 1945. Sđd, tr. 87. 


463 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


4. Phong trào kháng Pháp của N"Trang Lơng ở Tây Nguyên 
(1912-1935) 

Từ rất sớm, người Pháp đã tiến hành thăm dò Tây Nguyên qua 
con đường truyền giáo, nhưng phải đến khi Paul Doumer xúc tiến 
kế hoạch khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thực dân Pháp mới chính 
thức xâm nhập Tây Nguyên. Năm 1898, Toàn quyền Doumer ra 
lệnh xóa bỏ chế độ “sơn phòng” của triều Nguyễn từ trước vẫn áp 
dụng với các miền rừng núi để trực tiếp nắm quyển kiểm soát Tây 
Nguyên. Thực dân Pháp nhanh chóng tm biện pháp thiết lập cơ sở 
quân sự để từng bước làm chủ khu vực này. Năm 1898, Doumer 
cho sửa đổi chế độ thuế thân, bãi bỏ chế độ nộp thuế bằng hiện vật 
đặt ra từ năm 1895 và thay vào đó bằng chế độ thuế tiền có thể 
chuộc lại bằng công đi phu'. Cùng với đó, thực dân Pháp áp dụng 
chế độ thu xâu và đặt ra nhiều thứ thuế mới (như thuế voi, thuế nóc 
nhà) và nhiều lệ phạt tiền (như phạt đót rẫy, phạt chống lại nhà cằm 
quyền Pháp, phạt làm hư hỏng đường xá, phá hoại đồn điền). Tất cả 
những thứ thuế đó đều phải trả bằng công lao dịch phục vụ cho nhu 
cầu kinh tế và chính trị của thực dân Pháp trong việc xây dựng 
đường xá, đồn bốt trên địa bàn Tây Nguyên. 

Ngay khi trực tiếp xâm nhập nhằm đặt ách cai trị vùng Tây 
Nguyên, thực dân Pháp đã vấp phải sự phản kháng kịch liệt của 
đồng bào các dân tộc nơi đây. Từ năm 1898 đến năm 1914, nhiều 
tù trưởng bộ lạc các dân tộc Tây Nguyên như N'Trang Gưi, Ama 
Wal, Ama Kơi, Ama J"hao... đã đứng lên tập hợp nhân dân cùng, 
nổi dậy, rào làng, đặt bẫy, chặn đánh các đội vũ trang tuyên truyền 
của thực dân Pháp. Sự bỏ mạng của những tên quan binh Henri, 
Siere, Robert, những tên quan cai trị như O'dhendal, Paris, 


1. Trần Huy Liệu, Diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng lớn của phong 
trào N'Trang Lơng kháng Pháp, ìn trong Trần Huy Liệu với sử học, Nxb. 
Khoa học xã hội, 201 1, tr. 405. 


464 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Vialecon trong những nỗ lực xâm nhập vùng Tây Nguyên của thực 
dân Pháp đã cho tháy tỉnh thần quật khởi, bất hợp tác với kẻ thù của 
đồng bào yêu nước các dân tộc thiểu số địa phương. Trong giai 
đoạn Thế chiến thứ nhất (1914-1918), trên địa bàn Tây Nguyên đã 
nỗ ra một số cuộc khởi nghĩa như: cuộc tắn công vào đồn Ban-pon- 
sra của đồng bào Thượng ở Kontum (1914), phong trào chống bắt 
phu xây đồn của người Mnông ở Djiring Đắc Lắc (kéo dài từ tháng 
8-1914 đến năm 1932)... 

Trong số các phong trào đầu tranh nói trên, nỗi bật và tiêu biểu 
nhất phải kể đến cuộc khởi nghĩa bền bỉ của N'Trang Lơng kéo dài 
24 năm, gây nhiều khó khăn và tổn thất cho thực dân Pháp trong 
việc xâm chiếm Tây Nguyên. N"Trang Lơng tên thật là N"Trang, 
nguồn gốc bộ lạc Biệt, sinh năm 1870. Năm 1909, thực dân Pháp 
chính thức đánh chiếm cao nguyên Mnông, liên tục tăng cường 
hành quân đàn áp, khủng bó các làng nỗi dậy đầu tranh chống cướp 
bóc lương thực, chống bắt xâu bắt phu. Cuối năm 1911, một cánh 
quân tuần tiểu do Henri Maitre chỉ huy tấn công làng Bu N"Trang, 
cướp bóc đốt phá làng mạc, hãm hiếp vợ con của N"Trang Lưng - 
một “đầu làng” có uy thế lớn trong vùng Mnông. Chính tội ác này 
đã trực tiếp châm ngòi cho phong trào đấu tranh chống thực dân 
Pháp dưới sự lãnh đạo của N"Trang Lơng bùng nổ. Cuộc khởi 
nghĩa của N'Trang Lơng bùng nỗ năm 1912 khởi nguồn từ bộ lạc 
Mnông Nông, sau đó lan rộng khắp các bộ lạc Mnông, trong đó ba 
bộ lạc Nông, Rơhông và Biệt thuộc dân tộc Mnông là lực lượng 
chủ yếu. 


Đầu năm 1914, một đội nghĩa quân gồm khoảng 150 hay 170 
người Mnông do N"Trang Lơng chỉ huy tấn công và tiêu diệt đồn 
Pusra - chỉ huy sở của Pháp đặt tại chân núi Nam Lyr. Tiếp đó, một 
cánh quân do Buluk Amprah, một “đầu làng” của bộ lạc Rơhông 
thuộc lưu vực sông Dak Hôch (Thủ Dầu Một), đã tập kích vào 
Kanom cùng một số trận phục kích của N'Trang Lơng vào các 


465 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đoàn tiếp tế của Henri Maitre trên đường từ Kratié tới. Thực dân 
Pháp lập tức tăng cường khủng bố dữ dội, càn quét các làng khởi 
nghĩa với chính sách đót sạch, phá sạch. Trong một trận càn, Maitre 
đã giết hại vợ con của thủ lĩnh phong trào N'Trang Lơng. Trước 
tình thế nguy hiểm đó, N'Trang Lơng đã rút quân vào sâu trong, 
rừng miền Tây Djiring để bảo toàn lực lượng sau một thời gian cầm 
cự địch. 

Đầu tháng 8 năm 1914, trên đà phục hồi của phong trào, 
N'Trang Lơng quyết tâm hạ đồn Bu Mêra - chỉ huy sở quan trọng. 
nhất của Pháp ở cao nguyên Mnông. Ngày 2-8-1914, một lễ “đầu 
thú” được tổ chức tại Bu Nor, cách Bu Mêra khoảng 15 km, do 
R'Ongleng và R'Đing (hai đầu làng lớn của người Mnông) triệu 
tập, đây thực ra là kế trá hàng của N"Trang Lơng. Nhiều thủ lĩnh 
khởi nghĩa và khoảng 500 nghĩa quân tham dự với sự có mặt của 
Henri Maitre cùng 40 lính khô xanh. Khi thực hiện nghỉ lễ “cúng 

khí” theo tập tục người Mnông, nhân cơ hội đã tính toán từ 
trước, N'Trang Lơng đã xông vào giết chết tên quan binh Pháp 
Maitre tại trận, hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ quân địch tham dự buổi lễ. 
Tối ngày 4-8-1914, N'Trang Lơng và nghĩa quân đã hóa trang 
thành lính Pháp đột nhập đồn Bu Mêra, tiêu diệt nót số lính địch 
còn lại giữ đồn và phóng hỏa thiêu dụi tiền đồn quan trọng nhất của 
thực dân Pháp trên địa bàn Mnông. Qua hai trận đánh nói trên, 
nghĩa quân đã tiêu diệt 50 lính và chỉ huy Pháp, thu 2.000 viên đạn, 
50 súng trường và 1 súng lục'. Đây là chiến thắng lớn và gây tiếng 
vang nhất của phong trào kháng Pháp do N'Trang Lơng lãnh đạo, 
lôi cuốn đông đảo nhiều bộ lạc Mnông và nhiều dân tộc thiểu số 
Tây Nguyên nỗi dậy đi theo nghĩa quân. Tiếp theo đó, nhiều đồn 


1. Trần Huy Liệu, Diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày chiến thẳng lớn của phong 
trào N'Trang Lơng kháng Pháp, ¡n trong Trân Huy Liệu với sử học, Nxb. 
Khoa học xã hội, 201 1, tr. 409. 


466 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


bốt của thực dân Pháp trên cao nguyên Mnông như Puklia, Pet-sa, 
Pu Thông lần lượt bị nghĩa quân tắn công và tiêu diệt. 

Ngày 15-1-1915, sau nhiều lần theo dõi cánh quân của thực dân 
Pháp xuất phát từ Srey Chis do Phó sứ tỉnh Kratié (Cambodge) là 
Truffot chỉ huy đàn áp đồng bào Mnông, nghĩa quân N" Trang Lơng 
đã tấn công quân Pháp tại eo núi thuộc làng Bu Tiên, giết chết 
Truffot và Thiếu úy Margand, tiêu diệt một lượng lớn quân địch, 
thu toàn bộ vũ khí và quân trang quân dụng. Sau trận Bu Tiên, 
nghĩa quân thừa thắng tấn công và tiêu diệt nhiều đồn bốt, buộc 
quân Pháp phải co hẳn vẻ cùng châu thỏ Kratiế, lập một hành lang 
an toàn gồm 5 đồn kh xanh Srey Chis, Srey Đê, Srey Ping, Snoul 
và Mil nhằm chặn đường nghĩa quân đánh xuống châu thỏ. Cả một 
vùng cao nguyên Mnông rộng lớn được giải phóng. 

Cuối năm 1915 đầu 1916, ở Bu Đốp (Thủ Dầu Một), Srey 
Khtum và Srey Ch¡is (Cambodge), nÌ ều cuộc đụng độ giữa nghĩa 
quân của đồng bào Mnông và Stiêng đã diễn ra. Trong hai năm 
1916-1917, Công sứ Sabatier từ Buôn Ma Thuột cũng tiến hành 
nhiều cuộc hành quân tuần tiễu hòng tìm cách đánh chiếm địa bàn 
cao nguyên Mnông nhưng đều bị đánh lui. Thực dân Pháp ra sức 
bao vây, triệt đường tiếp tế muối vào vùng Mnông, gây nên nạn ăn 
nhạt nghiêm trọng nơi đây. Một số thủ lĩnh phong trào dao động đã 
ra hàng, giao nộp vũ khí cho giặc. Để giữ vững tỉnh thần chiến đấu, 
nghĩa quân đã quyết định thanh trừng những “đầu làng” đầu hàng 
và hợp tác với thực dân Pháp trong thời kỳ này. 


Tháng 10 năm 1922, trong một cuộc hành quân càn quét xung 
quanh Srey Lôvi thuộc đại lý Chlong thượng, tên Trỉ huyện Lunek 
cùng toàn bộ số lính đi theo đã bị nghĩa quân phục kích tiêu diệt 
gọn. Thực dân Pháp càng lo lắng trước sự lớn mạnh của phong trào 
do N Trang Lơng lãnh đạo, chúng quyết định đây mạnh việc hoàn 
thành con đường chiến lược số 14, trong đó có đoạn Palklei Srey 


467 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Khtum chạy dưới chân cao nguyên Mnông. Năm 1927, Pháp cho 
lập tại Chlong Phlas một đồn đại lý, tỏ rõ quyết tâm muốn quay lại 
lắn chiếm vùng này. 

Ngày 26-1-1931, đại lý Pháp ở Snoul là Gadille - người phụ 
trách thi công đoạn đường chạy dưới chân cao nguyên Mnông bị 
nghĩa quân do đích thân N'Trang Lơng chỉ huy phục kích giết chết 
tại một địa điểm trên đường 14. Sự kiện này đã khiến cho thực dân 
Pháp rất lo sợ và càng thúc đây mạnh việc bình định cao nguyên 
Mnông. Toàn quyền P. Pasquier cùng Tướng Billote, Tổng chỉ huy 
quân đội Pháp ở Đông Dương đã dày công nghiên cứu kế hoạch đối 
phó với phong trào của đồng bào Mnông. Từ tháng 5-1931, quân 
Pháp đặt tại Đà Lạt một đội lính khố đỏ nhằm chặn không cho 
phong trào lan rộng xuống phía nam, đồng thời liên tục càn quét 
cao nguyên Mnông. Cuối năm 1931, quân Pháp chỉ dựng được hai 
đồn mới trong vùng Mnông là Bu Jeng Đrơm và Le Rolland. Đầu 
năm 1932, thực dân Pháp tiến hành bình định quy mô lớn với sự 
tham gia của 500 lính khố đỏ và nhiều lính khố xanh từ ba mặt 
Buôn Ma Thuột (phía Bắc), Srey Khtum (phía Tây Cambodge) và 
Bu Đốp (Nam Kỳ) liên tục hành quân càn quét khu vực ranh giới 
bao quanh cao nguyên Mnông. 

Ngày 6-1-1933, để giành lại thế chủ động, N"Trang Lơng quyết 
định dẫn 200 nghĩa quân tấn công dồn dập đồn 65 (gần Le Rolland) 
buộc địch phải rút khỏi đồn. Cuối tháng 2 đầu tháng 3, thực dân 
Pháp tiến hành một cuộc càn quét lớn tại núi Nam Nung, căn cứ địa. 
của nghĩa quân. Nghĩa quân đã chịu khá nhiều tổn thất nặng nẻ, thủ 
lĩnh R'Ding - cánh tay phải của N"Trang Lơng đã hy sinh. Mặc dù 
vậy, ngọn lửa yêu nước, căm thù quân xâm lược càng bùng cháy dữ 
dội hơn bao giờ hết trên khắp cao nguyên Mnông. Đầu tháng 1 năm 
1934, nghĩa quân N"Trang Lơng liên tiếp tắn công đồn Le Rolland 
và đồn Bu Kok, khơi dậy phong trào rấp rừng, rải chông, lập làng 


468 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


chiến đầu bao trùm vùng Mnông, Stiêng và lưu vực sông Đồng Nai 
của đồng bào Mạ, rộng gân 3 vạn cây số vuông. 

Thực dân Pháp trước tình hình nghiêm trọng đã triển khai hàng. 
loạt biện pháp để đối phó, giao đặc trách quyền chỉ huy về quân sự 
và chính trị cho một thiếu tá, đóng đại bản doanh ở Bu Krak (Thủ 
Dầu Mộu. Cuối năm 1934, Pháp tiến hành một cuộc càn quét quy 
mô lớn do Đại úy Séré chỉ huy từ Bắc Biên Hòa - Thủ Dầu Một cho 
đến gần sát Buôn Ma Thuột có không quân tham dự. Nghĩa quân 
hoạt động du kích rất hiệu quả khiến quân địch gặp nhiều trở ngại. 
Đầu năm 1935, nghĩa quân do N*Trang Lơng trực tiếp chỉ huy liên 
tiếp tấn công đồn Le Rolland. Trận chiến kịch liệt nhất diễn ra vào 
4 giờ sáng ngày 5-3-1935, nghĩa quân tiêu diệt 2 lính khó đỏ, 1 thư 
ký, tên Đại úy Le Crève Coeur và tên đội Levilly và 3 lính khó đỏ 
bị thương nặng'. Thực dân Pháp buộc phải tăng cường quân chỉ 
viện và phòng vệ cần mật các đồn bốt quan trọng. 


Trong một trận chiến đấu ác liệt với quân thù giữa tháng 3- 
1935, thủ lĩnh N"Trang Lơng bị giặc Pháp băn trọng thương và bị 
bắt. Nhiều thủ lĩnh phong trào cũng lần lượt bị thực dân Pháp bắt 
giữ. N'Trang Lơng mất ngày 23-5-1935, đánh dấu sự tàn lụi của 
phong trào kháng Pháp suốt 24 năm bên bỉ và kiên cường của đồng 
bảo Mnông. Stiêng. Ma ở Tây Nguyên. 

5. Một số phong trào khác của đồng bào các dân tộc thiểu số 


Năm 1899, sau khi xây dựng xong căn cứ Bản Đôn, Đắk Lắk, 
Bourgeois tiến xuống phía Nam đàn áp đồng bào Ê đê khuất phục 
được 2 Tù trưởng Mewal và Me Kheune. Năm 1900, Bourgeois lại 
muốn tiến xuống phía Nam cai trị nốt đồng bào Ê-đê, chuyên sống 


1. Trằn Huy Liệu, "Diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng lớn của 
phong trào N'Trang Lơng kháng Pháp”, in trong Trẩn Huy Liệu với sử 
học, Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội, 201 , tr. 415. 


469 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


về nghề nông, ở dọc theo hạ lưu sông Ana và sông Knô nhưng bị 
lãnh tụ bộ lạc này là Ngeuh cương quyết chống cự. 


Ngày 1-3-1900, Bourgeois chiếm được Ban Tur, Ban Trap và 
hai ngày sau chiếm được bản doanh Ban Treuah của bộ lạc Ê-đê. 
Tù trưởng Ngeuh trốn thoát được vào rừng và kêu gọi toàn dân 
Ê-đê di cư đi nơi khác. 250 gia đình người Ê-đê dưới sự lãnh đạo 
của Ngeuh mang theo tất cả của cải, xương cốt của tổ tiên đi ngược 
lên phía Bắc đến một nơi hoàn toàn hoang vu ở vùng trung lưu 
sông Srepok và định cư ở đó'. 


Tại Quảng Ngãi, tháng 2-1901, nghĩa quân Hrê xuất hiện ở 
huyện Mộ Đức. Bị đánh lui, đến tháng 11, nghĩa quân lại phục kích 
giết một phó quản khó xanh ở cổng đồn. Tháng 9-1903, cũng tại 
Quảng Ngãi, một toán nghĩa quân người Hrê do Tia Cao lãnh đạo. 
đột nhập Huần Phong giáp giới tỉnh Bình Định. Giám bình Haguet 
cùng với đội Founé dẫn lính khố xanh đi đàn áp. Nhiều cuộc giao 
tranh xảy ra ở Mang Gia, Làng Mít, Ma Lang, Nước Vo. Sang đầu 
tháng 10, phong trào tạm lắng xuống. Tháng 2-1904, nghĩa quân 
Hrê lại nổi lên hoạt động ở đèo Đá Chác và Đá Đen. Suốt hạ tuần 
tháng 2 sang đầu tháng 3, nhiều cuộc giao tranh kịch liệt diễn ra ở 
thung lũng sông Nước Dinh, chảy ra sông An Lãm. Sau đó, đồng 
bào Hrê tạm rút về vùng núi. tình hình đấu tranh chống Pháp của 
đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ngãi tạm lắng xuống. Cuối tháng 
4-1907, hàng nghìn nghĩa quân Hrê xuất hiện ở Yên Phước, gần 
đồn Đức Phổ. Địch phái lính khố xanh đến đàn áp. Nghĩa quân 
chống cự ráo riết, đẩy lui được địch, giết được tên đội chỉ huy rồi 
sau đó rút về vùng núi. Đến tháng 9-1911, tổng Ren chỉ huy nghĩa 
quân Hrê lại xuống hoạt động ở vùng Đồng Mít. Địch ở đồn Liệt 
Sơn kéo ra đánh nhưng bị đẩy lui. Sau đó, nghĩa quân kéo xuống 


1. Cửu Long Giang, Toan Ánh, Cao nguyên miễn Thượng, Sài Gòn, 1974. tr. 
114-115. 


470 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


tấn công đồn Đức Phỏ nhưng không chiếm được. Tháng 11-1911, 
quân ở đồn Đức Phổ mang quân vào càn quét căn cứ của tông Ren 
ở vùng núi An Lão. Nghĩa quân chống cự kịch liệt nhưng cũng bị 
thiệt hại nặng nẻ. Viên chỉ huy địch bị tử trận, chúng vội rút quân 
về Đức Phỏ, từ đó, tình hình mới tạm yên. 

Tại tỉnh Quảng Nam, tháng 6-1905, đồng bào Cơ-tu ở các làng 
A Sơ, A Yeung, Y Bac nổi lên kéo tới đánh phá đồn An Điển (Đại 
Lộc). Lập tức, viên đội Férez kéo một đại đội khố xanh tới càn quét 
3 làng trên. Cuộc hành quân khá chật vật vì địa thế hiểm trở, vì 
những bãi chông của nghĩa quân khắp dọc đường đi. Cuộc kháng, 
chiến ở A Sơ rất kịch liệt, nghĩa quân dùng tên nỏ và đáo mác ngăn 
bước tiến của địch buộc chúng phải chuyển hướng tiến sang đánh 
chiếm A Yeung và A Bac trước, rồi hôm sau bằng phía sườn mới 
đánh chiếm được A Sơ, Férez và một số lính bị trọng thương. 


Vào đầu năm 1905 lại xảy ra phong trào đấu tranh của đồng 
bào Ba-na tại Kon Chorah (An Khê). Pháp phải phái 2 đại đội khố 
xanh ở Chợ Đồn đi đàn áp. Một số buôn của đồng bào dân tộc thiểu 
số chịu hàng phục, nhưng 21 buôn ở chung quanh Plei Bring dưới 
quyền thủ lãnh của Tù trưởng Tai nhất định không chịu hợp tác. Bị 
cắt đứt đường tiếp tế, đoàn quân phải rút về Chợ Đồn. Đến đầu 
tháng 1-1907, phong trào đấu tranh lại nổi dậy ở vùng Kon Klot. 
Quân ở Chợ Đồn lại xuống đàn áp nhưng nghĩa quân Kon Klot 
chiến đấu rất kịch liệt bằng tên nỏ và đây lui được địch. Mặc dầu 
Tù trưởng Kon Klot bị trúng đạn chết, đồng bào vẫn tiếp tục kháng 
cự. Sau cùng, địch phải rút lui để lại nhiều xác chết và bị thương 
trong đó có điền chủ Pak Pan tên là Paris. Vài hôm sau, viên Công 
sứ Bình Định dẫn quân lên đánh Kon Klot nhưng đồng bào đã rút 
đi nơi khác. Tháng 2-1907, Cuénot đại diện Công sứ Bình Định 
cùng viên đội Varney mang một đại đội đi chinh phục đồng bào 
Ba-na ở Plei Pang. Dân làng ở đây đánh trồng báo động, rào làng, 


471 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


cắm chông, bắn tên độc chồng cự. Địch triệt hạ được hai buôn, giết 
độ 40 đồng bào rồi rút về Kon Tum. Đầu tháng 2-1908, Varney dẫn 
30 lính kéo đến Plei Pang. Dân 18 xã thuộc bộ lạc Plei Pang lại bố 
trí bao vây địch. Nhưng lợi dụng đêm tối, Vamey khôn khéo dùng 
mưu chiếm được Plei Rơ Pang, một làng được phòng thủ kiên có 
nhất, nên cuộc bao vây của nghĩa quân thắt bại. Trừ một số ra hàng, 
còn số lớn nghĩa quân (khoảng 200 người) tiếp tục bao vây Plei 
Pang, cắm chông quanh làng, nhưng chỉ một thời gian ngắn Varney 
đã phá vòng vây rút được về Kon Tum. Đầu tháng 3, Varney quay 
lại cùng 20 tên lính. Lần này, hắn dùng thủ đoạn dụ dỗ lừa bịp nên 
không mắt một viên đạn mà thu phục được hết dân Plei Pang suốt 
18 xã. Phong trào đấu tranh của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng, 
rừng núi tỉnh Phú Yên cũng rất mạnh như ở các tỉnh lân cận. 


IX. KHỞI NGHĨA CỦA ĐÔNG BÀO DAO MIÈN NÚI PHÍA. 
BẮC (1901-1914) 

1. Những cuộc nỗi dậy lẻ tẻ 

Ngay từ rất sớm, cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số khác, 
đồng bào Dao đã anh dũng nỗi dậy đấu tranh chống lại ách đô hộ 
hà khắc của thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai địa phương. 

Năm 1901, hai thủ lĩnh của đồng bào Dao là Triệu Tiến Kiên và 
Triệu Tài Lộc, người ở Khe Đỏ, xã Vĩ Thượng, châu Bắc Quang, 
tỉnh Hà Giang đã lãnh đạo nhân dân đứng dậy đánh Pháp. Nghĩa 
quân tấn công vào các đồn Nậm Lốp (Đồng Yên), đồn quan ba 
châu Bắc Quang, Bắc Hà (Lào Cai) nhưng không giành được thắng 
lợi, thủ lĩnh Triệu Tiến Kiên anh dũng hy sinh. Triệu Tài Lộc trồn 
thoát tiếp tục vận động dân bản kháng Pháp. 

Ngày 19-10-1904, dưới sự chỉ huy của thầy mo Lý Văn Minh, 
khoảng 100 người Dao ở vùng Lục Yên, Bảo Hà, Đông Cuộng tắn 
công đồn Pháp ở Trái Hút, địch đàn áp khốc liệt, bắt đi 67 người. 


472 


Chương VI. Phong trào đầu tranh của các tầng lớp... 


Ngày 20-10-1904, một đội nghĩa quân người Dao do Trương Nhị 
cầm đầu đánh đồn Lục Nam (Bắc Giang). Ngày 21-10, một toán 
người Dao cư trú dọc phố Ràng, Nghĩa Lộ kéo đến vây đánh đồn 
Bảo Hà, đốt phá nhà ga Bảo Hà (Yên Bái). Năm 1905, Triệu Tài 
Lộc chỉ huy nghĩa quân gồm các dân tộc Dao, Tày, Nùng tắn công 
Pháp ở Hoàng Su Phì. Các cuộc bạo động nhỏ lẻ của người Dao 
đều bị địch dễ dàng bao vây, đàn áp. 

2. Cuộc Khởi nghĩa do Triệu Tài Lộc và Triệu Tiến Tiên chỉ huy 

a. Chuẩn bị khởi nghĩa 

Cuối năm 1913, Triệu Tài Lộc lại cùng Triệu Tiến Tiên, quê ở 
Ngọc Vân, huyện Bắc Hà (Lào Cai) phát động phong trào chống 
Pháp ở vùng Lục Yên Châu (Yên Bái) lan rộng xuống vùng Tuyên 
Quang. Hai ông hội bàn với Triệu Tài Tiến (tức Chòi Chắn), một 
người nhiệt tình và uy tín đối với cộng đồng người Dao trong vùng. 
Triệu Tài Tiến đề nghị nghĩa quân xây dựng Trúc Lâu thành trung 
tâm của phong trào vì nơi đây có truyền thống đấu tranh, nhân dân 
hị áp bức khổ sở nên rất căm thù giặc. Sau đó Triệu Tài Lộc và 
Triệu Tiến Tiên tập trung vận động dân bản quanh vùng và chọn 
Nậm Lói (tông Trúc Lâu) làm căn cứ đẻ phát triển phong trào. 

Khẩu hiệu chống Pháp của nghĩa quân tập trung vào ba điểm 
chính: Chống đi phu, nộp thuế cho thực dân Pháp; đánh đuổi thực 
dân Pháp giành lại đất nước; làm cho người Dao được tự do, sung 
sướng, không bị áp bức khổ sở'. Triệu Tiến Tiên tự xưng là Vua 
Dao, tập hợp quanh mình những nghĩa sĩ yêu nước, dùng hình thức 
"phụ cờ", “bói toán”, “cúng ma"... đề thu hút và vận động quần 


1. Nguyễn Liễn, "Phong trào Giáp Dẫn hay là cuộc đấu tranh chống Pháp 
(1913-1914) của nhân dân các dân tộc Mán (Yên Bái)", Nghiên cứu Lịch 
sử, số 26. 5-1961, tr. 58. Lã Văn Lô. Bước đâu tìm hiểu các dân tộc thiêu 
số ở Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1973, tr. 97. 


473 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


chúng. Phần lớn những vị chỉ huy nghĩa quân đều là đầu mục uy tín 
trong vùng, hầu hết là thầy mo, thầy cúng nên không khỏi bị chỉ 
phối bởi yếu tố tôn giáo, mê tín. Màu sắc tôn giáo huyền bí được 
biểu hiện trong các hoạt động ban đầu của nghĩa quân như cách 
xem thời vận, chọn ngày làm việc, cắm đất dựng đồn, tổ chức quân 
lính, đánh đồn... Ngọn cờ khởi nghĩa có màu trắng, thêu 4 chữ đen 
*Tổ quốc bạch kỳ 

Buổi đầu khởi nghĩa, Triệu Tài Lộc và Triệu Tiến Tiên tiếp xúc 
vận động các chức dịch như quản Dao, trưởng động, giáp làng, thằy 
mo, sau thuyết phục tới các chức dịch người Thô trong vùng. Tô vẽ 
thêm những câu chuyện huyền bí trong đường hướng hành động, 
hai ông đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia hưởng ứng phong 
trào, nhắn mạnh thời vận tốt đã tới, cuộc nổi dậy nhất định thắng 
lợi, Tây đã đến ngày tận số “Hoàng thiên đã ứng báo như thể rồi 


Cuộc vận động diễn ra bí mật và cần trọng nhưng vẫn bị tay sai 
của thực dân Pháp phát hiện. Chánh tổng Nghĩa Đô và Bảo Hà phi 
báo cho thực dân Pháp về nhóm người Dao âm mưu nỗi loạn. Tin 
tức được báo về cho Công sứ và đồn binh Yên Bái. Đồng thời 
Verdier, đồn trưởng đồn khó xanh Dương Quỳ (Văn Bàn), cũng, 
hỏa tốc báo cáo về tình trạng phía Xuân Giao, Võ Lao thuộc địa hạt 
hắn quản lý. Công sứ Lapouyadc lập tức tìm hiểu về tình hình từ 
viên chỉ huy quân sự Pháp ở Hà Giang. Chắc chắn hơn, Lapouyade, 
giám binh Yên Bái và quan hai Đại lý Lục Yên kéo nhau lên vùng 
Lương Sơn, Nghĩa Đô, Phố Ràng dò xét. Nhưng manh mối về 
phong trào vẫn hết sức bí mật vì cơ sở nghĩa quân chưa rộng và địa 
thể núi rừng hiểm trở nên dễ dàng hoạt động. 

Cơ sở khởi nghĩa ở Lục Yên phát triển nhanh chóng, lực lượng 
lãnh đạo gồm có: Triệu Tài Lộc (Chòi Lụa) người Dao giữ chức 


1. Nguyễn Liễn, "Phong trào Giáp Dân...", TIđd, tr. 58. 


4714 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tẳng lớp... 


tướng nhất; Triệu Tiến Tiên (Chòi Chăn) người Dao là Tưởng hai; 
Đặng Văn Quân (Vần Quyên) người Dao quân trắng là Tổng tài; 
Phụ Và (tức Phúc Hoa) người Dao quần trắng giữ chức Chánh 
Lãnh binh; Mong Văn Thật người Nùng giữ chức Phó Lãnh binh 
cùng một số Phó lãnh binh và Phó Tổng tài khác. 


Sau khi xây dựng cơ sở ở Lục Yên, Triệu Tiến Tiên di chuyển 
về Bảo Hà để phát triển lực lượng. Tiên hội họp những người 
chung chí hướng tại gò Đáng Đeng Lang Choong nêu rõ mục đích 
đánh Pháp, giới thiệu cờ và bàn kế hoạch mở rộng phong trào. Một 
ban lãnh đạo cơ sở Bảo Hà được hình thành: Triệu Quy Kim (Quầy 
Kiêm) Phó Quốc vương, người Dao; Triệu Xuân Tiến (tức Sùn 
Chắn) là Tướng nhất, người Dao; Triệu Trung Tài (Sùng Chòi), 
Triệu Kim Tiên (Kiêm Chắn) người Dao, phụ trách đúc vũ khí. 

Từ Lục Yên, Triệu Tài Lộc cho người sang Trái Hút, đến xóm 
Đá Đứng, tổng Thúy Cuông vận động được Lý Tiến Minh tham gia 
phong trào. Minh là con một chánh tổng, lại là thầy mo có uy tín ở 
địa phương nên rủ thêm được nhiều đồng đảng tham gia khởi 
nghĩa: Lý Văn Liềm (Vần Liềm), Tổng Giang, Bàn Thừa Ân. 
Nhiều chức dịch người Thỏ, tổng Thúy Cuông cũng hưởng ứng nỗi 
dậy như: Chánh Chít, Phó Ra, cai Bao, bếp Va, tuần Nới... Lý Tiền 
Minh được giao phụ trách chung cơ sở Trái Hút. thường phái Tổng 
Giang làm liên lạc khi cần quyết sách những việc lớn. 


Ở Yên Bình, Triệu Tiến Tiên giao cho Đặng Văn Đài, người 
Dao quân trắng, phụ trách toàn phong trào. 

Hầu hết các tướng tá trên đây đều là người Mán. Tùy theo từng 
địa phương, họ đặt chức tước và đề lấy danh nghĩa chiêu mộ quân 
lính như: Tướng nhất, Tướng hai, Lãnh binh.. có nơi gọi theo chức 
vụ của Pháp dạt ra như Tri châu, Chánh tổng... Dưới quyển của họ, 
còn có một số người có năng lực làm những việc thu lương, liên 
lạc, chỉ huy các đơn vị nhỏ. Họ là những giáp trưởng, cai đội, lính 


475 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


tráng cũ của Pháp đã về hưu. Có người là quân tướng của Cờ Đen 
trước. Những người đứng đầu các khu vực đều được Triệu Tiến 
“Tiên, nhân danh quốc vương cấp dấu làm việc và bằng sắc (do Tiên 
làm sẵn từ Ngọc Vản). Riêng dấu quốc vương được đúc từ bên 
Trung Quốc. 

Nghĩa quân chủ yếu là người Dao, một ít người Thỏ và Tày, 
Nùng, được tổ chức tùy theo sáng kiến của chỉ huy cơ sở. Tại Trái 
Hút, quân số được chia thành từng đội từ 10 đến 15 người có cai 
đội. Có nơi thì chỉ có một tướng phụ trách chung. Tính đến cu: 
tháng 9-1914, lực lượng khởi nghĩa của Triệu Tài Lộc, Triệu Tiến 
“Tiên gồm có!: 

'Khu Trái Hút: tổng Thúy Cuông: 1 14 quân; tổng Yên Phú: 50 quân. 

Khu Lục Yên: Hạ Huyên (bao gồm cả Yên Bình): 300 quân; 
Thượng Huyên: 350 quân. 


Khu Bảo Hà: tổng Bảo Hà: ngót 600 quân. 


Ngoài ra ở động Khe Hao (Phong Du), Khe Rứa (Nhất Trí) 
(thuộc Trấn Yên), nhiều người Dao cũng tham gia phong trào. 


Quân phục được may thống nhất theo kiểu “xạ phang”, thường 
là màu xanh, màu nâu hoặc màu chàm (như ở Trái Hút. Mỗi người 
được phát đeo một lá bùa hộ thân. Toàn quân nhất thiết phải theo 
những điều luật nhất định, đó là cách kiêng: kiêng không được ăn 
đầu gà, đầu lợn, ăn quả trơn như dưa, rau thơm; mài dao, gươm 
không được mài vào mà phải mài đi (mài vào thì e sẽ chém lại 
nghĩa quân); thấy tiếng hoãng kêu khi đang hành quân cũng phải 
quay lại... 

Về vũ khí, nghĩa quân chủ yếu được trang bị những vũ khí thô 
sơ như mã tấu, dao phay, một số tự trang bị súng hỏa mai, súng kíp. 


.."„ Tiđd, tr. 60. 


1. Nguyễn Liễn, "Phong trào Giáp Dải 


476 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Tại Bảo Hà, Triệu Kim Tiên được giao đặc trách rèn đúc vũ khí. 
Ông cho tập trung xây tiến các lò rèn tại Lang Choong, sản xuất 
nhiều đáo, mác, đao. iếu sắt, một tổ chức dịch người Thổ đã 
mạo hiểm ra ga Bảo Hà lấy trộm sắt về cho nghĩa quân. 


Công việc huấn luyện chiến đấu khá sơ sài, đơn giản, chủ yếu 
tập bắn súng hỏa mai, chỉnh đồn hàng ngũ. Ở Nậm Lói, các tướng 
và cai đội được luyện rèn cách phi ngựa, múa kiếm, đâm mác. Hoạt 
động chủ yếu của những buổi thao luyện là chỉnh đồn đội ngũ, tổ 
chức động viên quân lính đánh Pháp và tuyên truyền các phép màu 
nhiệm, như: “Tướng có phép làm cho súng Tây bắn không nổ. Ai 
đeo bùa hộ mệnh thì đạn bản không trúng, ném gạo, tung vừng lên 
trời thành khoái, thành ong. Ong, khoái sẽ đốt Tây làm cho chúng 
bị tan rã. "!, 


Thanh thế nghĩa quân lớn mạnh không ngừng, thu hút được 
đông đảo đồng bào Dao, Thỏ, Tày, Nùng và một số người Kinh tin 
theo khởi nghĩa. Triệu Tiến Tiên, Triệu Tài Lộc đã tổ chức lễ ma, 
cúng bói để chọn ngày tốt khởi sự. Sau nhiều ngày cầu khắn, cuối 
cùng hai ông quyết định thời gian nỏi dậy là đầu tháng 9 Âm lịch 
(trung tuần tháng 10-1914). Công việc chuẩn bị ngày càng nhộn 
nhịp, gấp rút trên tất cả các cơ sở. Đông đảo nhân dân trong vùng, 
hưởng ứng và ủng hộ phong trào. 


Sự phân công chỉ huy các cuộc chiến đấu ở các khu vực như 
sau: Lý Văn Minh, trực tiếp đánh Trái Hút; Triệu Xuân Tiến phụ 
trách hạ đồn Bảo Hà; Triệu Tài Lộc có Triệu Tài Tiến hộ lực đánh 
Lục Yên; Hoàng Văn An được chỉ định đánh Phố Ràng. Vua Dao 
Triệu Tiến Tiên ở lại Nậm Hối chỉ huy chung cuộc khởi nghĩa. 
Không khí khởi nghĩa nhộn nhịp khắp các cứ điểm của nghĩa quân. 
Lễ tế cờ được tổ chức ở nhiều nơi, được đông đảo nhân dân địa 
phương ủng hộ. 


1. Nguyễn Liễn, "Phong trào Giáp Dẫn...", Tiđd, tr. 60. 
471 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tuy nhiên, thực dân Pháp cũng phong phanh nắm được tỉn tức 
về cuộc khởi nghĩa. Trước ngày khởi sự, Lý Tiến Minh tổ chức tế 
cờ ở Trái Hút, bắt được hai tên lính cơ. Bàn Thừa Ân, một chỉ huy 
nghĩa quân hạ lệnh xử tử một tên để tế cờ, còn một tên được thả về 
đem chiếu thư của nghĩa quân gửi tên đồn trưởng khố xanh Trái 
Hút. Thực dân Pháp liền cử tên quan ba Chatellier đem 100 lính 
khố đỏ từ Yên Bái lên tăng viện. Đầu tháng 10-1914, địch bắt được 
một nghĩa quân của Triệu Tài Lộc tên Ân. Bị tra tấn đã man, Ân 
khai Triệu Tài Lộc và Hoàng Văn An sẽ cằm đầu cánh quân định 
đánh chiếm Phố Ràng. Hoạt động của nghĩa quân vẫn hết sức bí 
mật, bám sát địa thế núi rừng hiểm trở nên thực dân Pháp hết sức 
lúng túng trong việc triển khai đàn áp. Chúng cho tăng cường lực 
lượng từ tỉnh ly về Lục Yên, tổ chức càn quét bắt bớ để thị uy dân 
chúng, tuần tiểu cảnh giới những khu vực trọng yếu. 

b. Khởi nghĩa 

Ngày 13-10 và 15-10, nghĩa quân đã tập hợp tại nhiều điểm 
trên tại Yên Bái. Ngày 19-10-1914, theo kế hoạch, nghĩa quân sẽ 
đồng loạt khởi sự. Nhưng do việc chuẩn bị ở các khu vực không 
đều và nhiều trở ngại xảy ra như nhỡ đò mảng, gặp địch chặn đánh 
ngang đường nên nhật kỳ tấn công mỗi nơi một khác. 

Rạng sáng 20-10, đồn Lục An Châu do một đại đội lính khố đỏ 
đóng chiếm đã bị nghĩa quân gồm khoảng 200 người Dao tấn công. 
Những người này được trang bị bằng súng bắn đá được chế tạo 
ngay tại địa phương. Trong số đó, khoảng 30 người ở lại, số khác 
nhanh chóng phân tán'. 

Cùng ngày, tại mặt trận Trái Hút, Lý Tiến Minh dẫn 114 nghĩa 
quân đi từ Đá Đứng, đến trưa đã tới bờ sông Hồng, đến chiều đã tập 


1.RST 27641-22 Rapport sur la situation poliique du Tonkin pendant 
Tanneés 1914 - 4er trimestre 1914 và RST 81553-1 Rapport sur la situation 
politique et administrative đu Tonkin đe 1914-1915. 


478 


Chương VI. Phong trào đầu tranh của các tầng lớp... 


kết hết bên Đông Cuông'. Tên quan ba Chatallier sớm có phòng bị 
vì biết trước kế hoạch nên đã tổ chức mật phục tại xóm Sài Lương, 
và Đồng Dẹt. Toán quân của Lý Tiến Minh rơi vào trận địa mai 
phục bị đánh tan tác, ba người bị bắt, còn lại bỏ chạy toán loạn. 
Toán quân của Bàn Thừa Ân hay tin thua trận không dám qua sông. 
đánh ga Ngòi Hóp như đã định. Minh và Ân sau đó dẫn đỏ đảng bỏ 
trốn vào rừng sâu. 

Tại Bảo Hà, Triệu Xuân Tiến tổ chức tế cờ và hội bàn khởi sự 
trên núi Đáng Đeng. Hai lý trưởng làng Tắp và làng Bùn được mời 
họp đã cho biết cách đó vài ngày, tên quan một Ét-se-rê, đồn trưởng 
đồn Bảo Hà, đang đi tuần bên Phố Ràng (Lục Yên) và sẽ trở về trong 

một hai ngày tới. Triệu Xuân Tiền cùng các tướng quyết định đại bộ 
phận lực lượng sẽ đánh đồn Bảo Hà do Tiến chỉ huy, một toán độ 7,8 
người do Lào Sì phụ trách phục kích tại làng Bông (Mã Yên Sơn, 
Lục Yên) để đánh úp tên quan một khi hắn trở lại Bảo Hà. 


Khoảng 9 giờ sáng ngày 21-10-1914, nghĩa quân chia làm hai 
toán rằm rộ kéo xuống núi, một cánh quân tiến về Bảo Hà, một 
cánh rẽ sang làng Bông. Đến 12 giờ trưa hôm đó, sau phát súng 
lệnh của Triệu Xuân Tiến, nghĩa quân tràn vào chiếm ga Bảo Hà 
nhưng bị hỏa lực của địch chặn lại, ba người bị địch giết và một số 
hị thương. Địch tuy ít nhưng cỗ thủ chặt trong nhà ga đối chọi lại 
với toán người nỏi dậy trang bị vũ khí thô sơ. Bắn nhau vài tiếng 
đồng hồ, nghĩa quân vẫn không tiến được. Tới trưa, mọi người đã 
mệt mỏi và hết lựu đạn, lực lượng bị tôn thất nên Xuân Tiến cho lui 
quân đề chôn cất tử thi. Trước khi rút, ông cho phục kích dọc đường 
để phòng địch đuổi theo, nhưng bọn lính không dám truy kích. 


Cánh quân tiến vẻ làng Bông kịp thời bố trí mai phục tại một 
địa điểm hiểm yếu hòng bắt sống tên quan một. Đến chiều, tên 


1. Nguyễn Liễn, "Phong trào Giáp Dẫn...", TIđd, tr. 62. 
4719 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


quan một cùng tùy tùng tiến đến chỗ phục kích của nghĩa quân. 
Cuộc đọ súng diễn ra chóng vánh, địch hoảng sợ rút chạy về phía 
Bảo Hà. Tên quan một khố xanh bị bắn trọng thương, hai tên địch 
bị bắn chết. Chỉ huy Lào Sì của nghĩa quân bị tử trận khi có bắt 
sống tên quan một. 

Kế hoạch đánh Bảo Hà và bắt sống tên quan một người Pháp bị 
thất bại. Triệu Xuân Tiến một mặt cho bố trí canh gác phòng địch 
phản công, một mặt hội họp bàn kế hoạch với các tướng phòng thủ 
cơ sở Lang Choong. Thực dân Pháp tổ chức lực lượng truy kích 
quyết liệt nghĩa quân, bắt lính dõng làng Tắp dẫn đường lên Lang 
Choong. Sau ít giờ kháng cự, nghĩa quân buộc phải rút vào rừng lẫn 
tránh. Căn cứ Lang Choong và Đáng Đeng bị địch chiếm đóng, 
Triệu Xuân Tiến cùng thuộc hạ trốn thoát. 

Tại Lục Yên, khoảng 300 nghĩa quân dưới sự chỉ huy của Triệu 
Tài Lộc làm lễ tế cờ ở Nậm Lới, chia làm 3 toán xuống núi: toán 
thứ nhất do Triệu Tài Tiến (Chòi Chắn) chỉ huy vượt cầu Đồng 
Bánh đánh thẳng vào đồn Lục Yên: toán thứ hai do Khán Nhâm 
(Dao quần trắng) hướng bến đò Đồng Quan vòng đánh sau đồn 
phía bờ sông; toán thứ ba do Triệu Tài Lộc từ Phiếc Phất theo 
đường cái lớn đánh vỗ sườn địch. Giờ khai hỏa định là 8 giờ sáng 
ngày 22-10-1914! 


Đến giờ hành sự, hai cánh của Lộc và Nhâm vẫn chưa tới được 
vị trí đã định, chỉ có hơn 100 nghĩa quân Chòi Chắn đến được điểm 
phục bên cầu Đồng Bánh. Mặc dù vậy, tin rằng có thắn linh phù trợ. 
sẽ chiến thắng, Triệu Tài Tiến vẫn quyết tắn công đồn theo đúng kế 
hoạch. Sau phát súng lệnh, nghĩa quân Š ạt phá rào xông vào đánh 
đồn, Triệu Hữu Kim nhanh nhẹn vác cờ đến cắm trước cổng đồn 
giặc. Địch phân tán làm 2 nhóm, một nhóm 9 tên có thủ trong đồn, 
nhóm còn lại vòng ra sau Gò Chè đánh úp nghĩa quân. Triệu Hữu 


1. Nguyễn Liễn, "Phong trào Giáp Dẫn...", TIđd. tr. 63. 


480 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Kim bị trúng đạn chết trận. Nghĩa quân bị đánh từ hai phía nên rồi 
loạn, nhiều người bị thương, một số gục ngã, phó tướng Triệu Hữu 
Bảo bị bắt. Chòi Chắn hô quân rút lui. Khán Nhâm và Chòi Lụa 
hay tin thất trận nên cho quân rút vào rừng. Thực dân Pháp thừa thế 
tấn công Nậm Lói, căn cứ cuối cùng của nghĩa quân. Nhóm người 
Dao nổi dậy quyết mở đường máu, chạy về phía Bắc. 

Triệu Tài Lộc dẫn quân vẻ Phiếc Phất. Quân giặc bao vây nghĩa 
quân, dùng kế dẫn lính lên thôn Hùng Việt (nơi có đông đảo gia 
đình nghĩa quân người Dao) khủng bố, đe dọa nghĩa quân nếu 
không hàng sẽ cho giết cả nhà. Run sợ trước sự khủng bố của kẻ 
thù, tất cả nghĩa quân hạ vũ khí, bỏ tướng ra hàng. Chòi Lụa nhất 
định không chịu đầu hàng địch, lẫn trốn vào rừng trước sự truy nã 
ráo riết của địch. Ít ngày sau, Chòi Lụa bị bắn chết tại xã Lâm Vân, 
xác ông được khiêng về Lục Yên trình quan Pháp. 


Tuy khởi nghĩa thực sự chỉ diễn ra trong vòng một tuần lễ 
nhưng nghĩa quân Dao đã anh dũng tấn công các đồn bốt, gây nhiều 
thiệt hại cho giặc, tuy cũng tổn thất không nhỏ. Thco thống kê trên 
khắp các mặt trận, về phía địch: tại Trái Hút I lính cơ bị chém; tại 
Bảo Hà thiệt mạng 1 đội Tây, cai Lợi và 2 lính khố xanh; tại Lục 
Yên 1 tên chết trận và 1 tên bị thương. VỀ phía nghĩa quân, trận 
đánh Trái Hút 3 người bị bắt, ở Bảo Hà 4 người tử trận trong đó có 
tướng Lào Sì, trận Lục Yên bị chết trận 4 người (có tướng Triệu 
Hữu Kim) và bị thương một số. 

Pháp tiền hành các cuộc thám sát quân sự, thâm nhập sâu vào. 
khu vực người Dao sinh sống. Ngày 14-11, nghĩa quân người Dao 
đã phục kích một phân đội thám sát của địch, giết chết một viên 
trung úy của đơn vị quân đội thuộc địa Pasquier và một hạ sĩ quan 
người Việt. 


1.RST 27641-22 Rapport sur la situation poliique du Tonkin pendant 
Tanneé 1914- 4er trimestre 1914 và RST 81553-1 Rapport sur la situation 
politique et administrative du Tonkin 1914-1915. 


481 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


“Thực dân Pháp sau đó đã thẳng tay đàn áp, khủng bố quyết liệt 
đồng thời dụ hàng những người còn lẳn tránh trong rừng. Những 
trận càn quét đốt phá, bắt bớ quân Pháp chủ yếu dựa vào lực lượng 
chức việc và đõng binh người Thổ nên đã gây mối thù hẳn sâu sắc 
giữa hai dân tộc. Hơn một tháng sau, tòa án quân sự của để quốc ở 
'Yên Bái đã khép tội các thủ lĩnh và tướng tá nghĩa quân người Dao 
về tội gây rối loạn trật tự trong thời kỳ chiến tranh và xử tử 67 
người, trong đó có 39 bị hành hình ở Yên Bái và 26 bị bắn ở Phú 
Thọ (từ 2-12-1914 đến 14-4-1915). Hàng trăm người bị tù từ 3 
tháng đến khổ sai. Triệu Tiến Tiên, Triệu Tài Tiến, Lý Tiến Minh 
trốn thoát. Lý Tiến Minh phải khai báo là đã chết nên chúng thôi 
không truy nã. Triệu Xuân Tiến người chỉ huy đánh Bảo Hà hai 
năm sau bị chúng lừa bắt được ở làng Mèo ngọn ngòi Khoai, tổng 
Bảo Hà và sau đó bị chúng đưa đi mắt tích.' Phong trào khởi nghĩa 
của đồng bào Dao bị dập tắt hoàn toàn trong máu lửa. 


X.NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI VIỆT NAM QUANG PHỤC 


Tình hình phong trào cách mạng trong nước có phần trầm 
xuống do sự đàn áp, khủng bố đẫm máu của kẻ thù sau vụ Chống 
thuế ở Trung Kỳ và vụ Hà Thành đầu độc năm 1908. Thực dân 
Pháp tăng cường khủng bó và bóc lột nhân dân ta, đồng thời tung ra 
những chiêu bài lừa phỉnh dư luận, lôi kéo một số trí thức ra làm tay 
sai cho chúng. Các tờ báo tay sai ra sức ca tụng “công đức Đại Pháp” 
cũng như các chương trình cải cách của Toàn quyền Albert Sarraut. 
Những tên đại Việt gian khét tiếng đương thời là Lê Hoan, Hoàng 
“Trọng Phu, Nguyễn Duy Hàn... gây căm phẫn trong dân chúng. 

Một số ủy viên của Hội Quang Phục cử về nước như Vũ Ngọc 
Thụy, Nguyễn Trọng Thường không đủ khả năng gây dựng được 
phong trào. Năm 1912, họ báo cáo sang cho Hội là “việc vận động 


1. Nguyễn Liễn, "Phong trào Giáp Dẫn...", TIđd, tr. 65. 


482 


Chương VI. Phong trào đầu tranh của các tầng lớp... 


trong nước nếu không có một tiếng vang kinh thiên động địa thì 
không có hiệu quả"'. Lãnh đạo Hội Việt Nam Quang Phục khi ấy 
cũng cho rằng cẩn phải tiền hành một số vụ bạo động để “gọi rỉnh 
hôn nước” trong nhân dân. Cùng lúc đó ở Triều Tiên mới xảy ra vụ 
liệt sĩ An Trọng Côn bắn chết viên Toàn quyền Nhật Bản là Y 
Đảng Bác Vân. Tin tức này càng kích thích thêm xu hướng bạo 
động của Hội Quang phục. Hội đã thảo bản án tử hình Toàn quyền 
Albert Sarraut và hai tên Hoàng Trọng Phu, Nguyễn Duy Hàn. 


Khoảng cuối mùa Thu năm 1912, Hội Quang Phục cử một số 
đồng chí về nước tiền hành bạo động nhằm tạo thanh thế: nhóm thứ 
nhất gồm Nguyễn Hải Thần và Nguyễn Trọng Thường mang 6 quả 
tạc đạn và 300 đồng theo đường Lạng Sơn về Bắc Kỷ; nhóm thứ 
hai có Hà Đương Nhân và Đặng Tử Vũ mang 4 quả tạc đạn và 600 
đồng qua Thái Lan về Trung Kỳ; Bùi Chính Lộ mang 2 quả tạc đạn 
và 200 đồng theo đường từ Thái Lan về Nam Kỳ. 

Mục đích của ba nhóm cảm tử là ám sát một tên đầu sỏ thực 
dân và trừng trị những tên tay sai bán nước gian ác để kích động 
phong trào cách mạng trong nước. Nhưng do trở ngại dọc đường, 
hai nhóm dự định về Trung Kỳ và Nam Kỳ không hoàn thành 
nhiệm vụ. Nhóm Hà Đường Nhân và Đặng Tử Vũ từ Thái Lan 
chưa về đến Việt Nam thì tiễn đã hết, tạc đạn cũng mắt. Bùi Chính 
Lộ tới Băng Cốc thì bị mật thám phát giác bao vây, ông tức giận 
ném tạc đạn làm chét hai tên và bị bắt nộp cho Pháp. 

Nhóm của Nguyễn Hải Thần về nước trót lọt. Nguyễn Hải Thần 
Tĩnh một quả tạc đạn mưu tính hạ sát Toàn quyền Albert Sarraut ở 
Trường thi Nam Định tháng 11-1912 nhưng sự không thành. 
Nguyễn Hải Thần ngay sau đó trồn sang Trung Quốc an toàn. 


1. Trần Huy Liệu, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, Tài liệu tham khảo cách 
mạng cận đại Việt Nam, Tập 3. Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1958, tr. 109. 


483 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tháng 2-1913, Hội triệu tập các đồng chí tại phủ Nam Ninh 
(Quảng Tây, Trung Quốc) quyết định giao cho Nguyễn Trọng 
Thường, Phạm Văn Tráng và Nguyễn Khắc Cần về nước hạ sát 
Tuần phủ Thái Bình là Nguyễn Duy Hàn. 

Trở về nước ngay sau đó, Phạm Văn Tráng một mình xuống 
Thái Bình thị sát tình hình rồi trở về Nam Định nhận tạc đạn từ 
Lương Văn Phúc. Ngày 12-4-1913, cùng với Nguyễn Quý Đệ, 
Phạm Văn Tráng đứng đợi trên con đường chính của tỉnh ly Thái 
Bình, chờ thời cơ ra tay. Khoảng 11 giờ rưỡi hôm đó, xe kéo chở 
viên Tuần phủ chạy qua, Tráng liệng một quả tạc đạn giết chết 
Nguyễn Duy Hàn. Báo cáo chính trị của Công sứ Thái Bình 1912- 
1915 miêu tả như sau: 

"Ngày 12-4-1913, Tuân phủ Nguyễn Duy Hàn đã bị ám sát trên 
đường phó, vào lúc giữa trưa khi ông này trở về nhà sau cuộc họp 
với Công sứ. Vũ khí được sử dụng là bom nỗ. Những kẻ phạm tội 
thực hiện việc này là do được thác đẩy và trang bị vũ khí bởi những 
người Việt Nam đang hoạt động trên vùng biên giới nhằm phá hoại 
trật tự công cộng chiếm lấy chính quyên. 

Hai mục đích được những người ám sát này nhằm vào trước 
hết là trừng trị viên quan lớn đã từng tuyên bố những án phạt khá. 
nặng (10 năm, 7 năm, 5 năm khổ sai) đôi với một số thành viên trong 
băng nhóm của họ và cảnh báo những viên quan khác đang muốn tỏ 
ra trung thành và gắn bó với chế độ thực dân của người Pháp"'. 

Phạm Văn Tráng nói: “Cách mạng đã thành công" rồi bình 
tĩnh đi lẫn vào đám đông tới nơi hẹn với đồng chí của mình cách đó 
400m rồi cùng về Nam Định an toàn. Nhóm cảm tử còn nhận được 


1. RST. 81550 Rapport polidques et économiques mensuels et annuels de la 
province de Thái Bình 1912-1915. 


2. Chương Thâu.... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđd, tr. 240. 


484 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


lệnh ngày hôm sau mai phục ám sát viên Tổng đốc Hà Đông Hoàng 
Trọng Phu bằng lựu đạn nhưng không thành do y được viên Thanh 
tra chính trị phái xuống Thái Bình điều tra vụ Nguyễn Duy Hàn. 
Đám quan lại tay sai của địch được một phen khiếp vía nên cũng dè 
dặt hơn trong các hoạt động chỉ điểm và bắt bớ những người cách 
mạng trong khi dư luận cả nước phắn chắn sau tiếng vang của sự 
kiện này. 

Ngày 26-4-1913, Nguyễn Khắc Cần cùng một người thợ máy 
xe lửa là Nguyễn Văn Túy vẻ Hà Nội. Tại đường Paul Bert (phố 
Tràng Tiên), hai người chờ dịp có đông khách Tây ngồi ăn uống ở 
sân trong trước mái hiên Khách sạn Hà Nội để hành động. Khoảng, 
7 giờ 30 tối ngày hôm đó, một trong hai người đã ném một quả tạc 
đạc vào đám thực khách, hạ sát tại chỗ ba người trong đó có hai 
viên thiểu tá về hưu là Chapuis và Montgrand và làm cho 12 người 
khác bị thương. Nguyễn Khắc Cần và Nguyễn Văn Túy trốn thoát 
vẻ nhà Nguyễn Khắc Cần ở Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội). Rồi, cả 
hai nhận chỉ thị sang Trung Quốc nhận thêm một số tạc đạn nữa. 
Thể nhưng, ngày 7-5, mật thám Pháp bắt được hai người tại một ga 
xép khi đang trên đường trốn sang Trung Quốc. 

Thừa dịp này, thực dân Pháp khủng bố dã man phong trào cách 
mạng. Chúng lùng bắt 254 người tập rung về Hà Nội, mở Tòa Dề 
hình xết xử các trọng phạm. Kết thúc phiên tòa ngày 5-9-1913, 
chúng kết án tử hình 7 bị cáo: Nguyễn Khắc Cần, Phạm Văn Tráng, 
Phạm Đệ Quý, Vũ Ngọc Thụy, Phạm Hoàng Quế, Phạm Hoàng 
Triết và Phạm Văn Tiên (ám sát chủ đồn điền Đặng Vũ Hoàng 
ngày 26-5-1913). Lương Văn Phúc chịu án chung thân vì mới 18 
tuổi. Ngoài ra còn hàng loạt án tù: 8 người bị lưu đày, 5 phát phối, 
2 án tù 5 năm, I1 khổ sai hữu hạn, 5 cằm cố, 9 án tù từ 10 tháng 
đến 5 năm. Có 2 người được miễn tố, 1 người lĩnh án treo, l1 
người được tha bỏng. Thực dân Pháp cũng đưa ra xét xử vắng mặt 


485 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


13 lãnh tụ đang lưu vong ở Trung Quốc: 6 người bị kết án tử hình 
vắng mặt gồm Cường Đẻ, Phan Bội Châu, Nguyễn Bá Trác, Nguyễn 
Văn Thụy, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Trọng Thường; 7 án chung 
thân gồm Đặng Binh Thành, Phạm Cao Đài, Nguyễn Háo Vĩnh, 
Nguyễn Xuân Dong, Đặng Hữu Bằng, Hai Kế (em Tán Thuật) và 
một người tên Quan (làm công cho Courret). 


Bên cạnh đó, thực dân Pháp còn câu kết chặt chẽ với đé quốc 
Anh và Tổng đốc Quảng Đông để thao túng vùng Hoa Nam (Trung 
Quốc) là địa bàn hoạt động của các chiến sĩ yêu nước cách mạng 
Việt Nam. Ngày 16-6-1913, cảnh sát Anh bao vây một ngôi nhà tại 
Cửu Long, bắt được 9 hội viên Hội Việt Nam Quang Phục, trong 
đó có Nguyễn Thần Hiến, Huỳnh Hưng. Cường Để đã bị cảnh sát 
Anh bắt giữ tại Hương Cảng ngày 8-7-1913. Nhờ một luật sư bảo 
lãnh Cường Để được tại ngoại, rồi lợi dụng thời cơ đáp thuyền trốn 
sang Châu Âu. Ngày 24-12-1913, Tổng đốc Quảng Đông Long Tế 
Quang bắt Phan Bội Châu định giao nộp cho thực dân Pháp, nhưng 
do Nguyễn Thượng Hiền đã vận động kịp thời nên Phan Bội Châu 
chỉ bị giam tại Quảng Đông cho đến tháng 2-1917. 

Như vậy, vào đầu thế kỷ XX, bên cạnh một phong trào dân tộc 
do tầng lớp sĩ phu phong kiến tân tiến lãnh đạo, còn có những 
phong trào đấu tranh chống Pháp không kém phần quyết liệt của 
các tầng lớp quần chúng nhân dân lao động diễn ra dưới nhiều hình 
thức khác nhau. Đó có thể là những cuộc đấu tranh tự phát chống 
giới chủ của giai cấp công nhân. Đó cũng có thể là những cuộc đấu 
tranh của nông dân chống tình trạng chiếm đoạt đất đai trên khu 
vực đồn điền. Đó cũng còn là những hoạt động vũ trang, những 
cuộc khởi nghĩa do những tổ chức chính trị hay là những "hú lĩnh" 
nông dân khởi xướng, lãnh đạo. Nói tóm lại, những phong trào đó 
chưa có sự lãnh đạo thống nhất mang tính toàn quốc mà chỉ là 
những hoạt động đơn lẻ, mang tính chất tự phát, cục bộ. 


486 


Chương VI. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp... 


Tuy nhiên, phong trào này lại cho thấy một sự khác biệt rất lớn, 
so với những phong trào đã diễn ra trước kia. Đó là ở sự phong phú 
của lực lượng tham gia phong trào. Bây giờ đây, bên cạnh giai cấp 
nông dân đông đảo còn là những tầng lớp quần chúng khác mới 
xuất hiện trong xã hội thuộc địa, trong đó giai cấp công nhân ngày 
càng lớn mạnh về số lượng và ý thức giai cấp đã hé mở một triển 
vọng to lớn trong việc trở thành giai cấp tiên phong trong phong 
trào dân tộc. 


487 


Chương VII 


XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 
CHIẾN TRANH THÉ GIỚI LÀN THỨ NHÁT 
(1914-1918) 


I. CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA CỦA PHÁP Ở VIỆT NAM 
TRONG CHIẾN TRANH 

1. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nỗ - Pháp tham chiến 

Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất là cuộc chiến tranh đế 
quốc, giữa các nước đề quốc trẻ giàu lên nhanh nhưng lại thiếu thị 
trường và các nước đề quốc già đã chiếm một số lớn thuộc địa cùng 
những vùng ảnh hưởng trên thế giới. Trong cuộc chiến tranh đó, 
Pháp cũng tham chiến, thuộc khối những nước đế quốc già, trong 
liên minh với Anh và Nga, để chống lại Đức - Áo - Hung - Thổ Nhĩ 
Kỳ. Ngày 1-8-1914, Đức tuyên chiến với Nga - cuộc Chiến tranh 
thế giới bùng nổ. Ngày 3-8-1914, Đức tuyên chiến với Pháp. Pháp 
lâm trận ngay từ đầu cuộc chiến. Các nước tham chiến đều ráo riết 
động viên cho chiến tranh. 


Theo thống kê thì chỉ phí quân sự của Đức - Áo - Hung chừng 
4.000 triệu mác, của Anh - Nga - Pháp chừng 4.760 triệu mác. 

Càng vào sâu trong chiến tranh, chiến trường Châu Âu càng 
chuyển dần từ phía Đông sang phía Tây và diễn ra trên phần lớn 
lãnh thô Pháp. Pháp trở thành bãi chiến trường của cuộc chiến với 
Đức. Năm 1916, vì muốn thoát khỏi thế bị tắn công, vây hãm, Đức 


1. Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thể giới cận đại, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 1998, t. 289. 


488 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


chuyển chủ lực sang phía Đông mở cuộc tắn công vào Verdun của 
Pháp. Trận Verdun kéo dài trong 7 tháng. Cả hai bên đều bị thương 
vong, với tổng số thương vong lên đến 70 vạn người'. Đầu năm 
1917, phe Hiệp ước định mở mặt trận tắn công Châu Âu để đánh 
bại Đức. Thế nhưng Nga không tham chiến vì nội chiến cách mạng 
đang diễn ra trong nước Nga. Vì vậy, Anh và Pháp tiến vào mặt 
trận phía Tây, nhưng bị thua trận trên sông Enbơ trong tháng 4 và 5 
năm 1917. Ngày 3-3-1918, Nga phải ký Hòa ước Brét Litopxcơ với 
Đức để có thời gian chuẩn bị chiến tranh. Vì thế, Đức dồn sức đánh 
vào Anh - Pháp. Ngày 1-11-1918, Đức ký hiệp ước đình chiến với 
phe Hiệp ước. Chiến tranh két thúc, nhưng Pháp là nước bị thiệt hại 
nặng nẻ nhất trong cuộc chiến tranh đó cả về người và vẻ của. 

Bom đạn Đức tàn phá 9.322 nhà máy, I.503` xí nghiệp ươm tơ 
và nhiều ngành công nghiệp của Pháp, mười tỉnh có nền nông 
nghiệp phát triển nhất bị phá hoại, tông thiệt hại của Pháp lên tới 
gần 200 tỉ francs`. Tàu ngằm Đức tuần tra ráo riết trên biển đã cản 
trở việc giao thương giữa Pháp và thế giới. Nền kinh tế Pháp trong 
chiến tranh bị sa sút trầm trọng. 

Để có thể tiến hành chiến tranh, một mặt Chính phủ Pháp ra 
sức khủng bố phong trào phản chiến ở trong nước, mặt khác thi 
hành chính sách *ổng độn; ” về người và của. Bên cạnh đó, 
cũng như đối với các nước để quốc khác, Pháp buộc các nước thuộc 
địa phải "chia lửa" trong cuộc chiến tranh này. Để làm được điều 
đó, Pháp phải thay đổi chính sách thuộc địa. "Hợp rác với người 


1. Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thể giới cán đại, Sđủ, tr. 291. 

2. Trằn Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân, Nguyễn Văn Sự, Đặng 
Huy Vận.... Lịch sử cận đại Việt Nam, tập 3, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961, 
tr 238. 

3. Nguyễn Anh Thái (chử biên), Lịch sử thể giới hiện đại từ 1917-1945, 
quyển A, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1998, tr. 117. 


489 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


bản xứ" trở thành liệu pháp tốt nhất theo cách hiểu của các nhà thực 
dân lúc bấy giờ cho những vấn để mà Pháp đặt ra. 

2. Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam trong chiến tranh 

Để chuẩn bị cho việc buộc Đông Dương tham dự vào chiến 
tranh của chính quốc, ngay trước khi cuộc chiến kịp diễn ra, năm 
1911, Pháp đã đưa Albert Sarraut sang nhậm chức Toàn quyền. Và, 
là một nhân vật cấp tiến thuộc Hội Tam điểm Pháp, hội ủng hộ chủ 
nghĩa thực dân nhưng không phải là chủ nghĩa thực dân cực quyè: 
Albert Sarraut chủ trương thực hiện chính sách “hợp rác với người 
bản xứ" đã từng được các viên toàn quyển trước thực hiện từng 
phần và làm cho chính sách này trở thành một chính sách mị dân 
đầy đủ với những nội dung cơ bản liên quan đến mối quan hệ giữa 
người Pháp và người bản xứ. Xây dựng cho được một tầng lớp 
thượng lưu trong xã hội thuộc địa, được coi là điểm mắu chốt của 
chính sách "hợp rác" để làm chỗ dựa cho cả bộ máy thống trị và 
chế độ cai trị thuộc địa, quyết tâm mà Albert Sarraut theo đuôi từ 
khi lên làm Toàn quyền lần thứ nhất cho đến nhiệm kỳ toàn quyền 
lần thứ hai (11-1916 đến tháng 12-1919) và cả sau đó khi làm Bộ 
trưởng Bộ thuộc địa. 


Trên thực tế, chính sách “hợp rác” đã được triển khai trên một 
số vấn đề như: bộ máy chính quyền; chế độ sở hữu ruộng đất; văn 
hóa - giáo dục... Và chính là nhờ kết hợp giữa chính sách này với 
những biện pháp mang tính bạo lực mà Pháp đã có được sự “ng 
hộ" to lớn của Đông Dương về người và của cho chính quốc trong 
chiến tranh'. Ngày 4-1-1914, Albert Sarraut hết nhiệm kỳ về Pháp. 


1. Trong các khoản chỉ của Ngân sách Đông Dương hàng năm luôn có mục 
"đóng góp vào hoạt động quân sự của chính quốc". 


490 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


Sau Albert Saraut, Van Vollenhoven, rồi Ernest Roume và 
Charles được bỗ nhiệm Toàn quyền và quyển Toàn quyền Đông 
Dương, chính sách "hợp zác" vẫn tiếp tục được thực hiện để đảm 


bảo cho Đông Dương thực hiện tốt nÌ vụ của mình, như Emest 
Roume - Toàn quyền Đông Dương nhiệm kỳ từ 26-1-1915 đến 6-1- 


1916 tuyên bồ: 


*Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương rõ ràng là phải cung cấp 
cho chính quóc đến mức tôi đa nhân lực, vật lực và tài lực, đồng 


ìn duy trì trật tự an ninh ở thuộc địa, mặt khác vẫn 


thời một mặt 


giữ cho guông máy chính trị và kinh tế chạy đêi 

Và cuối cùng, giữa lúc cuộc chiến đang diễn ra ở mức quyết liệt 
nhất, Albert Sarraut đã được tái bố nhiệm chức vụ Toàn quyền 
Đông Dương vào ngày 7-11-1916. Điều đó cho thấy tính nhất quán 
trong chính sách thuộc địa mà Pháp thực hiện trong suốt cuộc chiến 
này là “hợp tác với người bản xứ" và cũng chứng tỏ “hiệu quả" 
thực sự của chính sách này. 


Với Albert Sarraut và chủ trương “cải cách” bộ máy chính 


quyền theo hướng “rung ương tản quyền 
quyên” và "hợp tác với người bản xứ", quyền hạn của Toàn quyền 
Đông Dương được nới rộng, cũng như bộ máy chính quyền các xứ, 
các tỉnh cũng được chính quyền thuộc địa trung ương cho được 


địa phương hóa phân 


rộng quyển hơn đẻ kịp ứng phó với mọi tình huống” theo tỉnh thần 
được Albert Sarraut tuyên bố trước phiên họp Hội đồng Chính phủ 
vào tháng 11-1917 là: 


1. Trần Văn Giàu, Đỉnh Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđd, tr. 228. 
2. Chương Thâu.... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđd, tr. 289. 


491 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


*Tất cả những điều chúng ta có thẻ nói và làm hiện nay phải 
xoáy vào ý nghĩ là: ra sức làm việc cho nước Pháp đang tham 
chiến". 

"Chính sách bản xứ" được coi là cơ sở quan trọng cho việc 
động viên sức người, sức của cho cuộc chiến tranh của nước Pháp. 
Do đó, trong Thế chiến thứ nhất, nước Pháp đã thực hiện được mục 
tiêu của mình, đó là: vơ vét của cải để cung cấp cho chiến trường; 
duy trì bộ máy sản xuất của Đông Dương, trên cơ sở duy trì tình 
trạng “ổn định” chính trị, kinh tế kết hợp với thẳng tay đàn áp mọi 
phong trào đấu tranh của nhân dân thuộc địa. 

3. Pháp ra sức "động viên" sức người, sức của ở Việt Nam 
cho chiến tranh 

a. Tăng cường bắt lính đưa sang Pháp 

Theo Luật Tổ chức quân đội thuộc địa do Tông thông Pháp ban 
hành năm 1901, lính thuộc địa là một bộ phận của quân đội chính 
quy, có nhiệm vụ chiến đấu trên hệ thống thuộc địa của Pháp và 
chiến trường mà nước Pháp đang tham chiến. Do đó, ngay khi 
chiến tranh nỗ ra, cùng với việc ban hành lệnh giới nghiêm trên 
toàn lãnh thô Đông Dương, chính quyền thực dân công bố Sắc lệnh 
về việc tổng động binh của Tổng thống Pháp. Để giúp sức cho kế 
hoạch gom lính của thực dân, Hội đồng phụ chính của Chính phủ 
Nam triều cũng ra lời kêu gọi thanh niên Việt Nam gia nhập quân 
đội để “giúp mẫu quốc đẹp tan Đức tặc". 

'Và, ngay từ những ngày đầu, thực dân Pháp ở Đông Dương đã 
tích cực thực hiện kế hoạch được gọi là "mó” lính đưa sang Pháp. 
Căn cứ vào Sắc lệnh về tổ chức Lực lượng quân đội dự bị bản xứ 


1. Albert Sarraut, Discours prononcé à l'ouverture de la session du Conseil 
dụ Gouvernement 11-1917. Theo Trần Văn Giàu,.... Lịch sử Việt Nam, tập 
3, Sđd, tr. 228. 


492 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


(năm1910), Pháp đã triệu tập lực lượng thanh niên dự bị các năm 
trước đó để phiên chế vào các đơn vị cũ của họ. Theo kế hoạch này, 
số thanh niên dự bị các năm 1903, 1904 ở Bắc Kỳ và từ 1907 đến 
1912 ở Nam Kỳ phải nhanh chóng được đưa sang chiến trường 
nước Pháp. Lực lượng của các năm 1911 và 1912 được đưa vào các 
đơn vị công nhân trợ thủ pháo binh. 

Năm 1915, việc bắt thanh niên Đông Dương đi lính cho Pháp 
tiếp tục được đây mạnh, do nhu cầu từ chính quốc tăng cao, đặc 
biệt là với bộ phận lính thợ. 

Trong Thông tri số 9/66 gửi Thống sứ Bắc Kỳ, Khâm sứ Trung 
Kỳ, Thống đốc Nam Kỳ, Tổng Chỉ huy quân đội Đông Dương và 
Tổng Thanh tra công chính, Toàn quyền Roume nhắn mạnh: 


*Phải gửi ngay sang Pháp 1.200 thợ chuyên môn vẻ sắt và gỗ 


cùng 100 phiên dịch cân có những kiến thức đủ để vào làm việc 


ngay ở các xưởng chính quốc". 

Tiếp đó, cuối năm 1915, để chính quy hóa việc đưa thợ có trình 
độ sang Pháp, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định 
378/66 về việc tuyển 450 thợ vào tập sự tại các xưởng trong 2 
tháng trước khi đưa sang Pháp. 

Trong năm 1915, tông cộng, Pháp đã gom được 7.631 lính”. 

Bước sang năm 1916, việc bắt lính diễn ra ồ ạt và khẩn trương, 
hơn. Bởi từ cuối năm 1915, Đức mở rộng mặt trận tấn công sang 
phía Tây và Pháp trở thành một trong những mục tiêu chính trong 
các lần tiền công quân sự. 

Chỉ trong tháng 1-1916, thực dân Pháp đã thành lập 2 tiểu đoàn 
lính tập, "động viên” được 2.250 lính thợ và 40 thông dịch viên để 


1,2. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3. Sđd, tr. 230. 
493 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đưa vào các công binh xưởng tại Pháp'. Trung đội thứ tư thuộc 
Tiểu đoàn Hậu cần thứ sáu là đơn vị binh lính người Việt Nam đầu 
tiên bị đưa ra chiến đấu ở chiến trường Haudremont (Pháp) vào 
đêm 22 rạng ngày 23-1-1916. 

'Từ ngày 22-1 đến ngày 30-3-1916, tại Trung Kỳ, đã có 5.000 lính 
chiến và 13.000 lính thợ bị triệu tập trong tổng số 60.000 thanh niên. 

Việc gom cho đủ số lính mà Pháp cần ở Đông Dương trong 
những tháng tiếp theo vẫn được đây mạnh, đưa số lượng người Việt 
Nam bị đưa sang Pháp tham gia chiến tranh năm 1916 lên 62.098 
người, gắp 5 lần so với số lượng của năm 1915. 

Trong hai năm cuối của chiến tranh (từ 1918 đến 1919), số 
người Việt Nam phải đầu lính cho Pháp có giảm hơn trước, lần lượt 
là 5.806 người và 727 người”. 

Như vậy, trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tông số lính 
người Việt Nam (bao gồm cả lính chiến và lính thợ) được đưa sang 
Pháp chiến đấu và lao động trong các cơ sở công nghiệp là 97.903 
người", trong đó có 92.411 người đã được đưa sang Pháp, số còn lại 
chưa kịp xuống tàu thì chiến tranh kết thúc (11-11-1918)". Nếu so 
sánh với các nước thuộc địa khác của Pháp, số lính Việt Nam 
chiếm 1⁄4 tổng số lính thuộc địa. 

Bộ phận binh lính được bổ sung từ Đông Dương gồm hai bộ 
phận chính là lính chiến và lính thợ. Đối với bộ phận lính chiến, 


1. Dương Kinh Quốc, Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1858-1918, Nxb. 
Giáo dục, Hà Nội, 2003, tr. 362. 

2. Dương Kinh Quốc, Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1858-1918, Sđd, 
tr, 382. 


3, 4, 5. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđd, 
tr. 230. 


494 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


sau khi bị đưa sang Pháp, họ được phiên chế vào các đơn vị quân 
đội, hoặc bị đưa ra trực tiếp chiến đấu tại chiến trường trên nước 
Pháp và những nơi mà nước Pháp tham chiến hoặc làm các công 
việc liên quan trực tiếp đến hoạt động quân sự như công binh, tải 
thương, tiếp tế, lái xe, mở đường, đào giao thông hào, y tá... Số lính 
chiến tất cả gồm 49.922 người. 


Đối với các lính thợ, họ được phân công vào làm việc tại các 
nhà máy, xưởng đóng tàu, xưởng thuốc súng, lò cao, xưởng nhỏi 
đạn.., một phần là để bù lắp vào sự thiếu hụt lực lượng lao động tại 
các cơ sở này do phần đông công nhân kỹ thuật Pháp đã bị huy 
động vào các mặt trận, một phần đẻ duy trì hoạt động sản xuất phục 
vụ chiến tranh. Nhằm rút ngắn thời gian đào tạo, đồng thời đảm bảo. 
lính thợ Đông Dương khi sang Pháp đều có thể vào làm việc ngay 
trong các công xưởng, ngoài số công nhân kỹ thuật đã có trình độ, 
phần đông lính thợ trước khi sang Pháp đều phải trải qua các lớp 


đào tạo chuyên môn cấp tốc. 


Theo Thông trí số 9/66 của Toàn quyền Roume, đơn vị pháo 
binh phụ trách việc tuyển lính và phân công đào tạo trong các cơ sở 
công nghiệp, kỳ thuật. 

Để thúc đẩy việc dạy nghề và thu hút thêm nhiều người sẵn 
sàng đi lính, bên cạnh việc tặng thưởng cho các chủ xưởng đã "góp 
công” đào tạo tay nghề cho các học viên, chính quyền thực dân còn 
trả cho số học viên này một mức lương có phần nhỉnh hơn. Ngoài 
ra, việc dạy nghề cũng được giao cho các trường Kỹ nghệ do Chính 
phủ thuộc địa lập ra. Nghị định 420/66 của Toàn quyền Đông 
Dương quy định, trường Kỹ nghệ Hà Nội và trường Kỹ nghệ Hải 
Phòng phải đào tạo được 270 học viên tốt nghiệp, với trình độ 
tương đương thợ chuyên môn bậc bồn!. Tính ra trong những năm 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđd, tr. 230. 
495 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


chiến tranh, trường Bách nghệ Huế đào tạo và gửi sang Pháp được 
400 thợ!, trường Kỹ nghệ Sài Gòn có 9 thợ hạng cao (năm 1915) và 
16 công nhân pháo binh (năm 1916)”. Tại Pháp, lính thợ do Sở Lao 
động thuộc địa quản lý và được tổ chức thành các tiểu đoàn lính thợ 
theo quy chế quân đội, làm việc tại các công binh xưởng, các cơ sở 
hậu cần. 

b. Tăng cường vơ vét của cải để cung cắp cho chiến tranh 

Không chỉ "huy động” nhân lực, thực dân Pháp còn ra sức khai 
thác của Đông Dương nguồn tài nguyên, của cải của thuộc địa để 
phục vụ cho chiến tranh chính quốc. Bên cạnh các khoản thuế mà 
Đông Dương hàng năm phải đóng cho Pháp dưới nhiều hình thức, 
công trái và trái phiếu là những phương pháp bóc lột mới của Pháp 
đối với dân thuộc địa. 

Từ năm 1915, Pháp liên tục thực hiện các đợt bán công trái 
thông qua hình thức phân bổ chỉ tiêu về các địa phương, bất chấp 
tình trạng thiên tai hạn hán, lụt lội mất mùa, quần chúng nhân dân 
khánh kiệt. Trong chiến tranh, trung bình, mỗi người dân phải mua 
170 đồng công trái; tại Tuyên Quang, người dân phải phải bỏ tới 
3,63 đồng để mua; còn tại Lai Châu, mức mua công trái trung bình 
là 0,26 đồng”. Trong 4 năm (1915-1918), tổng số tiền mà chính 
quyền thực dân thu được dưới hình thức bán công trái cho dân 
chúng là 184.304.905 francs°, được chia ra: 

1915: 12.944.800 francs 


1916: 21.619.556 francs 


1, 2. Direetion gếnérale de l'instructon publique: Le cemtre đe Formation 
professionnel de Huẻ, Hà Nội. 1931, tr. 13. 

3. Chương Thâu.... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđủ. tr. 287. 

4. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđd, tr. 234. 


496 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


1917: 47.562.556 francs 
1918: 102.177.993 francs 

So với các thuộc địa khác, mức đóng góp công trái của Đông 
Dương chiếm hơn 1⁄2 mức đóng góp của tất cả các thuộc địa gộp 
lại. Ngoài ra, thực dân Pháp còn tận dụng các biện pháp khác để 
thu được thêm tiền của nhân dân bằng việc thành lập các hội cứu tế, 
cứa trợ chiến tranh, phát hành trái phiếu quốc phòng. Số bạc nén 
trong Bộ Công của Nam triều cũng bị đưa về Pháp. 

Không chỉ đứng thứ nhất về số tiền công trái phải đóng góp cho 
chính quốc, Đông Dương còn đứng thứ hai trong số các thuộc địa 
của Pháp trong việc cung cấp cho Pháp nguồn lương thực và 
nguyên liệu mà Pháp cẩn. Trong 4 năm từ 1915 đến 1918, tổng số 
lượng lương thực và nguyên liệu mà Pháp lấy của Đông Dương là 
335.912 tắn, gồm những loại sản phẩm sau: 

Bảng 19: Một số sản phẩm của Đông Dương bị đưa sang Pháp 
từ năm 1915 đến năm 1918? 


mắn | âm | mắm | â r| mảm | Âm 
Ngô. 18.756. Thâu dầu | 5.159 = 1.150 
Thóc 3/000 Dầu 2452 Bông 672 
Rượu 19.950 Thuốc lá 2344 Gỗ | 548 
Chất mỡ “ã KhonE | 30000 | 


1. Trần Văn Giàu, Đình Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđủ, tr. 234. 
2 Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm... Lịch sử Viết Nam, Tập 3, Sđủ, tr.236. 
3. Khoáng sản tính đến năm 1916. 

497 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Để đảm bảo cho việc tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa về 
chính quốc, một cơ quan chuyên trách tiếp tế và hàng hải trực thuộc 
Phủ Toàn quyền được lập ra. 

II. KINH TẾ VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH 

1. Chính sách kinh tế thời chiến của Pháp 

Sự phụ thuộc vào kinh tế chính quốc khiến nền kinh tế thuộc 
địa trong những năm đầu chiến tranh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt 
là khi nguồn hàng nhập khẩu từ Pháp sụt giảm. 

Năm 1913, nguồn hàng nhập từ Pháp vào Đông Dương là 
107.489.638 francs, nhưng năm 1918 chỉ còn 1⁄3 tức 33.213.937 
francs, với sự giảm sút của một số mặt hàng nhập từ Pháp vào 
Đông Dương năm 1913 so với năm 1918 được ghỉ trong bảng dưới. 

Bảng 20: Một số mặt hàng nhập từ Pháp vào Đông Dương 
năm 1913 và năm 1918': 


Sản phẩm 1913 1918 
Đường (tắn) 5.414 0 
Chai lọ (tấn). 2464 0 

Sợi đay gai (tạ) 105 “2 
Hàng Len (tạ) 2.116 207 


Hàng nhập từ các nước khác vào Đông Dương cũng giảm 
nhiều, trong đó có những mặt hàng giảm chỉ còn một nửa”, như 
được thể hiện trong bảng dưới. 


1,2. BEI. 1913 và 1918 


498 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


Bảng 21: Hàng nhập từ các nước không phải Pháp 
vào Đông Dương năm 1913 và năm 1918' 


L Hàng Nhập 1913 MapiB | Số sụt giảm. 
Đường 9.884 tấn 9785 tấn 9 tấn 
Chè. 2413 tấn 1.103 tấn 1310 tấn 
Rượu 12232 hÌ 43.180 hl 29052 h 
Dâu thắp 47402 tắn 43.180 tấn J 4222 tấn 
Vải 9.9337 tấn 48525 tấn 5.0812 tấn 
Chai lọ 3705 tấn 2041. tấn 1664 tấn 

Sợi đay, gai 4187 tấn 174.1 tấn 2446 tấn 


Đồng franc Pháp mắt giá so với đồng tiền Đông Dương, từ 2,50 
francs/đồng năm 1913 giảm chỉ còn 4,25 francs/đồng (1918), cũng, 
có nghĩa là hệ số sức mua của đồng tiền này giảm từ 1,0 năm 1913 
xuống chỉ còn 0,36` khiến cho việc đầu tư vào thuộc địa bị ngưng 
trệ, giá hàng hóa tăng đã ảnh hưởng tới sự phát triển của nhiều 
ngành kinh tế Việt Nam. 

“Trước tình hình đó, Chính phủ Pháp chủ trương phải duy trì 
hoạt động kinh tế của Đông Dương, hướng nền kinh tế thuộc địa 
phục vụ cho nhu cầu tham chiến của chính quốc, đảm bảo cho 
thuộc địa này có đủ khả năng cung cấp sức người, sức của cho 
chính quốc, đồng thời vẫn chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho 
công cuộc khai thác thuộc địa ngay khi chiến tranh kết thúc. Duy trì 
nền kinh tế thuộc địa cũng chính là nhằm trấn an tỉnh thần nhân dân 
thuộc địa. Do vậy, chính sách kinh tế đối với Đông Dương trong 


1,2. BEI. 1913 và 1918. 
3. Bulletin mensuel đe statistiques N0 3-78, INSEE. 


49 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


giai đoạn này của chính quyền thực dân đã có những thay đổi, từ đó 
tạo nên những chuyển biến mới trong nền kinh tế Việt Nam. 

2. Một số ngành kinh tế phát triển trong chiến tranh 

Do nhu cầu của chiến tranh đối với những sản phẩm của Đông 
Dương, lại cũng vì khi chiến tranh diễn ra, sự giao lưu thương mại 
với Pháp và các nước ngoài khác bị tắc nghẽn đã tạo ra kẽ hở để cho 
một số ngành kinh tế ở Đông Dương nói chung phát triển. Sự phát 
triển đó trước hết để phục vụ cho chiến tranh của Pháp, sau đó là để 
giải quyết những thiếu hụt về hàng hóa trên thị trường nội địa. 

a. Công nghiệp 

Trong các ngành kinh tế, công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu 
trong thứ tự đầu tư của tư bản Pháp. 

Theo Jean Pierre Aumiphin, trong giai đoạn 1903-1918, 74% 
vốn của tư bản Pháp được đỏ vào ngành công nghiệp'. 

Còn theo thống kê của chúng tôi, trong số 10 công ty vô danh 
được thành lập trong những năm 1914-1918, với tổng số vốn điều 
lệ là 6.094.050 francs thì có 4 là công ty công nghiệp, chiếm 
3.736.350 francs, tức là chiếm 61,3% tổng số vốn của 10 công ty 
này. Trong 4 công ty đó có 1 công ty mỏ (2.500.000 francs) và 3 
công ty chế biến mỏ, gạo và tơ tằm (1.230.350 francs)”. 

Trong thời kỳ chiến tranh, chính quyền thực dân vẫn trung 
thành với chính sách kinh tế trước đó. Đó là tập trung vào các 
ngành công nghiệp có khả năng đem lại lợi nhuận cao, trong đó đặc 
biệt chú trọng đến các ngành phục vụ chiến tranh. 


1. Jean Pierre Aumiphin, La présence financière et économique ƒrancais en 
Indochine (1859-1939). Thèse pour le Doctorat de droit international, 
Universitế de Nice, 1981, tr. 48. 


2. Thống kê theo Répertoire des sociétés..., Sđd, 1944. 


500 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


Trong một Thông trì được ký vào đầu năm 1915 của Bộ thuộc 
địa, Pháp đã lưu ý đến việc kiểm kê đối với tất cả các cơ sở công, 
nghiệp của tư bản Pháp cũng như của tư bản Việt có thẻ sử dụng để 
sản xuất các vật phẩm liên quan đến chiến tranh. 

Trường Kỹ nghệ Hà Nội và trường Kỹ nghệ Sài Gòn phải tiến 
hành việc chế tạo vỏ đạn trái phá. 


Xưởng phân chất gỗ ở Sài Gòn phải sản xuất chất a-xê-tôn làm 
thuốc nỗ. Sở Công nghiệp và Rừng Biên Hòa trong năm 1918 đã 
cung cấp axêtôn, mêtilen và báng súng cho nhà binh Pháp. Ngoài 
ra, các cơ sở sản xuất khác như xưởng làm khuy, xưởng may, nhà 
máy tơ, máy rượu, máy cưa, xưởng chế anbumin, xưởng dệt... cũng. 
được phục hồi sản xuất sau một thời gian đình đốn để phục vụ 
chiến tranh... 

Công nghiệp Mỏ 

Trước chiến tranh, mỏ là một trong những ngành kinh tế thu 
hút được nhiều vốn đầu tư nhất. Đến giai đoạn này, do nhu cầu về 
nguyên liệu ở chính quốc tăng cao, ngành mỏ tiếp tục phát triển. 

Các cơ sở khai thác mỏ được thành lập từ trước đã đầu tư thêm 
vốn để mở rộng sản xuất, như mỏ thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng), mỏ 
Kẽm Chợ Đồn (Bắc Cạn), mỏ than Trảng Đà (Tuyên Quang), mỏ 
sắt Na Lương (Thái Nguyên), mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam), 
Bảo Lạc (Cao Bằng). 

Công ty Than Bắc Kỳ thành lập năm 1888, tăng từ 4 triệu francs 
vốn ban đầu lên 8 triệu francs trong chiến tranh. 

Công ty Thiếc và Wolfram Bắc Kỳ lập năm 1911, tăng vốn từ 
1,5 triệu francs lên 3,5 triệu năm 1914 và 4 triệu năm 1919. 


1. Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ, Đại cương lịch 
sử Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr. 186. 


501 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Công ty Thiếc Thượng du Bắc Kỳ lập 1902, tăng vốn từ 
225.000 francs lên 375.000 năm 1908 và 535.000 francs trong 
chiến tranh'. 

Không những vậy, một số công ty khai thác mỏ còn được lập ra 
ngay trong những năm này: Công íy Than Tuyên Quang lập năm 
1915 để khai thác mỏ than Tuyên Quang; Công £y Than Đông Triêu 
lập năm 1916 để khai thác mỏ than Đông Triều; Công íy than vô 
danh Panier ở Hải Dương lập năm 1917. 

Tuy nhiên, do chiến tranh, nhiều nhà thực dân bị động viên về 
nước, mắc kẹt bên chính quốc nên số giấy phép khai thác mỏ trong 
giai đoạn này giảm xuống rõ rệt. So sánh giữa năm 1913 với năm 
1918, số giấy phép khai mỏ trong 5 năm đã giảm hơn một nửa. Trái 
lại, số nhượng địa mỏ lại có phần tăng lên, từ 139 của năm 1913 
tăng lên 218 của năm 1918? do các nhà thực dân đã có đơn xin từ 
trước đó. 


Bảng 22: Số giấy phép thăm dò và số nhượng địa mỏ được cấp ở 
Đông Dương từ năm 1913 đến năm 1918` 


Năm | ra 1914 | 1916 1916 | 1917 | 1918 


Số giấy phép thăm dò mỏ. |3.im 2005 | 1.306 1.103 | 1.224 | 1.467 
Số nhượng địa mô. IFSFESEs.Ea.mam.zm 


Trong số các nguyên liệu mỏ, thiếc và wolfram là những 
nguyên liệu đặc biệt cần thiết trong việc chế tạo thép cứng sử dụng 
trong pháo binh, do đó từ năm 1914, Pháp đẩy mạnh khai thác hai 
loại nguyên liệu này. Năm 1913, sản lượng khai thác thiếc và 
'Wonfram là 197 tắn, năm 1914 đã nhanh chóng tăng lên 310 tấn và 


1. Répertoire des sociétés annonymes indochinoises, Sđủ. 

2. Section du Commerce et de Ì'Industrie: S:afisique générale de l'Ïndochine 
résumé retrospectiƒ 1913-1929. IDEO, Hà Nội, 1931, tr. viii. 

3. Statisique générale đe Ì'Indochine résumé retrospectjƒ 1913-1929, Sổ, tr. vi. 


502 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


tiếp tục được gia tăng mạnh trong những năm tiếp theo: năm 1915 
là 420 tấn; năm 1916 là 430 tấn: năm 1917 là 520 tần; năm 1918 là 
610 tấn, tức là tăng gấp 3 lần trước chiến tranh! 


Việc khai thác than tại Bắc Kỳ chủ yếu do một số công ty của 
Pháp nắm giữ, như: Công ty mỏ than Bắc Kỳ; Công ty than Phẩn 
Mễ (Thái Nguyên, lập 1910); Công ty than Tuyên Quang (lập năm 
1915); Công ty than Đông Triêu (lập 1916); Công ty than Kế Bào 
(lập 1901). 

Sản lượng khai thác của loại nguyên liệu này cũng tăng lên 
đáng kể trong chiến tranh, từ 509 nghìn tấn năm 1913 tăng lên 620 
nghìn tấn năm 1914 và đều đặn giữ ở mức trên 600 nghìn tấn cho. 
đến năm 1918. Tính riêng trong 5 năm (1914-1918), tổng lượng 
than khai thác được là 3.241 nghìn tắn, tức trung bình 648 nghìn 
tắn/năm, cao hơn so với mức 509 nghìn tấn của năm 1913. Bảng 
thống kê dưới đây về sản lượng của một số loại mỏ quặng chứng tỏ 
sự phát triển đáng kể của ngành này. 


Bảng 23: Sản lượng mỏ ở Đông Dương từ năm 1913 đến năm 1918 


Năm | Sản Kẽm “Thiếc và Jungsten. 


than Sản Hàm Sản | Hàm | Thiếc | Vàng 
(nghìn | lượng | lượng | lượng | lượng | kimkhí | (Kg) 
n) ng | kimloại quậng Thiếc | sản xuất 

(tấn) | (tấm | (tấm | (tấn) | tại các 
lò (tần) 


l9l3 | 509 | 33400 | 15400 | 19 | 4 | - 72 


1914 | 620 | 31500 | 14900 | 30 | 5 | - 94 


1. Statistique générale .. 1913-1929, Sđủ, tr.x. 

2. Nguyễn Văn Khánh, "Sự hình thành nền tế thuộc địa ở Việt Nam đầu. 
thể kỷ XX", Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 2, 1999, tr. 68. 

3. SIatistique générale ... 1913-1929, Sđd, tr.x. 

4. Résumé statistique..., Sđ, tr. 10. 


503 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


1915 | 644 | 34300 | 17000 | 420 


84 - 98. 
I9I6 | 686 | 48800 | 23000 | 430 87 „ 100 
HH 654 | 42500 | 19700 | 520 | 104 26 115 
1918 | 637 | 28.600. | 12900 | 610 | 152 152 85 


Sản lượng mỏ tăng lên, phần lớn mỏ sản xuất ra đã được đem 
xuất khẩu với lượng xuất khẩu tăng lên hàng năm đối với cả than 
và kẽm. Cụ thể là: 


Bảng 24: Xuất khẩu sản phẫm mỏ của Đông Dương 


từ năm 1913 đến năm 1918' 
Năm 
1913 1914 1915 1916 1917 1918 
Khoáng sản. 
Kẽm 26.204 18463 | 33.102 | 38345 | 244672 | 13.532 
Than 332.000 | 345.000 | 450.000 | 448.000 | 369.000 | 297.000. 


Tổng giá trị ngành công nghiệp khai thác mỏ cũng tăng lên 
đáng kể, từ 4 triệu đồng năm 1913 tăng dần lên để đạt mức 8,6 triệu 
đồng năm 1916 và chỉ giảm đi một chút vào cuối chiến tranh”, 

Công nghiệp chế biến 

Ngành công nghiệp chế biến cũng phát triển trong chiến tranh. 

Việc sản xuất xi măng phần lớn do Nhà máy xi măng Porland ở 
Hải Phòng đảm đương. So với năm 1913, sản lượng xỉ măng vào 
năm 1918 đã tăng gần gấp hai lần, từ 50,1 nghìn tấn lên 80,2 nghìn 


1. Andrề Dumarest, La /ormarion.... Sđủ, tr. 31. 
3. Résumé statistique.... Sđd, tr. 10. 


504 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


tắn. Phân lớn lượng xi măng sản xuất được dùng để xuất khẩu. Cụ 
thể là: 


Bảng 25: Sản xuất và xuất khẫu xi măng của Đông Dương 
từ năm 1913 đến năm 1918" 


Đơn vị: nghìn tắn 


Năm 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
Sản lượng. 50,1 SI4 69,0. 75.2 80,5 80,2 
Xuất khẩu 35.5 326 38.4 49,0, 464 50,8 


Trong giai đoạn này, Công ty Viễn Đông còn cho lập ra một lò 
cao lọc thiếc. 

Trong công nghiệp chế biến, công nghiệp dệt phát triển. Nhà 
máy Dệt Nam Định ngoài việc phục vụ cho nhu cầu của quân đội 
của Pháp còn xuất sang cả Trung Quốc mặc dù phải nhập sợi từ 
Mỹ, Ân Độ và việc vận chuyển khó khăn. Bên cạnh các nhà máy 
chế hiến lớn của Pháp còn có hàng loạt các xưởng chế biến các loại 
sản phẩm cần cho tiêu dùng trong nội địa ra đời khi hàng ngoại 
không nhập vào được nữa, trong đó có nhiều xưởng của người Việt 
Nam như xưởng chế sơn ta của Nguyễn Sơn Hà, có thể cạnh tranh 
với sơn của Pháp, xưởng làm chỉ ở Kiến An, xưởng làm chai ở Hải 
Phòng năm 1916, xưởng Dệt lựa Đông Ích ở Thái Bình phát triển 
mạnh. Công ty tơ tằm Đồng Lợi lập năm 1915 sử dụng máy móc 
hiện đại có đến 120 chảo ươm. Công ¿y Quảng Hưng Long trò 
thành công ty sản xuất đồ kim khí và xà phòng lớn nhất Hà Nội vào 
lúc đó. Còn có thẻ kể tới hàng chục các công ty chế biến đồ sành 
sứ, đồ gia dụng, đồ may mặc lớn nhỏ khác phát triển lên trong 
những năm đại chiến của người bản xứ. 


1. Statistique générale ..., 1913-1929, Sđd, tr. x - xi. 
505 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Công nghiệp cơ khí 

Ngành đóng tàu là ngành công nghiệp phát triển nhất ở Việt 
Nam lúc bấy giờ do các đội tàu của Pháp đã được chuyển sang 
phục vụ quân sự do đó Pháp thiếu tàu để chuyên chở hàng từ Đông 
Dương sang Pháp, nhất là chở gạo và các nguyên nhiên liệu. Để 
khắc phục tình trạng trên, chính quyền thuộc địa đã ra sức khuyến 
khích và thúc đẩy ngành đóng tàu ở Đông Dương, trợ giúp các 
công ty đóng tàu của Pháp như Công ty Roben,, Công ty Guérin, 
Công ty Théard ờ Hà Nội và Xí nghiệp Porchet ở Hải Phòng đề các 
công ty này đóng được những con tàu có trọng tải lớn. Càng vào. 
sâu trong chiến tranh, sự thiếu thôn các phương tiện vận tải càng 
trở nên gay gắt. Vì thế, Chính phủ thuộc địa càng đây mạnh hơn 
việc tuyên truyền trong giới công thương ở Đông Dương, thúc đây 
họ đứng ra lập các đội thương thuyền, kêu gọi vốn đầu tư vào công, 
nghệ đóng tàu là lĩnh vực trước chiến tranh mới chỉ phát triển một 
cách dè đặt và cũng chỉ hạn chế ở trình độ sửa chữa tàu thuyền là 
chính. Cơ sở sửa chữa tàu Ba Son ở Sài Gòn là cơ sở hay được nói 
tới nhất ở Đông Dương cho đến lúc bấy giờ. 

Kết quả nghiên cứu của các tác giả' cho thấy hiệu ứng của chủ 
trương này được thẻ hiện ngay tức thì. Các công ty đóng tàu ở Hà 
Nội đã đóng được tàu trọng tải 900 tấn. Xí nghiệp đóng và sửa 
chữa tàu Porchet ở Hải phòng nâng cấp nhà xưởng đóng được tàu 
1.500 tấn. Sở đóng tàu Đông Dương ở Sài Gòn đóng được tàu 
4.200 tắn vào năm 1916. Công binh xưởng Ba Son cũng tiến hành 
nâng cấp cơ sở sản xuất đẻ có thể đóng và sửa chữa được những tàu 
chở hạng nặng. 

Điều đáng nói là sự thúc đẩy, tỉnh thần "đân chủ" trong việc 
phát triển công nghiệp "nặng" tại thuộc địa của Pháp và không khí 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm... Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđủ, tr. 240. 


50 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


khẩn trương của công việc này đã ảnh hưởng ngay tới cả giới 
công thương bản xứ. Từ các nhà tư sản có những đội tàu lớn 
chuyên vận tải hàng hóa, giờ họ đã tiến sang cả việc đầu tư xây 
dựng nhà máy, xí nghiệp chế tạo tàu thuyền - tranh đua trong lĩnh 
vực mà trước đây chỉ là việc của giới công nghiệp Pháp. Về điều 
này thì Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu có thể được lấy làm 
những ví dụ điển hình. 

Nguyễn Hữu Thu, tức Sen, trước chiến tranh chỉ là chủ một 
hãng xe tay ở Hải Phòng, trong chiến tranh có tới hàng chục tàu 
chạy sông, chạy biên, chạy sang cả Hồng Kông, Singapore. 

Còn hơn thế, từ một công ty vận tải đường dài với hàng chục 
phương tiện vận tải hiện đại, trong chiến tranh, Công ty Giang hải 
luân thuyền Bạch Thái của Bạch Thái Bưởi ở Hải Phòng đã có cơ 
sở đóng tàu lớn sử dụng đến 1.500 công nhân. Các máy móc công 
cụ của công ty đủ để chế tạo và sửa chữa các loại tàu lớn, có lò đúc 
được những tắm gang nặng đến 5 tắn. Việc chế tạo và sửa chữa tàu 
là do chính một đốc công người Việt chỉ đạo. Kết quả cụ thể là 
công ty này đã đóng mới được những con tàu có công suất lớn: Tàu 
Định Tiên Hoàng, trọng tải 100 tấn hạ thủy năm 1914; tàu Gia 
Long trọng tải 200 tắn hạ thủy năm 1916; tàu Bình Chuẩn dài 46 m, 
rộng 7.2 m. cao 3.6 m, công suất 400 mã lực xong vào năm 1917...' 

Trong chính sách thuộc địa của người Pháp, nguyên tắc được 
đặt ra là phát triển công nghiệp thuộc địa chỉ trong giới hạn không 
làm hại tới ngành công nghiệp chính quốc. Thế nhưng, trong chiến 
tranh, Pháp cũng đã phải cho phép các nhà tư bản phát triển trong 
chừng mực nhất định ngành công nghiệp chế tạo cơ khí. Vì thế, 
năm 1917, André Grillet đã có thể lập một lò đúc gang ở Sài Gòn 
với quy mô nhỏ, mỗi tháng sản xuất khoảng 4 vạn kilôgam”. 


1. Trần Văn Giàu, Đình Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3. Sđd, tr. 240. 
2. Định Xuân Lâm..., Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập 2, Sđủ, tr. 187. 


507 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tóm lại, chiến tranh đã tạo ra cơ hội cho sự phát triển của 
ngành công nghiệp ở Đông Dương. Tuy nhiên, sự phát triển đó lại 
mang tính chất bắp bênh bởi nó được hướng tới mục tiêu trước mắt 
là phục vụ cho chiến tranh. Vì vậy, ngay khi chiến tranh kết thúc, 
khi nền công nghiệp Pháp lấy lại được "phong độ" trong những 
năm 20 thế kỷ XX thì công nghiệp của thuộc địa lại rơi ngay vào 
tình trạng bị cạnh tranh dữ dội. Công ty hùng mạnh của Bạch Thái 
Bưởi suy giảm dần đến chỗ bị phá sản vào sau năm 20 là vì vậy. 

b. Nông nghiệp 

Nông nghiệp bản xứ. 

Chiến tranh đã tàn phá nền nông nghiệp Pháp, vì vậy Chính 
phủ Pháp đã đây mạnh việc trồng trọt ở thuộc địa nhằm bỏ sung kịp 
thời nguồn lương thực và thực phẩm cho chính quốc. Nông dân 
Việt Nam ngoài trồng lúa còn phải trồng thêm nhiều giống cây 
trồng khác trực tiếp phục vụ nhu cầu chiến tranh của chính quốc 
như đậu, lạc, sắn, khoai giống, khoai lang, thầu dầu, thuốc lá, lúa... 
Mặc dù chính trong lúc thiên tai, bão lụt, hạn hán liên tiếp diễn ra ở 
các tỉnh trên cả nước, đời sống của nông dân Việt Nam rất khó 
khăn nhưng Đông Dương vẫn phải cung cấp cho Pháp khối lượng 
lớn các sản phẩm nông nghiệp gồm cả gạo, ngô, thuốc lá, cao su, 
cùi dừa, bông, thầu dầu... như đã dẫn ra ở trên. 

Để có được những sản phẩm đó, Pháp đã buộc nông dân phải 
trồng trên những diện tích lớn: 2.820 ha đậu để cho 1.158 tắn hạt, 
sẵn: 4.041 ha để cho gần 2.000 tấn củ; 573 ha thầu dầu để cho 309 
tấn hạt và nhiều loại cây khác nữa, tổng cộng là 7.726 ha thu về 
3.778 tấn các loại. 


Vậy là do nhu cầu của Pháp trong chiến tranh đối với một số 
sản phẩm của thuộc địa, khu vực nông nghiệp truyền thống của 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm... Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđủ, tr. 242. 


508 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


'Việt Nam đã có những thay đổi một chút trong cơ cấu cây trồng và 
diện tích canh tác. 

Kinh tế đôn điền 

Trong khu vực đồn điền, mặc dù chiến tranh đã làm cho việc 
vận chuyển sản phẩm đồn điền của Đông Dương xuất khâu ra nước 
ngoài gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế đồn điền vẫn phát 
ngay cả các đồn điền cà phê, cao su. Một mặt là do các đồn điền 
trồng các loại cây lắm lợi như cà phê, cao su... và các công ty đồn 
điền nông nghiệp, chủ yếu là các công ty cao su đã phát triển từ 
trước chiến tranh. Hơn nữa, Chính phủ thuộc địa cũng đã có những 
biện pháp "cư /rợ" đối với các điền chủ ở Đông Dương trong 
những năm chiến tranh để duy trì và phát triển các loại cây này 
nhằm đón đợi thời cơ tăng giá ngay sau khi chiến tranh kết thúc. 


Riêng đối với các đồn điền cao su, Chính phủ thuộc địa đã trích 
trong ngân sách đến 247.000 đồng đẻ trợ giúp các điền chủ!. 


Các công ty nông nghiệp cũng đã được lập ra ngay trong giai 
đoạn này, với tổng cộng I1 công ty vô danh, trong đó có 10 là công 
ty cao su, chiếm đại bộ phận tổng vốn đầu tư (28.400.700 francs/ 
28.470.700 francs). Các công ty này đều có xu hướng tăng vốn đầu 


tư”: Công ty Cao sự Đồng Nai lập năm 1908 tăng vốn từ vốn bạn 
đầu 500 trăm nghìn francs lên 2 triệu francs năm 1914; Công 0y Tài 
chính Cao su lập năm 1909, tăng vốn từ 10 triệu francs (1909) lên 
gấp đôi là 20 triệu francs năm 1912; Công ty Cao su Đông Dương 
lập năm 1910, tăng vốn từ 3 triệu francs lên 4,5 triệu năm 1912; 
Công ty Cao su Thành Tuy Hạ lập năm 1910, tăng vốn từ 600. 
nghìn francs lên 1 triệu francs năm 1912... 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm... Lịch sử Việt Nam. Tập 3, Sđủ, tr. 242. 
2. Répertoire des sociếtés annonymes..., Sđủ. 


509 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Các đồn điền cao su lớn nhỏ tới tấp được lập ra. Chỉ riêng Nam 
Kỳ trong giai đoạn này đã có 553 chủ đồn điển cao su ở các tỉnh 
miền Đông: Gia Định, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây Ninh'. 
Diện tích cao su lên đến hàng trăm nghìn ha. Sản lượng cao su tăng 
lên từng năm ngay trong chiến tranh, từ 214 tấn năm 1913, tăng 
dẫn để đạt mức 3.519 tấn năm 1919. 

Các công ty lớn đều có khuynh hướng tăng cường thâu tóm các 
đồn điền của các cá nhân hay sáp nhập với nhau thành những đại 
công ty vô danh, sở hữu hàng chục ngàn hécta đồn điền, sử dụng 
hàng ngàn công nhân. 

Trong xu hướng này, Công ty Đôn điền Cao su Đông Dương 
(SIPH) trở thành một tập đoàn hùng mạnh do có sự đỡ đầu của Tập 
đoàn Tài chính Đông Dương (gồm Ngân hàng Đông Dương và 
Công ty Đông Dương kinh doanh Thương mại, Nông nghiệp và Tài 
chính). Công ty này đã thâu tóm được hàng chục đòn điền vào khối 
tài sản của nó: Dầu Dây, Cam Tiêm, Ông Quế, An Lộc, Đồng Hạp, 
Bến Củi, Gallia, Suzanah, de la Souchère, Hélène, Bình Lộc, Cắm 
Mỹ, Courtenay, Trảng Bom, Cây Gáo, Hàng Gòn... 

Cũng như vậy, Công ty Cao sư Viễn Đông được lập 1911 trên 
cơ sở sắp nhập của Công ty Cao su Đông Dương và Công ty Nhiệt 
đới Đông Dương. Còn như Công ty Đồn điền Đắt đỏ là sự hùn vỗn 
của Tập đoàn Rivaud và Tập đoàn Hallet. 

Và như vậy, chiến tranh đã làm cho nền kinh tế nông nghiệp 
của Việt Nam chuyển biến mạnh hơn cả bề rộng và bề sâu. Bề rộng 
là ở sự tăng lên của diện tích canh tác. Bề sâu là ở sự thay đổi trong 
cơ cấu của nên kinh tế nông nghiệp và quá trình tích tụ tư bản trong. 
các đại công ty nông nghiệp. 


1,2. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđủ, tr. 242. 


510 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


c. Dịch vụ vận tải 

Vận tải Đường sắt 

Trong giai đoạn chiến tranh, Pháp không mở thêm các tuyến 
đường sắt mới, nhưng hoạt động vận tải đường sắt vẫn có vai trò 
quan trọng. 

Trong 5 năm, tổng số tiền thu được từ việc khai thác hệ thống 
đường sắt do Chính phủ thuộc địa quản lý là 9.849.000 đồng: 1914: 
1.832.000 đồng; 1915: 1.614.000 đồng; 1916: 2.120.000 đồng; 
1917: 2.047.000 đồng; 1918: 2.026.000 đồng và thu nhập từ hệ 
thống đường sắt Hải Phòng - Vân Nam là 13.355.000 đồng'. 

Tổng số hành khách và trọng lượng hàng hóa được vận chuyển 
qua hệ thống đường sắt trong 5 năm đó là 31.851 người trên tổng 
chiều dài vận chuyên là 1.305 triệu km và 2.906.000 tắn, trên tổng 
chiều dài vận chuyển là 324 triệu kilômét, với số lượng hành khách 
và trọng lượng hàng hóa được chuyên chở hàng năm được ghi 
trong bảng thống kê dưới. 


Bảng 26: Vận tài đường sắt ở Đông Dương. 
từ năm 1913 đến năm 1918” 


Năm Hành khách Hàng hóa 
Số người 'Tổng chiều dài | Hàng hóa được | Tổng chiều dài 
được vận vận chuyển vận chuyển vận chuyển 
chuyến. (triệu km) (nghìn tân) (triệu km) 
(nghìn) 
1913 6.124 237 45 55 
1914 5.716 230 438 60 
1915 5214 210 481 50 
1916 6421 270 682 65 
1917 6.194 276 s1 71 
1918 1.646 319 114 18 


1. Statistiaue générale... Ì 913-1929, Sđủ, tr. xii.. 
2. Résumé statistique.... Sđd, tr. 13. 


s1 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Vận tải ô tô và các phương tiện thô sơ 

Vẫn như trước chiến tranh, việc vận tải bằng ô tô cũng phát 
triển do nhu cầu chuyên chở hành khách và hàng hóa tăng lên. 

Năm 1911, Công ry Vận tải ô tô Đông Dương ra đời, có trị sở 
tại Hà Nội, chuyên mua, bán, cho thuê và phân phối các xe hơi có 
số vốn 82.900 đồng tương đương 189.012 francs!. 

Năm 1914, hãng Ô tô Bainier mới thành lập. Lúc đầu, công ty 
này chỉ có vài chiếc ô tô chạy loanh quanh, nhưng sau đã trở thành 
một công ty vận tải đường bộ lớn nhất Việt Nam lúc đó, có xe chạy 
vào cả miễn Nam. 

Tiếp đó, Công ty ô tô Phạm Văn Phi - Tống Viết Hàn xuất hiện. 

Năm 1916, Công ty vô danh Tổng hợp Đông Dương được lập 
ra có trị sở tại Hà Nội, vốn ban đầu 1,8 triệu francs, để khai thác 
dịch vụ vận tải bằng xích lô trên lãnh thổ Bắc Kỳ kèm thêm những 
hoạt động thương mại và công nghệ khác. 

Vận tải Đường thủy 

Chiến tranh nổ ra, khi việc buÔn bán giữa Đông Dương và 
Châu Âu gặp khó khăn thì việc buôn bán của Đông Dương với 
các nước trong khu vực, nhất là với Trung Quốc, Hồng Kông, 
Philippines... lại tăng lên đáng kể. Do đó, từ 1914 đến 1918, lượng 
tàu ra và vào Đông Dương vẫn không mắy thay đổi, mỗi năm vẫn 
có trong khoảng từ 2,2 đến 2,4 triệu tắn tàu vào và trong khoảng từ 
2,1 đến xắp xi 2,4 triệu tấn tàu ra. Cụ thể là: 


1. Répertoire des sociếtés.... Sđd. 


3512 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


Bảng 27: Bảng thông kê vận tải đường biển của Đông Dương 
từ năm 1913 đến năm 1918! 


Đơn vị: nghìn tấn 


Năm 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 


(*) Tàu hơi nước từ Pháp, Hồng | 2.345 | 2401 | 2.398 | 2.409 | 2.250 | 2.206 
Kông và các nước khác vào. 


(**) Tàu hơi nước tới Pháp, Hồng | 2.195 | 2.284 | 2.318 | 2.311 | 2.145 | 2.164 
Kông và các nước khác 


Ngoại thương của Đông Dương với các nước Châu Âu giảm sút 
nhưng với các nước Viễn Đông lại tăng lên đồng thời nội thương 
cũng phát triển trong chiến tranh do đó việc chuyên chở hàng hóa 
giữa các cảng sông, biển vẫn nhộn nhịp và chỉ giảm dần vào cuối 
chiến tranh. Có thể lấy ví dụ về trọng lượng tàu, thuyền vào ra của 
Cảng Sài Gòn trong những năm đó (tính bằng nghìn tấn). 


Bảng 28: Tổng trọng lượng tàu, thuyền vào và ra Cảng Sài Gòn 
từ năm 1913 đến năm 1918? 


Đơn vị: nghìn tấn 


Năm 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 


“Trọng lượng 2735 | 2578 | 2402 | 2489 | 2.287 | 2.187 


Ở Đông Dương lúc đó, một số công ty vận tải lớn đã ra đời và 
hoạt động rất hiệu quả. 

Thành lập sớm nhất ở Đông Dương lúc đó là Công :y vô danh 
vận tải đường thủy Nam Kỳ (Messagerie Fluviales de Cochinchine) 


1. Résumé statistique.... Sđủ, tr. 14 
2. Résumé statistique..., Sđd, tr. 16. 


s13 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


từ năm 1888, có số vốn ban đầu là 1,5 triệu francs, năm 1907 tăng 
vốn lên thành 2 triệu francs, vận tải hàng hóa cả trong nội địa và ra 
ngoài Đông Dương. Bên cạnh còn có Công ty Đông Dương vận tải 
thành lập năm 1911, có số vốn ban đầu 180.000 francs và năm 
1912 tăng vốn lên thành 300.000 francs và Liên đoàn vận tải đường 
thủy Hoa Eah của người Hoa lập năm 1914, vốn ban đầu 717.000 
francs, chuyên chở hàng hóa và khách giữa Nam Kỳ và Cambodge. 

Ngoài các công ty đó ra, trong chiến tranh còn có các đội tàu 
thuyền buôn của người Hoa và người Việt khác. Trong đó, như 
đã nói ở trên, các đội tàu buôn lớn của các nhà tư sản mới nổi 
người Việt Nam mà Nguyễn Hữu Thu và Bạch Thái Bưởi là tiêu 
biểu nhất. 

Công ty Nguyễn Hữu Thu, vốn chỉ là một hãng xe cao su nhỏ ở 
Sài Gòn thì trong đại chiến đã có tới gần chục chiếc tàu và xà lúp 
chở khách, 2 chiếc trọng tải 615 tắn, 1 chiếc 250 tắn và 2 chiếc tàu 
140 tắn, 6 xà lúp, 2 tàu kéo. 

- Tàu Bảo Thạch chạy đường Hải Phòng - Nam Hải - Bắc Hải - 
Hồng Kông 

- Tàu Đồng Lợi chạy Hải Phòng - Nam Định - Hải Phòng 
Bến Thủy 

- Các tàu khác chạy Hải Phòng - Kiến An, Hải Phòng - Hòn 
Gai - Hải Phòng - Hải Dương, Phả Lại - Hà Lâm. 

Công ty Giang hải luân thuyên Bạch Thái của Bạch Thái Bưởi, 
từ chỗ chỉ có một số tàu thuyền khiêm tốn, do thâu tóm các phương 
tiện vận tải của các công ty khác của người Hoa và ngay cả của 
công ty tàu buôn lớn của Marty và D'Abbadie làm cho số tàu của 
công ty này lên đến 30 chiếc, trong có những chiếc có trọng tải 6 


514 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


trăm tấn và số xà lan, xà lúp, thuyền buôn lên đến 20 chiếc, tổng 
trọng lượng là 1.900 tấn. Tổng trọng lượng đội tàu công ty là 
4.069 tân 860, với khả năng vận tải lên 7.275 hành khách”. 

Vận tải Đường hàng không 

Ngày 13-7-1917, phi đội thứ nhất Bắc Kỷ được thành lập, phụ 
trách không phận Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ, Thượng Lào cho đến vĩ 
tuyến Hội An. Ngày 6-4-1918, Toàn quyền Đông Dương ra nghị 
định thành lập Sở Hàng không dân sự Đông Dương và thành lập 
phi đội thứ hai Nam Kỳ, phụ trách không phận Nam Kỳ, Nam 
Trung Kỳ, Cambodge, Hạ Lào cho tới vĩ tuyến Hội An. 

d. Thương mại 

Việc nước Pháp vướng bận vào cuộc chiến ở Châu Âu, kéo 
theo là việc tư bản Pháp buộc phải đồng ý cho tư bản các nước 
xâm nhập vào thị trường Đông Dương khiến cho Đông Dương 
tạm thời không còn là thị trường độc chiếm của Pháp trong những 
năm thế chiến và là nguyên nhân dẫn tới những thay đổi diễn ra 
trong hoạt động thương mại nói chung của Đông Dương giai đoạn 
này. Trong điều kiện chuyên chở hàng hóa của các nước Châu Âu 
khó khăn, Đông Dương phát triển ngoại thương với các nước 
trong khu vực. Nội thương phát triển, cơ cấu hàng hóa tiêu thụ 
trong nội địa thay đôi. 


Các công ty thương mại được thành lập từ trước chiến tranh 
đều vội vàng tăng vốn đầu tư ngay khi chiến tranh sắp sửa nỗ ra: 
Công ty Thương mại Pháp ở Đông Dương lập năm 1908, vốn ban 


đầu là 500.000 francs, tăng lên 1 triệu francs vào năm 1914: 
đoàn thương mại và vận tải thủy Viễn Đông lập năm 1909, vỗn ban 


1. Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm..., Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđủ, tr. 252. 
2. Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3. Sđd, tr. 253. 


515 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đầu 2 triệu francs, tăng lên 3 triệu francs năm 1911, 4 triệu francs 
năm 1913. 


Một số được thành lập ngay vào trước chiến tranh và trong 
chiến tranh, có số vốn ban đầu hàng triệu francs: Liên đoàn Á - Phi 
lập năm 1911, vốn xắp xi 58 triệu francs; Liên đoàn Pháp - Á dâu 
hỏa, lập 1911, vốn 1,3 triệu francs; Liên đoàn Pháp - Đông Dương, 
lập 1912, chuyên buôn bán ngũ cốc, vốn 1 triệu francs; /iãng 
Descours & Cabaud chuyên buôn bán đồ kim khí, lập 1913, vốn 25 
triệu francs; Công ty Thương mại Viễn Đông, buôn bán tạp hóa, lập 
1914, vốn 1 triệu francs; Công ty Thương mại Bắc Kỳ, buôn bán tạp 
hóa, lập 1914, vốn 100 nghìn francs... 


Sự thành lập của các công ty này chứng tỏ nhu cầu của việc 
buôn bán tăng lên lúc bấy giờ. 

Ngoại thương 

“Trong những năm chiến tranh, việc xuất khẩu các loại hàng hóa 
đều tăng lên, từ nông sản (thóc, gạo, hạt tiêu, dừa khô...) đến quặng, 
mỏ (than và quặng kim khí) do đó giá trị xuất, nhập khẩu hàng năm 
đều đạt mức cao. 


Lượng than đá được xuất khẩu đã tăng từ 249.000 tấn năm 
1912 lên 332.000 tấn năm 1913, 344.000 tắn năm 1914, 451.000 
tắn năm 1915, 449.000 tấn năm 1916, iảm một chút trong năm 
1917 với 370.000 tắn và năm 1918 với 297.000 tấn'. 


Lượng quặng thiếc và tungstène xuất khâu tăng từ 223 tắn năm 
1913 lên 423 tấn năm 1915, 433 tấn năm 1916 và 476 tấn năm 
1917?. Lượng quặng kẽm xuất đi cũng từ 26 nghìn tấn năm 1913 
tăng lên 33 nghìn tấn năm 1915, 38 nghìn tắn năm 1916 và 25 
nghìn tắn năm 1917. 


1,2, 3. Résumé staristique.... Sđd. 


516 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


Xuất khẩu tăng lên, tỏng kim ngạch xuất - nhập khâu của Đông 
Dương tính bằng đồng franc cũng tăng. Nếu năm 1913, tổng kim 
ngạch hàng hóa xuất - nhập khẩu của Đông Dương đạt 580 triệu 
francs thì trong những năm tiếp đó (từ 1914 đến 1918), giá trị xuất 
~ nhập khẩu đều duy trì ở mức xắp xi so với năm 1913 (riêng năm 
1918 là 790 triệu francs, tương đương 185 triệu đồng)! , với trung 
bình 350 triệu francs/năm xuất khâu và 249 triệu francvnăm nhập 
khẩu và tổng kim ngạch trung bình đạt đến xắp xi 600 triệu francs. 
Cụ thể là: 1913: 580 triệu francs; 1914: 530 triệu francs; 1915: 540 
triệu francs; 1917: 575 triệu francs; 1918: 790 triệu francs”. 


Xét về cán cân thương mại, trong các năm chiến tranh, ngoại 
thương của Đông Dương đều đạt mức xuất siêu vì thế cán cân 
thương mại, đặc biệt thặng dư với số dư trội ngày càng lớn và mức 
xuất siêu trung bình hàng năm từ năm 1914 đến năm 1918 được 
tính bằng francs là 101 triệu. 


Bảng 29: Cán cân xuắt - nhập khẩu ở Đông Dương 
từ năm 1913 đến năm 1918` 


Đơn vị: triệu ƒrancs 


Năm Xuất Nhập Cán cân xuất - nhập 
1914 280 250 +30 
1915 310 230 +80 
1916 340 230 +100 
1917 330 245 +85 
1918 500 290 +210 


1. Siatistique générale... 1913-1929, Sđd, tr. xiv. 
2, 3. Résumé statistiqwe.... Sđd. 


SI7 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tắt cả những chỉ số trên phần nào cho thấy trong những năm 
chiến tranh, Đông Dương đã bị huy động tối đa về của cải cho 
chiến tranh của chính quốc. 

Về cơ cấu xuất - nhập khâu, lương thực và nguyên vật liệu vẫn 
là những mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao nhất. 

Trong 5 năm, Đông Dương xuất khẩu 7.127 nghìn tấn gạo và 
218 nghìn tấn ngô!. 

Trong nhóm các nguyên liệu dùng trong công nghiệp thì than, 
xi-măng, tơ sống, quặng thiếc và wonfram chiếm tỷ trọng cao hơn 
cả, với tổng trọng lượng xuất khẩu của xi-măng là 221 nghìn tấn, 
quặng thiếc và wonfram là 1.831 tắn và than là 1.911 nghìn tắn”, 


Ngoài ra, việc xuất khẩu cao su, chè, lợn, củ nâu, quế... cũng 
tăng tuy không nhiều. 

Những con số đó phản ánh một thực tế rõ ràng là Đông Dương, 
đã huy động tới mức tối đa về của cải, đặc biệt là các sản phẩm 
phục vụ trực tiếp cho chiến tranh của Pháp. 

Trong khi đó, Đông Dương chủ yếu nhập về các loại chế phẩm 
như dầu mỏ tỉnh chế, thép thanh, bông vải, xe có động cơ, xe đạp, 
lốp xe, mũ, phụ tùng... Điều đó chứng tỏ công nghiệp của Đông 
Dương vẫn trong tình trạng kém phát triển, chưa đáp ứng được nhu 
cầu của một xã hội đang từng bước biến chuyển theo hướng Âu hóa. 

Về đối tác thương mại của Đông Dương, do chiến tranh, việc 
buôn bán với Pháp và các nước châu Âu gặp khó khăn, Đông 
Dương chuyển hướng sang các thị trường lân cận như Trung Quốc, 
Philippines và các nước khác Viễn Đông khác. Vì thế, trong khi tỷ 
lệ hàng Pháp và các thuộc địa của Pháp vào Đông Dương giảm dẫn, 


1. Siatistique générale... 1913-1929, Sđủ, tr. vi. 
2. Statistique gềnérale... 1913-1929, Sđủ, tr. xvi. 


5I8 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


từ năm 1909 đến 1913 giảm 37% và trong chiến tranh giảm chỉ còn 
26%, riêng hàng Pháp chỉ còn 13% thì hàng Trung Quốc nhập vào 
Đông Dương từ 36% tông lượng hàng nhập khẩu vào Đông Dương 
năm 1913 tăng lên 41% trong đại chiến! . 

Về tổng thể, theo thứ tự, Hỗng Kông đã vươn lên thay Pháp trở 
thành đối tác thương mại lớn nhất của Đông Dương trên cả hai mặt 
xuất khẩu và nhập khâu (với giá trị là 228 triệu đồng và 131 triệu 
đồng). Sau Hồng Kông, Pháp và các nước thuộc địa Pháp đứng thứ 
hai. Vị trí tiếp theo trong danh sách các bạn hàng của Đông Dương 
là Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan với tổng giá trị ngoại 
thương lần lượt là 213 triệu đồng, 135 triệu đồng, 63 triệu đồng, 55 
triệu đồng và 51 triệu đồng?. 

Như vậy, sự vươn lên của Hồng Kông cùng với sự tham dự của 
các quốc gia khác trong quan hệ thương mại của Đông Dương đã 
cho thấy mói quan hệ giữa Đông Dương và chính quốc trong những 
năm thể chiến đã được nới lỏng hơn so với trước đây. Đông Dương 
không còn là thị trường độc quyền của riêng Pháp mà đã có sự góp 
mặt nhiều hơn của các nước Viễn Đông - một giải pháp bắt buộc 
nếu Pháp muốn duy trì khả năng tự ôn định của Đông Dương. 


Nội thương 

Nội thương phát triển rất mạnh mẽ trong chiến tranh. Hoạt 
động của ngành giao thông vận tải rất náo nhiệt được trình bày ở 
trên trong đó có việc chuyên chở hàng hóa gần bờ, từ cảng này 
sang cảng khác trong nội xứ cũng như liên xứ của Đông Dương, 
chứng tỏ điều này. Cơ cấu hàng hóa được tiêu thụ trên thị trường 
nội địa giờ cũng thay đổi ít nhiều. Thay cho những sản phẩm, nhất 
là sản phẩm chế tạo vốn phụ thuộc vào nước ngoài, chủ yếu là vào 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđủ, tr. 249. 
2. SIatistique générale ... 1913-1929, Sđủ, tr. vxiv. 


319 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Pháp trước kia, là những sản phẩm sản xuất ở trong nước từ đồ kim 
khí cho tới đồ gia dụng, kể cả thực phẩm... 

e. Tình hình tài chính 

Cuối cùng, sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam nói riêng 
của Đông Dương nói chung trong chiến tranh được biểu hiện trong 
nền tài chính của nó. 

Những con số thống kê chính thức sẽ cho biết về các loại ngân 
sách và tình hình thu chỉ của các loại ngân sách đó. 


Ngân sách Liên bang 

Nguồn thu của Ngân sách Liên bang tăng lên trong từng năm, 
năm 1913 là 34 triệu đồng, năm 1918 đã đạt được 48 triệu. 

Tuy nhiên, khi số thu tăng lên thì số chỉ không dừng lại mà 
cũng tăng hàng năm, từ 41 triệu năm 1914 tăng lên đến 48 triệu 
năm 1918. 

Vì vậy, trong 5 năm đó, Ngân sách Liên bang thường trong tình 
trạng thâm hụt. Số bội chỉ cụ thể là: 1914: 9 triệu đồng (thu 34 
triệu, chỉ 43 triệu); 1915: 1 triệu đồng (thu 41 triệu, chỉ 42 triệu); 
1916: 9 triệu đồng (thu 41 triệu, chỉ 50 triệu); 1917: 2 triệu đồng 
(thu 44 triệu, chỉ 46 triệu); 

Năm 1918 là năm duy nhất cán cân ngân sách cân bằng, cả thu 
và chỉ đều là 48 triệu. 


Sở dĩ có tình trạng này là vì các nguồn thu từ thuế độc quyên, 
thuế gián thu... đều diễn ra bình thường, nhưng nguồn thu từ thuế 
Hải quan lại trong tình trạng phập phù, phản ánh tình trạng phập 
phù của ngành thương mại. Trong 5 năm 1914-1918 chỉ có 2 năm 


1. Số liệu tổng hợp từ Résươnế staristiqe.... Sđd. 


520 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


thuế hải quan đạt trên 10 triệu đồng, 3 năm còn lại chỉ còn thu được 
từ 8 đến 9 triệu đông. Trong khi đó, các khoản chỉ tăng lên, ngay cả 
chi cho việc xây dựng các công trình công cộng, tiệp tục chương 
trình khai thác thuộc địa của Paul Doumer từ đầu thế kỷ: từ 9,1 
triệu đồng năm 1914 lên 11,9 triệu năm 1915, lên 12,2 triệu năm 
1916, và còn lên nữa tới 14 triệu năm 1917 và 14.9 triệu năm 1918. 
Tình hình cụ thể là: 


Bảng 30: Cán cân thu - chỉ của Ngân sách Liên bang 
từ năm 1913 đến năm 1918` 


Đơn vị: triệu đẳng 


Năm | 1913 | 1914 | 191S | 1916 | 1917 | 1918 | Tổng 
cộng 


Thu 34 34 41 | 4i 4đ 48 242 
Chí 4Ị 43 42 50 46 48 210 
Cán cân | -7 .9 + lộ -2 0 -38 


Ngân sách các xứ 

Trong những năm chiến tranh, cả thu và chỉ của ngân sách các 
xứ đều tăng. Tổng thu của ngân sách cả 3 xứ trong 5 năm (1909- 
1913) mới chỉ là 78,2 triệu đồng, thì 5 năm sau (1914 1918) tăng 
lên 94,6 triệu đồng, tức là tăng lên 16,4 triệu đồng. 

Tổng thu tăng lên, nhưng tổng chỉ cũng tăng nhanh từ 81,2 
triệu trong 5 năm (1909-1913) tăng lên 98,7 triệu đồng trong 5 năm 
sau (1914-1918) tức là tăng 17,5 triệu đồng, vì thế cán cân ngân 
sách các xứ cũng luôn thâm hụt, tổng thâm hụt trong 5 năm này là 
4,1 triệu đồng. 


1. Số liệu tổng hợp từ Ñésưzé statistique.... Sđd. 
521 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Bảng 31: Cán cân thu - chỉ ngân sách 3 xứ Bắc, Trung 
và Nam Kỳ từ năm 1914 đến năm 1918 


Đơn vị: triệu đẳng 
1914 1915 1916 1917 1918 Tổng 
cộng 
Thu 18.1 18,5 189 194 19/7 946 
Chỉ 20,1 188 199 19/1 20/8 98,7 
Cấn cân :20 -03 1Ó +03 1A ái 


Điều đó có nghĩa là trong chiến tranh, mặc dù sản xuất phát 
triển, thu nhập của ngân sách tăng lên nhưng các khoản chỉ cho 
nhân sự trong chiến tranh cũng như những khoản chỉ khác theo 
hướng phục vụ chiến tranh tăng lên làm cho các loại ngân sách đều 
bị thâm hụt. Những thâm hụt đó lại sẽ được bù vào sự tăng thuế, đổ 
lên đầu người dân thuộc địa. 

'Và như vậy, khi chiến tranh diễn ra, nhu cầu của chính quốc đối 
với các sản phẩm của thuộc địa tăng lên trong khi việc chuyên chở 
khó khăn, hàng hóa Pháp không còn được nhập vào Đông Dương 
theo quy mô như trước nữa, cũng có nghĩa là sự cạnh tranh của tư 
bản Pháp đối với các ngành sản xuất của Đông Dương bớt quyết 
liệt hơn, thị trường trong nội địa thiếu nhiều thứ cần cho đời sống, 
do đó nhiều ngành kinh tế đã có cơ hội phát triển, cả trong nông 
nghiệp, trong công nghiệp, ngay cả công nghiệp chế tạo cơ khí. 
Kinh tế đồn điền bị tác động do vận chuyển sản phẩm ra bên ngoài 
gặp khó khăn nhưng do có sự "trợ giúp” của Chính phủ thuộc địa 
cho các điền chủ nên vẫn phát triển. Bộ phận kinh tế nông nghiệp 
của người bản xứ thay đổi ít nhiều về cơ cấu do nhu cầu của chính 
quốc đối với một số sản phẩm nhiệt đới. Ngoại thương với Pháp và 
các nước Châu Âu giảm sút được bù lại bằng việc buôn bán tăng 
lên với các nước trong khu vực và các bạn hàng láng giềng. Nội 


32 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


thương phát triển. Đi liền với sự phát triển của các ngành sản xuất, 
ngành giao thông vận tải cũng nhộn nhịp hơn, các phương tiện vận 
tải cũng trở nên đa dạng hơn. Nhờ vậy, nguồn thu ngân sách của 
Đông Dương tăng lên mặc dù tình trạng thâm hụt cán cân ngân 
sách vẫn diễn ra do chỉ phí cho chiến tranh tăng lên. 

Nói tóm lại, chiến tranh đã tạo điều kiện cho nền kinh tế của 
Đông Dương phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, biểu hiện ra 
ở sự mở rộng của các ngành nghề và quy mô sản xuất, đồng thời 
cũng ở sự tăng lên trong tính chất tư bản hóa và bản địa hóa của 
nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 

HIL TÌNH HÌNH CÁC GIAI CÁP XÃ HỌI TRONG CHIẾN TRANH 

1. Giai cắp công nhân lớn mạnh trong chiến tranh 


Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là cơ sở để công nhân 
Việt Nam từ một tầng lớp vươn lên trở thành một giai cắp trong xã 
hội. Đặc biệt, trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai 
cấp công nhân Việt Nam đã có một sự phát triển nhanh chóng cả về 
số lượng và ý thức giai cấp. 

Một mặt, số lính thợ của Đông Dương để đưa sang Pháp từ đầu 
năm 1916 cho đến hêt chiến tranh đã lên đến hàng chục nghìn 
người. Những người lính thợ này phải làm việc trong các công binh 
xưởng của nhà nước Pháp hay trong các xí nghiệp mang tính chất 
quốc phòng của tư nhân: các trường hàng không: Pau, Chaleauroux, 
Avord..., các xưởng đóng tàu Tarbers, Toulouse, Castres... các xưởng. 
thuốc súng Saint Médard, Toulouse, Saint Chamas, Bassens Bergerec, 
Salins de Giraud.... các lò cao Firmini, Saint Chamond... hay các 
xưởng chế đạn Vercissieux, Moulins Montlucon.... Tại đó, họ làm 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm... Lịch sử Việt Nam, Tập 3. Sđd, tr. 263. 
523 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


việc bên cạnh các công nhân chính quốc. Điều đó vừa giúp họ nâng 
cao tay nghề vừa nhân lên trong họ tình cảm cách mạng quốc tế 
vô sản. 


Vì thế, trong 5 vạn lính thợ lúc đi chỉ có 2 nghìn là công nhân 
chuyên môn, nhưng khi chiến tranh kết thúc đa số những thợ không 
chuyên môn đã trở thành những người có tay nghề khá cao với 4 
nghìn thợ máy ô tô, tắc xi". 

Mặt khác, do chiến tranh, thị trường nội địa trở nên khan hiếm 
các sản phẩm chế tạo mà Pháp vẫn xuất sang Đông Dương. Vì thế, 
các nhà thực dân ở thuộc địa đã nhanh chóng đón cơ hội đẻ phát 
triển một số ngành công nghiệp phục vụ chiến tranh và những 
ngành chế tạo thế phẩm, cung ứng ra thị trường kiếm lời. 

Trong ngành mỏ, công nhân mỏ từ con số 12 vạn năm 1913 
tăng lên 15 vạn năm 1914, rồi 13,5 vạn năm 1915, 17 vạn trong 2 
năm 1916 -1917 và giữ ở mức 16 vạn năm 1918. 


Năm 1914, trên khu vực khai mỏ Tungsten ở Pia Quac có 1.162 
công nhân, trong chiến tranh tăng lên gần gắp đôi đẻ thành 2.000 người”. 

Không những vậy, do sự vươn lên của tư sản công thương 
nghiệp Việt Nam trong chiến tranh nên số lượng công nhân được 
đưa vào các cơ sở sản xuất, các nhà máy lớn nhỏ của người Việt 
Nam cũng đông hơn. Có thẻ lấy trường hợp Công ty Bạch Thái làm 
ví dụ. Do việc mở rộng loại hình kinh doanh, từ vận chuyển sang 
chế tạo cơ khí và cả khai thác mỏ nên công ty này đã sử dụng tới 
1.415 người trong đó riêng nhà máy chế tạo tàu Hải Phòng đã 


1. Trần Văn Giàu, Đình Xuân Lâm.... Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđd, tr. 263. 

2. Statistique générale de l'Indochine résume retrospectiƒ 1913-1929, Sđd, 
tr, viii. 

3. Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm..., Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđủ, tr. 263. 


524 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


chiếm 692 công nhân. Số công nhân mỏ được công ty này sử dụng 
cũng là 200'. 

Các xưởng chế sơn ta của Nguyễn Sơn Hà ở Hải Phòng, xưởng 
Đồng Ích ở Thái Bình, xưởng của Công ty Đồng Lợi ở Kiến An, 
xưởng của Công ty Quảng Hưng Long, các xưởng đồ sứ của Nguyễn 
Bá Chính ở Hà Nội cùng các xưởng gồm ở Bát Tràng, Thỏ Hà... 
đều là những xưởng mới lập và mở rộng sản xuất trong thời kỳ này 
nên cũng phải sử dụng không ít công nhân. 

Trong khu vực đồn điền, các đòn điền đều không giảm sản 
xuất, không những thế các đại công ty tư bản nông nghiệp, nhất là 
các tập đoàn tài chính cao su, ra đời, điện tích đồn điển tăng lên, 
diện tích cao su cũng tăng lên tương ứng ngay cả trong chiến tranh 
là lý do để cho đến khi chiến tranh kết thúc, số lượng công nhân 
nông nghiệp đã lên tới hàng mấy chục vạn người, trong đó có nhiều 
là công nhân chuyên nghiệp. 


Trước chiến tranh, ở Việt Nam đã có khoảng trên dưới 10 vạn 
công nhân, trong đó một nửa là thường xuyên, một nửa là tạm thời. 
Vậy, cho đến khi chiến tranh kết thúc, số lượng công nhân hẳn sẽ 
không dừng lại ở con số đó mà phải là hơn nhiễu. 

Số lượng công nhân tăng lên, nhưng đời sống của công nhân 
hoàn toàn không được cải thiện mặc dù nền kinh tế Việt Nam tỏ rõ 
sự phát triển đáng kể. 

Do sự kích thích của lợi nhuận, các chủ mỏ, các chủ nhà máy xí 
nghiệp đều ra sức bóc lột công nhân bằng nhiều thủ đoạn, vắt kiệt 
sức lực của họ với lý do "động viên chiến tranh", trong khi đó 
lương của công nhân lại không được tăng. 


1. Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm..., Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđd. tr. 252, 264. 
525 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tại các khu mỏ, lương trả cho công nhân dao động từ 6 xu đến 
15 xu, tùy loại công việc. 


Công nhân dệt ở Nam Định chỉ được trả 4 xu/ ngày lao động. 


Nếu so sánh với lương của nhân viên tập sự của người Pháp ở 
'Việt Nam, lương của công nhân chỉ bằng 1,33%'. Lương của công 
nhân có xu hướng bị hạ thấp, đặc biệt là nếu so với sự biến động 
của giá cả và đồng tiền. Theo những kết quả thống kê chính thức 
thì chỉ số giá sinh hoạt của công nhân tại hai thành phô Hà Nội và 
Sài Gòn tăng lên 80% vào năm 1918 so với trước chiến tranh, năm 1913, 
như chỉ ra cụ thể dưới đây: 

Bảng 32: Chỉ số giá sinh hoạt của công nhân ở Hà Nội và 
Sài Gòn từ năm 1913 đến năm 1918! 


Năm Hà Nội Sài Gòn 
1913 100 100 
1914 94 98 
1915 90 % 
1916 118 13 
1917 145 145 
1918 182 179 


Đó là những công nhân làm việc ở trong nước, những công 
nhân bị đẩy ra nước ngoài còn không hy vọng có ngày về bởi vì họ 
đã trở thành những lính thợ, bị điều động như bất kỳ người lính 
chiến nào khác bên chính quốc. Họ phải làm việc như trâu ngựa, 
như những người nô lệ tại những nơi nguy hiểm nhất để cùng với 


1. Ban Nghiên cứu Lịch sử công đoàn Việt Nam, Sơ thảo lần thứ nhát Lịch 
sử phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 
1974, tr. 39. 

2. Statistique générale ...1913-1929, Sđd, tr.xx. 


526 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


công nhân chính quốc phục vụ cho cuộc chiến tranh phi nghĩa, chỉ 
làm lợi cho quyền lợi của tư bản tài chính Pháp. 

Vì điều đó, ngay khi chiến tranh diễn ra, ở Việt Nam đã có 
những cuộc bãi công to lớn của công nhân tiếp theo những cuộc 
đấu tranh trước đó. Hơn nữa, chính trong chiến tranh, công nhân 
Việt Nam đã trải qua một thời kỳ thử thách ghê gớm đẻ trưởng 
thành về ý thức giai cấp song song với sự phát triển vẻ số lượng, và 
tập trung hơn tại các đô thị, các khu kinh tế, trong đó có những khu 
công nghiệp hiện đại. 

Do giai cấp tư sản Việt Nam lớn mạnh trong chiến tranh nên 
mâu thuẫn đã nảy sinh ngay trong nội bộ dân cư bản xứ, bên cạnh 
mâu thuẫn đối kháng quyết liệt giữa công nhân thuộc địa với tư bản 
thực dân ngoại quốc. 

Mặt khác do được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhất là được 
làm việc với công nhân Pháp, ý thức giai cấp, tỉnh thần vô sản của 
những người này được nâng lên. Những cuộc đấu tranh do công 
nhân và nhân dân Pháp tiến hành đã ảnh hưởng tới họ, rèn đúc 
thêm tỉnh thần cách mạng nơi họ. 

Điều quan trọng nhất là họ đã biết tới thắng lợi của cuộc Cách 
mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cuộc cách mạng đó đã làm cho 
nhiều công nhân Việt Nam được giác ngộ cách mạng và chính họ 
đã làm cho ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó thấm sâu vào phong, 
trào cách mạng Việt Nam và làm cho giai cấp công nhân nhanh 
chóng trở thành một giai cấp "rự giác" trong thời kỳ tiếp theo. 

Một trong những người công nhân Việt Nam tiêu biểu lúc bấy 
giờ là Tôn Đức Thắng. Nhờ tiếp xúc với những công nhân Pháp, 
ông đã có được những hiểu biết về chủ nghĩa Mác Lê Nin, về Cách 
mạng Nga để từ một người thợ máy, ông đã sớm trở thành một 
chiến sĩ cộng sản kiên cường, có vai trò to lớn trong giai cấp công 
nhân Việt Nam. 


527 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tuy vậy trong giai đoạn này, giai cấp công nhân Việt Nam 
chưa có một lý luận tiên phong soi đường, nên họ chưa nhận thức 
được vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình, vì vậy giai cấp công 
nhân Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn "rự mình". Hơn nữa, do giai 
cấp tư sản dân tộc chưa hình thành trong giai đoạn này nên ra đời 
trước giai cấp tư sản dân tộc là một trong những đặc điểm của giai 
cấp công nhân Việt Nam. Chính đặc điểm này đã dẫn đến những 
đặc thù của cách mạng Việt Nam ở những giai đoạn tiếp theo. 

2. Sự phát triển của giai cấp tư sản Việt Nam 


Như trên đã trình bày, vào đầu thế kỷ XX, ngay cả trong không 
khí của phong trào cải cách dân chủ hừng hực diễn ra tại các nước 
trong khu vực, lại được khuyến khích bởi chính quyền thuộc địa 
trong khuôn khổ của chương trình khai thác đại quy mô lớn lần thứ 
nhất về kinh tế, nhưng trong xã hội Việt Nam cũng mới chỉ lóe lên 
những mầm mống của một tầng lớp tư sản bản xứ, vừa yếu về tiềm 
lực kinh tế vừa còn kém cỏi về văn hóa kinh doanh, trong tư tưởng, 
vẫn còn dùng dằng giữa giáo lý Nho học, trọng sách vở và tinh thần 
thực nghiệp. Nguyên nhân là bởi vì giới thực dân đã bắt đầu quan 
tâm đến thị trường vốn, thị trường hàng hóa của Đông Dương mặc 
dù nguồn vốn của tư bản tư nhân Pháp vẫn còn khiêm tốn. Tư sản 
Việt Nam không thể ngoi lên vì sự chèn ép của hàng hóa và giới 
công thương ngoại quốc. 

Thế nhưng, Đại chiến thế giới lần thứ nhất diễn ra, tư sản Việt 
Nam đã chuyển từ thời kỳ trứng nước ban đầu trước chiến tranh 
sang thời kỳ vươn lên thực sự. Sự thay đổi trong chính sách đối với 
người bản xứ nhằm mua chuộc các tầng lớp nhân dân và huy động 
sự đóng góp của Đông Dương cho chiến tranh của Pháp, sự nới 
rộng thị trường kinh doanh cũng như nguyên tắc kinh doanh dành 
cho người bản xứ đã tạo ra những chuyển biến mới trong tầng lớp 
này. Đông Dương thay vì là thị trường ưu đãi đặc biệt dành cho 


528 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


người Pháp như trước đây đã bắt đầu được “mở cửa” cho sự tham 
gia của các doanh nhân người Việt. Trong điều kiện thuận lợi ấy, cả 
tư sản cũ, địa chủ, các trí thức cựu học và tân học (học sinh từ Pháp 
vẻ), tầng lớp tiểu chủ... đều lao vào kinh doanh. Những người này 
nhanh chóng nắm bắt và tận dụng cơ hội để len vào những lĩnh vực 
hoạt động thường chỉ dành cho người Pháp và trong chừng mực 
nhất định của tư sản Hoa Kiều. Điều đáng nói là trong tẳng lớp tân 
học, khác với trước đây chỉ chăm lo cố học đề ra làm bác sĩ, kỹ sư, 
làm thầy giáo... nay có những học sinh tốt nghiệp từ Pháp về đã 
đứng ra kinh doanh trong kinh tế. Thế mới biết, thực ra thì, chính 
Pháp đã không tạo cho họ cơ hội để trở thành các chủ doanh 
nghiệp. Sự hẹp hòi trong chính sách phát triển nền kinh tế thuộc địa 
của Pháp đã khiến cho phần lớn những người có học không thể 
chọn nghề nghiệp nào khác những nghề nghiệp mà các nhà thực 
dân không thể chiếm hết chỗ. 

Trong thời kỳ này, số tư sản hoạt động từ trước nay tiếp tục mở 
rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh đó, một số người 
'Việt Nam có vốn, tận dụng thời cơ thích hợp, cũng bỏ vốn vào đầu 
tư lập xưởng sản xuất hoặc hội buôn. Họ chủ yếu tập trung vào việc 
sản xuất các mặt hàng truyền thống hoặc các sản phẩm dùng thay 
thế cho các mặt hàng trước đây vốn vẫn được nhập khẩu từ Pháp để 
cung ứng cho thị trường trong nước. 

“Trong ngành xay sát, chế biến: 

Nhà máy của Nguyễn Thanh Liêm ở Mỹ Tho trước mỗi ngày 
có thể xay được 8 tấn gạo, nay có thể tăng lên 20 tắn. Nhà máy xay 
của Đức Khải cũng đạt mức 18-20 tắn gạo mỗi ngày). Tại Rạch Giá 
và Gò Công, tư sản bản xứ cũng xây dựng được thêm một số nhà 
máy xay. 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm..., Lịch sử Viết Nam, Tập 3, Sđủ, tr. 256. 
s29 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Ngành công nghiệp chế biến cũng có sự tham gia của người 
Việt. Công ty Liên Thành lập năm 1907, sau một thời kỳ gặp khó 
khăn do sự đàn áp của Pháp đối với phong trào tư sản dân chủ nói 
chung, với sự phấn đấu của các thành viên, năm 1917 đã trở thành 
một công ty vô danh có vốn ban đầu là 93.200 đồng và tăng lên 
133.500 đồng ngay trong năm đó. Từ chỗ chỉ buôn bán nước mắm 
và các vật liệu liên quan đến việc làm nước mắm, công ty đã chuyển 
sang cả việc sản xuất nước mắm với các xưởng chế tạo tại Phan 
Thiết, Phan Ri và Mũi Né. Tại Bạc Liêu, người ta cũng lập ra một 
nhà máy nấu rượu. 

Trong Ngành sản xuất vật liệu lúc đó đã nỗi lên một số cơ sở 
sản xuất của các nhà tư sản Việt Nam. Xưởng thủy tỉnh Chương 
Mỹ vốn bị phá sản nay đã phục hồi sản xuất, chuyên sản xuất lọ 
hứng mủ cao su, chai đựng rượu. Cao Văn Minh có lò đá granit. 
Tại Hải Phòng, một số tư sản bỏ vốn lập nhà máy chỉ chạy bằng hơi 
nước hay nhà máy chai. Công ty Hợp Lợi của Nguyễn Văn Tắn và 
Nguyễn Bá Chính chuyên sản xuất đồ dùng điện để bán cho các 
nhà máy điện ở Đông Dương. Ngoài ra, công ty còn có lò nung để 
sản xuất các mặt hàng tiêu dùng bằng gồm, sứ như như bát, đĩa, ấm 
chén, chậu, đồ vệ sinh, đồ làm bếp tráng men... Quảng Hưng Long 
chuyên chế xà phòng và đỗ sắt làm vườn, ruộng, nhà cửa.. 

Trong Ngành dệt, Công ty tơ tằm Đông Lợi lập năm 1915 ở 
Hưng Yên đã bắt đầu sử dụng máy móc phương Tây. Năm 1916, 
Lưu Khánh Vân (Hà Nội) mở xưởng dệt vải màn, sau chuyển sang 
dệt thêm vải chúc bâu và khăn mặt. 


“Tại các địa phương như Thái Bình, Ninh Bình, Rạch Giá, Bạc 
Liêu, Trà Vinh, số cơ sở dệt có quy mô sản xuất ở mức công trường 
thủ công của người Việt cũng xuất hiện nhiều hơn. 

Từ năm 1917, Xưởng dệt lụa Đồng Ích (Thái Bình) chuyển 
sang dùng máy móc để kéo kén nên cũng khá phát triển. 


330 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


Không những thế, một số khác bắt đầu chen chân vào những 
ngành công nghiệp mà trước đây người Pháp chiếm ưu thế và thậm 
chí có khả năng cạnh tranh với các cơ sở của Pháp. 


Từ 1917, hãng sơn Nguyễn Sơn Hà ở Hải Phòng ngoài việc sản 
xuất sơn để cạnh tranh với sơn của nước ngoài còn chế tạo xà phòng, 
tự tạo hộp đựng sơn. Công ty Bạch Thái Bưởi chuyển từ việc vận 
tải đơn thuần sang việc tự chế tạo tàu thuyền bằng những phương 
tiện, nhà xưởng và kỹ thuật đóng tàu hiện đại không khác các xưởng. 
chế tạo cơ khí của người Pháp. Kết quả, công ty này đã chế ra được 
hàng chục chiếc tàu có trọng tải lớn. 


Trong lĩnh vực giao thông vận tải nỗi lên hai cái tên là Nguyễn 
Hữu Thu và Bạch Thái Bưởi. Từ chỗ chỉ là những nhà tư sản khiêm 
nhường, hai nhân vật này đã bỏ võn mua sắm thêm tàu thuyền, kể 
cả mua lại tàu thuyền của các công ty vận tải nổi tiếng của Hoa 
kiểu và Pháp kiều (Công ty Bạch Thái mua lại tàu của các công ty 
vận tải Hoa Kiều và đội tàu của Hãng buôn Marty - D'Abbdie) để 
trở thành chủ của các công ty vận tải kiêm công thương hùng mạnh, 
vừa chở thuê, vừa có thuyền buôn, vừa là những nhà chế tạo cơ khí. 


Không những vậy, để cạnh tranh được với các công ty tư bản 
nước ngoài trong cùng lĩnh vực vận tải, họ đã mạnh dạn sử dụng. 
đến cả những kỹ năng quảng bá, tiếp thị cao để lôi kéo khách hàng 
vẻ với mình, theo phương châm "ngưởi Việt dùng hàng Việt". Ngoài 
ra còn phải kế tới Công ty xe hơi, chuyên về làm máy, chữa xe và 
vận tải của Phạm Văn Phi và Tống Viết Hàn. Trong những năm 
chiến tranh, công ty này đã phát triển trở thành công ty vận tải 
đường bộ lớn lúc bấy giờ và hoạt động chủ yếu ở Bắc Kỳ. 

Trong ngành khai mỏ, Bạch Thái Bưởi là một trong những 
người Việt Nam sớm được chính quyền thực dân cấp 
khai mỏ. Mỏ than Bí Chợ do Bạch Thái Bưởi đầu tư khai thác có 
tổng diện tích gần 2.000 ha, được cấp nhượng trong năm 1915, 


31 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


được trang bị một đầu máy, 120 km đường sắt vận chuyển tới bể 
than, 250 xe hòm, 3 nồi xúp-de phát điện, 30 kho, một nhà máy đèn 
và sử dụng khoảng 200 công nhân lao động. 


Trong lĩnh vực nông nghiệp, có nhiều điền chủ giàu có đã trở 
thành những địa chủ chuyên công thương, nhưng cũng có nhiều nhà 
công thương có nhiều tiền đã mua hoặc xin nhượng đất khai khẩn 
theo phương thức tư bản chủ nghĩa, tức là kinh doanh theo kiểu của 
các những nhà chuyên trồng trọt người Âu, trồng cây mới và sử 
dụng công nhân nông nghiệp, để trở thành những nhà tư bản công - 
nông - thương nghiệp. Những người kinh doanh đa dạng này thường 
là những người thành đạt, rủi ro trong lĩnh vực này, vốn của họ 
được chuyển ngay sang lĩnh vực khác. Chính họ đã trở thành những. 
người Việt Nam có thế lực nhất trong xã hội thuộc địa thường được 
gọi là giới "Thượng lưu bản xứ", có quyền lợi về kinh tế, chính trị 
sắn với chế độ thuộc địa. Ví dụ về những trường hợp này có nhiều. 
Họ có mặt trên cả ba xứ nhưng phát triển nhất là ở Nam Kỳ và Bắc 
Kỳ. Đáng chú ý là một số tư sản Việt Nam còn có mặt trong các tập 
đoàn cao su của Pháp như Trương Văn Bên, Trần Văn Trương, 
Ngô Khắc Mẫn, Trương Hoàn Phát, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Hữu Trí, 
Hoàng Trọng Phu... 

Tư sản Việt Nam cũng xâm nhập vào hoạt động thương mại 
quốc tế, mở rộng quan hệ buôn bán với các nước trong khu vực. 
Nhiều người trong số họ đã có thuyền buôn bán. Họ chủ yếu nhập 
khẩu các loại máy móc và bán ra các loại sản phẩm nông nghiệp, 
thủ công nghiệp. 

Nếu như năm 1912, số thuyền của thương nhân Việt Nam ra 
vào cửa biển chỉ là 198 chiếc, với tải trọng hàng hóa là 2.957 tắn, 
thì đến năm 1915, số thuyền đã tăng lên 440 chiếc và lượng hàng 


1. Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm..., Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Sđủ, tr. 254. 


332 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


hóa là 9.255 tấn; năm 1916 là 523 tàu và lượng hàng hóa là 
11.827 tấn". 


Công ty Quảng Hưng Long, do Sơn Xuân Hoan, Hoàng Kim 
Bảng, Trần Gia Thụy làm chủ, chuyên xuất khâu các mặt hàng tiêu 
dùng như đồ đăng ten, thêu, sơn, dầu mỏ, cánh kiến, va ni... và 
nhập về thực phẩm, thuốc, dụng cụ kim khí. Ngoài ra, còn phải kể 
đến Bùi Đình Tá, Đào Huống Mai, Bạch Thái Sơ - cũng là những 
nhà tư sản tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu. 


Từ lĩnh vực công nghiệp, các nhà tư sản Việt Nam còn mạnh 
dạn tiến sang kinh doanh cả trong lĩnh vực văn hóa là lĩnh vực đòi 
hỏi nhiều điều kiện và khó kiếm lời. 

Các nhà in Lê Văn Phúc, Mạc Đình Tư, Nguyễn Ngọc Xuân... 
cũng góp phần tạo nên sự phong phú trong hoạt động xuất bản, in 
ấn lúc bấy giờ. 

Trong những năm 1916-1918, ở Việt Nam có 3 công ty vô danh 
về dịch vụ văn hóa được thành lập thì trong đó 2 công ty là của 
người Việt: 

- Công ty In, Sách và Giáy miền Tây được thành lập năm 1916, 
có trụ sở tại Cần Thơ là do Võ Xuân Hạnh, Võ Văn Hinh, Đỗ Văn 
Ý lập ra với số vốn ban đầu là 25.000 đồng chuyên khai thác một xí 
nghiệp in, bán các loại giấy, xuất bản và khai thác tờ tuần báo 
Courier de ['Ouest. 

- Công ty vô danh khai thác các nhà hát của người Việt ở Hà 
Nội có tên Quảng Lạc, có trụ sở tại Hà Nội do Nguyễn Văn Long 
và 9 thành viên khác lập ra vào năm 1916, có số vốn ban đầu là 
15.000 đồng tương đương 44.250 francs. 


Bạch Thái Bưởi cũng mở Đồng Kinh Ấn quán và giao cho em 
rẻ là Lê Văn Phúc kinh doanh đẻ đến năm 1921 đã có thẻ tự ra một 


1. Nguyễn Công Bình, Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc, 
Sđd, tr. 104. 


533 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


bản báo là tờ Khai hóa đề kêu gọi dân Nam thực nghiệp, phát triển 
đất nước, cạnh tranh với tư bản nước ngoài. 

Cuối cùng, sự tăng lên của thuế môn bài tại một số thành phố 
cũng là những chỉ số chứng tỏ sự phát triển hơn của tẳng lớp tư sản 
bản xứ. 


Như vậy, lợi dụng những thay đổi trong chính sách kinh tế, 
tầng lớp tư sản Việt Nam trong 5 năm chiến tranh đã có được sự 
trưởng thành đáng ghi nhận. Từ chỗ chỉ là một bộ phận rời rạc, lẻ tẻ 
trong xã hội, khả năng kinh tế còn khiêm tốn, chỉ trong một thời 
gian ngắn, họ đã vươn lên trở thành một tầng lớp có tiềm lực, có 
mặt trong nhiều lĩnh vực kinh tế, góp phần không nhỏ vào việc 
quyết tình trạng khủng hoảng về hàng hóa trên thị trường nội địa 
đồng thời góp phần hưng khởi nền kinh tế của Việt Nam trong hoàn 
cảnh sức ép cạnh tranh có phần giảm bớt. Sự phát triển của tư sản 
Việt Nam trong giai đoạn này chính là một biểu hiện của sự phân 
hóa sâu sắc hơn của xã hội Việt Nam cũng là lý do đẻ cho giai cấp 
công nhân được bỏ sung vẻ lực lượng đồng thời cũng là cơ sở để 
chính giai cấp này được chính thức ra đời ở giai đoạn sau trong bối 
cảnh của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. 

3. Tầng lớp tiểu tư sản được bổ sung về lực lượng 

Cũng trong bối cảnh của cuộc chiến tranh thế giới, tầng lớp 
tiểu tư sản Việt Nam đã phát triển hơn. Một mặt là do sự phục hồi 
của những cơ sở sản xuất thủ công do hàng ngoại nhập cạnh tranh 
bị phá sản trước đây, chẳng hạn như nghề dệt vải, dệt lụa, các 
xưởng làm đồ mỹ nghệ, đồ sành sứ. Nhu cầu hàng tiêu dùng tăng 
lên, trong khi các đô thị được mở rộng, số nông dân đỗ ra thành 
phố ngày một đông, nhiều người đã chuyển vào làm trong các cơ 
sở sản xuất thủ công hoặc giả trở thành những người bán hàng 
xén, hàng rong... 


334 


Chương VII. Xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh... 


Điều đáng nói là lúc này, khi chiến tranh nỗ ra, nhiều viên chức 
trong bộ máy chính quyển thuộc địa bị động viên về nước, hoặc 
động viên tại chỗ, mà theo Patrice Morlat là 143 người", vì vậy đã 
sinh ra tình trạng thiếu nhân sự trong bộ máy đó. Pháp đã phải tiếp 
tục sử dụng ngay cả những người đã đến tuổi nghỉ hưu đẻ duy trì 
bộ máy. Trong hoàn cảnh đó, những trí thức người Việt có cơ hội 
để được tuyển mộ và trở thành viên chức trong bộ máy chính quyền 
thực dân. 


Hơn nữa, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất về kinh tế, kéo 
theo cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất của Pháp vào đầu thế kỷ 
XX theo hướng Pháp - Việt hóa, hiện đại hóa nền giáo dục truyền 
thống diễn ra từ đầu thế kỷ đến chiến tranh đã có thể cho "za lò" 
một lớp tân học đủ chất lượng đẻ có thể được gọi là tầng lớp tiểu trí 
thức có số lượng mỗi ngày một đông hơn, mặc dù mới chỉ chiếm 
một tỷ lệ nhỏ xíu so với số dân trên cả nước. 


Tầng lớp tiểu tư sản lớn lên có vai trò quan trọng trong việc lôi 
kéo các xã dân vào con đường hiện đại hóa ở cả nông thôn và thành 
thị làm cho quá trình tư sản hóa, tiểu tư sản hóa trong xã hội Việt 
Nam được đây nhanh hơn. Về chính trị, tằng lớp này đã đóng một 
vai trò quan trọng trong sự chuyển biến của phong trào cách mạng 
giải phóng dân tộc của Việt Nam vào đầu thế kỷ XX, từ phạm trù 
phong kiến sang phạm trù dân chủ tư sản. 

“Tóm lại, Chiến tranh thế giới đã làm xáo trộn nền kinh tế và đời 
sống xã hội Việt Nam trong một thời gian gần nửa thập kỷ, đồng 
thời còn gây ra những hậu quả lâu dài trong những thời kỳ tiếp theo. 
Một số ngành kinh tế đã thể hiện sự phát triển rõ rệt trong chiến 
tranh. Cơ cấu của nền kinh tế thay đổi theo hướng tư bản hóa, thị 


1. Patrice Morlat, Les Affaires politiques de Liindochine 1895-1923 - Des 
qrands commis: đự savoir au pouvoir, L'Harmattan, Paris, 1995, tr. 211. 


535 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


trường hóa mạnh mẽ hơn, trong đó yếu tố bản xứ được khẳng định 
dần trong thị trường vốn và thị trường hàng hóa. Cơ cấu xã hội 
cũng chuyển biến theo hướng hiện đại với sự lớn mạnh hơn, trưởng, 
thành hơn của giai cấp công nhân, sự phát triển trong một chừng 
mực nhất định của giai cấp tư sản cũng như của tầng lớp tiểu tư sản 
trong xã hội Việt Nam thuộc địa. Những biến chuyển đó trong đời 
sống kinh tế, xã hội của Việt Nam trong giai đoạn này đã tạo ra môi 
trường thuận lợi cho sự phát triển của những nhân tố đó trong cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ hai đại quy mô của Pháp. 


536 


Chương VIHI 


PHONG TRÀO CHÓNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN 
VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH 1914-1918 


I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 

Trong chiến tranh, những cuộc đấu tranh của công nhân tiếp tục 
diễn ra, mặc dù không nhiều và phần lớn là những cuộc đấu tranh 
của công nhân mỏ các loại. 

Năm 1914, có 2 cuộc đầu tranh của công nhân mỏ: 

Vào tháng 7, nhiều công nhân làm ở mở thiếc Tĩnh Túc, Cao 
Bằng bỏ việc tập thể sau khi đòi chủ mỏ trả lại thẻ thuế thân để trở 
về quê hương không được. Khi bỏ về đến Bắc Cạn, họ bị nhà cằm 
quyền giữ lại để điều tra'. 

Trong năm, công nhân khu mỏ Quảng Ninh đã phối hợp với nghĩa 
quân đánh vào đồn lính khó xanh và nhà chủ mỏ Quảng NinhỶ. 

Năm 1916 có 3 cuộc đấu tranh cũng của công nhân mỏ: 

Từ ngày 22-2 đến 28-2, nữ công nhân nhà máy sàng Kế Bào đã 
nghỉ việc 7 ngày, để phản đối bị cúp phạt lương. Ngoài ra, một số 
công nhân khác cũng bỏ Kế Bào ra đi. “Nổi bất bình ngày càng 
tăng trên toàn khu mỏ". 

Cùng năm, gần 100 công nhân làm ở Đề-pô xe lửa đã đánh bọn 
lính khố xanh ở Hà Tu vì bọn này thường hay về Hồng Gai quấy 


1. Dương Kinh Quốc, Tình hình công nhân Việt Nam..., Sđủ, tr. 195. 
2, 3. Dương Kinh Quốc, Tình hình công nhân Việt Nam.... Sđủ, tr. 191. 


537 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


rối, trêu chọc phụ nữ và cướp hàng hóa. Từ đó, chúng không dám 
ngạo ngược nữa!. 

Cũng năm này, sau một tuần lễ làm tại mỏ bô-xít Cao Bằng, 22 
công nhân Thái Bình đã bỏ trốn. Đến Chợ Rã, họ bị nhà cầm quyền 
bắt giữ và trả lại cho mỏ. Ngoài ra còn có 47 công nhân Thái Bình 
cũng bỏ trốn ngay sau khi anh em mới đến Cao Bằng và lại bị giam 
giữ trong một ngôi chùa để đợi ngày đưa vào mỏ. Sau đó, trên 
đường bị dẫn từ Cao Bằng đến mỏ đã có 5 công nhân nữa bỏ trốn”. 

Năm 1917 có 2 cuộc đấu tranh cũng của công nhân mỏ: công, 
nhân mỏ than Phấn Mễ và Na Lương tham gia khởi nghĩa Đội Cần; 
công nhân mỏ Hà Tu đã tập trung trước văn phòng chủ mỏ đòi thả 
một công nhân bị bắt vô lý. 

Năm 1918, 700 công nhân mỏ Hà Tu đã kéo đến nhà bang Sâm 
vì tên này rất hồng hách, thường hay dọa nạt công nhân. 


II. NHỮNG CUỘC BẠO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM QUANG 
PHỤC HỘI 

Sau vụ ám sát Tuần phủ Thái Bình Nguyễn Duy Hàn và vụ 
ném tạc đạn vào Khách sạn Hà Nội (12-4-1913), thực dân Pháp 
thừa dịp này tổ chức đàn áp, khủng bố dã man phong trào cách 
mạng trong cả nước. Bên cạnh đó, chúng còn câu kết với đế quốc 
Anh và Tổng đốc Quảng Đông để thao túng vùng Hoa Nam (Trung 
Quốc) là địa bàn hoạt động của các chiến sĩ yêu nước cách mạng 
Việt Nam. Các cơ sở của Hội Việt Nam Quang Phục ở Hồng Kông 
bị cảnh sát Anh giải tán, một số hội viên cốt cán của Hội bị bắt giữ. 
Cường Đẻ bị bắt giam tại Hương Cảng (8-7-1913), lo lót thoát nạn 


1. Dương Kinh Quốc, Tình hình công nhân Việt Nam....Sđd, tr.198. 
2. Dương Kinh Quốc, Tình hình công nhân Việt Nam ... Sđủ, tr.199-200. 
3. Dương Kinh Quốc, Tình hình công nhãn Việt Nam... Sđủ, tr. 202. 


538 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


rồi xuống thuyền sang Châu Âu. Cuối năm 1913, Phan Bội Châu và 
Mai Lão Bạng bị Tổng đốc Quảng Đông Long Tế Quang bắt giam 
sau chuyến công du Quảng Đông của Toàn quyền Albert Sarraut. 
Hội Việt Nam Quang Phục đứng trước nguy cơ tan rã. 


Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Phan Bội Châu đối với phong 
trào cách mạng Việt Nam đầu thê kỷ XX rất lớn, từ Hội Duy Tân 
đến Hội Việt Nam Quang Phục ở hải ngoại. Hơn nữa, lúc này, Hội 
Việt Nam Quang Phục lại là tổ chức cách mạng duy nhất đẻ các 
chiến sĩ cách mạng nương vào, nuôi chí hướng cứu nước. Tuy vậy, 
đa phần họ đều mơ hồ về nội dung và mục đích hoạt động của Hội. 
Vì vậy, nhiều phong trào chống Pháp lẻ tẻ, thiếu nhất trí nhiều nơi 
ở Việt Nam trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ nhất, trực tiếp 
hay gián tiếp nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Hội Việt Nam 
Quang Phục. Thực tế, bộ máy lãnh đạo Hội đã sớm tan rã sau những 
biến cố dồn dập diễn ra vào năm 1913. Hội thiếu một đường lối 
cách mạng cụ thẻ, sáng suốt, tổ chức lỏng lẻo, hoạt động không ăn 
khớp với nhau, lại thiếu một cơ sở xã hội chắc chắn nên thực lực rất 
yếu, khả năng hỗ trợ phong trào cách mạng trong nước rất hạn chế. 
Các cơ sở trong nước theo đó mà nhanh chóng tiêu tan sau những 
vụ bạo động cuối cùng của Hội Việt Nam Quang Phục trong giai 
đoạn Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. 

1. Kế hoạch đánh chiếm Hà Nội của cơ sở Hội Việt Nam 
Quang Phục ở Vân Nam' 

Khi thanh thế thời gian đầu còn mạnh, Hội Việt Nam Quang 
Phục đã thu hút được nhiễu người yêu nước từ Việt Nam sang 


1. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội. RST 27641 (22) Rapport sur la 
situation politique du Tonkin pendant Ïannee 1914 cũng đề cập cập đến sự 
kiện này. 


539 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Quảng Đông gia nhập, trong đó có Đỗ Quang Cơ' (Đỗ Chân Thiết). 
Đỗ Quang Cơ được vào học trường quân sự ở Nam Kinh trong nửa 
năm. Năm 1913, nhận thấy Hội Việt Nam Quang Phục ở Trung 
Quốc đang bị khủng bố dữ dội, Đỗ Quang Cơ xin về nước hoạt 
động. Trước lúc bị bắt, Phan Bội Châu đã thu thập tài liệu và viết 
xong cuốn Liệt sĩ Hà Thành thuật chuyện vụ đầu độc lính Pháp 
năm 1908, với mục đích tuyên truyền trong hàng ngũ binh lính để 
lôi kéo họ nổi dậy hưởng ứng phong trào do Hoàng Trọng Mậu và 
Nguyễn Thúc Cảnh về nước gây dựng. Nhân dịp này, Phan Bội 
Châu ủy thác cho Đỗ Quang Cơ dùng tài liệu này cùng một số tài 
liệu khác về nước vận động binh lính khởi nghĩa. Trên đường từ 
Lưỡng Quảng về nước, Đỗ Quang Cơ dừng lại Vân Nam gây dựng 
cơ sở. Tại đây, Cơ đã vận động được khoảng 50 Vị kiều thành lập 
một chỉ bộ Hội Việt Nam Quang Phục, được Lãnh sự Đức tại Mông 
Tự giúp đỡ phương tiện vật chất vì Đức đang muốn quấy rồi các 
thuộc địa của Pháp khi chiến tranh sắp nổ ra. Trong số hội viên 
mới, có nhiều người là nhân viên của Công ty Hỏa xa Vân Nam, 
nên chỉ bộ của Hội Việt Nam Quang Phục này tiện việc giao thông 
qua lại trên tuyến đường sắt Việt - Điền, vận động được khá nhiều 
lính tập, cai đội ở Hà Nội hưởng ứng phong trào. Đỗ Quang Cơ dự 
định tổ chức một cuộc bạo động trong nước, nhân cơ hội đó quân 
cách mạng sẽ từ biên giới đánh vẻ, tạo tiếng vang đẻ dễ bể hoạt 
động sau này. 


Một nhóm chừng 30 người làm công ở các công sở hoặc tư 
nhân Pháp trước đó đã thành lập một tổ chức bí mật, liên lạc với 
nhau qua những "văn bằng” có dấu hiệu riêng do Lương Minh 
Hiến đứng đầu, đã bắt liên lạc được với chỉ bộ Hội Quang Phục ở 


1. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội. RST 2764122) Rapport sur la 
situation politique du Tonkin pendant [annee 1914 ghi tên người này là 
Đỗ Kiều Quang (còn gọi là Đỗ Châu Thiết). 


540 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


'Vân Nam. Nhóm của Lương Minh Hiến nhận nhiệm vụ vận chuyển 
tài liệu về nước, vận động được một số người làm công cho Pháp 
và binh lính tham gia phong trào. 

Tuy nhiên, mọi kế hoạch của tổ chức đều bị Nguyễn Hắc Cơ - 
người đã theo Đỗ Quang Cơ xuất dương gia nhập Hội Việt Nam 
Quang Phục báo cáo cho thực dân Pháp. Ngày 3-9-1914, lãnh sự 
Pháp ở Vân Nam đã báo cho Phủ Thống sứ Bắc Kỳ kế hoạch bạo 
động. Đỗ Quang Cơ lập tức bị bắt ở Hà Nội. Cùng ngày hôm đó, cơ 
sở Hội Việt Nam Quang Phục ở phố Sinh Từ do Nguyễn Quang 
Lâm đứng đầu bị địch phát giác. Ngày 23-10-1914, thực dân Pháp 
bắt 8 người trong một ngôi chùa ở ngoại thành Hà Nội với nhiều 
vật liệu chế tạo bom; đồng thời nhiều đồng chí khác của Đỗ Quang 
Cơ cũng sa vào tay giặc, trong đó có 12 người từ Vân Nam vừa về 
nước bị địch bắt ở Lào Cai, Yên Bái, Hải Dương. Đỗ Quang Cơ 
cùng 58 đồng chí bị thực dân Pháp xử trảm ở Hà Khâu'. 

Không lâu sau đó, thực dân Pháp vây bắt được toàn bộ nhóm 
của Lương Minh Hiến cùng với những tờ hịch viết bằng một thứ 
mực hóa học tuyên truyền giác ngộ lòng yêu nước của đồng bào, 
chúng còn thu giữ nhiều bản đồ vẽ những vị trí quân sự thành phố 
Hà Nội... 

2. Một số vụ bạo động tại Phú Thọ, Ninh Bình, Móng Cái 

Cuối năm 1914 đầu năm 1915, tại Phú Thọ, Nguyễn Văn Dậu, 
Nguyễn Văn Nguyên và Tổng Chế lấy danh nghĩa Hội Việt Nam 
Quang Phục đứng ra tập hợp những người yêu nước, tổ chức vũ 
trang chống Pháp. Để gây thanh thế và thu hút quần chúng, những 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân, Đặng Huy Vận, Lịch sử. 
cân đại Việt Nam, Tập 3, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961, tr. 289. 

2. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội, RST 27641 (22), Rapport sur la 
situation poliique du Tonkin en 1914. 


SáI 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


người lãnh đạo rao tin rằng Nguyễn Văn Dậu là “7hẩn Tản Viên 
phục sinh” sẽ lãnh đạo khởi nghĩa của các tỉnh Sơn Tây, Phú Thọ, 
Hòa Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Yên và Hà Đông. Tổ chức của Nguyễn 
Văn Dậu được đông đảo nhân dân hưởng ứng, những người quyên 
góp cho nghĩa quân đều được phát bằng, cấp bậc tùy theo số tiền 
ủng hộ. Họ vừa chuẩn bị lực lượng vừa sắm sửa vũ khí chờ thời cơ 
hành động. Nguyễn Văn Dậu lập một cơ sở chế tạo bom ở làng 
Hạnh Dần (Hà Đông), có ba tráng đỉnh trong làng trợ giúp là Chỉ, 
Su và một người anh em. Cơ sở đã chế tạo được khoảng 800 quả 
bom cho nghĩa quân'. 


Tú Chèm, bí danh là Lý Văn Thao, hội viên Hội Quang Phục, 
từ Trung Quốc về bắt liên lạc với tổ chức của Nguyễn Văn Dậu và 
Nguyễn Văn Nguyên. Cả nhóm dự định sẽ nổi dậy đồng thời ở 
Vĩnh Yên, Phúc Yên, Tuyên Quang, Sơn Tây, Hưng Hóa, Hòa 
Bình, Hà Đông vào tháng 6-1915. Lý Văn Thao bàn bạc nên chờ. 
đợi quân của Trần Hữu Lực và Hoàng Trọng Mậu ở bên kia biên 
giới về tiếp ứng. Nhưng Lý Văn Quyên (biệt hiệu "7hẩy giời") - 
đang bị giam giữ ở Thái Nguyên, thúc giục tiến hành gấp để mình 
mau thoát ra ngoài hoạt động. Những người lãnh đạo quyết định 
nỗi dậy bạo động. 

Đêm ngày 6-1-1915, một toán nghĩa quân chừng 150 người 
dưới sự chỉ huy của Hoàng Văn Khoa (tùy tướng của Tổng chế 
Khuất Văn Búc), Nguyễn Văn Lộc (Bang Hạnh) và Vi Văn Và 
(Quản Và), vũ trang súng ống, giáo mác gậy gộc vây đánh chỉ huy 
sở và trại lính khố xanh ở tỉnh Phú Thọ. Nghĩa quân vượt tường đột 
nhập vào đồn định tấn công vào tư thất của giám binh Lambert. 
Địch phản kích dữ đội nên chỉ sau vài giờ chiến đấu, nghĩa quân 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm.... Lịch sử cận đại Việt Nam, Tập 3, Sđd, 
tr. 290. 


542 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


phải rút lui, tản vào các làng xung quanh tránh sự lùng bắt của kẻ 
thù sau khi giết chết một lính đồn, làm hai tên khác cùng vợ tên 
giám binh bị thương. 

Thực dân Pháp sau đó đã lùng bắt 238 người, trong đó đưa ra 
xét xử 47 người tại Tòa án quân sự Yên Bái, tuyên 28 án tử hình, 
12 án chung thân và nhiều án tù có thời hạn'. 


Cùng ngày hôm đó, tại Nho Quan (Ninh Bình) và Móng Cái 
(Quảng Ninh), nhiều toán người có vũ trang dưới danh nghĩa Hội 
Quang Phục đã nỏi dậy tấn công đồn giặc nhưng không thu được 
kết quả gì đáng kẻ. Sau đó, nhiều trận tập kích đồn địch nhỏ lẻ tự 
phát đã nỗ ra ở nhiều nơi như Bát Xát, Lào Cai (8-8-1916); Đồng, 
'Văn (Hà Giang) (3-3-1917). Thực dân Pháp đã nhận định về những 
vụ bạo động này như sau: 

“Cuộc tấn công Phú Thọ không thể xem như là một cuộc đánh 
cướp thông thường riêng lẻ do máy kẻ bắt lương gây ra vì lợi mà 
chính nó là một cuộc nỗi dậy non của một phân kế hoạch chung là 
cùng một lúc đánh các đôn, các tỉnh ly Vĩnh Yên, Phúc Yên, Thái 
Nguyên, Sơn Tây, Hưng Hóa, Hòa Bình, Hà Đông "”. 

Sau vụ xử án tại Yên Bái, ở Phú Thọ lại xuất hiện một tổ chức 
bí mật có tên là “Hội đồng bào” do thầy địa lý Nguyễn Văn Dao. 
đứng đầu nhằm tập hợp quân chúng đánh đuôi giặc Pháp giải 
phóng Việt Nam. “Hội đồng bào” bị thực dân Pháp dập tắt ngay, 
Nguyễn Văn Dao và đồng sự là Hoàng Tiến Lương, Nguyễn Văn 
“Tạo cùng 3 người khác bị xử tử. 


3. Vụ tập kích Tà Lùng (Lạng Sơn) đầu năm 1915 


Đầu năm 1915, một số hội viên cốt cán của Hội Quang Phục 
còn sót lại như Nguyễn Thượng Hiển, Đặng Tử Kính, Hoàng Trọng 


1, 2. Trần Văn Giàu, Đình Xuân Lâm..., Lịch sử cận đại Việt Nam, Tập 3, 
Sđd, tr. 291. 


543 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Mậu vẫn tiếp tục hoạt động ở vùng biên giới Trung - Việt. Để tìm 
cách gây rối loạn hậu phương chiến tranh của Pháp tại thuộc địa 
Đông Dương, Công sứ Đức ở Thái Lan tìm cách bắt liên lạc với các 
lực lượng yêu nước nhằm thực hiện mưu đồ của mình. Qua nhiều 
lần liên lạc, Công sứ Đức gặp gỡ được Nguyễn Thượng Hiển - người 
được Phan Bội Châu ủy quyền làm đại diện cho Hội. Trong các 
cuộc gặp gỡ, Công sứ Đức ở Thái Lan tạm giúp cho nhóm Nguyễn 
Thượng Hiền một vạn đồng tiền Thái Lan, hứa sẽ hỗ trợ thêm tài 
chính nếu lực lượng cách mạng Việt Nam có những hoạt động gây 
tiếng vang lớn ra thế giới. 

Cả Hội về Quảng Đông thảo luận kế hoạch xâm nhập Việt Nam 
để tổ chức một số vụ bạo động. Hội quyết định chia làm ba đường, 
cụ thể như sau: Nguyễn Mạnh Hiếu chỉ huy đội thứ nhất theo ngả 
Đông Hưng tiến đánh Móng Cái; Nguyễn Thượng Hiền chỉ huy đội 
thứ hai theo đường Long Châu đánh úp Lạng Sơn; đội thứ ba do 
Hoàng Trọng Mậu đang ở Vân Nam phụ trách đánh Hà Khẩu. Tuy 
nhiên, do sự chuẩn bị thiếu chu đáo, ban lãnh đạo có một số ý kiến 
bắt đồng nên việc thực hiện kế hoạch gặp nhiều khó khăn. Nguyễn 
Hải Thần liền nhận trách nhiệm lãnh xuất hai đội Quang Phục quân 
thứ hai và thứ ba, cùng với Vũ Mẫn Kiến, Giáo Trung tập kích đồn 
Tà Lùng. Hoàng Trọng Mậu mặc dù không hoàn toàn nhất trí kế 
hoạch nhưng vẫn chuẩn bị tiếp ứng. 

Đêm 13-3-1915, khoảng 4 giờ 30, Nguyễn Hải Thần dẫn 100 
nghĩa quân, đeo băng tay “Việt Nam Quang Phục quân”, trang bị 
súng lục, súng trường, bom, dao chia làm hai mặt Nam, Bắc tắn 
công đồn Tà Lùng. Nghĩa quân trước đã bắt mối được với một số 
lính tập, hẹn cùng phối hợp hành động. Nhưng quân nỗi dậy từ 
ngoài đánh vào, làm không đúng mật hiệu liên lạc như đã định nên 
nhóm lính tập bên trong không biết hưởng ứng. Vụ tập kích bắt ngờ 
khiến địch hốt hoảng, nhận liền 5, 6 quả bom từ ngoài ném vào nên 
một số lính khố đỏ bị trọng thương. Nghĩa quân thừa dịp định vượt 


544 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


tường xông vào nhưng địch phòng thủ quyết liệt. Trước hỏa lực 
mạnh của địch, chỉ sau một giờ chiến đ nghĩa quân bị thương 
nhiều nên buộc phải rút lui. Cánh quân tiếp ứng của Hoàng Trọng 
Mậu hay tin thất trận nên trở lại Long Châu. Kế hoạch vượt biên về 
nước tô chức bạo động có sự viện trợ của Đức đỗ vỡ sau thất bại ở 
Tà Lùng. 

Thực dân Pháp quyết tiêu diệt tận gốc tỏ chức Hội Việt Nam 
Quang Phục. Chúng ra sức lùng bắt những chiến sĩ còn lại trong 
nước, mặt khác can thiệp với chính quyền Trung Quốc, Thái Lan và 
thực dân Anh đẻ truy nã những chiến sĩ Quang Phục lưu vong. Tháng 
5-1915, Hoàng Trọng Mậu, Lê Dương và Trần Thị Chuyên bị cảnh 
sát Anh bắt giao cho Pháp. Năm 1916, một số hội viên bị Chính 
phủ Thái Lan (lúc này đã ngả sang phe Anh, Pháp) bắt giữ giao nộp 
cho thực dân Pháp như Giáo Trung. Bùi Đông Khê, Vũ Sĩ Lập, Hồ 
Hải Như, Nghĩa Phương, Ba Nho, Đích Sơn... 


4. Cuộc phá ngục Lao Bảo ngày 2-9-1915' 


Nhà tù Lao Bảo được thực dân Pháp xây dựng năm 1908 tại 
huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trên nền một đồn trần thủ biên 
thùy của nhà Nguyễn trước đây, biệt lập với các khu vực khác để 
giam giữ các “Quốc sự phạm" khu vực Trung Kỳ. 

Năm 1915, nhà tù Lao Bảo có chừng 200 tù nhân bị giam giữ, 
trong số đó có Hồ Bá Kiện, một yêu nhân của Hội Duy tân trước 
kia và Liêu ThanhỶ, hội viên Hội Quang Phục. Hai người rất có uy 
tín trong đám tù phạm, đồng lòng muốn tìm cách vượt ngục để tiếp 
tục hoạt động cách mạng nên ngầm bàn với các tù phạm tổ chức 
bạo động. Sáng ngày 2-9-1915, đoàn tù nhân bị áp giải đi làm bởi 3 


1. Tham khảo Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm... Lịch sử cận đại Việt Nam, 
Tập 3, Sđd, tr. 294-295. 
2. Tức ông Liêu người Thanh Hóa. 


545 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


tên lính tập và 1 cai ngục. Liêu Thanh bắt ngờ hạ lệnh cho đám tù 
nhân xông đến chém toán lính, 3 tên chết tại chỗ, tên cai ngục bị 
trọng thương vờ chết, chờ đám tù phạm đi khỏi, cố lẻn về tỉnh ly 
Quảng Trị cấp báo cho tên Công sứ Pháp. Đám tù nhân kích động 
nỗi dậy giết lính gác, tự phá xiŠng xích gông cùm, cướp súng chống 
lại đội lính cai ngục, giết tại chỗ 3 tên, 7 tên khác bị thương, một số 
chạy thoát hay đầu hàng. Nhà ngục Lao Bảo được giải phóng. Sau 
khi đốt phá bốt gác, cắt dây điện thoại, tịch thu súng đạn của địch, 
sồm: 36 khẩu súng, 16 lưỡi lê và 5.000 viên đạn, đám tù bạo động 
rút đi. Tuy nhiên, lực lượng khởi nghĩa lúc này chỉ có 36 người, số 
tù còn lại đều ốm yếu do chế độ đày ải tàn bạo của nhà ngục Lao. 
Bảo nên phải ở lại. Tin cuộc khởi nghĩa được báo ngay cho Khâm 
sứ Trung Kỳ. Một đội 80 lính khố xanh từ Huế và 40 lính khố xanh 
từ Quảng Trị được điều động lên dập tắt cuộc bạo động. Liêu 
Thanh dẫn đồng sự rút về phía Bắc Sêpôn trốn tránh sự truy kích 
ráo riết của địch. Ngày 8-10, địch bắt kịp và vây hãm nghĩa quân 
tại Bantacha thuộc tỉnh Xavanakhét (Lào). Dựa vào địa thế hiểm 
trở, toán tù khởi nghĩa tử thủ với địch trong gần một tháng. Nhưng. 
do lực lượng quá mỏng, lương thực thiếu thôn nên nghĩa quân ngày 
một hao mòn. Ngày 25-10, nhóm nỗi dậy chặn đánh một đoàn vận 
tải của địch từ Bantacha về Bantasoi, cướp được một số lương thực 
sau đó rút về A-xối nhưng bị đội lính khố xanh do Pagini chặn 
đánh. Liêu Thanh và Hồ Bá Kiện tử trận cùng nhiều người khác, 
một số trốn thoát, một số bị bắt lại. 

II. CUỘC VẬN ĐỘNG KHỞI NGHĨA CỦA THÁI PHIÊN 
VÀ TRÀN CAO VÂN (1916) 


1. Chuẩn bị khởi nghĩa 


Cuộc biểu tình chống thuế của nhân dân Trung Kỳ năm 1908 bị 
thực dân Pháp đàn áp đẫm máu, nhiều sĩ phu bị bắt tù hoặc đày đi 
Côn Đảo, phong trào đầu tranh chống Pháp tạm lắng. Sự căm thù 


546 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


quân xâm lược và bè lũ tay sai vẫn âm ¡ cháy trong lòng dân chúng, 
và sĩ phu yêu nước. Trong chiến tranh, thực dân Pháp ráo riết vơ 
vết của cải và bắt lính tại các thuộc địa đưa sang chính quốc phục 
vụ chiến tranh. Nhân dân ngày càng căm phẫn, nhiều sĩ phu mãn 
hạn tù trở vẻ như Trần Cao Vân không hẻ nhụt chí, tích cực sát 
cánh với những người cùng chí hướng vận động cứu nước. 

Năm 1912, Lâm Quảng Trung (người Quảng Ngãi) là thành 
viên của Hội Việt Nam Quang Phục tới Trung Kỳ vận động tài 
chính, phô biến chương trình hành động, tuyên ngôn của Hội và 
xúc tiến xây dựng tô chức. Đông đảo nhân sĩ yêu nước quanh vùng. 
đã gia nhập tổ chức trên và lập ra Kỳ bộ Hội Việt Nam Quang Phục 
Trung Kỳ (bao gồm các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, chủ 
yếu là Quảng Nam và Quảng Ngãi) như: Thái Phiên, Trần Cao 
Vân, Lê Ngung, Nguyễn Thụy... 


Tháng 4-1913, Nguyễn Công Mậu và Võ Hàng được cử sang 
Quảng Đông bắt liên lạc với chỉ nhánh của Hội Việt Nam Quang 


Phục tại đây. Sau đó không lâu, Nguyễn Công Mậu cùng Bùi Phụ 
“Thiệu! lại sang Thái Lan tìm gặp những chí sĩ Hội Việt Nam Quang, 
Phục. Sau hai lần tiếp xúc nói trên, những người lãnh đạo Kỳ bộ 
Hội Quang phục tại Trung Kỳ hiểu rõ tổ chức này đã suy yếu, 
không còn khả nâng lành đạo phong trào cứu nước nên quyết định 
hoạt động độc lập. 

Tháng 2-1915, đại biểu hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi hội 
bàn ở Đà Nẵng để nghe Nguyễn Công Mậu và Bùi Phú Thiện báo 
cáo kết quả chuyến đi công du qua Thái Lan và bàn việc sắp tới. Lê 
Ngung vì hay tin vụ bạo động do Trần Hữu Lục thất bại đã nôn 
nóng đề nghị tiền hành bạo động gấp, nhân chuyện "Pháp Đức khai 


1. Có tài liệu nói là Bùi Phú Đặc. Theo Bùi Định: Tìm hiểu các phong trào 
yêu nước chồng Pháp của nhân dân tỉnh Quảng Nghĩa (1885-1945), Ban 
Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Nghĩa Bình, 1985. 


S47 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


hán" đê giành độc lập. Nhận thấy thời cơ chưa tới cũng như công 
tác chuẩn bị còn hạn chế, Thái Phiên khuyên Lê Ngung nên bình 
tĩnh, còn Nguyễn Thụy thì nói: "7a làm bạo động vì toàn thể đồng 
bào, hay chỉ vì một số đồng bào, đằng chí bị khủng bó? Nếu vì toàn 
thê đồng bào thì được, nếu chỉ vì mấy trăm đông chí, đông bào bị 
khủng bố mà nồi dậy bạo động thì chưa được ". 

Hội nghị đã nhận định tình hình, chủ trương gắp rút tăng cường, 
chỉnh đốn thực lực, nhất là đẩy mạnh công tác vận động binh lính 
để khi có thời cơ thì chớp lấy khởi nghĩa đánh Pháp giành quyền 
độc lập cho đất nước. 

Hội nghị đã phân công Thái Phiên, Lê Công Mậu” lo xây dựng 
lực lượng ở Quảng Nam và qua công tác lĩnh biện (thầu khoán) lo tài 
chính cho Hội. Còn các ông Lê Ngung, Nguyễn Thụy được giao trách 
nhiệm xây dựng phong trào ở Quảng Ngãi, đặc biệt là phải gấp rút 
xây dựng căn cứ cách mạng ở miền núi và mở rộng một con đường 
sang Lào đẻ tạo lợi thế cho tiến công và thủ thế khi khởi sự sau 
này. Hội nghị còn giao cho Thái Phiên và Trần Cao Vân tìm mọi 
cách vận động Vua Duy Tân tham gia phong trào để có danh nghĩa 
lôi kéo vận động các tầng lớp trên. Sau một thời gian, Hội đã vận 
động được nhân dân giúp đỡ lương thực, thực phẩm, lập được một 
tổ chức hậu cần, sắm sửa quân trang, vũ khí (phụ nữ dệt lụa vải, thợ. 
rèn rèn vũ khí, công nhân các mỏ vàng, mỏ than, đồn điền bỏ việc 
về quê ứng nghĩa...), xây dựng được căn cứ ở các nơi hiểm yếu. 


Tháng 9-1915, sau khi nhận được thư đề nghị gấp rút nỗi dậy 
của Quảng Ngãi, Thái Phiên lập tức triệu tập một cuộc hội nghị đại 


1. Theo Nguyễn Công Phương: Quảng Nghữa 1885-1945. Dẫn theo Bùi Định, 
Tìm hiểu các phong trào yêu nước chúng Pháp của nhân dân tỉnh Quảng 
Nghĩa (1885-1945), Sđủ, tr. 82. 

2. Theo Bùi Định: Tìm hiểu các phong trào yêu nước chông Pháp của nhân 
dân tỉnh Quảng Nghĩa (1885-1945). Sđủ, tr. 84. 


5348 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


biểu các tỉnh miền Trung tại nhà Đoàn Bỏng (Thư lại Bộ Hộ ở 
đường Đông Ba, Huế) để bàn việc chuẩn bị khởi nghĩa. Hầu hết 
yếu nhân các địa phương đều có mặt: Quảng Nam có Thái Phiên, 
Trần Cao Vân, Phan Thành Tài, Đỗ Tự; Quảng Ngãi có Lê Ngung, 
Nguyễn Thụy, Lê Triết, Lê Công Mậu; Thừa Thiên có Đoàn Bồng; 
Quảng Bình có Nguyễn Chánh... 


Vua Duy Tân 


Nguôn:http:/fnguyenphuoctoc.info/news/news.aspx2cat=8&post=408 

Hội nghị do Thái Phiên chủ trì đã thống nhất nhận định: lực lượng 
cách mạng đã phát triển đều khắp trong các tỉnh miền Trung, có 
khả năng nôi dậy đánh Pháp giành thắng lợi và thời cơ cho một cuộc 
khởi nghĩa cũng đã chín muỗi. 

Hội nghị đã bàn sâu về công tác chuân bị khởi nghĩa, nhân mạnh 
địa bàn trọng điêm là các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, đặc biệt phải chiếm cho được Đà Nẵng để có đường thông 
thương với nước ngoài. 


549 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Hội nghị đã chủ trương tích cực tuyển mộ trong quần chúng 
cách mạng, lấy thêm người bổ sung vào các đội ":ân quân" để đủ 
sức mạnh vùng lên khởi nghĩa, vận động lính tập, lính mộ và đây 
mạnh việc chuẩn bị quân trang vũ khí. 

Hội nghị cũng quyết định chính thức mời Vua Duy Tân tham 
gia khởi nghĩa và giao cho Thái Phiên cùng với Trần Cao Vân lo 
yết kiến vận động. Vấn đề mời Vua Duy Tân tham gia khởi nghĩa 
có liên quan đến vấn đề chính thẻ. Đại hội thảo luận rất lâu vấn đề 
này'. Người chủ trương quân chủ lập hiến thì cho rằng nhân dân ta 
chưa biết dân chủ là gì, mà còn thích chế độ quân chủ, nhất là các sĩ 
phu, vì vậy nên mời nhà Vua để có danh nghĩa bên cạnh vẫn chủ 
trương có hiến pháp, có quốc hội để quyết định mọi việc trong 
nước. Người chủ trương dân chủ lại cho rằng chế độ quân chủ đã 
lỗi thời, nhân dân ta ai cũng chán ghét vì vậy nên thiết lập chế độ 
dân chủ. 

Cuối cùng, đại hội vẫn chưa ngã ngũ về vấn đẻ chính thẻ. Lê 
Ngung được giao thảo hịch và chương trình hành động. Nguyễn 
Thụy và Lê Đình Dương được giao việc thương lượng với cố đạo. 
'Bằầu Gốc nhờ giới thiệu với viên quan tư người Đức ở đồn Mang Cá. 

Tại cuộc họp tháng 9-1915, theo báo cáo của Lê Ngung thì ở 
Quảng Ngãi có 580 lính khố xanh, đã có tới 450 người ngả theo 
cách mạng. Cũng như vậy ở Quảng Nam, khoảng 80% lính khố 
xanh và lính tập ngả theo ta. Về vũ khí, ngoài 580 khẩu súng do 
lính khố xanh sử dụng, còn 350 khẩu đang trong kho và rất nhiều 
đạn dược. Đồng thời qua các nguồn tin, Kỳ bộ còn biết được tình 
hình là lúc bấy giờ, đang diễn ra sự thuyên chuyên lực lượng của 
địch do chúng phải điều động lực lượng cho chiến tranh. Ở Quảng 


1. Theo Nguyễn Công Phương kể lại thì vấn để này đã thảo luận trong 3 
ngày. Đại hội này là đại hội đầu tiên của Đảng bộ miền Nam Trung Bộ 
bàn vấn đề chính thể sau khi cụ Phan thay đổi chủ trương. 


5350 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Nam, trước có 150 lính lê dương nay chỉ còn 35 tên. Ở Huế cũng 
vậy, riêng ở Mang Cá, trước có một sư đoàn, trong đó nhiều lính 
“Tây, nay chỉ còn 50 tên. Trong số 2.500 lính mộ, mà Pháp chuẩn bị 
cho xuống tàu, ta đã vận động được khá đông làm nội ứng..." 


Hội nghị lần này tuy đã hoãn ngày khởi nghĩa, nhưng tỉnh thần 
hưởng ứng của nhân dân, đặc biệt ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng 
Ngãi lên rất cao. Ở nhiều địa phương xuất hiện hịch kêu gọi binh 
lính phản chiến và vận động nhân dân góp tiền của cho phong trào. 

Trên ngai vàng tại kinh đô Huế, Vua Duy Tân đã 16 tuỏi. 

Không khí cách mạng trên khắp cả nước sục sôi có ảnh hưởng. 
không nhỏ tới vị Vua trẻ tuổi yêu nước. Thái Phiên và Trần Cao 
Vân đã bỏ một khoản tiền lớn vận động người tài xế của nhà Vua 
thôi việc và nhờ ông này giới thiệu Phạm Hữu Khánh thay th 
Khánh nhanh chóng chiếm được cảm tình của Vua Duy Tân. Hai 
tháng sau, Khánh dâng thư xin yết kiến của Trần Cao Vân? và được 
'Vua chấp thuận gặp mặt. 


„ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến 
Cách mạng tháng Tám 1945, Tập 9. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2000, tr. 82. 
'. Nội dung thư dài, tựu trung ba ý: 
“Tha Mỹ quốc, hắc nô chủng tộc, ngũ thập niên du khả tự cường; hà 
huồng ngô dân Hoàng đề tử tôn nằm ngũ triệu khởi cam chung nhược!... 
Thiên khải thánh mình hữu bài Pháp hưng bình chí khí. Địa sinh tuần kiệt 
hữu truất dân thảo tặc chỉ quyền... Phụ hoàng để hà tội kiến thiên? Dực 
Tôn lãng hà cớ kiến quật? 
Dịch là: 
“Kìa nước Mỹ dòng giống rợ đen, 5U năm còn có thể tự cường, huỏng dân 
ta con chấu nhà Vua 25 triệu nỡ đành hèn yếu!... 
mình, sẵn có chí cử binh chống Pháp, đất sinh ng 
đuôi giặc thương dân... Đến Vua cha của ngài vì tội gì mà phải bị đầy? 
Lăng tâm Vua Dực Tôn vì hà cớ gì mà bị xới?... " 


" 


55I 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Cuộc hội kiến diễn ra bên hồ Tĩnh Tâm (có tài liệu nói ở Hậu 
Hồ trong kinh thành Huế) ngày 12-3-1916 âm lịch. Thái Phiên và 
Trần Cao Vân giả làm người đi câu ngồi đợi Vua tới. Sau cuộc hội 
kiến này, Vua Duy Tân chính thức tham gia khởi nghĩa, mọi chỉ thị 
đưa ra trong nội bộ đều mang chữ ký "Cô Đà” là bí danh của Thái 
Phiên. Sự tham gia của Vua Duy Tân khiến lòng dân càng tin tưởng, 
hăng hái sôi nỗi. Các cựu chiến sĩ Cần Vương, văn thân, các giới tư 
sản hào phú đến một phần trong hàng quan lại cũng nhiệt liệt ủng 
hộ cách mệnh. 

Khí thế chuẩn bị khởi nghĩa nhộn nhịp khắp Trung Kỳ. Nhiều 
nơi đã tập hợp nghĩa binh, rèn sắm vũ khí, tích trữ quân nhu, quyên 
góp gạo tiền, một số căn cứ được tập trung xây dựng ở vùng rừng 
núi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Đình, mở đường thông sang 
Lào. Khi biết tin giữa tháng 5-1916, Pháp sẽ đưa 2.500 lính mộ ở 
Huế đáp tàu sang Châu Âu vào trung tuần tháng 3 năm 1916, Đại 
hội Kỳ bộ Hội Việt Nam Quang Phục Trung Kỳ họp lần thứ hai tại 
làng Xuân Yên (Bình Sơn, Quảng Ngãi) để kiểm điểm tình hình 
công tác chuẩn bị khởi nghĩa, xét duyệt tờ hịch, chương trình kiến 
quốc và kế hoạch khởi nghĩa. 


Đại hội Xuân Yên họp bàn nhiều vấn đề trọng yếu: 
- Theo ý của Vua Duy Tân, cuộc khởi nghĩa sẽ cử hành vào giờ 
Tý đêm 1-4 năm Bính Thìn (1 giờ sáng ngày 3-5-1916). 


1. Trước Đại hội, tại nhà Lâm Nhĩ (làng La Châu, Hòa Vang, Quảng Nam), 
"Trần Cao Vân nhân chuyện bói quẻ đã bày tỏ ý chẳn chừ chưa muốn khởi 
nghĩa với Thái Phiên, Phan Thành Tài. Trằn Cao Vân có làm một bài thơ 
vịnh “Tàu hỏa chạy từ Đà Nẵng - Huế” gửi các đồng chí, trong đó ngầm 
ý hẹn giờ khởi nghĩa vào giờ Ngọ (giữa trưa): 

Một mối xa thư đã biết chưa? 
Bắc Nam hai ngả gặp nhau vừa 
Đường rầy đã sẵn thang mây bước 


552 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


- Những người lãnh đạo Kỳ bộ quyết định lầy danh nghĩa Vua 
Duy Tân kêu gọi nhân dân đậy đánh Pháp, giành độc lập cho 
đất nước. Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi sẽ lập bộ máy chính 
quyền gồm: một cơ quan lập pháp lấy tên là “Viện nhân dân đại 
biểu”; một Chính phủ' gọi là "Viện hành chính trung ương”, bên 
dưới có các Nha kinh lược như: Nam Nghĩa kinh lược, Bình Phú 
kinh lược, Trị Thiên kinh lược. Đứng đầu nhà nước mới sẽ là một 
tổng thống. Hội nghị quyết định chọn Quốc hiệu, Quốc kỳ”; thủ đô 
đặt tại Quy Nhơn. 


Ông khói càng cao ngọn gió đưa 
Sắm đậy tư bể trăm máy chuyên 
Phút thăm muôn dặm một giờ trưa 
Trời sai ra dọn xong tử đấy 
Một mối xa thư đã biết chưa? 
Dẫn theo Hành Sơn: Cự Trần Cao Vân - người đã đẻ xướng Dịch trung 
Thiên và đã cùng Hoàng để Duy Tân điều động cuộc cách mệnh năm 
1916, Minh Tân, Paris VI, 1952, tr. 85. 
Thành phẩn Chính phủ sẽ gồm: lãnh đạo tối cao là Hoàng đề Duy Tân; có 
vấn Chính phủ là Trần Cao Vân; Thủ tướng Chính phủ là cử nhân Hồ 
Khuê Nguyễn Thụy, giữ ấn Tông trần Khánh Thuận; Thống lãnh quân đội 
Toàn quyền là Trúc Sơn Phan Thành Tài, giữ ấn Kinh lược Nam Ngãi: 
liên lạc giữa Vua với tân Chính phủ là Phan Hữu Khánh; Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao là bác sỹ Lê Đình Dương, giữ ấn Tổng trắn Nam Ngãi; Bộ 
trưởng Bộ Hộ kiêm Giáo dục là Thái Phiên, giữ ấn Tổng trắn Kinh thành 
Huế, Bộ trưởng Học vụ kiêm Lễ nghỉ là Đỗ Tự; Bộ trưởng Cải cách nông, 
thôn là Hồ Khắc Khoan (riêng các lãnh binh, đề đốc lãnh đạo các tỉnh, 
thành sẽ bổ nhiệm theo lệnh của hoàng đề Duy Tân). Dẫn theo Trần Trúc 
Tâm: Chí sỹ Trần Cao Vân 1866-1916, Nxb. Đà Nẵng, 1999, tr. 56. 
Nguyễn Công Phương là người chỉ huy một cánh tân quân trong cuộc. 
khởi nghĩa ở Quảng Ngãi nói quốc kỳ “nễn đỏ, eó mặt trời màu vàng, 
xung quanh mặt trời có 5 sao vàng". Lâm Quang Thự và Phạm Trung 
Việt đều nói cờ nền đỏ có 5 sao trăng. Trong Phan Bội Châu niên biểu 
lết “Hội Việt Nam Quang Phục định quốc kỳ nền vàng, sao đỏ, quân kỳ 
nên đỏ, sao trắng”. 


" 


553 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


- Lực lượng khởi nghĩa: ở Huế, dựa vào lực lượng lính mộ 
đóng ở Mang Cá, do thiếu tá người Đức chỉ huy và lực lượng dân 
binh. Ở Đà Nẵng dựa vào dân binh, lính mộ, lính tập. Ở các nơi 
khác: Quảng Nam, Quảng Ngãi, dựa vào tân quân và dân binh do 
Hội Việt Nam Quang Phục tổ chức và các cơ sở cách mạng trong 
lính tập (khố xanh) của địch. 

- Hội nghị chủ trương khởi sự trước tiên tại Kinh thành Huế, lầy 
súng thần công làm hiệu lệnh, tiếp đó trên đèo Hải Vân sẽ đốt lửa 
truyền tin cho Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị cùng nổi dậy. 

Ngay khi tiến hành khởi nghĩa, hàng loạt chính sách tiến bộ sẽ 
được ban bố như: bỏ thuế đỉnh, sửa đổi thuế điền, để cho dân được. 
hưởng các quyển tự do, dân chủ... Hội nghị cũng bàn về trường 
hợp khởi nghĩa không thành thì sẽ rút về phía các vùng núi Bà Nà 
(Quảng Nam) và phía Minh Long, Giá Vụt, Ba Tơ phía Quảng 
Ngãi để kháng chiến lâu dài. 


- Hội nghị đã cử ra một Ban chỉ huy chung cho toàn bộ cuộc 
khởi nghĩa gồm: Thái Phiên, Trần Cao Vân, Nguyễn Thụy. Về chỉ 
huy khởi nghĩa ở các địa phương, Hội nghị giao cho những nhân 
vật cốt cán sau: tại Kinh đô Huế do Thái Phiên, Trần Cao Vân phụ 
trách; Quảng Nam do Đỗ Tự, Phan Thành Tài; Đà Nẵng do Lâm 
Nhĩ, Lê Tường, Hồ Cẩm Vinh, Trần Ngọc Đạn; Quảng Ngãi do Lê 
Ngung, Nguyễn Thụy, Phạm Cao Chẩm; giao Trần Kỳ Truyện 
(người Quảng Ngãi) đi giúp đỡ đồng sự tại Bình Định, Phú Yên; 
Phạm Quán (người Quảng Ngãi) đi giúp Kon Tum. 


“Theo Chương Thâu, Hồ Song... Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1999, tr. 304 thì Quốc hiệu là Việt Nam với chữ Việt 
là búa; quốc kỳ hình vuông nền đỏ, 5 ngôi sao năm cánh màu vàng quây 
quanh một vàng tròn (đúng như quốc kỳ và quân kỳ của Việt Nam Quang. 
Phục hội đã chế định). 


554 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


~ Hội nghị cũng giao cho Quảng Ngãi lấy danh nghĩa Vua Duy 
“Tân thảo một bản “Hiền chương ” (hịch. hiệu triệu) đẻ kêu gọi quốc 
dân hưởng ứng các cuộc khởi nghĩa. Quảng Ngãi đã giao cho hai 
ông Võ Hàng người Bình Sơn và Cao Gia người Nghệ An (đều 
đang bị giam trong lao Quảng Ngãi) thảo bản hiến chương ấy và 
ông cử Nguyễn Thụy duyệt lại rồi gửi ra cho Thái Phiên, Trần Cao 
Vân duyệt lại lần cuối. Theo Nguyễn Công Phương, câu mở đầu 
của bản Hiến chương 


“Thiên khải Thánh mình hữu bài Pháp, hưng vong chỉ phí. Địa 
linh tuần kiệt hữu truất dân thảo tặc chỉ quyên..." và “Phụ hoàng 
để hà tội kiển thiên, Dực Tôn lăng hà cổ kiến quật”. 


Nghĩa là: “Vua anh minh có trí bài Pháp hưng bang, tuần kiệt 
trong nước có quyên thương dân giết giặc... Phụ hoàng đề của ta 
(Thành Thái) vì cớ gì mà bị đày, lăng Vua Dực Tôn (Tự Đức) vì 
sao bị quật lên. "'. 

Bản Hiến chương đó đã được Vua Duy Tân phê chuẩn, đóng 
kiếm ấn, cho ban bố khi khởi sự. 

Tiếp đó là mấy tháng chuẩn bị ráo riết của những người phụ 
trách các khu ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đặc biệt ở Quảng Ngãi, 
dưới sự chỉ đạo của Lê Ngung, việc chuẩn bị có phần sôi nỗi hơn. Ở 
đây, Lê Ngung mở cuộc họp riêng, phân công tỉ mỉ và chu đáo việc 
chỉ đạo không những ở Quảng Ngãi mà ở cả các tỉnh Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kon Tum. Ở đây cũng là nơi duy 
nhất lực lượng dân binh được tổ chức đông và chu đáo. Dân binh là 
những người nhanh nhẹn, can đảm, được tập hợp thành nhóm, mỗi 
nhóm cử một người chỉ huy gọi là * ca". Mỗi huyện cử một người 


1. Bùi Định, Từm hiểu các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân 
tỉnh Quảng Nghĩa (1885-1945). Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Nghĩa 
Bình, 1985, tr. 88. 


555 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


chỉ huy gọi là “quản”. Y phục của nghĩa quân màu đen. Vũ khí là 
dao tự sắm và lựu đạn tự chế bằng thuốc súng trộn mảnh chai bọc vỏ 
tre. Những người lãnh đạo ở Thừa Thiên cũng tích cực chuẩn bị 
nhưng không tập trung nhiều vào việc liên hệ với Vua Duy Tân. 

2. Sự kiện đêm 2-5-1916 

Khi biết tin ngày 10-5-1916, Pháp sẽ đưa 2.500 lính mộ ở Huế 
đáp tàu sang Châu Âu, Thái Phiên và Trần Cao Vân đã quyết định 
khởi nghĩa vào đêm mông I rạng sáng ngày 2-4 năm Bính Thìn 
(ngày 3-5-1916). Theo dự tính, các ông Trần Thêm, Võ Cẩn sẽ bố 
trí cho cơ sở cách mạng của ta trong quân đội địch canh gác chiếm 
sẵn các khu vực trọng yếu, sẵn sàng đón và cùng với tân quân bên 
ngoài nổi dậy chiếm giữ lấy các đồn trại, kho tàng và toàn bộ tỉnh 
thành. Nếu vì lẽ gì đó mà bên trong không mở cửa thành đón đợi 
được thì các đội tân quân phải dùng thang đã mang theo sẵn (mỗi 
thang dài 3 thước) mà trèo vào phía cửa Đông tỉnh thành, cùng cơ 
sở ta ở trong thành hợp lực đánh chiếm tỉnh thành. Khi chiếm được 
tỉnh thành sẽ bắt toàn bộ người Pháp và bọn quan Nam triều giam 
lại đợi lệnh, không được giết (sanh cần pháp nhân, bất đức vọng 
sát). Đến cuối tháng 4-1916, mọi công việc chuẩn bị khởi nghĩa ở 
các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều đã sẵn sàng chờ. 
ngày khởi sự. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Kon Tum... chuẩn bị 
chưa kịp, có nơi xin hoãn ngày khởi sự, có nơi chỉ xin hưởng ứng 
thôi. Việc mưu sự diễn ra trong toàn cõi Trung Kỳ suốt một thời 
gian dài và được che đậy dưới nhiều hình thức mà chính quyền 
thực dân bảo hộ không hẻ hay biết. 

Cuối tháng 4, viên cai khố xanh tên Võ Cư (có sách nói là Võ 
An)) là thành viên của Hội Quang Phục, người làng Long Phụng, 


1. Hành Sơn, Cụ Trần Cao Vân - người đã đề xướng Dịch trung Thiên và đã 
cùng hoàng đế Duy Tân điều động cuộc cách mệnh năm 1916, Mình Tân, 
Paris VI, 1952. 


556 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


phủ Tư Nghĩa, đóng đồn Quảng Ngãi bị đổi đi Đức Phô. Trước khi 
đi, Võ Cư đến từ giã em là Võ Trung (có sách nói là Võ Huệ). 
Trong bữa rượu ly biệt, Cư có khuyên em ngày 2-5 nên lánh xa 
nhiệm sở vì sẽ có biến. Nghe theo anh, chiều ngày 2-5-1916, Võ 
Trung vào xin phép viên Án sát Phạm Liệu về thăm nhà. Phạm 
Liệu nhân có nghe phong phanh về hoạt động cách mạng nên lập 
tức sinh nghỉ, giữ Trung lại vặn hỏi. Trung luồng cuống đẻ lộ nhiều 
sơ hở, sau bị Phạm Liệu dồn ép, Trung đành khai úp mở theo 
những gì nghe được từ Võ Cư. Viên Án sát liền giữ Trung lại, chờ 
Công sứ De Taste và Tuần vũ Trần Tiễn Hồi đi 

nộp và bẩm báo sự việc. Ngay sau đó, Võ Cư bị bắt, không chịu nỗi 
sự tra khảo của giặc, Võ Cư có khai thêm Trần Thiểm, một nhân 
vật trọng yếu trong tổ chức cách mạng đang giúp việc tài Tòa sứ. 
Cơ mưu khởi nghĩa bại lộ. vụ việc lập tức được báo lên Tòa Khâm 
sử Trung Kỳ. 

Thực dân Pháp lập tức có kế hoạch đối phó, ban bố lệnh giới 
nghiêm, canh phòng cẩn mật. Đồng loạt các đồn, trại lính có lệnh 
thâu nạp súng đạn vào 6 giờ chiều ngày 2-5, cửa đồn đều đóng 
chặt, cơ lính người bản xứ bị giữ lại trong thành. Việc tuần tiểu bên 
ngoài do lính Tây đảm nhiệm. Ngay cả Nam. triều cũng không hề 
hay biết 


Theo đúng kế hoạch, khoảng 11 giờ đêm ngày 2-5-1916, Vua 
Duy Tân cải trang thành thường dân, có Tôn Thất Đề, Nguyễn 
Quang Siêu hộ vệ ra khỏi Hoàng thành, đến bến Thương Bạc có 
sẵn thuyền do Trần Cao Vân và Thái Phiên bố trí đón đi thì gặp 
Trần Quang Trứ” (còn gọi là Phán Trứ). Trứ vốn là thành viên của 


1. Hành Sơn, Cự Trần Cao Vân.... Sđd, 1952. 

2. Trần Quang Trử cũng được giao nhiệm vụ cùng một số người khác phối 
hợp với Đại tá Harmandes (người Đức) nổi dậy, nên Trứ nắm tường tận 
cơ mưu, chỉ là chưa biết đích xác ngày giờ khởi nghĩa. Phán Trứ vào 


S57 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


tổ chức cách mạng, đang làm việc tại Tòa Công sứ Thừa Thiên, 
được ủy thác việc vận động cơ lính Bảo hộ nhưng sớm sinh lòng 
phản trắc. Ngay khi gặp nhà Vua, Trứ quay thuyền qua sông, sang 
thẳng Tòa Khâm sứ bẩm báo. Chuyện Vua Duy Tân rời bỏ ngai 
vàng xuất bôn phát động khởi nghĩa khiến Tòa Khâm sứ sững sờ, 
lập tức phái người tằm nã những người cằm đầu khởi nghĩa và lùng 
bắt nhà Vua. 

Trên đường dong thuyền đi đón nhà Vua, nhận thấy tình hình 
bất thường, ngay lúc rước Vua xuống thuyền lại gặp Phán Trứ, 
Thái Phiên và Cao Vân đã sinh nghi, bàn kế gói ấn bỏ lại đầu 
cầu Tràng Tiền để đánh lừa quân lính đuổi theo, tức tốc xuôi 
thuyền xuống làng Hà Trung, lánh tạm tại nhà một thành viên tin 
cẩn chờ đến giờ phát lệnh khởi nghĩa. Nhưng tới 3 giờ sáng vẫn 
không thấy hiệu lệnh đã định, cùng lúc đó tin tức không hay từ kinh 
thành báo vẻ, biết đại sự không thành, Thái Phiên và Trần Cao Vân 
trù tính hộ giá Duy Tân men theo đường núi, đi tắt tới các địa điểm 
đã bố trí ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, tùy cơ hành động hoặc có thể 
sẽ đưa Vua ra nước ngoài. Cả đoàn vội vã rời làng Hà Trung, tới 
một ngôi chùa bên núi Ngũ Phong dừng chân nghỉ ngơi chờ trời 
sáng. Thực dân Pháp phối hợp cùng một số quan lại Nam triều 
nhanh chóng lần dò theo dấu vết, bao vây chặt ngôi chùa. Vua Duy. 
Tân khảng khái từ chối trở về triều nên bị điệu về đồn Mang Cá 
quản thúc. Thái Phiên, Trần Cao Vân, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang 
Siêu bị áp giải về Huế giam giữ chờ xét xử. 


Quảng Ngãi, nghe anh là Tuần vũ Trần Tiễn Hồi thông báo vụ Võ Cư, Võ 
Trung bị bắt. Biết việc đã bị lộ, Trứ thành thật nói việc mình tham gia 
Việ Nam Quang Phục Hội và nhờ anh che trở. Hối liền dẫn Trứ sang 
trình báo với Công sứ De Taste và được dẫn đến gặp Khâm sứ Charles. 
Từ đầu mối này, Đại tá Harmandes (ủng hộ khởi nghĩa) đã bị thực dân 
Pháp bao vây, giết chết ngay sau đó. 


358 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Lực lượng khởi nghĩa của các địa phương, theo đúng kế hoạch, 
đêm ngày 2-5-1916 đã tụ tập ở các địa điểm sẵn sàng chờ hiệu lệnh 
nổi dậy. Chờ mãi không thấy lệnh báo hiệu tử kinh đô, đến gần 
sáng tự giải tán rút lui. Duy có một vài địa phương như phủ Tam 
Kỳ (Quảng Nam), đêm hôm đó dân chúng kéo nhau bao vây đồn 
trại và trị sở phủ, bắt trói Tri phủ Tạ Thúc Xuyên. Sáng hôm sau, 
các làng nơi quân dân khởi nghĩa tụ họp đều phải rút lui trước sự 
khủng bồ của chính quyền bảo hộ. 

Nhiều hỗ sơ của những người khởi nghĩa chưa kịp tiêu hủy rơi 
vào tay giặc, trong đó có danh sách các yếu nhân của Kỳ bộ Hội 
Việt Nam Quang Phục Trung Kỷ cảm đâu khởi nghĩa. Thực dân 
Pháp thẳng tay đàn áp, bắt bớ cằm tù hàng ngàn người yêu nước 
liên quan đến âm mưu khởi nghĩa. Những người lãnh đạo như Lê 
Ngung, Cử Sụy, Lê Đình Dương, Trần Công Chương, Trương Bá 
Huy, Đỗ Tự... bị bắt và bị xử chém bêu đầu thị chúng. Hàng trăm 
án lưu đày được tuyên xử. Thái Phiên và Trần Cao Vân lo cho sự 
an nguy của vua Duy Tân nên nhận hết tội về mình, cố cách cứu 
nhà Vua. Tại phiên tòa, trước Khâm sứ Charles, Đồng lý văn phòng 
Khâm sứ Le Font và các quan Nam triều, các ông Trần Cao Vân, 
Thái Phiên nhận lãnh hẻt mọi việc vẻ mình, đề giảm nhẹ hình phạt 
cho Vua Duy Tân. Hai ông bị xử trảm quyết. Viện Cơ mật đã thảo 
án quy kết Vua Duy Tân tội “Vọng sính sàm ngôn, khuynh nguy xã 
tắc" (nghe theo lời duy nịnh làm cho xã tắc khuynh nguy). Với bản 
án này, Vua Duy Tân đã thoát được tội chết nhưng bị nhà cằm 
quyền thực dân Pháp đày sang đảo Réunion. 

Mặc dù bị thất bại, cuộc khởi nghĩa đã thẻ hiện tỉnh thằn yêu nước 
bắt khuất, quật khởi của nhân dân Trung Kỳ, gây tiếng vang lớn và có 
tác dụng tích cực đối với phong trào cách mạng của cả nước. 


359 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


IV. CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA ĐỒNG BÀO TÂY BÁC 
(11-1914 - 3-1916) 


Khi chiến tranh nỗ ra, thừa lúc chính quyền thực dân ở Đông 
Dương còn đang mải lo theo đuổi chiến tranh ở Châu Âu, một số 
nhà cách mạng Việt Nam trú ngụ tại Trung Quốc và Thái Lan đã 
đẩy mạnh hoạt động. Một bộ phận qua Lào Cai về Yên Bái gây 
dựng cơ sở, vận động 200 đồng bào Dao do Trương Nhị cầm đầu 
tắn công đồn Lục An Châu, đồn Trại Hút (20-10-1914), rồi kéo về 
thị xã Yên Bái, nhưng bị đàn áp nên tan rã. Một bộ phận khác qua 
Lào, vào Trấn Ninh, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc 
miễn núi vùng Tây Bắc nỗi dậy chống Pháp. 


Cuộc khởi nghĩa Tây Bắc diễn ra trên một địa bàn khá rộng, 
bao gồm bộ phận tỉnh Phong Sa Lỳ (Bắc Thượng Lào và tỉnh Lai 
Châu của Việt Nam), trong một thời gian khá dài, 15 tháng. Ngoài 
dân chúng tại địa phương, cuộc khởi nghĩa còn thu hút được cả một 
số đông Hoa kiều tại địa phương tham gia. 

Ngày 10-11-1914, đồng bào miền núi Thượng Lào và Tây Bắc 
nổi lên vũ trang đánh Pháp. Nghĩa quân do Lương Bảo Định, 
Lương Văn No, Bạch Cằm Chân, Cầm Văn Tư chỉ huy tập kích 
Sâm Nưa. Do chủ động nắm thời cơ và giữ thế bắt ngờ tiến công 
đồn địch nên cuộc tập kích đã nhanh chóng giành thắng lợi. Nghĩa 
quân giết được tên Đại úy Lambert, đốt phá công sở của Pháp. Việc 
tìm giết tên thực dân coi Sở Thuế quan và coi Sở Kiểm lâm tuy 
không thành, nhưng là hành động cảnh cáo đối với những tên trực 
tiếp vơ vét của cải, gây đau khổ cho nhân dân địa phương. Nghĩa 
quân thu được 120 súng trường và 10 vạn bạc Đông Dương tăng 
thêm trang bị vũ khí và tài chính cho nghĩa quân hoạt động'. Đánh 


1. Võ Nguyên, Lịch các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam 
(nừ 1858 đến 1945), Nxb. Sự thật, 1958, tr 72. 


560 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


thắng Sầm Nưa, nghĩa quân rút lên vùng rừng núi Sơn La, Lai Châu 
xây dựng căn cứ đánh lâu dài. Sau trận đánh đó, Lương Bảo Định 
được nghĩa quân tôn làm chủ tướng, tuyên bố lật đô ách thống trị 
của bọn thực dân Pháp và các dân tộc được quyền tự quản. 


Ngày 24-11-1914, địch huy động hai tiểu đội khó xanh đến ứng 
cứu Sằm Nưa, bị nghĩa quân phục kích ở Hatong, diệt một số tên, 
trong đó viên thanh tra Tuyaa bị bắn giữa ngực. Nghĩa quân đã 
làm chủ được tình thế cả vùng Sâm Nưa trong khi Pháp chưa kịp 
điều động quân đội đến ứng cứu. Sau khi diệt đồn Sâm Nưa, nghĩa 
quân rút vào rừng và chuyên vẻ hoạt động ở vùng sông Đà. 

Cho đến ngày 11-12, 2 đại đội lính khổ đỏ dưới sự chỉ huy của 
viên chỉ huy Bourisseau được phái từ Bắc Kỳ đi Sầm Nưa đẻ tiêu 
diệt nghĩa quân thì nghĩa quân đã kéo quân từ Sầm Nưa về Sơn La 
hướng tới biên giới Trung Quốc. 

Trên đường hành quân, để có được sự ủng hộ của dân chúng, 
người chỉ huy nghĩa quân đã gửi cho các quan châu mệnh lệnh yêu 
cầu họ hợp tác và tuyên bố về những cuộc tấn công sắp tới nhằm 
vào các đồn bốt trên sông Đà và tiêu diệt tất cả mọi người Pháp. 

Một bộ phận nghĩa quân này khi đến Mường Hết ngược theo 
hướng Sơm La đến biên giới với Lào thì gặp phải địch đã phải 
chống trả quyết liệt. Trong trận này, quan châu châu Thuận là Bạc 
Cầm An đã bị bắn chết bởi 3 phát đạn của nghĩa quân. 


Ngày 19-12, một toán nghĩa quân gồm khoảng từ 5 đến 600 
người Hoa, người Lào, người Thái đã đến Mai Châu, cách Sơn La 
chừng 20 km. Ngày 20-12, toán quân này đã tới được Sơn La. 
Dây điện thoại bị cắt, điện tín bị ngừng. Ngày 21-12, Citemait 
kiểm tra viên ngành bưu điện bị đột kích ở Tà Khoa bên Sông Đà. 


1. Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia l, Hà Nội. RST.81553-1 Rapport sur la 
situation politique et administrative du Tonkin de 1914-1915. 


S61 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Mặc dù chống cự quyết liệt, tên này vẫn bị hạ gục bởi 20 nghĩa 
quân, trong đó có 7 là người Hoa còn lại là đồng bào các dân tộc 
Mường, Thổ của làng Ban Yên. Trong đêm 21 rạng 22-12, quân 
khởi nghĩa có vũ trang đã tấn công những khu hành chính và khu 
cư trú của người Pháp. 

Pháp đã phải dùng nhiều biện pháp để bảo vệ những khu vực 
này. Lính bản xứ được tăng cường. Quan châu Mai Sơn cũng được 
gọi tới để ứng trợ khi cần. 

Nghĩa quân bao vây Sơn La vào các ngày 21, 22 và sáng 23-12 
nhưng bị tổn thất không nhỏ. 

Để đối phó, ngày 22-12-1914, Pháp điều một phân đội lính bản 
xứ từ Yên Bái do Trung úy Monceau chỉ huy lên Sơn La và điều 
một đại đội khác từ Phong Thổ tới Lai Châu, một đại đội khác từ 
Hà Nội lên Chợ Bờ và điều những tốp lính hỗn hợp cả khố đỏ, dân 
vệ lên tăng cường cho các đồn lẻ ở Văn Yên đồng thời phái những 
đội quân thường trực từ Lai Châu lên Điện Biên Phủ!. 


Tối 23-12, phân đội do Monceau chỉ huy đã lên tới Sơn La và 
ngày 24, Pháp tổ chức truy đuổi nghĩa quân. Nghĩa quân phải rút 
lui theo hướng Điện Biên Phủ, đồng thời cũng bị phân đội lính bản 
xứ do giám binh Leroy chỉ huy ở phía Bắc và viên Đại lý Văn Yên 
chỉ huy ở phía Nam truy đuổi đọc theo sông Đà. 


Pháp tăng cường cho đồn Văn Yên bằng lính bản xứ được đưa 
từ Chợ Bờ sang và bởi lính cảnh vệ bản xứ được phái từ Phú Thọ 
và Hòa Bình tới. Điện Biên Phủ được tăng cường lực lượng cảnh 
vệ bằng lính bản xứ từ Lai Châu đưa xuống. 


1. Trung tâm Lưu trừ Quốc gia I, Hà Nội. RST.27641. Rapport sur la situation 
poliique du Tonkin pendant Ïannées 1914 - 4er trimestre 1914 (cũng được 
ghỉ trong RST81553-1 Rapport sur la situaion politique et administrative du 
Tonkin de 1914-1915). 


562 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


“Theo báo cáo của Pháp, trong vùng xung quanh Sơn La, nghĩa 
quân đã bị thiệt hại không nhỏ với 150 người bị giết, 50 người nữa 
bị bắt. Ở Văn Yên, địch cũng bắt được một số nghĩa quân và giam 
giữ họ ở Sơn La. 


Ở Điện Biên Phủ, nghĩa quân tập trung ở Sóp Soi chờ viện 
quân đẻ tắn công Đại lý. Nhưng cuộc tắn công của nghĩa quân chưa 
kịp diễn ra thì đã bị phân đội lính bản xứ từ Lai Châu tới đánh bật 
ra khỏi Bản Na Hai vào ngày 4-1-1915 với hàng chục người bị giết. 
Ngày 4-1, Trung úy Monceau từ Sơn La tới Điện Biên. Ngày 8-1, 
một đại đội do Bourisseau chỉ huy cũng từ Sầm Nưa kéo về Điện 
Biên Phủ. 

Nghĩa quân phải rút vào rừng đề tiếp tục chiến đầu. Ngày 11-1- 
1915, trong trận chiến kéo dài gần 2 tiếng tại Xốp-nao, 1 hạ sĩ quan 
Pháp là Besson và 2 hạ sĩ quan người bản xứ bị chết. Nghĩa quân 
lại rút về phía Bắc Mương-boun-xiêng-boang. 

Rồi, trước sự truy kích của địch, nghĩa quân phải rút lui để bảo. 
toàn lực lượng, một nhóm rút theo hướng Luông Phabang sang 
Lào, một nhóm rút theo hướng Lai Châu. 

Từ đó, Pháp đã kéo đại quân đến để càn quét từng vùng và chặn 
đánh nghĩa quân tại vùng sông Nậm Hu, nhưng do mưa lũ nên 
chiến sự không ác liệt lắm. Ngày 16-2, Đại úy Barjou kéo quân đi 
Mương-ouneua, đem theo 800 phu tải mang 3 tháng lương dự bị để 
thám thính và thăm dò địa thế”. Nhưng chúng vẫn không bắt gặp 


1. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội. RST.27641. Rapport sur la situaion 
poliique du Tonkin pendant Fannées !914 - 4er trimestre 1914 (cũng được. 
ghỉ trong RST81553-1 Rapport sur la situation politique et administrative du 
Tonkin de 1914-1915). 

2. Trần Huy Liệu, Bản dự thảo sử cách mạng cận đại Việt Nam 1858- 
8/1945, Quyển thứ hai, Hội Văn hóa Việt Nam xuất bản, 1950, tr. 152. 


563 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nghĩa quân. Có chặng, chúng chỉ theo hút những nơi mà nghĩa quân 
vừa đi qua. 

Ngày 13-3, một cuộc giao chiến diễn ra cách Mương-ou-tai về 
phía Nam độ 2 cây số, Barjou bị thương. Những người cu li bỏ 
chạy vứt cả những đồ vật mang theo. Monceau phải thay quyền chỉ 
huy và dẫn quân trở về Boun-neua, mất hết cả đồ đạc, lương thực, 
chỉ mang theo được những tên lính bị thương. Thừa thế, nghĩa quân 
quay lại truy kích và bao vây. Nhưng sau khi nghe tỉn viện quân 
Pháp do đại úy Paris chỉ huy đến Nậm-ou, nghĩa quân lại rút về 
phía Mương-ou-tai. 


Lúc ấy, các đạo quân Pháp đã tập trung ở Boun-neua dưới 
quyền thống xuất của Đại úy Bochot. Nhưng mùa mưa đã tới, 
chúng không thể vào săn trong rừng rậm, nên phải đóng quân tại 
Boun-neua và Nậm-ou thuộc vùng Mương-boun-xiêng-boung. 


Từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6 không xảy ra một cuộc chiến 
đấu nào. 

Từ tháng 7-1915, cuộc khởi nghĩa của đồng bào miễn núi Tây 
Bắc phát triển. Ngày 12-7, sau những thắng lợi tại Sầm Nưa, tỉnh ly 
Sơn La, nghĩa quân tiến lên tấn công phía Nam Sơn La, đột nhập 
Mường-va và tản mát ra Nậm-gai, cỗ động dân chúng trong vùng 
nỗi dậy chống Pháp. Ngày 3-8, nghĩa quân đánh vào Phong-xa-lỳ 
và đóng quân tại một ngã ba yếu đạo. Ngày 7-8, nghĩa quân chiếm 
đóng Ban-nam-poung và San-pou-Soun, chặn tất cả những đường 
giao thông của Pháp giữa Boun-neua và Mường-boun-xiêng-boung. 
Toán quân Pháp do Đại úy Paris chỉ huy bị tuyệt lương phải bỏ. 
Boun-neua và nghĩa quân chiếm đóng Boun-neua. Cũng trong 
tháng 8, nghĩa quân đánh chiếm được vùng Nậm-u. Làm chủ Boun- 
neua, nghĩa quân phái đội tiên phong đến vùng Mộc Pha, một vị trí 
hiểm yếu cai quản cả vùng Nậm-ou giữa Mường-boun-xiêng-boung 
và Mường-Khoa. Thấy thế, Đại úy Bochot định chiếm ngay Mộc 


564 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Pha. Nhưng ngày 26-8, trong khi đến Sốp-Ban, con đường nói liền 
từ Mộc-Pha ra sông, được tin nghĩa quân đã chiếm Mộc Pha từ hôm 
trước, Bochot phải đóng tại Mường-Khoa để chờ viện binh. 

Nghe tin quân Pháp rút khỏi Boun-neua, bỏ Mường-boun và 
Xiêng-boung và nghĩa quân đã tràn đến Mộc Pha, ngày 28-8-1915 
Toàn quyền Roum quyết định thành lập một binh đoàn, do Đại tá 
Friquegnon chỉ huy để đàn áp và đánh chiếm lại những vùng lọt 
vào tay nghĩa quân. Binh đoàn địch gồm tám trung đội của Đạo 
quan binh thứ nhát, hai trung đội khô đỏ, ba trung đội khó xanh, 
một đại đội moócchiê, một đội công binh, một đội vệ binh, tài xế, 
vô tuyến điện, tổng cộng là gần 2.544 lính, trong đó có 42 sĩ quan, 
106 hạ sĩ quan, 210 cai và lính Pháp, 2.544 nguy binh, liên tục truy 
lùng nghĩa quân!. 

Trong kế hoạch đàn áp, địch chia là 2 cánh quân, một xuất phát 
từ Nam Mường-Khoa và phía Bắc Lai Châu tấn công khu Bắc 
trung tâm điểm của nghĩa quân tại Mường-ou-neua, một xuất phát 
từ Mường Khoa tấn công khu Nam. 

“Tại phía Bắc Lai Châu, lực lượng của nghĩa quân ở đây không 
đông, chia làm hai phần, một phần vẻ phía Nam, hợp lực với nghĩa 
quân ở đó, một phần vượt biên giới, tránh sự càn quét của địch. Khi 
Đại tá Friquegnon dẫn quân đến Lai Châu thì nghĩa binh đã rút đi. 
Toán nghĩa quân ở biên giới thỉnh thoảng thừa lúc địch chủ quan, 
quay trở lại đánh phá, nhưng không gây được ảnh hưởng gì vang 
đội như trên. 


Chiến trường chính chuyển về phía Nam. Biết được đại bộ 
phận lực lượng của nghĩa quân tập trung ở đây, Friquegnon đem 


1. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến 
Cách mạng tháng Tám 1945, Tập 9. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
2000. tr. 110. 


565 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


những đội lính khố đỏ tiến về phía ấy và giao quyển chỉ huy cho 
Thiếu úy Dussault tại mặt trận Lai Châu. Quân Pháp bó trí lực 
lượng giữa hai chiến trường Bắc và Nam theo kiểu sau đây: 

Toán quân phía Bắc do Thiếu tá Dusault điều khiển, gồm có 3 
trung đội khó đỏ Bắc Kỳ, 2 trung đội khố xanh và một nửa trung 
đội sơn pháo. 

Toán quân phía Nam do Đại tá Friquegnon đích thân điều 
khiển, gồm có 6 trung đội khố đỏ Bắc Kỳ, 4 trung đội khố đỏ Trung 
Kỳ, và một nửa trung đội sơn pháo thuộc quyền chỉ huy của Đại úy 
Bochot. 

Ngoài ra, còn có một trung đội khó đỏ và 1 trung đội khó xanh 
làm quân dự bị tại Luang Phabang và Mường-Sai. 

Kết quả, những toán quân phía Bắc đến được Mường-ou-neua, 
nhưng toán quân phía Nam vì địa thế và vị trí của nghĩa quân nên 
phải chia làm 3 toán nhỏ và đặt liên lạc với nhau. Tại phía Tây, 
song song với biên giới, Đại úy Marlats chỉ huy 2 trung đội. Ở 
giữa, Đại úy Bochot chỉ huy 3 trung đội. Ở mặt Đông, dọc theo 
Nậm-ou (đường tiếp tế của toán quân phía Nam), Đại úy Moisy chỉ 
. Khó khăn lớn nhất của quân Pháp là việc vận 
tải tiếp tế giữa núi rừng và lúc nào cũng có thể xảy ra những cuộc 
phục kích. Cuối tháng 11-1915, theo kế hoạch của Friquegnon, một 
trung đội khố đỏ, theo sau là một đoàn vận tải đi đến Bản-nam- 
mak. Trong lúc chúng triệt binh ở Mộc Pha thì đạo binh của Bochot 
và Friquegnon bí mật kéo đến Kok-phao. 

Ngày 1-12, chiến sự bắt đầu. Đại úy Bochot chiếm đóng 
Mường Khoa, Sốp-ban và Kok-Phao. Đại úy Marlats chiếm đóng 
Mường Nghĩnh, Đại úy Moisy chiếm đóng Sốp-nao. Tất cả đều 


1. Trần Huy Liệu, Bản dự thảo sử cách mạng cận đại Việt Nam 1858-8/1945, 
Quyển thứ hai, Hội Văn hóa Việt Nam xuất bản, 1950, tr. 155. 


566 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


nhằm mục tiêu chính là Mộc Pha, Ban-long-nao và Mường-boun- 
xiêng-boung. Ngày 3-12, Đại úy Bemard đi khỏi Sốp-ban theo 
đường Ma-la-sa. Theo chỗ hẹn trước, hai toán quân của Friquegnon 
và Berard cùng đến trước Mộc Pha vào buổi sáng ngày 7-12. 
Nhưng chiều ngày 6-12, toán quân Bernard đã giáp mặt nghĩa quân 
từ 2 ngày trước và đang đóng quân ngay ngay dưới nơi đóng quân 
của nghĩa quân. Trong khi 2 bên tranh giành nhau từng vị trí thì 
trưa ngày hôm sau, 2 trung đội Pháp từ Kokphao bí mật kéo tới sát 
vị trí Mộc Pha. 

Vị trí Mộc Pha là một làng có công sự phòng thủ trên một dốc 
núi, xung quanh là những thung lũng sâu, chỉ có một đường mòn 
thông vào từ phía Tây Bắc. Pháo đài của nghĩa quân xung quanh là 
hằm hồ, ụ đất, tường, cọc lởm chởm. Các công sự tiền tiêu yểm hộ 
cho pháo đài về phía Đông và một dãy dài theo con đường Ma-]a-sa. 

Ngày 7-12, cuộc tắn công bắt đầu. Đội tiên phong của Trung úy 
Monceau xông lên trước. Nhưng từ Mộc Pha, trên đỉnh đồi cao, 
nghĩa quân bắn súng vào trước mặt và cạnh sườn quân địch, chặn 
bước tiền của địch. Lúc ấy, đại bác của Pháp đã bắn xong, xả 3 quả 
vào pháo đài. Địch phải dùng mìn bí mật đặt ở chân lô cốt mới phá 
vỡ được công sự. Sau một trận giáp lá cà, địch chiếm lại được Mộc. 
Pha. Toán quân của Dại úy Grimaldi tiến sát những bức tường làng; 
công binh và lính khố đỏ phá hủy làng mạc. Nghĩa quân rút vẻ làng 
Bountai. 


Nhận được tin nghĩa quân xuất hiện ở phía Nam Ban-long-nai 
Đại tá Friquegnon định mở ngay một cuộc truy kích, nhưng vì việc 
vận tải lương thực khó khăn, nên đến ngày 11-12, cuộc hành quân 
mới bắt đầu. Trong khi ấy, một toán quân Pháp khác do Đại úy 
Marlats điều khiẻn bị nghĩa quân phục kích, Đại úy Marlats bị bắn 
chết. Bị thất bại nặng nề, địch phải điều quân từ Mộc Pha do Đại úy 
Abadie chỉ huy sang tiếp ứng. Nhờ đó, toán quân Pháp mới rút 


567 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


được vào pháo đài Bản-long-nai vào ngày 11-12. Trận này, nghĩa 
quân tiêu diệt 9 tên, trong đó có 1 đại úy và làm bị thương 23 tên'. 
Ngày 13-12, phần lớn đạo quân phía Nam của Pháp tập trung tại 
Long-nai, chỉ có toán quân của Moisy ở lại Nâm-ou, toán quân của 
Grimald ở lại giữ Mộc Pha. Thế mạnh thuộc về phía địch. Bọn 
chúng truy kích nghĩa quân ráo riết, tần công Phong Sa Lỳ, nơi có 
thủ của nghĩa quân. Sau khi phá hủy hết công sự, nghĩa quân rút 
lui. Ngày 24-12, sau trận đánh địch ở Phong Sa Lỳ, nghĩa quân rút 
về hoạt động ở vùng phía bắc Lai Châu. Cuộc chiến đầu của nghĩa 
quân kéo dài đến tháng 3-1916 mới tạm kết thúc. 

'V. CUỘC KHỞI NGHĨA THÁI NGUYÊN (1917) 

1. Khởi nguồn và việc chuẩn bị khởi nghĩa 


Thái Nguyên là một địa bàn trọng yếu về chính trị và quân sự 
đối với vùng rừng núi và trung du Bắc Kỳ. Nơi đây ¡n dấu nhiều 
cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của các thỏ hào, văn 
thân địa phương hưởng ứng phong trào Cần Vương, đặc biệt là 


Giang và một phần Thái Nguyên. Điều đó đã có ảnh hưởng rắt lớn 
tới tỉnh thần yêu nước của nhân dân trong vùng. 


Nhận thấy vị trí quan trọng của Thái Nguyên, thực dân Pháp đã 
bố trí một lực lượng quân sự khá mạnh, gồm 37 đồn binh trải dày 
đặc trên địa bàn tỉnh”. Châu Định Hóa có 5 đồn binh: Quảng Nạp, 
Bảo Biên, Chợ Chu, Thác Mu, Đinh Man. Huyện Đại Từ có 6 đồn: 
'Văn Lãng, Phú Minh, Yên Rã, Kỳ Phú, Hùng Sơn, Cù Vân. Huyện 


1. Trần Huy Liệu: Bản dự thảo sử cách mạng cận đại Việt Nam 1858-8/1945, 
Quyền thứ hai, Hội văn hóa Việt Nam xuất bản, 1950, tr. 157 

2. Histoire miliaire en Indochine; Histoire politiqwe et miliaire de la 
province de Thai Nguyen. Dẫn theo Cao Văn Biền, "Khởi nghĩa Thái 
Nguyên: nguyên nhân và diễn „ trong Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 
năm nhìn lại, Thái Nguyên, 1997. 


568 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Phú Lương có 6 đồn là Chợ Mới, Ba Xã, Bãi Nứa, Giang Tiên, 
Phấn Mễ, Đồn Ðu (đồn Phú Lương). Châu Vũ Nhai có 6 đồn: Đạc 
Kiết, Lang Hít (Làng Hích), Bắc Lao, Cúc Đình (Cúc Đường), 
Đình Cả, Tràng Xá; Phủ Phú Bình có 4 đồn đặt tại Hà Châu, Kha 
Sơn Thượng, Phương Độ, Chợ Hanh. Phủ Phổ Yên có 6 đồn: Bến 
Đặng (Bến Đông), Làng Danh (Làng Đanh), Bá Vân, Chợ Chã, Sơn 
Cốt, Phó Cò. Huyện Đồng Hÿ có 2 đồn: Minh Lý, Mo Na Khôn 
(Khe Mo). Ngoài ra còn có một đồn lính Pháp và một đồn lính khó 
xanh ở tỉnh ly Thái Nguyên. Mỗi đôn binh có khoảng từ 30 đến 50 
lính. Những đồn lớn gồm nhiều trại lính có thẻ từ 100 đến 200 lính 
do người Pháp trực tiếp chỉ huy, lực lượng chủ yếu là lính lê dương 
(người Âu Phi) và lính khố đỏ, kh xanh người bản xứ. Nếu tính 
trung bình mỗi đồn là 50 lính thì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 
ít nhất 1.800 lính chính quy đồn trú. Bên cạnh đó, thực dân Pháp 
còn duy trì một bộ phận lính khỗ vàng, khó lục, lính dõng do bọn 
quan lại người bản xứ chỉ huy. Một hệ thống nhà tù có quy mô 
cũng được thực dân Pháp xây dựng tại đây đẻ giam giữ những tù 
chính trị nguy hiểm cùng nhiều phạm nhân khác. 

Đứng đầu bộ máy cai trị tỉnh Thái Nguyên là một viên công sứ 
khết tiếng tàn ác tên là Darles. Đương thời, Công sứ Darles là tên 
thực dân được xếp vào hàng "để nhát hưng thân” ở Bắc Kỳ. Do có 
nhiều "cỏng trạng" trong việc đàn áp tàn bạo những cuộc nôi dậy 
của dân bản xứ, Darles được cất nhắc làm Công sứ Thái Nguyên - 
một địa bàn quan trọng và dân cư nỏi tiếng “cứng đâu” từ tháng 4- 
1913 đến tháng 9-1917. Hình ảnh của Darles trong mắt dân phu, tù 
nhân luôn gắn liền với roi vọt, xiềng xích và những trận đòn tàn 
khốc. Ngay cả những viên chức bản xứ trong bộ máy chính quyền 
đô hộ cũng bị viên công sứ đối xử thậm tệ. Darles cũng gây rất 


1. Để chỉ những tên thực dân tàn ác khét tiếng khi ấy, đương thời người dân 
có câu ca chỉ "rứ hưng” ở Bắc Kỳ: nhất Đác (Darles). nhì Ke (Esker), tam 
Be (Galambert), tứ Bít (Bride). 


569 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nhiều căm phẫn đối với những binh lính bản xứ vì cách đối xử bạo. 
ngược của mình. 

Tội ác của Darles đã được phác họa rõ nét trong tác phẩm Bản 
án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc (1925). Người viết: 

"Đây là một vài việc làm rạng rỡ thời thông trị độc tài của vị 
quan cai trị dễ thương ấy (Darles) mà nước mẹ cộng hòa có nhã ý 
gửi sang để khai hóa cho chúng tôi. 

Một số lính tình nguyện (1) bản xứ bị điều về để sung vào lính 
khố đỏ và vì thế họ phải đi khám sức khỏe. Đó là những người mù 
chữ, nhút nhát, khi hỏi thì trả lời chậm chạp nên quan công sứ đã 
chửi bởi, đắm đá và lấy gậy phang họ tái bụi. 

Ba người lính khô xanh để xông một người tù đã bị ông Đác lơ 
đánh đập một cách rất tàn nhẫn, nấm tóc họ kéo lê dưới đất và đập 
đâu họ vào tường tòa sứ. Khi hỏi cung, quan công sứ lấy gươm 
đâm vào đài họ. Có người về đến nhà thì lăn ra bắt tỉnh. 

Một đoàn tù khốn khổ, gây đói, quân áo tả tơi, bị lôi dậy từ tờ 
mờ sáng, cổ mang gông, chân buộc xiêng, người nọ bị xích vào 
người kia, cùng kéo một chiếc xe lu nặng nề dưới ánh nắng như 
thiêu như đốt. Bông quan công sứ đến. Như lệ thường, quan cầm 
theo một cái gậy to tướng, rồi bỗng dưng vô cớ. quan xông vào 
đám người khốn khổ ấy, như con thú dữ, đánh túi bụi, tàn nhẫn 
không thể tưởng tưựng được, vừa đánh vừa chửi họ là đồ lười. 

_.vừa quở trách một nhân viên người Âu xong, không biết trát 
cơn giận lên đâu ai được, ông ta vớ cái thước sắt trên bàn giấy đập 
nát hai ngón tay của một viên thư ký người Annam chẳng liên quan 
gì đến việc kia cả. 

Một hôm khác, ông ta vụt roi gân bò vào mặt một viên đội 
người bản xứ trước những người lính dưới quyên anh ta. 

Lại một lần khác, có mắy người lính khô xanh làm trái ý ông ta, 
ông ta bèn cho đem chôn họ đến tận cổ, mãi đến khi họ ngắc ngoài 
mới cho moi lên. 


570 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Cứ mỗi khi ông ta đi xem xét các con đường có dân phu làm 
việc thì số chân người bị đánh què bằng lưỡi xẻng, cán cuốc, phải 
tính bằng đơn vị nửa tá... 

Một lần, ở một công trường, ông ta đã giật súng của một nguời 
lính coi tà để đánh một người tù. Người tà tránh được, quan công 
sứ quay lại đánh người lính, cũng bằng cây súng ấy... 


Người ta đã trông thấy quan công sứ dùng gây đánh một viên 
Xf 


Dưới trướng của Darles, những viên giám binh và nhân viên 
người Âu cũng hồng hách, độc ác không kém. 

Đó chính là nguyên nhân quan trọng làm bùng nỗ cuộc khởi nghĩa 
lớn nhất nước ta trong thời kỳ Chiến tranh thể giới lần thứ nhất. 

Auguste Bépoix, một chủ thầu tại Thái Nguyên đã bày tỏ quan 
điểm của mình về nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 
như sau: 


“Sự ngược đãi (của bọn chỉ huy Pháp) đối với binh lính và hạ 
sĩ quan bản xứ thường xuyên diễn ra công khai. Sự làm việc quá 
sức và ngày càng không ngừng tăng mà bình lính và hạ sĩ quan bản 
xứ luôn luôn phải chịu đựng như làm lao dịch, giám sát tà nhân, 
gác đêm nặng nhọc...; Rằng trách nhiệm của chính quyên địa 
phương còn tôn tại nặng nê đến nỗi mà những sự báo trước cũng 
không làm cho họ chú ý tới... "Ẻ. 


1. Nguyễn Ái Quốc, Bản án chế độ thực dân Pháp (1925). Xem Hỏ Chí Minh 
lên ", tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 49-50. 

của luật sư Louis Gueyffier bào chữa cho ông Bếpoix trong vụ. 

ên về những tổn thất trong cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên. Xem Đào Thị 

'Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 trong tài liệu lưu trữ của thực 

dân Pháp”, trong Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 năm nhìn lại, Thái Nguyên, 

1997, tr. 186. 


#1 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Chi huy cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên chính là một viên đội 
lính kh xanh tên là Trịnh Văn Cắn. 

Trịnh Văn Cấn quê làng Yên Nhiên, tổng Thượng Chung, phủ 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên (nay là Vĩnh Phúc), đi lính khố xanh, 
làm chức Đội trưởng (nên gọi là Đội Cắn). 


Trịnh Văn Cần (1881-1918) 


Nguôn: Chương Thâu, Hồ Song, Ngô Văn Hòa, Nguyễn Văn Kiệm, 
Đinh Xuân Lâm: Lịch sử Việt Nam 1897-1918. Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1999. 


Trong những lần theo quân Pháp đi đánh dẹp nghĩa quân Yên 
Thế tại địa bàn Thái Nguyên, ông sinh lòng khâm phục tỉnh thần 
bất khuất và sức chiến đấu đẻo dai anh dũng của quân Để Thám. 
Từ đó, ông nuôi chí chống Pháp, cứu nước. 


572 


Chương VIII. Phong trào chỗng Pháp của nhân dân... 


Khi nước Pháp lún sâu vào cuộc Đại chiến thế giới, do ở trong 
hàng ngũ quân đội Pháp tại Đông Dương, Trịnh Văn Cấn đã thấy rõ 
sự kiệt quệ của Pháp. Ông ngắm ngầm kết đảng, vận động những 
người đồng ngũ, mưu sự khởi nghĩa, chờ thời cơ hành sự. 


Rồi đúng lúc đó, Đội Cấn được điều chuyển từ đồn Chợ Chu vẻ 
đóng tại Thái Nguyên. Đó là cơ hội để ông có thêm đồng chí. Đội Cần 
cũng thường qua lại khu trại giam tù chính trị đẻ vận động tù nhân. 

Trong đám chính trị phạm có Lương Ngọc Quyến, con trai 
Lương Văn Can, người làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội, 
tham gia phong trào Đông du năm 1905, được theo học trường 
quân sự Chấn Võ (Nhật Bản) và nhiều trường quân đội khác tại 
Trung Quốc'. Năm 1912, khi Hội Việt Nam Quang Phục thành lập, 
Lương Ngọc Quyến được cử làm Ủy viên quân vụ trong Bộ Chấp 
hành. Hội Quang phục tan rã, ông lánh sang Hương Cảng nhưng bị 
cảnh sát Anh bắt giữ giao nộp cho chính quyền Pháp. Ông bị giam 
ở Hỏa Lò và nhiều nhà tù khác ở Sơn Tây, Cao Bằng, Phú Thọ và 
cuối cùng bị đưa lên nhà tù Thái Nguyên ngày 25-7-1916” lấy cớ 
ông thường xuyên "kích động tù nhân nổi loạn". Tại đây, Lương 
Ngọc Quyền bị hành hạ, tra tấn dã man. Đáclơ cho đâm thủng bàn 
chân ông, dùng dây xích sắt khóa ông trong xà lim. Ý chí bất khuất 
của Ông đã cảm hóa được nhiều tù phạm và bính lính. Với tư cách. 
Ủy viên quân vụ của Hội Việt Nam Quang Phục, Lương Ngọc 
Quyền tìm cách tuyên truyền, vận động, giác ngộ được khá nhiều 
anh em tù nhân và lính khố xanh canh tù, dần xây dựng được một 
nhóm đồng chí cùng mưu khởi nghĩa. 


1. Lương Ngọc Quyền sau khi bị trục xuất khỏi Nhật đã sang Trung Quốc, 
tiếp tục theo học trường Lục quân tại Quảng Đông, trường Quan quân 
Học hiệu tại Bắc Kinh, từ năm 1911 đến năm 1913 có tham gia quân đội 
Trung Quốc với quân hàm Thiếu tá. 

2. Vũ Văn Tỉnh, "Một chút tư liệu về Lương Ngọc Quyến", Tạp chí Nghiên 
cứu Lịch sử, tháng 11-1969. 


573 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Cuộc hạnh ngộ giữa Đội trưởng Trịnh Văn Cắn và tù phạm 
Lương Ngọc Quyến đã khơi dậy chí lớn cứu quốc, làm bùng lên 
ngọn lửa yêu nước mà đỉnh điểm là cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên. 


bai 


Lương Ngọc Quyến (1885-1917) 


Nguôn: Trần Văn Giàu (chủ biên), Lịch sử cận đại Việt Nam, tập III, Tủ 
sách Trường Đại học Tổng hợp, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961. Phụ lục ảnh. 


Hai người cùng chí hướng gặp nhau, nhanh chóng đi đến quyết 
tâm, thống nhất hành động, chờ thời cơ thích hợp nỗi dậy. Họ bí 
mật vận động binh lính và tù nhân, cùng với Đội Giá, Đội Xuyên, 
Đội Nam âm thầm họp bàn kế hoạch khởi nghĩa. 

Theo nhiều tài liệu, Đội Cấn đã dự kiến khởi sự máy lần. Trước 
đây, khi đóng ở đồn Chợ Chu, ông đã định nổi dậy chiếm đồn 
nhưng không thành. Tháng 5-1917, ông và đồng chí của mình dự 
dịnh mật phục giết chết giám binh Noẽl khi tên này đi tải thuế ở 
Hùng Sơn nhưng không thực hiện được. Nhân Quốc khánh Pháp 


5714 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


14-7-1917, ông định lợi dụng lúc điểm binh mà nổ súng chiếm đồn 
trại nhưng sự không thành. 


Mặc dù kế hoạch khởi nghĩa và ngày giờ khởi sự được những 
người lãnh đạo và nghĩa quân hết sức giữ bí mật nhưng địch vẫn lờ 
mờ nhận biết được ý định của nghĩa quân. Để chống lại các cuộc 
nổi dậy của binh lính người Việt trong quân đội Pháp, chúng luôn 
thuyên chuyển binh lính, làm đảo lộn hàng ngũ, phá vỡ các tổ chức 
“nổi loạn" mà chúng đang ráo riết đề phòng. Vì thế, kế hoạch khởi 
nghĩa đã bị đình hoãn nhiều lần. Tới tháng 8-1917, có tin sắp có 
cuộc thuyên chuyển đi các nơi, kể cả một số cai đội khố xanh, một 
số sẽ sang Châu Âu phục vụ chiến tranh làm xôn xao trại lính. 
Nhân anh em bính lính các đồn đến ngày lĩnh lương có điều kiện 
tập trung lực lượng, Đội Cần và Lương Ngọc Quyến quyết định 
tiến hành khởi nghĩa. 


2. Khởi nghĩa 


Đúng 10 giờ đêm 30-8, Ban Chỉ huy khởi nghĩa hạ lệnh hành 
động. Đội Trường và một lính thân cận nhận nhiệm vụ đi giết tên 
giám binh Noẻl. Ba Chến nhận ám sát phó quản Lạp - một tay sai 
đắc lực của Noẽl'. Ban chỉ huy yêu cầu không được nỗ súng. Đến 
giờ đã định, Đội Trường đến phòng ngủ của NoẽI gõ cửa báo tin có 
điện khẩn tử Hà Nội, Noel chi hé cửa thò tay nhận điện, viên lính đi 
theo Đội Trường vung dao lao vào chém nhưng Noi tránh được 
tung cửa vùng chạy. Đội Trường buộc phải bắn chết No#l. Phó 
quản Lạp thì đã bị Ba Chén giết gọn. Sau khi nghe tiếng súng, Đội 
Cấn hạ lệnh tập hợp binh lính khố xanh tuyên bố khởi nghĩa, bêu 
đầu hai tên giặc làm lễ tế cờ, ra lệnh xử tử ngay mấy tên lính từ 


1. Có tài liệu viết Đội Cấn, Cai Mập và Cai số 81 giết Noẽl, Đội Xuyên và 
lính số 846 giết Phó Quản Lạp. Dẫn theo Cao Văn Biển, "Khởi nghĩa Thái 
Nguyên nguyên nhân và diễn biến", trong Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 
năm nhìn lại, Thái Nguyên, 1997, tr.73. 


575 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


chối tham gia khởi nghĩa để củng cố lòng quân. Hịch khởi nghĩa 
được truyền đọc trong doanh trại, ai không theo thì giao súng đạn 
cho về nhà. Trong số 175 lính khố xanh có 30 người sợ hãi bỏ trốn, 
10 người già yếu xin nộp súng. Tiếng súng cũng làm kinh động trại 
lính Tây cách điểm khởi nghĩa chừng 200 mét. 


Tiếp đến, theo sự phân công, Đội Giá cùng Đội Năm dẫn một 
toán lính đến nhà tù Thái Nguyên ngay gần trại khố xanh, gõ cửa 
báo viên giám ngục Loew rằng có tiếng súng nỗ, giám binh cho. 
quân tăng cường. Loew vội mở cửa, khoác tay dẫn Đội Giá đi tuần 
tiểu quanh nhà tù. Chỉ chờ cơ hội Loew rời tay, Đội Giá rút súng 
bắt chết Loew tại chỗ, ra lệnh phá nhà ga, giải phóng trên 200 tù 
nhân nữa, đưa họ sang kho trại lính khố xanh phát vũ khí cho họ. 
Lương Ngọc Quyến được cõng sang trại hội ngộ cùng Ban Chỉ huy 
khởi nghĩa. Theo bản phúc trình ngày 3-6-1920 của Baffeleuf, Đội 
Cấn đã tập hợp dưới tay mình 140 lính và 210 tù nhân được vũ 
trang tương đương 2 đại đội lính khó đỏ Bắc Kỳ gồm: 92 súng 
trường ngắn Lebel kiểu 1892, 75 súng trường to kiểu 1874, 197 
súng các bin to kiểu 1874, 1 súng lục Lebel kiểu 1892, 16 kiếm 
lưỡi lê súng trường 1892, 25.605 viên đạn súng trường Lebel, 259 
viên đạn súng lục Lebel'. 

Nhân thắng lợi ban đầu, Đội Cấn hạ lệnh chiếm tỉnh. Trong 
đêm, nghĩa quân lần lượt chiếm các cơ quan cai trị của Pháp ở tỉnh: 
tòa sứ, tòa án, nhà đoan, kho vũ khí, kho bạc, bưu điện... Tại trại 
lính Tây, bọn lính nghe tiếng súng đội Trường bắn hạ giám binh 
Noẽi đã đề phòng trước nên có chết phòng thủ. Khi chiếm kho bạc, 
nghĩa quân tịch thu được 71.679 đồng. Toàn thể bọn Pháp kéo vào 
núp ở trại lính Tây. Tên Công sứ Darles đang nghỉ mát ở Đồ Sơn 
nên thoát chết. Cai Mánh dẫn 5 nghĩa quân đi chiếm bưu điện Thái 


1. RST.70.552. Trong Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 năm nhìn lại, Thái Nguyên, 
1997, tư. 369. 


576 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Nguyên (khá xa trại lính) lúc 1 giờ 35 phút sáng ngày 1-9-1917, nói 
rõ mục đích khởi nghĩa, yêu cầu nhân viên bưu điện cắt đứt đường 
dây liên lạc, và mang đi 2 máy điện báo. 

Nhưng tin tức về cuộc khởi nghĩa đã kịp báo lên Thống sứ 
trước đó. Thực dân Pháp ngay lập tức triển khai kế hoạch đối phó. 
Thống sứ Bắc Kỳ điện xuống Đồ Sơn triệu tập Darles về Hà Nội 
Trưa 31-8, Bộ Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương họp bất 
thường bàn kế hoạch đàn áp khởi nghĩa. Chiều hôm đó, Thống sứ 
Bắc Kỳ cùng Công sử Darles dẫn một đoàn ô tô hộ tống đến đóng 
tại đồn điền Gia Sàng, cách tỉnh ly 3 km. 


Sáng ra, nghĩa quân trương cờ 5 sao đề *Nam bình phục quốc” 
ngoài cửa thành, rồi dùng loa công bố Thái Nguyên độc lập, xưng 
quốc hiệu “Đại Hùng” và truyền rao *'Bản tuyên ngôn độc lập”. 

Bản tuyên ngôn thứ nhất được phát đi vào nửa đêm ngày 14-7, 
tập trung vào việc tố cáo tội ác của thực dân Pháp và kêu gọi mọi 
người đồng tâm hiệp lực nỗi dậy chồng thực dân, giành độc lập cho 
Tổ quốc, trong đó có đoạn: 

"Những ai đứng vào hàng ngũ 1a, cùng ta tuốt gươm giết giặc, 
ta rất hoan nghênh; ta để cho mỗi người được thi thổ tài năng sáng 


m 


kiến trong cuộc tranh đấu tự do độc lập chung". 

Bản tuyên ngôn thứ hai được phát vào ngày 15-7, nội dung về 
cơ bản giống văn bản trước nhưng ngắn gọn, xúc tích hơn. 

Sau khi làm chủ tỉnh ly Thái Nguyên, nghĩa quân tuyên bố 
thành lập Quang phục quân do Trịnh Văn Cấn làm Đại Đô đốc, 
Lương Ngọc Quyến được phong làm Quân sư. Quang phục quân 
khi đó gồm 623 người, trong đó có 131 lính khó xanh, 180 tù nhân 


1. Ngô Văn Hòa, "Những bản tuyên ngôn độc lập của cuộc Khởi nghĩa Thái 
Nguyên”, trong Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 nhìn lại. Thái Nguyên. 1991, 
tr. 287, 288. 


Lư 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


được giải phóng và 312 người là công nhân, nông dân yêu nước 
mới tham gia. Bản tuyên ngôn nêu rõ: 


“Vâng lệnh Đức Hoàng Thượng, chúng tôi đã lập những đội 
quân, cương quyết đánh đuổi kẻ thù do có gắng chung của cả bên 
trong lẫn bên ngoài. Chúng tôi đã liên kết với đất nước Trung 
Quốc, những sĩ quan và binh lính của chúng tôi đã được học 
tập nghệ thuật quân sự ở những nước lân bang hùng cường như 
Trung Quốc và đại vương quốc Nhật Bản, họ đã dày dặn trong 
nhiều chiến trận, sẵn sàng hy sinh thân mình vì Tổ quốc thân yêu. 
Với ức vạn thùng đạn, với vạn chiếc máy bay, chúng tôi sẽ đánh 
những đòn sẩm sét và chỉ trong một thời gian ngắn nữa, chiến 
thẳng sẽ thuộc về tay chúng ta. Quân lính chúng tôi không làm 
điễu gì xấu xa, không ăn cướp tài sản của dân. Ở 
họ chỉ quan tâm tới việc giành lại đất đai của tổ tiên, tiêu diệt loài 
ngoại bang”. 


Ngay 6 giờ sáng ngày 2-9, một đại đội lính do Đại tá Peyroux 
chỉ huy đã tấn công những đơn vị do Cai Mánh chỉ huy đóng tại 
ngọn đổi bên trái con đường dẫn tới Thái Nguyên. Cuộc chiến đấu 
diễn ra ác liệt ngay từ những trận đụng độ đầu tiên. Đến 10 giờ thì 
Trung tá Berger đến Gia Sàng chỉ huy quân giặc. Hôm sau, thực 
dân Pháp bổ sung thêm một đại đội 120 lính Pháp, một trung đội 
sơn pháo 80 số 2, một đội công binh 15 người và 150 lính khố đỏ”. 
Trước sức mạnh của kẻ thù, nghĩa quân chống trả kiên cường, giữ 
vững được trận địa trong cả ngày 3-9. Đội Cắn phái Vũ Sĩ Lập ra 
tiếp ứng. 11 giờ đêm hôm đó, nghĩa quân quyết định tập kích táo 
bạo vào đại bản doanh quân giặc, giết chết tên giám binh De Martini 
cùng một số quân Pháp. Sau 4 giờ kịch chiến, quân khởi nghĩa chịu 


1. Khởi nghĩa Thái Nguyên, 80 năm nhìn lại, Sđd, tr. 218. 
2. RST 70.504. Dẫn theo Ngô Văn Hòa, “Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917", 
trong Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 nhìn lại, Thái Nguyên, 1991, tr. 104. 


578 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


nhiều tổn thất buộc phải rút về trận tuyến của mình, đơn vị của Cai 
Mánh đã chiến đấu anh dũng đến người cuối cùng. 

Ngày 4-9, với 300 lính và 4 khảu pháo lớn, giặc tắn công vào 
Thái Nguyên nhưng tiến rất chậm vì sự kháng cự quyết liệt của 
quân nổi dậy'. Trong sáng ngày hôm đó, Lương Ngọc Quyến bị 
trúng đạn anh dũng hy sinh. Tới 4 giờ chiều, thực dân Pháp chiếm 
lại được trại lính Tây, lại có thêm tiếp viện từ Yên Bái kéo sang 
nên đã dần làm chủ được phía Đông tỉnh ly. Trước thế giặc quá 
mạnh, nhiều toán quân trấn giữ các địa điểm chiếm được bị đánh 
bật, toán quân do Đỏ Ba (một tướng của Đề Thám) đã hy sinh tới 
người cuối cùng khi chống cự với địch tại dinh Công sứ. Sang đến 
ngày 5-9, mặt trận của nghĩa quân bị phá vỡ nhưng phải đến trưa 
thực dân Pháp mới hoàn toàn làm chủ được tỉnh ly. 


Sau 6 ngày làm chủ tỉnh ly Thái Nguyên, trước hỏa lực mạnh. 
mẽ của kẻ thù, Trịnh Văn Cắn buộc phải hạ lệnh rút lui lên miền 
rừng núi, tận dụng địa thế hiểm yếu chống cự sự truy kích của 
Pháp. Đội Cấn có viết thư tới máy thỏ hào như Lương Tam Kỳ ở 
chợ Chu, Quách Cửu ở Hòa Bình nhắc lại giao ước trước kia và 
thúc giục họ nỗi dậy hưởng ứng nghĩa quân Thái Nguyên. Thái độ 
của đám thổ hào này hết sức dè dặt, hẹn sẽ hưởng ứng một khi 
nghĩa quân làm chủ tình thể ở Hà Nội. 

Trưa 5-9, sau một trận xung đột nhỏ với đám lĩnh dõng ở Giang 
Tiên, nghĩa quân kéo sang Hùng Sơn, huyện ly Đại Từ. Đội Cấn 
định chiếm huyện ly làm căn cứ mới. Tên Tri huyện Đại Từ Trần 
Văn Trụ dựa vào đồn ở trên một ngọn đồi cao chống cự mạnh. 
Nghĩa quân bỏ Hùng Sơn định kéo vẻ chiếm vùng núi Tam Đảo. 
Trong khi dừng chân ở Quán Chu, nghĩa quân đã chạm súng kịch 


1. RST 70.504. Dẫn theo Ngô Văn Hòa, "Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917”, 
trong Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 nhìn lại, Thái Nguyên, 1991, tr. 104. 


579 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


liệt với địch (10-9). Bị địch bao vây chặt, nghĩa quân bỏ Tam Đảo 
sang Vĩnh Yên (12-9). Trong khi rút lui, một toán 17 người bị lạc 
đường, phải tự xoay sở, chiến đấu độc lập trong hơn một tháng mới 
tan rã. Đội Cần dẫn quân sang Vĩnh Yên lại bị địch truy kích ráo riết, 
phải lánh sang Phúc Yên rồi trở lại Thái Nguyên vào tháng 10-1917. 

Suốt mấy tháng sau, nghĩa quân bám chặt một dải rừng núi từ 
Thái Nguyên dọc theo dãy Tam Đảo qua Vĩnh Yên chống cự với 
địch. Nhờ có sự ủng hộ của nhân dân địa phương (dẫn đường, chữa 
bệnh, tiếp tế lương thực...) nên nghĩa quân đã duy trì cuộc kháng 
địch tới 6 tháng, thắng địch mắy trận lớn như trận Hoàng Xá Hạ 
(phía Bắc đường xe lửa Vĩnh Yên - Việt Trì); Trung Nha và Trung 
Thôn (Phúc Yên); trận Đèo Nứa (Thái Nguyên); Hoàng Đờm (Phổ 
Yên)... Thực dân Pháp quyết tâm tiêu diệt nghĩa quân, đàn áp dã 
man những làng mạc cho nghĩa quân nương nhờ, khủng bố dân 
chúng hòng cắt đứt tiếp tế cho quân khởi nghĩa. Đến cuối năm 
1917, nghĩa quân đã suy kiệt và tan rã từng mảng. Đội Cắn rút tàn 
quân về đóng ở Pháo Sơn thuộc Thái Nguyên, chiến đấu giữa vòng 
vây ác liệt của địch. 


Đội Cấn bị thương rất nặng ở chân, nhận thấy không còn khả 


năng chỉ huy cuộc khởi nghĩa, ông quyết định tự vẫn khi xung 
quanh chỉ còn 3, 4 đồng đội. Đội Cần sai mấy người đào huyệt sẵn, 
rồi ông khăn áo chỉnh tễ, đầu đội mũ, nằm ngay ngắn vào giữa, tay 
phải cầm súng lục tự bắn vào ngực và ra đi mãi mãi, quyết không 
đầu hàng giặc. Đó là ngày 11-1-1918. Đồng đội khâm liệm ông rất 
chu đáo, còn xếp thêm vào huyệt những binh khí và đồ dùng 
thường ngày của ông. Những người còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu 
thêm một thời gian nữa. Người ra hàng cuối cùng là Đội Giá vào 
ngày 4-3-1918. Tính ra cuộc khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên 
tồn tại đúng 6 tháng 7 ngày. 


580 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Để đối phó với hơn 600 quân khởi nghĩa súng ống, đạn dược, 
lương thực thiểu thốn, chưa quen chiến trận mà thực dân đã phải 
điều động liên tục từ ngày 31-8-1917 đến 16-1-1918, theo những 
số liệu được công bố trong các tài liệu mật của chúng, 36 sĩ quan 
người Âu, 124 hạ sĩ quan người Âu, 926 lính người Âu, 29 hạ sĩ 
quan người Việt, 1.597 lính khố đỏ, tổng cộng là 2.683 quân tỉnh 
nhuệ, đó là chưa kể 300 lính khó xanh, bồi bếp và 839 lính dõng, 
có pháo binh, tàu chiến trợ lực, phối hợp với cả một hệ thống quan 
lại tay sai từ xã trở lên ở khắp các tỉnh'. Cùng với lực lượng quân 
đội, Pháp đã sử dụng tới một khối lượng khổng lồ, so với lúc bấy 
giờ, những trang bị khí tài trong những chiến dịch càn quét chồng 
phá nghĩa quân: 493 quả đạn đại bác; 60.028 viên đạn đại và trung 
liên; 16.816 viên đạn súng trường; 378 viên đạn. Trong những 
trận chiến đầu không cân sức này, nghĩa quân đã giết được 62 tên 
giặc, làm bị thuơng 113 tên trong những trận chiến đấu từ ngày 
4-9 đến 14-123. 

Sau hơn 6 tháng chiến đấu rất anh dũng, cuộc khởi nghĩa của 
binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên đã thất bại. Đây là cuộc 
bạo động duy nhất trong những năm chiến tranh đã thành công 
trong việc lật đỗ chính quyền thực dân ở một thị xã, được sự 
của nhiều thành phần trong quần chúng nhân dân. Lực 


tham gi 
lượng lãnh đạo lấy danh nghĩa những người yêu nước vùng dậy 
đầu tranh, biết gắn hành động của mình vào cuộc vận động cách 
mạng có xu hướng chính trị tương đối tiến bộ của Hội Việt Nam 
Quang Phục. Cuộc khởi nghĩa sớm thất bại vì thiếu một đường 
lỗi cứu nước đúng đắn, một cơ sở xã hội rộng lớn đẻ duy trì và 
phát triển thành quả khởi nghĩa. Hơn nữa, thực dân Pháp tuy gặp 
phải những khó khăn ở chính quốc nhưng bộ máy cai trị ở Đông 


1,2. RST 70.504. Dẫn theo Ngô Văn Hòa, "Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917”, 
trong Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 nhìn lại, Thái Nguyên, 1991, tr. 107. 


581 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Dương vẫn tương đối vững vàng nên cuộc khởi nghĩa sớm bị đàn 
áp khốc liệt. 

'VI. KHỞI NGHĨA BÌNH LIÊU (11-1918 - 6-1919) 

1. Tiến tới khởi nghĩa 

Vùng Đông Bắc Việt Nam kể từ Hải Phòng ra đến Quảng Yên, 
Móng Cái là cửa ngõ đẻ các chiến sĩ cách mạng Việt Nam qua lại 
Trung Quốc và cũng là địa bàn vận động cách mạng của họ, nhất là 
từ khi chiến tranh nỗ ra. Nơi đây, Hội Việt Nam Quang Phục đã có 
chủ trương đẩy mạnh hoạt động vũ trang, chống Pháp. Đẻ đối phó, 
Pháp tăng cường củng có các đồn binh và tăng cường bắt lính đề để 
phòng sự trỗi dậy của nhân dân địa phương. Tuy nhiên, binh lính 
người Việt ở đây gồm cả con em các dân tộc địa phương như Dao, 
Hán, Nùng là những người do hoàn cảnh buộc phải mặc áo lính, 
sẵn có tỉnh thần yêu nước, căm thù giặc, từng tham gia hoặc chứng, 
kiến hoạt động vũ trang của Hội Việt Nam Quang Phục nên khi 
được những nhà cách mạng Việt Nam hoạt động bên Trung Quốc 
về vận động đã không ngần ngại ứng nghĩa chống Pháp. 


Các cuộc binh biến ở đây đã nỗ ra trong hoàn cảnh như vậy, mà 
khởi đầu là binh biến của binh lính đồn Bình Liêu. 

Đồn Bình Liêu là một đồn binh nằm sát biên giới Việt - Trung 
thuộc tỉnh Móng Cái, thuộc tiểu khu Móng Cái, Đạo quan binh thứ 
nhất (Đạo quan binh Phả Lại). Đồn được xây dựng trên bờ sông 
Tiên Yên, có đường hàng tỉnh nói liền với Móng Cái cũng như với 
các thị trấn Hoành Mô, Bắc Phòng Sình. Pháp xây dựng đồn này 
nhằm án ngữ Tiên Yên và mọi con đường liên lạc với Quảng Đông. 
(Trung Quốc). Đồn do Trung úy Pháp Bayourte chỉ huy cùng một 
tên đội người Âu và 35 lính đóng giữ. Tên Bayourte khét tiếng về 
những thủ đoạn tham tàn, bạo ngược đối với binh lính và nhân dân 


582 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


địa phương, khiến binh lính khắp các đỏn trại, từ Tiên Yên, đến 
Hoành Mô, Hà Cối căm giận, sẵn sàng nôi lên chống Pháp. 

Người khởi xướng cuộc binh biến ở Bình Liêu là một Hoa kiều 
có tên Thàm Cam Say (Đàm Giám Tây) trú ở Đông Hưng (Quảng 
Đông, Trung Quốc), đối diện với thị xã Móng Cái. Thàm Cam Say 
đã liên hệ với Hội Việt Nam Quang Phục ở Lưỡng Quảng. Trước 
thời cơ thuận lợi, Thàm Cam Say dự định dựa vào binh lính trong 
nước và sự viện trợ của người Đức để phát động cuộc khởi nghĩa 
chống Pháp vào tháng 12-1914. Mục tiêu là đánh chiếm đồn Móng 
Cái để làm căn cứ, sau đó đánh tỏa ra các vùng xung quanh. 


Thàm Cam Say đứng ra vận động binh lính Bình Liêu nỗi dậy 
chống Pháp, bắt liên lạc với một Hoa kiều là Phong Lai Bảo đóng 
cai ở đồn Bình Liêu và trao cho Phong Lai Bảo nhiệm vụ vận động 
binh lính làm nội ứng. Nhưng kế hoạch khởi nghĩa đã bị lộ ngay từ 
đầu, và âm mưu khởi nghĩa đã bị Pháp bóp chết'. Cuộc khởi nghĩa 
phải nỗ ra trong khi chưa được chuẩn bị kỹ càng. Nhiều người bị 
bắt trong đó có Phong Lai Bảo, 12 người bị xử bắn, 8 người bị đi 
đày. Thàm Cam Say bị thực dân Pháp xử tử vắng mặt nhưng đã kịp 
chạy thoát, vẫn tiếp tục liên lạc với binh lính ở đồn Bình Liêu và 
các đồn khác chờ cơ hội hành động. 

2. Khởi nghĩa 


Từ năm 1916, giặc Pháp càng đẩy mạnh thủ đoạn bắt lính ở 
Đông Dương. Được binh lính đồn Bình Liêu hưởng ứng, Thàm 
Cam Say cùng với Lò Giáp Sát (Lã Thập Nhất) và Sam Sót Giang 
quyết định khởi nghĩa vào đêm 16-11-1918. Thàm bí mật liên lạc 
với số binh lính yêu nước chống Pháp trong đồn Bình Liêu và cuộc 


1. Phong Lai Bảo gửi thư cho chú là Phong On Heng ở Đình Lập để nghị 
hưởng ứng, nhưng tên này đã phản bội, báo cho Pháp ở Đình Lập. 
2. Chương Thâu, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Sđd, tr. 319. 


383 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


khởi nghĩa đã bùng nỗ đúng vào đêm đã định. Anh em binh lính 
người Hán trong đồn do Lã Thập Nhất (Lò Sáp Giáp) và Sam Sót 
Giang chỉ huy đã nỗi dậy chiếm đồn Bình Liêu, bắn bị thương sĩ 
quan Pháp Langeais, bắn bị thương tên Trung úy chỉ huy đồn 
Bayourte, thu toàn bộ vũ khí đạn dược của địch. Sau khi đã làm chủ 
Bình Liêu, nghĩa quân ban hành "Bồ cáo kêu gọi nhân dân và binh 
lính ủng hộ cuộc khởi nghĩa”, nêu rõ chủ trương giết giặc cứu nước 
và kêu gọi nhân dân ủng hộ. Bồ cáo nêu rõ: 

“Thừa lệnh đức Vua Thành Thái, chúng tôi thành lập bộ đội để 
trừ giặc cứu nước. “Nhờ sự giáp đỡ của Đức quốc, chúng tôi lập 
được 6 đội quân... Chúng tôi làm bản Tuyên ngôn này để kêu gọi 
quan lại binh lính và nhân dân hãy cùng nhau lập lại non sông đắt 
nước. Kẻ nào biết lẽ phải và biết chọn thời cơ hành động sẽ trở nên 
dũng cảm, khôn ngoan và sự nghiệp cứu nước sẽ hoàn thành mau 
chóng... Kẻ nào không nghe lời trong bản Tuyên ngôn này sẽ bị 
giết ngay khi quân cách mạng tới "`. 

Nội dung Bồ cáo thể hiện ảnh hưởng của Hội Việt Nam Quang. 
Phục về việc tranh thủ sự viện trợ của Đức chống Pháp và cũng cho. 
thấy rõ những nghĩa quân Bình Liêu, ngay từ đầu, đã chủ trương: sẽ 
từ binh biến chuyển lên khởi nghĩa nhằm đánh chiếm các nơi khác 
trong vùng. 

Phát huy thắng lợi ở Bình Liêu, nghĩa quân do Lò Sáp Giáp, 
Sam Sót Giang và Phong Lai Bảo chỉ huy chia làm hai đoàn kéo tới 
đánh chiếm luôn đồn Hoành Mô. Lực lượng nghĩa quân lúc này đã 
lên tới 100 người, tất cả đều được vũ trang đầy đủ bằng súng ống 
cướp được ở hai đồn giặc mới bị hạ”. Binh lính Hoành Mô do hai 


inh Xuân Lâm, Những trang sử vẻ vang của các dân 
c), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1967, tr. 89. 


tộc miễn núi (miễ) 


584 


Chương VIII. Phong trào chồng Pháp của nhân dân... 


viên cai chỉ huy đã nôi lên hưởng ứng, tên đồn trưởng Choisel 
rồi gia nhập nghĩa quân. Cả hai toán tử Bình Liêu tới hội quân với 
lực lượng làm binh biến Hoành Mô. Sau khi kiểm điểm lực lượng, 
nghĩa quân tạm rút sang bên kia biên giới Việt - Trung để tránh 
những cuộc xung đột lớn trong buồi đầu lực lượng chưa được vững 
chắc, đồng thời đặt liên hệ với những chiến sĩ của Hội Quang Phục 
còn đang náu ở Lưỡng Quảng chờ nghĩa quân từ trong nước sang. 
Đội quân của Thàm Cam Say còn tập hợp được khoảng 20 hội 
Hội Quang phục. Tại đây, hai người cùng nhau phối hợp chỉnh đồn 
lại đội ngũ, rồi lại cho quân vượt biên giới kéo tới vùng Chúc Bài 
Sơn đóng căn cứ. Dọc đường hành quân, đội nghĩa quân còn được 
một số đồng bào Mán đi theo. 


Ngày 19-11-1918, khi trở về Việt Nam, nghĩa quân còn được 
bổ sung thêm một số người Hoa, cả binh lính và thường dân. Khi 
tới đồn Chúc Bài Sơn, nơi do một viên đội khố xanh người Dao là 
Tang Moi chỉ huy, nghĩa quân thuyết phục được phân lớn binh lính 
nộp súng đạn rồi gia nhập nghĩa quân. Thừa thắng, nghĩa quân kéo. 
về vây đồn Đầm Hà. Đến I giờ 30 sáng, Lò Giáp Sát ra lệnh tiền 
công đồn Đầm Hà diệt 5 lính địch, 2 nghĩa quân hy sinh, tên đồn 
trưởng Pháp trốn thoát. Nghĩa quân chiếm được trại lính khó xanh, 
buộc quân địch phái rút chạy về Tiên Yên. Sau trận này, nghĩa quân 
rút về Ping Hô hội quân với đoàn nghĩa quân thứ hai vừa tới phối 
hợp đánh chiếm Ping Hô. Sáng hôm sau, toàn thể nghĩa quân tiến 
đánh trại khố xanh Đầm Hà, buộc binh lính trong trại rút về Vạn 
Hoa và sau đó tới Tiên Yên. By giờ, nghĩa quân chiếm đóng được 
cả một vùng rộng lớn từ Bình Liêu đến Chúc Bài Sơn, Đầm Hà, từ 
sông Tiên Yên ra đến biển. 


lên 


Trước thắng lợi của nghĩa quân, Pháp vội tìm cách đối phó. 
Một mặt, đẻ phòng ngừa nguy cơ bị đánh sau lưng, Pháp cho đổi số 
binh lính người thiểu số đóng ở các đồn trong vùng đi nơi khác và 


585 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đưa binh lính Pháp tới thay. Mặt khác, Pháp huy động toàn bộ lực 
lượng Quân khu I gồm: ba đại đội lê dương thuộc Trung đoàn 
thuộc địa số 9; 4 đại đội khố đỏ thuộc Trung đoàn Bắc Kỳ số 1, số 
2 và 1 đại đội khố đỏ của Trung đoàn Bắc Kỳ số 3 ở Hải Phòng lên 
hỗ trợ, do Avéclăng (Averland) chỉ huy trưởng Quân khu I chỉ huy 
tiến công nghĩa quân. Tổng số quân địch hơn 1.000 tên và toàn bộ 
lực lượng này chiếm đóng hai đồn Bình Liêu, Chúc Bài Sơn'. Pháp 
cũng yêu cầu tướng Trung Hoa chỉ huy đồn biên giới của Trung 
Hoa giúp đỡ. 


Được tin Pháp tiến công, nghĩa quân định tiến về chiếm đồn 
Chúc Bài Sơn, nhưng trên đường đi đã bị địch đánh chặn ở đồn 
Phai Lau - một đồn binh mà địch đã bỏ để rút về Chúc Bài Sơn từ 
trước đó. Nghĩa quân đã chiến đấu dũng cảm, phá vỡ cuộc bao vây 
của địch. Tiếp đó, nghĩa quân đánh địch ở Pai Nam Sơn, gây cho 
chúng một số thiệt hại. Địch bố trí đóng quân ở vùng biên giới 
nhằm chặn đường rút lui của nghĩa quân và dự định càn quét dữ dội 
từng vùng, tách nghĩa quân thành những nhóm riêng lẻ để bao vây, 
truy kích, tiêu diệt dần, nhưng nghĩa quân vẫn rút được sang biên 
giới. Sau đó, để tránh bị địch bao vây tiêu diệt, nghĩa quân đã đây 
mạnh chiến tranh du kích, đánh úp các toán quân tuần tiểu của địch, 
tỉa dần sinh lực chúng. Bằng cách này, nghĩa quân tránh được 
những mũi tắn công lớn của địch. Trong suốt tháng 12-1918, nghĩa 
quân đánh một số trận, điển hình là trận Bản Bạc nằm giữa Bình 
Liêu và Hoành Mô (16-12) và trận Ping Hô (22-12) gây cho địch 
nhiều thiệt hại. Những hoạt động của nghĩa quân được nhân dân 
tích cực ủng hộ đã gây khó khăn lớn cho địch, khiến chúng không 
thể nào tìm diệt được nghĩa quân. Tình trạng này làm cho quân địch 


1. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến 
Cách mạng tháng Tám 1945, Tập 9. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2000, tr. 105-106. 


586 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


mệt mỏi, bọn chỉ huy Pháp nản lòng, binh lính nguy đào ngũ ngày 
một nhiều. 

Sang năm 1919, địch dùng nhiều thủ đoạn thâm độc quyết tiêu 
diệt nghĩa quân. Trước hết, chúng tăng cường lực lượng quân sự 
vạch lại kế hoạch tấn công, dàn quân dọc biên giới đẻ chặn đường 
tiếp xúc giữa nghĩa quân với nhân dân các bản làng dọc theo biên 
giới, đồng thời ra sức khủng bố bà con thân thuộc của nghĩa quân, 
giờ thủ đoạn mua chuộc dụ dỗ, hoặc cưỡng ép nhân dân tòng quân, 
tham gia kế hoạch đàn áp các cuộc khởi nghĩa. Kế hoạch này sau 
khi triển khai thực hiện đã ít đem lại hiệu quả, chúng liền chuyển 
sang truy quét tuần tiểu và thực hiện chính sách “lấy người Việt trị 
người Việt", đưa bình lính người Dao lên đánh nghĩa quân mà 
thành phần đa số là người Hán và người Kinh. 


Trước sức tiến công và các thủ đoạn thâm độc trên đây của 
địch, nghĩa quân chuyền đại bộ phận lực lượng ra các hải đảo vùng 
Móng Cái, Hạ Long và di chuyển một bộ phận xuống vùng Ba Chẽ, 
Quảng Yên, tổ chức nhiều trận tập kích, phục kích đánh địch. Hoạt 
động của nghĩa quân vẫn phát triển và lan rộng, uy hiếp cả vùng 
mỏ. Ngày 12-3, nghĩa quân phục kích đánh chặn một đoàn thuyền 
chở lương thực của địch ở ven biêi p đó nghĩa quân tiến đánh 
một toán lính khó xanh ở đồn Ba Chẽ. Đến tháng 3-1919, tức sau 
bốn tháng kể từ cuộc binh biến Bình Liêu khởi phát, mặc dù địch 
tập trung mọi lực lượng tiến công và đàn áp khốc liệt, nhưng vẫn 
không tiêu diệt được nghĩa quân. Nghĩa quân vẫn tổn tại và mở 
rộng địa bàn hoạt động ra cả một vùng Đông Bắc, kéo dài từ Móng 
Cái tới Cảm Phả, Hòn Gai, Quảng Yên... 


Quy mô cuộc khởi nghĩa và ảnh hưởng của nó ngày càng lan 
rộng. Tình hình đó buộc thực dân Pháp phải cử Tướng Nôghét chỉ 
huy một lữ đoàn mới đưa từ chiến trường Pháp sang Đông Dương, 
đến Quảng Yên để tăng thêm lực lượng mở cuộc càn quét tiêu diệt 


587 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


nghĩa quân. Toàn bộ lực lượng được tập trung đẻ đàn áp nghĩa quân 
đã lên tới 1.850 tên, trong đó có tới 300 lính Pháp, 1.300 lính khố 
đỏ, khó xanh và 250 lính dõng'. Kế hoạch càn quét được vạch ra rất 
quy mô, trên bộ cũng như trên mặt biển, phối hợp các mặt quân sự, 
chính trị, ngoại giao, bao gồm mọi thủ đoạn, đàn áp khủng bố, 
khủng bố các địa phương có nghĩa quân hoạt động và gia đình 
nghĩa quân, dụ dỗ nghĩa quân ra hàng. Lúc này, nghĩa quân đã 
chuyển về vùng Đông Triều hoạt động uy hiếp Hải Phòng. Ngày 16- 
4, nghĩa quân tiến công đồn điền Pivet, bắt cả vợ và anh vợ của 
Pivet. Quân địch truy lùng giành lại không được, đành chịu thương 
thuyết đẻ chuộc. Lúc này, tên thanh tra mật thám Arnoux đến gặp 
nghĩa quân đàm phán xin chuộc lại tên Pivet. Tham dự cuộc đàm 
phán còn có giáo sĩ Bao, bốn quan lại ở Hoành Bồ và Sam Sót Giang. 
đại diện nghĩa quân. Cuộc thương thuyết kéo dài không kết quả. 
Tranh thủ thời gian đình chiến và hội đàm, lợi dụng sự xích 
mích giữa hai thủ lĩnh nghĩa quân là Sam Sót Giang và Lò Giáp 
Sát, địch đã thương thuyết riêng với Sam Sót Giang. Đồng thời, 
chúng cũng đây mạnh hoạt động bao vậy, triệt đường tiếp tế của 
nghĩa quân, đây mạnh hoạt động quân sự tiến công bắt ngờ, khiến 
nghĩa quân phải phân tán lực lượng làm ba bộ phận rút khỏi núi 
Nam Mẫu. Bộ phận thứ nhất gồm toàn người Hán, Hoa kiều rút 
trước sang Trung Quốc. Bộ phận thứ hai rút về Đầm Hà, Ba Chẽ, 
Hòn Gai bị địch tiêu diệt, tự tan rã. Bộ phận thứ ba rút sau cùng về 
phía vùng biên giới Việt - Trung, sau đó cũng sang Trung Quốc. 
Trước sức tấn công ngày một dữ dội của Pháp, lúc này đã thắng 
trận ở châu Âu nên có thể dốc nhiều lực lượng vào cuộc vây lùng 
càn quết, cuối cùng nghĩa quân phải chia thành nhiều đoàn bí mật 


1. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến 
Cách mạng tháng Tám 1945, Tập 9, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2000, tr. 107. 


588 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


rút qua biên giới vào tháng 6-1919 và sau đó tan rã. Địch truy nã, 
bắt giết 4 người đều là chức dịch ở địa phương và giam 85 lính 
dõng, lính khó xanh'. 

Cuộc binh biến Bình Liêu là cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn trong 
thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc khởi nghĩa này đã thu 
hút được sự tham gia của nhiều dân tộc Dao, Nùng, Hán... cùng 
chung sống tại vùng Đông Bắc chiến đấu sát cánh bên nhau. Cuộc 
khởi nghĩa đã phát huy tỉnh thần yêu nước, nêu cao dũng khí diệt 
địch. Những hoạt động vũ trang của cuộc binh biến Bình Liêu cho 
thấy: khác với khởi nghĩa Thái Nguyên, trong cuộc nỗi dậy ở Bình 
Liêu, nghĩa quân đã làm binh biến thắng lợi từ Bình Liêu đến Chúc 
Bài Sơn, chủ động mở rộng địa bàn tấn công trên mấy tỉnh Đông 
Bắc Việt Nam, phát triển lực lượng. Trong chiến đấu, nghĩa quân 
đã có gắng giành thế chủ động bằng cách mở các cuộc tập kích, 
phục kích và ít khi dựa vào cứ điểm hoặc phòng ngự như nghĩa 
quân Yên Thẻ. Bên cạnh đó, nghĩa quân cũng đã triệt đẻ lợi dụng 
địa hình vùng biên giới vùng núi, vùng biển, hải đảo.... tạo thế 
thuận lợi để bảo toàn lực lượng mở rộng hoạt động đánh tiêu hao 
sinh lực địch, gây một số thiệt hại và khó khăn cho chúng. 


Cũng như những cuộc binh biến và khởi nghĩa trước đây, cuộc 
bình biến Bình Liêu về cơ bán đã không có được một đường lồi rõ 
ràng và một bộ máy chỉ huy thống nhất. Hạn chế đó là một nguyên 
nhân cốt tử khiến cho cuộc binh và khởi nghĩa Bình Liêu đã 
dần đi vào thế bị cô lập, suy yếu dần và cuối cùng tan rã... Mặt 
khác, các nhà lãnh đạo quá để cao sự viện trợ của người Đức và 
những nhà cầm quyền ở Lưỡng Quảng, giảm sút ý thức tự lực của 
chính bản thân mình. 


1. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến 
Cách mạng tháng Tám 1945. Tập 9. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2000, tr. 108. 


589 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


VI. CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA ĐÒNG BÀO HMÔNG Ở 
LAI CHÂU (1918-1921) 

Đầu năm 1918, tại vùng núi Tây Bắc, một phong trào đấu tranh 
chống Pháp của đồng bào HMông nỗ ra dưới sự lãnh đạo của Giàng 
Tả Chay (còn gọi là Vừ Pà Chay, Bát Chay). 

Giàng Tả Chay xuất thân nông dân, quê ở bản Phi Khuông, sát 
cạnh ranh giới xã Nà U, huyện Điện Biên (Lai Châu). Trước sự áp 
bức của thực dân Pháp, Giàng Tả Chay thấy cần đứng ra kêu gọi 
đồng bào mình đoàn kết nỗi dậy dùng lực lương vũ trang đánh đuổi 
quân thù. Khẩu hiệu tập hợp quần chúng HMông của Giàng Tả 
Chay là “đánh Pháp đề khỏi nộp thuế, khỏi đi phu, không bị phìa, 
tạo áp bức, bóc lột, được tự do mua bán thuốc phiện và tự do 
chuyên chở muối 


Phong trào của Giàng Tả Chay chống thực dân Pháp lúc đầu 
nổi lên từ khu Tây Bắc sau đó lan rộng sang những vùng HMông 
khác ở Việt Nam, rồi cả vùng Thượng Lào. Đây là cuộc khởi nghĩa 
lớn nhất và tiêu biểu nhất của đồng bào HMông chống thực dân 
Pháp có quy mô, tổ chức, có chiến lược, chiến thuật và kéo dài tới 5 
năm (1918-1922) rất anh dũng. 


Cuộc khởi nghĩa diễn ra theo ba giai đoạn: 

1. Giai đoạn thứ nhất từ tháng 7 đến tháng 12-1918 

Hưởng ứng nhiệt liệt lời kêu gọi của Giàng Tả Chay, đông đảo. 
đồng bào HMông trong vùng đã sôi nổi gia nhập hàng ngũ nghĩa 
quân, suy tôn ông làm minh chủ. Buổi đầu tiên hội quân tại khu rừng 
cách thị xã Lai Châu 3 cây số, số nghĩa quân đã lên tới 375 người. 


1. Giàng A Páo, Lâm Tâm, Truyền thống của dân tộc Mèo đoàn kết đấu 
tranh bảo vệ tổ quốc Việt Nam, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1979, tr. 6. 


390 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Sau khi vận động tập hợp được đông đảo đồng bào HMông 
hưởng ứng và tham gia từ năm 1917, ngày 16-3-1918, nghĩa quân 
tổ chức lễ xuất quân. Giàng Tả Chay tự tay múc rượu cho từng 
chiến sỹ của mình, rồi mọi người chích máu ăn thề một lòng tiêu 
diệt giặc Pháp. Ngay buổi đêm, nghĩa quân đã tiến công bọn phìa, 
tạo và chánh tổng Mường Mùn, huyện Mường Lay (Lai Châu). 
Nghĩa quân giết chết một tên tay sai của Pháp và buộc tên quan tư 
người Pháp ở Lai Châu phải hứa sẽ trả lại bạc trắng, thuốc phiện, 
thịt lợn, cánh kiến cho dân HMông. Thắng lợi đầu tiên làm nức 
lòng nghĩa quân và nhân dân trong vùng. Sau đó, nghĩa quân luồn 
rừng, vượt núi tiến sang Điện Biên. Dọc đường, đồng bào HMông 
các nơi tham gia nghĩa quân ngày một đông. 


Từ Điện Biên (Lai Châu), ảnh hưởng của nghĩa quân ngày một 
lan rộng khắp vùng Tây Bắc, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và sang 
cả Lào. Hầu hết nghĩa quân đều là đồng bào các dân tộc thiểu só, 
chủ yếu là người HMông, người Dao, người Khơ Mú và một bộ 
phận người Thái. 

Đầu năm 1918, Giàng Tả Chay bị một nhóm người HMông ở 
Sa Pa làm phản bắt nộp cho Pháp. Nhưng vì không đủ chứng cớ 
nên chúng phải trả tự do cho ông. Dược tự do, Ông ra sức vận động, 
nhân dân tiến hành bạo động đánh đuổi Pháp. Ông cho phao tin 
mình là con cháu vua HMông, có phép lạ khiến địch không thể bắt 
nỗi, kích thích lòng yêu nước của đồng bào. 

Tháng 7-1918, một số người HMông ở Tà Phin nỗi dậy nhưng 
bị địch khủng bố ác liệt. Cuối tháng 10-1918, nghĩa quân Giàng Tả 
Chay gồm 100 người HMông nỏi dậy ở Điện Biên Phủ. Lúc đầu 
Pháp định tìm cách lừa bịp, dụ dỗ nghĩa quân ra hàng. Nhưng bị 
thất bại thảm hại trong âm mưu đen tối đó, chúng trở mặt quay ra 
đàn áp bằng quân sự. 


591 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nghĩa quân dựa vào rừng núi hiểm trở, hoạt động du kích rất 
hiệu quả, khiến địch phải đối phó rất vất vả. Nhiều nhóm khởi 
nghĩa khác của đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng theo về 
hợp lại với nghĩa quân Giàng Tả Chay như nhóm của thầy mo Cẩm 
Xu ở Long Hé (dãy núi phía Đông Sơn La). Địch phải huy động 
quân của Đạo quan binh thứ 4 do Trung tá Dez chỉ huy và một số 
binh lính từ Yên Bái sang gồm 70 tên thuộc Đạo quan binh thứ 
nhất, 29 công binh, 48 lính khố xanh và 58 lính dõng hỗ trợ, kéo 
lên Tây Bắc mở cuộc càn quét hòng tiêu diệt nghĩa quân'. Chúng 
đồng thời cũng thực hiện chính sách mua chuộc đồng bào và nghĩa. 
quân HMông. 


Đặc biệt từ sau tháng 7-1918, ảnh hưởng của phong trào ngày 
càng lan rộng. Từ giữa tháng I1 trở đi, suốt trong mắy tháng ròng, 
giặc Pháp hối hả điều quân từ Sơn La về, từ Yên Bái sang, tiến 
hành càn quét nhiều lần trong vùng hòng bóp chết phong trào. Để 
đối phó lại, nghĩa quân dưới sự chỉ huy tài tình của Vừ Pà Chay với 
các vũ khí thô sơ tự tạo như tên nỏ tâm thuốc độc, mác, kiếm, súng 
kíp, súng đại bác bọc da trâu bắn đạn chì hay sỏi đá đã liên tiếp 
phục kích đánh úp địch nhiều trận, gây nhiều tổn thất nặng nề về 
người, vũ khí, lương thực cho chúng. Chiến thuật của nghĩa quân là 
tập kích. phục kích khi địch sơ hở. Nghĩa quân đã tập kích đoàn xe 
tải, rồi phục kích đánh úp toán quân Pháp ở bản Nậm Ngàn gần 
Điện Biên Phủ (4-12-1918) gây cho chúng một số thiệt hại. Ngày 
21-12, dựa vào căn cứ trên núi Long Hế, nghĩa quân chiến đấu 
quyết liệt, diệt 7 tên địch, làm bị thương 8 tên khác, trong đó có 
thiếu uý Gauthier?. Qua những trận phục kích đánh phủ đầu địch ở 


1. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến 
Cách mạng tháng Tám 1945, Tập 9, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2000, tr. 11. 

2. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Hoạt động quân sự từ năm 1897..... Sđd, 
tr. 1II. 


592 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


các bản Nặm Ngàn, Long Hé, Sìn Thàng, La Viềng và Tô Pú Can, 
Ba Xúc (17-1)... nghĩa quân đã tiêu diệt và làm bị thương một số 
địch trong đó có cả bọn sĩ quan. Để phát triển căn cứ địa kháng 
Pháp lâu dài, Giàng Tả Chay và nghĩa quân chuyển mặt trận chính 
sang Lào. 

2. Giai đoạn thứ hai từ tháng 3-1919 đến tháng 4-1920 


Bước vào mùa hè năm 1919, thanh thế nghĩa quân lan rộng hơn 
bao giờ hết, họ đã làm chủ cả một vùng đất đai rộng lớn hơn 4 vạn 
cây số vuông'. Không những đồng bào HMông các vùng Sơn La, 
Lai Châu, Điện Biên Phủ của nước ta hưởng ứng mà ngay cả người 
HMông suốt dọc hai bên Nậm Hu các vùng Trấn Ninh và Sầm Nưa 
thuộc Thượng Lào cũng đều nỏi dậy vì cùng có một kẻ thù chung là 
giặc Pháp. Con số nghĩa quân lúc này đã lên tới ngót 6.000 người 
và đáng chú ý là trên bước đường phát triển của phong trào, không 
phải chỉ riêng có người HMông tham gia mà còn có cả sự hưởng 
ứng của đồng bào các dân tộc Lào, Mán, Thái. Một điều nữa cũng 
rất đáng chú ý là nghĩa quân đóng ở địa phương nào đều tích cực 
giúp đỡ nhân dân nơi đó xây dựng lại nhà cửa, làng bản, trồng trọt 
lại hoa màu đã bị giặc Pháp cướp đoạt, đốt phá. Vì vậy, nhân dân 
các vùng đã gọi anh hùng Giàng Tả Chay với cái tên thân mật là Va 
'Tủa Chay, nghĩa là Tướng quân Cháy. 

Hoảng sợ trước sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của 
nghĩa quân, tên Đại tướng Tổng chỉ huy lực lượng Pháp ở Đông 
Dương Le Blois ra lệnh tập trung binh lính ở Lào, đặt dưới sự chỉ 
huy trực tiếp của tên chỉ huy quân sự Pháp ở Lào, điều động một số 
khá đông binh lính lê dương và binh lính nguy người Kinh tăng 
viện cho Lào, rồi mở những đợt tấn công quy mô, ö ạt, càn quét bao. 


1. Trần Quốc Vượng, Định Xuân Lâm, Những trang sử vẻ vang của các dân 
tộc miễn núi (miễn Bắc). Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1961, tr. 92. 


593 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


vây nghĩa quân HMông từ Tây Bắc nước ta vào Nghệ An, đến tỉnh 
Xiêng Khoảng và tỉnh Sầm Nưa của Lào. 

Chiến công xuất sắc của nghĩa quân HMông là đánh bại cuộc 
hành quân càn quét cuả tên ủy viên quân sự Pháp ở Lào tại vùng 
Sê-nê-phông, tiến công đồn Mường Híp, đánh mạnh các vùng từ 
Sầm Nưa đến Xiêng Khoảng. Nghĩa quân đã làm cho những tên chỉ 
huy có tên tuổi của bọn thực dân Pháp nhiều lần bị thất bại nhục 
nhã và suýt mất mạng như tên Đại tá Prévost, Angeli, Thiếu tá 
Blochet, Đại úy Pesquidous, Buren. 

Riêng trận Senephon, nghĩa quân đã giết được tên trung uý 
Distanti và hơn 50 lính Âu Phi với ngụy quân (8-1919); trận Mường 
Húp (Mường Hợp), nghĩa quân đã giải phóng được hàng nghìn 
đồng bào HMông bị địch bắt tập trung ở đấy (11-1919); trận Lào 
Cú (8-1-1920), trận phá vòng vây của địch ở Sùng Quan Lao Quang 
và bản Tà chay (1-12-1920), nghĩa quân cũng đã tiêu diệt được 
hàng trăm tên địch và tay sai khác. 

Tên Đại tướng Le Blois vì bất lực trong việc giải quyết vấn đề 
nên bị triệu hồi về Pháp và Puyréroux được cử sang thay (1-1920). 
'Vừa bước chân đến Việt Nam, Puyréroux liễn ra lệnh tập trung gần 
2.000 quân lính gồm một tiểu đoàn lê dương với một trung đoàn 
lính khổ đỏ tăng cường cho các tỉnh Sơn La, Lai Châu rồi mở những 
cuộc càn quét đàn áp nghĩa quân HMông ở Sầm nưa, Louangphabang), 
Xiêng Khoảng và Điện Biên. 

Âm mưu của Puyrếroux là vừa càn quét đàn áp dã man đồng 
bào HMông vừa lừa bịp, dụ dỗ, mua chuộc và chiêu hàng nghĩa 
quân. Puyréroux đồng thời lệnh cho lính triệt phá hoa màu, lúa thóc 
và thuốc phiện ở những nơi chúng xuất hiện. Hành động này đã làm 
cho nghĩa quân lâm vào tình cảnh khó khăn, lương thực ngày càng. 
kiệt quệ. 


594 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Mặc dù vậy, đồng bào và nghĩa quân vẫn anh dũng tiếp tục 
chiến đấu chống địch, làm cho chúng phải thú nhận “không phải 
chỉ có hàng trăm tay súng của quân khởi nghĩa bản lại chúng ta mà 
chúng ta phải đối phó với tất cả nhân dân HMông do Bat Chay 
lãnh đạo"". 


Đây là thời kỳ mà nghĩa quân HMông c| ấu quyết liệt, anh 
dũng nhất và lập được nhiều chiến công rất vẻ vang, làm tiêu hao 
và tiêu diệt một số khá đông liên quân nguy Việt - Lào với đội quân 
thiện chiến ăn cướp của bọn thực dân Pháp ở Đông Dương. Theo 
thống kê của địch, từ tháng 9-1919 cho đến tháng 4-1920, nghĩa 
quân đã giết chết 8 tên lính Pháp, 30 nguy quân và làm bị thương, 
91 tên, trong đó có Thiếu uý Distanti và năm tên Pháp bị thương, 
(có một sĩ quan) cùng với 30 ngụy binh bị giết và 86 bị thương). 
Đồng thời, nghĩa quân đã làm chủ suốt một vùng rừng núi rộng lớn 
từ Tây Bắc Việt Nam đến Thượng Lào, kể cả những đường giao 
thông chiến lược chính ở biên giới Việt - Lào và các vùng thuộc 
triền sông Cửu Long... 

3. Giai đoạn thứ ba từ tháng 5-1920 đến tháng 2-1921 


Trải qua một thời gian hoạt động, mặc dù lực lượng nghĩa quân 
n thất, nhưng lãnh tụ Giàng Tả Cháy vẫn kiên trì cuộc chiến 
đấu dù tháng 8-1920, Giàng Tả Chay bị thương. Phong trào sau 
một thời gian tạm lắng xuống, đến tháng 9-1920 lại hồi phục, phát 
triển. Địch huy động một lực lượng lớn, do Đại tá Angeli - người 
được Đại tướng Puypéroux, Tổng Chỉ huy quân đội Đông Dương 
chỉ định, chỉ huy mở cuộc càn quét toàn bộ vùng Thượng Lào. 


1. Giàng A Páo, Lâm Tâm, Truyền thống của dân tộc Mèo đoàn kết đấu 
tranh bảo vệ tổ quốc Việt Nam, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1979, tr. 59. 

2. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Hoạt động quân sự từ năm 1897... Sđd, 
tri111Đ 


595 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nghĩa quân chiến đấu rất anh dũng với nhiều trận tập kích, phục 
kích, chống càn, gây cho địch một số thiệt hại. 

Cuối năm 1920, Pháp quyết định mở cuộc tiến công lớn nhằm 
dập tắt cuộc khởi nghĩa. Ngày 20-12-1920, địch phái một đại đội 
tiến vào khu giữa hai sông Nậm Heup và Nậm Bong, cánh quân 
chủ lực gồm 2 đại đội do Đại úy Pasquidoux chỉ huy tắn công thẳng 
vào căn cứ chính của nghĩa quân là làng Sung Quan Lao Van. Ngày 
22-12, địch tiến sát công sự phòng thủ kiến cố của nghĩa quân ở 
làng Phya-cham. Nhiều trận giao tranh khốc liệt giữa hai bên đã 
diễn ra. Quân địch rất vất vả mới có thể đánh phá được Phya-cham 
sau khi chết và bị thương 20 lính. Nghĩa quân ở đây chỉ còn khoảng 
30 người bỏ công sự, rút vào rừng tiếp tục chiến đấu. Ngày 26-12, 
tại Phú Nhi gần Senchita, nghĩa quân phải rút lui sau khi giao chiến 
với quân địch khiến Thiếu úy Padre bị trọng thương. 

Trong khoảng từ 26-12-1920 đến 8-1-1921, luôn có những trận 
giao tranh nhỏ giữa hai bên, nghĩa quân liên tiếp phục kích các toán 
quân địch đi càn quét. Ngày 6-1-1921, một lãnh tụ quân HMông là 
Sung Ban Chia ra hàng giặc. Ngày 9-1, địch tập trung lực lượng tắn 
công ba làng Ban Chia, Sung Quan Lao Van và La Kou. Nhận thấy 
lực lượng vượt trội của địch, nghĩa quân quyết định rút khỏi Sung 
Quan Lao Van và Bản Chai ngày 19-1-1921. 

Đầu năm 1921, nghĩa quân bị triệt lương thực, một số ra hàng 
địch, trong đó có một trong những người chỉ huy nghĩa quân là 
Sùng Quán Sung cũng phản bội theo địch. Đại đa số những người 
lãnh đạo nghĩa quân cũng lần lượt sa lưới địch, bị bắt, bị giết. Lúc 
này, lực lượng của nghĩa quân đã bị giảm sút nhanh chóng, ngược 
lại về phía địch, chúng lại càng tăng cường bao vây, càn quét và 
khủng bố man rợ hơn. Tháng 7-1921, một trận quyết chiến cuối cùng. 
đã diễn ra tại dãy núi Pú Chom Chích. Nghĩa quân đã chiến đấu vô 
cùng anh dũng, giữ vững trận địa suốt trong 9 ngày đêm liền. 


39% 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Thấy rõ âm mưu của địch là cố tình bao vây đánh mạnh để dồn 
nghĩa quân vào tình thế cạn hết lương thực và cuỗi cùng phải ra đầu 
hàng không điều kiện, Tướng quân Giàng Tả Chay đã hạ lệnh đánh 
thốc xuống đề mở một con đường máu rút lui khỏi khu căn cứ địa ở 
trên đỉnh núi Pú Chom Chích bảo toàn lực lượng. Ông cùng một số 
người thân tín nhất rút theo đường bí mật sang Lào. Cuộc khởi 
nghĩa tan rã, địch giải tán binh đoàn Friquegnon, chỉ để lại một bộ 
phận nhỏ ở lại Tây Bắc, còn đại bộ phận rút vẻ xuôi. Thực dân 
Pháp phải dở thủ đoạn mua chuộc và trao thưởng lớn (200 đồng bạc 
trắng) cho tên phản động nào bắt sống hay giết được Giàng Tả 
Chay!. Cuối năm 1922, Giàng Tả Chay bị hai tên ngụy binh người 
HMông ám sát trong một ngôi làng sát biên giới Việt - Lào, gần xã 
Sóc Cộp, huyện Sông Mã (Sơn La). Phong trào của Giàng Tả Chay 
bị tan rã. 

Với một lực lượng lúc ban đầu ít ỏi, nhưng được nhân dân che 
chở, giúp đỡ, cuộc khởi nghĩa của đồng bào HMông trên vùng núi 
rừng Tây Bắc do Giàng Tả Chay lãnh đạo đã phát triển khá mạnh, tồn 
tại ba năm (1918-1921), trên một địa bàn rộng chừng 40.000kmỶ. 

Cuộc khởi nghĩa đó tiêu biểu cho tỉnh thần yêu nước của đồng, 
bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc đầu thế kỷ XX. Cuộc khởi nghĩa 
cuối cùng đã thất bại mà nguyên nhân quan trọng là bởi bản thân nó 
mới chỉ là cuộc nỗi dậy mang tính chất địa phương. Hơn nữa, trong 
những năm 1919, 1920, 1921, ở đồng bằng hầằu như phong trào 
tranh của nhân dân ta tạm lắng nên kẻ địch đã rảnh tay để 
động lực lượng trắn áp. Nhưng các cuộc khởi nghĩa này đã khiến 
cho địch buộc lòng phải nới rộng hơn ách cai trị đối với đồng bào. 
Tây Bắc, đã để lại một số bài học kinh nghiệm quý báu. 


u 


1. Giàng A Páo, Lâm Tâm, Truyền thóng của đân tộc Mèo đoàn kết đầu 
tranh bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1979, tr. 60. 


597 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


'VII. PHONG TRÀO HỘI KÍN NAM KỲ 
1. Sự hình thành phong trào Hội kín 


Trong phong trào đấu tranh kháng Pháp của dân tộc ta vào nửa 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có một hiện tượng nỗi lên là bên 
cạnh những hình thức đấu tranh vũ trang đơn thuần, còn có những 
phong trào đấu tranh yêu nước mang màu sắc tôn giáo huyền bí. Ở 
Bắc và Trung Kỳ, đó là Kỳ Đồng Mạc Đĩnh Phúc (Thái Bình, Bắc 
Giang, Quảng Yên, 1887-1897), Bạch Xi (Hà Tĩnh, 1885), cuộc 
khởi nghĩa của nhà sư Vương Quốc Chính (ở Sơn Tây, Hà Nội, 
1898)... Ở Nam Kỳ, phong trào đấu tranh kháng Pháp mang màu 
sắc tôn giáo còn sôi động hơn. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương do Đức 
Phật Thầy Tây An là Đoàn Minh Huyên lập ra tại núi Sam, Châu 
Đốc năm 1849, được coi là “khởi đầu dòng Tiên trí Nam Bộ". Gần 
như song song với sự kiện này là đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa của Đức 
Bổn Sư Ngô Lợi lập ra ở núi Tượng, Long Xuyên. Sau Đức Phật 
Thầy Tây An là hàng loạt các môn đệ tiếp nối sứ mệnh “giáng thế” 
như các ông Đạo Xuyến, Đạo Lập, Đạo Sĩ, Đạo Thắng, Đạo Chợ 
rồi cả Đức Huỳnh Giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo sau này. Trần 
'Văn Thành, một đệ tử rất ng trong số đó đã lập ra Đạo Lành, 
có tín đồ ở hầu hết các tỉnh đất Gia Định đã dựng cờ khởi nghĩa 
chống Pháp tại Bây Thưa (ở Long Xuyên, 1873). Đầu năm 1885, 
tên tay sai khét tiếng của thực dân Pháp là Đốc phủ Ca bị tín đồ 
Phật đường hạ thủ. 

Không gian tôn giáo, tín ngưỡng Nam Kỳ mang đậm dấu ấn 
tính cách của lớp người nông dân ưa khai phá, phiêu lưu vùng Gia 
Định. Họ tin tưởng vào bùa chú, ma thuật của các thầy phù thủy 
nhiễu hơn các nhà sư, họ sợ siêu linh nhiều hơn là kính trọng Phật. 


Chính vì thế, bên cạnh “đòng riên trí Nam Bộ" với đặc trưng 
tôn giáo, tín ngưỡng rõ nét, vùng Nam Kỳ ngay từ cuối thế kỷ XIX, 


598 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


nhất là sang giai đoạn đầu thế kỷ XX, còn xuất hiện các hội kín 
chịu ảnh hưởng của tổ chức Thiên Địa hội từ Trung Quốc. 

Theo nhiều tài liệu, Thiên Địa Hội được thành lập năm 1734 
dưới thời Vua Ung Chính. Trước đó, chùa Thiếu Lâm bị quân triều 
đình bao vây thiêu rụi do gian kế thâm độc của viên quan cai trị 
Phúc Châu (Phúc Kiến) là Đặng Thắng. Năm nhà sư chạy thoát, 
trên đường lánh nạn gặp điềm linh ứng nên cùng một số người kết 
thể huynh đệ trong miếu Cao Khê, lại gặp hậu duệ của nhà Minh 
nên cả bọn quyết chí nỗi dậy “phản Thanh phục Minh" và Thiên 
Địa Hội trở thành danh xưng phỏ biến nhất của các tô chức "bài 
Thanh phục Minh” bên Trung Quốc. 

Từ đó, Thiên Địa Hội phát triển nhanh chóng, chia thành năm 
phân bộ lớn (năm đường) trải trên nhiều địa phương từ Hồ Nam, 
Quảng Đông, Phúc Kiến, Vân Nam, Triết Giang, Quảng Tây, 
Giang Tây, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Cam Túc.... Hội viên phải tuân thủ 
72 điều luật, 36 lời thẻ. Để giữ bí mật, hội còn có nhiễu tên gọi 
khác như Dại Dao, Tiểu Dao, Văn Hương hội, Tam Hiệp hội, 
Nghĩa Hưng hội... Dư đảng của Thiên Địa Hội bị triều Thanh tróc 
nã ráo riết nên một bộ phận phải theo dòng lưu dân người Hoa 
trước đây tràn xuống vùng Đông Nam Á. Đi đến đâu hội này cũng 
nhanh chóng bám rễ và phát triển trong cộng đồng người Hoa. 

Phần đất Đàng Trong đón tiếp Minh dân khá đông nên có nhiều 
dấu vét Thiên Địa Hội và những tập họp thần bí giáo tương tự, nỗi 
bật ngay từ cuộc tranh chấp giữa Chúa Nguyễn và Tây Sơn. Nhưng 


1. Tham Thiên đường ở vùng Hồ Nam do Hỗ Đức Đề cai quản; Hồng Thuận 
đường ở Quảng Đông do Phương Đại Đỏng phụ trách; Thân Liên đường, 
tại vùng Phúc Kiến do Thái Đức Trung đảm nhiệm; Gia Hộ đường vùng, 
'Vân Nam của Mã Siêu Hưng; Hùng Hòa đường tại Triết Giang do Lý Sắc 
Khai cai quản. Ngũ hỗ tướng của Thiên Địa Hội gồm có: Lý Sắc Trí 
(Quảng Tây), Hồng Thái Tuế (Giang Tây). Ngô Thiên Thành (Tứ Xuyên), 
Đào Tắt Đạt (Hỗ Bắc) và Lâm Vĩnh Siêu (Cam Túc). 


s99 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Nam Kỳ thời thuộc Pháp mới là thiên đường của các tập họp chính 
trị - tôn giáo trên thế tan rã dai dẳng này. Cuối thế kỷ XIX, thực 
dân Pháp đã dẹp xong hầu hết các phong trào chống đối của 
Trương Định, Thiên Hộ Dương, Thủ khoa Huân, Nguyễn Trung 
Trực... Tuy bại trận, số nghĩa quân sống sót vẫn nuôi chí cứu nước, 
trả thù nhà. Nhà văn Sơn Nam có nhận xét: 

“Một nẻo đường khá độc đáo để cho phong trào kháng Pháp ở 
Nam Kỳ lục tỉnh phát triển và tìm sinh lực là Thiên Địa Hội "'. 

Tuy nhiên, ở Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, có hai 
loại phong trào ảnh hưởng từ Thiên Địa Hội: một loại là tổ chức do 
những người Hoa lãnh đạo, lấy danh nghĩa chống Pháp đẻ tập hợp 
hội viên, có tính cách một băng đảng xã hội sống ngoài vòng pháp 
luật; một loại phỏng theo hình thức Thiên Địa Hội đẻ tập hợp quần 
chúng đấu tranh chống Pháp có tính chất thời đại. Nhà cằm quyền 
thực dân đều coi các hội kín là những tổ chức tập họp phá rối trị an 
cần nghiêm trị. 

Loại hình Thiên Địa Hội thứ nhất của những Hoa kiều chỉ giữ 
lại lý tưởng (từ “phản Thanh phục Minh” chuyển dần thành “phù 
Thanh diệt Dương" bên Trung Quốc, “phản Pháp phục Nam" ở 
Việt Nam). như một chiêu bài. mượn uy thế siêu linh để cố kết nội 
bộ, sử dụng hình thức tổ chức chặt chẽ truyền thống đẻ thỏa mãn 
khát vọng quyền hành lục lâm cùng hưởng thụ lợi lộc do tổ chức 
mang lại. Tổ chức loại này phù hợp với vị thế của các thành viên 
người Hoa trên đất ngụ cư, nhằm tạo một thế lực ngầm để giải 
quyết những tranh chấp bè đảng, giành độc quyền kinh tế, khu vực 
hoạt động, “song hành” với chính quyền thuộc địa cai trị người Việt 
theo cách riêng của họ. Nhóm này hoạt động chủ yếu ở vùng Chợ 
Lớn Gia Định, Gò Công. 


1. Sơn Nam, Cá tính của miễn Nam, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1992, tr. 90. 


600 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Sự hiện diện của các nhóm Thiên Địa Hội do những Hoa kiều 
có kinh nghiệm tô chức hội kín trên đất Nam Kỳ nói trên có tác 
dụng làm mẫu hình chống Pháp cho những người bản xứ yêu nước, 
đặc biệt đông đảo từ giai cấp nông dân đang tìm kiếm phương thức 
đấu tranh cho mình khi lực lượng lãnh đạo theo ý thức hệ phong 
kiên đã tan rã, bộ phận mới đang trong quá trình hình thành. 

Theo các tài liệu lưu trữ', trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX, các 
tổ chức Thiên Địa Hội hay theo kiểu Thiên Địa Hội của "người 
Châu Á và người bản xứ", (tức là của người Hoa và người Việt 
Nam), được gọi chung là "Hội kín" đã có mặt trên hẳằu khắp các 
tỉnh: Chợ Lớn, Trà Vinh, Bến Tre (riêng Bến Tre có tới 61 hội của 
người Châu Á và người bản xứ), Sài Gòn - Chợ Lớn (Chợ Lớn có 
Hội Vạn xe - hội của những chủ xe), Mỹ Tho, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
Cần Thơ... Chính quyền thuộc địa ở Nam Kỳ tiến hành giám sát, 
kiểm soát gắt gao mọi hoạt động của tổ chức hội, các hội viên 
thường xuyên bị bắt giữ, bị thẩm vấn, bị tra tắn, bị đàn áp ... 


Đầu thế kỷ XX, phong trào Hội kín còn phát triển mạnh mẽ hơn 
nữa, với những hình thức phong phú ngày càng phong phú hơn. 

Có thể kể đến một số Hội kín như: nhóm Thiên Địa Hội do 
Nguyễn Văn Hay (Bếp Hay) thành lập ở vùng Suối Chà. Phú Hội 
thuộc Thủ Dầu Một, buổi đầu có hơn 80 hội viên, lan rộng ra nhiều 
nơi; Nghĩa Hòa Hội của Võ Văn Quới ở Mỹ Lợi (Mỹ Tho) gồm 42 
hội viên, có chỉ nhánh ở Thới Sơn (Mỹ Tho) gồm 35 thành viên do 
Trần Văn Phong cằm đầu; Duy Tân Hội của Huỳnh Phát Đạt ở 
Thới Sơn có 20 người; Phục Hưng Hội (còn gọi là Lương Hữu Hội) 
của Huỳnh Văn Sanh ở Long Hưng (Mỹ Tho) có 18 người, chỉ 
nhánh ở An Hóa (Long Xuyên) có 78 người do Lê Văn Nghỉ đứng 


1. Trung tâm Lưu trừ Quốc Gia II, Thành phố Hồ Chí Minh, các hỏ sơ về 
Hội kín: IA 22/045 (1), LA 22/045 (2); IA 22/054; 1A 14-102; IB 24/0810; 
1A 22/1059; SL 224 (G). 


601 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


đầu; Thị Bình Hội (có tài liệu ghi là Nhị Bình Hội) của Nguyễn Văn 
Chánh ở Mỹ Tho gồm 15 thành viên; hân Hóa Đường ở làng 
Thang Nghi (Bà Rịa) của Nguyễn Văn Trụ có 37 người; Hội Ái 
Quốc của Trần Văn Học ở làng Hòa Hưng (Sa Đếc)... Ngoài ra còn 
có một số nhóm lẻ tẻ khác không có tên chính thức như nhóm của 
Mai Văn Kiêm ở Gia Bình, Gia Lộc (Tây Ninh) có 17 người; nhóm 
của Phan Thanh Lợi ở Tân Phước (Gia Định); Phan Văn Châu ở 
Chánh Hưng (Chợ Lớn). Tổ chức tiêu biểu nhất là cơ sở Thiên Địa 
Hội của nhà sư Nguyễn Hữu Trí và Phan Xích Long ở căn cứ Thất 
Sơn (Châu Đốc) lập năm 1911. Mỗi hội kín có từ khoảng vài chục 
đến vài trăm thành viên. 


Theo thống kê của Sở Mật thám Đông Dương, ở Nam Kỳ giai 
đoạn Chiến tranh thế giới thứ nhất có tới 70 - 80 hội kín. 

Phong trào Hội kín ở Nam Kỳ phát triển khá mạnh theo lối tổ 
chức phân tán mỏng, ngăn cách, nên mỗi nhóm nhỏ có kỷ luật hoặc 
ám hiệu riêng, với địa bàn hoạt động rõ rệt, không trùng với các 
nhóm khác. Những nghỉ lễ của Thiên Địa Hội được đơn giản hóa, 
để dễ áp dụng trong hoàn cảnh bí mật, che mắt nhà cầm quyền (trừ 
vùng Thất Sơn hiểm trở). Các hội kín hoạt động ngay tại Sài Gòn 
Chợ Lớn, vùng đồng ruộng miệt vườn, Tây Ninh, Gia Định. 


2. Thành phần tham gia, tư tưởng, hệ thống tổ chức của hội 


Thành phần tham gia đông đảo nhất vào các hội kín là nông 
dân, thường chiếm hơn 80% số lượng hội viên. Coulet (G.) khi tìm 
hiểu vụ nổi dậy ở Chợ Lớn năm 1913 có phân tích khá chỉ tiết về 
thành phần những người khởi nghĩa. Trong 111 người tham gia, về 
độ tuổi gồm có: 8 người dưới 20 tuổi, 93 người từ 20 đến 49 tuổi, 
10 người từ 50 tuổi trở lên; về xuất thân có 68 người là nông dân, 7 
người là thương gia, 23 người làm công nhật (cu-li, làm mướn), 13 
người không nghề nghiệp; 108 người không có tiền án, 3 người có 
một tiển án trở lên. Hội kín ở Thới Sơn (Mỹ Tho) gồm 35 thành 


602 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


viên: theo độ tuổi có 2 người từ 20 tuổi trở xuống, 32 người từ 20 
đến 49 tuôi, 1 người từ 50 tuổi trở lên; xuất thân gồm 24 nông dân, 
3 người mua bán, 8 người làm công, không ai là không có nghề 
nghiệp, 33 người không tiền án, 2 người có một tiền án trở lên'. 

Trụ sở của các hội kín thường hết sức kín đáo, thuận lợi thì đặt 
tại chùa miếu, đơn giản thì là một căn nhà hẻo lánh, thậm chí là 
một căn chòi giữa cánh đồng. Có nhóm núp danh sòng bạc như 
nhóm của Tư Mắt rộng khắp máy tỉnh từ Bạc Liêu, Sa Đéc, Rạch 
Giá, Bến Tre. Ở các thị trấn thành phó, hội kín ẩn mình tụ họp 
trong các hiệu buôn như hiệu cà phê Nhân Hòa Đưởng (Bà Rịa), 
hiệu chữa và cho thuê xe đạp của Trương Văn Phát (Tư PháU), hiệu 
chữa và cho thuê xe đạp số 12 phố Thuận Kiều của Tư Mang, hiệu 
tạp hóa Minh Ký ở Kampot, hiệu cà phê Nam Hòa Hiệp của hương 
chủ Phước ở phố Buốc-đe (Bourdais) Sài Gòn... 


Về lề lỗi tổ chức của các hội kín cũng không đồng nhất. Người 
trong hội thường lấy họ Vạn (Vạn Vân Long, người anh hùng hi 
sinh trong trận chiến chống quân triều Thanh năm 1734), họ Châu 
để đặt trước bí danh của mình. Chức tước trong hội mỗi nhóm một 
kiểu. Tổ chức Thiên Địa Hội của Bếp Hay nặng tính chất đấu tranh 
quân sự, nên Bếp Hay tự xưng là Chúa Đảng, dưới lần lượt có 
Chánh Soái, Phó Soái, Ngũ Hỗ, Đốc Binh, Khâm Sai. Có hội thì 
ảnh hưởng của các tổ chức giang hồ kiếm hiệp, phân chia chức vụ 
lần lượt là Đại Ca, Nhị Ca, Tiên Sanh (huấn luyện hội viên mới gia 
nhập), Tiên Phuông (Tiên Phong), Hồng Côn, Tài Phú (phụ trách 
tài chính), Thảo Hài (phụ trách liên lạc, tình báo). Một số hội có 
thêm chức Tam Ca (dưới Nhị Ca một bậc), Bạch Phiến (thay cho 


1. Coulet, Les sociếtếs secrètes en terre đ'Annam, Saigon, 1926. Dẫn theo 
Sơn Nam, Miễn Nam đâu thế ký XX: Thiên Địa hội & cuộc Minh Tân. 
Nhà xuất bản Trẻ, TP. Hỗ Chí Minh, 2004. tr. 152-153. 


603 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Tài Phú). Có hội thêm chức Chủ Lư, Phó Chủ Lư lo phụ trách nghỉ 
lễ, Thiên Lý Mã (thám báo, liên lạc như Thảo Hài). 


Các hội kín có phân chia rõ ràng các cấp bậc chỉ huy nghĩa 
quân, nhưng chủ yếu là ý tưởng mô phỏng theo Thiên Địa Hội, trên 
thực tế các hội kín không quy tụ thành một tổ chức lớn nên số 
người thường ít ỏi, chia thành những toán nhỏ. Theo một số tài liệu 
mà thực dân Pháp lấy cung được của những người bị bắt, tổ chức 
hội kín dự định phân đạo binh thành những cấp bậc từ thấp đến cao 
như sau: Cổ trưởng, chỉ huy từ 5 đến 49 hội viên; Bộ trưởng, từ 50 
đến 100 hội viên; Thông thuộc, từ 100 đến 249 hội viên; Lãnh 
thuộc, từ 250 đến 500; Tổng thuộc, từ 500 đến 1.250 hội viên; Đề 
đốc, từ 1.250 đến 12.500; Nguyên thuộc, từ 12.500 đến 37.000 hội 
viên'. Có nhóm lại phiên chế thành Chánh đội cơ, Chánh tổng đội, 
Soái tướng, Phó soái. 


Nguồn tài chính của các hội kín chủ yếu do đóng góp của các 
thành viên và các hoạt động lạc quyên, ủng hộ của quần chúng. Tùy 
theo số tiền đóng góp, người quyên tiền được cấp một biên lai có 
dấu hiệu chứng nhận riêng: “Cô chỉ" là những người đóng góp từ 5 
đến 49 đồng, khi phục quốc thắng lợi sẽ được giữ chức Hương bộ; “Á¡ 
quốc” cắp cho những người góp từ 50 đến 249 đồng, sau sẽ được làm 
Chủ quận; “Hội chứng thổ" cho những người góp từ 250 đến 999 
đồng, sau phong chức Quan bố; “Vạn hộ” dành cho những người góp 
từ 1.000 đến 5.000 đồng, sau sẽ được phong chức Quận công. 

Mỗi hội kín lại có một hệ thống tổ chức riêng, không theo một thể 
thống nhất nào, cấp cho ai chức nào thì đều viết bằng sắc cân thận. 

Mỗi hội lại có mật hiệu liên lạc riêng, tùy theo hoàn cảnh địa 
phương mà chế ra. Theo ghi chép của Coulet, các hội kín ở Nam 


1. Sơn Nam, Miễn Nam đâu thể kỷ XX: Thiên Địa hội & cuộc Minh Tân. 
Sđd, tr. 154. 


604 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


Kỳ đầu thế kỷ XX có rất nhiều mật hiệu đẻ nhận ra đồng chí. Có 
hội dùng ô dù làm phương tiện liên lạc, ra hiệu. Trước năm Bính 
Thìn (1916), tắt cả đảng viên các môn phái khác nhau thường dùng 
một dấu hiệu để nhận nhau: ngón tay cái chỉ lên trời, cùng một lúc 
ngón trỏ chỉ xuống đất để chào đảng viên lạ mặt. Những thành viên 
của một số nhóm vùng Sài Gòn, Chợ Lớn thường hay xăm một chữ 
Hán hay một hình bát quái rất nhỏ nơi bàn tay trái khoảng giữa cổ 
tay và ngón cái. Có hội dùng phục trang làm dấu hiệu nhận ra nhau, 
thường thì vấn chéo khăn che đậy phân nửa lỗ tai phía trái đều là 
người của các hội kín. Có hội dùng y phục riêng cho nhóm mình, 
Khi cần truyền tin cho đồng sự, mỗi hội lại có những ký hiệu liên 
lạc riêng, ví như trong quán đông người, nếu cần báo tin cho nhau 
thì | người đồng môn bèn cầm chiếc đũa, bẻ gãy rồi ném xuống đất, 
ngằm bảo rằng có tin quan trọng đang chờ đợi. Các đồng chí phải 
ăn uống hồi hả để đi nhận lệnh. Việc thông tin đều dùng tiếng lóng 
đặc biệt chỉ người trong hội mới biết. 

Trong các tỏ chức hội kín ở Nam Kỳ, tôn giáo và phương thuật 
có vai trò quan trọng, đặc biệt là việc tuyên truyển, thu hút và cỗ vũ 
tỉnh thần chiến đấu cho các hội viên. Có nhiều nhóm do pháp sư 
sáng lập và đứng đầu như: nhóm Tư Phú Hưng ở Chợ Lách (Vĩnh 
Long) do pháp sư Nam Cương thành lập; nhóm Phạm Văn Mùi ở 
“Thú Dầu Một, nhóm Phan Văn Khỏe (Iám Khóe) ở Cửa Lắp (Bà 
Rịa) và Phước Tinh (Sa Đéc). Nhiều hội không do các pháp sư sáng 
lập và lãnh đạo nhưng có mời pháp sư về làm cố vấn như nhóm Ai 
Chưởng (Ái Quốc) của Trằn Văn Học có sự góp mặt của pháp sư 
Đảu . Những nhóm khác không có pháp sư tham gia thì cử một 
người trong ban lãnh đạo làm nhiệm vụ pháp sư như nhóm Nguyễn 
Hữu Trí, Phan Văn Châu (Chợ Lớn), nhóm Tư Mắt ở Sa Đéc, Long 
Xuyên, Rạch Giá, Bạc Liêu... 

Nhiệm vụ của các pháp sư là dựa vào trình độ dân trí thấp kém, 
tỉnh thần mê tín dị đoan của các hội viên đẻ khiến họ tin tưởng một 


605 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


cách tuyệt đối và mù quáng rằng sức mạnh có thể che chở mình 
trong lúc xông pha khói đạn, có khả năng phi thường giúp họ đánh 
Tây giành độc lập. 

Các pháp sư sử dụng ma thuật, làm ra các bùa chú đặc biệt rồi 
giao cho các hội viên. Có ba loại bùa chú chính: loại thứ nhất có tác 
dụng phòng bệnh hay cầu an, hằu hết các hội viên hội kín đều có, 
sau khi khấn vái xong thì đốt bùa lấy tro hòa nước hay rượu uống 
hoặc tung tro lên không; loại bùa chú thứ hai dùng khi lâm trận, 
thường bằng gỗ hay bằng giấy vặn lại đeo ở cỗ dài xuống bụng hay 
đeo ở ngực giữa hai lớp áo, có loại làm bằng vải đeo ở cổ tay hay ở 
cổ, các hội viên đều tin khi sử dụng các thiên binh, thiên tướng sẽ 
hiển linh giúp họ chiến thắng, súng đạn của giặc sẽ mất tác dụng; 
loại thứ ba thường là bằng gỗ tựa như bài vị treo ở giữa nhà trên 
bàn thờ như dấu hiệu đẻ nhận biết hội viên. Bùa do pháp sư viết tay 
hay khắc in trên gỗ như cái ấn. Ấn là vật thiêng của hội kín, chỉ do 
pháp sư và những người làm nhiệm vụ pháp sư mới được giữ. 
Ngoài bùa chú, các hội kín còn dùng cờ làm dấu hiệu riêng cho 
nhóm mình. Cờ thường chỉ dùng khi ra trận, không có hình mẫu, 
kích thước nhất định, có khi chỉ là một mảnh giấy vàng trên đề thần 
chú, có ý nghĩa như một lá bùa tập thẻ phù trợ nghĩa quân. 

Trong phong trào Hội kín đầu thế kỷ XX, tôn giáo cũng giữ vị 
trí quan trọng đặc biệt. Những yếu tố tôn giáo nằm trong các hoạt 
động tư tế của hội kín. Họ thờ Phật, thỏ thần, thổ địa, thậm chí thờ 
các nhân vật anh hùng trong truyện Tàu như Quan Công hay bắt cứ 
thần linh nào, miễn là tiếp thêm lòng tin vào sự thắng lợi, ý chí 
đoàn kết, tương hỗ lẫn nhau trong lúc gian nguy của các hội viên. 
Nghỉ thức “nhập hội" được coi là quan trọng hàng đầu đối với các 
thành viên hội kín. Nhờ tôn giáo với màu sắc huyền bí của nó, việc 
phát triển hội viên tiến hành được dễ dàng hơn. 

Lễ kết nạp hội viên mới thường tổ chức đơn giản, trong phòng, 
kín (ở thành phố) hoặc là căn chòi giữa ruộng để đảm bảo bí mật. 


60 


Chương VIII. Phong trào chỗng Pháp của nhân dân... 


Giữa gian phòng hoặc giữa chòi là bàn thờ Ngũ Hỗ (tức là 5 vị 
tướng lúc Hội sáng lập). có con heo, bên bản lễ là vị Tiên Sanh (bịt 
khăn trắng, thường là Hoa kiều). Người Tiên Phuông dắt người hội 
viên mới đến trước bản thờ, người hội viên này phải trả lời từng 
câu hỏi theo quy định. Người hội viên thể không bao giờ phản bội, 
đi ngang dưới hai cây thiết bản (gươm) tréo nhau, có hai người đưa 
cao lên như ngụ ý rằng nếu phản bội thì phải chịu phanh thây, sau 
đó lại đi ngang qua một cái núi lửa, tiêu bằng 3 cục đá (nhắc 
lại tích cháy chùa Thiếu Lâm). Trong vài nhóm, hội viên mới gia 
nhập thể với Thiên Địa Qui Thần, với ông Quan Công, ông Thỏ 
Chủ, trên bàn thờ có 3 cây nhang, 3 con chó, 3 con heo bằng bột. 


Nhóm Nguyễn Văn Tiển ở làng Hiểu Đạo (Mỹ Tho) tô chức kết 
nạp như sau': 


Ở cửa vào có 4 người canh: trên bàn thờ cắm 3 nén hương và 
đặt 3 chến rượu, cạnh đó có I con đao sắc và 3 con ngựa, 3 con 
chó, 3 con lợn bằng bột gạo. Người mới vào hội qua cửa sẽ bị 4 
người canh giữ lại. Rồi người đứng chủ lễ tiến ra hỏi: Anh đi đâu? 
Người kia đáp: Tôi đi đầu quân đẻ trả thù cho chúa, đền ơn cha mẹ, 
trả oán rửa hận cho anh em. 

Sau đó, người hội viên mới cằm dao chĩa vào cổ họng mình mà 
thể. Cuối cùng mọi người cắt cổ các con vật để lên bàn tế. Trước 
khi đọc lời thể, người chủ lễ còn hỏi thêm: Anh có thật bụng 
chăng? Người kia trả lời: Có! Người chủ lễ lại hỏi: Có chính trực 
không? Người kia cũng lại trả lời: Có! 


Người mới vào cầm dao trích máu ở tay hòa với rượu rồi mới 
đọc lời thể. Nội dung lời thẻ là: đoàn kết có nhau khi gian nguy, 
không làm điều trái với đạo lý, không tham của người, không mê 


1. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm.... Lịch sử cận đại Việt Nam, Tập 3, Sđd, 
tr. 363. 


607 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


rượu chè trai gái, phải công minh chính trực, trung thành với hội 
chủ, không sợ kẻ hung dữ, không bội bạc, phải chết cho chính 
nghĩa, nếu trái lời thẻ sẽ bị trời chu đắt diệt, bị cá sấu ăn thịt hay bị 
trúng mũi tên hòn đạn bỏ xác tại chiến trường. Cũng có khi vào lúc 
nào thể lúc ấy, hoặc một thời gian sau tổ chức ăn thể tập đoàn. 

Như vậy, các hoạt động tôn giáo, phương thuật, tổ chức lễ nghỉ, 
bùa chú, uống máu ăn thẻ... phổ biến trong các hội kín chỉ là phương 
tiện để tập hợp quần chúng, động viên, kích thích tinh thần chiến đấu 
của những người tham gia nhằm mục đích chống Pháp của nhân dân 
Nam Kỳ. Tạ Chí Đại Trường có một nhận xét về mối quan hệ giữa 
Thiên Địa Hội và phong trào Hội kín Nam Kỳ như sau: 

“Có Tổ quốc biện minh cho hành động, những sai phái đối với 
dân chúng của các nhóm hội kín này dễ được chấp nhận hơn. Và 
cũng vì lấy Tổ quốc làm cứu cánh nên các quan niệm gốc qua giai 
đoạn vay mượn phải chuyên về trung tâm là người Việt và đất Việt. 
Có thể nói là trong trường hợp này Thiên Địa Hội không còn nữa 
mà chỉ có những hội kín Việt mang từ ngữ và màu sắc Thiên Địa 
hội (đã biển cải phai nhạt hơn), chuyên chở tâm thức của nông dân 
Nam Kỳ nửa đâu thế kỷ XX "!. 

3. Những hoạt động đấu tranh của hội kín ở Nam Kỳ 

a. Nhiều hoạt động lẻ tẻ của hội trên các tỉnh thành Nam Kỳ 

Những vụ bạo động lẻ tẻ của các hội kín Nam Kỳ tại các địa 
phương trước Chiến tranh thế giới thứ nhất đều bị đàn áp đẫm máu. 
Năm 1885, một nhóm nghĩa quân Thiên Địa Hội đã ập vào nhà bắt 
tên Đốc phủ Trần Văn Ca tưới dầu xăng thiêu chết tên tay sai bán 
nước tàn độc này và cả gia đình y. Thực dân Pháp đã đàn áp rất dã 
man những người bị nghỉ ngờ hoạt động hội kín chống chính quyền 


1. Tạ Chí Đại Trường, Thần, Người và Đắt Việt, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà 
Nội, 2006, tr. 291. 


608 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


thực dân. Phong trào có lắng xuống nhưng lại nở rộ vào những năm 
đầu thế kỷ XX. 

Vụ bạo động của Phan Phát Sanh năm 1913 đã gây một tiếng 
vang lớn trong dư luận cả nước. Phan Phát Sanh (1893-1916) còn 
gọi là Phan Văn Lạc có một hành trạng khá đặc biệt. Phan Phát 
Sanh là con một người lính tuần thành tên Núi tại Chợ Lớn. Sanh 
từ đồng bằng Tân An, mang ước mơ của người học trò Đông du 
(người thanh niên này vốn muốn theo phò “minh chứ” Cường Đẻ), 
trôi dạt (1908-1910) qua Xiêm theo ngả Châu Đốc, Hà Tiên, Kampot, 
đã thâu nạp thêm ở đây một mớ kiến thức bùa chú trị tà đẻ làm cho 
mình tăng thêm quyển lực. Tháng 7-1911 tại Châu Đốc, Phan Phát 
Sanh gặp Nguyễn Hữu Trí và Nguyễn Văn Hiệp, cả ba cùng chung 
chí hướng quyết khởi nghĩa chống Pháp nên bàn lập hội kín để dễ 
bể hành sự. Hai ông Trí và Hiệp bắt tay xây dựng cơ sở cho phong 
trào, rước một người tên là Nguyễn Văn Kế về nhà Trí và suy tụng 
là “Phật sống” để thu hút quần chúng. Cả ba bị chức dịch bắt nộp 
cho quan Tham biện nhưng được thả ra vì không có chứng cứ buộc 
tội. Giữa tháng 11-1911, *'Phật sống” Nguyễn Văn Kế được đưa về 
Chợ Lớn, ngụ ở đường Thuận Kiều. Trong thời gian đầu, Phan Phát 
Sanh tiếp tục đi du phương tu hành. Tháng 2-1912, “Phật sống" 
qua đời, nhân cơ hội này, Hai Trí truyền rao rằng trước khi lìa trần, 
*Phật sống” dạy phải suy tôn Phan Phát Sanh lên làm Hoàng đế. 
Tháng 9-1912, Hai Trí và Hiệp đón Phan Phát Sanh trở về đường 
Thuận Kiểu (Chợ Lớn), thay thế vai trò vị “Phật sống” đẻ hưởng sự 
tôn thờ của đông đảo quần chúng trong vùng. Phan Phát Sanh tự 
đổi sang họ Nguyễn, xưng “Hoàng Thái tử” rồi “Hoàng đề Phan 
Xích Long” nỗi nghiệp Hàm Nghi, có gắng xây dựng hình tượng về 
một vị Vua xuất thế cứu đời. 


1. Không rõ Phan Phát Sanh sinh năm nào, nhưng theo cáo trạng của Tòa 
Đại hình Sài Gòn năm 1913 có xác định khi đó Phan Phát Sanh 20 tuôi. 


609 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Đêm 23 rạng sáng 24-3-1913, rất nhiều truyền đơn hô hào 
chống Pháp được rải trên các đường phố Sài Gòn và tại nhiều tỉnh 
ly, dưới có ký tên “Phan Xích Long Hoàng để". Ngày 24-3-1913, 8 
trái bom được tìm thấy bên cạnh các dinh thự lớn như dinh Thống 
đốc, Tòa Án... Ngày 28-3-1913, một nhóm “cán bộ” từng trôi dạt 
đến Thất Sơn, Cambodge kêu gọi được 600 nông dân tỉnh Tân An, 
Chợ Lớn kéo về thành phố xem Hoàng đế xuất thế đánh Tây. Vì 
không có vũ trang nên đoàn biểu tình bị thực dân Pháp giải tán dễ 
dàng. Trước đó mắy ngày, Nguyễn Văn Hiệp bị bắt tại Cambodge 
khi đang trên đường trở về Chợ Lớn lãnh đạo phong trào (ngày 19- 
3). Ngày 22-3, Phan Phát Sanh bị bắt tại Phan Thiết. Vụ bạo động 
thất bại, 104 người bị bắt và 34 người bị kết án. Phan Phát Sanh bị 
xử chung thân khổ sai đày đi xứ Guyane (Nam Mỹ) nhưng sau vì 
tình hình Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) không thể đưa 
đi đày được, thực dân Pháp đã giam giữ ông tại Khám lớn Sài Gòn. 


Phan Xích Long 
Nguằn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_X%C3%&ADch_Long 


610 


Chương VIII. Phong trào chỗng Pháp của nhân dân... 


Phong trào Hội kín không vì thất bại năm 1913 và Phan Xích 
Long bị án giam mà tắt lịm. Trái lại, sau sự kiện này, hàng loạt hội 
kín được thành lập trong những năm 1915, 1916 trên hầu khắp 
Nam Kỳ lục tỉnh. Tắt cả đều đồng lòng suy tôn Phan Xích Long 
đứng đầu, nội dậy đâu tranh chống Pháp. Đây cũng là một nguyên 
nhân quan trọng khiến kế hoạch mộ binh đợt hai cho toàn Đông 
Dương từ cuối năm 1915, đầu 1916 của thực dân Pháp không thực 
hiện được ở Nam Kỳ. 


Tháng 1-1916, hội kín ở Mỹ Tho hoạt động ráo riết và bí mật 
chế bom bằng đồng (tại Long Hưng, Dương Diên, Thới Sơn), lưu 
hành các tài liệu của nhóm “Nghĩa Hòa” và “Phản Pháp Phục 
Nam”. Ngày 20-1, tại Trà Vinh nỗ ra nhiều cuộc đấu tranh chống 
lại việc mộ binh của Pháp ở hầu khắp các làng. Tại Tây Ninh, nhiều 
nhóm hội kín do Mai Văn Kiêm cầm đầu nỗi dậy cướp chính 
quyền, đánh phá các trụ sở chính quyền xã, đốt số sách giây tờ, văn 
khế, trừng trị bọn tay sai của Pháp. Tại Bến Tre, nhóm hội kín do 
Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Văn Đàng (Tám Đàng) chỉ huy hoạt động 
mạnh ở vùng Minh Thiên, Minh Thuận thuộc huyện Mỏ Cày, nhóm 
của Lê Văn Khánh (Tư Khánh) ở Ba Tri kéo đến bao vây các trụ sở 
"nộ lính tình nguyện" lưu động của Pháp ở các tổng, các xã. Tại 
Biên Hòa, ngày 23-1-1916. khoảng 200 người do Lê Văn Hỗ. Phạm 
Văn Hậu, Nguyễn Văn Liên kéo tới tổng Chánh Mỹ Trung đánh 
phá trụ sở không cho địch bắt thanh niên trong vùng làm lính sang 
chiến trường Châu Âu. 

Sang tháng 2-1916, phong trào càng lan rộng. Tại Bà Rịa, 
nhóm hội kín của Nguyễn Văn Huệ đeo bùa ghi 4 chữ “Bửu Sơn 
Kỳ Hương " có ký tên Mã Vẫn' võ trang tấn công Ô Cấp. Tại Vĩnh 


1. G. Coulet đọc là Mã Văng. Theo Tạ Chí Đại Trường, chữ trên hình vẽ 
phải đọc là Mã Vấn, cũng còn đọc là Mã Môn. Theo ông, có thể đây là 
cách viết ẩn ngữ của chữ “món” (phái) ám chỉ là người thuộc chỉ của 


611 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Long, Long Xuyên, Cần Thơ có nhóm hội kín do sư Phùng cầm 
đầu, xung đột với những toán lính đi bảo vệ các cuộc “săn người". 
Đêm mồng 2, rạng sáng mồng 3-2, hơn 200 thành viên hội kín tập 
trung ở Mỏ Cày, vũ trang bằng dáo mác, dao gậy, mang trống và cờ 
đỏ có hai chữ “Nghĩa Hòa”, bao vây trụ sở mộ binh nhiễu xã trong 
vùng, bắt giết chức dịch gian ác, nhằm giải thoát cho một số trai 
tráng từ các nơi bị áp giải về giam giữ tại đây. 

Thực dân Pháp hoảng sợ, tập trung lực lượng đàn áp những, 
người nỗi dậy chống lại việc mộ lính. Ngày 7-2-1916, chủ tỉnh Gia 
Định hạ lệnh bắt một số thủ lĩnh hội kín trong đó có Phan Thanh 
Lợi. Lợi nhiều lần tập họp dân chúng tại Nhà Bè, tuyên bố rằng ông. 
đã là Vua từ ba năm và hội kín của ông tập hợp được mắy ngàn 
người. Bọn thực dân thống trị các tỉnh cuồng quýt tìm cách đối phó 
trong khi phong trào ngày một lan rộng. Chúng tăng cường các bốt 
gác, tổ chức nhiều đội tuần tiểu vũ trang súng ống ở khắp các tỉnh. 
Nghĩa quân hội kín chỉ trang bị vũ khí thô sơ, hộ thân bằng bùa chú 
ma thuật nên đều bị địch khủng bố giải tán dễ dàng. 

b. Cuộc bạo động tại Sài Gòn - Chợ Lớn (15-2-1916) 

Đầu tháng 2-1916, nhiều nhóm hội kín trên khắp Nam Kỳ lục 
tỉnh đã tuyên truyền vận động cho các hội viên và nhân dân địa 
phương về một cuộc nỗi dậy sắp bắt đầu đẻ "đuổi hết người Tây ra 
khỏi Nam Kỳ". Tổ chức Hội kín của Tư Mắt ở Bình Đông, Bạc 
Liêu, Sa Đéc, Rạch Giá, Bến Tre, đã cho người về Chợ Lớn, loan 
báo cuộc tấn công vào Sài Gòn và tuyên truyền nhân dân nổi lên 
“diệt hết bọn Tây”. Ngày 13-2, tên chủ tỉnh Gia Định đã nhận được 
điện báo của đại lý Cần Giuộc cho biết phong trào hội kín ngày càng 


Thiên Địa Hội nguyên gốc, có đường chủ là Mã Siêu Hưng. Coulet cho 
đó đạo hiệu của nhà sư Cao Văn Long, Chưởng giáo Nam Cực Đường ở 
Núi Cắm. 


612 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


lộ rõ, các cuộc tập họp bí mật xảy ra thường xuyên và đề nghị cần 
phải cảnh giác đề phòng trước một cuộc khởi nghĩa có thể xảy ra'. 
Từ tối ngày 14-2-1916, các tô chức hội kín ở Gia Định, Thủ 
Dầu Một, Chợ Lớn, Biên Hòa... bí mật xâm nhập Sài Gòn, tập 
trung tại các địa điểm đã định. Khí giới được tập kết dưới thuyền 
đậu ở các bến kênh quanh thành phố. Nhóm hội kín nồi dậy dự định 
chia thành 3 đoàn đột nhập Sài Gòn. Đoàn thứ nhất đổ bộ lên bến 
Belgique rồi nhập với đoàn thứ hai từ khu vực Boresse kéo tới phá 
Khám lớn, giải phóng tù nhân rồi đưa họ én Belgique trang bị 
vũ khí bằng dao và mã tấu. Sau đó, nhóm hội kín Mỹ Hòa phục sẵn 
ở sau vườn Bách thảo sẽ phối hợp cùng hai nhóm trên kéo đi đốt 
phá kho thuốc súng hay một cái nhà nào đó làm hiệu lệnh. Các hội 
kín khác chờ sẵn xung quanh Sài Gòn sẽ xông vào thành phó, 
chiếm các công sở thực dân rồi rước Phan Xích Long từ trong ngục 


lên nằm quyền. 

Vào 3 giờ sáng ngày 15-2-1916, khoảng 300 người mang cờ. 
hiệu Phan Xích Long tất cả đều mặc áo cánh đen, quần trắng, cổ 
quấn khăn trắng, mang “bùa hộ mệnh", vũ trang thô sơ bằng dáo, 
mác, gươm... kéo vào trung tâm thành phố theo ba ngả: đường 
Mac Mahon, phố Némésis và phố Marchaise. Đoàn thứ nhất 
khoảng 80 người đã chặn một chiếc Ô tÔ lại, đánh bị thương tên 
thực dân Bailly, sau đó vừa tiến vừa hô “giết Tây", “Đại ca". Họ 
tiếp tục xung đột với đội cảnh sát tại ngã tư phô Quảng Đông cắt 
với đường Mac Mahon, làm bị thương tên chỉ huy Pháp, một tên 
cảnh sát bị trọng thương và bị tước súng. Nghĩa quân chết 2 người, 
tiếp tục tiến vào đại lộ Bonard và gặp 2 đoàn khác. Tất cả theo 
đường Filippini rằm rộ kéo tới Khám lớn Sài Gòn. Đến ngã tư Đại 
lộ Espagne, một toán S0 người tách ra, nhằm: hướng tắn công phủ 


1. Trần Văn Giàu, Đỉnh Xuân Lâm..., Lịch sử cận đại Việt Nam, Tập 3, Sđd, 
tr. 366. 


613 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Thống đốc Nam Kỳ nhưng bị lính canh phòng thủ quyết liệt nên 
đành quay lại tập trung cùng đoàn người khởi nghĩa trước cửa 
Khám lớn. Địch biết tin phái một đội tuần tiểu do viên quản gác 
nhà lao chỉ huy đi ngăn chặn đoàn biểu tình. Toán lính địch bị lọt 
thỏm giữa đoàn biểu tình, trong đó có một tên lính bị thương. Tắt 
cả hoảng sợ rút chạy về phía nhà lao. Nguyễn Hữu Trí cũng bị 
thương trong khi xung đột. Đoàn người nỗi dậy vẫn rằm rập tiến 
đến trước cửa Khám lớn, hô vang “giết Tây”, P 
Địch nắp bên trong và từ trên chòi canh bắn xối xả về phía nghĩa 
quân. Trước hỏa lực vượt trội của kẻ thù, chỉ với dáo, mác, gậy gộc 
trong tay nên một số người bị thương, đoàn người bạo động bỏ 
chạy toán loạn rồi tụ lại tại bến Belgique. Trừ một vài người xuống 
thuyển rút lui, cả hội dọc theo sông Sài Gòn tiến về phía Chợ Lớn. 
Địch truy kích ráo riết, tới khu nhà máy xay thì bắt kịp đoàn hơn 80 
người nỗi dậy. Xung đột xảy ra, 4 nghĩa quân bị bắn và nhiều người 
bị thương. Họ liền tháo chạy ra cánh đồng gần đấy nhưng đều bị 
địch giăng lưới bắt giữ. 

Đoàn người do Nguyễn Hữu Trí cầm đầu đột nhập vào Sài Gòn, 
Chợ Lớn, dự định phá Khám lớn, giải cứu “Hoàng đề Phan Xích 
Long” bị thất bại. Toàn bộ các nhóm hội kín tập trung quanh thành 
phố chờ mãi không thấy hiệu lệnh nên đều giải tán. Nhưng tại các 
địa phương khác, kế hoạch bạo động vẫn diễn ra theo đúng kế 
hoạch. Cùng ngày hôm đó, một cuộc bạo động đã xảy ra ở nhà lao 
Tây Ninh, 49 tù nhân nổi dậy tắn công cai ngục, cướp 30 khẩu 
súng. Ở Long Xuyên, các nhóm hội kín đều có vũ trang đánh phá 
một số nơi trong tỉnh. Ở Châu Đốc, các hội kín ở Tri Tôn, Tịnh 
Biên vẫn tiếp tục hoạt động sau thắt bại ở Sài Gòn... 

Sau vụ bạo động sáng ngày 15-2-1916, thực dân Pháp tổ chức 
đàn áp khủng bố dữ dội. Khắp Nam Kỳ lục tỉnh, hàng ngàn người 
bị bắt, hàng trăm án tử hình và đày biệt xứ ra Côn Đảo. Chỉ tính 


614 


Chương VIII. Phong trào chống Pháp của nhân dân... 


riêng sự kiện này, Tòa Để hình Sài Gòn đã tuyên xử 60 án tử hình 
(trong đó có Nguyễn Hữu Trí và Cao Văn Long tức Bảy Đỏ), gần 
100 án đày, tù chung thân và tù có thời hạn. Phong trào Hội kín của 
nông dân Nam Kỳ tạm lắng xuống. 


Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của các hội kín Nam 
Kỳ là một trong những phong trào nông dân rộng lớn nhất ở Việt 
Nam đương thời. Tuy mang nặng tư tưởng phong kiến và nhuốm 
màu thắn bí duy tâm, các hoạt động đấu tranh của họ đã hòa chung. 
với phong trào dân tộc có mục tiêu đánh đuổi thực dân Pháp khôi 
phục đất nước. Phong trào phản ánh sự bế tắc chung về tư tưởng 
cứu nước và tình trạng thiểu giai cấp | lãnh đạo, tuy vậy đã thể hiện 
khả năng cách mạng to lớn của giai cắp nông dân, cô vũ phong trào. 
yêu nước ở nước ta những năm đầu thế kỷ XX. 


Vậy là, ngay trong chiến tranh, những cuộc đấu tranh chống 
Pháp dưới nhiều hình thức của nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục diễn 
ra, với sự tham gia của nhiều tầng lớp quần chúng đông đảo. Điều 
đó phản ánh tình trạng khủng hoảng vẻ thể chế của chế độ thuộc 
địa đã ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, sự thất bại của những cuộc 
đầu tranh trong thời kỳ đó cũng phản ánh rõ tình trạng khủng hoảng. 
nghiêm trọng về lãnh đạo của phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhân dân ta, cần phải được giải quyết cắp thời để thúc đẩy 
phong trào đó phát triển. 


615 


KẾT LUẬN 


Trở lên trên là những nội dung cơ bản của Lịch sử Việt Nam 
giai đoạn 1897-1918, được nghiên cứu dưới cả hai góc độ hình thái 
kinh tế - xã hội và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Giai đoạn này được mở đầu bằng năm 1897, năm kết thúc về cơ 
bản một quá trình dài gần 40 năm chỉnh phục bằng quân sự của 
thực dân Pháp đối với Việt Nam. Đó cũng là thời điểm Pháp chính 
thức bắt đầu khai thác thuộc địa về kinh tế và củng cố nền đô hộ 
trên lãnh thỏ Việt Nam nói riêng, trên toàn Liên bang Đông Dương 
nói chung. Sự kết thúc của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 
cũng là lát ngắt của giai đoạn này, cũng tức là kết thúc của giai 
đoạn khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, kết thúc 
một pha phát triển của xã hội Việt Nam theo hướng thực dân hóa. 
Năm 1918 đồng thời cũng là lát ngất đối với sự phát triển của 
phong trào đầu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam mà 
dòng chính của nó mang tính chất dân chủ tư sản để chuyển sang 
một phạm trù khác từ cuộc Cách mạng tháng Mười Nga trở đi. 

Một chương trình khai thác lớn của Pháp được hoạch định. 
Chương trình gồm 7 điểm của Paul Doumer bao quát mọi vấn đề 
đặt ra cho Pháp trong suốt những năm đầu thế kỷ XX về kinh tế, 
chính trị, xã hội, cả "đối nội" và "đối ngoại", mặc dù chính sách 
thuộc địa, tức chính sách đối với người bản xứ, thì không hoàn toàn 
nhất quán mà có sự đan xen giữa "đông hóa" và "hợp tác”. 

Triển khai chương trình này, chính sách “hợp rác”, tức “hợp tác 
với người bản xứ" là xu hướng chính được các Toàn quyền Đông 
Dương lựa chọn bởi đó là liệu pháp hiệu quả nhất để Pháp đỏ lên 
đầu người dân thuộc địa mọi gánh nặng của cuộc khai thác và sau 


616 


Kết luận 


này là cả gánh nặng của cuộc chiến tranh mà Pháp tiền hành. Một 
bộ máy chính quyền "mạnh" đã được thiết lập cả vẻ hành chính và 
tư pháp. Một cuộc khai thác thuộc địa đại quy mô lần thứ nhất về 
kinh tế được đưa ra thực hiện. Cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất 
theo hướng hiện đại hóa và Pháp hóa cùng với những hoạt động 
khác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đã diễn ra ngay từ đầu thế kỷ 
XX. Đẻ hỗ trợ cho việc triển khai chương trình này, dưới sự bảo trợ 
của chính quyền chính quốc, chính quyền Đông Dương đã thực 
hiện những khoản vay lớn từ chính quốc đồng thời tiến hành "cải 
cách" chế độ tài chính, thuế khóa tại thuộc địa theo hướng không 
giảm nhẹ mà nặng nẻ thêm lên. 


Kết quả là cho đến hết Chiến tranh thể giới lần thứ nhát, trong đời 
sống kinh tế và xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến đáng kẻ. 

Bộ máy chính quyền phình to, gồm cả bộ máy chính quyền 
thuộc địa và Chính phủ Nam triều. 

Nền kinh tế thuộc địa đã có những thay đồi. 

Vốn đầu tư của Chính phủ đỏ vào một số lĩnh vực, chủ yếu là 
các công trình công cộng có quy mô lớn. Tư bản tư nhân Pháp, bắt 
đầu quan tâm đến thị trường vốn, thị trường hàng hóa, nguồn tài 
nguyên khoáng sản, đất đai và nhân công ở thuộc địa đã đầu tư vào 
một số lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao. 

Các công trình hạ tầng kinh tế hiện đại được xây dựng. Một số 
yếu tố của một nền kinh tế mới ra đời và phát triển: công nghiệp 
hiện đại; thương nghiệp tư bản; giao thông vận tải hiện đại; những 
ngành \g trọt và chăn nuôi phục vụ thị trường; các đô thị kiểu 
mới ra đời... 


Phương thức bóc lột công nhân theo kiểu tư bản chủ nghĩa 
đã được áp dụng. Nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa bắt đầu 
hình thành. 


617 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Và như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn người Pháp đã tạo ra 
được một bộ phận kinh tế nửa hiện đại, phục vụ chỉ cho lợi ích của 
các nhà thực dân và chủ nghĩa thực dân. Bộ phận đó được áp đặt 
lên trên nền kinh tế tự nhiên, tác động lên nó làm cho nó có những. 
thay đổi, nhưng không phải một cách tự nhiên mà là cưỡng bức, 
mặt khác, cơ cấu của nó đã chuyển biến theo hướng hiện đại nhưng 
những yếu tổ tự cấp tự túc và phương thức bóc lột theo kiểu trung 
cổ thì vẫn còn rất nặng nề. Sự kết hợp giữa hai yếu tố tư bản và 
phong kiến truyền thông đã được bộc lộ trong nền kinh tế thực dân 
ở Việt Nam ngay từ trước đại chiến thế giới lần thứ nhất. 

Chiến tranh thế giới nỗ ra, chương trình khai thác thuộc địa vẫn 
tiếp tục, nhưng đã phải nghiêng theo hướng phục vụ chiến tranh 
của Pháp. Mặt khác, do sự cạnh tranh của hàng hóa chính quốc 
giảm đi, nền kinh tế thuộc địa được dịp phát triển mạnh mẽ hơn để 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường đồng thời cung ứng cho 
Pháp những sản phẩm mà nó đang cần trong chiến tranh. Nhiều 
ngành kinh tế đã bột khởi, trong đó có những ngành trước kia 
không được phép phát triển do tư tưởng phát triển kinh tế thuộc địa. 
của Pháp chỉ phối. Cơ cấu của nền kinh tế thay đổi theo hướng thị 
trường tư bản chủ nghĩa một cách rõ rệt hơn. nhưng lúc này lại 
mang tính chất tự nhiên hơn, bản địa hơn, do có nhiều người Việt 
Nam tham gia được vào guồng máy kinh tế đó. 

Nền giáo dục truyền thống đã được "cải cách" để phục vụ cho. 
cuộc khai thác thuộc địa về kinh tế cũng như du nhập nền văn hóa 
hiện đại vào Việt Nam. Kết quả là giáo dục Hán học bị đầy lùi từng 
bước đi đến chấm dứt hoàn toàn vào năm 1915 ở Bắc Kỳ (sau đó ở 
Trung Kỳ), Giáo dục Pháp - Việt lấy chữ Quốc ngữ, chữ Pháp và 
những kiến thức khoa học sơ đẳng trở thành cơ sở trong việc học và 
việc giảng dạy. Số học sinh "Tây học" tăng lên. Một nền văn hóa 


618 


Kết luận 


mới, hiện đại theo kiểu Phương Tây lóe rạng lắn át dần nền văn hóa 
Trung hoa cô truyền. 

Những chuyên biến về kinh tế và xã hội đó cùng với sự tác 
động của những nhân tố từ bên ngoài dội vào trong xã hội thuộc 
địa, nhất là ảnh hưởng của phong trào cải cách dân chủ diễn ra ở 
những nước xung quanh đã làm cho xã hội Việt Nam chuyên biến. 
Sự phân hóa giai cấp theo hướng hiện đại trở nên mạnh mẽ hơn. 

Giai cấp địa chủ tăng lên về số lượng và mạnh hơn về sở hữu 
ruộng đất vì khi chính sách "hợp rác" được triển khai, chính quyền 
thuộc địa chủ trương hạn chế bớt sở hữu của người Pháp đẻ gia 
tăng sở hữu ruộng đất của người bản xứ. Vì vậy, bên cạnh tầng lớp 
địa chủ "cũ" đã có thêm những đại iền chủ sinh ra trong công cuộc 
"nhượng đất, khẩn hoang" ở những vùng đất mới. Thành phần bổ 
sung vào giai cấp địa chủ ngay vào đầu thế kỷ XX rất phức tạp. Có 
địa chủ kiêm quan lại. Có địa chủ kiêm tư sản công thương nghiệp. 
Có những đại trí thức cũng trở thành địa chủ. Thậm chí có những 
nông dân khá giả cũng mua được đất tích lũy để trở thành địa chủ. 
Địa chủ cũng có nhiều loại khác nhau, đại địa chủ, trung địa chủ và 
tiểu địa chủ, tùy vào tiêu chuẩn phân loại của từng xứ. Trong giai 
cấp địa chủ, ngay vào đầu thể kỷ XX đã có một số giàu có, gắn với 
bộ máy chính quyền thuộc địa, được nhập vào đám những người có 
thể lực trong xã hội thuộc địa, gọi là tẳng lớp "Thượng lưu” ngay từ 
sớm nên có xu hướng quay lưng lại với lợi ích của dân tộc. 


Giai cấp nông dân và đời sống nông thôn bị tác động dữ dội bởi 
cuộc khai thác thuộc địa quy mô lớn của Pháp. 

Số người bị mất đất tăng lên. Chính sách khẩn hoang được 
Pháp khuyến khích là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều 
nông dân bị chính quyền cướp không ruộng đất đẻ cấp nhượng cho 
các nhà thực dân. Chiến sự diễn ra vào nửa cuối thế kỷ XIX cũng là 
nguyên nhân để cho những người có thế lực chiếm đoạt ruộng đất 


619 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


của những người nông dân mà do phiêu tán họ đã bỏ lại. Chính 
sách thuế khóa nặng nề là một nguyên nhân khác để ruộng đất của 
nông dân rơi vào tay giai cắp địa chủ... 

Những nông dân bị mắt đất đã trở thành miếng mỗi cho các chủ 
tư bản đang cần nhân công cho các công trường đường sắt, đường, 
bộ, nhà máy, hằm mỏ, đồn điền, xí nghiệp mới được lập ra nhanh 
chóng vào đầu thế kỷ XX. Cũng có nhiều người không còn tài sản 
ở nhà quê phải lao ra thành phố nhập vào đội quân thất nghiệp, 
hoặc là nhập vào tầng lớp thị dân buôn thúng bán bưng, đắp đổi qua 
ngày, chuyển thân phận thành những người tiểu tư sản. 

Việc triển khai các công trình công cộng to tát từ Paul Doumer 
cũng đã khiến hàng vạn nông dân Việt Nam bị bắt phải trở thành 
những cu li làm việc tạm thời trên các công trường xây dựng, với 
sự đối xử tàn bạo như đối với những tội đồ, những nô lệ hiện đại. 

Cũng như vậy, hàng ngàn thanh niên con em nông dân còn bị 
"tuyển mộ" đi làm phu trên những đồn điền ở các thuộc địa xa xôi 
ngoài biển Thái Bình Dương của Pháp. 


Sự phân hóa của nông dân, sự di chuyển của những người nông 
dân ra thành phố và các khu kinh tế tập trung là một trong những 
điều kiện để cho nền kinh tế thị trường tư bản phát triển, nhưng ở 
Việt Nam điều đó chủ yếu vẫn chưa phải là một hiện tượng tự 
nhiên do sức hút về lợi nhuận mà là ép buộc. 

Trong số nông dân còn ruộng đắt ở lại nhà quê thì nông dân tự 
canh vẫn chiếm số đông. Họ chỉ có ít đất nên vẫn phải lĩnh canh 
thêm ruộng đất của địa chủ hoặc là phải làm thêm nghề phụ mới đủ 
nuôi gia đình. Cũng có một số nông dân khá giả, tích lũy được vốn 
liếng mua thêm được đất đai hoặc cũng có người lợi dụng được 
chính sách khẩn hoang của Pháp mà có thêm được ruộng đất, 
nhưng số này chưa phải là nhiều vào đầu thế kỷ XX. Nói chung, 


620 


Kết luận 


nông dân vẫn là tầng lớp nghèo khỏ và bị bóc lột nhiều nhất trong 
xã hội. Đã thế, trong chiến tranh, nông dân Việt Nam còn là đối 
“vật 


” vê "nhân tài 


tượng của tất cả mọi chính sách "động ví 
lực" của Pháp cho chiến tranh của nó ở Châu Âu. 


Đời sống khó khăn, bị bóc lột đến cùng kiệt sức lực, nỗi oán 
hận đối với địa chủ phong kiến xưa kia nay chất thêm nỗi căm giận 
đối với giới thực dân, tư bản nước ngoài cho nên họ đã phản kháng, 
đã đấu tranh ngay cả khi chăng có người cầm đầu. Phong trào 
chống chiếm đất của nông dân là một ví dụ điển hình của sự phản 
kháng đó. Và điều đó cũng giải thích tại sao mặc dù bị đàn áp khốc 
liệt vào cuối thế kỷ XIX khi họ đi cùng giai cấp phong kiến trong 
phong trào Cần Vương thì vào đầu thế kỷ XX nông dân vẫn là lực 
lượng quan trọng của những phong trào đấu tranh từ những cuộc 
đấu tranh vũ trang cho đến những phong trào mang tính chất thần 
bí mê tín dị đoan dưới sự lãnh đạo của những người có xuất thân rất 
khác nhau, cho đến những cuộc đấu tranh mang tính chất dân chủ 
tư sản dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu tân tiền. Mục tiêu đấu tranh 
của họ nhằm cải thiện chế độ thuế khóa (phong trào chồng thuế) và 
ngay cả vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền ở một địa phương 
nào đó. 


Giai cấp công nhân phát triển dân về sổ lượng song song với sự 
phát triển của những ngành kinh tế mới: công nhân công nghiệp, 
công nhân nông nghiệp, những người làm thuê trong các lĩnh vực 
thương nghiệp, giao thông vận tải... Cho đến hết chiến tranh, số 
lượng công nhân đã lên tới hàng chục vạn người, được phân đều 
trên phạm vi cả ba kỳ. Điều đáng nói là ngay vào giai đoạn này 
công nhân đã tỏ ra là một lực lượng tập trung tại những cơ sở yết 
hàu của nên kinh tế của tư bản Pháp và trong cơ cấu của nó đã xuất 
hiện bộ phận cốt lõi là công nhân công nghiệp. Nguồn gốc xuất 
thân của nó vừa là một nhược điểm - làm cho thân phận công nhân 


621 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


của nó không được xác định rõ ràng, vừa là một ưu điểm vì sự gắn 
bó của nó với giai cấp nông dân, tạo thuận lợi cho nó trong việc lôi 
kéo giai cấp này vào những hoạt động của mình. 


Hơn cả nông dân, trong xã hội thuộc địa, công nhân là đối 
tượng phải chịu ách áp bức bóc lột nặng nề nhất dù là ở các công 
trường xây dựng, trong các nhà máy, hằm mỏ, đồn điền... của các 
công ty tư bản hay ở các xí nghiệp, doanh nghiệp của tư bản tư 
nhân. Trong thời kỳ chiến tranh, công nhân cũng khôn khỏ vì chính 
sách "động viên" của Pháp. 

Vừa bị địa chủ phong kiến ở nhà quê chèn ép vừa bị chủ tư bản 
ở nơi đô thị bóc lột, công nhân sớm ý thức được nguồn gốc nỗi khổ 
của mình. Vì thế các cuộc đấu tranh của công nhân đã diễn ra liên 
tiếp từ cuối thế kỳ XIX cho đến đầu thế kỷ XX và ngay cả trong 
thời kỳ đại chiến, với những hình thức từ thấp đến cao, từ những 
cuộc lãn công, bỏ trốn cá nhân, tập thẻ, đập phá công cụ... công 
nhân đã tiến tới tổ chức cả những cuộc bãi công là hình thức đấu 
tranh tiểu biểu của họ. Trong những cuộc bãi công đó, từ những 
cuộc riêng lẻ của công nhân từng nhà máy, xí nghiệp đã xuất hiện 
những cuộc bãi công liên kết giữa các nhà máy xí nghiệp trong 
cùng một địa bàn. Tính quyết liệt của những cuộc đầu tranh đó của 
công nhân đã làm cho giới chủ nhiều khi phải điên đầu và phải 
nhượng bộ, phải thỏa mãn yêu sách của công nhân. 

Mặc dù phong trào đấu tranh của công nhân còn mang tính chất tự 
phát nhưng ý thức giai cấp của công nhân thì đã dần dần hình thành. 
Nhất là trong chiến tranh, khi có nhiều công nhân Việt Nam được tiếp 
xúc với công nhân Pháp, tầm nhìn của họ được mở rộng, đã biết tới 
chủ nghĩa Mác Lênin, biết tới Cách mạng tháng Mười Nga. 

Giai cấp công nhân đã chính thức ra đời trong cuộc khai thác 
thuộc địa lần thứ nhất. Sự ra đời của giai cấp công nhân trước khi 
có giai cấp tư sản dân tộc là một đặc điểm nỗi bật của sự phân hóa 


62 


Kết luận 


trong xã hội Việt Nam thuộc địa. Đặc điểm này đã ảnh hưởng rất 
lớn đến tiền trình của cách mạng Việt Nam nói chung. Đồng thời do 
có đặc điểm đó cho nên nói mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và 
giai cấp tư sản ở Việt Nam trong cả thời kỳ cận đại nói chung chủ 
yếu là nhắn mạnh tới mâu thuẫn giữa công nhân Việt Nam với tư 
bản ngoại quốc hơn là nói một cách chung chung về mâu thuẫn giữa 
tư sản và vô sản, mặc dù bóc lột về giá trị thặng dư ở mức tối đa thì 
dù là tư bản ngoại quốc hay tư sản dân tộc cũng đều giống nhau. 


Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời muộn, phải sau Đại chiến thế 
giới lần thứ nhát, trong những năm 20 thế kỷ XX. Điều đó có nghĩa 
là vào đầu thế kỷ XX, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, 
nó mới chỉ là một tẳng lớp. Tầng lớp này được hình thành không 
hoàn toàn theo cách tự nhiên - tức là xuất phát từ sự phân công lao 
động xã hội và sự phân hóa dần dần của những người sản xuất nhỏ 
mà thành. 

Trong xã hội Việt Nam cho đến cuối thế kỷ XIX chưa có điều 
kiện để cho những nhân tố của một nên kinh tế tư bản bản địa xuất 
hiện. Chính sách thuế khóa nặng nề làm cho dân chúng không thể 
có tiền để mua hàng hóa nào khác ngoài lương thực. Những người 
có tiền thì lại tích tụ của cải theo kiểu cũ, đành hết cả vào việc mua 
sắm ruộng đất. Thị trường trong nước không thể mở rộng. Người 
'Việt Nam lại cũng chưa sẵn sàng tư tưởng canh tân, cũng có nghĩa 
là vẫn còn bị ràng buộc bởi tư tưởng Nho giáo về sự phân chia đẳng, 
cấp trong xã hội. Đã thế, chính sách thuộc địa mang tính "ăn bám" 
của người Pháp - muốn biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ 
hàng hóa của Pháp và thành nơi cung cấp cho chính quốc những 
nguyên liệu và sản phẩm mà nó cần, đã khiến cho người Việt Nam 
khó có cơ hội làm giàu mặc dù Việt Nam đã trải qua gần 40 năm đô 
hộ của người Pháp cho đến lúc đó. 


623 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Thế nhưng, trong những năm đầu thế kỷ XX, khi cuộc khai 
thác thuộc địa mới mở ra những điều kiện đẻ cho xuất hiện yếu tố 
bản xứ trong nền kinh tế hiện đại đã hé mở. Chính phủ thuộc địa 
mà cụ thể là Paul Doumer thậm chí còn chính thức ra văn bản 
khuyến khích người Việt Nam tham gia vào các hoạt động kinh tế 
trong những ngành Công - Nông - Thương nghiệp. Mặt khác, cũng 
như đối với giai cấp địa chủ ở trên, chính sách "hợp tác với người 
bản xứ" mà Pháp triển khai trên thực tế đã mở ra cho người bản xứ 
lối vào một số lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội mà trước kia không 
thể. Không những vậy, vào đầu thế kỷ XX, luồng gió canh tân từ 
bên ngoài đã ào ạt thổi vào Việt Nam như đã biết, nên một số sĩ 
phu sau thất bại của phong trào Cần Vương đang loay hoay tìm 
đường cứu nước đã lập tức lĩnh hội tinh thần canh tân, nhanh chóng, 
chuyển sang lập trường tư sản, lợi dụng sự khuyến khích của Chính 
phủ thuộc địa, đứng lên hô hào hay tự đứng ra bỏ vốn kinh doanh 
trong các lĩnh vực công thương. Số công ty thương mại, chế biến, 
chế tạo của người Việt xuất hiện ngày một nhiều, ngay từ những 
năm đầu thế kỷ XX. Trên đà đó, khi Chiến tranh thế giới nỗ ra, giai 
cấp tư sản càng có thêm điều kiện để phát triển một cách khá rằm 
rộ. Có những công ty trở nên nỗi tiếng, có khả năng cạnh tranh cả 
với các công ty của tư bản nước ngoài trên một số lĩnh vực. 

Cho đến khi Chiến tranh thế giới kết thúc, tằng lớp tư sản Việt 
Nam đã đông về số lượng và gia tăng vẻ tài sản. Thế nhưng ngay 
trong thời kỳ này, nó vẫn mới chỉ là những lực lượng rời rạc còn 
lẫn lộn với những giai cấp khác trong xã h iểu tư sản, địa chủ. 
và cũng còn chưa có ý thức về vai trò, vị trí của mình trong nền 
kinh tế và xã hội thuộc địa, cũng chưa có những cuộc đấu tranh 
riêng của mình. Phong trào giải phóng dân tộc diễn ra vào đầu thế 
kỷ XX khi chưa có giai cấp tư sản nên chỉ mang tính chất dân chủ 
tư sản mà thôi. Thậm chí, có thể nói rằng chính là nhờ phong trào. 
này mà tầng lớp tư sản đã lớn lên. 


624 


Kết luận 


Giai cấp tư sản Việt Nam yếu kém, chậm phát triển vẻ kinh tế, 
non yếu về chính trị trên thực tế đã là một nhân tố quyết định đến 
hướng phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của 
nhân dân Việt Nam, là một trong những lý do để giai cấp vô sản 
tiến lên nắm ngọn cờ lãnh đạo phong trào dân tộc ở giai đoạn sau. 


Cuối cùng là các tầng lớp trí thức - tiểu tư sản. Các tầng lớp 
này xuất hiện ngay từ cuối thế kỷ XIX cùng với quá trình thiết lập 
chế độ cai trị của Pháp, quá trình đô thị hóa cũng như quá trình 
Pháp hóa nền giáo dục bản xứ. Sang đầu thế kỷ XX, các chương 
trình khai thác về kinh tế, xây dựng bộ máy chính quyền, cải cách 
về giáo dục và quá trình phát triển của các đô thị đi liền với quá 
trình bần cùng hóa người nông dân đã khiến cho các tầng lớp tiểu 
tư sản được bỏ sung thêm nhiều về số lượng. Khi Thế chiến nỗ ra, 
các tầng lớp này càng trở nên đông đảo hơn do những ngành nghề 
thủ công, tiểu thủ công có cơ hội phục hồi và mở rộng sản xuất 
Tầng lớp này phát triển là một trong những điều kiện quan trọng. 
phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam nhanh bắt kịp được với 
xu thế chung của thời đại bởi vì chính những trí thức tiểu tư sản là 
những người bằng vốn kiến thức và sự nhạy bén về chính trị đã tiếp 
thu những luồng tư tưởng mới truyền bá vào Việt Nam, phổ biến vào 
các tầng lớp nhân dân, trong đó có cả giai cắp công nhân nữa 


Nói tóm lại, sự phân hóa theo hướng hiện đại của xã hội Việt 
Nam trong những năm đầu thế kỷ đã tạo ra một cơ sở xã hội cho 
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam đầu thế kỷ 
XX chuyển biến sang một hình thái mới, với một tính chất mới, 
không còn giống như trước nữa, khi nó chịu tác động bởi ảnh 
hưởng của phong trào cách mạng diễn ra ở bên ngoài. Từ phạm trù 
phong kiến, phong trào ấy đã chuyển sang phạm trù tư sản, thay đổi 
cả lực lượng lãnh đạo, cả lực lượng tham gia và phương pháp đầu 
tranh để tạm thời phá thế bế tắc của phong trào dân tộc sau thất bại 


625 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


của phong trào đấu tranh võ trang quyết liệt dưới ngọn cờ Cần 
'Vương do giai cấp phong kiến lãnh đạo. 

Bây giờ đây, lãnh đạo phong trào đã chuyển từ tay giai cấp 
phong kiến kiểu cũ sang tay những sĩ phu phong kiến yêu nước, do 
tiếp thu những tư tưởng dân chủ tư sản từ các phong trào Duy tân ở 
Nhật giữa thế kỷ XIX, những sự kiện diễn ra ở Trung Quốc vào cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã thay đổi lập trường chính trị - chuyển 
từ tư tưởng trung quân ái quốc Nho giáo sang tư tưởng tư sản. 

Lực lượng tham gia phong trào giờ cũng không còn chỉ là giai 
cấp nông dân như trước mà đã đã bao gồm được nhiều giai tầng mới 
ra đời trong xã hội thuộc địa: tư sản, tiểu tư sản thành thị, công nhân. 


Phương pháp đấu tranh bây giờ đây cũng đã thay đổi, từ đấu 
tranh võ trang trực diện chuyển sang cải cách dân chủ, canh tân đất 
nước, phát triển kinh tế, mở mang văn hóa, chuẩn bị lực lượng quốc 
phòng... để tự cường dân tộc là chính. 


Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phong trào mang tính chất dân 
chủ tư sản mà hoàn toàn chưa phải là một cuộc cách mạng tư sản, 
dưới sự lãnh đạo của giai cắp tư sản theo đúng nghĩa của từ này. Lý 
do của tình hình này thì như đã giải thích là vì chủ nghĩa tư bản đã 
chưa được "sâ rể” trong xã hội thuộc địa, giai cấp tư sản chưa 
thực sự ra đời. Trong bói cảnh đầu thế kỷ XX, các phong trào Đông 
du, Duy tân, Đông Kinh Nghĩa thục kêu gọi phát huy nội lực để 
phát triển đất nước theo con đường tư bản chỉ là thể hiện mong 
muốn chủ quan, tỉnh thần yêu nước của các sĩ phu đã giác ngộ tư 
tưởng tư sản như đã nói ở trên mà không xuất phát từ một cơ sở 
kinh tế của chính giai cấp tư sản bản địa. Phong trào cuối cùng đã 
bị thực dân Pháp dập tắt thể hiện sự yếu ớt và "vay mượn” nhiều từ 
bên ngoài mà chưa có cơ sở vững chãi từ các điều kiện bên trong 
của nó. 


626 


Kết luận 


Hơn thế, sự phân hóa giữa hai phương lược đấu tranh của hai 
nhân vật tiêu biểu nhất của phong trào đầu thế kỷ XX là Phan Bội 
Châu và Phan Châu Trinh, giữa bạo động và cải cách dù không có. 
sự đối lập nhau, trái lại còn hỗ trợ nhau, thúc đây nhau phát triển và 
xu hướng cải cách trên thực tế khi thâm nhập sâu vào phong trào đã 
nhanh chóng chuyển thành bạo động cách mạng quyết liệt của quản 
chúng - được thể hiện trong cuộc chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908, 
thì cũng chính là đã thể hiện sự yếu kém của một cơ sở xã hội làm 
nên tảng cho những nhận thức của cả hai nhân vật tiêu biểu đó. 

Cũng còn hơn thế nữa, mặc dù phong trào này đã có ảnh hưởng 
lớn đến sự tiến triển của xã hội Việt Nam, nhưng sự yếu ớt của nó 
còn thể hiện ở chỗ chưa bao trùm, quy tụ hay chỉ phối được phong 
trào toàn quốc như sau này phong trào diễn ra dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp vô sản. Vì như đã thấy, bên cạnh phong trào là dòng chính 
này còn có rất nhiều những phong trào yêu nước, chống Pháp lẻ tẻ, 
phân tán khác của các tầng lớp quần chúng nhân dân, trong đó nông, 
dân là lực lượng chính, chịu ảnh hưởng ngay cả của phong trào 
cuối thế kỷ XIX và cả của những phong trào mang tính chất thần bí 
theo kiểu những phong trào đã diễn ra ở Trung Quốc trước đây 
(phong trào Hội kín...). Những phong trào này đều đã bị đàn áp, bị 
dập tắt phản ánh tình trạng bế tắc của một phong trào nông dân 
thiếu vai trò lãnh đạo đủ mạnh của một giai cấp tiên tiến khi các sĩ 
phu phong kiến không đủ sức để thống nhất phong trào dân tộc. 


Trong giai đoạn này, chỉ có phong trào công nhân đã phản ánh 
được thực tế là đã có một giai cấp công nhân đã hình thành và đang 
trên đà phát triển. 

Do tính chất thực dân của nẻn kinh tế thuộc địa, giai cấp công 
nhân Việt Nam không cặp đôi với sự ra đời của tư sản dân tộc mà 
lại sinh ra trên bộ phận kinh tế thị trường của tư bản ngoại quốc, 
nhưng phong trào công nhân vẫn cho thấy triển vọng của một giai 


627 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


cấp đang lớn mạnh từng ngày. Được vị lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và 
những người công nhân có tinh thần yêu nước, sớm đến được với 
chủ nghĩa Mác Lênin rèn luyện tổ chức, giai cấp công nhân đã có 
thể đưa phong trào dân tộc vào phạm trù vô sản ngay sau Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất dưới ảnh hưởng của cuộc Cách mạng vô 
sản tháng Mười Nga. 

Cuối cùng, mặc dầu có những hạn chế nhất định, phong trào 
cách mạng và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam đầu thế 
kỷ XX vẫn có những tác dụng lớn lao và ý nghĩa quan trọng trong 
lịch sử cách mạng Việt Nam. Chính phong trào đó, với những ưu 
điểm và nhược điểm của nó, vừa là cơ sở để phong trào phát triển 
lên trong những giai đoạn sau, nhất là trong những năm 1919-1930, 
đồng thời nó cũng chỉ ra cho thấy vị trí, vai trò của các giai cấp 
trong xã hội thuộc địa, đặc biệt là vị trí, vai trò của giai cấp công 
nhân trong phong trào giải phóng dân tộc. 

Giai đoạn 1897-1918 khép lại khi cuộc chiến tranh đế quốc kết 
thúc, với một thành quả vẻ vang của nhân loại là sự thắng lợi của 
cuộc cách mạng vô sản đầu tiên diễn ra ở một mắt xích yếu nhất 
của chủ nghĩa đế quốc. Ở Việt Nam, đế quốc Pháp thoát ra khỏi 
cuộc chiến tranh với đầy mình thương tích đã chuẩn bị ngay một 
cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai với quy mô còn lớn hơn cuộc 
khai thác thuộc địa trước. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc khai 
thác thuộc địa lần thứ hai ấy là kết quả của những tiến trình diễn ra 
ở giai đoạn trước, nhưng đã trở thành hai nhân tố chuẩn bị cho Việt 
Nam bước vào một giai đoạn mới được nhìn cả dưới góc độ hình 
thái kinh tế - xã hội và phong trào giải phóng dân tộc. Nền kinh tế 
Việt Nam thuộc địa chuyển dẫn sang kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa. Phong trào giải phóng dân tộc tiến tiến dần sang phạm trù vô 
sản. Giai cấp công nhân chuẩn bị bước lên vũ đài chính trị, trở 
thành lực lượng duy nhất có thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 


628 


Kết luận 


Trong tiến trình của lịch sử Việt Nam nói chung, giai đoạn 
1897-1918 mang tính chất là một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. 
để cách mạng Việt Nam dứt khoát chấm dứt với phong trào phong 
kiến cũ, phủ định từng bước một cuộc cách mạng do giai cấp tư sản 
có thẻ tiến hành để đi đến khẳng định dứt khoát một phong trào giải 
phóng dân tộc do giai cấp vô sản lãnh đạo. 


629 


TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ 
THƯ MỤC SÁCH DẪN 


A. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. TÀI LIỆU LƯU TRỮ 

1. Tại trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Hà Nội 
~ Phông Toàn quyền Đông Dương (GGI) 

- Phông Thống Sứ Bắc Kỳ (RST) 

- Phông Sở Tài chính Đông Dương (DFI) 


2. Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Thành phố Hồ 
Chí Minh 


- Phông Thống đốc Nam Kỳ (Goucoch) 

~ Phông Tòa Đại biểu (TĐB) 

3. Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Thành phó Đà Lạt 
- Phông Khâm sứ Trung Kỳ (RSA) 

4. Tại Lưu trữ Hải ngoại Pháp 

- Phông Toàn quyền Đông Dương (GGI) 
- Phông Indochine - Ancien Fond (AFD). 

- Phông Indochine - Nouveau Fond (NFI) 
II TÀI LIỆU ĐÃ IN 

1. Tiếng Pháp 

a. Niên giám, tập san 

~ Annuaire économique de I'Indochine 


630 


Tài liệu tham khảo... 


~ Annuaire statistique de I'Indochine 

~ Bulletin éonomique đe Ì'Indochine (BE) 

- Indochine. Hebdomadaire Illustré 

- Journal officiel de Ï'Indochine francaise (JOIF) 


~ Recueil gếnếral de la législation et de la règlementation de 
I'Indochine 


- Rếpertoire des Sociếtế$ anonymes indochinoises. Hà Nội, 
1944 


- Revue indochinoise 

b. Báo và tạp chí 

* Báo 

~ ƯAvenir du Tonkin 

~ Le Courrier de Hải Phòng 
~ LEveil économique de I"Indochine 
* Tạp chí 

~ La Revue coloniale 

- La Revue Maritime 

2. Tiếng Việt 

a. Báo 

- Đăng Cô tùng báo 

~ Lục tỉnh tân văn 

~ Nam Phong tạp chí 

- Đông Dương tạp chí 

b. Tạp chí 

- Nghiên cứu Lịch sử 

~- Nghiên cứu Văn học 


631 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


~ Sử Địa (Sài Gòn) 
- Thanh Nghị 
~ Văn Sử Địa (Ban Nghiên cứu Văn Sử Địa) 
B. SÁCH THAM KHẢO. 
L SÁCH LÝ LUẬN 
1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn rập. Nxb. Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội: 
- Tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 
- Tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 
- Tập 3, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 
- Tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 
- Tập 12, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993. 
2... C.Mác, Ăngghen, Lênin: Toàn ráp. Tập 6, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1984 (bài: Vấn đề nông dân ở Pháp và ở Đức của Ăngghen). 
3. C.Mác, Ăngghen, Lênin: Bàn về các xã hội tiền tư bản chủ nghĩa, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975. 


4. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1971-1981, các 
tập: 3, 6, 12, 17, 18, 23, 25, 27, 30, 37, 41, 44. 


5. Hồ Chí Minh: Toàn rập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1995-1996, các tập: 1, 2, 3, 10, 12. 

6. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - Tiểu sử và sự nghiệp, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980. 

7. Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Những sự kiện, Nxb. 
Thông tin lý luận, Hà Nội, 1990 


8. Lê Duẫn: Một vài đặc điểm của cách mạng Việt Nam, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1960. 


632 


Tài liệu tham khảo... 


9. Lê Duẫn: Giương cao ngọn cờ cách mạng của chủ nghĩa Mác 
sáng tạo, đưa sự nghiệp cách mạng của chúng ta tiến lên, Nxb. 
Sự thật, Hà Nội, 1965. 

10. Lê Duẫn: Giai cáp vô sản với vấn đè nông dân trong cách mạng 
Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965. 

11. Lê Duẫn: Giai cấp công nhân Việt Nam và liên mình công 
nông, Nxb. Sự thật, 1976. 

12. Trường Chính: Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, Hội Văn 
nghệ Việt Nam xuất bản (lần thứ 4), 1952. 

13. Trường Chinh: Bàn vẻ cách mạng Việt Nam, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng xuất bản, Hà Nội, 1956. 

14. Trường Chinh: Tiến lên đưới lá cờ của Đảng, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1963. 

15. Trường Chinh: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt 
Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976. 

16. Trịnh Nhu - Vũ Dương Ninh: VẺ con đường giải phóng dân tộc 
của Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996. 

17. Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 


Minh: Hồ Chí Minh Biên niên tiêu sử, tập 1, tập 2, Nxb. Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 1992-1993. 


1I. SÁCH CÔNG CỤ 

1. Dương Kinh Quốc: Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858- 
1918), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1999. 

2. Dương Trung Quốc: Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919- 
1945), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2000. 

3. Arrighi de Casanova: Recueil gẻnéral des actes relatf§ à 


Iorganisation et à la règlememration de l'Indochine, Tomes I, 
II, II. IDEO, Hanoi-Haiphong, 1919. 


633 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


4. Viện Sử học: Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954- 
1994), Hà Nội, 1995. 

C. SÁCH CHUYÊN KHẢO 
1. TIỀNG VIỆT 

1. 100 năm trường tân học Phú Lâm và nhà thực hành duy tân 
xuất sắc - Lê Cơ (kỷ yếu Hội thảo khoa học): Sở Văn hóa Thông 
tin Quảng Nam xuất bản, 2005. 

2. Nguyễn Thế Anh: Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ, Nxb. Lừa 
thiêng, Sài Gòn, 1970. 

3. Nguyễn Thế Anh: Kinh tế và xã hội Việt Nam đưới các Vua 
triều Nguyễn, Nxb. Lửa thiêng, Sài Gòn, 1971. 

4. Nguyễn Thế Anh: Phong trào kháng thuế miễn Trung năm 1908 
qua các Châu bản triều Duy Tân, Sài Gòn, 1913. 

5. Ban Nghiên cứu Văn Sử Địa: Tài liệu tham khảo lịch sử cách 
mạng cận đại Việt Nam (12 tập), Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 
1956-1957. 

6. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo: 
Nhà tà Đảo 1862-1945, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987. 

7. Ban Sử liên hiệp công đoàn thành phố Hồ Chí Minh: Công 
nhân Sài Gòn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Nxb. Thành 
phố Hồ Chí Minh, 1986. 

8. Ban Cận - Hiện đại Viện Sử học Việt Nam: Một số vấn đề về 
lịch sử giai cắp công nhân Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 
1974. 

9. Ban Nghiên cứu Lịch sử Công đoàn Việt Nam: Lịch sử phong 
trào công nhân và công đoàn Việt Nam (1860-1945), Nxb. Lao 
động, Hà Nội, 1974. 


634 


Tài liệu tham khảo... 


20. 


21. 


2. 


. Bộ Giao thông Vận tải: Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam, 


Nxb. Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2002. 


. Phan Trọng Báu: Giáo đục Việt Nam thời cận đại, Nxb. Khoa. 


học xã hội, Hà Nội, 2006. 


. Đặng Đoàn Bằng, Phan Thị Hán: Việt Nam nghĩa liệt sử (Tôn 


Quang Phiệt dịch), Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1959. 


. Phan Gia Bên: Sơ thảo lịch sử phát triển thủ công nghiệp Việt 


Nam, Hà Nội, 1957. 


. Nguyễn Quang Bích: Thơ văn Nguyễn Quang Bích, Hà Nội, 


1973. 


. Cao Văn Biển: Công nghiệp than Việt Nam thời kỳ 1888-1945, 


Hà Nội, Nxb. Khoa học xã hội, 1998. 


. Nguyễn Công Bình: Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời 


Pháp thuộc, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1959. 


. Boudarel (G): Phan Bội Châu và xã hội Việt Nam ở thời đại 


của ông, Hà Nội, 1998. 


.. Bùi Định: Tìm hiểu phong trào yêu nước chống Pháp của nhân 


dân Quảng Nghĩa (1858-1945), Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng. 
tỉnh Nghĩa Bình xuất bản, 1985. 


. Trương Bá Cần: Nguyễn Trưởng Tô, con người và di cảo, TP. 


Hồ Chí Minh, 1988. 


. Nguyễn Khắc Cần, Phạm Viết Thực (cb): Việt Nam cuộc chiến 


1858-1975, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2000. 


Phan Bội Châu Toàn tập (10 tập) (Chương Thâu sưu tầm và 
giới thiệu), Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1990. 


Phan Bội Châu 1867-1940, Con người và sự nghiệp (Kỷ yếu 
hội thảo khoa học), Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1997. 


635 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


23. 
24. 
25. 


26. 


?1. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 
33. 


34. 


35. 


636 


Phan Bội Châu niên biểu, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1951. 
Phan Bội Châu: Tự Phán, Sài Gòn, 1956. 

Nguyễn Văn Chiến: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Gialai 
~ Kontum từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1945, Luận án Tiến sỹ, 
Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 2001. 

Nguyễn Trọng Cổn: Giai cấp công nhân và những cuộc đấu 
tranh đầu tiên trong phong trào công đoàn ngành hàng hải, 
Nxb. Lao động, Hà Nội, 1999. 

Nguyễn Khắc Đạm: Những thủ đoạn bóc lột của tư bản Pháp ở 
Việt Nam, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1957. 

Nguyễn Thị Đảm: Công nhân Long Thọ Huế dưới thời thuộc 
Pháp, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1996. 

Chính Đạo: Hồ Chí Minh, con người và huyền thoại, tập 1 
(1892-1924), Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1991. 

Nguyễn Kiến Giang: Phác thảo tình hình ruộng đất và đời sống 
nông dân trước Cách mạng tháng Tám, Hà Nội, 1959. 

Bằng Giang: Văn học quốc ngữ ở Nam Kỳ 1865-1930, Nxb. 
Trẻ, 1998. 

Lam Giang: Trần Quý Cáp, Nxb. Đông Á, Sài Gòn, 1970. 

Võ Nguyên Giáp: Từ tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách 
mạng Việt Nam, Hà Nội, 1991. 

Trần Văn Giàu: Giai cấp công nhân Việt Nam, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1961. 

Trần Văn Giàu: Giai cấp công nhân Việt Nam sự hình thành và 
phát triển của nó từ giai cấp “tự mình” đến giai cắp “cho 
mình”, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1957. 


Tài liệu tham khảo... 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4I. 


42. 


4. 


45. 


Trần Văn Giàu: Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thể kỷ 
XIX đến Cách mạng tháng Tám: 

- Tập I: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước 
các nhiệm vụ lịch sử, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1973. 

- Tập II: Hệ ý thức tư sản và sự bắt lực của nó trước các 
nhiệm vụ lịch sử, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1975. 
Trần Văn Giàu: Tác phẩm được nhận giải thưởng Hỗ Chí 
Minh, Quyển 1, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003. 
Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Địa chí văn hóa thành phố 
Hồ Chí Minh, Nxb. Tổng hợp Thành phó Hồ Chí Minh, 1998. 


Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Hoàng Văn Lân, Nguyễn Văn 
Sự, Đặng Huy Vận: Lịch sử cận đại Việt Nam, Tập 3, Nxb. 
Giáo dục, Hà Nội, 1961. 

Nguyễn Quang Hầu: Nguyễn Quang Diệu và phong trào Đông 
du miền Nam, Nxb. Hương Sơn, Sài Gòn, 1973. 

Nguyễn Thượng Hiền: Thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội, 
1959. 

Ngô Văn Hòa, Dương Kinh Quốc: Giai cấp công nhân Việt Nam 
những nàm trước khi thành lập Đảng, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1978. 

Đỗ Quang Hưng, Nguyễn Thành, Dương Trung Quốc: Lịch sử 
báo chí Việt Nam 1865-1945, Hà Nội, Nxb. Đại học Quốc gia, 
Hà Nội, 2000. 


. Đỗ Quang Hưng: Nghiên cứu Tôn giáo, nhân vật và sự kiện, 


Nxb. Tổng hợp Thành phố Hỗ Chí Minh, 2009. 


Phương Hữu: Phong trào Đại Đông du, Nxb. Nam Việt, Sài 
Gòn, 1950. 


637 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


46. Huỳnh Thúc Kháng: Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, Nxb. Anh 
Minh, Huế, 1959. 

47. Hồ Tá Khanh: Thông sử công ty Liên Thành, Paris, 1984. 

48. Phan Khánh (chủ biên): Sơ thảo lịch sử thủy lợi Việt Nam, 
tập 1, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981. 

49. Vũ Ngọc Khánh: Tìm hiểu nền giáo dục Việt Nam trước 1945, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1985. 

50. Nguyễn Văn Khánh: Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc 
địa 1858-1945, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Ni 

51. Trần Trọng Khắc: Năm mươi bốn năm hải ngoại, Tác giả xuất 
bản, Sài Gòn, 1971. 

52. Nguyễn Văn Khoan: Giao thông liên lạc nước ta trong lịch sử, 
Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1992. 

53. Phan Khoang: Việt Nam Pháp thuộc sử (1884-1945), Nxb. 
Khai trí, Sài Gòn, 1961. 

54. Nguyễn Văn Kiệm: Lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX đến 1918, 
Nrb. Giáo dục, Hà Nội, 1979. 

55. Nguyễn Văn Kiệm: Phong trào nông dân Yên Thể chống thực 
dân Pháp xâm lược, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1985. 

56. Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 năm nhìn lại, Thái Nguyên, 1991. 

57. Trương Công Huỳnh Kỳ: Phong trào yêu nước chống Pháp ở 
Quảng Ngãi từ 1885-1930, Luận án Tiền sỹ, Đại học Sư phạm 
Hà Nội, 2001. 

58. Kỹ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm ngày mắt của Ngô 
Quang Đoan, Sở Văn hóa - Thông tìn Thái Bình xuất bản, 1995. 

59. Kỹ yếu hội thảo khoa học Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng 
tổ chức tại Đà Nẵng ngày 8-9 tháng 9-1997, Nxb. Đà Nẵng. 


638 


Tài liệu tham khảo... 


61. 


62. 


63. 


65. 


70. 


71. 


. Đỉnh Xuân Lâm: Lịch sử cận - hiện đại Việt Nam, Một số vấn 


đề nghiên cứu, Nxb. Thể giới, 1998. 

Định Xuân Lâm: Hoàng Hoa Thám và phong trào nông dân 
Yên Thé, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1959. 

Định Xuân Lâm: Những trang sử vẻ vang của các dân tộc ít 
người (miễn Nam), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1968. 

Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình 
Lê: Đại Cương Lịch sử Việt Nam, tập II, Nxb. Giáo dục, Hà 
Nội, 2002. 


. Nguyễn Hiến Lê: Đông Kinh Nghĩa thục, Nxb. Lá Bối, Sài 


Gòn, 1968. 


Lịch sử phong trào công nhân cao su Việt Nam (1906-1990), 
Nxb. Trẻ, 1993. 


. Liên hiệp công đoàn Nghệ Tĩnh: Lịch sử phong trào công nhân 


và công đoàn Nghệ Tĩnh 1858-1945, Nxb. Lao động, Hà Nội, 
1987. 


. Trằn Huy Liệu, Văn Tạo: Tài liệu tham khảo cách mạng cận 


đại Việt Nam (12 tập), Hà Nội, 1955-1959. 


. Trần Huy Liệu (Chủ biên): Lịch sử Thủ đô Hà Nội, Nxb. Lao 


động, Hà Nội, 2009. 


. Trần Huy Liệu: Lịch sử tám mươi năm chống Pháp, Nxb. Văn 


Sử Địa, Hà Nội: Quyển I, Hà Nội, 1956; Quyển II, Tập Thượng, 
Hà Nội, 1958; Quyền II, Tập Hạ, Hà Nội, 1961. 

Huỳnh Lý: Phan Châu Trinh, thân thể và sự nghiệp, Đà Nẵng, 
1992. 


Huỳnh Lý: Thơ văn Phan Châu Trinh, Nxb. Văn học, Hà Nội, 
1983. 


639 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


2. 


73. 


74. 
75. 


T6. 


TI. 


T8. 


79. 


80. 


81. 


. Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng: Lịch sử thể gi. 


Huỳnh Lý: Phan Bội Châu thân thế và sự nghiệp, Nxb. Đà 
Nẵng, 1993. 


Hoàng Như Mai (Chủ biên): 100 năm Đông Kinh nghĩa thục, 
Nxb. Trỉ thức, Hà Nội, 2008. 


Đặng Thai Mai: Văn thơ Phan Bội Châu, Hà Nội, 1958. 

Đặng Thai Mai: Văn thơ cách mạng đâu thế kỷ XX, Hà Nội, 
1961. 

Anh Minh: Dát sự cụ Phan Sào Nam, Nxb. Anh Minh, Huế, 1950. 

Một số vấn đề lịch sử đạo Thiên chúa trong lịch sử Việt Nam, 
Nxb. Khoa học xã hội và Ban Tôn giáo, Thành phố Hồ Chí 
Minh, 1988. 

Sơn Nam: Phong trào Duy Tân ở Bắc, Trung, Nam, Nxb. Đông 
Phố, Sài Gòn, 1974. 


Sơn Nam: Cá tính của miễn Nam, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1992. 


Sơn Nam: Phong trào Duy tân ở Bắc Trung Nam; Miền Nam 
đâu thế kỷ XX: Thiên Địa hội & cuộc Minh Tân, Nxb. Trẻ, 
Thành phó Hồ Chí Minh, 2004. 

Võ Nguyên: Lịch sử các phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc Việt Nam (từ 1858-1945), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958. 


. Đào Trinh Nhất: Đông Kinh nghĩa thục, Nxb. Mai Lĩnh, Hà 


Nội, 1938. 


. Đào Trinh Nhất: Lương Ngọc Quyến và cuộc khởi nghĩa Thái 


Nguyên năm 1917, Nxb. Tân Việt, Sài Gòn, 1957. 


ã, 


Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1998. 


. Giàng A Páo, Lâm Tâm: Truyền thống của dân tộc Mèo đoàn 


kết đấu tranh bảo vệ tổ quốc Việt Nam, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 
1979. 


Tài liệu tham khảo... 


9. 


98. 


. Tôn Quang Phiệt: Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, Nxb. 


Văn Sử Địa, Hà Nội, 1956. 


. Tôn Quang Phiệt, Phạm Trọng Điểm (dịch), Phan Bội Châu niên 


biểu, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 1957. 


. Tôn Quang Phiệt: Phan Bội Châu và một giai đoạn lịch sử chống 


Pháp của nhân dân Việt Nam, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1958. 


. Nguyễn Hồng Phong: Xã thôn Việt Nam, Nxb. Văn Sử Địa, Hà 


Nội, 1959. 


. Phùng Hữu Phú (Chủ biên): Lịch sử đường sắt Việt Nam, Nxb. 


Lao động, Hà Nội, 1994. 


. Vũ Huy Phúc: Tiểu thủ công nghiệp Việt Nam (1858-1945), 


Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996. 


. Nguyễn Phan Quang: Việt Nam cận đại, những sử liệu mới (3 


tập), TP. Hồ Chí Minh, 1995, 1997, 2000. 


.. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục (tiền biên và chính 


biên) (38 tập), Hà Nội, 1962-1978. 


. Nguyễn Ái Quốc: Bản án chế độ thực dân Pháp, Nxb. Sự thật, 


Hà Nội, 1975. 


. Dương Kinh Quốc: Chính quyên thuộc địa ở Việt Nam trước 


Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1988. 


.. Võ Văn Sạch (đồng soạn giả): Thơ văn Đông Kinh Nghĩa thục, 


Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1997. 
Thi Sảnh: Lịch sử phong trào công nhân mỏ Quảng Ninh, Tập 
1, Quảng Ninh, 1974. 


Hồ Song: Lịch sử Việt Nam 1919-1929, Nxb. Giáo dục, Hà 
Nội, 1979. 


.. Sơ thảo lịch sử phong trào công nhân và công đoạn thị xã Hải 


Dương, Hải Dương, 1990, tr. 22. 


641 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


100. Sở Văn hóa thông tin Hà Nội: Đấu tranh của các chiến sĩ yêu 
nước và cách mạng tại nhà tù Hỏa Lò 1899-1954, Hà Nội, 1994. 

101. Sở Văn hóa thông tin Thái Nguyên: Khởi nghĩa Thái Nguyên, 
80 năm nhìn lại, Thái Nguyên, 1991. 

102. Hành Sơn: Cự Trấn Cao Vân, Nxb. Minh Tân, Paris, 1952. 


103. Phạm Văn Sơn: Việt Nam cách mạng cận sử (Việt sử tân biên) 
Quyền 5, Tập trung, Sài Gòn, 1965. 

104. Trần Trúc Tâm: Chí sĩ Trần Cao Vân 1866-1916, Nxb. Đà 
Nẵng, 1999. 

105. Phạm Đình Tân: Chủ nghĩa để quốc Pháp và tình hình công 
nghiệp ở Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, Hà Nội, 1959. 

106. Tân thư và xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 
Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997. 

107. Nguyễn Anh Thái (Chủ biên): Lịch sử thể giới hiện đại từ 1917- 
1945, quyền A, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1998. 

108. Nguyễn Thành: Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-1945). 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984. 

109. Nguyễn Q. Thắng: Huỳnh Thúc Kháng, con người và thơ văn, 
Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, 1972. 


110. Nguyễn Q. Thắng: Phan Châu Trinh, cuộc đời và tác phẩm, 
Nxb. Văn học, Hà Nội, 1992, 2006. 


là) 


. Nguyễn Q. Thắng: Phong trào Duy Tân các gương mặt tiêu 
biểu, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2005. 

112. Chương Thâu, Hồ Song, Ngô Văn Hòa, Nguyễn Văn Kiệm, 

Định Xuân Lâm: Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Nxb. Khoa học 

xã hội, Hà Nội, 1999. 


642 


Tài liệu tham khảo... 


113 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


12 


122. 


123. 


124. 


- Tạ Thị Thúy: 


. Chương Thâu: Phan Bội Châu, con người và sự nghiệp cứu 


nước, Vinh, 1982. 
Chương Thâu: Đồng Kinh Nghĩa thục và phong trào cải cách 
văn hóa đâu thể ký XX, Hà Nội, 19917. 

Chương Thâu: Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng (chọn lọc), Nxb. 
Đà Nẵng, 1989. 

Chương Thâu: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỳ XIX (1858- 
1900), Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1976. 

Chương Thâu, Triêu Dương, Nguyễn Đình Chú: Thơ văn yêu 
nước và cách mạng đâu thế kỷ XX, Hà Nội, 1916. 

Nguyễn Đình Thống, Nguyễn Linh, Hồ Sĩ Hành: Lịch sử nhà 
tà Côn Đảo 1862-1975, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2008. 

Thủ đoạn bóc lột tàn khóc của Chủ nghĩa tư bản Pháp đối với 
giai cấp công nhân Việt Nam, Nxb. Phô thông, Hà Nội, 1958. 
Đỗ Thị Minh Thúy, Nguyễn Hồng Sơn (đồng chủ biên): Phong 
trào Duy tân với sự chuyên biển của văn hóa Việt Nam đâu 
thể lẹỷ 20, Nxb. Từ điển bách khoa & Viện Văn hóa, Hà Nội, 
2010. 


n điền của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918, 
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 1996. 

Tạ Thị Thúy: Việc nhượng đất, khẩn hoang ở Bắc Kỳ từ 1919 
đến 1945, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2001. 

Nguyễn Khánh Toàn: Vấn đẻ dân tộc trong cách mạng vô sản, 
Tập I (Thứ bàn tại sao giai cấp công nhân Việt Nam giữ được 
địa vị lãnh đạo cách mạng Việt Nam), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1960. 


Nguyễn Khánh Toàn (chủ biên), Nguyễn Công Bình, Văn Tạo, 
Phạm Xuân Nam, Bùi Đình Thanh: Lịch sử Việt Nam, Tập II 
(1858-1945), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1985, 2004. 


643 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


125. 


126. 


121. 


128. 


129. 


130. 


131. 


132. 


133. 


134. 


Huỳnh Văn Tòng: Lịch sử báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 
năm 1930, Sài Gòn, 1913. 

Nguyễn Quang Tô: Sào Nam Phan Bội Châu, con người và thi 
văn, Bộ Văn hóa, giáo cụ và thanh niên, Sài Gòn, 1974. 
Nguyễn Trường Tộ: Những đề nghị cải cách của Nguyễn 
Trường Tộ cuối thế kỷ XIX (Đặng Huy Vận, Chương Thâu sưu 
tầm và giới thiệu), Hà Nội, 1961. 

Tổng tập văn học Việt Nam, tập 21, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 2000. 

Thu Trang: Những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp 
(1911-1925), Paris, 1983. 


Minh Tranh, Nguyễn Kiến Giang: Vẻ giai cấp tư sản Việt Nam, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959. 


Phan Châu Trinh: Trung Kỳ dân biểu thi mạt ký, Phủ Quốc vụ 
khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, 1973. 


Phan Châu Trinh: Tuyển rập, Đà Nẵng, 1995. 


. Phạm Quang Trung: Lịch sử tít dụng nộng nghiệp Việt Nam 


(1875-1945), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997. 


Nguyễn Văn Trung: Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam: 
thực chất và huyễn thoại, Nxb. Nam Sơn, Sài Gòn, 1970. 


. Đoàn Trọng Truyền: Mầm mồng tư bản chủ nghĩa và sự phát 


triển của chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam, Hà Nội, 1960. 


. Tạ Chí Đại Trường: Thân, Người và Đắt Việt, Nxb. Văn hóa 


thông tin, TP. Hồ Chí Minh, 2006. 


. Tsuboi .Y: Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, 


Hà Nội, 1993. 


. Vũ Tuyến (Chủ biên): Lịch sử ngành bưu điện Việt Nam, Tập 


1, Ngành Bưu điện, Hà Nội, 1990. 


Tài liệu tham khảo... 


139. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Hoạt động quân sự từ năm 
1897 đến Cách mạng tháng Tám 1945, Tập 9, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2000. 

140. Viện Sử học Việt Nam: Một số vấn đề về lịch sử giai cấp công 
nhân Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1974. 

141. Trần Quốc Vượng, Đinh Xuân Lâm: Những trang sử vẻ vang 
của các dân tộc miễn núi (miễn Bắc), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 
1967. 

142. Nguyễn Văn Xuân: Phong trào Duy tân, Nxb. Lá Bồi, Sài 
Gòn, 1970. 

143. Nguyễn Văn Y: Lương Khải Siêu, cuộc đời và sự nghiệp nhà 
đại cách mạng Trung Hoa, Nxb. Hoa Đăng, Sài Gòn, 1972. 


II. TIỀNG ANH, TIỀNG PHÁP 


1. Abor R.: Conventions et Traités de droit International intếressant 
LIndochine. Hà Nội, IDEO, 1929. 


2. Ageron (Charles - Robert): France coloniale ou parti colonial? 
Paris, PUF, 1978. 

3.. Ajalbert (ean): L'Indochine par les Francais, Paris, Gallìmard, 
1931. 

4.. Ajalbert (Jean): L'indochine d'autrefois et d'aujourd'hui, Paris, 
1934. 

5. Ajalbert Jean): Les destinées de I'Indochine, Voyages- Histoire 


- Colonisation, Paris, Louis Michaud, 1909. 


6. Anghi de Casanova: Recueil général des actes relatif§ à 
Lorganisation et à la règlememtation de l'Ïndochine, Tomes I, 
1, II, IDEO, Hanoi-Haiphong, 1919. 


645 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


7. Asselain (Jean - Charles): Histoire économique de la France dụ 
XVIIle siècle à nos jours, Tome 1 - de LAncien Régime à la 
Première Guèrre mondiale, Edition du Seuil, Paris, 1984. 


8. Association Culturelle pour le Salut du Việt Nam: Témoignages 
et documents ƒrancais relatifs à la colonisation ƒrancaise au 
Việt Nam, Hà Nội, 1945. 


9. J.P. Aumiphin: La Présence financière et économique ƒrancaise 
en Indochine (1859-1939), Thèse pour le Doctorat de spécialitế 
(3*“eycle), Universitế de Nice, 1981. 

10. Arhur (Girault): Principes đe colonisation et de législation 
coloniale, Paris, Tome 1, 1929; Tome 2, 1930. 

11.Beau (P): Siwadion de l'indochine 1902-1907, Imprimerie 
commerciale Rey, Saigon, 1908. 


12. Bemard (Paul): Le Problème économique indochinois, Paris, 
1934. 


13. Bernard (Paul): Nowveaux aspects du problème économique de 
Indochine, Paris, 1937. 

14. Bemard (Philippe): La fin đ'un monde (1914-1929), Le Seuil, 
Paris. 1975. 

15. Berard (F.): L'Indochine, erreurs et dangers. Un programme, 
Paris, 1901. 


16. Bets (Raymond F): Assimilation and association In French 
colonial theory 1890-1914, Columbia University press, New 
'York - London, 1961. 


17. Blet H.: Histoire de la colonisation ƒrancaise, Tome 3: France 
đ'Outre-Mer, lloeuvre coloniale đe la Troisième République, 
Paris, 1950. 


646 


Tài liệu tham khảo... 


18. Bonnefous (G.): Histoire đe la Troisième République, Tome 2, 
Paris 1957. 


19. Boudarel (G.): Traduction et Notes des mémores de Phan Boi 
Chau, France - Asia, No. 194-195, 3e et 4e trimestre 1968, 
'Volume XII, No. 3-4. 


20. Bouillon, P. Sorlin, J. Rudel: Le Monde conemporain - Histoire 
đes civilisations, Bordas, 1968. 

21. Brenier (Henry.): Essai d'Atlas statistique de l'Indochine ƒrancaise, 
Hanoi, 1914. 

22. Brocheux (Pierre): L'Économie et la Société dans L'Ouest de la 
Cochinchine pendant la période coloniale, 1890-1940 environ, 
Thèse de Doctorat de 3*"° cycle, Ecole pratique des Hautes 
Etudes VI, Paris, 1969. 


Brocheux (Pierre) & Hémery (Daniel): Indochine, la colonisation 
ambigie 1858-1954, La Découverte, Paris, 1995. 


2. 


hủ 


2 


* 


. Bunaut (René): La main-d'oeuvre et la législation dụ travail en 
Indochine, Thèse de Doctorat, Bordeaux, 1936. 


2 


" 


Buttinger (Joseph): A Dragon embartled, Tập I: From colonialism 
to the Việt Minh, London, Paul Mall, 1967. 

26. Cachin (M.): Le Problème de la paix et les dettes extérieures, 
Paris, 1925. 

Caillaud (R.du): Hisoire de limtervention au Tonkin (1872- 
1874), Paris, 1880. 


2 


Ex4 


28. Chambre de commerce de Hanoi: Wotices commerciales et 
industrielles 1902-1903, Hanoi, 1903. 


29. Chesnaux (J.): Contribufion à Ì'Histoire de la nation vietnamienne, 
Paris, 1955. 


647 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


30. Ngô Kim Chung và Nguyễn Đức Nghỉnh: Propriété privée et 
propriété collective dans l'ancien Việt Nam, L'Harmattan, 
Paris, 1987. 


31.Cony (Piere), Marc (Henry): Lindochine franeaise, Paris, 
1946. 


3⁄2. Coulet (G.): Les sociếtés secrètes en terre d'Annam, Ardin, 
Saigon, 1926. 


33. Couzinet (Emile): Les Concessions domaniales et la Colonisation 
européenne en Indochine, Sẻ. 


34. Cultru (P): Historie de la Cochinchine ƒrancaise des origines à 
1883, Paris, 1910. 


35. Daufès (E): La garde indigène de l'Indochine de sa création 
Jjusqu 'à nos jours, Avignon, 1933. 


36. Delamame E: L'Emigration et l'immigration ouvrière en Indochine, 
IDEO, Hà Nội, 1931. 
37. Devallée (J.): Le main-d'oeuvre en Indochine, Nancy, 1905. 


38. Direction des Affaires économique: Ánnuaire économique de 
LIndochine - Première partie Tonkin et Nord - Annam, 1925, 
Hanoi, 1926. 


39. Doumer (P.): L'Indochine ƒrancaise (souvenirs), Paris, 1905. 


40. Duchêne: Histoire des finances coloniales de la France, Paris, 
1938. 


4I.Duiker (W.J): The rise oƒ nationalism in Viemam 1900-1941, 
London, 1976. 


42. Dumarest (André): La formation des classes sociales en pays 
annamite, Lyon, 1935. 


648 


Tài liệu tham khảo... 


43. Dumont (René): La Culrure dụ Ríz dự Tonkin, PSU, 1935, 1995. 


44. Dương Văn Giáo: L'Indochine pendant la guèrre de 1914-1918, 
Thèse de Doctorat, Paris, 1925. 


45. Echinard (A): #listorie politique et militaire đe la province đe 
Thai nguyen, Ses forces de police, Hanoi, 1934. 


46. Ennis (Thomas E.): French policy and developments in Indochine, 
University of Chicago Press, Chicago-lllinois, 195 1. 


47. Etat-Major Francais: Historie militaire de l'Indochine, Hanoi, 
1931. 


48. Etude statistique sur le développement économique de l'Indochine, 
Hanoi, 1923. 


49. Feray (P): Le Vietnam au XX””“ siècle, Paris, 1979. 


50. Fontaine A.R: Quelqwes réflexions sur un essai de poliique 
indigène en Indochine, Paris, 1927. 


S1. Fourniau (Charles): Les cøntacts ƒranco-vietnamien en Annam 
et an Tonkin de 1885 à 1896, Tome II, Thèse de doctorat d' Etat, 
Universitế de Provence, 1983. 


52.Fourniau (Charles): Le Comact colonial ƒranco-viêtmamien 
(1858-1911). PÚP. Aix-en- Provence, 1999. 


53. Foumiau (Charles): Việt am - domination coloniale et la résistance 
nationale 1858-1914, Les Indes Savantes, Paris, 2002. 


54. Fourniau (Charles): Le phénomène urbain au Việt Nam à lépoque 
coloniale trong Péninsule indochinoise - Etudes urbaines, sous 
la direction de P.B. Lafont, Paris, 1991. 


55. Franchini (Philippe): Les Guèrres đ'Indochine, Paris, 1988. 
56.J. de Galembert: Les ađministrations et les services publics 


indochinois. 2Ÿ édition, Hanoi, 1931. 


649 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


57. Galliếni (Génếral): Les trois colonnes au Tonkin 1894-1895, 
Paris, 1899. 


58.De Gantès (Gilles): Coloniaux, gowverneurs et mỉinistres. 
Linfluence des Francais du Việt Nam sur Ì'évolution dụ pays à 
Lépoque coloniale (1902-1914), Thèse de Doctorat de ]'Université 
de Paris VII, Denis Diderot, 1994. 


59. Garros (G.): Forceries humaines, Paris, 1926. 


60. Getten: Le Problème des colonies et la question de l'Indochine. 
'Comité National d'ếtudes sociales et politiques, Séance du 9-7- 
1923. 


61. Giaccometti (Jean Dominique): La question de l'autonomie de 
Lindochine et les Milieux coloniaux ƒrancais 1915-1928, Thèse 
de Doctorat, 1997. 


62. Girard (E.): Developpement et avenir de la culture de l"hévéa, 
Saigon, 1918. 


63. Girault (A.): Principes de colonisation et de législation coloniale, 
Paris, 1929. 


64. Goselin (Ch.): L'Empire d"Annam, Paris, 1904. 


65. Goudal: Problèmes du travail en Indochine, Bureau International 
du travail, Genève, 1937. 


66. Gourou (Pierre): Les Paysans du delia tonkinois, Paris, 1936. 


67. Gourou (Pierre): L'Utilisation du sol en Indochine ƒrancaise, 
Paris, 1940. 


68. Le Tonkin, Exposition coloniale internationale de Paris, Paris, 
1931. 


69. Gouvernement central provisoire du Vietnam: Traifés, Conventions, 
Accords passés entre le Việt Nam et la France (1787-1946). 


650 


Tài liệu tham khảo... 


Sous Secrếtariat đ`Etat à la Présidence du Gouvemement, IDEO, 
Hanoi, 1946. 


70. Gouvernement Général de l'Indochine - Direction des Affaires 


ủ 


Lạ 


=mxN 


poliiques et de Sôreté générale: Comrribution à I"Histoire đes 
mouvements politiqwes de I'Indochine ƒraneaise (5 volumes), 
IDEO. Hanoi, 1930. 


.Gouvernement de l'Indochine, Sôretế gếnếrale: L“agirafion 
anti-ƒrancaise dans les pays annamites de 1905 à 1918. 


. Griffon (F.): Le Régừne douanier de l'Indochine, Thèse, 1950. 
3. Gros (Louis): L'Indochine francaise pour tows, Paris, 1931. 


. Hanoteaux, Martinaux: Histoire des colonies ƒrancaises et 
Lexpansion đe la France dans le monde, Paris, 1929. 


. Hémery (D.): Révolutionnaires vietnamiennes et Pouvoir colonial 
en Indochine, Paris, 1915. 


Henry (Yves): L'Economie agricole de l'lndochine, Hà Nội, 
1932. 


. Industrie Minérale indochinoise en 1933. Hà Nội, IDEO. 
Isoart (P): Le Phénomène national vietnamien, Paris. 1961. 


.Lilean: Législation colomiale générale et régime législarj, 
administratjƒ et jusdiciaire de l'Indochine, Vinh, 1939. 


. Lê Thành Khôi: e Việt Nam - Histoire et Civilisation, Paris, 
1959. 


. Nguyễn Văn Ký: La société vietnamienne face à la modernité 


(le Tonkin de la fịn du XIX” siècle à la seconde guèrre mondiale), 
LHarmattan, Paris, 1995. 


82. L'effort francais en Indochine, Paris, 1927. 


651 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


83. Lanessan (E.): L'Indochine ƒrancaise, Paris, 1889. 


84. Laurence: Etude statistique sur le développemenr de Ï'Indochine 
de 1899 à 1923, IDEO, Hanoi, 1923. 


85. Le Régime fiscal en Indochine, sẻ. 
86. Le Régime monéraire en Indochine, Paris, 1932. 


87.Leminor: /e problème de la main-d'oeuvre indigène sur les 
Chantiers dans les entreprises agricoles européennes en Indochine, 
Ecole Supérieur Coloniale, 1944. 


88. Lévy (Sylvain): Inđochine, Paris, 1931. 


89. Ngô Vĩnh Long: Before the Revolution (The Vienamese peasanrs 
under the French), Colombia University Press, 1991. 


90. Marr (D.): Vietnamese anticolonialism 1885-1925, University of 
California, London, 1971. 


91. Maspéro: L'indochine ƒrancaise, Paris, 1929-1930. 

92. Maybon (Ch.): Histoie moderne du pays d'Annam, Paris, 1920. 
93. Messimy (A): Notre œuevre coloniale, Paris, 1910 

94. Meyer (Jean), Rey-Goldeiguer (Annie), Tarrade (Jean), Thobie 


(Jacque): Histoire đe la France coloniale đes origines à 1914. 


Armand Colin, Paris, 1991 
95. Monet (P): Les Jauniers, Paris, 1930. 
96. Morel (J): Les concessions đes terres au Tonkin, Paris, 1912. 


97. Morlat (Patrice): Pouvoir et Répression coloniale au Vietnam: 
1908-1940, I'Harmattan, Paris, 1990. 


98. Morlat (Patrice): Les Affaires politiques de Lilndochine 1895- 
1923 - Des grands commis: du savoir au pouvoir, L'Harmattan, 
Paris, 1995. 


652 


Tài liệu tham khảo... 


99. Muray (Martin Jean): The Developmemt oƒ capitalism in colonial 
Indochina (1870-1940), London, 1980. 


100. Nguyễn Ái Quốc: Le Procès du colonialisme ƒrancais, Paris, 
1925. 


101. Officiers de I'Etat Major: Histoire militaire de l'Indochine des 
đébuts à nos jours (Janvier 1922), IDEO, Hanoi, 1922. 


102. Pasquier (Pierre): La colonisation des terres incultes et le 
problème de la Main-d'oeuvre en Indochine, Ardin et Fils, Sài 
Gòn, 1918. 


103. Pasquier (Pierre): LAnnam d'autrefois, Paris, 1929. 


104. Paulin (H.): L'outillage économiqwe des colonies ƒrancaises, 
Paris, 1913. 


105. Nguyễn Văn Phong: La société Viemamienne de 1882 à 1902, 
Paris, 1971. 


106. Poldhatsen: L'oewwre đe la France en Indochine, la paix 
franeaise, IDEO, Hanoi, 1927. 


107. Pouyanne (A.A): Les travawx publics đe I'Indochine, IDEO, 
Hanoi, 1926. 


108. Quantieative Economic History oƒ Viemam 1900-1990, Hitosubashi 
Universite, Tokyo, 2000. 


109. Robequain (Charles): L'Evolution économique de l'Indochine, 
Paul Hartmann, Paris, 1939. 


110. Roberts (Stephen H): The Hiwory øƒ French colonial policy 
1870-1925, Frank Cass & Co.Ltd, 1963. 


111. Roubaud (Louis): Việt Nam - La Tragédie indochinoise. Paris, 
1931. 


653 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


112. Russier (H.), Brenier (H.): L'Indochine francaise, Paris, 1911. 


113. Sauvy (A.): Histiorie économique đe la France entre les deux 
guerres, Paris, 1950. 


114. Section du Commerce et de l°Industrie: Safisfique générale de 
LIndochine résuzmé retrospectiƒ 1913-1929, IDEO, Hanoi, 1931. 


115. Shiraishi (Masaya): Viemamese nationalism and its relations 
with Japan and Asia: Phan Boi Chau ideas oƒ revolution and 
the world, Tokyo, 1993. 


116. Simoni (Henry): Le Rôle du capital dans la mise en valeur de 
Indochine, Helms, Paris, 1929. 


117. Phạm Thành Sơn: Le Mouvement owvrier vietnamien des origines 
à 1945, Thèse, Paris, 1968. 


118. Taboulet (G.): La geste francaise en Indochine (2 tomes), Paris, 
1955, 1956. 


119. Teston (E.) - Percheron (M.): L'Indochine moderne, Librairic 
de France, Paris, 1931. 


120. Texier (P): Le port de Saigon, Bordeaux, 1909. 


121. Trịnh Văn Thảo: Viemam de confucianisme au communisme, 
Paris, 1990. 


122. Thiollier (L.A.): La Grande aventure de la piastre indochinoise, 
Bnuyer, Saint Etienne, 1930. 


123. Thobie (Jacques): Meynier (Gilbert), Coquery - Vidrovitch 
(Catherine), Ageron (Charles Robert: Hfisfoire đe la France 
coloniale 1914-1990, Armand Colin, Paris, 1990. 


124. Thomazi (A.): La conquête de l'Indochine, Paris, 1950. 


654 


Tài liệu tham khảo... 


125. Vũ Quốc Thúc: L'Economie communaliste du Việt Nam, Thèse, 
1951. 


126. Zinoman (P): The colonial bastille, a history oƒ imprisonment 
in Vietnam 1862-1940, University of California Press, Berkeley 
and Los Angeles, 2001. 


655 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ nhất 
Lời Nhà xuất bản 

Lời mở đầu 

Lời nói đầu 

Danh mục bảng 


Chương I 
CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA VÀ VIỆC CỦNG CÓ BỘ 
MÁY CHÍNH QUYÈN Ở VIỆT NAM CỦA THỰC 
DÂN PHÁP TRONG NHỮNG NĂM ĐÀU THÊ KỶ XX 


I. Các chính sách thuộc địa của Pháp 
1. Chương trình khai thác thuộc địa của Paul Doumer 
2. Paul Beau và "chính sách hợp tác với người bản xứ" 
3. Antony Klobukowski trở lại với chính sách cường 
quyền 
4. Chính sách "hợp tác với người bản xứ" của Albert 
Sarraut 
1I. Pháp xây dựng bộ máy cai trị ở Việt Nam 
1. Tư tưởng về xây dựng bộ máy chính quyền và việc 
"cải cách" bộ máy chính quyền thuộc địa ở Việt 
Nam qua các thời kỳ 
2. Bộ máy chính quyền các cấp 
3. Bộ máy đàn áp 


656 


36 
47 


Mục lục 


4. Bộ máy tư pháp 
5. Chính quyển bản xứ 


Chương II 


NÈN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI 
THÁC THUỘC ĐỊA LÀN THỨ NHÁT CỦA PHÁP 
(1897-1914) 


I. Tình hình chung 
1. Chính sách kinh tế - tài chính của Paul Doumer 
2. Vốn đầu tư và hướng đầu tư 
1I. Tình hình các ngành kinh tế 
1. Việc xây dựng các công trình công cộng 
2. Công nghiệp 
3. Nông nghiệp 
4. Thương nghiệp 
5. Thủ công nghiệp 
6. Dịch vụ vận tải 
7. Hoạt động tài chính 


8. Sự mở rộng và phát triển của các đô thị 


Chương II 
TÌNH HÌNH VĂN HÓA - XÃ HỘI VIỆT NAM 
ĐẦU THÉ KỶ XX 
1. Cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất 
1. Giáo dục thời kỳ Paul Doumer 
2. Paul Beau khởi xướng cuộc cải cách. 


3. Antony Klobukowski bãi bỏ Tổng Nha học chính, 
đóng cửa Trường Đại học Đông Dương 


66 
73 


81 
81 
81 


§§&§8 


102 
15 
126 
127 
130 
142 


152 
152 
152 
153 


166 


657 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


4. Albert Sarraut tiếp tục việc "cải cách" của Pau] Beau 
II. Pháp đẩy mạnh du nhập văn hóa phương Tây vào. 
'Việt Nam - cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa 


1. Pháp cho lập các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa 
học, văn hóa 


2. Chính quyền thực dân kiểm soát các ấn phẩm, báo chí 

3. Sử dụng phương tiện văn hóa tuyên truyền cho chủ 
nghĩa thực dân 

4. Văn hóa mới - yêu nước, cách mạng. 


II. Nền y học hiện đại từng bước được Pháp đưa vào 
'Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX 


1. Việc đầu tư vào lĩnh vực y tế 
2. Phát triển cơ sở y tế và đào tạo nhân viên y tế 
3. Tình trạng khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh 
4. Những yếu kém trong lĩnh vực y tế - sức khỏe vào 
đầu thế kỷ XX 
Chương IV 


CÁC GIAI CÁP XÃ TRONG HỘI VIỆT NAM 
ĐÀU THÉ KỶ XX 


1. Những giai cấp ở khu vực nông thôn 
1. Giai cấp địa chủ 
2. Giai cấp nông dân 
1. Những giai cấp mới 
1. Giai cắp công nhân 
2. Giai cấp tư sản 
3. Tầng lớp tiểu tư sản 


658 


166 


175 


175 
176 


177 
179 


185 
185 
187 
191 


193 


196 
196 
196 
203 
209 
209 
2 
231 


Mục lục 


Chương V 
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG 
VIỆT NAM ĐÀU THÉ KỶ XX 


I. Những nhân tổ khách quan tác động tới phong trào. 
1. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc 
2. Công cuộc Duy tân ở Nhật Bản và chiến thắng của 
Nhật đối với nước Nga Sa Hoàng năm 1905 
3. Sự đổi mới trong đường lối cứu nước của nước của 
sĩ phu Việt Nam đầu thế kỷ XX 


II. Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh - hai yếu nhân 
tiêu biểu của phong trào 


1. Phan Bội Châu 
2. Phan Châu Trinh 


III. Hoạt động của Hội Duy tân và Hội Việt Nam Quang 
Phục trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 


1. Hội Duy tân và Phong trào Đông du (1904-1911) 
2. Hội Việt Nam Quang Phục (1912-1914) 
1V. Phong trào Duy tân và chống thuế ở Trung Kỳ 
1. Phong trào Duy tân 
2. Phong trào chồng thuế ở Trung Kỳ 
'V. Phong trào Đông Kinh Nghĩa thục 
1. Quá trình vận động thành lập Đông Kinh Nghĩa thục 
2. Tổ chức và hoạt động của Đông Kinh Nghĩa thục 
'VI. Phong trào cách mạng đầu thế kỷ XX bị dập tắt 


236 
23% 
23% 


239 


242 


250 
251 
263 


2TT 
2T1 
294 
310 
310 
329 
359 
359 
363 
380 


659 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Chương VI 
PHONG TRÀO ĐÁU TRANH CỦA CÁC TÀNG LỚP 
NHÂN DÂN ĐÀU THÉ KỶ XX 

I. Phong trào đấu tranh của công nhân đầu thế kỷ XX 
1. Công nhân lục lộ đấu tranh 
2. Công nhân mỏ đầu tranh 
3. Công nhân các cơ sở công thương nghiệp đầu tranh 
4. Công nhân tham gia vào phong trào dân tộc 


II. Phong trào đấu tranh chống chiếm đất lập đồn của 


nông dân 
1. Nguyên nhân 
2. Một số vụ tranh chấp đát đồn điền ở Bắc Kỳ 
III. Khởi nghĩa của nông dân Yên Thế (1884-1913) 
1. Khởi nguồn của cuộc khởi nghĩa 
2. Giai đoạn thứ nhất (1884-1892) 
3. Giai đoạn thứ hai (1892-1897) 
4. Giai đoạn thứ 3 (1898-1908) 


5. Giai đoạn cuối cùng của khởi nghĩa Yên Thế 
(1909-1913) 


IV. Khởi nghĩa Võ Trứ, Trần Cao Vân (1898-1900) 
1. Chuẩn bị khởi nghĩa 
2. Khởi nghĩa 

'V. Vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội (27-6-1908) 
1. Việc chuẩn bị vụ đầu độc 
2. Sự kiện 27-6-1908 - vụ đầu độc. 


660 


386 
386 
388 
393 
398 
402 


405 
405 
407 
413 
413 
4I7 
42 
42 


429 
432 
432 
434 
437 
431 
439 


Mục lục 


VI. Cuộc khởi nghĩa của đồng bào Mường Hòa Bình 
(từ tháng 8-1909 đến tháng 1-1910) 
1. Chuẩn bị khởi nghĩa 
2. Khởi nghĩa 
'VII. Những cuộc nỗi dậy của đồng bào HMông ở 
Hà Giang 
1. Những cuộc nôi dậy lẻ tẻ của đồng bào 
2. Cuộc khởi nghĩa do Sùng Mí Chảng chỉ huy 
VI. Những cuộc nổi dậy của đồng bào các dân tộc 
thiểu số vùng Tây Nguyên chống Pháp 
1. Cuộc khởi nghĩa của Ama Jhao (1889-1905) 
2. Cuộc khởi nghĩa Thăng Mo (Gia Rai) của Pơ-tao-Pui 
3. Khởi nghĩa của đồng bào Xơ-đăng tại biên giới Việt 
~ Làu năm 1901 
4. Phong trào kháng Pháp của N"Trang Lơng ở Tây 
Nguyên (1912-1935) 
5. Một số phong trào khác của đồng bào các dân tộc 
thiểu số 
1X. Khởi nghĩa của đồng bào Dao miền núi phía Bắc 
(1901-1914) 
1. Những cuộc nỗi dậy lẻ tẻ 
2. Cuộc Khởi nghĩa do Triệu Tài Lộc và Triệu Tiến 
Tiên chỉ huy 
X. Những hoạt động của Hội Việt Nam Quang Phục 


443 
443 
445 


448 
448 
449 


453 
453 
456 


460 


464 


LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 7 


Chương VI 


XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 
CHIẾN TRANH 1914-1918 


I. Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam trong 
chiến tranh 


1. Chiến tranh thế giới lần thứ nhât bùng nỗ - Pháp 
tham chiến 
2. Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam trong 
chiến tranh 
3. Pháp ra sức “động viên” sức người, sức của ở Việt 
Nam cho chiến tranh 
II. Kinh tế Việt Nam trong chiến tranh 
1. Chính sách kinh tế thời chiến của Pháp 
2. Một số ngành kinh tế phát triển trong chiến tranh 
II. Tình hình các giai cấp xã hội trong chiến tranh 
1. Giai cấp công nhân lớn mạnh trong chiến tranh 
2. Sự phát triển của giai cấp tư sản Việt Nam 
3. Tầng lớp tiểu tư sản được bỗ sung về lực lượng, 
Chương VHI 


PHONG TRÀO CHÓNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN 
'VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH 1914-1918 


1. Phong trào công nhân 
II. Những cuộc bạo động của Việt Nam Quang Phục hội 
1. Kế hoạch đánh chiếm Hà Nội của cơ sở Hội Việt 
Nam Quang Phục ở Vân Nam 
2. Một số vụ bạo động tại Phú Thọ, Ninh Bình, Móng Cái 


662 


488 


488 


488 


490 


492 
498 
498 


341 


Mục lục 


3. Vụ tập kích Tà Lùng (Lạng Sơn) đầu năm 1915 
4. Cuộc phá ngục Lao Bảo ngày 2-9-1915 
II. Cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần 
Cao Vân (1916) 
1. Chuẩn bị khởi nghĩa 
2. Sự kiện đêm 2-5-1916 


IV. Cuộc khởi nghĩa của đồng bào Tây Bắc (11-1914 - 
3-1916) 


V. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên (1917) 
1. Khởi nguồn và việc chuẩn bị khởi nghĩa 
2. Khởi nghĩa 

VI. Khởi nghĩa Bình Liêu (11-1918 - 6-1919) 
1. Tiến tới khởi nghĩa 
2. Khởi nghĩa 


'VII. Cuộc khởi nghĩa của đồng bào Hmông ở Lai Châu 
(1918-1921) 


1. Giai đoạn thứ nhất từ tháng 7 đến tháng 12-1918 

2. Giai đoạn thứ hai từ tháng 3-1919 đến tháng 4-1920 

3. Giai đoạn thứ ba từ tháng 5-1920 đến tháng 2-1921 
'VIIL Phong trào Hội kín Nam Kỳ 

1. Sự hình thành phong trào Hội kín 

2. Thành phân tham gia, tư tưởng, hệ thống tổ chức của hội 

3. Những hoạt động đầu tranh của hội kín ở Nam Kỳ 
Kết luận 
Tài liệu tham khảo và thư mục sách dẫn 


54 
345 


546 
546 
556 


560 
568 
568 
575 
582 
582 
583 


590 
590 
593 
595 
598 
598 
602 
608 
616 
630 


663 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỌI 
26 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: 04.39719073 - Fax: 04.39719071 
Website: http://nxbkhxh.vass.gov.vn 
Email: nxbkhxh@gmail com 
Chỉ nhánh Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
S7 Sương Nguyệt Ánh - Phường Bến Thành - Quận l - TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08.38394948 - Fax: 08.38394948 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TẬP 7 
'TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc LÊ HỮU THÀNH 


Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng Biên tập NGUYÊN XUÂN DŨNG 
PGS.TS. TRÀN ĐỨC CƯỜNG. 


Biên tập lẩn l: NGUYÊN KIM DUNG 


Biên tập tái bản: LÊ KIM DUNG 
Kỹ thuật vi tính: HẢI AN 
Sửa bản in: LÊ KIM DƯNG 
Trình bày bìa: STARBOOKS 


In 1.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm, tại Công ty Cổ phần in Scitech. Địa chỉ: D20/532H 
Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hỗ Chí Minh. Số xác 
nhận đăng kỷ xuất bản: 155-2017/CXBIPH/17-3/KHXH. Số QĐXB: 11/QĐ - 
NXB KHXH, ngày 14 tháng 2 năm 2017. Mã số ISBN: 978-604-944-930-7. In 
xong và nộp lưu chiểu năm 2017. 


